The GREAT CHRONICLES ø# BUDDHAS 
Singapore È.dition (2008) 
Tác giả: Most Venerable Mingun Sayadaw 
Có vấn bản hiệu đính: Most Venerable Sayadaw U Silãnanda 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT 
Tập 2 
Bậc Đệ Nhất (Etadagga) 


Hướng dẫn: Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu 
Hiệu đính: Tỳ Khưu Punno Thiện Viên & 
Tỳ Khưu Padhanakamo Dũng Chí 


ÿ chư tỳ khưu, Như Lai khuyên nhắc 


Mọi pháp hữu vi đều vô thường. 
Hãy tinh tấn tìm cầu giải thoát! 


Sabbe sankhara anicca. 
Appamadena sampadethal” 


Đó là lời cuối cùng của Đức Phật trước khi từ giã 
kiếp sống mà Ngài đã hết lòng phụng sự và giảng dạy 
Chân Lý cho chúng sanh hầu giải thoát khỏi biển khổ 
luân hồi. 


(Mahã Parinibbana Sutta) 


SANTI STUPA 


THÁP HÒA BÌNH SÁCH ẤN TỐNG 
1180 Roberts Ave, San Jose, CA 95122 Mùa Lễ Dâng Y Kathina 2021 
WWW.santistupa.com 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s ¡ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT 
Ø3 2 
Bậc Đệ NuẤt (‹8⁄z422z, ) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 


Thành kính dâng lên 
Ngài Hòa Thượng Thiền Sư 


KHIPPAPAÑÑO KIM TRIỆU 


với tất cả lòng biết ơn 
của chúng con 


ñ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆNHẤT s ïii 
The GREAT CHRONICLES oƒBUDDHAS 
Singapore Edinon (2006) 


Tác giả: Most Venerable Mingun Sayadaw 
Cố vấn bản hiệu đính: Most Venerable Sayadaw U Silãnanda 


ĐẠI ĐỀ TỬ PHẬT 
234 2 
Bậc Đệ NMất. (6⁄2Z2ø2z, ) 


Hướng dẫn: Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu 
Hiệu đinh: Tỳ Khưu Punno Thiện Viên & 
Tỳ Khưu Padhaãnakãmo Dũng Chí 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆNHẤT s ¡iv 


Hướng dẫn 
Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu 


Hiệu đính 
Ty Khưu Punno Thiện Viên 
Tỳ Khưu Padhanakãmo Dũng Chí 


Ban Biên Táp 

Nguyên Khiêm * Liên Phan 
Keeran Anh-Diệp * Phạm Hạnh 
Trâm Anh * Tuyết Vũ 

Cẩm Hoàng * Thùy Khanh 


Ban Ấn Tống 
Thiên Nam *# Trang Dương 
Hữu Duyên * Liên Như 


Trình bày 
ThitasTla Giới Nghiêm 


Tranh bìa trước của U Ba Ky!: 
Đức Phật và các đệ tử 
trên đường đến viếng cõi trời Tam thập tam (Tãvatiriisa) 


Tranh bìa sau của Ben Matran: 
Xuát gia 


Ấn tổng: 
Santi Stupa * Tháp Hòa Bình 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s  v 


(4e 4e 


Lời Giới Thiệu xi 
Lời Tựa XII 
Sơ Lược Tiểu Sử Tác Giả xvii 
Chữ Viết Tắt xx 


01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
7. 
08. 
09. 


10. 


II. 


l2; 
13. 


14. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT e BẬC ĐỆ NHẤT 


CHƯƠNG 1 
CHƯ THÁNH A-LA-HÁN ĐẠI TRƯỞNG LÃO TĂNG 
(ARAHAT-MAHÃTHERA) 


Kondañña Mahãthera — đuổi thánh và tuổi hạ 2 
Sãriputta Mahathera* — đại frí tuệ 

Mahäã Moggallana Mahãthera* — năng lực thần thông 
Mahäã Kassapa Mahãthera* — hạnh đấu đà 

Anuruddha Mahãthera* — hiên nhãn 

Bhaddiya Kãligodhãputta Mahãthera-gia độc quyên quý 22 
Bhaddiya Lakundaka Mahathera — Siọng nói dịu ngọt 3l 


Pindola Bhãradväja Mahãthera — ứiếng rồng sư tử 45 
Punna Mantãniputta Mahãthera — /„yết pháp 
(Phụ lục: Trưởng Lão Punna Supparaka) 57 


Mahã Kaccäyana Mahãäthera* — giảng chỉ tiết Phật ngôn 
văn tắt 
Cũlapanthaka Mahathera — (1) dùng ý hóa thân, và (2) tâm 


thắng tiến g2 
Mahãpanthaka Mahãthera — rởng thắng tiễn g1; 
Subhuti Mahathera — (1) an lạc vô tranh, và (2) đáng được 
cúng dường 94 


Khadiravaniya Revata Mahãthera — ẩn fu trong rừng 106 


15. 
16. 
Tủ, 


18. 
Hổ, 


20. 
21. 
P.28 


cột 
24. 


SN 
26. 
SÀ E 
28. 


29. 
30. 


2a 


22 


TA 


34. 


S9: 
36. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s vi 


Kankhä Revata Mahãthera — /ham thiên nhập định 126 
Sona Kolivisa Mahãthera — nỗ lực tỉnh tấn 136 
Sona Kutikanna Mahaãthera — giọng tụng êm địu và trong 


sáng 150 
ST1vali Mahathera — phước báu tải lộc 165 
Vakkali Mahãthera — đức tin mãnh liệt 

(Phụ lục: Các tướng tốt của Đức Phật) 179 
Rãhula Mahãthera — (hiết tha tu học và trì giới 187 
Ratthapäla Mahãthera — xuất gia vì lòng tin 209 
Kunda Dhãna Mahãthera — nhận phiếu thực phẩm đâu tiên 
(Phụ lục: Các hình thức trai tăng) 218 
VagTsa Mahãthera — biện tài ứng khẩu kệ ngôn 230 
Upasena Vañgantaputta Mahãthera — được kính mến trọn 

vẹn 240 


Dabba Mahãthera — sắp xếp chỗ ngụ cho chư Tăng Bê» 
Pilindavaccha Mahãthera — được chư thiên quý mến 268 
Bãhiya Dãrucriya Mahãthera — ốc thăng trí 276 
Kumära Kassapa Mahãäthera — huyết giảng vi diệu 

(Phụ lục: Thân mẫu của Trưởng Lão Kumäãra Kassapa) 292 
Mahã Kotthita Mahathera — ứuệ phân tích 307 
ÄAnanda Mahãthera* — (1) nghe nhiêu học rộng, (2) nhớ 
lâu, (3) phẩm hạnh, (4) nghị lực, (5) công hạnh thị giả 
Uruvelä Kassapa Mahãthera — về đại hội chúng 312 
Kãludãyï Mahãthera — khơi dậy hỷ tín cho thân quyền của 
Đức Phật 

(Phụ lục: Bảy nhân và vật đồng sanh với Đức Bồ Tát) 322 


Baäkula Mahathera — vô bệnh 330 
Sobhita Mahãthera — nhớ được các tiên kiếp 

(Phụ lục: Cõi vô tưởng thiên) 348 
Upaäli Mahãthera — frì luật 353 


Nandaka Mahathera — giáo giới f) khưu nỉ 
(Phụ lục: Ngày Ủposatha) 368 


37. 
38. 
39. 


40. 


41. 


01. 
02: 
03. 
04. 
05. 
06. 
7. 
08. 


09. 
10. 
II. 
l2. 
13. 


01. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s vii 


Nanda Mahathera — hộ frì các căn 

Mahã Kappina Mahathera — giáo giới tÈ khưu 
Sãpata Mahãthera — thiện xảo về hỏa giới 
(Phụ lục: Nhóm Lục quần tỳ khưu) 

Radha Mahathera — năng khởi biện tài 


381 
398 


420 


(Phụ lục: Lễ Upasampadä theo nghi thức Ñatticatuttha) 431 


MogharäJa Mahathera — mặc thô y 


CHƯƠNG 2 
CHƯ THÁNH A-LA-HÁN TRƯỞNG LÃO NI 
(ARAHAT-THERI) 


Mahãpajãpati Gotamĩ Therï — ứuổi thánh và tuổi hạ 
Khema TherT# — đại trí tuệ 

Uppalavannä TherT— năng lực thân thông 
Patacara TherT# - frì luật 

Dhammadinnä TherT— /#„yết pháp 

Nandã TherT* — ham thiên nhập định 

Sonã (Bahuputtika) Thetï* — nỗ lực tỉnh tấn 
Sakulaä TherI — /hiên nhãn 

(Phụ lục: Thiên nhãn) 

Bhaddã Kundalakesä TherT* — ứốc thắng trí 
Bhaddã Kãpilãnï TherT* — nhớ được các tiên kiếp 
Yasodharä (Bhadda Kaccän8) Therï — đại thắng trí 
KisagotamI TherT# — mặc thô y 

Singalakamãtu TherI — đức tin mãnh liệt 


CHƯƠNG 3 
CHƯ VỊ NAM CƯ SĨ 
(UPÄSAKA) 


Tapassu và Bhallika — nam cư sĩ quy y đầu tiên 


444 


475 


501 


521 


=°B) 


537 


3522 


559 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT sviii 


02. Anäthapindika* — bố thí cúng dường 
03. Citta* — ¿yết pháp 
04. Hatthakãlavaka — bón nhiếp pháp 


(Phụ lục: Alavaka Sutta, Sn 1.10) 568 
05. Mahãnãma — bồ thí thức ăn thượng vị 583 
06. Ugga — bó (hí vật dụng khả ý 593 
Ú7. Uggata — hộ frì Tăng chúng 603 
08. Sũrambattha — fjnh tín bắt động 610 
09. JTvaka — được mọi người tín nhiệm 615 


10. Nakulapitu* — thân thiết, đáng tin cậy 


CHƯƠNG 4 
CHƯ VỊ NỮ CƯ SĨ 
(UPÃSIKÃ) 
01. Sujãtã — mữ cư sĩ quy y đầu tiên 634 
02. Visãkhã* — bó fhí cúng dường 
03. Khujjuttarä — nghe nhiều học rộng 645 


04. SamävafI* — an trú trong tâm từ 
05. Uttarä Nandamãta* — tham thiên nhập định 


06. Suppaväsã — bố thí thức ăn thượng vị 651 
Ơ7. Supplyä — chăm sóc fÈ khưu bị bệnh 654 
08. Kãtiyãni — tịnh tín bắt động 659 


09. Nakulamätu* — thân thiết, đáng tin cậy 
10. KãlT** — tịnh tín dù chưa được gặp đẳng Như Lai 


Thay Lời Kết 664 
Nguồn Tham Khảo 665 
Bản Đối Chiếu Päli-Việt 668 
Phương Danh Đóng Góp Công Đức Pháp Thí 669 


Liên Lạc và Thỉnh Sách 675 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s ¡x 


* Tiểu sử các vị đại đệ tử Phật tối thắng này đã được trình bày 
trong dịch phẩm Đại Đệ Tử Phật - bước TÌ hây con theo, ân 
hành năm 2016. 


** Tiêu sử của nữ cư sĩ Kãlï được trình bày trong bài trưởng 
lão Sona Kutikamna trong sách này. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - bước THẦY con theo 


~ Sách đọc (sách giấy/print): 
Xin liên lạc đề thỉnh sách từ Tháp Hòa Bình (San Stupa) 
hfD://⁄san1istHIpa.com 


~ Sách đọc (online/PDF): 
hftp:/thichcathienvien.org/Sach.aspx 
hftps:/budsas.net/⁄sach/vn36.pdƒ 
hftp:⁄phatgiaonguyenthuy.com/article/g/dai-de-tu-phaf-buoc- 
thay-con-theo.html 


~ Sách nói (audio) 
hftps:/dieuphapam.net/dpa/dai-de-tu-phat-buoc-thay-con- 
theo.4005%⁄ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 


Namo Tassa 
Bhagavato Arahato 
Sammaãsambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính 
đảnh lễ Đức Thế Tôn 


Bậc A-la=hán cao thượng 
Đắng Chánh Biên Tri 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s xi 
4v (7x4: 93⁄2 


e HÒA THƯỢNG THIỀN SƯ KHIPPAPAÑÑO KIM TRIỆU s 


Vào năm 2016, Sư đã hoan hỷ giới thiệu dịch phẩm Đại 
Đệ Tử Phật - bước Ti hây con theo với toàn thê thiện tín khắp 
nơi. Sách này đã được một nhóm Phật tử dịch từ tuyển tập 
Greaf Disciples oƒ the Buddha, do các đạo sư và học giả Phật 
giáo Âu Mỹ như Ngài Nyanaponika Thera, Ngài Bhikkhu 
Bodhi và Hellmuth Hecker kết tập, ghi lại cuộc đời của 25 vị 
đại đệ tử Phật. 

Sau đó, Sư được biết rằng bộ sách Đại Phật Sử, Mahä 
Buddhavamsa, của Ngài Cô Hòa Thượng Tam Tạng Pháp Sư 
thứ nhất của Miễn Điện, Mingun Sayadaw, đã được các học 
giả Phật giáo Á châu chuyển dịch từ tiếng Miến sang tiếng 
Anh và ấn hành vào thập niên 90°s. 

Đến năm 2008, dưới sự khuyến khích và cố vấn của Ngài 
Cố Hòa Thượng Thiền Sư U Silãnanda, các Phật tử Á châu 
thuần thành đã khởi công hiệu đính lại văn bản cổ tiếng Anh 
này, và vào năm 2008 thì soạn phẩm The Great Chronicles oƒ 
Buddhas — Singapore Edition hoàn tất. 

Ba chương cuối của sách trình bày các câu chuyện về 75 
vị đệ tử trong hàng tứ chúng được Đức Phật tán dương là “Bậc 
Đệ Nhất” về phẩm hạnh, trí tuệ, hay pháp hành đặc thù, gồm 
41 vị tỳ khưu, 13 vị tỳ khưu ni, [1 vị nam cư sĩ, và I0 vị nữ cư 
sĩ. Tiểu sử của 20 trong 75 vị đệ tử tối thắng này đã được trình 
bày trong dịch phẩm Đại Đệ Tử Phật - bước Thây con theo. 

Nay Sư rất vui được hướng dẫn một nhóm chư Tăng và 
Phật tử tại Đại Niệm Xứ Thiền Viện, Tam Bảo Tự, và Tháp 
Hòa Bình trong việc dịch thuật và soạn thảo tiểu sử của 55 vị 
đệ tử tối thắng còn lại, dựa theo ba chương cuối của The Greaf 
Chronicles oƒ Buddhas cùng các nguồn Tam Tạng kinh điển, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s  xii 


chú giải và phụ chú giải trong Phật giáo Nguyên thủy. 

Sư hoan hỷ giới thiệu tác phẩm Đại Đệ Tử Phật - Bậc Đệ 
Nhất (Etadagga), với ước mong cuốn sách này tạo duyên lành 
cho Phật tử được hiểu biết thêm về chư vị đệ tử “Bậc Đệ Nhất” 
đã xuất sắc viên mãn phẩm hạnh và trí tuệ đúng theo lời Đức 
Bồn Sư chỉ dạy. 

Sư cũng ước mong đây sẽ là những tắm gương sáng ngời 
cho Phật tử noi theo trên con đường tu tập của riêng mình. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
~ T1) Khưu Khippapafñño Kim Triệu 


THE 
GREAT 
CHRONICLE 

M9) 
BUDDHAS 


TME STATE BUOOW(A SÄSANA 


VOLUME SIX, PART ẫNE 


BHADDANTA ` ICTTTASARAPHIVAMSA 
CELAMMARELANOAOÀMKA, 


BY 
U TIN LWIN & U TIN OO (MYAUNG) 


TÌeN| PUƯRLISGNO CENTEA. 
#30 MEIMM C (98 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s  xii 


4v: 3 


MAHÄ BUDDHAVAMSA (1956-1969) 
The GREAT CHRONICLE of BUDDHAS (1989-1998) 
The GREAT CHRONICLES ofBUDDHAS - 
Singapore Edition (2005-2008) 


Bộ sách Maha Buddhavamsa (Đại Phật Sử), gồm 6 tập, là 
một kiệt tác bằng tiếng Miến của Ngài Cố Hòa Thượng Tam 
Tạng Pháp Sư thứ nhất của Miến Điện, Mingun Sayadaw, 
được biên soạn từ năm 1956 đến 1969, theo lời thỉnh cầu của 
Thủ Tướng Miến Điện, U Nu. 

Dựa theo tập kinh Buddhavzmsa (Phật Sử) thuộc 
Khuddaka Nihãya (Tiểu Bộ Kinh) trong Tam Tạng PalI, cùng 
các chú giải và phụ chú giải, kiệt tác này trình bày lịch sử 24 vị 
Phật quá khứ, từ Đức Phật Dĩpañkarä (Nhiên Đăng) đến Đức 
Phật Kassapa (Ca Diếp), và toàn bộ chi tiết lịch sử Đức Phật 
Gotama — Sãkyamuni (Cồ Đàm — Thích Ca Mâu Ni) từ lúc Bồ 
Tát phát đại nguyện thành Phật cho đến khi Đức Thế Tôn nhập 
Vô dư Niết bàn. 

Từ năm 1989 đến 1998, bộ sách được các học giả Phật 
giáo Á châu lỗi lạc lần lượt chuyền dịch từ tiếng Miễn sang 
tiếng Anh, gồm 6 tập trong § cuốn, với tên The Greaf 
Chronicle 0ƒ. Buddhas. 

Cuốn đầu tiên, phần thứ nhất của tập thứ nhất, được hoàn 
tất và dâng lên Ngài Mingun năm 1990, trong ngày sinh nhật 
thứ 79 của Ngài. Rồi mỗi năm, trong hai năm sau đó, một cuốn 
kế tiếp lại được hoàn tất đề dâng lên Ngài vào ngày sinh nhật. 

Năm 1993, Ngài viên tịch. Công việc chuyên dịch sang 
Anh ngữ vẫn tiếp tục, không ngừng nghỉ. Năm 1998, khi cuốn 
cuối cùng, phần thứ hai của tập thứ sáu, được hoàn tất, trọn bộ 
sách được ¡in ấn và là một trong các lễ vật dâng cúng Ngài 
Mingun trong ngày tưởng niệm năm năm lễ rải tro của Ngài. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s  xiv 


Vào tháng I năm 2005, trong một chuyến hành hương xứ 
Phật ở Ấn Độ cùng một nhóm Phật tử Singapore, Ngài Có Hòa 
Thượng Thiền Sư U Silãnanda khởi ý soạn thảo một cuốn sách 
toàn diện và đầy đủ chỉ tiết về lịch sử Đức Phật và Phật Pháp 
bằng Anh ngữ. Rồi sau nhiều suy tư cân nhắc, Ngài quyết định 
hiệu đính và biên soạn lại văn bản cổ tiếng Anh của bộ 7e 
Great Chromicle oƒ Buddhas. 

Từ đó cho đến khi viên tịch, tháng 8 năm 2005, Ngài U 
Silãnanda đã khuyến khích và cố vấn các tu sĩ và Phật tử Á 
châu cùng Ngài thực hiện soạn phẩm này. 

Sau khi Ngài qua đời, việc hiệu đính được tiếp tục với 
lòng tri ân và kính mến Ngài. Đến năm 2008, công trình hiệu 
đính hoàn tắt, và soạn phẩm The Great Chronicles oƒ Buddhas 
- Singapore Edition được phổ biến rộng rãi khắp thê giới. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT s BẬC ĐỆ NHẤT (Etadagga) 
NỘI DUNG 


Ba chương cuối của sách The Great Chronicles of Buddha 
- Šingapore Edition trình bày các câu chuyện về những vị đệ tử 
trong hàng tứ chúng (Phikkhu, bhikkhum, upãsaka, upasika) 
được Đức Phật tán đương là bậc đệ nhất (eadagga) về phẩm 
hạnh, trí tuệ, hay pháp hành đặc thù. 

Tiểu sử một số trong các vị đệ tử tối thắng này đã được 
trình bày trong dịch phẩm Đại Đệ Tứ Phật - bước Thầy con 
theo, nguyên tác Great Disciples oƒ the Buddha, ân hành năm 
2016. 

Nay, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thiền Sư 
Khippapañño Kim Triệu, soạn phẩm Đại Đệ 7 Phật - Bậc Đệ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s  xv 


Nhất (Etadagsa) được hình thành với tiểu sử của các vị đệ tử 
tối thắng còn lại. 

Phần soạn thảo và dịch thuật dựa theo ba chương cuối của 
The Great Chromicles oƒ Buddhas - Singapore Edifion cùng 
các nguồn Tam Tạng kinh điền, chú giải và phụ chú giải trong 
Phật giáo Nguyên thủy. 

Phần cố vấn và hiệu đính — nhất là về kinh điển Tam 
Tạng, các từ Pali, thuật ngữ Phật giáo, cũng như về giới luật, 
pháp hành, sinh hoạt và tâm nguyện của Tăng già theo truyền 
thống Phật giáo Nguyên thủy Theraväda — được Ngài Kim 
Triệu, Sư Thiện Viên và Sư Dũng Chí hết lòng hướng dẫn, chỉ 
dạy và hỗ trợ. 


HÌNH THỨC 


Mỗi tiêu sử bắt đầu với phẩm vị bậc đệ nhất mà vị đệ tử 
được Đức Phật ban cho. Thứ tự các tiểu sử trong sách Đại Đệ 
Tử Phật - Bậc Đệ Nhất (Etadagga) được xếp theo soạn phẩm 
The Great Chronicles oƒ Buddhas, mà cũng là thứ tự ghi chép 
trong Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 1, Phẩm 14 (Phẩm Người 
Tối Thắng). 

Các đoạn trong ngoặc đơn (...), thụt hàng vào trong, là 
phần ghi chú của Ngài Mingun trong quyển The Great 
Chronicles oƒ Buddhas. 

Các đoạn trong ngoặc vuông [...|, thụt hàng vào trong; các 
lời chú thích cuối trang (footnotfe); và phần phụ lục là tham 
khảo thêm của Ban Biên Tập sách Đại Đệ Tứ Phật - Bậc Đệ 
Nhất (Etadagga). 


ẤN TỐNG 


Việc ấn tống Đại Đệ Tử Phật - Bậc Đệ Nhất (Etadagga) 
được Tháp Hòa Bình (Santi Stupa) thực hiện. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s xvi 
TRI ÂN 


Chúng con xin thành kính tri ân gương sáng và công ơn 
biên soạn kiệt tác Mahä Buddhavamsa của Ngài Cố Hòa 
Thượng Mingun Sayadaw. 

Chúng con xin thành kính tri ân gương sáng và công ơn 
khuyến khích, cố vấn, và hiệu đính soạn phẩm The ŒGreaf 
Chromicles oƒ Buddhas - Singapore Edition của Ngài Có Hòa 
Thượng U Silãnanda Sayadaw. 

Chúng con xin thành kính tri ân chư vị học giả Phật giáo 
Á châu đã lần lượt chuyên dịch M⁄ahã Buddhavamsa từ tiếng 
Miễn sang tiếng Anh. 

Chúng con xin thành kính tri ân các tu sĩ và Phật tử Á 
châu đã hiệu đính lại văn bản cô tiếng Anh để hình thành 7e 
Greaft Chromicles oƒ Buddhas - Singapore Fdition. 

Chúng con xin thành kính tri ân tác giả, dịch giả, soạn giả 
của các kinh sách và tài liệu Phật giáo Nguyên thủy đã là 
nguôn tham khảo quý báu cho cuốn sách này. 

Chúng con xin thành kính tri ân lòng từ bi, đức độ, sự hiểu 
biết kinh điển Theraväda, kinh nghiệm của bậc xuất gia, cùng 
thời giờ và tâm sức của Ngài Kim Triệu, Sư Thiện Viên và Sư 
Dũng Chí. 

Chúng con xin thành kính tri ân Pháp thí (Dhamma-dana) 
của chư Tăng Ni và Phật tử đã hùn phước, bằng cách này hay 
cách khác, để góp phần thực hiện Đại Đệ Tử Phật - Bậc Đệ 
Nhất (Etadagga). 

Và hơn tất cả, chúng con xin thành kính đảnh lễ, nương 
tựa, và tri ân Tam Bảo: Đức Thế Tôn kính yêu, Pháp Bảo vô 
thượng mà đẳng Ân Sư đã để lại cho chúng con, và Tăng Bảo 
Cao quý. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
~Ban Biên Táp 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s xvii 


\Sz 02c Ø3 (S2 
Cố TRƯỞNG LÃO MINGUN SAYADAW 


Bhaddanta Vicittasarabhivamsa 
Tipitakadhara Dhammabhandagarika 
Agga Mahaäpandita 
Abhidhaja Maharafthaguru 
Abhidhaja Ageamaha Saddhammdjotita 


Ngài Trưởng Lão Mingun Sayadaw sanh ngày l1 tháng II 
năm 1911, trong làng Thaibyuwa, Miến Điện. 

Thuở nhỏ Ngài được biết về hạnh khép kín và thanh sạch. 
Từ lúc 5 đến 8 tuổi, Ngài đã bắt đầu học về căn bản giáo lý 
Phật giáo; sự thông minh và trí nhớ phi thường của Ngài đã 
được thê hiện từ đó. 

Vào năm 10 tuổi, Ngài xuất gia sa di với Sayadaw U 
Sobhita tại tu viện Nan Oo, và được đặt pháp danh Shin 
““Vicittasãra”, tiếng Pãli có nghĩa là “Xuất Chúng”. 

Năm 13 tuổi, Ngài thi đỗ kỳ thi về Luật Vinaya, và một 
năm sau đó, Ngài thi đỗ kỳ thi về Kinh Pariyarfi mà Ngài đã 
tụng VI Diệu Pháp Abhidharmna trôi chảy từ trí nhớ. 

Năm I5 tuổi, Ngài thi đỗ Lower Grade Religious 
Examination (Pañamange) và năm 16 tuổi, Ngài thi đỗ 
Middle Grade Religious Examination (Pahtamalat). 

Vào năm 1930, lên 20 tuổi, Ngài thọ đại giới tỳ khưu tại tu 
viện Dhammanada ở Mingun HIII, quận Sagaing. 

Vào năm 1933, Ngài thi đỗ kỳ thi về Pháp hành 
(Dhammäãcariya) về ba bộ Đại chú giải mà Ngài hoàn tất chỉ 
trong một năm (trong khi đa số thí sinh khác cần đến ba năm). 
Rồi sau khi thi đỗ kỳ thi Pariyatti Sãsanahita, tên Ngài được 
kèm thêm danh hiệu “Abhivamsa” và trở thành “Ashin 
VicittasarabhIivamsa”. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s xviii 


Vào năm 1937, khi vị thầy tế độ của Ngài viên tịch, Ngài 
phải đảm đương công việc điều hành tự viện. 

Vào năm 1950, Ngài dự kỳ thi Tipitakadhara được tổ chức 
lần đầu tiên tại Miến Điện. Trong kỳ thi này, Ngài phải tụng 
nằm lòng cả 3 tạng Pitaka và phải vượt qua các kỳ thi viết hết 
thảy kinh văn Tam Tạng và các chú giải. Vào năm 1953, Ngài 
thi đỗ tất cả các kỳ thi ấy và trở thành vị tu sĩ đầu tiên được 
nhận danh hiệu Tipitakadhara Dhammabhandagarika, nghĩa là 
“Vị Hiện Thân của Tam Tạng và VỊ Giữ Kho Pháp Bảo”. 

Khả năng tụng đọc thuộc lòng 16,000 trang kinh văn Tam 
Tạng Phật giáo của Ngài đã được đưa vào sách Guinness của 
năm 1985. 

Khi Hội nghị Kết tập Tam Tạng lần thứ 6 được tô chức tại 
hang động Mahapasana trong khu Đền Kaba-Aye ở Yangon, 
Ngài Mingun được giao trọng trách ghi chép và hiệu đính Tam 
Tạng để Hội nghị phê chuẩn. Trong thời gian Hội nghị, từ 
1954 đến 1956, Ngài được giao phó trọng trách là vị 
Vissajjaka (vị trả lời), trả lời các câu hỏi về cả ba tạng của Tam 
Tạng. Vị Pucchaka (vị đặt câu hỏi) bấy giờ là Ngài Cô Trưởng 
Lão Mahasi Sayadaw. 

Sau hội nghị và theo lời yêu cầu của Thủ Tướng U Nu và 
Buddha Sasana Council của Miến Điện, Ngài biên soạn bộ 
“Maha Buddhavamsa” (Đại Phật Sử), khởi công vào năm 1956 
và hoàn thành năm 1969. Đây là một tác phâm vĩ đại, gồm có 
sáu bộ và viết thành tám cuốn, được xem là thành tựu lớn nhất 
trong việc đóng góp cho văn học Phật giáo của Ngài. 

Vào năm 1980, với sự xuất hiện của Hội đồng Phật giáo 
Thống nhất Quốc gia (The State Sangha Mahã Nãyaka 
Committee), gồm có đại biểu của tất cả các hệ phái Phật giáo 
tại Miễn Điện, Ngài Mingun được toàn thể đại biểu cử vào 
chức vụ Tổng thư ký. Ngài đã cống hiến nhiều thời gian để 
phục vụ Phật giáo trong 3 lãnh vực sau: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s xix 


1. Hỗ trợ và tạo điều kiện để có nhiều người thuộc Tam 
Tạng: Ngài hỗ trợ việc thành lập Hội Tipitaka Nikãya với mục 
đích chính là nuôi dưỡng các tỳ khưu trẻ đề họ có thể trở thành 
“Vị Hiện Thân của Tam Tạng và VỊ Giữ Kho Pháp Bảo” như 
chính Ngài. 

2. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc hoằng pháp trong và 
ngoài Miễn Điện: Ngài hỗ trợ việc thành lập hai đại học Phật 
giáo tại Yangon và tại Mandalay, nơi mà Giáo Pháp được 
giảng dạy từ năm 1986, đào tạo nhiều vị Pháp sư 
(Dhammäcariya) giảng dạy trong và ngoài nước. 


3. Cung ứng đầy đủ các phương tiện y tế cho chư Tăng 
Miễn Điện: Ngài hỗ trợ việc thành lập bệnh viện chuyên khoa 
Jïvitadãna Sãsana cho chư tỳ khưu ở Mandalay. Trung tâm y tế 
hiện đại này đã chính thức hoạt động vào năm 1990. 


Ngay cả vào những năm cuối đời, Ngài vẫn luôn luôn tích 
cực hoạt động trong việc phát triển ba lãnh vực trên. Đề công 
nhận đại trí tuệ và những phục vụ vô giá của Ngài cho Phật 
giáo, chính phủ Miến Điện đã phong tặng cho Ngài danh hiệu 
Aggamahãapandrita (“Đại Trí Tuệ Bậc Nhất”) vào năm 1979 và 
danh hiệu Abhidhaja Maharatthaguru (“Đại Thánh Quốc Sư”) 
vào năm 1964. 

Ngài Mingun Sayadaw viên tịch vào ngày 9 tháng hai, 
năm 1993, tại Yangon, hưởng thọ §1 tuổi. Tang lễ của Ngài 
được thực hiện theo nghi thức quốc táng. Những phụng sự 
Giáo Pháp của Ngài thật là một tắm gương cho tất cả tỳ khưu 
và cũng như hàng cư sĩ noi theo. 


Nguôn tham khảo: 
1. “7he Great Chronicle oƒ Buddhas ”, 1990 
2. Wikipedia “Mingun Sayadaw”, 2020 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s  xx 
(2⁄2⁄#.Ø%x 


AN Aiguttara Nikaya . Tăng Chi Bộ Kinh 


Ap Apadana Thánh Nhân Ký Sự 
Ap 3: Thera-Apadana 
Ap 4: TherT-Apadãna 


Dhp.  Dhammapada Kinh Pháp Cú 

DN Digha NiIkãya Trường Bộ Kinh 

Jãt Jataka Chuyện Tiền Thân Đức Phật, 
Kinh Bôn Sanh 


Khp KhuddakaPatha Kinh Tiểu Tụng 

Mi — Milindapañha Mi Tiên Vẫn Đáp, Milinda Vẫn Đạo 
MN MaJjhima Nikaya Trung Bộ Kinh 

Pv Petavatthu Chuyện Ngạ Quỷ 


SN Samyutta Nikãya Tương Ưng Bộ Kinh 


»n Suffa NIpata Kinh Tập 

Thag  Theragatha Trưởng Lão Tăng Kệ 

Thp  Therigathä Trưởng Lão Ni Kệ 

Ud Udãna Kinh Phật Tự Thuyết, Cảm Hứng Ngữ 
Vin Vinaya PItaka Tạng Luật 


TCN Trước Công Nguyên 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 1 


(2⁄2 7 


CHƯ THÁNH A-LA-HÁN 
ĐẠI TRƯỞNG LÃO TĂNG 


(ARAHAT-MAHATHERA) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 2 


Kondañña Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Tuổi Thánh và Tuổi Hạ 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama chứng 
đắc giác ngộ đã lâu ngày (rzaññữ'), trưởng lão Kondañña 
(Kiều Trần Như) được Ngài tán dương là bậc đệ nhất 
(eiadagsa) về tuổi thánh và tuôi hạ.” 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Cũng như tất cả các vị đại đệ tử khác của Đức Thế Tôn 
(Bhagavä), phâm vị bậc đệ nhất về tuôi thánh và tuổi hạ của 
ngài Kondañña được khởi sanh rồi tiếp tục vun bồi từ một hạt 
giống thiện lành gieo trồng từ xa xưa trong vòng sanh tử luân 
hồi (sarmsara). 

Kinh Thera-Apadäna ghi lại rằng, cách đây một trăm ngàn 
đại kiếp, trong một lần tái sanh của Kondañña, ông đã dâng 
bữa ăn đầu tiên lên Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) ngay sau 
khi Ngài giác ngộ quả vị Phật (Ap 3.7). 

Sau đó, cũng vào thời Đức Phật Padumuttara hiện tiền, do 
những phước báu đã tích lũy từ bao kiếp sống trước mà ngài 
Kondañña tương lai được tái sanh vào một gia đình giàu sang 
ở Hamsaävat. 

' Nguyên ngữ rz#a có nghĩa là khoảng thời gian của đêm; rư/aññử có 
nghĩa là đã trải qua một khoảng thời gian dài nhiều đêm hoặc nhiều ngày 
đêm. Ở đây, raañññ bhikkhu là vị đã trải qua một thời gian dài từ khi thấy 
được Tứ diệu đề và chứng ngộ Giáo Pháp, và từ khi xuất gia thọ đại giới tỳ 
khưu. Ra#añfñi etadagga là vị bhikkhu có tuổi thánh và tuổi hạ cao nhất 
trong chúng tỳ khưu. 

° chỉ tiết trong bài soạn theo 7he Great Chronicles oƒ Buddhas, Thera- 
Apadãna, chú giải Kinh Pháp Cú, chú giải Trưởng Lão Tăng Kệ, và chú 
giải Trường Bộ Kinh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 3 


Trên đường trì bình hóa duyên qua nhiều thôn làng và phố 
thị, Đức Phật cùng Tăng chúng ghé đến kinh thành HarhsävatI, 
nơi Ngài đản sanh, để tế độ phụ vương và thân quyến. Nhà vua 
thỉnh mời Đức Thế Tôn lưu lại kinh thành một thời gian để vua 
và thần dân trong nước được cúng dường bậc Giác Ngộ và 
được nghe Giáo Pháp của bậc Thế Gian Giải (Lokavidn). 

Một ngày nọ, vị gia trưởng giàu có, tiền thân của ngài 
Kondañña, đến nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng kiến Đức 
Phật ban cho một tỳ khưu danh hiệu là vị thánh đệ tử chứng 
ngộ Giáo Pháp đầu tiên, cũng là vị tỳ khưu cao hạ nhất trong 
Giáo đoàn. Ông vô cùng thán phục và kính ngưỡng vị tỳ khưu 
Ấy, và ước nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự trong 
thời một vị Phật tương lai. 

Với tâm thành tín dày sâu, ông thỉnh mời Đức Phật cùng 
chư Tăng đến nhà cúng dường trai tăng. Đức Thế Tôn im lặng 
nhận lời. Suốt đêm ấy, ông trang hoàng các chỗ ngôồi bằng 
những tràng hoa thơm rồi chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon và 
quý. Sáng hôm sau, ông dâng cúng và phục vụ Đức Phật và 
chư Tăng với tất cả lòng thành kính. Sau khi Đức Phật thọ tra1, 
ông kính cân đặt dưới chân đắng Ứng Cúng, bậc A-la-hán cao 
thượng (Arahzri) những thước vải hảo hạng để may tam y. 

Rồi ông nghĩ rằng: “Ta không tầm cầu một phẩm vị tâm 
linh nhỏ bé mà tầm cầu một phẩm vị vĩ đại. Một ngày cúng 
dường trọng thê vĩ đại (mahä-dãna) như thế này có lễ chưa 
tương xứng với phẩm vị cao cả mà ta ước nguyện. Vậy ta sẽ 
thực hành sự cúng dường vĩ đại này trong bảy ngày liên tiếp 
rồi mới phát nguyện.” Và do đó, ông tiếp tục dâng cúng và 
phục vụ Đức Phật và chư Tăng như thế trong suốt một tuần. 
Vào ngày thứ bảy, sau khi Đức Phật thọ trai, ông kính cân đặt 
dưới chân Ngài các bộ tam y đủ cung ứng cho hàng trăm ngàn 
vị tỳ khưu. Rồi ông phủ phục quỳ dưới chân đắng Toàn Giác 
và phát đại nguyện của mình. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 4 


Với Phật nhãn đại thanh tịnh, Đức Phật Padumuttara nhìn 
vào tương lai và tiên tri rằng ước nguyện của ông sẽ thành tựu. 
Ngài dạy: “Trong một trăm ngàn đại kiếp nữa, một vị Phật tên 
là Gotama sẽ xuất hiện trong tam giới (dục giới, sắc giới, và vô 
sắc giới). Khi Đức Phật Gotama thuyết giảng bài pháp đầu 
tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavatana 
Sifa), con và mười tám chục triệu vị Phạm thiên (Brahma) sẽ 
chứng đắc quả nhập lưu (so/ãpafi-phala).” 

Do phước quả của các thiện nghiệp đã hành trì như cúng 
dường thanh tịnh trong thời gian dài một trăm ngàn năm mà 
tiền thân của ngài Kondañña, sau khi mạng chung, được tái 
sanh vào cõi trời (một trăm ngàn năm là thọ mạng của nhân 
loại vào thời Đức Phật Padumuttara). Rồi ngài liên tục chỉ tái 
sanh vào cõi trời hay cõi người trong tất cả các kiếp sống sau 
đó, không khi nào phải đọa sanh vào khổ cảnh (apãya). 


2. Chuyện Tiền Kiếp Mahã Kã|a và Cũla Kã|a 


Các chú giải còn thuật giai thoại sau đây về tiền kiếp của 
ngài Kondañña vào thời Đức Phật VipassT (Tỳ Bà Thị), cách 
đây chín mươi mốt đại kiếp. Lúc bấy giờ, Đức Phật Vipassĩ 
đang ngụ ở tịnh xá gần kinh thành Bandhumati đề tế độ phụ 
vương cùng thân quyến và thuyết pháp hóa duyên cho dân 
trong nước. Trong kiếp sống ấy, ngài Kondañña sanh vào một 
gia đình giàu có, trong một thôn làng gần cổng kinh thành 
Bandhumatf, và có tên là Maha Kala. Em trai của ông là Cũla 
Kala. Hai anh em thuê người trồng lúa sali (một loại lúa ngon) 
trong thửa ruộng lớn chung của họ. 

Ngày nọ, Mahaã Kãla đi thăm ruộng. Ông bứt một hạt sãli 
vừa ngậm sữa bỏ vào miệng nhai và nhận thấy hạt lúa non này 
có hương vị thơm ngọt vô cùng. Ông liền nảy ra ý định muốn 
đặt bát cúng dường sãli non lên đắng Như Lai (7z/hãgzïa). 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 5 


Mahã Kãla trở về tìm gặp em mình và rủ: “Chú ơi, chúng 
ta hãy đặt bát cúng đường Đức Phật em nhé. Mình sẽ cắt sãli 
non nấu với sữa, đó là một món ăn quý xứng đáng để dâng lên 
Ngài.” Cũla Kala không vui, nói với anh: “Anh à, làm như vậy 
là phá hoại mùa màng, không aI được lợi lạc hết. Em không 
đồng ý đâu.” Thấy Cũla Kãla rất cương quyết, Mahã Käla nói 
với em: “Thôi được! Nếu chú không đồng ý thì ta chia đôi 
ruộng lúa. Anh muốn được sử dụng phần riêng của an 

Chia ruộng xong, Mahã Käla thuê nhiều nhân công cắt lúa 
sãli non đem về, nấu với sữa tươi không pha nước, khi chín thì 
trộn chung thêm dầu mè, bơ, mật ong, và đường. Rồi ô ông cúng 
dường món ăn quý báu nấu bằng những hạt gạo vừa tượng 
hình đầu tiên này lên Đức Phật và chư Tăng. 

Sau khi Đức Phật độ thực xong, ông cung kính đảnh lễ và 
thưa: “Bạch Thế Tôn, do công đức cúng dường thức ăn nấu 
bằng lúa sãli vừa ngậm sữa này, con nguyện được là người đầu 
tiên chứng đắc pháp giác ngộ cao quý trong thời một vị Phật 
tương lai.” Đức Phật chúc phúc cho ông: “Lành thay! Con sẽ 
được như ước nguyện.” Lạ thay, sau đó, khi đi thăm ruộng, 
ông thấy lúa sãli lại trổ đòng đòng tươi tốt như cũ. Ông vô 
cùng hoan hỷ, nhủ thầm: ““Thật là phước lành!” 

Mahã Kãla liền kêu gọi dân làng phụ lực để cùng vun bồi 
thêm phước báu cúng dường cao quý. Cứ như thế, với mỗi 
công đoạn trong vụ lúa, Maha Kala đều cúng dường thu hoạch 
đầu tiên, như khi lúa vừa ngậm sữa thì dâng đợt lúa vừa ngậm 
sữa đầu tiên, khi gặt lúa thì dâng đợt lúa gặt đầu tiên, khi đập 
lúa thì dâng đợt lúa đập đầu tiên, khi quạt lúa thì dâng đợt lúa 
quạt đầu tiên, khi vựa lúa thì dâng đọt lúa vựa đầu tiên, v.v. 

Vì vậy, cứ mỗi mùa lúa, Mahã Kãla cúng dường phần đầu 
tiên (zgga-dãna; agga: cao quý nhất, đệ nhất, tối thắng; đãng: 
sự bố thí, cúng dường) của mỗi công đoạn như vậy được chín 
lần. Trong tất cả những lần ấy, chỗ lúa cúng dường lại được 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 6 


hoàn trả như cũ một cách tự nhiên. Không những thế, phần lúa 
thu hoạch được còn tăng lên và nhiều hơn trước đó. Đây quả là 
phước báu của các thiện nghiệp ông đã vun bồi để lời ước 
nguyện cao quý từ tiền kiếp được thành tựu: được là vị đệ tử tỳ 
khưu đầu tiên chứng ngộ Giáo Pháp trong thời một vị Phật 
tương lai. 

Còn về người em, Cũla Kã|a cũng cúng dường lúa sãli lên 
đức Phật Vipassĩ và chư Tăng nhưng chỉ sau khi lúa đã chín, 
được gặt về và mang vào vựa. Rồi cũng như ngài Kondañña, 
Cũla Kãla tái sanh vào thời Đức Phật Gotama, là vị du sĩ ngoại 
đạo tên là Subhadda ở Kusinaräa. Do nghiệp quả vận hành từ 
việc chờ đến cuối vụ mùa mới cúng dường nên ý nghĩ muốn 
gặp Đức Phật không khởi lên trong tâm ông cho đến những giờ 
cuối trước khi Ngài nhập diệt. 

Ông được Đức Thế Tôn ban một bài pháp rất ngắn gọn và 
cô đọng để giải nghi cho ông. Rồi Ngài cho ông làm lễ xuất 
gia, thọ đại giới tỳ khưu với Ngài, và dạy ông phương pháp 
hành thiền thích hợp với căn cơ của ông. Ngay sau đó, sa môn 
Subhadda tìm nơi thanh vắng trong rừng Sãla để tham thiền 
theo phương pháp Đức Bồn Sư vừa chỉ dạy. 

Với đại phước được bậc Minh Hạnh Túc 
(Vijjãcaranasampanno) trực tiếp giảng dạy, thêm vào đó là căn 
CƠ đầy đủ và nỗ lực tinh tấn, đại đức Subhadda thành tựu quả 
A-la-hán ngay trong đêm ấy, khi Đức Bồn Sư chưa nhập Niết 
bàn. Và như vậy, đại đức là vị đệ tử tỳ khưu cuối cùng chứng 
đắc thánh quả A-la-hán vào thời Đức Phật Gotama hiện tiền. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Sau khi phát đại nguyện được làm vị đệ tử tỳ khưu đầu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 7 


tiên chứng ngộ Giáo Pháp trong thời một vị Phật tương lai, tiền 
thân của ngài Kondañña trải qua hằng hà sa số kiếp sống để 
vun bồi đầy đủ mười pháp ba-la-mật (pãrz7) cho thánh quả vị 
lai: bố thí, giới hạnh, xuất ly, trí tuệ, tỉnh tấn, nhẫn nhục, chân 
thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. 

Khi căn cơ chín muôi và nhân duyên đầy đủ, ngài sanh 
vào một gia đình Bà-la-môn giàu có ở làng Donavatthu, gần 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), và sanh ra trước Đức Phật Gotama. 
Cậu bé được nhận tên gia tộc là Kondañña làm tên mình. 
Kondañña rất thông minh. Khi lớn lên, ông thông suốt Tam 
kinh Veda (Vệ đà) của Bà-la-môn giáo và xuất sắc về khoa 
đoán tướng. 

Cũng vào khoảng thời gian đó, Đức Phật Gotama tương 
lai đản sanh, là vị thái tử con vua Suddhodana (Tịnh Phạn). Ở 
Ấn Độ vào thời này, có tục lệ khi một đứa bé trai chào đời, 
người ta cho mời các bậc trí giả tŠ tựu. Đến ngày thứ năm sau 
khi chào đời, đứa bé được gội đầu và đặt tên do các vị này 
chọn. Tục lệ này cũng được cử hành cho vị thái tử sơ sanh. 
Vào ngày trọng đại này, vua Suddhodãna cho thỉnh nhiều vị 
đạo sĩ Bà-la-môn học rộng tài cao vào triều nội dự lễ đặt tên 
cho thái tử. Tên được chọn là Siddhattha (Tất Đạt Đa), có 
nghĩa là sự thành tựu mỹ mãn, hay một người được thành tựu 
mỹ mãn trong bất cứ lãnh vực nào. 

Trong các đạo sĩ dự lễ, có tám vị xuất sắc lỗi lạc nhất được 
chọn để đoán phước tướng và hậu vận của thái tử Siddhattha. 
Một trong tám vị này là đạo sĩ Kondañña. Bảy trong tám vị 
đạo sĩ đưa hai ngón tay lên và tiên đoán rằng nếu sống đời thế 
tục bình thường, thái tử sẽ nối gót đề vương của vua cha và trở 
thành vị hoàng để vĩ đại nhất thế gian, nhưng nếu xuất gia tu 
hành thì Ngài sẽ đắc quả vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 
(Sammasambuddho). 

Tuy nhiên, Kondañña, vị đạo sĩ trẻ tuổi nhất trong tám vị, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 8 


đưa một ngón tay lên và quả quyết rằng thái tử khi lớn khôn sẽ 
không nối ngôi vua mà xuất gia tu hành, đắc quả vị Phật, và trở 
thành vị đạo sư cao quý vĩ đại nhất của muôn loài. Chính nhờ 
thấy trước được hậu vận của thái tử nên, với lòng thành tín sâu 
xa, ông nguyện rằng khi ngày phúc lạc ấy đến, ông sẽ làm đệ 
tử phục vụ Ngài và được Ngài hướng dẫn để bước vào con 
đường giác ngộ giải thoát. Và như thế vị đạo sĩ kiên tâm chờ 
đợi ngày Đức Bồ Tát (Đức Phật Gotama tương lai) xuất gia, 
thoát vòng tục lụy. 

Thái tử Siddhattha sớm có những suy tư khắc khoải về ý 
nghĩa thật sự của cuộc đời và nỗi an nguy của muôn loài. Thấy 
con trai như vậy, vua Suddhodãna quyết tâm tạo dựng một 
cuộc sống cực kỳ an lành, hạnh phúc và sớm gầy dựng hôn 
nhân cho thái tử, để thái tử vui hưởng lạc thú mà quên đi 
những ý nghĩ xuất thế lạ thường kia. Thế nhưng, mặc dù được 
bao phủ bởi nếp sống vương giả xa hoa, và mặc dù tất cả các 
cảnh tượng đau khổ của cuộc đời đã được che khuất ngoài 
ngưỡng cửa hoàng cung, vị thái tử trẻ vẫn không sao được vui 
trọn vẹn. Ngài muốn biết đến thế giới bên ngoài những bức 
tường siam hãm mình bấy lâu nay. 

Sau nhiều lời khẩn khoản van nài liên tục của thái tử, nhà 
vua cho phép con xuất cung, thăm viếng ngoại thành. Dù đã 
chuẩn bị thật cân thận và chu đáo, vua Suddhodãna vẫn không 
sao dấu nhẹm được mọi cảnh khổ cuộc đời ở bên ngoài hoàng 
cung. Và vì vậy, thái tử cuối cùng đã được chứng kiến cảnh giả 
nua, bệnh hoạn, và chết chóc. Ngài càng trầm tư hơn trước. 

Rồi một ngày nọ, trên đường đến vườn ngự uyễn, thái tử 
gặp một đạo sĩ đắp y đạm bạc nhưng dáng vẻ thật thanh tịnh, 
an nhiên. Khi biết đó là một vị khất sĩ sống đời phạm hạnh để 
tìm con đường diệt khổ, thái tử cũng tìm được hướng đi cho 
mình. Ngay trong lúc ước nguyện thoát ly thế tục đang thôi 
thúc như vậy thì thái tử nhận được tin đứa con đầu lòng vừa 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 9 


chào đời. Nhưng sợi dây tình phụ tử đã không trói buộc, cản 
trở được ý chí kiên quyết của thái tử. 

Thế là năm hai mươi chín tuổi thái tử Siddhattha từ bỏ 
cung vàng điện ngọc, sống đời khất sĩ không nhà, nỗ lực tu 
hành mong tìm được con đường thoát khổ cho tất cả chúng 
sanh. Khi hay tin ấy, Kondañña cùng bốn đạo sĩ Bà-la-môn 
khác — Vappa, Bhaddiya, Mahãnãma, và Assaji — xuất gia, đi 
tìm Đức Bồ Tát để hộ trì và được tu tập bên Ngài. VỀ sau, 
nhóm năm vị đạo sĩ này được biết đến với tên Pafñca-vagg 
(pañca: 5; vagøï: nhóm). 

Thuở bấy giờ người Ấn Độ rất tin tưởng các hình thức tu 
khổ hạnh (dwukkara-cariya), cho rằng nếu không ăn uống cực 
kỳ kham khổ và đày đọa thân xác thì không thể giải thoát. 
Trưởng thành trong tín ngưỡng này, Đức Bồ Tát cũng thực 
hành pháp tu khổ hạnh và hành thiền theo các pháp ấy trong 
một khu rừng nhỏ ở Uruvelä. Trong thời gian này, các đạo sĩ 
Kondañña, Vappa, Bhaddiya, Mahanama, và Assaj1 hộ trì Ngài 
và cùng tu tập với Ngài. Nhóm đạo sĩ hết sức kính ngưỡng 
Đức Bồ Tát khi nhìn thấy sự tu tập khổ hạnh phi thường của 
Ngài. Nhưng sau sáu năm tu tập như vậy, vào một ngày đầu 
trăng tháng tư trong khi đang tham thiền dưới một gốc cây, do 
cơ thể yếu mòn cùng cực vì nhịn ăn và hành xác, lại thêm 
những căng thăng của thiền tập qua nhiều ngày tháng, nên Đức 
Bồ Tát ngất xỉu, gần như cận kề cái chết. 

Khi hồi tỉnh lại, Đức Bồ Tát chiêm nghiệm lại về các pháp 
tu khổ hạnh suốt sáu năm dài. Ngài nhận ra rằng chúng không 
là cách thức hợp lý cho việc tìm cầu Chân Lý và giác ngộ giải 
thoát. Ngài tự nhủ sẽ từ bỏ pháp tu khổ hạnh. Nghĩ như vậy, 
Đức Bồ Tát bắt đầu vào làng Senãnï trì bình khất thực. Mỗi 
ngày Ngài chỉ thọ nhận chút ít thực phẩm như một vắt cơm 
nhỏ hay chiếc bánh khô. Thế nhưng vài hôm sau sức khỏe của 
Ngài đã hồi phục, nước da tươi nhuận và thăm sắc vàng óng. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 10 


Trong lúc ây thì năm vị đạo sĩ không nhận ra được điều 
này. Khi thấy vị thầy bấy lâu nay họ hằng kính ngưỡng bởi các 
pháp tu khổ hạnh khắc nghiệt nhất nay lại bắt đầu độ dụng 
những thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể, họ nói với nhau: “Đạo sĩ 
khổ hạnh Gotama đã bỏ cuộc. Ông ta đã ngưng thực hành thiền 
định và trở về đời sông lợi dưỡng ấm no rồi.” Họ vô cùng thất 
vọng và rời bỏ Ngài, đi đến Vườn Nai ở Isipatana, gần Xứ 
Benares (Ba-la-nal) để tiếp tục khổ tu. 

Nhưng Đức Bồ Tát chưa hề cho phép mình lùi bước hay 
bỏ đở mục đích cao cả đang theo đuổi. Ngược lại, Ngài còn 
định tâm kiên cố hơn, nỗ lực tinh tấn hơn để tìm cho được 
Chân Lý. Vào buổi sáng ngày trăng tròn tháng tư (Vesakha) 
hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Bồ Tát thọ dụng một 
chén gạo thơm nấu với sữa tươi đựng trong một bát bằng vàng 
do bà Sujãtã cúng dường. Rồi Ngài thả trôi chiếc bát vàng trên 
dòng sông NerañJara (Ni Liên) và nguyện thành tựu quả vị 
Phật ngay trong ngày hôm ấy. 

Tọa thiền dưới Cội Bồ Đề ở rừng Uruvelã, Ngài kiên 
quyết phấn đấu dũng mãnh đề tận diệt mọi ô nhiễm trong tâm. 
Vào đêm lịch sử ấy, vị thái tử đã trở thành bậc Giác Ngộ, đẳng 
Toàn Giác, Đức Phật Gotama. Rồi Đức Phật trải qua bảy tuần 
yên lặng để suy niệm thêm về Chân Lý thâm sâu vi diệu vừa 
chứng ngộ, tri ân Cội Bồ Đề, và chứng nghiệm hạnh phúc cao 
thượng của A-la-hán quả định (arahafIa-phala-samapdaffi). 


2. Vị Đệ Tử Chứng Đắc Đạo Quả Đầu Tiên của Đức Phật 


Tiếp đó, đắng Như Lai (7øhz:aga) lần lượt suy xét xem 
những ai là bậc thiện trí đầu tiên để Ngài thuyết pháp, những ai 
có thê lãnh hội được Chân Lý mà Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
nghĩ đến hai vị giáo sĩ lão sư của Ngài, Alãra và Udaka, nhưng 
cả hai đều đã qua đời. Rồi Ngài nhớ về nhóm năm anh em 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 11 


Kondañña: “Như Lai rất biết công ơn của Pañca-vaggï. Họ đã 
tận tụy chăm sóc phục vụ Như Lai khi Như Lai còn đang tu 
khổ hạnh.” Nghĩ vậy, Đức Thế Tôn rời Uruvelãa, bộ hành đến 
Vườn Nai ở Isipatana để tìm gặp những người thị giả và môn 
đồ xưa của mình. 

Thoạt tiên, khi năm vị đạo sĩ thấy bóng dáng Đức Phật đến 
gần những rặng cây nơi mình tu tập, họ dặn nhau không tiếp 
đón, không đảnh lễ, và không phục vụ Ngài. Thế nhưng, họ 
dần dần nhìn ra ở nơi Ngài một vẻ thật thánh thiện oai nghiêm 
chưa từng thấy bao giờ. Không ai bảo ai, một người cung kính 
rước y bát của Ngài, người thứ hai sửa soạn chỗ ngôi, người 
thứ ba lẫy nước rửa chân, người thứ tư rửa chân cho Ngài, còn 
người thứ năm quạt cho Ngài. Và như vậy, họ chu toàn những 
bổn phận của đệ tử đến vị thầy. 

Nơi đây, hai tháng sau ngày Đức Phật thành đạo, vào ngày 
rằm tháng sáu (4sđj/ha), Ngài thuyết giảng bài pháp đầu tiên, 
Kinh Chuyên Pháp Luân, cho năm vị đạo sĩ. Cuối bài pháp, 
Kondañña là vị đệ tử đầu tiên trong năm vị thấy được Tứ diệu 
đề và chứng quả nhập lưu, tầng thánh thứ nhất trong Tứ thánh. 
Vô số vị Phạm thiên cũng chứng được thánh quả này sau bài 
pháp của bậc Thiên Nhân Sư (Sø/hã Devamanussanamn). 

Vì Kondañña là người đầu tiên trong nhân loại thấy được 
Tứ diệu đề và giác ngộ Giáo Pháp, lúc ấy Đức Thế Tôn đã thốt 
lời ca ngợi vị đệ tử: “47ñasi vata bho Kondafññno; Aññasi vata 
bho Kondañno!” (Koqdañña đã chứng ngộ; Kondañña đã 
chứng ngộ!) Do đó, đại đức được biết đến với tên Aññãsi 
Kondañña và tên Aññã Kondañña (A Nhã Kiều Trần Như). 

[4ñZñä là sự hiểu biết về Tứ diệu đế, thường chỉ về 
trí tuệ cao nhất của bậc thánh A-la-hán (Arahzi). 
Thật ra, cả bốn tâm đạo từ nhập lưu đạo đến A-la- 
hán đạo đều biết Tứ diệu đề. Vì vậy, trong 8 bậc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 12 


đạo quả của dòng Tứ thánh, thánh trí này có mặt từ 
2 bậc đầu tiên (nhập lưu đạo và quả: so/ãpati- 
magsa và -phala) cho đến bậc cao nhất (A-la-hán 
đạo và quả: arahaffa-magga và -phala), nhưng 
trong giới hạn của những điều được biết ở mỗi 
tầng đạo. ]Ì 


3. Vị Đệ Tử Tỳ Khưu Đầu Tiên của Đức Phật 


Lúc Ấy, ngài Kondañña đảnh lễ Đức Phật và thỉnh cầu bậc 
Chánh Biến Tri (Sammasambuddho) cho được thọ gIỚI tỳ 
khưu. Đức Phật truyền dạy: “Eh Bhikkhu! Hãy đến đây, này tỳ 
khưu! Pháp Bảo đã được truyền dạy. Giờ đây hãy sống đời 
phạm hạnh trên con đường giải thoát để chấm dứt khổ đau.” 
Và như vậy, ngài Kondañña cũng là vị đệ tử xuất gia thọ giới 
tỳ khưu đầu tiên trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama. 

Trong nhóm năm vị đạo sĩ, ngài Kondañña đắc quả nhập 
lưu đầu tiên vào ngày rằm tháng sáu. Một ngày sau đó, ngài 
Bhaddiya cũng chứng thánh quả này; hai ngày sau đó đến ngài 
Vappa; ba ngày sau đó đến ngài Mahãnãma; và bốn ngày sau 
đó đến ngài Assaji. Cũng như ngài Kondañña, bốn vị còn lại 
lần lượt được Đức Thế Tôn cho thọ giới tỳ khưu. Năm ngày 
sau, khi nghe Đức Phật thuyết giảng Kinh Vô Ngã Tướng 
(Anattalakkhana Suffa), năm vị cùng đắc thánh quả A-la-hán. 

Thera-Apadana ghi lại những lời kệ hoan hỷ và uy dũng 
mà ngài Kondañña đã thốt lên trước sự hiện diện của Đức Bồn 
Sư, đắng Vô Thượng Sĩ (Anraro), sau khi ngài chứng đắc 
tam minh (thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh), bốn 
tuệ phân tích (phân tích ý nghĩa, phân tích học thuyết, phân 
tích ngôn từ, phân tích kiến giải), tám bậc đạo quả của dòng 


3 Manual oƒ Buddhist Terms and Doctrines (by Nyanatiloka Mahã Thera) 
và Handbook of Abhidhamma Studies (by Ven. U S1lãnanda Sayadaw) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 13 


Tứ thánh (nhập lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán), và lục thông 
(thân như ý thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, thiên nhãn thông, lậu tận thông) : 


Lậu hoặc đã cháy rụi; 
Gốc sanh hữu nhồ sạch. 
Như voi bẻ gãy xiêng, 
Ta sống không trói buộc. 


Đức Thế Tôn hiện tiền 
Là phước báu cho ta. 
Tam minh đã chứng đắc; 
Lời Phật dạy làm xong! 


Đạt bốn tuệ phân tích, 
Tám đạo quả dòng thánh, 
Và lục thông thuần thục, 

Lời Phật dạy làm xong! 


Thera-Apadana, Kệ 617- 619 
Theo bản dịch của J.S. Walters & Pali Text Soclety 


Lúc Ấy, nhân loại chỉ có sáu vị A-la-hán là Đức Phật và 
năm vị trong Pañca-vaggr. Sau đó, dưới sự hướng dẫn và chỉ 
dạy của đắng Điều Ngự Trượng Phu (Purisadammasärathi), có 
thêm rất nhiều bậc thanh văn đệ tử đạt được thánh quả tối 
thượng này như nhóm năm mươi lăm bằng hữu do ngài Yasa 
dẫn đầu, ba mươi vương tử Bhadda, ba anh em ngài Kassapa 
cùng một ngàn môn đồ ấn sĩ tóc bện của ba vị ở Gayäsïsa. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Tuổi Thánh và Tuổi Hạ 


Về sau, tại tịnh xá Jetavana (Kỳ Viên) gần kinh thành 
Sãvatthi (Xá Vệ), trong một buổi pháp thoại trước đại chúng, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 14 


Đức Thế Tôn tán dương ngài Kondañña là bậc zz/aññu 
etadagga — vị thấy được Tứ diệu đế và chứng ngộ Giáo Pháp 
đầu tiên, và có tuổi hạ cao nhất: 

“Eladaeggam bhikkhave mama sãvakanam bhikkhinam 
rattannñunamh yadidarh 1ññasi Kondañño!” 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu chứng đắc 
giác ngộ đã lâu ngày (/añ7/) của Như Lai, Aññãsi 
Kondañña là bậc đệ nhất (ezdagga) về tuổi thánh và tuôi hạ!” 


D. Trí Tuệ và Phẩm Hạnh Cao Quý 


1. Đời Phạm Hạnh Sau Khi Chứng Đắc Quả A-la-hán 


Sau ba tháng an cư nhập hạ lần thứ nhất tại rừng Isipatana, 
vào ngày rằm tháng mười hai (Pñwssa) năm ấy, Đức Phật du 
hành đến Rãjagaha (Vương Xá). Nơi này, vào ngày mồng một 
tháng giêng (Magha), ngài Sãriputta và ngài Maha Moggallaäna 
thọ giới ty khưu, gia nhập Giáo đoàn của Đức Phật. Bảy ngày 
sau đó, ngài Moggallãna thành tựu quả A-la-hán. Rồi một tuần 
sau, vào ngày rằm tháng giêng, ngài Sãriputta đắc quả A-la- 
hán. Ngay trong ngày hôm ấy, Đức Thế Tôn triệu tập các môn 
đồ và tuyên bố phẩm vị trưởng đệ tử cho hai vị. 

Từ đó, Tăng chúng có đầy đủ các hàng thánh A-la-hán: 
trưởng đệ tử, đại đệ tử, và đệ tử. Theo truyền thống trong Giáo 
đoàn của Đức Phật, tất cả các vị ây đều trì bình khất thực, chư 
vị đi hàng một theo tuổi hạ cao thấp, đầu hàng là vị cao hạ 
nhất, và cuối hàng là vị nhỏ hạ nhất. 

Mỗi khi Đức Phật thuyết pháp trước đại chúng, chỗ ngồi 
của Ngài được cung kính chuẩn bị và tọa cụ đặt ở nơi danh dự: 
ở giữa và hàng đầu. Kế đó là chỗ ngồi của hai vị trưởng đệ tử: 
ngài Sãriputta bên tay phải của Đức Bốn Sư và ngài 
Moggallana bên tay trái. Ngay sau lưng hai vị trưởng đệ tử, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 15 


một chỗ ngồi được dành cho trưởng lão Kondañña. Chư tỳ 
khưu ngồi chung quanh trưởng lão theo thứ tự tuôi hạ. 

Những lúc ngồi trên trước trưởng lão Kondañña như vậy, 
hai vị trưởng đệ tử hết sức khiêm cung, cần trọng, và e đè vì 
hai ngải lúc nào cũng trọn lòng kính ngưỡng trưởng lão 
Kondañña, bậc đại huynh trưởng cao quý với tuổi thánh và tuôi 
hạ cao nhất trong Tăng giả. 

Hiểu được tâm ý hai vị, ngài Kondañña nghĩ rằng: “NhỊ vị 
trưởng đệ tử đã lập đại nguyện được trở thành trưởng đệ tử của 
Đức Bồn Sư và đã phải trải qua hằng hà sa số kiếp sống đề vun 
bồi đầy đủ mười pháp ba-la-mật cho phẩm vị đó. Đến nay hạnh 
nguyện được viên mãn; nhị vị là trưởng tử, là cánh tay phải và 
cánh tay trái hộ Pháp trợ Tăng của Đức Bồn Sư. Thế nhưng vì 
khiêm cung tôn kính ta mà có khi nhị vị phải cân trọng e đè 
trong cách ứng xử với ta giữa đại chúng. Vậy ta nên tạo thuận 
duyên cho nhị vị chu toàn trọng trách trưởng đệ tử của mình 
một cách tự nhiên và dễ dàng hơn.” 

Hơn nữa, ngài Kondañña là một đại trưởng lão có vô sỐ 
phẩm hạnh và phúc đức gần như Đức Phật. Đức hạnh ấy lan 
tỏa khắp hàng ngàn thế giới của nhân loại, chư thiên, và Phạm 
thiên. Vì vậy, mỗi khi họ đến đảnh lễ và cũng dường Đức Thế 
Tôn thì ngay sau đó họ cũng đến bái kiến và cúng dường 
trưởng lão. Những dịp như vậy, việc chào hỏi, đàm đạo, thuyết 
pháp không thể tránh được. 

Vì lẽ này, trưởng lão suy nghĩ thêm: “Nếp sống độc cư nơi 
vắng lặng, an trú trong sự thanh tịnh của quả định (phala- 
samäpafi) vôn thích hợp với bản tánh của ta hơn là nếp sinh 
hoạt tập thể trong các tu viện đông đúc gần làng mạc hay phố 
thị. Không những vậy, việc ban pháp thoại và giao tiếp với 
thiện tín thường là trở ngại cho hạnh nguyện sống khép kín, 
tránh giao du của ta.” 

Vì hai lý do này, trưởng lão có ý muốn cách biệt Đức Bồn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 16 


Sư. Tiên đoán được rằng người cháu trai của mình, Punna 
Mantãniputta, có căn duyên xuất gia và sẽ trở thành một vị tỳ 
khưu có biệt tài thuyết pháp (đhammna-kathika) lỗi lạc trong 
hàng Tăng chúng, trưởng lão Kondañña trở về quê hương, làng 
Donavatthu, để tiếp độ Punna. Ngài cho Punna xuất gia, thọ tỳ 
khưu, và hướng dẫn chỉ dạy cho Punna trở thành một thị giả 
(anfeväsika), với mong muốn rằng Punna sẽ ở lại kề cận và 
chăm sóc Đức Phật." 

Sau đó, trưởng lão xin phép được rời Đức Bồn Sư để sống 
ân cư bên bờ hồ Mandäkinï, trong rừng Chaddanta, trên dãy 
Hy mã lạp sơn. Được Đức Bồn Sư chấp thuận, trưởng lão 
Kondañña mang y bát đến Chaddanta thanh vắng, sống đơn 
độc. Ở đây ngài được một đàn voi rừng tám ngàn con chăm 
sóc hộ trì. Chú giải ghi lại rằng đây cũng là đàn voi đã hộ trì 
các vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha, còn gọi là Bích Chi 
Phật hay Phật Im Lặng) từng ẩn tu nơi này. 

Ngày trưởng lão đến, đàn voi vô cùng hoan hỷ vì biết rằng 
ngài là một ruộng phước mênh mông để chúng được gieo hạt 
giống công đức. Chúng dùng chân ủi đất, rồi nhô cỏ hoang, và 
dọn sạch lùm bụi để làm đường đi cho ngài. Sau đó, chúng 
thay phiên nhau phục vụ trưởng lão trong sinh hoạt thường 
nhật như dâng nước rửa mặt và súc miệng, dâng tăm và cây 
chà răng, dâng thức ăn, quét dọn thiền cốc, v.v... 

Nước hồ Mandäkinĩ trong vắt, không rong rêu và bùn cặn. 
Đủ loại hoa sen mọc tươi tốt nơi đây. Ven bờ có lúa thơm màu 
đỏ. Quanh đó mọc đầy những rau, củ, quả ngon và bố dưỡng. 
Trong rừng còn có mật ong. Nhờ vậy, đàn voi có nhiều dạng 
thực phẩm tươi lành để cúng dường trưởng lão. Ngoài ra, trên 
dãy Hy mã lạp sơn có ngọn núi Keläsa là nơi vị trời Nãgadatta 


* xin đọc thêm về ngài Punna trong bài Trưởng Lão Punna Mantämputta 
trong sách này 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 17 


cư ngụ. Thỉnh thoảng trưởng lão Kondañña đến khát thực tại 
cung điện của vị trời này. 

Ở nơi nào cũng vậy, trong những năm theo bước Đức Bồn 
Sư bộ hành khắp Bắc Ấn để hoằng pháp cũng như trong mười 
hai năm ẩn tu nơi rừng Chaddanta thanh vắng, đức hạnh tỏa 
sáng của trưởng lão Kondañña và Giáo Pháp mà trưởng lão 
thuyết giảng đã mang lợi lạc, phúc duyên đến cho vô số chúng 
sanh ở quanh trưởng lão — chư thiên, loài người, và cả những 
con voi rừng hăng hộ trì ngài nơi núi rừng hoang vắng. 


2. Kệ Ngôn của Bậc Thánh 


Trong Trưởng lão Tăng Kệ có mười lăm bài kệ của ngài 
Kondañña phản ánh trí tuệ và một sỐ phẩm hạnh tiêu biểu của 
ngài: tri túc, độc cư, và tinh tấn hành thiên. 

Khi thấy tâm tư của một số người còn bị chi phối nặng nề 
bởi tà kiến, trưởng lão nói lên các kệ sau để khuyên họ đừng 
say đắm các pháp giả tạm của thế gian. Các kệ này còn thể 
hiện được cái nhìn nhẹ nhàng thanh thoát của ngài trước vẻ 
đẹp thiên nhiên mà qua đó khởi lên nhiều ý pháp thâm trầm 
đạo hạnh, như hai kệ sau: 


675. Như bụi trần gió thôi 
Được mây trời đồ mưa 
Trấn áp nên lắng dịu, 
Tư duy cũng lắng dịu 
Khi thấy với trí tuệ. 
676. Khi thấy với trí tuệ 
Rằng mọi pháp hữu vi 
Cũng đều là vô thường, 
Vị ấy nhàm chán khô. 
Đây đường thanh lọc tâm! 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 18 


Một ngày nọ, trưởng lão khiển trách một tỳ khưu sa ngã 
theo các thói hư tật xấu do kết bạn với ác hữu. Ngài dạy vị ấy 
về sự lợi lạc khi kết bạn với thiện hữu, và hơn tất cả, ngài dạy 
về phước báu của đời sông độc cư, phạm hạnh: 


681. Một tỳ khưu mê mờ, 
Tâm hoảng loạn, xao động 
Giao tiếp với bạn ác, 
Trong bộc lưu (sanh tử) chảy xiết, 
Ngập đầu dưới ngọn sóng 
Mãi trôi dạt đăm chìm. 


682. Còn một bậc định tĩnh, 
Thận trọng giữ tâm ý, 
Khéo thu thúc lục căn, 
Kết bạn với thiện hữu, 

Bậc trí nhân như vậy 
Có thể đoạn khổ đau. 


Trưởng Lão Tăng Kệ 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu SujJato 


E. Tịch Diệt 


Sau mười hai năm dài ẩn tu trong núi rừng u tịch, trưởng 
lão Kondañña biết ngũ uân của chính mình sắp đến lúc tan rã, 
kiếp sống cuối cùng sắp chấm dứt, nên về xin phép Đức Bồn 
Sư nhập Bát-niết-bàn (parinibbäna). 

Khi trưởng lão về đến tịnh xá Veluvana (Trúc Lâm) ở 
Rãjagaha, Đức Thế Tôn đang ngồi trước đại chúng. Trưởng lão 
Kondañña vào đảnh lễ dưới chân Ngài. Rồi trưởng lão quỳ 
mọp, miệng hôn và tay xoa bóp đôi chân Đức Bồn Sư, thiết tha 
thưa: “Bạch Thế Tôn, con là Kondañña. Bạch Thây, con là 
Kondañña.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 19 


(Lý do ngài Kondañña xưng tên mình là vì trong 
hàng chư Tăng tÈ tựu quanh Đức Bồn Sư vào lúc 
ấy, có một số tỳ khưu trẻ không biết ngài là ai. Vì 
vậy, ngài nghĩ rằng: “Những tỳ khưu trẻ không 
biết ta có thê sẽ vô tình có ý nghĩ xúc phạm rằng: 
“Ông sa môn già, tóc bạc, răng rụng, và lọm khọm 
đang nói chuyện với Đức Thế Tôn là ai vậy?” Như 
thế, họ có thể phải chịu quả báo mà sa vào khổ 
cảnh. Nếu ta xưng tên, họ sẽ biết ta là ai và sẽ khởi 
tâm hoan hỷ, kính mến, tín thành.” 


Thế rồi, ngài rủ lòng bị mẫn, chặn con đường đọa 
khổ cảnh và mở con đường dẫn đến thiên cảnh cho 
các tỳ khưu ấy bằng cách xưng tên của ngài cho họ 
được biết.) 


Cử chỉ vô cùng thương kính của người đệ tử trưởng lão xa 
cách Thầy mười mấy năm dài đã gây niềm cảm kích cho đại 
đức Vangisa — bậc đệ nhất tỳ khưu về biện tài ứng khẩu kệ 
ngôn.” Lúc ấy, đang ngồi trong đại chúng, đại đức đứng lên, 
hướng về Đức Thế Tôn và cung kính chắp tay thưa: “Bạch Thế 
Tôn, con xin phép được tán thán đại sư huynh Kondañña.” Rồi 
trước Đức Thế Tôn và đại chúng, ngài Vangsa thốt lên ba bài 
kệ tán thán trưởng lão Kondañña. 

Khi các kệ chấm dứt, đại chúng im lặng trong chánh niệm 
và tôn kính. Lúc bấy giờ, trưởng lão Kondañña thưa lên Đức 
Phật: “Bạch Tôn Sư, kiếp sống cuối cùng này của con sắp 
chấm dứt. Xin Thế Tôn cho con được phép nhập Niết bàn.” 

Kinh điển ghi lại rằng, nếu Đức Thế Tôn trả lời: “Như Lai 
cho phép Kondañña nhập Niết bàn,” những giáo phái thù 
nghịch sẽ cho rằng Ngài tuyên dương sự chết. Còn nếu Ngài 


” xin đọc thêm về đại đức trong bài Trưởng Lão Vangĩsa trong sách này 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 20 


trả lời: “Đừng nhập Niết bàn,” họ lại cho rằng Ngài tán đồng 
Sự tiếp tục của tồn tại, thường còn. Do đó, đẳng Toàn Giác 
không nói cho phép hay không, mà hỏi người đệ tử chọn nơi 
đâu đề viên tịch. 

Trưởng lão thưa: “Bạch Thế Tôn, đàn voi ở khu rừng 
thanh vắng Chaddanta đã vất vả phụng dưỡng con suốt mười 
hai năm qua. Con sẽ nhập Niết bàn nơi đó.” Đức Thế Tôn hiền 
hòa dạy: “Kondañña, hãy thực hành những gì con nghĩ đã đúng 
lúc phải làm.” Rồi Đức Thế Tôn im lặng. 

Trưởng lão đảnh lễ dưới chân Đức Bồn Sư, rồi phủ phục, 
cung kính ôm chân vị Thầy ân đức cao quý nhất, và thưa: 
“Bạch Thế Tôn, xưa kia ở Vườn Nai là lần đầu tiên con đã 
kính cần đánh lễ tri ân Đức Bồn Sư trong kiếp sống này. Hôm 
nay đây là lần cuối.” Rồi ngài cúi đầu bái biệt Đức Bổn Sư, 
bước thụt lùi mãi đến khi không còn nhìn thấy Thầy được nữa. 

Nghe tiếng khóc than buồn bã của một số thiện tín và các 
vị tỳ khưu chưa tận diệt tham ái, trưởng lão nhắc nhở: “Đừng 
đau buồn, đừng khóc than như thế! Các pháp hữu vi đều vô 
thường, có sanh có diệt. Không một al, dù là chư Phật hay 
thánh đệ tử, tránh khỏi được.” 

Sau khi giã từ Đức Bồn Sư, ngài Kondañña trở về rừng 
Chaddanta. Ngài xuống hồ Mandäkinï tắm rửa, sửa soạn y áo 
chỉnh tê, rồi nhập định suốt đêm. Vào lúc rạng đông, trưởng 
lão Kondañña viên tịch. Tất cả chúng sanh trên dãy Hy mã lạp 
sơn đều khóc thương khi ngài tịch diệt. Hoa nở thăm đất trời, 
cây trổ quả thơm lừng và cúi đầu như chịu tang. Chaddanta 
vang rền những tiếng rống bi thống của đàn voi rừng. 

Tang lễ của ngài được đàn voi và vị trời Nãgadatta của 
Chaddanta cử hành trang nghiêm trong rừng thắm. Chư thiên 
từ tầng trời thấp nhất đến thiên chủ Sakka và những vị Phạm 
thiên ở tầng trời cao nhất luân phiên cung kính đảnh lễ thi thể 
ngài. Mỗi vị cúng dường hai mảnh gỗ đàn hương cho hỏa đài. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 21 


Trưởng lão Anuruddha cùng năm trăm vị tỳ khưu cũng có 
mặt nơi đây để đảnh lễ tiễn biệt một vị đại sư huynh kính mến 
vô vàn. Suốt lễ hỏa táng, chư vị tụng đọc Phật ngôn, niệm ân 
đức đắng Toàn Giác, và trưởng lão Anuruddha thuyết giảng 
Giáo Pháp cho toàn thể thính chúng. Do ân đức này mà vô số 
chư thiên thính pháp chứng được các thánh quả cao thượng. 

Sau tang lễ, trưởng lão Anuruddha mang y bát và xá lợi 
của trưởng lão Kondañña về tịnh xá Veluvana dâng lên Đức 
Bồn Sư. Tương truyền rằng, hôm ấy, khi đắng Thiện Thệ 
(Sugafo) từ hương thất vừa tiễn lại sần công tịnh xá thì xá lợi 
của trưởng lão Kondañña được chư Tăng thỉnh về cũng vừa 
đến. 

Đức Bồn Sư đón nhận xá lợi của vị đệ tử A-la-hán đầu 
tiên, đặt trong lòng bàn tay mặt của mình, rồi ban một thời 
pháp cho chư Tăng về những phẩm hạnh ưu việt của vị trưởng 
lão. Dứt bài pháp, Đức Bồn Sư chỉ tay trái xuống đất. 

Kỳ diệu thay, từ lòng đất ngay nơi ấy trổ lên một ngôi tháp 
bằng bạc, và Đức Bốn Sư đã tự tay đặt xá lợi trưởng lão 
Kondañña an vị trong tháp Ấy. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 22 


Bhaddiya Kã|igodhãputta Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Gia Tộc Quyền Quý 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama thuộc gia 
tộc quyền quý (uccakulika"), trưởng lão Bhaddiya 
Kãligodhãputta được Ngài tán dương là bậc đệ nhất 
(etadagga).” 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Do công đức tận tụy hộ trì các vị Phật quá khứ, tích lũy 
qua vô số kiếp sống, nên vào thời Đức Phật Padumuttara, ngài 
Bhaddiya tương lai tái sanh vào một gia đình giảu sang. Khi 
nhìn thấy các thiện nam tín nữ thuộc gia đình quyền quý thành 
kính cúng dường tứ vật dụng lên đắng Toàn Giác, vị ấy phát 
tâm trong sạch, nghĩ rằng: “Ta cũng sẽ cúng dường bậc Thiên 
Nhân Sư như thế ấy.” 

Một ngày nọ, ông đến nghe Đức Phật thuyết pháp và 
chứng kiến Ngài ban cho một vị đệ tử tỳ khưu danh hiệu tối 
thắng về gia thế quyền quý cao sang. Ông vô cùng kính 
ngưỡng vị tỳ khưu ấy và ước nguyện được thành tựu danh vị 
tương tự trong thời một vị Phật tương lai. Rồi ông thỉnh Đức 
Phật và chư Tăng đến nhà cúng dường trai tăng trong bảy 
ngày. Chỗ ngồi trang nghiêm được chuẩn bị cho Đức Phật là 
chiếc ghế bành làm bằng vàng, phủ khăn len dày và quý. Vào 
ngày thứ bảy, sau giờ thọ trai của Đức Thế Tôn, ông cung kính 
quỳ dưới chân Ngài và thốt lời phát nguyện trên. 

Đắng Toàn Giác Padumuttara tán dương công đức cúng 


° „cca: cao quý, quyền quý; &z/a: gia quyến, dòng giống; vài nguồn tài liệu 
ghỉ là ccakulika, uccakulina 

” chỉ tiết trong bài soạn theo The Great Chronicles oƒ Buddhas; Kinh Phật 
Tự Thuyết; và Luật Tạng, Tiểu Phẩm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 23 


dường của thí chủ. Ngài ban lời tiên tri rằng ông sẽ cai quản 
thiên quốc bảy mươi bốn lần, sanh vào hoàng tộc trên trái đất 
một ngàn lần, trở thành vị chuyên luân vương năm mươi mốt 
lần, luôn luôn sanh vào đòng dõi quý tộc cao sang nhất; rồi vào 
thời Đức Phật Gotama, ông là một vị vua tên Bhaddiya và sẽ 
xuất gia, trở thành một đại đệ tử thanh văn với phẩm vị mả ông 
ước nguyện (Ap 3.42). 

Trong khoảng thời gian giữa Đức Phật Kassapa và Đức 
Phật Gotama, có một lần ngài Bhaddiya tương lai tái sanh là 
một gia chủ ở Benares. Thời Ấy, các vị Phật Độc Giác ngự trên 
núi Gandhamädãna thường đến thọ thực trên bờ sông Hằng. 
Khi biết được việc này, ông đã mang bảy phiến đá phẳng đẹp 
đến đề thỉnh mời chư Phật an tọa và cúng dường thực phẩm lên 
các Ngài suốt những ngày còn lại trong kiếp sống ấy của ông. 
Công đức này đã tích lũy thêm vào phước báu luôn được chỗ 
ngồi cao sang quyền quý, như ngai vàng, của ngài Bhaddiya. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Đúng như lời tiên tri của Đức Phật Padumut(ara, vào thời 
Đức Phật Gotama, Bhaddiya Kaãligodhãputta là con trai của 
công nương Kãligodhã, người phụ nữ trưởng thượng nhất 
trong tất cả công nương dòng tộc Sãkya. Khi Bhaddiya trưởng 
thành thì vua Suddhodãna đến lúc tuổi già sức yếu, muốn tìm 
người kế vị. Thái tử Siddhattha lúc ấy đã xuất gia, đắc quả vị 
Phật Chánh Đăng Chánh Giác. Vì vậy, theo vai về trong dòng 
tộc, Bhaddiya được tấn phong lên ngôi vua của bộ tộc Sãkya. 

Từ thuở nhỏ, Bhaddiya là bạn của các vương tử dòng 
Sãkya như Anuruddha và Kimbila. Các vị đều được nuôi 
dưỡng trong cảnh quyền quý cao sang. Chú giải Kinh Pháp Cú 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 24 


có thuật lại một mẫu chuyện lý thú về hiểu biết ngây thơ của 
các vương tử này. 

Theo lệ thường, các vương tôn công tử quý tộc không ai 
léo hánh vào chỗ bếp núc, cho nên đến xuất xứ của vật thực 
hằng ngày, họ cũng không biết. Một lần nọ, ba vị vương tử đồ 
nhau: “Đồ biết vật thực ta đang ăn từ đâu mà có?” Kimbila trả 
lời trước: “Từ nhà kho mang lại.” Bhaddiya vội vàng cãi: “Bạn 
không biết nên nói sai rồi. Vật thực này từ trong nồi múc ra.” 
Còn Anuruddha thì khẳng định: “Hai bạn đều nói trật hết. Vật 
thực nảy là do dĩa ngọc chén vàng phát sanh ra.” 

Tương truyền rằng, sở dĩ ba vương tử giải thích ngây thơ 
như vậy là do mỗi vị chỉ biết theo cái thấy của mình. Kimbila 
thường thấy người ta vào kho lây lúa đem ra xay. Bhaddiya đã 
có lúc thấy người ta bới cơm từ trong nôi ra. Còn Anuruddha 
chưa từng thấy ai xay lúa hay bới cơm từ nôi ra, chỉ thấy vật 
thực đã dọn sẵn trên chén đĩa vào giờ ăn. 


2. Xuất Gia và Chứng Đắc Đạo Quả 


Các vị vương tử Sãkya sinh trưởng trong cuộc sống hưởng 
thụ quyền quý như vậy cho đến khi người anh họ là Đức Phật 
về thăm Kapilavatthu. Tắm gương sáng chói và những lời dạy 
cao quý của đắng Chánh Biến Tri đã thôi thúc nhiều thân 
quyến xuất gia, theo Ngài sống đời sa môn phạm hạnh. 

Một hôm, người anh của Anuruddha là Mahanama suy 
ngầm rằng nhiều vương tử Sãkya lỗi lạc đã xuất gia, nên một 
trong hai anh em của gia đình mình cũng nên xuất gia. Sau khi 
được hoàng huynh Mahãnãma giải thích cặn kẽ về gánh nặng 
của người gia trưởng thừa tự của vương tộc, do sẵn có căn cơ 
sâu dày và ba-la-mật đầy đủ nên Anuruddha liền thức tỉnh, 
cảm nhận một thôi thúc cấp bách muốn tìm đường giải thoát 
khỏi vòng trầm luân đau khổ. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 25 


Anuruddha xin phép cha mẹ được xuất gia sống đời khất 
sĩ. Nhưng người mẹ không muốn con trai dấn thân vào đời tu 
hành khổ hạnh nên tìm cách trì hoãn ý muốn quyết liệt của 
con. Bà nói khi nào bạn thân của Anuruddha là vua Bhaddiya 
cũng muốn theo bước Đức Phật thì bà sẽ cho phép Anuruddha 
xuất gia. Đó là vì bà nghĩ rằng Bhaddiya sẽ không bao giờ chịu 
rời bỏ nếp sống cao sang và quyền lực của một quốc vương, và 
thế thì Anuruddha sẽ phải chọn ở lại đời thế tục với bạn mình. 

Anuruddha theo lời mẹ đến gặp Bhaddiya và bảo bạn: “Sự 
xuất gia của tôi tùy thuộc vào sự xuất gia của bạn. Chúng ta 
hãy cùng nhau rời bỏ cuộc sống thế gian phù hoa đây trói buộc 
và nguy hiểm này, đi theo anh Siddhattha để thoát vòng đau 
khổ!” 

Đang tận hưởng đời sống đầy dục lạc và quyên lực, vua 
Bhaddiya chưa hề nghĩ đến việc xuất gia tìm đường giải thoát, 
nhưng trước sự van nài khẩn thiết của bạn, vua bèn khất: “Bạn 
ơi, hãy chờ tôi bảy năm nữa, chúng mình sẽ cùng nhau đi trên 
đường tu hành.” Anuruddha nói: “Bảy năm thì quá lâu, không 
thể đợi được.” Rồi Anuruddha cứ tiếp tục nài nỉ và cuối cùng 
thu ngăn thời gian chờ đợi ấy chỉ còn bảy ngày, để vua 
Bhaddiya kịp sắp xếp và tìm người kế vị. 

Bhaddiya giữ đúng lời hứa với bạn, và cả hai cùng lên 
đường một ngày. Quyết định của hai vị đã thúc đây các vương 
tử Sãakya khác theo chân Đức Phật. Vì vậy, đúng vào ngày đã 
hẹn, sáu vương tử Säkya cùng rời hoàng cung: vua Bhaddiya, 
Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimbila, và Devadatta. Theo họ 
còn có Upäli, người thợ cắt tóc riêng của hoàng gia. 

Lúc ấy Đức Phật đang ngụ ở Vườn Xoài tại Anupiyã, xứ 
Malla. Khi gặp Đức Phật, nhóm sáu vương tử thỉnh cầu Ngài 
cho họ xuất gia, và nói thêm rằng: “Bạch Thế Tôn, Sãkya là 
một hoàng tộc tự phụ và kiêu hãnh. Người thợ cắt tóc Upali 
này đã từng phục vụ cho chúng con một thời gian dài. Xin Đức 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 26 


Thế Tôn hãy cho Upäli thọ giới trước để anh trở thành pháp 
huynh của chúng con. Như thế chúng con sẽ tôn kính và chu 
toàn bổn phận với bậc huynh trưởng Upäli. Lòng kiêu mạn 
Sãkya của chúng con, nhờ vậy, mà sẽ được giảm thiểu.” Đức 
Phật làm đúng theo lời yêu cầu, và Upäli là người đầu tiên của 
nhóm bảy vị thọ giới xuất gia. 

Trong vòng một năm, hầu hết các vị sa môn này đều đạt 
một quả vị tính thần nào đó: đại đức Bhaddiya là vị đầu tiên 
trong nhóm đắc quả A-la-hán cùng tam minh, bốn tuệ phân 
tích và lục thông trong mùa nhập hạ đầu tiên; đại đức 
Anuruddha đạt thiên nhãn thông; đại đức Änanda thành tựu 
thánh quả nhập lưu. Về sau, các ngài Bhagu, Kimbila, Upäli, 
Anuruddha, và Änanda lần lượt chứng đắc quả vị A-la-hán. 
Riêng Devadatta còn là phàm nhân nhưng tu luyện được nhiều 
thần thông. Tuy nhiên, do tham vọng điên cuồng và vô số hành 
động bắt thiện, khi mạng chung ông bị sa vào địa ngục. 


C. Trí Tuệ và Phẩm Hạnh Cao Quý 


Câu chuyện sau đây được ghi lại về trưởng lão Bhaddiya 
Kãligodhãputta vào một thời Đức Thế Tôn đang ngụ ở Vườn 
Xoài tại AnupIyä. 

Trưởng lão Bhaddiya thường một mình vào rừng vắng, 
nơi đồng hoang, hay dưới cội cây để hành thiền. Mỗi khi 
chứng nghiệm niềm an lạc giải thoát của thánh quả A-la-hán, 
dù ở đâu, trưởng lão vẫn thường cảm hứng thốt lên rằng: “Ôi, 
an lạc thay! Ôi, an lạc thay! (Aho sukham! Aho sukham!)” 

Sự kiện này khiến một số chư Tăng hiểu lầm, trình lại với 
Đức Phật, và nói: “Bạch Thế Tôn, chắc chắn rằng đại đức 
Bhaddiya không hoan hỷ với đời sống phạm hạnh của một sa 
môn, rồi vì hồi tưởng lại những dục lạc vương giả ngày trước 


Ÿ xin đọc thêm về ngài Upäli trong bài Trưởng Lão Upäli trong sách này 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 27 


nên đại đức mới hay thốt lời như thế.” Nghe vậy, Đức Phật bảo 
một vị tỳ khưu: “Con hãy đến nói với sa môn Bhaddiya rằng: 
“Thưa đại đức, Đức Bồn Sư cho gọi đại đức.” 

Trưởng lão Bhaddiya theo vị tỳ khưu ấy đến đảnh lễ Đức 
Phật, rồi cung kính ngồi xuống một bên Ngài. Đức Thế Tôn từ 
tốn lặp lại lời tường thuật của các tỳ khưu và hỏi: 

“Này Bhaddiya, Như Lai nghe kề lại rằng con thường một 
mình vào rừng vắng, đồng hoang, hay ngồi, dưới cội cây, rồi 
cảm hứng nói rằng: “Ôi, an lạc thay! Ôi, an lạc thay!” Có thật 
như vậy chăng?” Trưởng lão kính cân thưa: “Dạ có, bạch Thế 
Tôn.” 

Khi ấy Đức Phật hỏi vì sao Bhaddiya thốt lên lời ấy. 
Trưởng lão kính cần thưa: 

“Bạch Thế Tôn, trước đây khi con làm vua thì ở nội cung 
hay ngoại cung, trong thành hay ngoài thành, trong xứ hay 
ngoài xứ, nơi đâu con cũng được bảo vệ và canh phòng cần 
thận. Bạch Thế Tôn, tuy được bảo vệ và canh phòng như vậy, 
nhưng con vẫn sống trong phập phông, run sợ và kinh hãi. 
Bạch Thế Tôn, thế mà giờ đây con sống một mình, dù trong 
rừng vắng, đồng hoang, hay dưới một cội cây, con lại không 
chút phập phòng, run sợ và kinh hãi mà tự tại, thanh thản, lắng 
dịu, điềm tĩnh, tâm an nhiên như tâm một con sơn dương sống 
tùy thuận nơi rừng núi. Bạch Thế Tôn, do cảm nhận được lợi 
lạc này nên con thường cảm hứng thốt lên: “Ôi an lạc thay! Ôi 
an lạc thay!”” 

Ngay sau khi nghe lời ấy, Đức Bồn Sư nói lên lời cảm 
hứng tán thán vị đệ tử: 


Với aI, trong nội tâm, 
Không sân, không phẫn nộ, 
Vượt qua hữu, phi hữu, 
VỊ ấy thoát sợ hãi, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 28 


An lạc, không sầu muộn, 
Chư thiên không thấy được. 


Kinh Phật Tự Thuyết, Ud.ii. 10 
HT Thích Minh Châu dịch 


Rồi Ngài dạy rằng: “Này các tỳ khưu, đây không phải là 
lần đầu tiên Bhaddiya sống trong sự an lạc mà trong tiền kiếp 
Bhaddiya cũng đã sống an lạc.” 

Sau đó Ngài kê lại chuyện tiền thân Sukhavihãri (Jãtaka 
#10). Trong câu chuyện này, trưởng lão được gọi là Bhaddiya 
Sukhavihãri do lời cảm hứng “4ho sukham! 4ho sukham!” của 
mình (sukha = an lạc, hạnh phúc; v/hãr¡ = lưu trú, cư ngụ). 

Thuở xưa, khi Brahmadatta là quốc vương xứ Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nạI), Đức Bồ Tát sanh làm một vị Bà-la-môn giàu có. 
Thấy được nguy hiểm của dục lạc và lợi ích của xả ly, Ngài từ 
bỏ đời sống tại gia, đi về miền rừng núi Himalãya” sống đời ân 
sĩ phạm hạnh. Nơi đây, Ngài chuyên tâm hành thiền và thành 
tựu các chứng đắc cao thượng. Số môn đồ của Ngài lên đến 
năm trăm vị ân sĩ khổ hạnh. 

Một ngày nọ khi mùa mưa đến, Ngài rời Tuyết Sơn, cùng 
với môn đồ khất thực qua các thôn làng và phố thị, rồi dừng 
chân ở Bãrãnasï. Vua Brahmadatta thỉnh Bồ Tát lưu ngụ trong 
ngự viên đề vua được chăm sóc hộ trì. 

Sau bốn tháng mùa mưa cư ngụ nơi này, Ngài đến từ biệt 
nhà vua. Vua tha thiết thỉnh nguyện: “Bạch Tôn Sư, Tôn Sư 
nay đã tuổi già sức yếu, vì sao phải về sống ở Tuyết Sơn? Xin 
hãy cho các đệ tử trở lại nơi ấy, còn Tôn Sư ở lại đây đề giảng 
dạy đạo lý cho trầm và thần dân trong nước.” 

Bồ Tát suy xét lời thỉnh cầu của vua và chấp thuận. Rồi 
Ngài giao phó việc hướng dẫn năm trăm ân sĩ cho vị trưởng đệ 
tử và ân cần dạy: “Con hãy về Tuyết Sơn tiếp tục tu tập với các 


? các tên khác của Himalãya: Himavanta, Hy mã lạp sơn, Tuyết Sơn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 29 


môn đệ. Còn ta sẽ dừng chân nơi đây.” 

Vị trưởng đệ tử ấy trước kia cũng từng là một quốc vương. 
Sau khi từ bỏ ngai vàng, xuất gia sống đời ấn sĩ, chuyên tâm 
hành thiền, vị ấy cũng đã thành tựu các chứng đắc cao thượng. 
Sau một thời gian vị trưởng đệ tử sống Ở Tuyết Sơn với các 
môn đệ, một hôm vị ấy cảm nhận nỗi thôi thúc muốn yết kiến 
bốn sư nên nói với các môn đệ: “Chư hiền đệ hãy sống an 
nhiên ở đây. Ta đi đảnh lễ bổn sư rồi sẽ về lại ngay.” 

Dặn dò xong, vị trưởng đệ tử đến viếng bốn sư, đảnh lễ 
Ngài và thăm hỏi với tất cả lòng kính mến. Rồi vị đệ tử trải 
một chiếc chiếu, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bồn sư. Bấy 
giờ, nhà vua đến ngự viên để gặp vị trưởng đệ tử. Vua đánh lễ 
Bồ Tát và vị ấn sĩ rồi ngồi xuống một bên. 

Vị ân sĩ thấy vua đến nhưng không đứng dậy chào mà vẫn 
nằm một bên Bồ Tát, thốt lời cảm hứng: “Ôi, an lạc thay! Ôi, 
an lạc thay!” Nhà vua phật ý vì vị ấn sĩ thấy vua đến mà thất 
lễ, không đứng dậy chào, nên thưa với Bồ Tát: “Bạch Tôn Sư, 
người khổ hạnh này có lẽ đã ăn uống quá đầy đủ nên nằm dài 
sung sướng thế kia, còn cảm hứng thốt lời hoan hỷ một cách 
chí thành nữa chứ.” 

Bồ Tát từ tốn nói với vua: “Thưa đại vương, người ẩn sĩ 
khô hạnh này trước kia cũng là một vị vua như đại vương. VỊ 
ấy đang nghĩ rằng xưa kia, khi còn sống đời tại gia trong 
nhung lụa cao sang, với uy quyền vương giả, và được canh 
phòng, bảo vệ bởi nhiều quân lính, thế mà vị ấy chưa bao giờ 
nếm được hương vị an lạc, hạnh phúc như đang hưởng được 
lúc này đây. Chính là hạnh phúc của đời tu sĩ xuất gia, và hạnh 
phúc mà tuệ giác thiền định mang lại, đã khiến vị ấy thốt lên 
lời cảm hứng như vậy.” 

Rồi Bồ Tát giảng giải cho vua nghe về chân hạnh phúc. 
Vua hoan hỷ lắng nghe những lời dạy ấy và nhìn nhận những 
điều Bồ Tát khuyên dạy là pháp cao thượng. Rồi vua cung kính 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 30 


đảnh lễ Ngài và quay về hoàng cung. Vị đệ tử cũng từ biệt bổn 
sư và trở về Tuyết Sơn. Bồ Tát tiếp tục lưu trú tại đấy, tinh tấn 
tu tập, và khi mạng chung với tuệ giác thiền định toàn vẹn, 
Ngài sanh vào cõi Phạm thiên. 

Giải thích các tiền thân, Đức Bồn Sư cho biết vị trưởng đệ 
tử lúc ấy là Bhaddiya, còn vị bổn sư là tiền thân của Đức Phật. 


D. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Gia Tộc Quyền Quý 


Trước khi xuất gia, ngài Bhaddiya Kãligodhãputta là một 
vị vua của bộ tộc dũng mãnh Sãkya. Không những vậy, ngài đã 
được phước báu là vua chúa trong năm trăm lần tái sanh liên 
tục trong các kiếp quá khứ. Vì vậy, mặc dù trong hàng đệ tử tỳ 
khưu của Đức Thế Tôn có những vị khác xuất thân từ gia tộc 
quyền quý hơn, nhưng trong kiếp sống này Bhaddiya được 
Đức Thế Tôn ca ngợi là vị tối thắng giữa các vị ấy. 

Do nhân duyên này, một ngày nọ tại tịnh xá Jetavana, Đức 
Thế Tôn tán dương trưởng lão trước đại chúng tỳ khưu: 

“Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai thuộc gia tộc 
quyền quý (wccakulika), Bhaddiya Kãligodhãputta là bậc đệ 
nhất (etadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 31 


Bhaddiya Lakundaka Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Giọng Nói Dịu Ngọt 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có giọng 
nói dịu ngọt (wafjjussara”°), trưởng lão Bhaddiya Lakundaka 
được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (etadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


1. Phát Đại Nguyện 


Vào thời Đức Phật Padumuttara hiện tiền, tiền thân ngài 
Bhaddiya Lakundaka sanh vào một gia đình giàu có ở kinh 
thành Harhsävati. Một ngày nọ, ông đến nghe Đức Phật thuyết 
pháp và chứng kiến Ngài ban cho một vị thanh văn tỳ khưu 
danh hiệu đệ nhất về giọng nói địu ngọt. Ngài Bhaddiya tương 
lai vô cùng kính ngưỡng vị sa môn ấy và ước nguyện được 
thành tựu danh vị tương tự trong thời một vị Phật tương lai. 
Ông cung thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến nhà cúng dường 
trai tăng trong bảy ngày. Vào ngày thứ bảy, sau giờ thọ trai của 
Đức Thế Tôn, ông quỳ dưới chân Ngài và thành kính thốt lời 
phát nguyện trên. Đắng Toàn Giác nhìn vào tương lai rồi ban 
lời tiên tri rằng ước nguyện của ông sẽ được thành tựu trong 
một trăm ngàn đại kiếp nữa vào thời Đức Phật Gotama. 


2. Chuyện Tiền Kiếp 


Sau khi được nghe lời tiên tri của Đức Phật Padumuttara, 
ngài Bhaddiya tương lai tiếp tục hành trì các thiện nghiệp cho 
đến khi mạng chung. Do phước báu trong sạch này, ông được 


!9 mafij„: (giọng nói, âm thanh) ngọt ngào, dịu dàng; afj/ssara: có giọng 


nói dịu ngọt 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 32 


liên tục tái sanh vào cõi trời hay cõi người trong các kiếp sống 
sau đó cho đến thời Đức Phật Vipassĩ, cách đây chín mươi mốt 
đại kiếp. Trong kiếp ấy, ông sanh làm một con chim cu tên là 
Cittapatta, sống ở Vườn Nai Khemã, gần hương thất của Đức 
Phật. 

Một hôm, chim tìm được một quả xoài chín thơm ngon ở 
Hy mã lạp sơn và dùng mỏ gắp xoài bay trở về tổ. Khi ấy, Đức 
Phật Vipassï đang cùng chư Tăng đi trì bình hóa duyên gần đó. 
Nhìn thấy bậc Ứng Cúng uy nghỉ, thanh tịnh, và tỏa sáng ánh 
đại từ đại bi, chím vô cùng hoan hỷ. Với tâm tịnh tín, chìm tự 
nhủ: “Những ngày khác, mình được nhìn thấy Đức Thế Tôn 
nhưng không có gì để cúng dường. Hôm nay mình có trái xoài 
chín định mang về cho các con ăn. Mình sẽ tìm trái cây khác 
cho các con, còn trái xoài này mình dâng cúng Đức Thế Tôn.” 

Rồi chim sà xuống, bay lượn quanh bậc Ứng Cúng. Biết 
được ước muốn trong sạch thành kính của chìm, Đức Phật nở 
nụ cười hiền từ nhìn vị thị giả của Ngài, đại đức Asoka. Đại 
đức hiểu ý nên kính cần đặt bình bát vào tay Ngài. Lúc ấy, 
chim nhẹ nhàng thả trái xoài vào bình bát của Đức Phật để 
dâng cúng. Ngay nơi này, Đức Thế Tôn trang nghiêm ngồi 
xuống và ăn xoài. 

Tâm ngập tràn hoan hỷ và tịnh tín, chim chắp cánh đảnh lễ 
đẳng Giác Ngộ và cất tiếng hót ngọt ngào dịu dàng ca ngợi tất 
cả những đức hạnh cao quý vô thượng của Ngài mà chim biết 
được. Rồi chim bay về lại tổ và nằm yên nơi đó cả tuần, sống 
trong niềm hỷ lạc và hạnh phúc. Với những công đức trong 
kiếp chim này, ngài Bhaddiya Lakundaka đã tích lũy thêm 
phước báu được có giọng nói dịu ngọt trong thời vị lai. Đây 
cũng là sự vận hành của nghiệp quả từ ước nguyện ngài đã 
phát khởi trong thời Đức Phật Padumuttara. 

Rồi vào thời Đức Phật Kassapa, ngài Bhaddiya sanh làm 
người, là một kiến trúc sư trưởng. Sau khi Đức Phật nhập Niết 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 33 


bàn, thiện nam tín nữ bàn luận việc xây một bảo tháp cao đẹp 
và tráng lệ, xứng đáng để tôn thờ xá lợi của bậc Ứng Cúng. 
Tuy nhiên họ tranh cãi về kích thước của tháp thờ xá lợi 
(dhärxcefiya). Họ muốn giảm chiều cao từ bảy do tuần 
(yøjana??) xuống còn chỉ hai do tuần vì lo sợ rằng nếu tháp quá 
lớn thì công trình xây dựng sẽ không thê hoàn tất được. 

Với tư cách là kiến trúc sư trưởng, Bhaddiya tương lai 
quyết định: “Này các đạo hữu, ai nói sao cũng không thành 
vấn đề, chúng ta chỉ nên xây một tháp thấp và nhỏ để sau này 
dễ sửa chữa.” Rồi ông mang thước đo đến nơi sẽ dựng tháp, 
vừa đo vừa nói: “Hãy cho chiều dài mỗi cạnh đáy của tháp là 
một dặm (øzv/a), như vậy tổng cộng bốn cạnh của tháp sẽ là 
một đo tuần. Đáy một do tuần thì chiều cao cũng một do tuần.” 

Và như thế ông chấm dứt cuộc thảo luận. Mọi người nghe 
theo lời của ông và xây dựng một bảo tháp rất thấp nhỏ so với 
ân đức vô lượng vô song của đắng Vô Thượng Sĩ. Vì quyết 
định này mà ông phải chịu nghiệp quả luôn có tầm vóc nhỏ 
thó, thấp bé hơn mọi người khác trong các kiếp tái sanh sau đó. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


1. Chặng Đường Đầu 


Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tiền, ngài 
Bhaddiya sanh ra trong một gia đình giàu có ở Sãvatthi. Tuy 
ông được đặt tên là Bhaddiya, nhưng vì thân hình thấp bé nên 
thường được biết với tên là Bhaddiya Lakundaka, có nghĩa là 
“Bhaddiya Người Lùn”. Kinh điển và các chú giải thường ghi 
lại các sự kiện liên quan đến đại đức với tên hiệu này để phân 
biệt với các vị sa môn mang tên Bhaddiya khác. 


!' đo tuần (yøjzna) là một đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ thời cô xưa; 1 
yojana = 4 gãvufa = 5 miles đên 8 miles (tùy theo hệ thông đo lường) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 34 


Thiện duyên đến khi Bhaddiya gặp Đức Thế Tôn vào một 
buổi sáng, lúc Ngài đang đi trì bình hóa duyên từ nhà này sang 
nhà nọ trên đường phố Sãvatthi. Ông đứng lặng người nhìn bậc 
Thiện Thệ với nét mặt hiền hòa mà uy nghi, phong cách khiêm 
cung, bước đi thư thái, dáng đứng tĩnh lặng khi nhận vật thực 
cúng dường vào bát của mình. Hình ảnh kỳ diệu ấy khơi lên 
trong tâm Bhaddiya một niềm thán phục và tôn kính chưa bao 
giờ cảm nhận được từ bất cứ một vị sa môn nào trước kia. 

Bhaddiya cung kính theo chân Đức Phật đến tịnh xá 
Jetavana, nơi Ngài đang cư ngụ. Rồi sau khi được nghe Ngài 
thuyết giảng Giáo Pháp, ông xin xuất gia và gia nhập Tăng 
chúng, nương tựa Đức Phật, và theo bước Đức Bồn Sư sống 
đời sa môn phạm hạnh trong sạch. 


2. Chứng Đắc Đạo Quả 


Sau khi thọ tỳ khưu, đại đức Bhaddiya tĩnh tắn thực hành 
thiền minh sát trên các đề mục thiền được Đức Phật ban cho, 
và chứng đắc quả nhập lưu (so/ãpa#fi-phala). 

Chú giải Trưởng Lão Tăng Kệ ghi lại rằng, vào ngày lễ 
hội nọ, một người phụ nữ trong thành ngồi trên cỗ xe ngựa với 
một đạo sĩ Bà-la-môn đi ngang ngài Bhaddiya. Nhìn thấy vóc 
dáng nhỏ thó loắt choắt của vị sa môn, bà bật cười, để lộ hàm 
răng. Ngài Bhaddiya lấy hình ảnh hàm răng ấy làm đề mục 
thiền, chú tâm đặt chánh niệm trên đối tượng, từ đó phát triển 
các tầng thiền định (na), rồi chuyển sang thiền minh sát 
(vipassanä). Với tuệ giác sanh khởi từ pháp thiền quán này, đại 
đức chứng đạt thánh quả bắt lai (anãgãmï-phala). 

Lúc bấy giờ, các vị sa môn hữu học (sekhz'”) thường tìm 


? sekha là vị đệ tử của Đức Phật đã chứng đạt một đến ba thánh quả đầu 
(nhập lưu, nhất lai, bất lai) và còn đang trên đường tu tập để đắc thánh quả 
cao nhất (A-la-hán) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 35 


đến ngài Sãriputta để xin các đề mục hành thiền, thỉnh cầu 
pháp thoại, hoặc nhờ ngài giải đáp những thắc mắc hay trở 
ngại trong pháp học hay pháp tu của mình. Sau khi được ngài 
Sãriputta chỉ dạy, các vị sa môn ấy tiếp tục tinh cần tu tập, rồi 
tùy theo căn cơ và nỗ lực mà có vị đắc quả nhất lai 
(sakadägami), có VỊ đắc quả bất lai (anägãm?), có VỊ đắc tam 
minh, có vị đạt lục thông, và có vị thành tựu bốn tuệ phân tích. 

Nhìn huynh đệ sa môn được như thế, đại đức Bhaddiya tự 
suy niệm, quán chiếu, và thấy rằng hầu hết ô nhiễm lậu hoặc 
trong tâm mình đã được tận diệt. Vì vậy nên đại đức cũng tìm 
đến trưởng lão Sãriputta thỉnh cầu pháp thoại. Trưởng lão ban 
một bài pháp thích hợp với căn cơ của vị pháp đệ. 

Hướng tâm theo lời giảng dạy và chỉ dẫn của trưởng lão 
Sãriputta, đại đức Bhaddiya nỗ lực hành thiền vipassana, chú 
tâm quán niệm, xuyên thấu các hiện tượng thân và tâm, và tăng 
trưởng tuệ giác. Rồi với duyên lành được thọ nhận pháp uy 
dũng của trưởng lão Sãriputta, cùng với sự trổ quả của những 
công đức và thiện nghiệp đã vun bồi từ tiền kiếp, đại đức 
Bhaddiya thành tựu quả vị A-la-hán cùng tam minh, bốn tuệ 
phân tích và lục thông. 

Kinh Phật Tự Thuyết đã ghi lại diễn biến này trong 
Pathama Lakundaka Bhaddiya Sufra, như sau. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, tịnh xá 
của Anäthapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ ngài Sãriputta 
đang giảng giải nhiều pháp môn tu tập khác nhau để hướng 
dẫn, khích lệ, gợi lên niềm cảm hứng và hoan hỷ cho đại đức 
Bhaddiya Lakundaka. Được ngài Sãriputta ban pháp thoại, chỉ 
dạy, sách tấn, tâm đại đức Bhaddiya tràn đầy niềm phấn khởi 
và hoan hỷ, giải thoát khỏi các lậu hoặc và chấp thủ. 

Đức Thế Tôn biết tâm đại đức Bhaddiya đã giải thoát khỏi 
các lậu hoặc và chấp thủ nhờ sự hướng dẫn như thế của ngài 
Sãriputta nên ngay lúc ấy, Đức Thế Tôn thốt lên kệ sau: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 36 


Trên, dưới, khắp tất cả 
Được giải thoát hoàn toàn 
Không còn có chấp thủ: 
“Cái này chính là ta.” 


Được giải thoát như vậy 
Vượt dòng chưa từng vượt 
Không còn rơi rớt vào 
Hiện hữu và tái sanh. 
Kinh Phật Tự Thuyết, Ud.vii. I 
HT Thích Minh Châu dịch 


(Khi tâm giải thoát khỏi các ô nhiễm lậu hoặc 
(asava), không còn chấp thủ vào ngũ uẩn, chặt đứt 
mắt xích nối thọ-ái trong mười hai nhân duyên của 
vòng luân hồi, và do đó các mắt xích nối khác đều 
tan rã, thì vị ây vượt qua được dòng sanh tử, đến 
được bờ bên kia, chứng đắc Hữu dư Niết bàn 
(sopadisesa nibbang) và trí tuệ của đạo quả A-la- 
hán. Khi vị A-la-hán chết thì ngũ uấn hoàn toàn bị 
tận diệt; vị ấy nhập Vô dư Niết bàn (anupadisesa 
nibbana), không bao giờ còn phải tái sanh nữa.) 


Rồi đoạn kinh Lakunudaka Bhaddiya Sufta thứ hai ghi 
rằng, tuy đại đức Bhaddiya đã thành tựu quả A-la-hán, nhưng 
ngài Sãriputta không biết điều này và nghĩ rằng vị pháp đệ vẫn 
còn là một vị hữu học. Vì vậy — như một thí chủ vô cùng rộng 
lượng, khi được xin chỉ một chút nhưng lại ban cho nhiều hơn 
cần thiết — ngài Sãriputta tận tình giảng dạy thêm nhiều chỉ tiết 
của những pháp môn dẫn đến sự chứng ngộ quả A-la-hán, và 
càng khích lệ sách tấn đại đức Bhaddiya nhiều hơn nữa. Còn 
về phần ngài Bhaddiya, dù biết rằng thánh quả cao nhất đã 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 37 


thành tựu, nhưng đại đức vẫn thành kính ngồi nghe pháp thoại 
của vị đại sư huynh như lúc đầu với tất cả lòng tôn kính Giáo 
Pháp (Dhamma-garava) và tri ân bậc huynh trưởng. 

Thấy sự việc đang diễn ra như vậy, Đức Thế Tôn, lúc ấy 
đang ngự ở tịnh xá Jetavana, thốt lên kệ cảm hứng sau và dùng 
năng lực thần thông truyền đạt đến ngài Sãriputta để ngài biết 
được rằng đại đức Bhaddiya đã tận diệt mọi lậu hoặc: 


Cắt đứt vòng luân hồi 
Đạt đoạn ly tham ái 
Lòng sông đã khô cạn 
Nước sông không chảy nữa. 
Luân hồi thôi lưu chuyển 
Đây chấm dứt của khổ. 
Kinh Phật Tự Thuyết, Ud.vii.2 
HT Thích Minh Châu dịch 


(Trong tâm vị A-la-hán đã diệt tận lậu hoặc, dòng 
sông ô nhiễm của tham ái (fanh2) đã bị khô cạn, 
nước sông tham ái không còn chảy nữa, bởi năng 
lực của mặt trời thánh đạo thứ tư, arahaf1a-magga. 
Khi tham ái không còn thì không còn sự khao khát 
một kiếp sống hay sự trở thành mới nữa, gốc sanh 
hữu nhố sạch, dòng luân hồi khổ đau thôi lưu 
chuyên — đây là diệt đế, sự chấm dứt của khổ.) 


3. Trí Tuệ và Phẩm Hạnh Cao Quý 


Nhiều bài kinh trong Tam Tạng Päli và các chú giải khác 
cũng ghi lại trí tuệ và phẩm hạnh cao quý viên dung của thánh 
tăng Bhaddiya Lakundaka. Dưới đây là vài thí dụ. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 38 
3.1. Chuyện Tiền Thân Ke|i-SIla (lãtaka #202) 


Trong Giáo đoàn của Đức Phật Thích Ca, trưởng lão 
Bhaddiya Lakundaka nổi tiếng về trí tuệ quảng bác, biện tài 
thuyết giảng, và đặc biệt có một giọng nói rất dịu dàng, ngọt 
ngào khi giảng dạy hay đàm luận về Giáo Pháp. Nhưng trong 
tám mươi vị đại trưởng lão, ngài Bhaddiya Lakundaka là vị có 
thân hình thấp nhỏ nhất, thua cả các chú sa di, và dị dạng như 
một người lùn được nuôi để làm trò tiêu khiến. 

Một hôm, trưởng lão đến Jetavana đề đảnh lễ Đức Bồn Sư. 
Lúc ấy, cũng có khoảng ba mươi tỳ khưu ở phương xa đến tịnh 
xá để đảnh lễ Đức Phật. Ở công tịnh xá, họ nhìn thấy trưởng 
lão đi ngang và tưởng đó là một chú sa di nhỏ nên bày trò chọc 
ghẹo. Họ kéo chéo y của trưởng lão, nắm tay, xoa đầu, bóp 
mũi, xách tai để rung lắc thân hình trưởng lão, và đối xử rất 
thô lỗ với trưởng lão. Rồi họ vào đảnh lễ bậc Đạo Sư và ngồi 
xuống một bên. Sau khi vẫn an Đức Thế Tôn, họ hỏi Ngài: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con nghe nói Thế Tôn có một vị đại đệ 
tử là trưởng lão Bhaddiya Lakundaka có giọng thuyết pháp rất 
dịu ngọt. Bạch Thế Tôn, trưởng lão ây đang ở đâu? 

“Này các tỳ khưu,” Đức Phật hỏi, “các con muốn yết kiến 
trưởng lão ấy không?” Họ thưa: “Thưa muốn, bạch Thế Tôn”. 
Khi ấy, Đức Phật dạy: “Trưởng lão ấy là người mà các con đã 
thấy ở gần công tịnh xá, năm chéo y, lôi kéo xô đây hết sức thô 
lỗ và bất kính trước khi vào đây.” 

“Bạch Thế Tôn,” họ giật mình hỏi, “vì sao một vị cao tăng 
thanh tịnh, một vị đại đệ tử thành tựu đầy đủ hạnh nguyện, mà 
dáng vẻ lại tầm thường như vậy?” Bậc Toàn Giác trả lời: “Vì 
những bắt thiện nghiệp của chính mình từ tiền kiếp.” Rồi Ngài 
kể câu chuyện tiền thân sau. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Benares, Đức Bồ 
Tát là thiên chủ Sakka. Lúc bấy giờ vua Brahmadatta rất khó 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 39 


chịu khi phải nhìn thấy bất cứ thứ gì già yêu hay lọm khọm, dù 
là voi, ngựa hay trâu bò. Vua lại thích nghịch ngợm và bày trò 
chơi ác. Vì vậy, khi thấy người hay vật lọm khọm ốm yếu, vua 
liền truyền lệnh đánh đuôi đi; thấy cỗ xe cũ kỹ liền cho đập 
nát; thấy những bà già, vua kêu hầu cận đánh trên bụng khiến 
họ té ngã, rồi dựng đứng họ lên và dọa nạt họ; khi thấy những 
ông già, vua bắt họ lăn lộn trên mặt đất như những người nhào 
lộn. Nếu không thấy ai mà chỉ nghe kê lại rằng có một người 
già nào đó đang sống tại một nơi nào đó, vua liền truyền lệnh 
mang vào cung đề đùa giỡn tiêu khiến. 

Thấy cảnh đó, dân chúng sợ xấu hồ nên đưa cha mẹ mình 
ra khỏi nước, không còn một ai phụng dưỡng cha mẹ. Thân 
hữu và hầu cận của vua cũng đùa nghịch thái quá như vậy. Do 
những ác nghiệp này nên khi chết, họ bị đọa vào bốn khổ cảnh: 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và a-tu-la. Vì vậy, dân số những 
vị trời nơi thiên quốc giảm thiểu dần. Thiên chủ Sakka không 
thấy vị trời mới sanh nào trong hàng chư thiên nên tìm hiểu cớ 
sự. Khi biết được nguyên nhân, Sakka tự nhủ: “Ta sẽ nhiếp 
phục vị vua này.” Rồi Sakka hóa thân thành một ông già lọm 
khom, đặt hai bình sữa bơ trên một cỗ xe cũ kỹ tôi tàn, cột ách 
xe vào một cặp bò già lụ khụ, và đi dự một ngày lễ hội. 

Trong lúc đó, vua Brahmadatta cưỡi trên lưng một đại 
tượng được tô điểm rực rỡ, trang trọng nhiễu quanh kinh đô 
trang hoàng lộng lẫy. Sakka, ăn mặc rách rưới, đánh cỗ xe cũ 
kỹ, đến trước mặt vua. Khi thấy ngài và cỗ xe cũ kỹ, vua giận 
dữ la lớn: “Đem cỗ xe đó đi cho khuất mắt ta, tên kia!” Nhưng 
quân hầu ngơ ngác thưa: “Tâu bệ hạ, cỗ xe nào, chúng thần 
không thấy gì cả.” Đây là vì thiên chủ dùng thần lực để chỉ 
một mình vua nhìn thấy cỗ xe và thiên chủ mà thôi. 

Sakka đánh xe đến sát bên vua nhiều lần để trêu chọc, và 
cuối cùng đập vỡ một bình sữa bơ trên đầu vua, rồi XOay người 
vua lại, đập tiếp bình sữa bơ thứ hai vỡ trên đầu vua khiến sữa 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 40 


chảy lênh láng xuống cả hai bên đầu. Vua bị quấy phá, hành hạ 
thật thảm thương mà phải chịu bó tay, không làm gì được. 

Sau khi thấy vua khổ sở khốn cùng đến như vậy, thiên chủ 
làm cỗ xe biến mắt, rồi hiện thân thiên chủ, tay cầm chùy kim 
cương, đứng giữa không trung và quở trách vua: “Này tên vua 
hung ác và bất chánh kia! Ngươi sẽ không bao giờ đến lúc 
canh tàn sao? Tuổi già sẽ không tấn công ngươi sao? Thế mà 
ngươi lại đùa nghịch, hành hạ, gây khổ nhục tổn thương cho 
những người lớn tuổi. Chỉ vì một mình ngươi và hành động 
của ngươi mà dân chúng khắp nơi hành ác hay không thể 
phụng dưỡng cha mẹ, khi chết đi họ tràn đầy bốn đọa xứ (địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula). Nếu ngươi không chấm dứt 
hành động này, ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi với chùy kim cương. 
Đi đi, và từ nay chớ làm như vậy nữa.” 

Sau khi khiển trách vua, thiên chủ Sakka đề cao công đức 
của cha mẹ và giảng giải lợi ích của việc hiếu kính cha mẹ và 
tôn trọng người lớn tuổi. Giáo huấn xong, thiên chủ trở về trú 
xứ của mình. Từ đấy, vua không bao giờ còn khởi tâm làm 
những việc bắt thiện như trước nữa. 

Đức Phật giải thích các tiền thân rằng: “Thuở ấy, 
Bhaddiya Lakundaka là vị vua, vì giễu cợt người khác nên nay 
bị trêu ghẹo lại. Còn thiên chủ Sakka là tiền thân của Như Lai 
ngày nay.” Rồi đắng Tôn Sư đọc hai bài kệ đề cao uy lực và trí 
tuệ của trưởng lão Bhaddiya để cảnh giác và giáo huấn các tỳ 
khưu thiêu trí đã bất kính với trưởng lão: 


Thiên nga, cò, chím công 
Cùng voi và nai đồm 
Thảy đều sợ sư tử 
Dù thân hình của chúng 
Không ngang bằng với nhau. 


Cũng vậy, giữa loài người, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 41 


Thấp bé nhưng trí tuệ 
Vị ấy quả vĩ đại. 
Kẻ ngu dẫu cao lớn 
Không hề được như vậy. 


Jataka #202 
HT Thích Minh Châu dịch 


3.2. Kinh Phật Tự Thuyết, Lakundaka Bhaddiyd Sutta #5 


Một thời nọ, khi Đức Phật trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, một 
nhóm nhiều vị tỳ khưu đến đảnh lễ và viếng thăm Ngài. Hôm 
ấy, sau khi vào làng trì bình cùng chư huynh đệ tỳ khưu và độ 
thực xong, trưởng lão Bhaddiya Lakundaka chậm rãi rửa bình 
bát, lau khô, bỏ vào túi, và đeo túi trên vai. Xong, trưởng lão 
cần trọng xếp y tăng-già-lê và đặt lên vai trái. Nhất cử nhất 
động của trưởng lão đều vô cùng khả kính và an nhiên. Trưởng 
lão bộ hành đến viếng Đức Bồn Sư với tâm hoàn toàn chánh 
niệm và tỉnh giác trên từng bước chân. 

Trưởng lão Bhaddiya theo sau chứ không đi cạnh các vị tỳ 
khưu khác trong hàng. Đây là vì hạnh sống độc cư (eka-cãr?) 
của ngài. Một lý do khác là vì vóc đáng nhỏ thó loắt choắt của 
ngài thường bị chế nhạo bởi những tỳ khưu thiếu giới hạnh 
như nhóm Lục Tăng. Nghĩ đến sự việc này, vị trưởng lão từ bi 
nguyện rằng: “Nguyện cho các sa môn thiếu giới hạnh này 
không khởi bắt thiện nghiệp vì ta!” Do đó, để tránh cho họ cơ 
hội tạo ác nghiệp, ngài đi sau họ trên đường đến tịnh xá. 

Từ xa, Đức Bổn Sư, bậc Toàn Giác, nhìn thấy dáng vẻ 
thanh tịnh an nhiên của trưởng lão, lúc ấy đang đi sau lưng các 
huynh đệ sa môn, Ngài nhủ thầm: “Các tỳ khưu này không biết 
đại uy lực của con trai ta. Vì vậy mà một số đã quấy nhiễu con 
trai ta bằng sự bắt kính và giễu cợt của họ. Hành động như vậy 
không lợi lạc gì mà còn tạo ác nghiệp, gây khổ về sau. Đây đã 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 42 


đến lúc Như Lai tán thán phẩm hạnh viên dung của con trai ta 
để họ biết mà ngừng những hành động ngược đãi, chọc ghẹo.” 

Nghĩ vậy, Đức Thế Tôn hỏi các tỳ khưu: “Này các tỳ 
khưu, các con có thấy Vị sa môn ổi sau lưng các con và bị một 
số tỳ khưu vô hạnh ức hiếp, nhạo báng vì vóc đáng xấu xí nhỏ 
thó của vị ây không?” “Bạch Thế Tôn, dạ có.” 

Lúc ấy, đắng Điều Ngự Trượng Phu giảng dạy: “Này các 
tỳ khưu, vị sa môn ấy có đại thần thông, đại uy lực. Không có 
một tầng thiền định khả thi nào mà vị sa môn ây chưa đạt 
được. Với trí tuệ phi thường, ngay trong kiếp sống này, vị ấy 
đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, mục đích tối hậu của đời 
phạm hạnh vô thượng mà một vị thiện cư sĩ xuất gia và từ bỏ 
gia đình để tầm cầu. Vị ấy hằng an trú và chứng nghiệm hạnh 
phúc trong A-la-hán quả định (arahafta-phala-samapaffi).” 


3.3. Chú Giải Kinh Pháp Cú, Kệ 81 


Một hôm nọ, trong giảng đường tại tịnh xá Jetavana, khi 
nghe chư Tăng bàn luận về tâm tánh nhẫn nại, từ bi, vô sân của 
trưởng lão Bhaddiya Lakundaka, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Một 
vị A-la-hán, bậc đã diệt tận mọi lậu hoặc, không bao giờ nóng 
nảy giận hờn, không bao giờ có sân hận trong tâm nên không 
bao giờ muốn nói lời hung đữ hay nghĩ điều xấu ác về người 
khác. Vị ấy như núi đá kiên định, không giao động trước lời 
chê khen.” Rồi Đức Bồn Sư nói bài kệ sau: 


Như đá tảng kiên cố 
Không gió nào lay động, 
Cũng vậy, giữa khen chê 

Người trí không giao động. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 81 
HT Thích Minh Châu dịch 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 43 
3.4. Chú Giải Kinh Pháp Cú, Kệ 260 và 261 


Giai thoại dẫn đến hai kệ Pháp Cú 260 và 261 tương tự 
với nhau. Một ngày nọ, tại tịnh xá Jetavana, ngài Bhaddiya 
Lakundaka đến hương thất của Đức Phật để chăm sóc và phục 
vụ Bồn Sư. Khi ngài vừa rời hương thất thì có ba mươi vị tỳ 
khưu ở xa đến viếng Đức Phật, đảnh lễ rồi ngồi xuống một 
bên. Thấy căn cơ đắc quả A-la-hán đã chín muôi cho các vị 
khách tăng từ phương xa đến viếng thăm, Đức Thế Tôn chỉ 
cho họ nhìn thấy trưởng lão Bhaddiya Lakundaka đang đi qua 
gần đó và nói lên bài kệ đưới đây để thuyết giảng Giáo Pháp 
cho chư vị. Cuối pháp thoại, cả ba mươi vị sa môn đều đắc 
thánh quả A-la-hán. 


Không gọi là trưởng lão 
Chỉ vì đã bạc đầu. 
Nếu chỉ cao tuôi tác 
Gọi là: “vô ích lão”. ” 
Thấy được Tứ diệu đế 
Vô hại, biết chế phục 
Bậc trí không cấu uế 
Mới xứng danh trưởng lão. 
Kinh Pháp Cú, Kệ 260 và 261 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và C.A.F. Rhys Davids 


3.5. Trưởng Lão Tăng Kệ 


Trong Trưởng lão Tăng Kệ có ghi lại mười lăm thi kệ của 
ngài Bhaddiya Lakundaka. Qua đó ngài nói lên chánh trí sau 
khi thành tựu quả A-la-hán. Các kệ này còn thể hiện tâm an 


'3 một người chỉ cao tuổi tác mà không cao trí tuệ và đức hạnh không tăng 
trưởng thì tuôi đời đã bị hoài phí, chỉ là một lão niên vô ích 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 44 


nhiên bình thản của ngài khi xúc chạm với thế gian. Những aI 
cười nhạo bê ngoài thấp bé tầm thường của ngài, hay bị tiếng 
nói dịu ngọt của ngài lôi cuốn, là do cái thấy nông cạn bị ngăn 
che bởi tham dục nên không sao thấy được thánh tâm và trí tuệ 
của bậc A-la-hán. Ngài khuyên họ hãy biết chánh niệm quán 
chiếu thân tâm, đoạn trừ mọi dính mắc, đề cái thấy được thanh 
tịnh, không còn bị một chướng ngại mê mờ nảo ngăn cản. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Giọng Nói Dịu Ngọt 


Bên cạnh những lời tán thán từ Đức Thế Tôn về phẩm 
hạnh cao quý của ngài Bhaddiya Lakundaka, trong Giáo đoàn 
của bậc Toàn Giác, trưởng lão còn nổi tiếng về trí tuệ quảng 
bác, pháp học thâm sâu, và biện tài thuyết giảng. Đặc biệt là 
trưởng lão có một giọng nói rất dịu dàng ngọt ngào với âm 
thanh vi diệu khi giảng dạy hay đàm luận về Giáo Pháp. 

Vì vậy, một ngày nọ tại tịnh xá Jetavana, trong một buổi 
thuyết pháp trước đại chúng, Đức Phật tán dương: 

“Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai có giọng nói dịu 
ngọt (mañ/jussara), Bhaddiya Lakundaka là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 45 


Pindola Bhãradväja Mahaäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Tiếng Rống Sư Tử 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama thốt tiếng 
nói vô úy và dũng mãnh như tiếng rống của sư tử 
(sihanadika'^), trưởng lão Pindola BharadväJa được Ngài tán 
dương là bậc đệ nhất (efadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Tiền Kiếp Sư Tử 


Vào thời Đức Phật Padumuttara hiện tiền, ngài Pindola 
Bhaãradvãja tương lai sanh làm một con sư tử, chúa sơn lâm, 
sống và kiếm ăn ở chân núi. Một ngày nọ, khi bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác quán chiếu thế gian, Ngài thấy sư tử, tiền thân 
trưởng lão Pindola, có căn cơ để chứng đắc đạo quả Niết bàn 
trong kiếp vị lai. Để hóa duyên cho sư tử, Đức Phật đến kinh 
thành Harhsävatï trì bình khất thực. Rồi vào buổi trưa, khi sư 
tử đang đi săn môi, Ngài vào hang động của sư tử tọa thiền và 
nhập vào tầng diệt thọ tưởng định (nirodha-samapaffi). 

Khi trở về đứng trước hang động, sư tử thấy Đức Phật 
đang an nhiên ngồi tham thiền giữa không trung. Cảnh tượng 
thật kỳ diệu khiến sư tử rúng động tâm can và thầm nghĩ: 
“Người đàn ông này đã vào động của ta và có thê tĩnh tọa nơi 
ấy. Vị thánh thiện này quả thật vĩ đại và đáng kính. Ngài có thê 
ngôi kiết già giữa không trung, tỏa hào quang rực rỡ rạng ngời. 
Chưa bao giờ ta được chứng kiến một điều mầu nhiệm như thế. 
Ngài chắc chắn là bậc Ứng Cúng cao thượng nhất trên thế 
gian. Ta cũng sẽ tận tâm tận lực cúng dường Ngài.” 


'* sĩha: sư tử; sihanäda: tiếng sư tử rồng, lời nói đũng mãnh; s?hznädika: 


(v]) thôt tiêng vô úy dũng mãnh như tiêng rông của sư tử 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 46 


Nghĩ vậy, sư tử vào rừng tìm đủ loại kỳ hoa dị thảo về rải 
quanh Đức Thế Tôn, từ mặt đất cao đến chỗ Ngài ngồi, thành 
một đài hoa tôn nghiêm, ngát hương và tươi đẹp. Rồi sư tử 
cung kính đảnh lễ và chánh niệm đứng hầu trước Đức Phật. 
Ngày hôm sau, sư tử nhặt bỏ hoa héo, thay hoa tươi cho đải 
hoa, và tiếp tục kính cần đứng hầu Ngài. Hằng đêm, sư tử 
đứng canh tại cửa động. Đầu mỗi ba canh khuya, sư tử cất 
tiếng rống uy lực đũng mãnh rền vang để các loài thú hoang 
hung dữ không dám đến quấy nhiễu Đức Phật. Cứ như thế suốt 
bảy ngày đêm, sư tử vô cùng hoan hỷ làm đài hoa tươi cúng 
dường, hộ trì và bảo vệ Đức Phật được yên tịnh tham thiền. 

Vào ngày thứ bảy, đắng Điều Ngự Trượng Phu xuất thiền 
và đứng ở cửa hang. Sư tử nhiễu quanh Đức Phật ba lần, giữ 
vai phải hướng về Ngài, cung kính đảnh lễ bốn phía, rồi lùi lại 
và trang nghiêm đứng yên. Thấy rằng phước báu cúng đường 
thanh tịnh ấy đã đủ cho sư tử được viên thành đạo quả giác ngộ 
giải thoát trong ngày vị lai, Đức Phật bay lên không trung và 
trở về tịnh xá. Sư tử vẫn kính cân đứng yên, đõi mắt nhìn theo. 

Từ ngày cách biệt Đức Thế Tôn, sư tử vô cùng đau đớn 
sầu não vì nhớ thương Ngài. Rồi không bao lâu sau, sư tử 
không chịu đựng được nữa, chết đi và tái sanh vào gia đình 
một phú thương ở HarnsävafI, cũng vào thời Đức Phật 
Padumuttara. 


2. Phát Đại Nguyện 


Một ngày nọ, khi vị thiện nam tiền thân của trưởng lão 
Pindola Bhãradvãja đến nghe bậc Giác Ngộ thuyết pháp, ông 
được chứng kiến Ngài ban cho một vị đệ tử tỳ khưu danh hiệu 
đệ nhất về tiếng rống sư tử. Sự kiện này khiến ông vô cùng 
hoan hỷ, nảy sinh lòng kính ngưỡng sâu xa nơi vị sa môn ấy, 
và ước nguyện được thành tựu danh vị tương tự trong thời một 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 47 


vị Phật tương lai. Ông cung thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến 
nhà để cúng dường trọng thể trong bảy ngày, rồi phát đại 
nguyện ấy với Ngài. Ông được Đức Phật Padumuttara ban lời 
tiên tri rằng ước nguyện của ông sẽ thành tựu vào thời Đức 
Phật Gotama, một trăm ngàn đại kiếp sau. 

Sau khi được nghe lời tiên tri của Đức Thế Tôn, ông tiếp 
tục hành trì các thiện nghiệp cho đến khi mạng chung. Do 
phước báu trong sạch này, ông không bao giờ phải đọa sanh 
vào khổ cảnh mà liên tục chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi 
người trong tất cả các hậu kiếp. Rồi trong hằng hà sa số kiếp 
sông ấy, ông nỗ lực vun bồi đầy đủ mười pháp ba-la-mật đề 
thành tựu các thánh quả và phẩm vị trong kiếp cuối cùng. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


Trong kiếp sống sau cùng, vào thời Đức Phật Thích Ca, 
ngài Pindola sanh vào một gia đình Bà-lamôn giảu có ở 
RãJagaha, và được đặt tên là BhãradvãJa. Khi lớn lên, ông học 
xong ba tập kinh Veda rồi du hành nơi này sang nơi khác và 
dạy kinh này cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. 

Là một thầy giáo nhưng vào nơi cung ứng thực phẩm nào 
ông cũng tranh dành phần ăn cho mình. Khá tham ăn, ông cứ 
cùng học trò chú tâm tìm tòi nguồn thực phẩm, đến đâu cũng 
hỏi: “Ở đâu có cháo? Ở đâu lấy được cơm?” Do tánh nết này, 
ông được biết đến với tên Pindola BhãradväJa, có nghĩa là 
“Bhãradväja Người Tìm Thức Ăn”. 

VỀ sau, Pindola gặp vận rủi và trở nên nghèo khó. Một 
ngày nọ, Đức Phật đến Rãjagaha thuyết giảng Giáo Pháp. 
Được nghe pháp từ bậc Giác Ngộ, Pindola khởi tâm tín thành 
trong sạch và xin xuất gia, thọ đại giới tỳ khưu. 

Các vị tỳ khưu trong Giáo đoàn của Đức Phật thường 
được biết đến bằng tên gia tộc của họ. Như vậy, lẽ ra tên của vỊ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 48 


tỳ khưu mới này là Bhãradvãja. Thế nhưng đại đức lại được 
gọi là Pindola BhãradvaJa. Đây bởi vì đại đức mang theo bình 
bát lớn như quả bầu và mỗi lần độ thực thì ăn trọn một bát đầy 
cháo, bánh, hay cơm. Thấy vậy, chư huynh đệ sa môn trình lên 
Đức Thế Tôn tật ham ăn, không biết tiết chế của đại đức. 

Đề giáo huấn Pindola, Đức Thế Tôn không cho đại đức 
dùng túi vải đựng bát như các vị tỳ khưu khác mà phải úp 
ngược bát xuống và cất giữ đưới giường. Mỗi lần bát bị đây 
vào trong hay kéo ra, vành bát lại cọ xát với nền đất nhám nên 
mòn dần; lâu ngày thì dung tích của bát nhỏ lại vừa phải. Lúc 
ấy Đức Phật mới cho đại đức dùng túi đựng bát. Do chuyện 
này nên đại đức giống như một người chọn đời sa môn vì vật 
thực. Vì vậy, sau khi trở thành một vị tỳ khưu, đại đức vẫn có 
tên là Pindola Bhãradvãja như lúc còn sống đời thế tục. 

Dần dần, vâng theo lời khuyên răn, sách tấn và chỉ dạy của 
đẳng Điều Ngự Trượng Phu đặc biệt ban cho mình, đại đức 
Pindola giữ chánh niệm và tiết độ trong việc ăn uống, sống tri 
túc trong đời sa môn phạm hạnh, chuyền hóa tâm tánh, và tỉnh 
cần tu tập. Ngài nỗ lực tham thiền huân tập căn quyền 
(indriya-bhävanä) để loại bỏ các chướng ngại tâm. Rồi không 
bao lâu sau, ngải đạt được các tuệ giác minh sát, thành tựu 
thánh quả A-la-hán cùng bốn tuệ phân tích và lục thông. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Tiếng Rống Sư Tử 


Sau khi đắc quả A-la-hán, ngài Pindola Bhãradväja đến 
đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi cung kính mà dõng dạc trình thánh trí 
lên Ngài: “Bạch Thế Tôn, bất cứ chứng đắc cao thượng nào 
các đệ tử phải chứng đắc, con đã chứng đắc xong.” 

Rồi trước sự chứng kiến của Đức Phật, trưởng lão cất 
tiếng đũng mãnh vô úy rên vang như tiếng rống của sư tử, 
tuyên bố với đại chúng tỳ khưu rằng: “Này những ai còn hoài 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 49 


I?? 


nghi về đạo (magsa) và quả (phaia), hãy đến hỏi ta 
Do nhân duyên này, Đức Thế Tôn đã tán dương trưởng lão 
Pindola BhãradväJa trước đại chúng: 
“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai 
thốt tiếng nói vô úy và đũng mãnh như tiếng rống của sư tử 
(sihanadika), Pindola BhãradvaJa là bậc đệ nhất (etadagsa)!” 


D. Trí Tuệ và Phẩm Hạnh Cao Quý 


Trí tuệ và phẩm hạnh của trưởng lão Pindola BhãradväJa 
được ca ngợi trong nhiều nguồn kinh điển Pãli và chú giải. 


1. Luật Tạng và Chú Giải Kinh Pháp Cú 


Luật Tạng và chú giải Kinh Pháp Cú ghi lại câu chuyện 
sau về đặc hạnh vô úy mà trưởng lão thể hiện qua hành động 
của mình (Vnn 1i. 1 10f, DhA.1i.201f1). 

Một hôm, trưởng lão Maha Moggallana và trưởng lão 
Pindola Bharadväja rời tịnh xá Veluvana, nơi Đức Bốn Sư 
đang cư ngụ, vào thành Rãjagaha trì bình khất thực. 

Khi đang đắp tam y bên một tảng đá lớn ở gần kinh thành, 
hai ngài nghe được lời phi báng từ một số người say rượu nói 
với nhau: “Này các bạn, trước đây có sáu vị giáo chủ thường đi 
khắp nơi tự xưng là bậc A-la-hán. Hôm nay đã là ngày thứ bảy 
từ khi ông trưởng giả ở thành Rãjagaha treo cái bát gỗ trầm lên 
đỉnh một cột tre nối nhiều đoạn, cao sáu mươi hắc tay (khoảng 
30 mét), và rao truyền rằng: “VỊ nào là bậc thánh A-la-hán thì 
hãy bay lên không trung lấy bát này xuống." Thế nhưng chưa 
một ai tuyên bố: “Ta là một vị A-la-hán” mà có thể dùng thần 
thông bay lên không trung. Đến hôm nay thì chúng ta biết rõ 
rằng không có bậc A-la-hán trên thế gian này.” 

Nghe vậy, trưởng lão Moggallana hỏi trưởng lão Pindola: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 50 


“Này hiền hữu Pindola, hiền hữu có nghe những lời bàn luận 
xúc phạm của các người say đó không? Lời chế nhạo khích bác 
chung chung đó cũng ảnh hưởng đến uy danh Giáo đoàn của 
Đức Thế Tôn. Hiền hữu có thần thông và uy lực. Hãy bay lên 
và lấy bát trầm ấy đi.” 

Trưởng lão Pindola cung kính trả lời pháp huynh: “Thưa 
hiền hữu Moggallãna, hiền hữu đã được Đức Thế Tôn ban cho 
danh hiệu đệ nhất về năng lực thần thông, và vì thế, tôi ước 
mong hiền hữu thể hiện thần thông ấy. Tôi sẽ làm việc này chỉ 
khi nào hiền hữu không làm.” Lời nói này cho thấy vì lòng tôn 
kính pháp huynh mà trưởng lão Pindola muốn nhường cho 
ngài Moggallãna thi triển phép mâu. 

Lúc đó ngài Moggalläna mở lời cho phép pháp đệ Pindola: 
“Này hiền hữu Pindola, hiền hữu hãy lấy bát ấy đi.” Được ngài 
Moggallana cho phép, trưởng lão Pindola nhập định vào tứ 
thiền — đây là tầng thiền j»#ãna được xem là nên tảng của năng 
lực tâm linh và từ đó vị thiền giả phát triển phép mâu. 

Rồi trưởng lão dùng thần thông nâng lên không trung tảng 
đá không lồ mà hai vị đứng bên cạnh sửa soạn y áo trước đó. 
Tảng đá, với góc cạnh thanh nhã gọn đẹp tự nhiên, được đại 
đức điều khiển cho bay lơ lửng nhẹ nhàng như một mảnh bông 
gòn giữa hư không, rồi lượn bảy vòng phía trên kinh thành 
Rãjagaha. Tảng đá lúc ấy trông như một cái nắp vĩ đại che kín 
kinh thành. 

Dân chúng trong thành kinh hoàng trước hình ảnh tảng đá 
không lồ đang bay lượn trên đầu và nghĩ rằng nó sẽ rớt đè họ. 
Họ che đầu bằng thúng, nia, v.v... và chạy tìm nơi ấn nấp. Sau 
khi cho tảng đá bay bảy vòng quanh thành, trưởng lão Pindola 
uy nghi hiện rõ thân trước mắt dân chúng. Nhìn thấy trưởng 
lão, họ chắp tay khẩn cầu: “Thưa đại đức, xin ngài giữ tảng đá 
lại ngay kẻo nó rơi xuống đè chết chúng tôi.” 

Thấy dân chúng sợ hãi như thế, trưởng lão vận thần thông, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 51 


dùng ngón chân đá lăn tảng đá về vị trí cũ, bay đến lấy bát 
trầm, và đứng trên không trung ngay trước nhà ông trưởng giả. 
Chứng kiến phép mâu kỳ diệu của trưởng lão Pindola, ông cúi 
rạp mình xuống đất, sụp lạy, và thỉnh ngài vào nhà. Khi trưởng 
lão ngự vào nhà ông, ông rước bát trầm và đặt vào bát ấy bốn 
loại vật thực quý giá thanh tịnh để cúng dường ngài. 

Rồi trưởng lão mang bát trầm trở về tịnh xá. Có những 
người dân ra ngoại thành làm ruộng nên không có duyên được 
mục kích thần thông của trưởng lão. Họ cùng thỉnh cầu ngài thi 
triển thần thông lại cho họ thấy, và đi theo ngài đến tận công 
tịnh xá để được xem phép mầu. Nghe tiếng ồn ào náo động của 
nhóm người hiểu kỳ Ấy, Đức Phật điềm đạm hỏi ngài Ananda: 
“Này Änanda, con có biết ai đang gây ầm ÿ náo nhiệt không?” 

Ngài Ananda cung kính thuật lại mọi sự việc cho Đức 
Phật nghe. Ngay lúc ấy, Đức Phật truyền triệu tập chư Tăng và 
cho gọi trưởng lão Pindola đến. Trưởng lão đảnh lễ và kính 
cân đặt chiếc bát trầm vào tay bậc Minh Hạnh Túc. Dù đã biết 
mọi sự kiện, Đức Phật vẫn nghiêm nghị hỏi rằng: “Này 
Pindola, con lây bát này từ đâu?” 

Sau khi nghe trưởng lão Pindola giải thích, Đức Phật quở 
trách: “Pindola, con đã phô diễn thần thông thượng nhân pháp 
(uffarimanussa-dhamwna), một pháp của bậc thánh nhân, vượt 
trội thập thiện nghiệp đạo (kusala-kamna-parha) cho phầm 
nhân, chỉ để đạt lấy một vật không xứng đáng như vậy sao? 
Con đã làm một việc không nên làm!” 


[Utarimanussa-dhamma: phép thần thông của bậc 
thánh như thuần thục các tầng thiền định /hZna, và 
đặc biệt là phép thần thông thứ sáu — lậu tận thông 
— chỉ chứng đắc được với đạo (magga) và quả 
(phala) của bậc A-la-hán. 


Kusala-kamma-patha: 10 thiện nghiệp đề hành trì 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 52 


trên con đường đưa đến tái sanh vào cõi trời và 
người mà Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ, gồm 3 thân 
thiện nghiệp (không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà hạnh), 4 khẩu thiện nghiệp (không nói 
dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời hung dữ, 
không nói lời vô ích), và 3 ý thiện nghiệp (không 
tham lam, không sân hại, không tà kiến). ] 

Sau khi ban nhiều lời khiển trách khác đến trưởng lão 
Pindola, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho đại chúng. Rồi Ngài 
dạy đập bề bát trầm ấy, tán nhuyễn thành bột và phân phát cho 
chư tỳ khưu dùng làm thuốc nhỏ mắt. Do nhân duyên này, Đức 
Bồn Sư chế định học giới cắm chư tỳ khưu không được phô 
diễn thần thông. 

Sau sự việc này, chư Tăng thường bàn luận với nhau ba 
điều về phẩm hạnh của ngài Pindola: 

o_ Thứ nhất: “Ngài Pindola Bharadväãja được biết đến với 

danh hiệu Sĩhanädiya Mahãthera (vị đại trưởng lão có tiếng 
thuyết giảng uy nghi đũng mãnh như tiếng sư tử rồng) do 
ngài thường có những lời phát biểu uy nghi dõng dạc, như 
trong ngày đắc quả A-la-hán, ngài đã cất tiếng vô úy dũng 
mãnh tuyên bố rằng: “Này những ai còn hoài nghi về đạo 
và quả, hãy đến hỏi ta!”” 
o6 Thứ hai: “Khi thành tựu quả A-la-hán, trưởng lão trình 
lên Đức Phật, còn chư thánh tăng khác thì giữ im lặng.” 
o6 Thứ ba: “Irưởng lão thường ban những bài pháp hùng 
hồn, gây phấn khởi và hoan hỷ cho thính chúng. Cũng như 
vậy, không chút e đè, ngài đã bay lên không trung để lấy 
bát trầm của ông trưởng giả ở Rãjagaha và chinh phục 
quần chúng.” 


Khi được thỉnh ý trong các cuộc đàm luận tương tự, 
phương cách Đức Phật thường dùng để giảng dạy cho chư 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 53 


Tăng là khiển trách những điều gì cần khiển trách và tán 
dương những điều gì đáng kính ngưỡng. Lần này cũng vậy, 
bậc Đạo Sư chỉ chọn những điều đáng kính ngưỡng để thuyết 
giảng. Đề khẳng định và tán thán thánh trí A-la-hán của trưởng 
lão Pindola Bhãradvãja, Đức Thế Tôn dạy: 

“Này các tỳ khưu, do phát triển và liên tục hành trì đến 
thuần thục ba căn quyền (đriy) của mình, sa môn 
Bhãradväãja tuyên bố quả A-la-hán đã thành tựu: “Ta biết rõ 
rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, từ 
nay thánh đạo không còn gì để đạt nữa!” Ba căn quyền đó là 
niệm căn quyền (saindriya), định căn quyền (samädhindriya), 
và tuỆệ căn quyền (paññindriya). ` Do phát triển và liên tục 
hành trì đến thuần thục ba căn quyền của mình, sa môn 
Bhãradvãja tuyên bố quả A-la-hán đã thành tựu: “Ta biết rõ 
rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, từ 
nay thánh đạo không còn gì để đạt nữa!? 

Này các tỳ khưu, ba căn quyền này đưa sự đoạn diệt. Đoạn 
diệt cái gì? Đoạn diệt sanh, già và chết. Này các tỳ khưu, do 
biết rõ rằng đây là kiếp cuối, không còn trở lại sanh, già và 
chết nữa, sa môn Bhãradvãja tuyên bố quả A-la-hán đã thành 
tựu: “Ta biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên 
làm đã làm, từ nay thánh đạo không còn gì để đạt nữa!” 


2. Kinh Phật Tự Thuyết 


Kinh Phật Tự Thuyết ghi lại rằng, một ngày nọ, Đức Thế 
Tôn ngự tại tịnh xá Jetavana gần thành Sãvatthi. Ngài thấy 
trưởng lão Pindola Bhãradvãja ngồi kiết già tham thiền gần đó, 
lưng thắng, an định. Trưởng lão tu hạnh đầu đà (đ2#/añga, một 
lỗi tu rất khắc khổ của các vị sa môn với hạnh nguyện sống đời 


R ba căn quyền này nằm trong ngũ quyền (tín, tấn, niệm, định, tuệ); ngũ 
quyền nằm trong ba mươi bảy yếu tô dẫn đến chứng đắc sự giác ngộ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 54 


thật đơn giản, tri túc, xả bỏ, và luôn nỗ lực hành thiền), sống 
trong rừng, chỉ dùng thức ăn trì bình khất thực, mặc y kết bằng 
giẻ rách, chỉ dùng một bộ tam y, ít nhu cầu, tri túc, độc cư, 
không ưa thích hội họp, luôn nỗ lực hành thiền, và chú tâm vào 
tư duy cao thượng. Khi ấy, bậc Thiện Thệ cảm hứng thốt lên 
lời kệ tán thán vị đại đệ tử: 
Không ác ngữ, vô hại, 
Nghiêm trì theo giới bổn, 
Tiết độ trong ăn uống, 
Độc cư hạnh viễn ly, 
Quán tư duy cao thượng, 
Đây lời chư Phật dạy. 


Kinh Phật Tự Thuyết (Ud.iv.6) 
HT Thích Minh Châu dịch 


3. Kinh Bổn Sanh (Jãtaka) 


Với trí tuệ quảng bác thâm sâu, thêm vào đó là tiếng 
thuyết giảng uy nghi đũng mãnh như tiếng rồng sư tử khi trình 
bày và tuyên dương Giáo Pháp, trưởng lão Pindola BhãradväJa 
thường ban những bài pháp truyền niềm phấn khởi hoan hỷ 
cùng đức tin cho thính chúng. Kinh Bổn Sanh ghi lại một giai 
thoại liên quan đến công hạnh này của trưởng lão trong phần 
mở đầu của một câu chuyện tiền thân Đức Phật, tức là phần về 
kiếp hiện tại. 

Chuyện được Đức Phật kế vào một thời Ngài cư ngụ tại 
tịnh xá Jetavana. Bấy giờ, trưởng lão Pindola thường phi hành 
qua không trung từ tịnh xá đến vườn ngự uyên của vua Udena 
xứ Kosambï đề tránh sức nóng gắt gao ban ngày. 

Chuyện kê rằng, trong một kiếp trước, trưởng lão là một vị 
vua từng thọ hưởng cảnh quyền quý vương giả trong một thời 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 55 


gian dài tại chính vườn ngự uyễn này. Do công đức mà trưởng 
lão đã tạo được trong kiếp ấy mà trong kiếp hiện tại ngài có cơ 
duyên đến nơi mát mẻ thanh tịnh này giữa ngày nóng bức, tọa 
thiền, và thọ hưởng hạnh phúc của A-la-hán quả định. 

Một ngày nọ, khi trưởng lão đang ngồi dưới một cây sãla 
đang trổ hoa sung mãn trong vườn, vua Udena cùng đoàn tùy 
tùng đông đảo đi vào. Vua đã uống rượu say trong hoàng cung 
suốt bảy ngày trước đó nên lúc bấy giờ muốn vào ngự viên 
hóng mát và giải khuây. Trong lúc vua thiếp ngủ, các cung nữ 
đi quanh quần trong vườn. Họ thấy vị trưởng lão uy nghi khả 
kính nên đến đảnh lễ. 

Vị trưởng lão từ bi thuyết pháp cho họ nghe. Chú tâm 
thính pháp cao thượng, đoàn cung nữ không hay vua đã thức 
giác. Khi thấy họ đang cung kính ngồi quanh vị trưởng lão, 
không ngó ngàng gì đến mình, vua nổi cơn thịnh nộ, lăng mạ 
trưởng lão và truyền đem một ô kiến lửa đến rải lên thân ngài. 

Thế nhưng ngài Pindola đã bay lên không trung. Từ trên 
cao, ngài khiển trách những lời lẽ và hành động sân hận của 
vua cho vua nghe. Rồi ngài phi hành về tịnh xá Kỳ Viên, đến 
hương thất Đức Thế Tôn, đảnh lễ Bốn Sư, và thuật lại sự việc. 

Đức Thế Tôn dạy rằng đây không phải là lần đầu tiên vua 
Udena nổi sân hận và phi báng bậc tu hành mà trước kia cũng 
đã làm như vậy. Rồi Ngài kế cho đại đức Pindola nghe một 
chuyện trong kiếp quá khứ về tánh hạnh này của vua; đó là 
chuyện tiền thân Ä⁄Z/aäga (Jãtaka #491). 


4. Kinh Tương Ưng và Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 


và sau, khi vua Udena khởi tâm muốn học hỏi Giáo Pháp 
của Đức Phật, cũng chính là vị trưởng lão uy lực này đã thuyết 
giảng Giáo Pháp cho đức vua và hướng dẫn vua quy y nương 
tựa vào Tam Bảo. Câu chuyện được ghi lại trong Kinh Tương 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 56 


Ưng và chú giải dưới đây (S.iv.110). 

Vào thời gian này, ngài Pindola BhãradvãJja trú tại tu viện 
Ghosita ở KosambI. Một hôm, do thiện duyên, vua Udena đến 
viếng thăm trưởng lão và thỉnh pháp. Đức vua hỏi vì sao các vị 
tỳ khưu trẻ tuổi có thê sống đời độc thân phạm hạnh một cách 
tự tại an vui cho đến trọn đời. 

Ngài Pindola giải thích rằng nhờ họ thực hành theo lời dạy 
của Đức Bồn Sư là hãy xem phụ nữ như mẹ, chị em gái, hay 
con gái của mình. Bậc Chánh Biến Tri còn dạy chư tỳ khưu 
quán tánh bất tịnh của thân, cũng như phòng hộ các giác quan 
để chế ngự tham ái và ngăn ngừa các bất thiện pháp khởi lên. 

Vua chú tâm nghe pháp, lòng ngập tràn phân chấn và hoan 
hỷ. Cuối thời pháp, vua xin được quy y Tam Bảo, trở thành 
một đệ tử cư sĩ. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp ghi lại rằng trưởng lão Pindola 
không chỉ thường xuyên ban những lời giảng dạy động tâm, 
gợi lên niềm phấn khởi đề truyền trao Giáo Pháp cho hàng cư 
sĩ, mà còn khuyến khích chư huynh đệ sa môn hoàn thành sứ 
mạng hoằng pháp độ sanh. Ngài khuyên chư tỳ khưu nên 
thường thuyết giảng để chỉ dạy chúng sanh rằng đọa xứ là đau 
khổ, kinh sợ và Niết bàn là hạnh phúc, an toàn (MiI. 404). 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 57 


Punna Mantãäniputta Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Thuyết Pháp 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có biệt tài 
thuyết pháp (đhamma-katika”'), trưởng lão Punna 
Mantaniputta được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (etadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trước khi Đức Phật Padumuttara xuất hiện vào một trăm 
ngàn đại kiếp trước, có một bé trai, tiền thân của ngài Punna 
Mantäniputta, sanh vào một gia đình Bà-la-môn giàu sang ở 
kinh thành HarnsävafI và được đặt tên là Gotama. 

Khi lớn lên, Gotama thông hiểu Tam kinh Veda và thiện 
xảo trong mọi lãnh vực. Khi du hành từ nơi này sang nơi khác 
cùng học trò của mình, gồm năm trăm thanh niên trẻ tuổi, 
Gotama tư duy và nghiệm ra rằng kinh Veda không chứa đựng 
một phương thức nào cho sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. 

Ông thấy rằng: “Giống như thân một cây chuối, các kinh 
Veda này bên ngoài thì trơn tru bóng láng nhưng bên trong lại 
không có thực chất. Nếu ta cứ lang thang trong thế gian và tôn 
sùng dính mắc vào nó, thì cũng giống như nghiền nát rơm với 
hy vọng hão huyền là đến một lúc nào đó sẽ thâu nhặt được 
lúa. Không lợi ích gì cho ta.” Rồi ông nghĩ thêm: “Ta sẽ sống 
đời ân sĩ và phát triển các tầng thiền vô lượng tâm định 
(brahma-vihara-Jjhana, là thiền bốn vô lượng tâm từ, bị, hỷ, xả 
— loại thiền đưa đến tái sanh vào cõi Phạm thiên). Ta sẽ không 
bao giờ rơi ra khỏi các tầng thiền này nên rồi sẽ được tái sanh 
vào cõi Phạm thiên.” 


'“ đhamma: giáo lý, Giáo Pháp; kathä: bài pháp, câu chuyện, cuộc đàm 
luận; đhamưna-kathika: pháp sư, vị thuyêt pháp 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 58 


Suy nghiệm như vậy, ông dẫn năm trăm môn đồ đến chân 
một ngọn đôi, và ở nơi này, ông hướng dẫn họ cùng ẩn tu, sống 
đời đạo sĩ tóc bện. Không bao lâu, con số môn đồ của Gotama 
lên đến hàng chục ngàn vị. Sau khi đạt được các chứng đắc 
phàm nhân là năm phép thần thông cùng tám tầng thiền định, 
đạo sĩ Gotama chỉ dạy cho đồ đệ phương cách phát triển định 
tâm bằng các dụng cụ hành thiền đặc biệt như dĩa &øsina. Tu 
tập theo lời chỉ dạy của thầy mình, đồ đệ của ông cũng đều 
thành tựu những chứng đắc như ông. 

Cứ như thế thời gian trôi qua. Khi đạo sư Gotama đến tuổi 
giả, Đức Phật Padumuttara đã xuất hiện trên thế gian vả đắc 
quả vị Chánh Đăng Chánh Giác. Một thời nọ, Đức Phật cư trú 
và trì bình khất thực ở kinh thành HamsävatI cùng một trăm 
ngàn đệ tử tỳ khưu. 

Một hôm vào lúc rạng đông, khi đắng Toàn Giác quán 
chiếu thế giới chúng sanh hữu tình, Ngài nhìn thấy căn cơ 
chứng đắc giác ngộ của các môn đồ của đạo sĩ Gotama. Ngài 
cũng biết trước được rằng: “Khi ta đến viếng đạo sĩ Gotama, 
đạo sĩ sẽ phát đại nguyện được là bậc đệ nhất trong hàng tỳ 
khưu có biệt tài thuyết giảng Giáo Pháp trong thời một vị Phật 
tương lai.” Và như thế, để trợ duyên cho các ân sĩ tóc bện, Đức 
Thế Tôn giả dạng một đạo sĩ tầm thường, lặng lẽ mang y bát 
lên đường, và đi về phía cốc của đạo sĩ Gotama. Khi ấy các đệ 
tử của đạo sĩ Gotama đang ra ngoài tìm thảo mộc và rau trái. 

Mặc dù trước đó đạo sĩ không hề biết rằng Đức Phật 
Padumuttara đã xuất hiện trên thế gian, nhưng khi nhìn thấy 
dáng đắng Thiện Thệ thấp thoáng từ xa, ông đã đoán được: 
“Với dáng vẻ toàn hảo, thánh thiện và uy nghi của vị khách 
cao quý này, nếu sống đời thế tục vị ấy chắc là một đức vua 
chuyên luân; nhưng nếu xuất gia tu hành thì vị ấy phải là bậc 
Chánh Biến Tri, đã bật tróc nóc ngôi nhà ô nhiễm trong tâm. 
Vậy thì Ngài có lẽ là bậc đã giác ngộ giải thoát khỏi tam giới.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 59 


Rồi khi vừa diện kiến Đức Phật, đạo sĩ Gotama liền cung kính 
đảnh lễ Ngài và thỉnh Ngài an tọa ở chỗ ngồi danh dự. Đức 
Phật từ mẫn ngồi xuống và thuyết pháp cho Gotama. 

Lúc ấy các đạo sĩ môn đồ trở về. Họ mang các giỏ rau trái 
tiến về cốc của thầy mình, và với lòng kính ngưỡng dành cho 
thầy, họ tự nhủ: “Chúng ta sẽ dâng lên thầy cao quý những rau 
củ quả tươi ngon nhất, còn chúng ta chỉ ăn phần còn lại.” Thế 
nên họ ngạc nhiên khi thấy Đức Phật đang ngồi ở chỗ danh dự. 
Họ thầm nghĩ: “Xem kìa, chúng ta hằng tưởng răng trên thế 
gian này không một ai cao quý hơn thầy ta. Vậy mà nay rõ 
ràng có một bậc vĩ nhân ngôi nơi cao hơn nơi thầy chúng ta 
ngôi. Vị thánh thiện này chắc chắn là bậc đáng tôn kính nhất.” 

Thấy học trò của mình tiến đến gần, đạo sĩ Gotama sợ 
rằng họ sẽ cung kính thị lễ mình trước sự hiện diện của Đức 
Thế Tôn nên nói vọng ra cho họ nghe: “Này các môn sinh, 
đừng tỏ lòng tôn kính ta. Đắng Vô Thượng Sĩ, bậc Thiên Nhân 
Sư, bậc Ứng Cúng cao thượng nhất đang ngồi nơi đây. Hãy 
đảnh lễ Ngài!” Trọn tin rằng thầy mình không bao giờ nói mà 
không biết, các môn sinh phủ phục lạy dưới chân Đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đạo sĩ nói: “Này các môn sinh, ta không có vật 
thực nào để cúng dường Đức Phật. Vậy chúng ta hãy cùng 
dâng Ngài những rau củ quả này.” Rồi đạo sĩ đặt phần tươi tốt 
nhất vào bát của bậc Ứng Cúng, rồi ông cùng các môn đồ dùng 
phần còn lại. 

Sau khi độ thực, Đức Thế Tôn thầm nguyện: “Nguyện cho 
hai trưởng đệ tử cùng một trăm ngàn tỳ khưu đến với Như 
Lai.” Ngay lúc ấy ngài Mahädevala, vị trưởng đệ tử, chợt lưu 
tâm: “Thế Tôn đã đi đâu rồi?” Khi biết rằng: “Đức Bổn Sư 
muốn chúng ta đến hầu Ngài,” trưởng lão dẫn theo một trăm 
ngàn tỳ khưu, hiện thân trước mặt Đức Phật và đảnh lễ Ngài. 

Đạo sĩ Gotama vô cùng hoan hỷ, truyền dạy các môn đệ 
dùng thần thông phi hành tìm kỳ hoa dị thảo ở chân đồi về kết 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 60 


thành đài hoa và lọng hoa cúng dường Đức Phật và Tăng 
chúng. Đức Phật và chư tỳ khưu tham thiền nhập diệt thọ 
tưởng định (nirodha-samäpatti-jhãäna) trọn một tuần lễ. Đề tỏ 
lòng kính ngưỡng bậc Ứng Cúng và chư đệ tử tỳ khưu của 
Ngài, Gotama cùng môn đồ cung kính đứng hầu sau lưng chư 
vị và nghiêm trang nâng những lọng hoa lớn phía trên đầu chư 
vị suốt bảy ngày ấy. 

Khi Đức Phật xuất thiền, Ngài dạy vị đệ tử tỳ khưu đệ 
nhất về thuyết pháp rằng: “Này con của Như Lai, các đạo sĩ 
này đã cúng dường cao thượng. Con hãy ban cho họ một bài 
pháp đề cảm ơn những lọng hoa họ dâng cúng.” Vị đệ tử A-la- 
hán kính cần vâng lời và thuyết pháp cho các đạo sĩ nghe. 

Sau bài pháp của vị thánh tăng, Đức Thế Tôn đích thân 
ban một thời pháp nữa. Cuối thời pháp của Ngài, tất cả đạo sĩ 
tóc bện đều chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thế nhưng thầy 
của họ, Gotama, lại không chứng đắc quả vị cao quý này hay 
thánh quả nào khác. Đây là vì, khi Gotama lắng nghe pháp và 
quan sát phong cách uy nghi khả kính của vị thánh tăng ban 
bài pháp thứ nhất, tâm tư ông dâng tràn mong ước được trở 
thành một vị đệ nhất pháp sư như vậy trong một kiếp VỊ laI. 
Ông thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, vị tỳ khưu thuyết 
pháp trước Ngài là ai vậy?” 

Đức Phật trả lời: “Này đạo sĩ Gotama, đó là một sa môn 
được ban danh hiệu đệ nhất trong hàng đệ tử có biệt tài thuyết 
pháp trong Giáo đoàn của Như Lai.” Nghe vậy, Gotama phủ 
phục quỳ dưới chân Đức Phật, phát đại nguyện: “Bạch Thế 
Tôn, với công đức phục vụ (øđh¡kara) mà con đã tôn kính 
cúng dường Thế Tôn, con ước nguyện được trở thành bậc đệ 
nhất trong hàng pháp sư xuất sắc trong Giáo đoàn của một vị 
Phật tương lai.” Đức Phật Padumuttara quán chiếu tương lai và 
cho Gotama biết rằng ước nguyện của đạo sĩ sẽ được thành tựu 
một trăm ngàn kiếp trái đất sau, vào thời Đức Phật Gotama. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 61 


Rồi Ngài cho các đạo sĩ tóc bện môn đệ, nay đã là những 
vị A-la-hán, thọ giới tỳ khưu qua lời truyền dạy: “E/ha 
bhikkhavo!'” Hãy đến đây, này các tỳ khưu! Pháp Bảo đã 
được truyền dạy. Giờ đây hãy sống đời phạm hạnh trên con 
đường giải thoát chấm dứt khổ đau!” Sau lời ban giới ngắn gọn 
này của Đức Bồn Sư, râu tóc của chư vị biến mất ngay mà 
không cần cạo gọt, và chư vị được trang bị đầy đủ y bát bằng 
năng lực thần thông của Đức Phật. Lúc ấy không chỉ bề ngoài 
không còn là đạo sĩ mà tâm chư vị còn hoàn mãn đời sa môn 
như những bậc trưởng lão đã sáu mươi tuổi hạ hay tám mươi 
tuổi đời. Rồi chư vị theo bước Bồn Sư, Đức Phật Padumuttara, 
cùng Tăng chúng trở về tịnh xá. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Xuất Gia và Chứng Đắc Đạo Quả 


Sau khi được nghe lời tiên tri của Đức Phật Padumuttara, 
đạo sĩ Gotama tích cực hộ trì bậc Minh Hạnh Túc và dốc lòng 
vun bởi thiện nghiệp cho đến cuối đời. Khi kiếp sống ấy chấm 
dứt, đạo sĩ chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi người trong suốt 
một trăm ngàn đại kiếp. Vào thời Đức Phật Gotama, ông sanh 
vào một gia tộc Bà-lamôn ở làng Donavatthu, sần thành 
Kapllavatthu, và được đặt tên là Punna. Vì là con trai của bà 
Mantani, chị của trưởng lão Aññãsi Kondañña, nên ông được 
biết đến với tên Punna Mantaniputta. 

Sau khi đắc quả vị Chánh Đăng Chánh Giác, Đức Phật 
thuyết Kinh Chuyển Pháp Luân rồi du hành hoằng pháp độ 
sanh. Một thời nọ, Ngài cùng Tăng chúng trú ở Rãjagaha để trì 


! Đức Phật truyền dạy “Ehi bhikkhu!” khi cho một vị tỳ khưu thọ giới, và 
“Etha bhikkhavo!” hay “Etha bhikkhave!” khi cho nhiêu vị tỳ khưu thọ giới 
cùng một lúc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 62 


bình hóa duyên. Trong dịp này, trưởng lão Aññãsi Kondañña 
trở về quê hương là làng Donavatthu. Nơi đây, trưởng lão cho 
Punna Manftäniputta (cháu của ngài) xuất gia và chỉ dạy Punna 
tu tập theo nếp sống sa môn phạm hạnh. Ngày hôm sau, trưởng 
lão đến viếng Đức Thế Tôn và xin phép được rời Bốn Sư để 
sống ấn cư trong rừng Chaddanta. Được Ngài chấp thuận, 
trưởng lão đảnh lễ từ biệt vị Thầy cao quý nhất rồi vào rừng 
thanh vắng sông độc cư cho đến cuối đời. 

Lúc Ấy, đại đức Punna Mantäniputta không theo chân cậu 
đến viếng Đức Thế Tôn vì tâm nguyện rằng: “Ta chỉ sẽ đến 
đảnh lễ Đức Phật, Đức Bồn Sư, sau khi ta hoàn mãn được đỉnh 
điểm bổn phận của một tỳ khưu là thành đạt quả A-la-hán.” 
Thế nên đại đức ở lại Kapilavatthu, tinh tấn tu tập và nỗ lực 
hành thiền. Không bao lâu sau, đại đức chứng đắc thánh quả 
A-la-hán cùng tam minh, bốn tuệ phân tích và lục thông. 


2. Pháp Hành Hằng Chuyên Tâm Tu Tập 


Ngài Punna chuyên tâm tu học và thực hành theo mười đề 
tài để đàm luận, &a/hã-varthu, mà đâng Điều Ngự Trượng Phu 
đã chỉ dạy cho hàng đệ tử tỳ khưu. 

Kinh Những Đề Tài Câu Chuyện (Kz/hãvatthu Sutia, AN 
10.69) ghi lại rằng, một ngày nọ, khi thấy rất nhiều tỳ khưu tụ 
họp trò chuyện sau giờ khất thực, Đức Phật hỏi các vị đang 
bàn về vấn đề gì. Các vị cung kính trả lời: “Bạch Thế Tôn, 
chúng con nói đủ chuyện phù phiếm như chuyện về vua, đại 
thần và trộm cướp; quân đội và chiến trận; thức ăn và nước 
uống, y áo và hương hoa; thân quyến, làng quê và thành thị; 
phụ nữ và anh hùng; chuyện thị phi bên lề và bên giếng nước; 
chuyện sợ hãi và ma quỷ; chuyện về sự cấu tạo của thế giới và 
đại đương; chuyện về hiện hữu và phi hữu.” 

“Này các tỳ khưu,” Đức Phật nghiêm trang khiến trách, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 63 


“thật không xứng đáng cho các sư, là những thiện cư sĩ do đức 
tin mà xuất gia, từ bỏ gia đình để sống đời khất sĩ, lại có thể 
chú tâm vào những chuyện nhảm nhí và vô ích như vậy.” 

Rồi Đức Phật dạy tiếp: “Có mười đề tài đáng để đàm luận 
là: (1) appiccha-kathä, đàm luận về giảm thiểu tham dục, (2) 
santu{thi-kathä, đàm luận về tri túc, (3) paviveka-katha, đàm 
luận về độc cư, (4) asamsagsga-katha, đàm luận về tránh g1aO 
du, (5) vữiyarambha-katha, đàm luận về tỉnh tấn, (6) sz- 
kathä, đàm luận về trì giới, (7) samädhi-kathä, đàm luận về 
thiền định, (8) pzññã-kathã, đàm luận về trí tuệ, (9) vừnwfi- 
kathã, đàm luận về giải thoát, (10) paccavekkhana-katha (hay 
vừnutti-ñãnadassana-kathä), đàm luận về tri kiến giải thoát. 
Nếu thường xuyên tham gia pháp đàm với mười đề tài này, các 
con sẽ đại hùng, đại lực, tỏa sáng hơn cả mặt trăng và mặt trời 
— nói chi đến các du sĩ ngoại đạo.” 


3. Trí Tuệ và Phẩm Hạnh Cao Quý 


Ngài Punna Mantãniputta có năm trăm đệ tử xuất gia tỳ 
khưu với ngài, và ngài cũng hướng dẫn và sách tấn các đệ tử 
của mình hành trì mười đề tài đàm luận cho đến khi các vị này 
chứng đạt quả A-la-hán. 

Sau khi thành tựu thánh quả cuối cùng và tỉnh thông mười 
đề tài đàm luận, các vị đệ tử đến viếng VỊ thầy tế độ 
(upajjhäya), trưởng lão Punna Mantãniputta, và thỉnh cầu ngài 
đưa họ đến yết kiến Đức Phật đề bày tỏ lòng tri ân lên bậc Đạo 
Sư. Nghe lời thỉnh cầu này, trưởng lão Punna nghĩ: “Đức Thế 
Tôn biết ta thực hành thuần thục mười đề tài đàm luận và luôn 
luôn thuyết giảng các đề tài này cho môn đồ. Nếu ta cùng đi 
với số đồ chúng đông đảo này, họ sẽ theo bên ta và tỏ lòng tôn 
kính ta trước sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Đến viếng Đức 
Bồn Sư như vậy là không thuận hợp cho ta.” Vì vậy, trưởng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 64 


lão bảo họ: “Các pháp hữu hãy đến viếng Đức Thế Tôn trước 
và thay mặt ta quỳ lạy đảnh lễ Đức Bồn Sư. Ta sẽ theo bước 
các pháp hữu sau.” 

Năm trăm vị tỳ khưu vâng theo lời vị thầy tế độ, cùng bộ 
hành đến lễ bái tri ân Đức Bốn Sư. Các vị đều sinh trưởng ở 
Kapilavatthu, quê hương của Đức Phật, đều là bậc A-la-hán, 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, và đều tỉnh thông mười đề tài đàm 
luận cho hàng đệ tử tỳ khưu. 

Kinh Trạm Xe (Rafha-vimra Sa, MN 24) trong Trung 
Bộ Kinh ghi lại rằng, sau khi bộ hành sáu mươi do tuần, năm 
trăm vị đến tịnh xá Ve|uvana ở RãJagaha và đảnh lễ dưới chân 
bậc Toàn Giác rồi ngồi xuống bên Ngài. Theo thông lệ 
(dhammatã-äãcinna), Đức Phật từ mẫn thăm hỏi các vị khách 
tăng. Khi các vị cho biết họ từ Kapilavatthu đến, Ngài đặt câu 
hỏi về vị tỳ khưu thực hành thuần thục mười đề tài đàm luận: 

“VỊ sa môn nào ở vùng Kapilavatthu, quê hương của Như 
Lai, được các vị đồng phạm hạnh (các vị tỳ khưu trong Giáo 
đoàn của Đức Phật) nơi ấy kính ngưỡng do vị ấy tự mình thiểu 
dục và giảng về thiểu dục, tự mình tri túc và giảng về tri túc, tự 
mình độc cư và giảng về độc cư, tự mình tránh giao du và 
giảng về tránh giao du, tự mình tinh tấn và giảng về tinh tắn, tự 
mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh, tự 
mình thành tựu thiền định và giảng về thành tựu thiền định, tự 
mình thành tựu trí tuệ và giảng về thành tựu trí tuệ, tự mình 
thành tựu giải thoát và giảng về thành tựu giải thoát, tự mình 
thành tựu tri kiến giải thoát và giảng về thành tựu tri kiến giải 
thoát, vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị sách tấn, vị gây 
phấn khởi và hoan hỷ cho các vị đồng phạm hạnh, vị ấy là ai?” 

Năm trăm vị tỳ khưu đồng trả lời Đức Bốn Sư: “Bạch Thế 
Tôn, vị đó là đại đức Punna Mantäaniputta.” 

Lúc bấy giờ, ngài Sãriputta — vị trưởng đệ tử của Đức 
Phật, có danh hiệu là vị tướng quân của Giáo Pháp — ngồi cách 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 65 


đó không xa, nghe được cuộc nói chuyện giữa Đức Phật và các 
vị khách tăng. Ngài Sãriputta vốn rất nhiệt tâm tha thiết được 
gặp gỡ chư thánh tăng, nhất là những vị mà Đức Bồn Sư hằng 
khen ngợi, nên liền hoan hỷ khởi ý nguyện được cùng đàm 
luận Giáo Pháp với ngài Punna Mantäniputta. 

Sau đó không bao lâu, trên đường hoằng pháp độ sanh, 
Đức Phật bộ hành từ Rãjagaha đến Sãvatthi. Biết được việc 
này, trưởng lão Punna Mantäniputta một mình đi đến Sãvatthi 
để gặp riêng Đức Bồn Sư tại hương thất của Ngài. Nơi đây, vị 
đại đệ tử, người con của Như Lai, được Đức Bốn Sư thuyết 
giảng Giáo Pháp và truyền niềm hoan hỷ cao thượng. Sau khi 
nghe pháp, trưởng lão cung kính đảnh lễ tri ân Đức Bổn Sư và 
lui bước từ biệt Rồi trưởng lão đơn thân vào 
rừng Andhavana thanh vắng gần đó để nghỉ ngơi. 

Nghe tin ấy, trưởng lão Sãriputta lập tức theo sau trưởng 
lão Punna, mắt hướng về phía trước chăm chú nhìn đầu trưởng 
lão Punna để không mất dấu. Vào đến rừng, hai vị pháp hữu 
im lặng tọa thiền dưới hai gốc cây. Hai bậc thánh A-la-hán cao 
thượng ấy đã nghe danh thơm về giới đức và trí tuệ của nhau 
nhưng chưa từng biết mặt nhau. 

Vào buổi chiều, trưởng lão Sãriputta đến bên cạnh trưởng 
lão Punna. Không bộc lộ danh tánh, trưởng lão SãrIputta mở 
đầu và thu hút trưởng lão Punna vào một cuộc pháp đàm thâm 
sâu bằng một loạt câu hỏi về bảy giai đoạn thanh lọc tâm 
(wisudhi) và tương quan của chúng đến mục đích của đời sống 
phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Phật. Trưởng lão Punna 
trả lời từng câu một, giải thích rằng mục đích ấy là sự giải 
thoát hoàn toàn, vô thủ trước Bát-niết-bàn. Vô thủ trước Bát- 
niết-bàn là không chấp thủ, dính mắc vào một giai đoạn nào 
trên lộ trình đưa đến chứng đắc Bát-niết-bàn (parinibband). 

Mục đích vô thủ trước Bát-niết-bàn được đạt đến là do qua 
bảy giai đoạn thanh tịnh liên tục: giới thanh tịnh, tâm thanh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 66 


tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến 
thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, và tri kiến thanh tịnh — mà 
không chấp thủ vào một giai đoạn nào. Tuy nhiên mỗi giai 
đoạn thanh tịnh ây đều cần thiết đề đạt đến mục đích cuối cùng 
là Bát-niết-bàn. 

Trưởng lão Punna lây thí dụ cho lộ trình giải thoát này là 
cuộc du hành trải qua bảy trạm xe của vua Pasenadh từ SävatthT 
đến Sãketa. Mục đích của vua là Sãketa, không phải là các 
trạm dừng chân. Mỗi trạm xe không phải là đích để đến, nhưng 
mỗi trạm xe đều cần thiết để đến đích cuối cùng. 

Cũng vậy, giới thanh tịnh chỉ có mục đích là tâm thanh 
tịnh; tâm thanh tịnh chỉ có mục đích là kiến thanh tịnh; kiến 
thanh tịnh chỉ có mục đích là đoạn nghi thanh tịnh; đoạn nghi 
thanh tịnh chỉ có mục đích là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh; 
đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích là đạo tri kiến 
thanh tịnh; đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích là tri kiến 
thanh tịnh; tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích là vô thủ trước 
Bát-niết-bàn. Như vậy, mục đích của đời sống phạm hạnh dưới 
sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn là vô thủ trước Bát-niết-bàn. 

Khi trưởng lão Punna nói xong, trưởng lão SãrIputta hỏi vị 
pháp hữu: 

“Trưởng lão tên là gì? Và các vị đồng phạm hạnh gọi 
trưởng lão là gì?” 

“Hiền hữu, tên tôi là Punna, và các vị đồng phạm hạnh gọi 
tôi là Mantäniputta.” 

“Thật kỳ diệu, thật hy hữu thay, hiền hữu Punna 
Mantaniputfa! Trưởng lão đã trả lời từng điểm một với sự biện 
biệt uyên thâm của một vị đệ tử được nghe nhiều và hiểu rõ lời 
dạy của bậc Đạo Sư. Thật là chân hạnh phúc cho các vị đồng 
phạm hạnh được gặp gỡ, được thăm viếng trưởng lão! Và cũng 
thật là chân hạnh phúc cho tôi được gặp gỡ, được thăm viếng 
trưởng lão!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 67 


Nghe lời ấy xong, trưởng lão Punna Mantãniputta hỏi vị 
pháp hữu: 

“Trưởng lão tên là gì? Và các vị đồng phạm hạnh gọi 
trưởng lão là gì?” 

“Hiền hữu, tên tôi là Upatissa, và các vị đồng phạm hạnh 
gọi tôi là Sãriputta.” 

“Tôi đang luận đạo với trưởng lão Sãriputta, vị đệ tử cũng 
được xem như là bậc Đạo Sư, vị tướng quân của Giáo Pháp, 
mà không biết. Nếu được biết hiền hữu là trưởng lão 
Sãriputta, thì tôi đã không giải thích nhiều như vậy. Thật kỳ 
diệu, thật hy hữu thay, hiền hữu Sãriputta! Trưởng lão đã hỏi 
từng điểm một với sự biện biệt uyên thâm của một vị đệ tử 
được nghe nhiều và hiểu rõ lời dạy của bậc Đạo Sư. Thật là 
chân hạnh phúc cho các vị đồng phạm hạnh được gặp gỡ, được 
thăm viếng trưởng lão! Và cũng thật là chân hạnh phúc cho tôi 
được gặp gỡ, được thăm viếng trưởng lão!” 

Cuộc pháp đàm này đã cho hai vị thánh tăng được cùng 
chia sẻ hương vị Pháp Bảo thanh cao vi diệu trong tình bạn 
thiện lành, tình đạo thiện lành, và tình đồng môn thiện lành. 

Ngoài bài Kinh Trạm Xe trên đây, biệt tài thuyết pháp lỗi 
lạc của ngài Punna Manfäniputta còn được thể hiện trong 
Ananda Sufta (SN 22.83). Trong bài kinh này, đại đức Ananda 
— vị đệ nhất thị giả của Đức Phật, có danh hiệu là vị giám hộ 
Pháp Bảo — kể lại cho các huynh đệ đồng tu rằng một lần nọ, 
trong mùa nhập hạ đầu tiên của đại đức, trưởng lão Punna 
Mantãniputta ban cho các tân tỳ khưu một bài pháp về tương 
quan giữa ngũ uấn và chấp ngã “tôi là”. Lắng nghe ngài Punna 


'# Ngài Punna xưng tán ngài Sãriputta như vậy là vì, với tuệ giác thâm sâu 
và nhận thức sắc bén, ngài Sãriputta có bổn phận rút tỉa các tinh hoa vi diệu 
từ những lời dạy của Đức Phật và giải thích ý nghĩa của chúng thật đầy đủ 
chỉ tiết. Đây là việc mà Đức Phật, bởi gánh nặng tế độ và hướng dẫn bao 
chúng sanh khắp cõi trời và người, cần sự trợ giúp của ngài Sãriputta (theo 
Great Disciples oƒ the Buddha). 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 68 


giảng giải những lời dạy của Đức Thế Tôn, đại đức Änanda 
quán chiếu sâu vào bản chất vô thường, khổ và vô ngã của ngũ 
uấn; rồi khi tuệ giác minh sát chín muồôi, đại đức chứng đắc 
thánh quả nhập lưu. Đại đức đặc biệt tán thán ân đức của vị 
trưởng lão đã thuyết pháp, giáo giới, sách tấn và giúp đỡ đại 
đức cũng như các sa môn sơ cơ lúc chư vị mới tu học. 

Biệt tài thuyết giảng Giáo Pháp của trưởng lão Punna còn 
được Đức Phật đề cao trong Kinh ĐI Kinh Hành (SN 14.15). 
Một thời nọ, bậc Đạo Sư trú trên núi GIJjhakita (Linh Thứu), 
gần Rãjagaha. Lúc bấy giờ, trưởng lão Sãriputta đang đi kinh 
hành cùng một số sa môn cách Đức Phật không xa. Trưởng lão 
Mahä Moggallana, trưởng lão Mahã Kassapa, trưởng lão 
Anuruddha, trưởng lão Punna Mantäniputfa, trưởng lão Upäli, 
trưởng lão Änanda, và Devadatta cũng như thế. 

Đức Bồn Sư, bậc Chánh Biến Tri, hỏi các thầy tỳ khưu 
bên cạnh Ngài: “Này các tỳ khưu, các con có thấy Sãriputta 
đang đi kinh hành cùng với một số sa môn không?” Chư vị 
thưa: “Bạch Thế Tôn, dạ có.” Đức Phật dạy: “Này các tỳ khưu, 
tất cả các sa môn ây có đại trí tuệ.” 

Cũng như vậy, Đức Phật dạy tiếp: “Moggallãna đang đi 
kinh hành cùng với một số sa môn. Tắt cả các sa môn ấy có đại 
thần thông. Kassapa đang đi kinh hành cùng với một số sa 
môn. Tắt cả các sa môn ấy đề xướng hạnh đầu đà. Anuruddha 
đang đi kinh hành cùng với một số sa môn. Tất cả các sa môn 
ấy có thiên nhãn. Punna Mantäniputta đang đi kinh hành cùng 
với một số sa môn. Tất cả các sa môn ấy là bậc thuyết pháp. 
Upäli đang đi kinh hành cùng với một số sa môn. Tắt cả các sa 
môn ấy là bậc trì giới luật. Ananda đang đi kinh hành cùng với 
một số sa môn. Tắt cả các sa môn ấy là bậc thanh văn uyên 
thâm Giáo Pháp. Devadatta đang đi kinh hành cùng với một số 
sa môn. Tất cả các sa môn ấy có ác dục.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 69 


Và Đức Phật dạy: “Tùy thuộc theo giới (đ#Z#'?) mà các 
chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh có ý 
hướng hạ liệt, thấp hèn cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh 
có ý hướng hạ liệt, thấp hèn. Chúng sanh có ý hướng hiền 
thiện, cao thượng cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh có ý 
hướng hiền thiện, cao thượng. Trong quá khứ đã như vậy, 
trong tương lai sẽ như vậy, và giờ đây trong hiện tại cũng như 
vậy.” 

Rồi một hôm, khi trưởng lão Punna Mantãniputta đang 
ngồi gần bên Đức Phật, trưởng lão quán xét lại về quả vị giác 
ngộ giải thoát mà mình đã chứng đạt. Ngài suy tư như sau và 
nảy sinh niềm phấn chấn hoan hỷ: “Do nương tựa nơi ân đức 
và sự chỉ dạy của Đức Bồn Sư, ta và nhiều vị khác đã thoát 
khỏi đau khổ của vòng sanh tử luân hồi. Thật là một hỗ trợ lớn 


lao, một lợi lạc lớn lao khi được thân cận với bạn thiện lành.”? 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Thuyết Pháp 


Với khả năng thuyết giảng Giáo Pháp xuất chúng, trưởng 
lão Punna Mantaniputta đã thành tựu ước nguyện từ cả trăm 
ngàn đại kiếp trước trong kiếp sống cuối cùng của ngài. Tại 
tịnh xá Jetavana, trong một buổi thuyết pháp trước đại chúng, 
trưởng lão được Đức Thế Tôn tán thán: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
có biệt tài thuyết pháp (dhamưmna-kathika), Punna Mantäniputta 
là bậc đệ nhất (cadagsga)!” 


'? đhãtu là giới, pháp, yêu tố, chủng loại. Thí dụ: dục giới, sân giới, xuất ly 
giới, vô sân giới, vô minh giới; liệt giới, trung giới, thắng giới.. 

” Đức Phật dạy: “Khi một sa môn có được những bậc thiện. lành là bạn 
đường, bạn đạo, và bạn đồng môn, vị ấy có thể học hỏi từ họ để tu tập viên 
mãn Bát Thánh Đạo. Những ai xem Như Lai là người bạn thiện lành để tu 
học theo sẽ giải thoát khỏi sanh, lão, tử, sầu, bị, khổ, ưu, não.” (SN 45:2) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 70 


PHỤ LỤC 
Trưởng Lão Punna Suppãraka 


Theo tài liệu từ kinh điển Pali và các chú giải, vào thời 
Đức Phật Gotama hiện tiền, có hai vị trưởng lão cùng mang tên 
Punna: ngài Punna Thera sanh vào gia tộc Suppäraka, quê ở 
Sunäparanta; và ngài Punna Thera quê ở Donavatthu, được biết 
đến với tên Punna Mantaniputta (có tiêu sử được trình bày ở 
trên). 

Ngài Punna Suppãraka, quê ở Sunãparanta, được nhắc đến 
trong bài Kinh Giáo Giới Phú-lâu-na (Punnovada Sufia, MN 
145 và SN 35.88) như sau: 

Khi đến tuổi trưởng thành, ngài Punna Suppäraka đến 
Sãvatthi viếng thăm Đức Phật rồi xin thọ giới tỳ khưu và gia 
nhập Tăng chúng. Một ngày nọ, đại đức đến đảnh lễ Đức Bổn 
Sư và thưa: “Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn ban cho 
con một thời pháp văn tắt để con có thể, sau khi nghe pháp ấy, 
sống một mình trong an tịnh, nỗ lực và tinh cần thiền tập!” 

Đức Thế Tôn từ mẫn dạy đại đức (trích lược): “... Này 
Pumna, vị tỳ khưu quán thấy được tướng vô thường, khổ và vô 
ngã của mắt, sắc, nhãn xúc, nhãn thức nên nhàm chán... Cũng 
như vậy với tai, mũi, lưỡi, thân, ý... Do nhàm chán, vị ấy ly 
tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát.” Rồi Đức Bồn Sư hỏi 
đại đức về nơi đại đức sẽ đến đề tu tập và hoằng pháp: “Nay đã 
được Như Lai chỉ dạy, con sẽ đến nơi nào để sống?” 

Đại đức Punna xin phép Đức Bồn Sư được đến sống Ở 
Sunãparanta, quê hương của mình. Biết dân tình nơi ấy nỗi 
tiếng man rợ và hung bạo nên Đức Phật dịu dàng hỏi vị đệ tử: 
“Nhưng con sẽ làm gì ở nơi ấy nếu dân chúng ở đó ngược đãi 
và phỉ báng con.” 

Đại đức thưa: “Thì con sẽ tự nhủ với lòng rằng những 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 71 


người dân này là những người rất tử tế, họ chỉ dùng miệng lưỡi 
với ta, nhưng họ sẽ không thoi ta, đánh đấm ta.” 

“Nhưng giả sử họ thoi con, đánh đấm con thì sao?” 

“Thì con sẽ tự nhủ với lòng rằng những người dân này là 
những người rất tử tế, họ không quất ta bằng roi gậy.” 

“Nhưng nếu họ quất con bằng roi gậy thì sao?” 

“Thì con sẽ tự nhủ với lòng rằng họ là những người rất tử 
tế, họ không đâm chém con bằng đao kiếm.” 

“Và nếu họ dùng đao kiếm đâm chém con?” 

“Thì con sẽ tự nhủ với lòng rằng họ là những người rất tử 
tế, họ không sát hại con.” 

“Nhưng nếu họ muốn sát hại con thì con sẽ làm sao?” 

Đại đức Punna điềm đạm thưa lên Đức Bồn Sư: “Bạch 
Thế Tôn, thì con sẽ tự nhủ với lòng rằng những người dân này 
đang ban cho con một đặc ân, bởi thân xác này chỉ là một vật 
thể xấu xa ô trược mà con sẽ vô cùng hoan hỷ được từ bỏ; và 
những thiện hữu này sẽ g1úp con hủy diệt nó.” 

Đến đây Đức Phật hiền hòa dạy: “Lành thay, Pumna, thật 
lành thay! Với sự an định, nhẫn nại, và nhiếp phục tâm như 
vậy, con có thê sống với những người dân ấy. Vậy con hãy lên 
đường, thực hành những gì con nghĩ đúng lúc phải làm.” 

Được phép của Đức Thế Tôn, đại đức Punna đến 
Sunãparanta. Nơi đây, trong mùa an cư đầu tiên những tháng 
mưa năm ấy, đại đức chứng đắc thánh quả A-la-hán. Cũng 
trong thời gian này, đại đức Punna đã thuyết giảng Giáo Pháp 
và hướng dẫn năm trăm nam cư sĩ và năm trăm nữ cư sĩ ở nơi 
đây quy y nương tựa vào Tam Bảo. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 72 


Nhị Vị Panthaka Mahathera 
Mahäpanthaka: Đệ Nhất Tỳ Khưu về Tưởng Thắng Tiến 
Cũlapanthaka: Đệ Nhất Tỳ Khưu về Dùng Ý Hóa Thân và 

về Tâm Thắng Tiến 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama thiện xảo 
về tưởng thắng tiến (saññãvwivzfa), trưởng lão Mahäpanthaka 
được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (etadagga). 

Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có thần 
thông dùng ý hóa thân (ømanomaya kãya), trưởng lão 
Cũlapanthaka được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (ctadagga). 

Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama thiện xảo 
về tâm thắng tiễn (cefovivaƒ£a), trưởng lão Cũ]apanthaka được 
Ngài tán dương là bậc đệ nhất (etadagsa)." 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Một trăm ngàn đại kiếp trước đây, vào thời Đức Phật 
Padumuttara, có hai anh em gia trưởng ở kinh thành 
Harnsävati. Họ có đức tin dày sâu nơi Tam Bảo, thường đến 
bái kiến và nghe bậc Giác Ngộ thuyết giảng Giáo Pháp. 

Một ngày nọ, người em được chứng kiến Đức Phật ban 
cho một vị sa môn hai danh hiệu: thứ nhất, là bậc tối thắng 
trong hàng đệ tử tỳ khưu có thần thông dùng ý hóa thân, và thứ 
hai, là bậc tối thắng trong hàng đệ tử tỳ khưu thiện xảo về tâm 
thắng tiến, lão luyện các tầng thiền sắc giới (rữpãvacara- 
jhãna). Người em vô cùng kính ngưỡng bậc sa môn ấy và ước 
nguyện được thành tựu danh vị tương tự trong thời một vị Phật 


* yiwaffa: vượt thoát vòng luân hồi, tiến đến Niết bàn; sz8ñã: tưởng, nhận 


thức; safifñávivafƒa: tưởng thắng tiến (đến Niết bàn); ceía: tâm, ý; 
cefovivaf/a: tâm thắng tiễn (đến Niết bàn); manomaya: do tâm tạo; kãya: 
thân thể; manomaya kãya: dùng ý hóa thân 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 73 


tương lai. Ông cung thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến nhà cúng 
dường trai tăng trọng thể trong bảy ngày, rồi thành kính phát 
đại nguyện lên Đức Phật. Ngài ban lời tiên tri răng ước nguyện 
của ông sẽ thành tựu vào thời Đức Phật Gotama. 

Về phần người anh, một ngày nọ, ông được chứng kiến 
Đức Phật Padumuttara ban cho một vị tỳ khưu danh hiệu đệ 
nhất trong hàng đệ tử tỳ khưu thiện xảo về tưởng thắng tiến, 
lão luyện các tầng thiền vô sắc giới (aräpävacara-jhäna). Ông 
hết sức thán phục và mong được phẩm vị tương tự trong thời 
một vị Phật tương lai. Cũng như em mình, sau bảy ngày đại 
thí, ông phát đại nguyện lên Đức Phật. Ngài ban lời tiên tri 
rằng ước nguyện ấy sẽ thành tựu vào thời Đức Phật Gotama. 

Cả hai anh em tiếp tục hành trì các thiện nghiệp của hàng 
cư Sĩ trong suốt thời gian Đức Phật Padumuttara hiện tiền. Sau 
khi Ngài nhập Niết bàn, họ dâng cúng vàng hùn phước xây bảo 
tháp thờ xá lợi của bậc Ứng Cúng. Lúc mạng chung, hai vị tái 
sanh lên cõi trời. Rồi sau đó suốt một trăm ngàn đại kiếp, hai 
vị chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi người. 

Riêng về người em, trưởng lão Cũlapanthaka tương lai, 
vào thời Đức Phật Kassapa, ngài là một sa môn trong Giáo 
đoàn của bậc Giác Ngộ, thực hành thiền chỉ (samafha, còn gỌI 
là thiền định hay thiền vắng lặng) với đề mục hoàn tịnh là đĩa 
đất kasipa màu trắng trong suốt hai mươi ngàn năm (tuổi thọ 
của nhân loại vào thời Đức Phật Kassapa là hai mươi ngàn 
năm). Sau khi viên tịch, ngài lại tái sanh vào cõi trời. Công phu 
thiền tập này là nhân duyên góp phần vào sự lão luyện thiền 
sắc giới trong kiếp sống chót của ngài. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên thế 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 74 


gian, trong thành Rãjagaha có một tiểu thư là con của vị 
thương gia giàu có Dhanasetth1. Đến tuổi dậy thì, cô đem lòng 
thương yêu người đầy tớ trai của gia đình. 

Ở Án Độ bấy giờ, sự phân biệt giai cấp rất khắc nghiệt. 
Mối tình giữa một tiểu thư đài các và một người giai cấp thấp 
kém, nếu bị phơi bày, sẽ là mối sỉ nhục cho dòng họ. Biết rằng 
cha mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận mối tình vụng trộm ấy và 
sợ việc lén lút rồi bị người khác biết, cô bàn với người yêu trốn 
khỏi xứ sở, đến nơi khác sống. Hai người đồng ý với nhau. 
Tiểu thư lặng lẽ gom lấy tư trang quý giá, lén ra khỏi đinh thự 
qua một cánh cửa bỏ ngỏ, rồi cùng người đây tớ trốn đi thật xa, 
đến một nơi không ai biết đến thân thế và quá khứ của họ. 

Sau một thời gian chung sống trong tình nghĩa phu thê, 
người vợ thọ thai. Một ngày nọ, người vợ bàn với chồng rằng 
họ nên về lại nhà, tạ tội với cha mẹ để có nơi nương thân an 
toàn trong lúc sanh nở, vì quanh họ không có một ai là thân 
bằng quyến thuộc. Nghe vợ bàn, người chồng lo sợ rằng nếu 
trở về sẽ không toàn mạng với trọng tội của mình nên hẹn mai 
rồi hẹn mốt. Thấy ngày tháng trôi qua mà chồng mình vẫn tìm 
cớ trì hoãn ngày về, người vợ nghĩ đến tương lai cho đứa con 
trong bụng nên quyết định hồi hương một mình. 

Với suy nghĩ ấy, trong lúc người chồng đi vắng, người vợ 
báo cho người láng giềng bên cạnh rằng mình trở về nhà cha 
mẹ, rồi lên đường một mình. Khi người chồng trở về và biết vợ 
mình đã đi rồi, anh cấp tốc chạy theo và bắt kịp vợ nửa đường. 
Ngay nơi Ấy, nØƯỜi VỢ chuyển dạ, hạ sanh một bé trai. Lúc bấy 
giờ hai vợ chồng bàn bạc với nhau: “Lúc đầu mình định về nhà 
cha mẹ để sanh con cho an toàn. Bây giờ thì mới đi nửa đường 
con đã lọt lòng. Thôi mình hãy quay về nhà của mình.” 

Và thế là họ bồng con về lại nhà của họ. Vì đứa bé sanh ra 
giữa đường nên được đặt tên là Panthaka, “Lữ Khách” 
(pantha: con đường, lối đi; panmthaka: lữ khách, người đi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 75 


đường). Ít lâu sau, người vợ lại thọ thai, rồi câu chuyện sanh 
nở giữa đường trên nẻo về nhà cha mẹ lần thứ hai lại diễn ra y 
hệt như lần trước. Vì vậy, tên đứa con trai đầu được sửa lại là 
Mahäpanthaka, “Đại Lữ Khách”, và đứa con trai sau được gọi 
là Cũlapanthaka, “Tiểu Lữ Khách”. Rồi họ bồng bế hai con về 
lại nhà của họ. 

Khi trò chuyện với các đứa trẻ láng giềng, Mahãpanthaka 
thường nghe bạn bè nói đến họ hàng như chú, bác, ông, bà, 
v.v. Cậu bé về hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mình có họ hàng không mẹ?” 
Người mẹ dịu dàng trả lời: “Có chứ. Ở Rãjagaha có ông ngoại 
và nhiều thân quyến của con.” Mahãpanthaka ngạc nhiên hỏi: 
“Ô, vậy tại sao mình không đến viếng Rãjagaha?” Người mẹ 
không thê nói thật cho con trẻ nghe lý do vì khó tỏ bày. Hai 
đứa bé không được giải thích thỏa đáng nên cứ đi theo mẹ hỏi 
mãi. Cuối cùng, người mẹ đành phải bàn với người cha: “Em 
nghĩ rằng nếu gặp lại chúng ta, cha mẹ sẽ không nỡ lòng xẻ 
thịt con mà ăn. Chúng ta hãy về quê hương cho hai con được 
nhìn họ hàng, chàng nhé!” 

Người chồng suy nghĩ giây lâu rồi nói với vợ: “Nàng à, 
nàng cũng biết rằng phận ta không thể đến nhà giáp mặt với 
cha mẹ nàng được. Nhưng ta sẽ đưa nàng và hai con về đến nơi 
đến chốn.” Hai vợ chồng dắt hai đứa con trai lên đường, lần 
hồi đến Rãjagaha. Họ vào ngụ trong quán trọ gần công thành. 
Rồi người mẹ một mình dẫn hai con vào phố, tìm người nhắn 
cho ông bà phú gia rằng mình muốn được dắt hai con về thăm. 

Ông bà phú gia vốn là những vị cư sĩ có niềm tin nơi Tam 
Bảo và thường đến nghe bậc Giác Ngộ thuyết pháp. Vì thế, khi 
được tin nhắn từ người con gái đã trốn mẹ cha, bỏ nhà ra đi 
năm xưa, ông bà đắn đo suy nghĩ rồi bàn với nhau rằng: “Với 
những chúng sanh còn lang thang trong vòng luân hồi tái sanh 
lân quân này, không có một ai khác chưa từng là con trai, con 
gái của họ. Thế nhưng, hai đứa con này đã phạm một tội lỗi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 76 


quá lớn với ta. Ta không thể nhìn mặt chúng nữa. Chúng cũng 
không xứng đáng về ở bên ta. Nhưng thôi, ta cũng không nên 
quá hẹp lượng. Hãy cho chúng một số tiền đề đi tìm một chỗ 
tốt lành mà sống sung túc thoải mái. Còn hai đứa nhỏ thì phải 
giao cho ta nuôi dưỡng giùm.” 

Rồi ông bà phái người đưa tin ấy đến con gái của mình. 
Người mẹ suy nghĩ thật lâu, cân nhắc cho tương lai của hai đứa 
con thơ, rồi cuối cùng ngậm ngùi nhận số tiền cha mẹ cho 
mình, và gạt nước mắt giao hai con cho người đưa tin dắt về 
nhà ông bà ngoại của chúng. Từ đó, Mahapanthaka và 
Cũlapanthaka sông với ông bà ngoại và được nuôi dưỡng trong 
cảnh giàu sang cho đến khi khôn lớn. 


2. Ngài Mahäpanthaka 


Trong hai anh em, Cũlapanthaka còn non trẻ và thường 
quanh quân trong nhà. Mahãpanthaka lớn khôn hơn, luôn đi 
cùng với ông ngoại đến nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. 

Vì thường được trực tiếp lắng nghe những bài pháp thốt 
lên từ kim khâu của Đức Phật nên trong tâm Mahãpanthaka 
sớm khởi lên niềm kính ngưỡng vào Giáo Pháp và hướng về 
con đường xuất gia. Do đó, một ngày nọ, cậu bé đến bên cạnh 
ông ngoại của mình, thương gia Dhanasetthi, và nghiêm trang 
thưa: “Thưa ông ngoại, nếu ông ngoại chấp thuận, con xin 
được xuất Ø1a VÌ con muốn trở thành một nhà sư.” 

Nghe lời xin phép của cháu ngoại, Dhanasetthi nở nụ cười 
hoan hý, nói với cậu bé: “Lành thay là lời con nói! Được thấy 
con xuất gia, lòng ngoại vui mừng còn hơn thấy cả nhân gian 
xuất gia. Ngoại cho phép con được toại nguyện. Con hãy thực 
hành điều con muốn.” Rồi không chần chờ, ông dắt 
Mahãpanthaka đến yết kiến Đức Phật. 

Đức Phật dịu dàng hỏi ông: “Cậu bé này là cháu của ông 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 77 


phải không?” Ông kính cần thưa: “Bạch Thế Tôn, dạ phải, đây 
là cháu ngoại của con. Cháu xin phép con cho cháu được xuất 
gia tu hành dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn.” Đức Phật chấp nhận 
lời thỉnh cầu của hai ông cháu và dạy một vị tỳ khưu đang 
đứng cạnh Ngài: “Con hãy cho cậu bé làm lễ xuất gia.” 

Sau khi giảng dạy cho cậu bé cách hành thiền với đề mục 
quán niệm năm thể trược trong thân (aca-pañcaka 
kamưnaffhan4), vị tỳ khưu cho cậu bé xuống tóc, đắp y, thọ 
Tam Quy, và thọ giới xuất gia sa di. Sa di Mahãpanthaka rất 
chăm chỉ chuyên tâm trong pháp học và thuộc lòng rất nhiều 
lời thuyết giảng của Đức Phật (Kinh văn Päli). Lên hai mươi 
tuổi, vị sa đi được thọ đại giới tỳ khưu. 

Từ lúc trở thành một vị tỳ khưu, đại đức Mahapanthaka nỗ 
lực tu tập thiền định (sưmarha), tuần tự chứng đắc bốn tầng 
thiền vô sắc giới: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở 
hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi thuần thục tỉnh 
thông các tầng thiền định này, tâm được thanh tịnh, ngài tiễn 
đến thiền minh sát (vipassana). Chuyên tâm tỉnh cần thực hành 
pháp thiền quán, ngài tuần tự chứng đắc các tầng tuệ minh sát. 
Rồi với sự chín muỗi của tuệ giác, ngài lần lượt đạt các thánh 
đạo và thánh quả, và cuối cùng thành tựu quả vị A-la-hán. 


3. Ngài Cũlapanthaka 


3.1. Xuất Gia 


Sau khi thành tựu thánh quả A-la-hán, ngài Mahapanthaka 
thường nhập vào thiền quả để trải nghiệm hạnh phúc an lạc 
giải thoát của Niết bàn. 


[Thiền quả (phala-samaäpaffi) là một pháp thiền mà 
vị thánh thực hành để nhập vào sự an trụ siêu thế, 
lây Niết bàn làm cảnh. Niết bàn là an lạc. Tâm trí 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 78 


bắt Niết bàn làm cảnh thì tâm trí cũng an lạc. Vì 
vậy, thiền quả được chứng đạt với mục đích trải 
nghiệm sự an lạc Niết bàn ngay trong thực tại, 
nghĩa là trước khi vị ấy tịch diệt. ] 


Một ngày nọ, ngài Mahãpanthaka nghĩ đến Cũlapanthaka, 
và lòng ngài tràn ngập niềm bi mẫn bởi em mình vẫn còn đắm 
trong vòng đau khổ bất tận của sanh tử luân hồi. Năm ấy 
Cũlapanthaka lên mười tám tuổi. Ngài Mahãpanthaka nghĩ 
rằng mình nên tạo duyên lành để mang lại cho Cũlapanthaka 
hạnh phúc thanh cao của đời xuất gia tu hành. Rồi ngài sẽ 
hướng dẫn và hỗ trợ cho em ngài trên đường tu tập đề thoát 
vòng sanh tử, chấm dứt khổ đau, giác ngộ viên mãn, và được 
trải nghiệm niềm an lạc giải thoát Niết bàn cũng như ngài. 

Nghĩ vậy, ngài Mahãpanthaka về thăm ông ngoại và nhẹ 
nhàng ướm lời: “Thưa thí chủ, nếu thí chủ cho phép, Sư sẽ làm 
lễ xuất gia sa di cho Cũlapanthaka.” Vốn có niềm tin nơi Tam 
Bảo, Dhanasetthi vừa nghe xong lời thỉnh cầu thì liền hoan hỷ 
chấp thuận: “Bạch đại đức, xin ngài hãy thực hành theo ước 
muốn! Tôi cho phép cháu xuất gia.” Được phép ông ngoại, 
ngài Mahãpanthaka dắt Cũlapanthaka về tịnh xá, cho xuống 
tóc, đắp y, và làm lễ xuất gia thọ mười giới sa di. 

Sa di Cũlapanthaka thường cư ngụ trong cùng một trú xứ 
với người anh ruột mà cũng là vị pháp huynh, trưởng lão 
Mahäpanthaka. Chú sa dị được ngài từ mẫn hỗ trợ, hướng dẫn 
và khuyên dạy. Thế nhưng, dù biết nghiêm trì giới luật và cỗ 
gắng tu học, sa di Cũlapanthaka rất tối dạ nên vô cùng chậm 
lụt trong pháp học. 

Một hôm, Cũlapanthaka được trưởng lão Mahäpanthaka 
dạy một bài kệ gồm bốn câu tiếng Päli, và dặn học thuộc lòng: 


Padumamn yathä kokanadam sugandham 
pãio siyã phullam avitagandham. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 79 


Angirasan passa virocamanam 
tapantam ãdiccam ivantalikkhe. 


Như đóa sen kokanada 
nhiều cánh đẹp và thơm ngọt ngào, 

Sắc rạng ngời tỏa hương bát ngát 

sen nở bừng vào buổi rạng đông. 
Sao sánh được kim thân và hương đức 

của Thế Tôn hào quang rực rỡ, 

Như vằng thái đương luôn rạng chiếu 

trên bầu trời trong sáng mùa thu. 


Thế nhưng, bất cứ chữ nào sa di Cũlapanthaka đã học qua 
cũng đều biến mắt khỏi trí nhớ mỗi khi bắt đầu học tiếp chữ kế 
theo. Vì vậy, sau bốn tháng trời hết sức cố gắng ghi nhớ mà 
Cũlapanthaka vẫn không sao học thuộc lòng được bài kệ ngắn. 

Tương truyền rằng vào thời Đức Phật Kassapa, 
Cũlapanthaka là một vị sư học rộng biết nhiều. Vị sư ấy chế 
nhạo một vị sư khác rất chậm hiểu và kém trí nhớ, đang cố 
gắng học kinh kệ tiếng Pãli. Kết quả là vị sư này bỏ luôn việc 
học vì hồ thẹn và mất tự tin. Do quả của nghiệp bất thiện trên 
cho nên vào kiếp này, sau khi xuất gia, Cũlapanthaka bỗng 
nhiên sanh chứng tối dạ kỳ lạ, quên hết những gì vừa thuộc 
ngay khi học tiếp đến phần kế trong bài kệ. 

Không biết rằng nghiệp chướng đang trổ quả cho em 
mình, ngài Mahãpanthaka nhiều lần nghiêm khắc quở trách em 
và cuối cùng đuổi em ra khỏi tịnh xá: “Cũlapanthaka! Em thật 
thiếu duyên với Giáo Pháp, không có khả năng tu hành, không 
xứng đáng đạt đạo quả. Chỉ có một bài kệ mà bốn tháng trời 
vẫn không học thuộc được thì làm sao cho tròn phận sự của 
người xuất gia, đạt được đỉnh điểm của đời tỳ khưu là thành 
đạt quả A-la-hán? Em hãy rời khỏi trú xứ này!” 

Bị anh xua đuổi, Cũlapanthaka không dám nắn ná ở lại 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 80 


tịnh xá. Nhưng vì lòng mến mộ con đường giải thoát giác ngộ 
và tâm nguyện tu hành mạnh mẽ nên Cũ|lapanthaka không 
muốn hoàn tục. Vị sa môn trẻ lủi thủi tìm một chỗ khuất ở góc 
tịnh xá, nơi anh mình không thấy được, và đứng đó khóc. 

Lúc bấy giờ, đẳng Toàn Giác ngự ở Vườn Xoài, trong tịnh 
xá được vị y sĩ Jïvaka xây cất và dâng cúng lên Đức Phật và 
Tăng già. Hai ngài Panthaka cũng đang trú ngụ nơi đây. JTvaka 
gởi người nhà đến cung thỉnh Đức Thế Tôn, cùng tất cả chư tỳ 
khưu đang cư trú trong tịnh xá, đến tư gia để Jĩvaka được cúng 
dường trai tăng ngày hôm sau. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Khi ấy ngài Mahãpanthaka đang giữ nhiệm vụ phân phối 
thức ăn cho Tăng chúng nên vị thiện nam đến thưa với đại đức: 
“Bạch đại đức, hiện có bao nhiêu vị sư cùng trú ở đây với Đức 
Thế Tôn?” Ngài Mahãpanthaka trả lời: “Có tất cả năm trăm 
vị.” VỊ ấy kính cần thỉnh mời: “Bạch đại đức, ngày mai gia chủ 
chúng con xin cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư sư đến tư gia đề 
thiết lễ trai tăng. Kính xin đại đức nhận lời mời thọ thực cho 
năm trăm vị.” Ngài Mahãpanthaka từ tốn trả lời: “Này thiện 
nam, ta nhận lời thỉnh hết tất cả chư Tăng, trừ Cũlapanthaka.” 


3.2. Đề Mục Thiền Được Đức Phật Ban Cho 


Nghe được câu trưởng lão Mahãapanthaka trả lời người nhà 
của y sĩ JTvaka, Cũlapanthaka vô cùng nản lòng vả tuyệt vọng. 
Vị sa môn trẻ buồn tủi nghĩ thầm: “Khi thí chủ thỉnh mời hết 
thảy chư Tăng trong tịnh xá, đại đức lại cần thận nhận lời cho 
tất cả ngoại trừ ta. Rõ ràng là tình huynh đệ đã đỗ vỡ, anh của 
ta không còn mến thương ta nữa rồi. Vậy ta còn ở lại đây, 
trong Giáo đoàn này, làm gì nữa? Thôi thì ta xin hoàn tục, 
sông đời tại gia và thực hành những công đức của hàng cư sĩ 
như bố thí, cúng dường, trì giới vậy.” Rồi Cũlapanthaka lại 
khóc thút thít. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 81 


Hôm ấy, Đức Thế Tôn, với Phật nhãn từ bi, đã quán chiếu 
thế gian xem những ai căn cơ đầy đủ để đón nhận Chánh Pháp. 
Ngài nhìn thấy cảnh ngộ của Cũlapanthaka và biết trước rằng 
căn cơ của vị sa môn trẻ này sẽ chín muồi để chứng đắc Niết 
bàn ngay sau khi lắng nghe và thực hành theo lời chỉ dạy của 
Ngài. Và như thế, bậc Điều Ngự Trượng Phu đi đến góc tịnh 
xá, nhẹ nhàng tiễn lại gần Cũlapanthaka, rồi dịu dàng lên tiếng: 
“Này Cũlapanthaka, vì sao con khóc?” 

Thấy Đức Bồn Sư, Cũlapanthaka phủ phục đảnh lễ, rồi 
buôn bã thưa: “Bạch Thế Tôn, anh con trục xuất con, nên con 
xin hoàn tục.” Với giọng dịu ngọt, Đức Bồn Sư dạy người đệ 
tử: “Này con, Cũlapanthaka, con đã xuất gia vào cửa Phật, thì 
khi anh con trục xuất con, sao con không tìm đến Như Lai mà 
lại trở về đời thế tục? Anh con không có Phật nhãn để tri kiến 
được căn cơ và các khuynh hướng tiềm ẩn của chúng sanh 
(asayänusaya-ñãna), cho nên không biết được rằng con là một 
chúng sanh sẽ được Phật độ, được dẫn dắt bởi một vị Phật 
(buddhaveneyya-puggala).` 

Nói xong lời khích lệ từ bi ấy, Đức Phật xoa đầu 
Cũlapanthaka, rồi dịu dàng năm cánh tay người đệ tử dắt đến 
trước cửa hương thất của Ngài và chỉ chỗ ngồi. Ngài đưa cho 
Cũlapanthaka một miếng vải trắng sạch sẽ mới tỉnh mà Ngài 
đã dùng thần thông tạo nên, và nói: “Này con, Cũlapanthaka, 
hãy cầm lấy miếng vải này, quay về hướng đông, vừa vò trong 
tay vừa nói “Vải lau bụi, vải lau bụi,” và chú tâm vào đề mục 
này mà hành thiền.” 

Theo truyền thuyết, trong một tiền kiếp, Cũlapanthaka là 
một vị vua. Trong một chuyến du hành xem xét dân tình trong 
vương quốc, nhà vua đồ mồ hôi trán nên dùng chiếc đai thắt 
lưng bằng vải sạch của mình để lau mồ hôi. Đai trở nên dơ 
bân. Thấy vậy, nhà vua nói với chính mình: “Do thân thể ta 
không trong sạch mà một tắm vải đang sạch trở nên bắt tịnh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 82 


như vậy, mất đi bản chất của chính nó. Các pháp hữu vi chịu 
điều kiện quả thật vô thường!” Và như vậy, nhà vua đạt được 
sự nhận thức về vô thường. 

Đắng Chánh Biến Tri biết được thiện nghiệp này trong 
tiền kiếp của Cũlapanthaka nên đưa cho người đệ tử miếng vải 
trắng sạch mới tinh, và khuyến khích hành thiền trên đề mục 
tương hợp với thiện nghiệp ấy. Đề mục thiền “vải lau bụi” của 
Đức Bồn Sư ban cho là một góp phần mạnh mẽ, một thắng 
duyên cho sự thành tựu quả A-la-hán của ngài Cũlapanthaka. 


3.3. Chứng Đạt Quả A-La-Hán 


Được Đức Bồn Sư từ bi thương tưởng, đích thân an ủi, 
sách tấn và chỉ dạy, lòng sa môn Cũlapanthaka ngập tràn niềm 
hoan hỷ, sầu não tiêu tan và vô cùng phấn chấn. Vị sa môn trẻ 
ngồi trước hương thất của Đức Phật, vừa vò đi vò lại miếng vải 
trắng trong tay, vừa nói “Vải lau bụi, vải lau bụi,` và hoàn toàn 
chú tâm đặt chánh niệm trên đề mục thiền được Đức Bốn Sư 
ban cho. Sau nhiều lần bị chà xát, các sợi chỉ của miếng vải bắt 
đầu bám bụi và mang vết bẩn. Vị sa môn tiếp tục vò miếng vải 
trong lòng bàn tay vốn sẵn lắm bụi của mình. Không bao lâu 
sau, miếng vải trở thành đen đúa dơ dáy như giẻ lau trong bếp. 

Do thánh trí của ngài đã đến lúc chín muôi, nên quy luật 
của vô thường và sự hoại diệt trong vòng sanh tử luân hồi bắt 
đầu hiển hiện trong tâm trí ngài. Sa môn Cũlapanthaka suy 
nghiệm: “Miếng vải này ban đầu trắng tỉnh và sạch sẽ. Thế 
nhưng vì xúc chạm rồi bám víu (upadinnaka) vào thân thể của 
ta mà giờ đây nó dính đầy bụi đất. Tâm ta cũng như mảnh vải 
này, cũng vận hành như thế. Ban đầu, tâm tỉnh khiết và trong 
sạch khi không bị dao động, nhiễu loạn, nhưng khi dính mắc 
vào các pháp bất thiện đã kết giao như tham, sân, si, v.v. thì nó 
trở nên ô nhiễm do các cấu uề ấy.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 83 


Sau khi quán thân tâm như vậy, sa môn Cũlapanthaka nỗ 
lực chuyên chú, chánh niệm để đạt định tâm mạnh mẽ và 
chứng đắc bốn tầng thiền định sắc giới (rữpävacara-jhäna). 
Ngay khi ấy tâm đã được chuẩn bị để chuyền sang thiền minh 
sát (vipassanä). Vị sa môn tiễn hành và phát triển thiền quán. 

Tương truyền rằng khi tâm thiền quán của sa môn 
Cũlapanthaka tăng tiễn, Đức Bồn Sư, dù đang ở một nơi khác, 
biết được điều ây với tha tâm thông. Đề hỗ trợ cho vị đệ tử, 
Ngài phóng hào quang, thi triển thần thông dùng ý hóa thân 
hiện ra trước mặt Cũlapanthaka. Rồi bậc Toàn Giác sách tấn và 
làm sáng tỏ thêm pháp hành trì cho vị đệ tử với lời dạy: “Này 
Cũlapanthaka, không chỉ mảnh vải này bị bụi làm dơ bắn, mà 
trong tâm cũng có bụi, bụi của tham dục, sân hận, và si mê. 
Con hãy tây sạch cấu uế ấy.” Rồi Ngài đọc bài kệ: 


““Tham dục là bụi, 
nhưng không phải bụi bẵn thông thường; 
tham dục mới thật sự là cấu uế. 
Chư tỳ khưu, hãy từ bỏ bụi này, 
sống trong Giáo Pháp của Vị không bụi bắn! 


Sân hận là bụi, 
nhưng không phải bụi bẩn thông thường; 
sân hận mới thật sự là cấu uế. 

Chư tỳ khưu, hãy từ bỏ bụi này, 

sống trong Giáo Pháp của Vị không bụi bắn! 
S¡ mê là bụi, 
nhưng không phải bụi bẵn thông thường; 
sỉ mê mới thật sự là cấu uế. 

Chư tỳ khưu, hãy từ bỏ bụi này, 

sống trong Giáo Pháp của Vị không bụi bân 


I?? 


Sa môn Cũlapanthaka kính cân lắng nghe lời Đức Bồn Sư 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 84 


chỉ dạy và tiếp tục nỗ lực hành thiền, phần đầu thanh lọc tâm ý 
để tiến tới giác ngộ giải thoát. Rồi với tuệ minh sát chín muồi, 
ngài tận diệt được mọi ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, chứng 
đắc Niết bàn, thành tựu quả A-la-hán với bốn tuệ phân tích. 

Bên cạnh đó, ngài Cũlapanthaka thành tựu sự hiểu biết về 
pháp học, thông suốt Pháp và Luật, và chứng đắc lục thông 
(thân như ý thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, thiên nhãn thông, lậu tận thông). 


(Các thành tựu siêu phàm về pháp học và thần 
thông trên tự nhiên đến với vị hành giả ngay khi vị 
ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán mà không cần có 
sự học hỏi riêng biệt nào hay nỗ lực riêng biệt nảo. 
Sự thành tựu này đạt được do năng lực của thánh 
đạo, như những phẩm hạnh đương nhiên của một 
bậc thánh A-la-hán.) 


Trong tiễn trình tâm linh trên, khi đã lão luyện với loại 
thiền sắc giới liên quan đến năng lực tâm linh dùng để biến 
hiện tùy theo ý muốn, gọi là “thân như ý thông từ thiền sắc 
giới” (manomaya-ripävacara-jhäna), ngài Cũlapanthaka đắc 
các phép mâu thuộc về thân như ý thông (còn gọi là thần túc 
thông hay tâm tạo thần thông, thí dụ: dùng ý hóa thân, độn thổ, 
xuyên tường, phi thân, đi trên mặt nước. v.v.) 

Ngày hôm sau, Đức Phật cùng bốn trăm chín mươi chín đệ 
tử tỳ khưu đến nhà y sĩ Jvaka dự lễ cúng dường trai tăng. Ngài 
Cũlapanthaka không thể đi cùng Đức Bổn Sư và chư huynh đệ 
vì anh ngài, trưởng lão Mahãpanthaka, đã không nhận lời thỉnh 
mời của thí chủ cho ngài. 

Khi Jivaka định sớt cháo vào bát của Đức Phật để cúng 
dường thì Ngài lấy tay che miệng bát. Ngạc nhiên, JTvaka kính 
cần hỏi: “Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài không nhận cháo?” Đức 
Phật từ tốn trả lời: “Này con, JTvaka, ở Vườn Xoài, trong tịnh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 85 


xá còn một vị sư bị bỏ lại.” Nghe vậy, JTvaka liền nói với 
người nhà: “Con hãy đi thỉnh vị sư còn ở lại tịnh xá.” 

Với thánh trí của bậc A-la-hán và sự chú tâm quán chiếu, 
ngài Cũlapanthaka biết được sự việc trên. Vì thế, trước khi 
người nhà của JTvaka đến tịnh xá, ngài đã thi triển thần thông 
dùng ý hóa thân đề tạo ra một ngàn vị tỳ khưu đang ngụ trong 
Vườn Xoài, mỗi vị khác nhau từ hình dạng đến hành động 
đang làm như vị may y, vị nhuộm y, vị ngồi học kinh kệ, v.v. 

Nhìn thấy rất nhiều VỊ sa môn còn trong tịnh xá như vậy, 
người nhà của JTvaka lúng túng quay về, không thỉnh mời một 
vị nào vì JTvaka đã dặn chỉ rước một vị sư về. Đến nhà, ông 
thưa với JTvaka: “Thưa ông chủ, số các vị sư còn ở lại tịnh xá 
còn nhiều hơn số tất cả chư sư đang ở tại đây. Con bối rối quá 
và không thê nghĩ ra vị sư nào con nên rước về.” 

Lại ngạc nhiên một lần nữa, JTvaka thưa Đức Phật: “Bạch 
Thế Tôn, xin cho chúng con biết tên của vị trưởng lão bị bỏ lại 
ở tịnh xá.” Khi được Đức Phật cho biết đó là trưởng lão 
Cũlapanthaka, JTvaka dặn người nhà: “Con hãy trở lại tịnh xá 
lần nữa và hỏi: “Thưa ai là vị trưởng lão cao quý tên là 
Cũlapanthaka?° rồi thỉnh vị ấy về.” 

Người nhà của Jïvaka trở lại Vườn Xoài và kính cân hỏi: 
“Thưa ai là vị trưởng lão cao quý tên là Cũlapanthaka?” Cả 
ngàn vị tỳ khưu trả lời cùng một lúc: “Sư là Cũlapanthakal Sư 
là Cũlapanthaka!” Người nhà của Jïvaka lại bối rối quay về, 
thưa lên JTvaka: “Thưa ông chủ, cả ngàn vị sư ấy đều trả lời: 
“Sư là Cũlapanthaka!” làm con quá đỗi hoang mang, không 
biết vị nào là vị nào đề thỉnh mời cho đúng.” 

Là một vị cư sĩ trí tuệ đã chứng ngộ Tứ diệu đế, lúc ấy 
Jivaka biết rằng vị sa môn bị bỏ lại ở tịnh xá có phép thần 
thông cao diệu. Ông dạy người nhà: “Con hãy trở lại tịnh xá 
lần nữa và để ý nhìn xem vị sư nào trả lời trước nhất. Rồi con 
thưa lên vị tôn sư ấy rằng Đức Thế Tôn cho gọi tôn sư, và kính 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 86 


cân nắm chéo y của tôn sư mà thỉnh về đây.” 

Người nhà của JTvaka trở lại Vườn Xoài và làm theo lời 
chủ nhân căn dặn. Lập tức cả ngàn vị tỳ khưu biến mất, chỉ còn 
lại một vị thật sự là ngài Cũlapanthaka. Và như thế, người nhà 
của Jĩvaka rước được ngài về. Chỉ đến lúc đó Đức Phật mới 
nhận phần cháo mà thí chủ Jïvaka dâng cúng. 

Sau khi thọ thực, bậc Ứng Cúng dịu dàng dạy Jïvaka: 
“Này Jïvaka, con hãy đến xin nhận lãnh bát của sa môn 
Cũlapanthaka. Vị ấy sẽ nói pháp và đọc kệ hoan hỷ để cảm 
niệm công đức cúng đường và chúc phúc cho các con.” Rồi 
Đức Phật từ mẫn dạy ngài Cũlapanthaka: “Này Cũlapanthaka, 
con của Như Lai, các vị cư sĩ này đã cúng dường các vật thí 
thanh tịnh. Con hãy ban cho họ một bài pháp để cảm ơn.” 

Vị đệ tử A-la-hán kính cẩn vâng lời và thuyết một bài 
pháp với tất cả uy lực mầu nhiệm như rống tiếng rống của sư 
tử. Giải thích mạch lạc, biện luận hùng hồn, ngài Cũlapanthaka 
trình bày những nghĩa lý thâm sâu vi diệu trong Tam Tạng cho 
đại chúng cùng nghe. 

Trở về tịnh xá sau buổôi thọ trai, chư Tăng hội họp ở pháp 
đường và bàn luận với nhau: “Oai lực của Chư Phật tối thượng 
thay! Đức Thế Tôn có thể khiến cho một vị sư tối dạ, qua bốn 
tháng trời không học thuộc được một bài kệ bốn câu, trở thành 
một vị có năng lực siêu phàm như vậy!” 

Biết rõ tâm ý của các đệ tử, Đức Phật khoan thai bước vào 
pháp đường, ngồi vào chỗ ngồi danh dự cao quý dành cho 
Ngài, rồi hỏi chư tỳ khưu đang bàn về vấn đề gì. Chư vị cung 
kính trả lời: “Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói về ân đức của 
Thế Tôn và về việc đại đức Cũlapanthaka đã được nhận một ân 
huệ lớn từ Đức Bồn Sư.” 

Nghe vậy, với giọng dịu ngọt từ bi, Đức Thế Tôn giải 
thích rằng: “Này các tỳ khưu, thừa kế tài sản siêu phàm trong 
kiếp sống này bằng cách tuân theo lời Như Lai chỉ dạy cũng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 87 


chưa đủ tuyệt diệu. Khi trí tuệ còn non nớt trong tiền kiếp xa 
xưa, Cũlapanthaka đã từng thọ nhận tài sản thế tục do làm theo 
lời khuyên bảo của Như Lai.” Rồi Đức Bồn Sư kể câu chuyện 
tiền thân Cũlasetthi (JZ/aka #4) dưới đây. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang ngự ở kinh thành xứ 
BaranasI, có một thương gia tên là Cũlasetthi rất thông thái, am 
tường khoa chiêm tinh và xuất sắc về giải đoán các điềm báo 
lành đữ. Một hôm, trên đường vào hoàng cung hầu đức vua, 
thương gia Cũlasetthi trông thấy một con chuột chết. Để giải 
điềm này, ông quan sát và đoán định các vì sao trên bầu trời 
vào thời điểm đó, rồi đọc lên lời giải rằng: “Bắt cứ thiện nam 
thông minh nào nhặt con chuột chết này lên, sẽ có thể gầy 
dựng gia đình và phát triển cơ nghiệp kinh doanh.” 

Một người thanh niên nghèo vô danh nghe được lời ấy. 
Chàng biết rằng vị thương gia thông thái này do tiên tri được 
tương lai mà nói như vậy. Vì vậy, chàng nhặt con chuột chết, 
đem ra chợ bán ở cửa hàng mua thức ăn cho mèo với giá một 
đồng tiền. Với đồng tiền đó, chàng mua mật mía và mang theo 
một bình nước uống. Khi thấy một số người làm vòng hoa đề 
bán trở về sau khi thu thập hoa từ rừng, chàng pha mật mía vào 
nước sạch và tặng mỗi người một gáo để giải khát. Với lòng 
biết ơn, mỗi người tặng lại chàng một năm hoa tươi. 

Chàng đem hoa bán. Với số tiền thâu được, chàng mua 
thật nhiều mật mía mang ra công viên, nơi những người làm 
vòng hoa hôm trước đến bán hoa, và pha thêm nước cho họ 
giải khát. Hôm ấy, họ chia cho chàng nhiều cành hoa tươi 
không dùng đến để trả ơn rồi từ giã. Chàng bán lại hoa này và 
dành dụm được tám đồng tiền. 

Rồi vào một ngày giông bão, chàng đi đến một khu vườn 
rộng lớn bỏ hoang của hoàng gia, quét dọn các cành cây khô bị 
gãy đồ vì gió quật, và gom lại thành đồng đặt trước công vườn. 
Người thợ làm đồ gốm cho hoàng gia đi ngang nhìn thấy đồng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 88 


cây khô ấy. Ông bèn trả chàng mười sáu đồng tiền để mua 
chúng về làm củi đốt cho lò nung của ông. Vậy là nhờ thông 
minh và cần kiệm, chàng tích lũy được hai mươi bốn đồng. 

Rồi chàng đặt một bình nước sạch không xa công thành và 
biếu không cho năm trăm người cắt cỏ đến từ ngoại thành. Họ 
vui vẻ nói với chàng: “Bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng 
tôi có thê làm gì cho bạn để đền đáp?” Chàng nhỏ nhẹ trả lời: 
“Khi nào có việc, tôi sẽ nhờ các bạn giúp lại.” 

Rồi chàng đi đó đây, kết bạn với một viên chức về giao 
thông đường bộ và một viên chức về giao thông đường thủy. 
Một hôm, viên chức giao thông đường bộ báo cho chàng hay 
rằng ngày mai sẽ có một lái buôn ngựa đến thành Bãrãnasĩ với 
năm trăm con ngựa. 

Nghe vậy, chàng xin những người cắt cỏ ngày mai mỗi 
người mang dư một bó cỏ so với thường nhật đề cho chàng, và 
xin họ đừng bán cỏ của họ cho đến khi chàng bán xong hết cỏ 
của chàng. Họ bằng lòng giúp lại chàng. Khi đàn ngựa sắp đến, 
chàng chất đống cả ngàn bó cỏ bên trong thành, gần công ra 
vào, để người lái buôn ngựa có thể nhìn thấy. Người lái buôn 
đi loanh quanh khắp thành để tìm mua thức ăn cho đàn ngựa 
mà không có. Vì vậy, ông trả cho chàng một ngàn đồng để 
mua hết số cỏ của chàng. 

Vài ngày sau, người bạn thứ hai, viên chức giao thông 
đường thủy, báo tin rằng một chiếc tàu chở hàng lớn sắp cập 
bến gần Bãrãnasï. Chàng nghĩ thầm: “Một cách kinh doanh 
nữa lại đến!” Rồi với một ngàn đồng tiền bán cỏ, chàng chuẩn 
bị cho cuộc kinh doanh mới. 

Trước tiên, chàng thuê một cỗ xe lịch sự trang bị đầy đủ, 
và ngôi lên xe đi đến bến cảng. Sau đó, chàng ứng trước một 
chiếc nhẫn cho vị thuyền trưởng của chiếc tàu, xem như tiền 
bảo chứng cho toàn bộ hàng hóa trên tàu mà chàng sẽ mua. Rồi 
ở một nơi không xa tàu, chàng cho dựng một chiếc lều phủ rèm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 89 


sang trọng, trưng bày như là ngôi nhà của một người môi giới 
lịch lãm. Ngồi trong lều, chàng dặn những người làm công của 
mình: “Nếu các thương gia khác đến tìm ta, hãy báo cho ta biết 
qua ba người giới thiệu.” Đòi hỏi này chỉ để nâng tầm long 
trọng của cuộc thương lượng kinh doanh. 

Khi ấy một trăm thương gia ở kinh thành Bãrãnasï mới 
được tin tàu chở hàng cập bến. Họ vội vã đến bến cảng để mua 
hàng hóa, nhưng tất cả đều đến sau chàng thanh niên tài giỏi 
nên không còn hàng để mua. Họ đồ xô đến tìm chàng, lúc ấy 
được gọi là vị đại thương gia. Bấy giờ, người hầu của chàng 
mới kính cân báo cho chủ nhân hay, rồi cho họ vào gặp. 

Mỗi thương gia biếu vị đại thương gia một ngàn đồng làm 
quà để được hùn vốn trong doanh nghiệp của chàng. Rồi mỗi 
vị lại trả thêm một ngàn đồng cho chàng, xem như phần lợi 
nhuận bù đắp để mua lại tất cả cổ phần của chàng, với mục 
đích sở hữu toàn bộ hàng hóa trên tàu dưới độc quyền của họ. 
Và như thế, vị đại thương gia kiếm được hai trăm ngàn chỉ 
trong một chuyên kinh doanh. Chàng mang tiền về Bãrãnasĩ và 
suy nghĩ: “Ta nên làm một việc gì để bày tỏ lòng biết ơn.” Rồi 
chàng đem một trăm ngàn đồng và đến viếng thăm Cũlasetthi, 
vị thương gia thông thái và xuất sắc về giải đoán các điềm báo. 

VỊ thương gia thông thái hỏi vị đại thương gia: “Con làm 
sao đề có được một số tiền lớn như vậy?” Chàng thanh niên kể 
lại sự việc và kết luận: “Do vâng theo lời chỉ dạy mà ngài đã 
nói khi thấy con chuột chết bên đường, con tạo dựng được một 
tài sản hơn hai trăm ngàn đồng chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi.” 

Nghe câu chuyện, vị thương gia nghĩ rằng một thanh niên 
trẻ tuổi mà tài giỏi như vậy xứng đáng để vào gia đình mình. 
Thế rồi ông gả người con gái mới đến tuổi kết hôn cho chàng, 
và ông chỉ dạy cho chàng trở thành một gia trưởng. Lúc vị 
thương gia qua đời, chàng thừa hưởng toàn bộ gia sản và phẩm 
vị của vị thương gia ấy. Rồi khi mạng chung, người học trò tái 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 90 


sanh theo nghiệp quả hằng tích lũy qua bao kiếp sống trước. 

Kê xong câu chuyện, Đức Phật giải thích tiền thân: “Thuở 
ấy, Cũ|apanthaka chính là chàng thanh niên trẻ, người học trò 
tài giỏi của vị thương gia thông thái Cũlasetthi. Còn vị thương 
gia thông thái là tiền thân của Như Lai ngày nay.” 

Rồi đắng Điều Ngự Trượng Phu dạy rằng: “Này các tỳ 
khưu, do nương tựa và làm theo lời dạy của Như Lai mà trong 
quá khứ Cũlapanthaka đã thọ nhận thế sản vĩ đại, và ngày nay 
thừa kế thánh sản tối thượng.” 


C. Bậc Đệ Nhất 


Trưởng Lão Mahäpanthaka 
Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Tưởng Thắng Tiến 


Do lộ trình hành thiền đến lão luyện thiền vô sắc giới, 
vượt thoát khỏi tưởng (szññ2), phát triển tuệ giác, và thăng 
tiến đến Niết bàn, mà trưởng lão Mahãpanthaka được Đức Phật 
khen ngợi trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
thiện xảo về tưởng thắng tiễn (sañnavivaf‡a-kusala), 
Mahäpanthaka là bậc đệ nhất (etadagga)!” 


Trưởng Lão Cũlapanthaka 
Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Dùng Ý Hóa Thân và 
về Tâm Thắng Tiến 

Với các chứng đắc siêu phàm đã thành tựu về năng lực 
thần thông và pháp thiền sắc giới, trưởng lão Cũlapanthaka 
được Đức Phật tán thán trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai 
có thần thông dùng ý hóa thân (manomaya kãya), 
Cũlapanthaka là bậc đệ nhất (c/adagga)! Trong hàng đệ tử tỳ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 91 


khưu của Như Lai thiện xảo về tâm thắng tiễn (cefovivaffa). 
Cũlapanthaka là bậc đệ nhất (eadagga)!” 


(Khi các vị tỳ khưu khác thê hiện thần thông dùng 
ý hóa thân, họ chỉ có thể tạo ra một số ít như ba 
hoặc bốn thân, và khi ấy, họ chỉ có thể tạo các 
nhân vật giống họ, tức người sáng tạo, về cả hình 
dạng lẫn hành động. Thế nhưng khi ngài 
Cũlapanthaka thể hiện thần thông dùng ý hóa thân, 
ngài tạo được một ngàn thân trong một lần dụng 
tâm, và những nhân vật ấy lại có hình dạng và 
hành động khác nhau. Vì thế ngài được tán dương 
là bậc đệ nhất về thần thông này.) 


D. Trí Tuệ và Phẩm Hạnh Cao Quý 


Trí tuệ và phẩm hạnh của nhị vị trưởng lão Panthaka được 
ca ngợi trong các kinh điển Päli như vài thí dụ sau. 


1. Kinh Pháp Cú 


Một ngày nọ, bậc Ứng Cúng nghe chư Tăng ngồi bàn luận 
với nhau trong pháp đường rằng: “Này chư huynh đệ, đại đức 
Cũlapanthaka ban đầu học một bài kệ bốn câu qua bốn tháng 
mà chưa thuộc. Nhưng nhờ ngài không nản chí, cứ kiên trì tinh 
tấn mãi nên mới đắc quả A-la-hán, bây giờ được làm chủ thánh 
sản là các pháp siêu thế như vậy.” 

Lúc ấy, Đức Phật dạy rằng: “Này các tỳ khưu, trong Giáo 
Pháp của Như Lai, tỳ khưu nào tinh cần, không thối chuyền, 
cũng sẽ làm chủ được các pháp siêu thế như vậy cả.” Rồi Ngài 
đọc kệ ngôn sau: 


Nỗ lực, không phóng dật, 
Tự điều, khéo chế ngự. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 92 


Bậc trí xây hòn đảo, 
Nước lụt khó ngập tràn. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 25 
HT Thích Minh Châu dịch 


Khi biết trưởng lão Mahãpanthaka đã nghiêm khắc quở 
trách và đuôi người em ra khỏi tịnh xá vì không thuộc bốn câu 
kệ, một số tỳ khưu hỏi Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, vì sao đã là 
một vị A-la-hán mà đại đức Mahãpanthaka còn hành động như 
thế? Vậy thì các vị A-la-hán còn ô nhiễm trong tâm như sân 
hận, ác ý không?” 

Bậc Đạo Sư dạy rằng: “Này các tỳ khưu, bậc A-la-hán đã 
đoạn trừ mọi ô nhiễm trong tâm, như tham, sân và ác ý. 
Mahäpanthaka, con của Như Lai, đã hành động như thế với 
chánh kiến muốn mang lại sự lợi lạc cho em của mình, chứ 
không với sân hận, ác ý.” Rồi Ngài đọc kệ ngôn sau: 

Một người đã bỏ rơi 
Tham, sân, mạn, gièm pha, 
Như hột cải rơi xuống 
Không dính trên đầu kim, 
Ta gọi Bà-la-môn (bậc giác ngộ A-la-hán). 
Kinh Pháp Cú, Kệ 407 
HT Thích Minh Châu dịch 


2. Tạng Luật, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 


Trưởng lão Cũlapanthaka mong muốn giúp chư tỳ khưu ni 
vững tiến trên con đường giải thoát giác ngộ nên ngài thay 
phiên với các trưởng lão tăng khác dạy pháp cho Ni chúng. 
Một ngày nọ, đến lượt ngài Cũlapanthaka giảng dạy cho chư 
Ni tại Sãavatthi. Như thường lệ, trưởng lão nhắc nhở chư vị 
thực hành tám Trọng pháp, rồi ngài ban lời giáo huấn qua một 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 93 
bài kệ cảm hứng đã từng đọc đi đọc lại cho chư vị nghe: 


Tâm hướng thượng, chẳng lười, 
Hiền triết tu trí đạo, 
Vị ấy không ưu sầu, 
An tịnh, luôn chánh niệm. 


Luật Tạng, Vin.1v.54 
Ven. Bhikkhu Indacanda dịch 


Sau khi kết thúc buổi học, trưởng lão nghe được lời phàn 
nàn, chỉ trích của các tỳ khưu mi rằng họ không mong đợi sự 
chỉ dạy mà ngài ban cho sẽ có một hiệu quả nào, vì ngài luôn 
lặp lại chỉ một bài kệ cảm hứng duy nhất. Khi ấy, ngài 
Cũlapanthaka bay lên không trung, đi kinh hành giữa trời, 
đứng lại, ngồi xuống, nằm xuống, biến thành khói, cháy rực 
lên, rồi biến mất. Thẻ hiện oai lực thần thông xong, trưởng lão 
đọc lại chính bài cảm hứng ấy và nhiều Phật ngôn khác. 

Oai lực và Giáo Pháp ấy khiến chư tỳ khưu ni rúng động 
và cảm phục, đồng hoan hỷ thốt lên lời tán thán vị thánh tăng: 
“Bạch trưởng lão, thật là kỳ diệu! Bạch trưởng lão, thật là phi 
thường! Quả thật từ trước đến nay chưa bao giờ có một bài 
giáo lý và sự sách tấn nào có hiệu quả như hôm nay!” 

Sau đó, trưởng lão Cũlapanthaka chỉ dạy thêm cho chư Ñ 
cho đến lúc trời tối hắn. Quý mến tài đức của ngài, chư Ni tiễn 
ngài ra khỏi thành. Khi quay về thì thành đã đóng cửa nên chư 
Ni phải trú lại bên ngoài thành đến sáng sớm hôm sau. Sự việc 
này khiến dân chúng gieo tiếng xấu cho chư Ni. Vì thế, Đức 
Phật chế định điều học mới: “Vị tỳ khưu mặc dù đã được chỉ 
định dạy đạo đến tỳ khưu ni, nhưng dạy đạo đến tỳ khưu nỉ lúc 
mặt trời đã lặn thì phạm ưng đối trị (pãcittiya””).” 


? pãciffiya là tội làm cho thiện pháp bị sa sây; khi vị tỳ khưu phạm tội này 
sám hôi trước mặt l, 2, 3 tỳ khưu hay giữa Tăng thì được khỏi tội 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 94 


Subhuti Mahaäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Sống An Lạc Vô Tranh và 
về Đáng Được Cúng Dường 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama sống an 
lạc vô tranh (arana-vihãrT”), trưởng lão Subhũti được Ngài tán 
dương là bậc đệ nhất (efadagga). 

Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama đáng 
được cúng dường (đakkhineyya”°), trưởng lão Subhũti được 
Ngài tán dương là bậc đệ nhất (efadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Subhũti sanh vào một gia đình Bà-la-môn giàu 
có và được đặt tên là Nanda. Khi lớn lên, Nanda được giảng 
dạy về Tam kinh Veda, nhưng ông không tìm được một lợi lạc 
nào trong các kinh ấy cho sự giải thoát khỏi đau khổ trong 
vòng sanh tử luân hồi. Vì vậy ông lìa bỏ đời thế tục, cùng với 
bốn mươi bốn ngàn thanh niên cùng chí nguyện đến ân tu dưới 
chân núi Nisabha, sống đời đạo sĩ tóc bện. Sau khi đạt những 
chứng đắc phàm nhân là năm phép thần thông cùng tám tầng 
thiền định (na), ông chỉ dạy và hỗ trợ cho các đạo sĩ đồng 
tu thành tựu được những chứng đắc ấy như ông. Vì vậy ông 
được họ tôn kính như một vị thầy. 

Một thời nọ, Đức Phật cư trú và trì bình khất thực ở kinh 
thành Hamsãvati. Một hôm vào lúc rạng đông, khi đắng Chánh 
Biến Tri quán chiếu thế giới chúng sanh hữu tình, Ngài nhìn 


*® rana: tranh chấp, dục vọng, phiền não; ara„a: an lạc, vô tranh, không dục 


vọng, thoát khỏi phiền não; vi;Zzï: trú ngụ, có lối sống như thế; arana- 
vihär7. sông an lạc vô tranh. 
® đakkhinã: vật cũng đường; dakkhineyya: đáng được cúng đường 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 95 


thấy căn cơ đã chín muồi cho các môn đồ của đạo sĩ Nanda 
chứng đắc thánh quả A-la-hán. Riêng về Nanda, Đức Phật 
cũng biết trước rằng đạo sĩ sẽ phát nguyện được là một đại đệ 
tử với hai phẩm vị bậc đệ nhất trong thời một vị Phật tương lai. 
Và như thế, để trợ duyên cho chư vị, Đức Thế Tôn lặng lẽ 
mang y bát, đi đến cốc của đạo sĩ Nanda. 

Chỉ tiết câu chuyện về đạo sĩ Nanda cũng tương tự như 
chuyện về đạo sĩ Sarada (tiền thân của ngài Sãriputta) và đạo sĩ 
Gotama (tiền thân của ngài Punna Manftäniputta). Điều khác 
biệt là, trong chuyện đạo sĩ Nanda, khi Đức Phật xuất thiền, 
Ngài dạy một vị đệ tử tỳ khưu được ban hai danh hiệu đệ nhất 
— bậc tối thắng về sống an lạc vô tranh và bậc tối thắng về 
đáng được cúng đường - rằng: “Này con của Như Lai, hãy ban 
cho các đạo sĩ một bài pháp để cảm ơn các đài hoa và lọng hoa 
họ đã chí thành dâng cúng Như Lai và Tăng già.” 

Vị đệ tử A-la-hán vâng lời dạy của Đức Bồn Sư. Sau bài 
pháp của vị thánh tăng, Đức Thế Tôn đích thân ban pháp. Cuối 
thời pháp của Ngài, bốn mươi bốn ngàn đạo sĩ môn đồ đều 
chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thế nhưng đạo sĩ Nanda lại 
không chứng đắc thánh quả nào. Đây là vì khi tâm tư đang tràn 
ngập niềm ngưỡng mộ vị thánh tăng ban bài pháp thứ nhất, đạo 
sĩ không thê chú tâm trọn vẹn vào bài pháp của Đức Phật. 

Sau khi được Thế Tôn cho biết về hai phẩm vị tối thắng 
của vị thánh đệ tử ấy, đạo sĩ Nanda phủ phục quỳ dưới chân 
Đức Phật, phát đại nguyện: “Bạch Thế Tôn, với công đức phục 
vụ (adhikãra) con đã tôn kính cúng dường Thế Tôn, con không 
cầu quả phúc lạc trong nhân gian hay trên thiên giới, mà con 
ước nguyện sẽ được hai phẩm vị bậc đệ nhất giống như vị tỳ 
khưu vừa thuyết pháp ấy, trong thời một vị Phật tương lai.” 

Đức Phật Padumuttara nhìn vào tương lai và ban lời tiên 
tn rằng một trăm ngàn đại kiếp sau đó, vào thời Đức Phật 
Sãkyamuni, ước nguyện của Nanda sẽ thành tựu mà không gặp 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 96 


một chướng duyên hay trở ngại nảo. 

Sau khi Đức Phật trở về tịnh xá, đạo sĩ Nanda thường đến 
viếng bậc Giác Ngộ và nghe pháp. Vì luôn luôn được lắng 
nghe Pháp Bảo trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn và giữ 
nguyên vẹn các chứng đắc thiền định cho nên, khi mạng 
chung, ông lập tức tái sanh vào cõi Phạm thiên. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


Do phước báu của công đức cúng dường cao thượng và 
công phu hành thiền chỉ tịnh niệm ân đức Phật, đạo sĩ Nanda 
không bao giờ phải đọa sanh vào khổ cảnh mà liên tục chỉ tái 
sanh vào cõi trời hay cõi người, và luôn luôn được thọ hưởng 
cảnh cao sang quyền. quý trong tất cả các hậu kiếp. Rồi trong 
hằng hà sa số kiếp sống ấy, ông nỗ lực vun bồi đầy đủ mười 
pháp ba-la-mật để thành tựu các thánh quả và trở thành bậc đại 
đệ tử Phật với hai phâm vị bậc đệ nhất trong kiếp sống cuối. 

Khi một trăm ngàn đại kiếp đã trôi qua, vào thời Đức Phật 
Thích Ca Mâu NỊ, ông là con trai của Sumana, một thương gia 
giảu có ở kinh thành Sãvatthi và là em trai của Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ông được đặt tên là Subhũtt. 

Sau khi đắc quả vị Chánh Biến Tri, Đức Phật thuyết Kinh 
Chuyển Pháp Luân rồi du hành hoằng pháp độ sanh. Một thời 
nọ, Ngài cư trú ở Rãjagaha đề trì bình hoá duyên. Khi ấy, nam 
cư sĩ Anäthapindika xin phép bậc Ứng Cúng cho ông xây một 
tu viện gần thành Sãvatthi, quê nhà của ông, để dâng cúng Đức 
Phật. Được Ngài chấp thuận, ông mua lâm viên của thái tử Jeta 
để xây dựng tịnh xá Jetavana cho Đức Thế Tôn và chư Tăng. 

Ngày Anathapindika dâng cúng tịnh xá lên Đức Phật và 
Tăng già cũng là ngày đại thiện duyên trên đường đạo đến với 
Subhiti. Hôm ấy Subhũti đến dự lễ và được nghe bậc Thiện 
Thệ thuyết giảng Giáo Pháp. Bài pháp của Ngài khiến Subhũti 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 97 


vô cùng hoan hỷ và khởi tâm tín thành mạnh mẽ. Ông xin xuất 
gia, gia nhập Tăng chúng, sống đời khất sĩ phạm hạnh. 

Sa môn Subhũti tinh cần tu học, thâm hiểu và nghiêm trì 
giới luật và oai nghi của một vị tỳ khưu. Sau khi được chỉ dạy 
phương pháp hành thiền với các đề mục thích hợp với căn cơ, 
đại đức Subhũti ân cư trong rừng vắng, tu khổ hạnh, và nỗ lực 
tham thiền. Đại đức thực hành và chứng đạt các tầng thiền định 
trên đề mục tâm từ (»eã-/hãna). Khi đã thuần thục tỉnh thông 
các tầng thiền định này, tâm được an lạc tịch tĩnh, ngài chuyển 
sang thiền minh sát (vi2assan3), tiễn hành và phát triển thiền 
quán. Với sự chín muỗi của tuệ giác minh sát, ngài lần lượt 
chứng đắc các thánh đạo và thánh quả, rồi cuối cùng thành tựu 
quả vị A-la-hán với bốn tuệ phân tích và lục thông. 

Kinh Phật Tự Thuyết có thuật lại chuyện Đức Bồn Sư 
ngợi khen các chứng đắc thiền định của trưởng lão Subhũti, 
bậc vô lậu. Một ngày nọ, Đức Thế Tôn ngự ở Sãävatthi, tại 
Jetavana, tịnh xá của Anathapindika. Ngài thấy trưởng 
lão Subhũti ngồi kiết già tham thiền gần đó, lưng thắng, nhập 
định vô tầm. Định vô tầm là trạng thái định tâm vững chắc, 
không có suy nghĩ, không có tư duy. Khi ấy, bậc Chánh Biến 
Tri cảm hứng thốt lên lời kệ tán thán vị đệ tử: 


Với aI, tầm quét sạch 
Nội tâm khéo cắt đứt 
Không còn chút dư tàn 
Vượt qua ái nhiễm ấy 
Đạt được tưởng vô sắc 
Vượt khỏi bốn ách nạn 
Không đi đến thọ sanh. 


Kinh Phật Tự Thuyết, Ud.vi.7 
HT Thích Minh Châu dịch 


[Bốn ách nạn là dục ách (ràng buộc trong cõi dục), 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 98 


hữu ách (ràng buộc trong sinh hữu), kiến ách (ràng 
buộc trong cái thấy sal lầm), và vô minh ách (do 
không thấu hiểu Tứ thánh để nên bị buộc chặt 
trong luân hồi)] 


C. Thành Tựu Hai Danh Hiệu Tối Thắng 
1. An Lạc Vô Tranh (Arana-vihär!) 


Những phiền não như dục vọng, tranh chấp, sân hận... 
được gọi là rzøa, vì chúng dẫn đến sầu bi, đau khổ, ưu não, 
khiến tâm bị ô nhiễm cấu uế. Các vị thánh A-la-hán đều sống 
an lạc vì đã thoát khỏi những phiền não Ấy, và được gọi là 
những vị araa-viharr. Nhưng khi ban pháp thì đôi khi các 
ngài liên kết bài pháp đến một cá nhân nào đó (puggalã- 
dijthana) mà các ngài khen ngợi hay khiến trách. Còn ngài 
Subhũti thì thường thuyết pháp một cách khách quan, tức là 
chỉ tập trung vào Giáo Pháp mà Đức Phật đã dạy (dhamma- 
ditthana) chứ không liên kết bài pháp đến một cá nhân nào. 

Nếu nói đạo theo phương cách puggalã-difthana, vị thuyết 
pháp nói: “Người ấy đáng được tán thán.” Điều này có thể gây 
kiêu mạn cho người được ca ngợi. Hoặc vị thuyết pháp nói: 
“Người ấy đáng bị khiến trách.” Điều này có thể gây sỉ nhục 
cho người bị chê trách. Tán thán và khiến trách như thế có thể 
tạo mầm mống tranh chấp, xung đột, và phiền não. 

Nhưng nếu nói đạo theo phương cách dhamma-ditthana, 
vị thuyết pháp nói: “Đây là điều nên tán dương. Đây là điều 
đáng khiến trách.” Thuyết pháp như thế có thể tránh được 
mầm mống tranh chấp, xung đột, và phiền não. Do hành trì 
phương cách đhamưna-difhana mà ngài Subhũti được Bồn Sư 
tuyên dương là bậc tối thắng về sống an lạc, vô tranh, loại trừ 
phiền não (arana-vihãr!). 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 99 


Trong Kinh Vô Tranh Phân Biệt (Arana-Vibhanga Suffa, 
MN 139), Đức Phật dạy sáu yếu tố để sông an lạc vô tranh, 
tóm lược như sau: 

1) Đi theo con đường Trung Đạo để tránh hai cực đoan 
không lợi lạc cho sự an tịnh, thắng trí, giác ngộ, và Niết bàn. 
Hai cực đoan ấy là thọ hưởng dục lạc thấp hèn và khổ hạnh 
hành xác. Đan mê dục lạc là pháp hữu tranh. Khổ hạnh hành 
xác là pháp hữu tranh. Trung Đạo là pháp vô tranh. 

2) Nên biết tán thán là gì và khiến trách là gì. Sau khi phân 
biệt như vậy, không tán thán, không khiển trách, chỉ nên thuyết 
pháp. Tán thán và khiển trách nhưng không thuyết giảng Giáo 
Pháp là pháp hữu tranh. Không tán thán cũng không khiển 
trách, chỉ thuyết giảng Giáo Pháp là pháp vô tranh. 

3) Nên biết phán xét về an lạc hạnh phúc. Sau khi phân 
biệt giữa hai loại hạnh phúc — hạnh phúc nội tâm và hạnh phúc 
bên ngoài — nên chú tâm phát triển hạnh phúc nội tâm. Hạnh 
phúc nội tâm bắt nguồn từ thiền chỉ tịnh và thiền minh sát, còn 
hạnh phúc bên ngoài bắt nguồn từ dục lạc qua năm giác quan. 
Hạnh phúc bên ngoài là pháp hữu tranh. Hạnh phúc nội tâm là 
pháp vô tranh. 

4) Nên nói lời trung thực, lợi lạc thiện lành, và nói đúng 
thời, cho dù lời nói đó có thể làm mất lòng ai trước sự hiện 
diện hay vắng mặt của người đó. Nói lời mắt lòng ai mà lời ấy 
không trung thực, không lợi lạc, không đúng thời, đó là pháp 
hữu tranh. Nói lời mất lòng ai mà lời ấy trung thực, lợi lạc, 
đúng thời, đó là pháp vô tranh. 

5) Nên nói hoặc thuyết giảng một cách chậm rãi mạch lạc, 
không hấp tấp vội vàng. Nói hoặc thuyết giảng hấp tấp vội 
vàng là pháp hữu tranh. Nói hoặc thuyết giảng một cách chậm 
rãi mạch lạc là pháp vô tranh. 

6) Mỗi quốc độ có ngôn ngữ thường dùng riêng, thí dụ các 
quốc độ khác nhau có thể gọi “cái bát” bằng tên khác nhau 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 100 


như: pãïi, patffa, vittha, sarava, đhãropa, pona, pis1la (bát, bình 
bát, tô, chén, tách). Không nên chấp trước vào ngôn ngữ địa 
phương của mình và không nên bác bỏ ngôn ngữ thường dùng 
ở nơi khác, cho dù có sự khác biệt. Chấp trước ngôn ngữ địa 
phương và bác bỏ ngôn ngữ thường dùng là pháp hữu tranh. 
Không chấp trước ngôn ngữ địa phương và không bác bỏ ngôn 
ngữ thưởng dùng là pháp vô tranh. 

Để kết thúc bài pháp, Đức Phật nói về pháp hành của 
trưởng lão SubhũtI: “Do vậy, này các tỳ khưu, các con phải tự 
tu tập như sau: “Chúng ta sẽ biết hữu tranh pháp và chúng ta sẽ 
biết vô tranh pháp. Sau khi biết hữu tranh pháp và sau khi biết 
vô tranh pháp, chúng ta sẽ hành trì vô tranh đạo." Và này các 
tỳ khưu, sa môn Subhũti hành trì vô tranh đạo.” 


2. Đáng Được Cúng Dường (Dakkhineyya) 


Trong (Dakkhina-Vibhanga Sufa, MN 142, trích đoạn), 
Đúc Phật dạy: 

“Này Ananda, có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng 
dường. Thế nào là bốn? 

Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi 
người cho, nhưng không bởi người nhận; có loại cúng dường 
được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho; 
có loại cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho cũng 
như người nhận; có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người 
cho và cũng bởi người nhận. 


Này Ananda, thế nào là loại cúng dường được thanh tịnh 
bởi người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, này Ananda, 
người cho giữ giới, theo thiện pháp; và người nhận cũng giữ 
giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, là sự cúng dường 
được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 101 


Khi người cho và người nhận đều giữ giới thanh tịnh, vật 
thí được cho đúng pháp, cho với tâm hoan hỷ, vững tin vào 
nghiệp quả, bố thí ấy chắc chắn có phước quả vô biên. 

Khi người cho và người nhận đều đoạn ly tham ái, vật thí 
được cho đúng pháp, cho với tâm hoan hỷ, vững tin vào nghiệp 
quả, bố thí ấy chắc chắn có phước quả vô lượng.” 

Các vị thánh A-la-hán đều là bậc giải thoát giác ngộ cao 
thượng và thanh tịnh, đáng được cúng dường (dakkhineyy4). 
Tuy nhiên lúc đi trì bình khất thực, mỗi vị có phương cách tế 
độ và chúc phúc riêng để sự cúng dường được thanh tịnh và 
mang lại phước quả lớn cho thí chủ. 

Vài thí dụ về các phương cách ấy được ghi lại trong kinh 
điển, như lúc ngài Sãriputta hay ngài Mahã Kassapa đi trì bình 
khất thực sau khi tham thiền nhập diệt thọ tưởng định 
(nirodha-samäpatri). Với phương cách đi bát ấy, các ngài 
thanh tịnh hóa tâm ý của “người nhận” một cách cao thượng 
nhất để công đức cúng dường bậc đại thanh tịnh của “người 
cho” được phước quả lớn. (Các bậc thánh A-la-hán đều là bậc 
lậu tận, tâm ý thanh tịnh. Nhưng bởi trọng trách hộ Pháp trợ 
Tăng và tế độ chúng sanh nên có khi các ngài bận rộn sinh 
hoạt với tứ chúng và chư thiên. Sau đó, các ngài tham thiền 
nhập định để an dưỡng thân, thanh tịnh tâm, và trải nghiệm 
hạnh phúc giải thoát Niết bàn khi ngũ uẫn còn chưa tan rã.) 

Chú giải Kinh Pháp Cú, kệ 56, thuật lại phương cách 
“thanh tịnh hóa người nhận” này cùng đặc hạnh ưu tiên trì bình 
tế độ người nghèo khó của trưởng lão Mahã Kassapa. Một 
ngày nọ, sau bảy ngày nhập định mirodha-samapafii không 
gián đoạn, ngài xuất thiền. Như thường lệ, ngài muốn dành 
công đức cúng dường bữa ăn đầu tiên lên bậc đại thanh tịnh 
cho những thí chủ nghèo khó để họ được hưởng phước quả 
lớn. Thiên chủ Sakka biết đặc hạnh đó của ngài nhưng cũng 
muốn được sớt bát cho ngài. Muốn khỏi bị khước từ, Sakka trá 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 102 


hình thành một người thợ dệt già yếu nghèo nàn để cúng 
dường ngài một phần cơm. Ngài biết việc dối trá ấy nên khiển 
trách vị thiên chủ. Sakka sám hối, thưa với ngài rằng chư thiên 
cũng cần tạo công đức và cần phước báu, rồi hỏi rằng cúng 
dường ngài bằng cách lừa dối như thế có được phước lành hay 
không. Ngài Kassapa bi mẫn trả lời: “Này hiền hữu, thiên chủ 
đã tạo phước lành.” 

Chú giải Kinh Pháp Cú, kệ 223, cũng kê về phương cách 
“thanh tịnh hóa người nhận” của trưởng lão Sãriputta để 
“người cho” được phước quả cao thượng. Một hôm, sau bảy 
ngày nhập diệt thọ tưởng định không gián đoạn, trưởng lão 
quán xét căn duyên “người cho” đề tế độ họ khi đi khất thực 
bữa ăn đầu tiên. Khi ấy hình ảnh Punna lọt vào võng trí của 
ngài. Biết được vợ chồng người nông dân nghèo khó Punna 
đều có đức tin trong sạch và sẽ cúng dường trong sạch, ngài 
đắp y mang bát đi đến hai vị để trì bình và chúc phúc. Ngay 
trong ngày hôm ấy, thiện nghiệp cúng dường bậc đại thanh 
tịnh của hai thí chủ trổ quả. Đất trên thửa ruộng mà Punna vừa 
cày tơi ban sáng đều biến thành vàng. Rồi không bao lâu sau, 
khi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, hai vợ chồng ông và 
con gái đều đạt thánh quả nhập lưu. 

Còn trong những lúc đi trì bình khất thực thường nhật thì 
trưởng lão Sãriputta thực hành phương cách “thanh tịnh hóa 
người cho” mà trưởng lão Subhti cũng hăng hành trì. 

Trưởng lão Subhũti đến trước từng ngôi nhà, đứng yên 
lặng và hành thiền tâm từ (e4) trong một thời gian cho đến 
khi vị thí chủ tiến đến gần. Lúc ấy ngài mới xuất thiền và thọ 
nhận thức ăn được sót bát. Ngài nhận thức rằng “nếu ta hành 
trì phương pháp trì bình hóa duyên này, những phước báu lớn 
lao sẽ được tích lũy cho các thí chủ.” 

Trong phương pháp này, vị trưởng lão từ bị giúp “thanh 
tịnh hóa hành động cúng dường” cho các thí chủ. Đây là vì, khi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 103 


ngài Subhũti tham thiền tâm từ, các thí chủ cảm ứng với tâm 
thiền từ ái của ngài. Tâm từ là trạng thái tâm mát mẻ, êm dịu, 
mềm mại, nhẹ nhàng, thanh thản. Tiếp cận và đón nhận tâm từ 
ái lây lan từ vị thánh tăng hiền đức, trái tim các thí chủ trở nên 
mềm mại hiền hòa, và sự kính ngưỡng của họ nhiệt thành hơn 
khi sớt bát. Lúc Ấy, thí chủ được thanh tịnh hóa, vật thí được 
cho đúng pháp và cho với tâm hoan hỷ. Và như thế, việc 
“thanh tịnh hóa hành động cúng dường” để tăng trưởng phước 
quả của công đức được thực hiện ngay trong tâm các thí chủ, 
dẫn dắt bởi tâm từ vô lượng của vị trưởng lão tôn kính. 

Khi còn tiến tu trên con đường giác ngộ giải thoát để 
chứng đạt tứ thánh quả, trưởng lão Subhũti đã nỗ lực hành 
thiền và chứng đạt các tầng định trên đề mục tâm từ (mettã- 
Jjhãna). Rồi ngài lão luyện tỉnh thông các tầng thiền định này 
để làm nền tảng tu tập thiền minh sát, phát triển tuệ giác, và 
thăng tiến đến Niết bàn, thành tựu quả A-la-hán. Lộ trình hành 
thiền khởi đầu với đề mục tâm từ vô lượng ấy đã giúp ngài 
Subhũti trưởng dưỡng phương pháp tham thiền tâm từ khi đi 
trì bình, mang lại phước quả thanh tịnh lớn lao cho các thí chủ. 
Do đó ngài được Đức Bồn Sư tán thán là bậc tối thắng về đáng 
được cúng dường (dakkhineyya). 


D. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Sống An Lạc Vô Tranh và 
về Đáng Được Cúng Dường 


Do phương cách thuyết pháp một cách khách quan chứ 
không tán thán hay khiến trách một cá nhân nào của trưởng lão 
Subhũti, và do phương cách tham thiền tâm từ khi ngài đi khất 
thực để mang lại phước báu lớn cho các thí chủ mà một ngày 
nọ, trước đại chúng tỳ khưu, Đức Phật tán dương trưởng lão: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
sống an lạc vô tranh (arana-viharï), trưởng lão Subhũti là bậc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 104 


đệ nhất (eradagga)! Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu 
của Như Lai đáng được cúng dường (dakkhineyy4a), trưởng lão 
Subhũti là bậc đệ nhất (eadagga)!” 


E. Trí Tuệ và Phẩm Hạnh Cao Quý 


Một thời nọ, trưởng lão SubhũitI đến RãJagaha khất thực 
hóa duyên. Nghe tin ấy, vua Bimbisära liền tìm đến trú xứ của 
vị thánh tăng đề đánh lễ. Khi thấy trưởng lão sống thanh đạm ở 
trong rừng, bên các cội cây, dưới những tảng đá nhô ra ngoài, 
trong hang động, hay những nơi trống trải, vua vô cùng kính 
ngưỡng và phát tâm muốn cúng đường ngài một am cốc. Vua 
thỉnh cầu: “Bạch đại đức, xin đại đức hãy lưu lại nơi đây để 
giảng dạy đạo lý cho trẫm và thần dân trong nước. Trẫm xin 
được dựng một am thất làm nơi trú ngụ cho đại đức.” 

Vị trưởng lão từ bi nhận lời thỉnh cầu. Nhưng rồi khi trở 
về hoàng cung, do bận rộn quốc sự nên vua quên việc xây tịnh 
cốc dâng cúng ngài Subhũti. Vì vậy, trưởng lão tiếp tục cư trú 
và hành thiền ngoài trời. Do oai lực nhiệm mầu từ đức hạnh 
đại thanh tịnh của vị thánh tăng, trời không đồ mưa để giữ cho 
thân ngài khỏi bị âm ướt. 

Sau một thời gian nắng ráo không mưa, nạn hạn hán đe 
dọa dân chúng. Họ tụ họp than phiền huyên náo trước hoàng 
cung. Nghe lời dân ta thán, vua cho tìm hiểu nguyên nhân vì 
sao trời không mưa, và cuối cùng vua nghĩ rằng có lẽ vì ngài 
Subhũti sống và hành thiền ngoài trời. Nhớ lại lời phát nguyện 
cúng dường của mình, vua sám hối và lập tức dựng một am 
thất bằng lá đơn sơ theo đúng hạnh nguyện của vị trưởng lão 
để dâng lên ngài. 

Khi ngài vào trong thảo am thanh tịnh ấy và ngồi kiết già 
tham thiền trên tọa cụ kết bằng cỏ, thì trời bắt đầu đồ mưa. Thế 
nhưng mưa chỉ rơi từng hạt nhỏ và nhẹ, không là những cơn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 105 


mưa rào cần thiết cho đất, cho dân sau một thời gian dài khô 
ráo. Ngài động lòng bi mẫn vì hiểm nạn hạn hán vẫn còn. Đề 
cứu nhân độ thé, trưởng lão đọc một bài kệ tuyên bố sự vắng 
mặt của nguy hiểm đe dọa ngoại thân cũng như nội tâm ngài, 
và qua đó ngài trấn an và khuyên nhắc “thần mưa” hãy tùy 
nghi đồ mưa. Và “thần mưa” vâng lời vị trưởng lão cao quý. 
Bài kệ này được ghi lại trong Trưởng Lão Tăng Kệ: 


Am thất ta khéo lợp 
An lạc, ngăn chận gió 
Thần mưa, hãy mưa đi! 
Mưa như ý Ngươi muốn! 
Tâm ta khéo định tĩnh 
Giải thoát, sống tinh cần 
Thần mưa, hãy mưa đi! 
Thần mưa, hãy mưa đi! 
Trưởng Lão Tăng Kệ, Kệ l 
HT Thích Minh Châu dịch 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 106 


Khadiravaniya Revata Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Ẩn Tu Trong Rừng 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama ẩn tu 
trong rừng (đraññaka”), trưởng lão Khadiravaniya Revata 
được Ngài tán đương là bậc đệ nhất (eadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của ngài Revafa 
là một cư dân hiền lương ở thành Harnsãvati. Ông làm nghề 
điều hành thuyền bè tại bến cảng Payäga trên sông Hằng. 

Một ngày nọ, Đức Phật cùng một trăm ngàn vị đệ tử tỳ 
khưu đến bến Payäga để qua sông. Nhìn thấy bậc Thiện Thệ 
với vẻ mặt từ bị tĩnh lặng và những bước chân thanh thản an 
nhiên, vị thiện nam suy nghĩ: “Không mấy khi ta được diện 
kiến Đức Phật, thế mà hôm nay Ngài lại đến nơi này. Đây quả 
là duyên lành cho ta thực hiện công đức hộ trì Ngài và chư 
Tăng.” Thế rồi ông tìm cách kết nhiều chiếc thuyền lớn lại với 
nhau thành một sà lan không lồ vững chãi, che mát bằng một 
tán trắng lớn kết đầy hoa thơm, và mặt sàn trải những tấm phủ 
mềm mại đan bằng sợi hảo hạng. Sau đó, ông cung thỉnh Đức 
Phật và chư Tăng lên sà lan để ông đưa sang bờ bên kia. 

Giữa dòng sông, trên chiếc sà lan ấy, ông được chứng kiến 
Đức Thế Tôn tán thán và ban cho một vị tỳ khưu danh hiệu bậc 
đệ nhất trong hàng đệ tử tỳ khưu ẩn tu trong rừng. Ông vô 
cùng kính ngưỡng phẩm hạnh của vị sa môn cao quý ấy và ước 
nguyện được một vị Phật tương lai ban cho danh hiệu tương 
tự. Ông cung thỉnh Đức Phật Padumuttara và chư Tăng đến 
nhà cúng dường trai tăng trọng thể, rồi thành kính phát đại 


3 ãrañña: rừng; ãraññaka: sông trong rừng hay thuộc về rừng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 107 


nguyện lên bậc Ứng Cúng. 

Đắng Toàn Giác Padumuttara tán dương các công đức 
cúng dường với tâm tịnh tín của vị thiện nam và ban lời tiên tri 
rằng, vào thời Đức Phật Gotama, ước nguyện của ông sẽ được 
thành tựu mà không gặp chướng duyên hay trở ngại nào. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Thân Quyến 


Do các công đức đã vun bồi, vị thiện nam tiền thân của 
ngài Revata liên tục chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi người, 
không khi nào phải đọa vào bốn khổ cảnh. 

Vào thời Đức Phật Gotama, ngài Revata sanh vào một g1a 
đình Bà-la-môn ở làng Nalaka, xứ Magadha (Ma Kiệt Đà). Mẹ 
ngài, bà RũpasärT, là một tín nữ Bà-la-môn. Ngài Revata là em 
út trong gia đình, có ba anh trai là SãrIputta, Cunda, Upasena, 
và ba chị gái là Cala, Upacalã, S1sũpacala. Cả sáu anh chị lớn 
của ngài Revata đều xuất gia vào Giáo đoàn của Đức Phật và 
đắc thánh quả A-la-hán. 

Ngài Sãriputta là vị trưởng đệ tử của bậc Đại Đạo Sư, vị 
thánh tăng trí tuệ bậc nhất, có danh hiệu là vị tướng quân của 
Giáo Pháp. Ngài Cunda là thị giả của trưởng lão SãrIputfa lúc 
trưởng lão sắp viên tịch, và cũng là người mang y bát và tro 
cốt của trưởng lão về dâng Đức Bồn Sư. Ngài Upasena được 
Đức Phật ban phẩm vị bậc tối thắng trong các đệ tử tỳ khưu dễ 
mến toàn diện. Ba chị em gái — Cãlã, Upacãlã và Sĩsũpacãlã — 
noi gương các anh em trai, sau khi thành hôn đều lần lượt xuất 
gia, sông đời tỳ khưu nỉ thanh tịnh. 

Cha mẹ ngài Revata vốn là những tín đồ Bà-la-môn thuần 
thành. Khi những người con của họ lần lượt xuất gia, trở thành 
con của đẳng Như Lai, lẫy Tăng chúng làm thân quyến, họ oán 
trách Tam Bảo và càng sớm tìm cách không cho người con út 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 108 


theo bước anh chị xuất gia đầu Phật. Khi Revata lên bảy tuổi, 
cha mẹ cậu suy nghĩ và sắp đặt với nhau rằng:”° 

“Con của chúng ta hễ lớn lên là bị các sa môn con của 
Phật bắt xuất gia làm sa di. Chỉ còn lại út Revata ở lại nhà, nêu 
cũng xuất gia nữa thì tài sản này sẽ tiêu tan, dòng dõi này sẽ 
gián đoạn. Vậy thì khi Revata hãy còn niên thiếu, ta phải ép 
con thành hôn để ràng buộc con vào đời sống gia đình.” 


2. Khuấy Động Tâm Tư 


Sau khi bàn luận chuyện hôn nhân để sớm ràng buộc con 
vào vòng thế tục, cha mẹ Revata liền tìm nơi môn đăng hộ đối 
hỏi vợ cho cậu bé bảy tuổi và sắp đặt hôn lễ. Revata hồn nhiên 
vâng theo sự định đoạt của song thân. 

Đến ngày cưới, cha mẹ Revata diện y phục sang trọng và 
trang sức đắt tiền cho con, rồi dẫn cô dâu chú rễ đến lễ lạy bà 
ngoại và chúc phúc: “Con gái thân yêu, cầu chúc con trường 
thọ hơn cả bà của con.” Bà ngoại lúc ấy đã một trăm hai mươi 
tuôi, răng rụng, tóc bạc, da nhăn và lốm đốm như vảy đổi môi, 
lưng còm cong vẹo như cột kèo của một ngôi nhà mục nát. 
Revata ngây thơ hỏi một người thân đứng cạnh bên: “Vì sao bà 
lại có hình dạng như vậy?” Người ấy trả lời: “Đó là do tuổi 
già. Nếu sống đủ lâu thì sẽ trở thành như thế con à.” 

Revata nhìn lại bà ngoại, rồi nhìn cô dâu, và suy nghĩ về 
lời chúc thọ của cha mẹ: “Người con gái này còn trẻ lắm, trong 
lứa tuổi đầu đời. Nhưng theo lời nói ấy thì hình dáng trẻ đẹp 
của cô rồi một ngày cũng sẽ cằn cỗi già nua như bà ngoại! Ta 
sẽ hỏi cha mẹ đã ước mong gì khi ban lời chúc thọ cho cô gái 
ấy.” Thế rồi cậu bé nhỏ nhẹ hỏi cha mẹ: “Thưa cha mẹ, cha mẹ 


® Theo chú giải Kinh Pháp Cú và chú giải Trưởng Lão Tăng Kệ thì cha 
ngài Revata đã qua đời lúc ngài còn thơ ấu, và các suy nghĩ và sắp đặt này 
là của riêng mẹ ngài. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 109 


nghĩ gì khi chúc cô gái này sống lâu?” 

Cha mẹ cậu mỉm cười trả lời: “Con trai yêu quý, cha mẹ 
ước mong cô gái này, vợ của con, được phước báu trường thọ 
như bả ngoại con nên đã nói lên lời chúc phúc đó.” Revata hỏi 
lại một lần nữa vì cậu thực sự không hiểu: “Ôi, cha mẹ ơi! 
Liệu dáng vẻ trẻ đẹp của cô ấy rồi có tàn phai, và cô ấy trở nên 
già nua như bà ngoại không?” Cha mẹ Revata cô gắng biện 
luận: “Con đang nói gì vậy, con trai? Chỉ những người có 
phước báu lớn như bà ngoại con mới được thọ mạng dài lâu.” 

Do sẵn có căn cơ sâu dày và ba-la-mật đầy đủ nên chỉ vài 
hình ảnh và lời giải thích về tuổi già và thân phận của con 
người cũng đủ khuấy động tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Revata 
im lặng suy tư về lẽ vô thường và sự phù du của đời người: 
“Vậy thì thật như người ta nói, nét tươi đẹp của cô gái này rồi 
cũng sẽ tàn hoại, giống như bà ngoại với tóc bạc, răng rụng và 
da nhăn. Say mê thứ sắc đẹp ngoại hình mang sẵn bản chất 
biến đổi, ngày mỗi già nua cằn cỗi như thế có lợi ích gì? Tất 
nhiên không một lợi ích nào! Không chần chờ gì nữa, hôm nay 
ta sẽ theo bước anh chị ta tìm con đường giải thoát.” 

Nghĩ vậy Revata lập tức dùng mưu mẹo bỏ trốn. Cậu bé 
giả vờ bày trò chơi đuôi bắt với các bạn đồng trang lứa. Thấy 
lũ trẻ tứ tán, đứa chạy đứa rượt theo, cha mẹ cậu cắm cản: 
“Revata, con không được ra khỏi nhà trong ngày cưới của 
con!” Để cha mẹ khỏi nghi ngờ, Revata vẫn tiếp tục chơi đùa 
với các bạn. Khi đến phiên chạy lần đầu của mình, cậu bé chỉ 
phóng đi một khoảng ngắn nhưng không quay lại ngay mà trì 
hoãn bằng cách giả vờ đi vệ sinh. Vào lần thứ hai, cậu bé chạy 
xa hơn rồi nhanh nhẹn quay lại. Cho đến lần thứ ba thì cậu bé 
nghĩ rằng cơ hội tốt để trốn thoát đã đến. Revata dùng hết sức 
bình sinh chạy thật nhanh theo hướng phía trước và không một 
lần quay đầu nhìn lại. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 110 
3. Pháp Quyến 


Cậu bé cắm đầu chạy mãi, trong tâm chỉ mang một ý 
nguyện là tìm được nơi xuất gia vào cửa Phật và ẩn tích tu 
hành. Duyên lành dẫn đưa Revata đến một khu rừng văng, nơi 
ân cư của một số sa môn đang tu hạnh đầu đà, mặc V kết bằng 
giẻ rách, vỏ cây, vải liệm gói xác chết nhặt từ nghĩa địa. 

Revata kính cân đảnh lễ chư vị rồi nghiêm trang mà nhỏ 
nhẹ khẩn khoản: “Bạch chư đại đức, xin cho con được xuất 
gia.” Chư Tăng dịu dàng từ chối lời thỉnh cầu của cậu: “Này 
chàng trai trẻ đức hạnh, các sư không biết đạo hữu là con của 
ai, và đạo hữu đến đây với lễ phục và trang sức sang trọng như 
vậy, thì làm sao các sư dám nhận cho đạo hữu xuất gia.” (Chư 
Tăng từ chối vì Đức Phật đã ban điều luật là người con nào mà 
cha mẹ chưa cho phép thì không nên nhận cho xuất gia.) 

Chư Tăng vừa dứt lời, Revata đưa hai tay lên trời và bật 
khóc: “Con đang bị cướp! Con đang bị cướp!” Ngạc nhiên 
trước tiếng than khóc của cậu bé, chư tỳ khưu hỏi: “Hỡi chàng 
trai trẻ đức hạnh, không ai cướp đi y phục hay trang sức của 
đạo hữu cả. Thế nhưng đạo hữu lại than khóc rằng mình đang 
bị cướp! Đạo hữu có ý gì khi nói như vậy?” 

Giọng nói điềm đạm hiền từ của chư sư như mang một 
niềm cảm thông và an ủi thiện lành vào lòng cậu bé. Revata 
ngừng than khóc, cung kính chắp tay và chậm rãi giải thích: 
“Bạch chư đại đức, con không có ý nói con bị cướp y phục hay 
trang sức. Ý con là nếu chư đại đức không nhận cho con xuất 
gia thì con sẽ bị tước đoạt ba nguồn hạnh phúc được sanh vào 
cõi của chư thiên, nhân loại, và nguồn hạnh phúc Niết bàn.” 

Chư Tăng bi mẫn yên lặng lắng nghe. Revata suy nghĩ 
giây lâu rồi tiếp lời: “Bạch chư đại đức, chư đại đức không biết 
con nhưng có biết người anh lớn nhất của con không?” Chư tỳ 
khưu từ mẫn hỏi: “Này đạo hữu, tên của vị ấy là gì?” Revata 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 111 


trả lời: “Bạch chư đại đức, tên anh cả của con là Upatissa khi 
còn tại gia. Anh con đi tu, là một sa môn, và nay người ta gỌI 
anh con là trưởng lão SãrIputta.” 

Nghe xong câu trả lời của cậu bé, chư tỳ khưu hiểu ra đầu 
đuôi câu chuyện và hoan hỷ bàn luận với nhau: 

“Chư hiền hữu, vậy thì vị thiện nam trẻ tuôi này là pháp đệ 
của chúng ta. Đại pháp huynh của chúng ta, trưởng lão 
Sãriputta, vị tướng quân của Giáo Pháp, đã sớm tiên liệu 
những trở ngại này sẽ đến cho người em út. Thế nên, để trợ 
duyên xuất gia cho em, trước đây ngài đã dặn dò chúng ta 
rằng: “Này chư hiền hữu, thân quyến của tôi đều là dị giáo 
(không phải là thiện tín của Đức Phật). Nếu có ai đến gặp chư 
hiền hữu, nói rằng cậu ấy thuộc về pháp quyến của chúng ta, 
và xin đi tu, thì hãy chấp nhận cho cậu ấy được xuất gia ngay, 
theo bất kỳ cách thức đúng pháp nào. Huynh sẽ thay thế quyền 
làm cha mẹ cho phép cậu ấy xuất gia.” Cậu bé này là em ruột 
của trưởng lão, và trưởng lão đã cho phép, vậy chúng ta hãy 
làm lễ xuất gia cho cậu.” 


4. Thánh Quả A-la-hán 


Sau khi giảng dạy cho Revata cách hành thiền với đề mục 
quán niệm nắm thể trược trong thân, vị thầy giáo thọ cho cậu 
bé xuống tóc, đắp y, thọ Tam quy, và thọ giới xuất gia làm sa 
di. Từ đó sa di Revata ở lại khu rừng, ấn tích, và bắt đầu tu học 
trên con đường giải thoát giác ngộ dưới sự hướng dẫn của chư 
sa môn trong cùng trú xứ. Không bao lâu sau, chư Tăng nhắn 
tin cho trưởng lão SãrIputta và tường thuật mọi sự việc. 

Năm lên hai mươi tuổi, sa di Revata được chư Tăng cho 
thọ đại giới tỳ khưu và sách tấn việc tham thiền. Sau khi nhận 
đề mục hành thiền từ các vị sư trưởng, đại đức Revata đi đến 
một khu rừng vắng đầy cây xiêm gai (khadiravana), gập ghềnh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 112 


sỏi đá thô nhám, khô khan gai góc, không quá gần cũng không 
quá xa trú xứ của các vị sư trưởng. Nơi đây, đại đức dừng 
bước, an cư mùa mưa, và tỉnh tấn nỗ lực hành thiền. Do sự 
kiện này mà về sau đại đức được gọi là Khadiravaniya Revata, 
nghĩa là “Revata của Rừng Xiêm Gai”. 

Đại đức Revata lập nguyện “Ta sẽ không gặp Đức Bồn Sư 
và trưởng lão anh của ta cho đến khi ta chứng đắc quả A-la- 
hán” và chuyên cần nỗ lực hành thiền, ngày cũng như đêm. Cứ 
thế mà ba tháng mùa mưa độc cư tịnh tu trôi qua. 

Ngài Revata từng được dưỡng nuôi trong nhung lụa giàu 
sang mà mới lên bảy tuổi đã trở thành một khất sĩ tí hon tu 
hạnh đầu đà theo các pháp huynh và sư trưởng. Thế nên cơ thể 
của vị sa di đã phải trải qua một sự thay đổi khắc nghiệt trong 
nếp sống khổ hạnh này, nhất là về dinh dưỡng. Nhưng ngài 
vẫn luôn nỗ lực tiến tu. Năm hai mươi tuổi, ngài thọ cụ túc giới 
và đã dần đà quen thuộc với nếp sống đầu đà hơn. 

Tuy nhiên, khi lập nguyện chứng đắc quả A-la-hán, ngài 
đã thăng tiễn lên một mức nỗ lực vĩ đại hơn nữa đề thành đạt 
mục tiêu cao thượng đó. Do cơ thê chưa thay đổi kịp theo chí 
nguyện, cho nên tâm trí ngài trở nên thô cứng, nhập nhằng như 
một làn da nhăn nheo. Tâm trí thiếu sự nhu nhuyến, mềm mại, 
tươi sáng đó không phải là một chướng ngại cho chí nguyện 
cao cả của ngài, mà chỉ là chưa đủ năng lượng để tạo thành 
ngọn lửa tuệ thiêu đốt mọi phiền não trong ba tháng hạ vassa. 
Vì vậy, dù tinh tắn hành thiền, ngài vẫn chưa đạt được quả giải 
thoát giác ngộ như nguyện là thánh quả A-la-hán. 

Thế nhưng đại đức Revata không thối chí nản lòng và nhất 
định không bỏ cuộc. Mãn hạ, đại đức dự lễ Tự tứ (pavarana) 
cùng Tăng chúng. Sau đó, ngài không du hành đến một nơi 
khác mà ở lại rừng xiêm gai thanh vắng, ân cư đơn độc, và tiếp 
tục hành trì pháp tu đầu đà một cách rốt ráo. Càng kiên trì 
chiến đấu dũng mãnh bao nhiêu, càng tiến đến mức cuối cùng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 113 


của sự giải thoát mọi trói buộc bao nhiêu, thì tâm ngài càng trở 
nên an tịnh, trong sáng, và tỉnh giác bấy nhiêu. Không bao lâu 
sau, khi tuệ giác minh sát chín muồi và trở thành ngọn lửa 
bùng cháy mãnh liệt đốt rụi tất cả lậu hoặc, ngài đạt thánh quả 
A-la-hán cùng bốn tuệ phân tích và lục thông. 

Giờ đây, ngài Revata đã thành tựu mục đích tối hậu của 
đời sa môn phạm hạnh, xứng đáng là pháp tử, con của đẳng 
Như Lai. Giờ đây, ngài Revata đã đền đáp công ơn của người 
anh ruột, trưởng lão Sãriputta trí tuệ và bi mẫn, đã sớm sắp xếp 
việc trợ duyên cho em trên đường tầm đạo từ bao nhiêu năm 
trước. Và giờ đây, giữa hai bậc thánh tăng không chỉ có tình 
anh em ruột thịt mà còn có tình huynh đệ sa môn thiện lành. 


C. Năng Lực và Phẩm Hạnh Cao Quý 
1. Đức Phật Viếng Thăm 


Khi trưởng lão Sãriputta được chư tỳ khưu báo tin về việc 
xuất gia của Revata, ngài thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, 
con được tin em trai Revafa của con xuất gia. Em con có thê 
hoan hỷ với đời khất sĩ phạm hạnh trong Giáo đoàn của Thế 
Tôn, mà cũng có thê không hoan hỷ với quyết định của mình. 
Con kính xin Thế Tôn cho phép con được đến thăm em con.” 

Với trí tuệ của một vị Phật, Đức Thế Tôn biết được sa 
môn Revafa không bao lâu sau sẽ lập nguyện không gặp Đức 
Bồn Sư và vị trưởng lão anh của mình cho đến khi chứng đắc 
quả A-la-hán. Vì thế Ngài khuyên vị trưởng đệ tử Sãriputta 
tạm thời khoan đến thăm người em trai mà nay là pháp đệ. Một 
thời gian sau, ngài Sãriputta lại xin phép Đức Bồn Sư đến thăm 
em. Vào thời điểm đó, ngài Revata đang tịnh tu và nỗ lực hành 
thiền wiassana. Bậc Thế Gian Giải cũng biết được điều này 
nên một lần nữa khuyên ngăn. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 114 


Sau mùa an cư năm ấy, ngài Sãriputta đến xin phép Đức 
Bồn Sư lần thứ ba. Lúc ấy biết rõ rằng Revata vừa đắc thánh 
quả A-la-hán, đắng Tôn Sư trí tuệ và từ mẫn dạy: “Sãriputta, 
con của Như Lai, Như Lai cũng sẽ cùng đi với con đến thăm 
Revata. Con hãy thông báo cùng chư Tăng!” Vâng lời dạy của 
Đức Phật, vị trưởng đệ tử triệu tập Tăng chúng và cho hay: 
“Chư hiền hữu, Thế Tôn sắp bộ hành đến một nơi xa. Chư hiền 
hữu có thê đi theo nếu muốn.” 

Bắt cứ lúc nào Đức Phật rời một trú xứ để du hành hoằng 
pháp, số đệ tử tỳ khưu đi theo Ngài rất đông. Các vị nói với 
nhau: “Chư hiền hữu, ta hãy cùng theo bước Đức Bồn Sư! 
Huynh đệ chúng ta sẽ có duyên lành được tiếp tục chiêm 
ngưỡng sắc thân tươi nhuận vàng óng của Thế Tôn, và được 
lắng nghe những bài pháp quý báu với giọng thuyết giảng dịu 
ngọt của Ngài.” 

Và như thế, không bao lâu sau, ngài Sãriputta dẫn năm 
trăm vị tỳ khưu theo chân Đức Phật trong chuyến du hành đến 
rừng xiêm gai. Đức Bồn Sư rời tịnh xá, bước từng bước chánh 
niệm chậm rãi trên đường dài, với một ý định đầy lòng từ mẫn: 
“Như Lai sẽ đến gặp Revata.” 


2. Thần Lực Kỳ Diệu của Ngài Sivali và Ngài Revata 


Có hai con đường đi đến trú xứ của ngài Khadiravaniya 
Revata. Đức Phật chọn con đường hẻo lánh, nhiều phi nhân và 
đầy hiểm trở, nhưng lại là đoạn đường ngắn hơn. Đây là vì có 
trưởng lão STvali cùng đi trong đoản tỳ khưu nên bậc Toàn 
Giác biết trước được rằng, do phước báu tài lộc hy hữu của sa 
môn Sïvali, rồi sẽ có tứ vật dụng cúng dường phát sanh từ hàng 
chư thiên. Do oai lực phước báu đó của trưởng lão STvali mà 
Đức Bồn Sư và chư tỳ khưu đã an lành trải qua đoạn đường dài 
ba mươi do tuần (khoảng 240 miles) trong một tháng trường, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 115 


mỗi ngày một do tuần, và cuối cùng đến rừng xiêm gai.” 

Biết tin Đức Phật trên đường đến viếng thăm, trưởng lão 
Revata dùng thần thông chuẩn bị một trú xứ thanh tịnh, trang 
nghiêm, và đầy đủ tiện nghi trong rừng xiêm gai để tiếp đón 
bậc Ứng Cúng và chư huynh đệ sa môn. Trưởng lão xây hương 
thất làm chỗ ngự cho Đức Bồn Sư, cất năm trăm cốc thoáng 
mát để cung ứng cho chư Tăng nghỉ dưỡng ban đêm, dựng 
năm trăm trạm che nắng ban ngày, và dọn năm trăm con đường 
kinh hành. 

Đức Thế Tôn và chư Tăng đến trú xứ của trưởng lão 
Revata vào buổi chiều. Trưởng lão đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi 
thỉnh Ngài vào hương thất nghỉ ngơi. Sau đó, chư tỳ khưu tuần 
tự theo thứ bậc tuổi hạ được hướng dẫn đến các tu cốc dựng đó 
đây giữa khu rừng yên tịnh. Lúc ấy, do biết rằng đã quá ngọ và 
giờ thọ thực của chư sa môn đã qua, các vị trời dâng lên chư vị 
tám loại nước trái cây thanh sạch để dùng. Rồi trong suốt thời 
gian một tháng bậc Thiên Nhân Sư ngự an nơi đây, hằng ngày 
chư thiên hộ pháp tiếp tục cung ứng đầy đủ sung túc vật thực 
lên Ngài và chư Tăng, tất cả đều do oai lực phước báu tài lộc 
của trưởng lão STvall. 

Ngày Đức Bồn Sư đến rừng xiêm gai cũng là ngày trưởng 
lão Sãriputta và trưởng lão Revata được gặp lại nhau sau mười 
mấy năm trời cách biệt. Sự cách biệt ấy thật ra chỉ là giữa hai 
xác thân tứ đại. Còn trên con đường xuất gia tầm đạo và giác 
ngộ giải thoát thì hai vị thánh tăng phạm hạnh ấy đã hằng bước 
chung một nẻo tự bao gI1Ờ. 


3. Đức Phật Giáo Huấn các Tỳ Khưu Kém Trí Đức 


Sau một tháng cư ngụ trong trú xứ mà ngài Revata vừa tạo 
dựng tại rừng xiêm gai, một ngày nọ, vài tỳ khưu kém giới 


” xin xem thêm chỉ tiết trong bài Trưởng Lão Sĩïvali 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 116 


hạnh và thiểu trí ngồi bàn chuyện thị phi vô ích với nhau. Với 
trí đức như vậy, họ không sao thấu hiểu được năng lực kỳ diệu 
và tâm ý cao thượng của thánh tăng Revata. Họ nói với nhau: 

“Đức Thế Tôn, đắng Thiên Nhân Sư, đã bỏ công đến đây 
tìm gặp người mà Ngài gọi một cách quý mến là “em trai của 
trưởng đệ tử của Như Lai”. Thế nhưng sư Revata chỉ dành hết 
thời giờ của mình làm những việc phí công vô ích đề tạo dựng 
trú xứ này, bởi thử nghĩ xem Jetavana, Veluvana và các tu viện 
lớn quanh đây đã được xây dựng để làm gì? Sư ấy chăng qua 
chỉ là một người chạy việc vặt, lúc nào cũng bận rộn lo toan 
những chuyện nhỏ nhặt tầm thường. Người bận rộn như thế thì 
tu theo pháp hành nào của một khất sĩ đầu đà? Dĩ nhiên là 
không có pháp hành nào cả!” 

Sáng hôm ấy, khi Đức Tôn Sư quán chiếu thế gian với 
Phật nhãn và tha tâm thông, Ngài thấy các tỳ khưu này và biết 
được ý nghĩ của họ. Ngài bi mẫn suy xét: “Nếp sống độc cư 
nơi vắng lặng là hạnh nguyện của các sa môn ân tu trong rừng. 
Nếu Như Lai lưu lại ở đây lâu, nơi này sẽ bị xao động bởi rất 
nhiều những vị khách đến viếng Như Lai. Như vậy sẽ gây bận 
rộn, bất ôn, và không thích hợp cho hạnh ân cư của Revata.” 

Thế rồi Đức Thế Tôn rời hương thất, từng bước khoan thai 
đến viếng ngài Revata. Lúc bấy giờ, ngài Revata đang ngồi 
một mình trên một phiến đá ở cuối đường kinh hành. Nhìn 
thấy Đức Thế Tôn từ xa đi lại, vị trưởng lão liền sửa soạn chỗ 
ngồi cho Đức Bồn Sư, cung kính đón tiếp và đảnh lễ Thây, rồi 
ngồi xuống một bên. 

Với giọng hiền từ dịu ngọt, Đức Phật hỏi: “Revata, con 
của Như Lai, khu rừng này là nơi sinh sống của các loài thú 
hoang dã như sư tử, cọp beo. Con làm gì mỗi khi con nghe 
tiếng gầm rống của đoàn voi rừng hay tiếng hí vang của bầy 
ngựa hoang?” Trưởng lão Revata thưa: “Bạch Thế Tôn, đối với 
con những âm thanh ấy liên tục mang lại niềm hoan hỷ trong 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 117 


nếp sống ở rừng (arañfñia-rati — arañfña: rừng, ở rừng, thuộc về 
rừng, rzíi: niềm hoan hỷ, vui thích, yêu mến).” 

Nghe xong lời thưa, Đức Tôn Sư mỉm cười và dạy: “Lành 
thay, Revata, lành thay!” Rồi Ngài ban cho vị đại đệ tử một bài 
pháp gồm năm trăm câu kệ về những lợi ích của hạnh ân cư 
trong rừng trước khi trở về hương thất. 

Hôm sau, Đức Phật dẫn Tăng chúng đi khất thực ở một 
khu vực gần rừng xiêm gai và không quay lại trú xứ mà trưởng 
lão Revata đã tạo dựng trong rừng cho Đức Bồn Sư và chư 
huynh đệ. Ngay trước khi lên đường, để giáo huấn các tỳ khưu 
kém trí đức đã bất kính với trưởng lão Revata, Đức Phật dùng 
thần thông khiến cho các vị ấy quên lấy theo các vật dụng lặt 
vặt của mình như gậy chống, giày dép, lọ dầu, dù che, v.v. 

Sau giờ thọ trai, Đức Phật cho phép trưởng lão Revata 
tách rời đoàn, trở về ân tu nơi rừng xiêm gai thanh vắng. Còn 
đoàn chư Tăng thì tiếp tục theo bước Đức Bồn Sư trên đường 
trì bình hóa duyên, và hướng về tịnh xá Pubbãrãma (Đông 
Phương Tự) ở Sãvatthi. Lúc bấy giờ, Đức Phật xả thần thông. 
Các vị tỳ khưu kém trí đức sực nhớ những thứ bỏ quên nên 
quay về am cốc trong rừng xiêm gai đề lấy lại. 

Mặc dù đi theo con đường đã dẫn họ đến nơi ấy, họ không 
sao nhận định được phương hướng và nhớ lại được vị trí am 
cốc của họ. Thật ra cũng là lỗi cũ đã qua, nhưng con đường đi 
đến trước kia là con đường kỳ diệu, được đắp bằng phẳng, quét 
dọn sạch, trang hoàng đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi bởi phép mầu 
của trưởng lão Revata. Còn con đường trở về hôm nay là con 
đường thiên nhiên, gập ghènh sỏi đá, bụi bặm và gai góc, khiến 
họ mệt rã rời mà không có chỗ nghỉ ngơi. Có những đoạn họ 
buộc phải lết qua trên đầu gối hay giẫm đạp lên các cây nhỏ, 
bụi rậm và gai nhọn. 

Rồi khi đến một nơi giống như khu am cốc của mình trước 
đây, họ nhìn thấy gậy, dép, dù, lọ dầu mà họ đã bỏ quên nằm la 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 118 


liệt khắp nơi bên những cây xiêm gai, cái treo trên cành, cái 
dựa dưới sốc. Đến lúc đó, họ mới nhận ra rằng “sa môn Revata 
quả thật là một người có năng lực siêu phàm.” Trong niềm 
kinh ngạc, họ nói với nhau: “Ôi, kỳ diệu thay là công trình đã 
được tạo dựng để cúng dường lên Đức Thế Tôn!” Rồi họ gom 
góp vật dụng của mình và lên đường về Sävatthi. Vì khởi hành 
muộn nên họ về sau đoàn chư Tăng đã theo chân Đức Bồn Sư. 


4. Trú Xứ của Bậc Thánh A-la-hán 


Được tin Đức Phật và Tăng chúng về đến tịnh xá 
Pubbãrãma, nữ cư sĩ Visãkhã - vị thí chủ đã xây cất và cúng 
dường tịnh xá này lên Đức Phật — cung thỉnh chư Tăng lần lượt 
đến nhà để bà được cúng dường vật thực. Sau khi mời chư tỳ 
khưu vào chỗ ngỗi, vị thí chủ kính cân vấn an, rồi hỏi: “Thưa 
chư đại đức, trú xứ của trưởng lão Revata có tráng lệ và khả ái 
không?” Chư vị hoan hỷ trả lời: “Có chứ, thưa thí chủ. Nơi ấy 
tráng lệ và khả ái, y hệt các lâm viên trên thiên giới như lâm 
viên Nandaăna và Cittalafä của cõi trời Tam thập tam.” 

Sau đó vài hôm, các vị tỳ khưu kém trí đức về tới Sãvatthi 
và đến thọ trai tại nhà cư sĩ Visakha. Bà cũng kính cần vấn an 
và hỏi các vị như vậy. Nhớ lại những vất vả, khốn đốn đã phải 
trải qua khi trở lại rừng xiêm gai tìm vật dụng, họ bực bội trả 
lời: “Thưa thí chủ, thí chủ khỏi hỏi chúng tôi làm chi. Trú xứ 
của Revata chẳng có gì đáng nói tới. Nó nằm trong vùng cao 
nguyên khô cằn, giữa một khu rừng xiêm gai rậm rạp và gập 
ghềnh sỏi đá. Revata đang sống khốn khổ nơi ấy.” 

Nhận thấy sự mâu thuẫn lớn giữa hai câu trả lời, Visãkhã 
thắc mắc và muốn biết câu trả lời nào là trung thực nên đến 
tịnh xá Pubbarama nơi Đức Phật đang lưu ngụ. Sau khi đảnh lễ 
Đức Phật, cúng dường thuốc men và hoa tươi, bà kể lại sự việc 
rồi kính cần hỏi răng: “Bạch Thế Tôn, trong đoàn chư Tăng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 119 


cùng theo Thế Tôn đến viếng trưởng lão Revata ở rừng xiêm 
gai, có một SỐ VỊ ca ngợi trú XỨ Ấy, trong khi một số khác lại 
chê bai. Bạch Thế Tôn, vì sao hai lời ấy lại khác biệt nhau?” 

Đức Phật điềm đạm giảng giải: “Này thí chủ Visäkhã, ở 
nơi nào tâm một vị thánh khởi niềm an lạc thì nơi ấy khả ái, 
cho dù nó khả ái hay không khả ái theo quan kiến của phàm 
nhân.” Rồi Ngài thốt lên bài kệ sau: 


Làng mạc hay rừng núi 
Thung lũng hay đồi cao, 
La Hán trú chỗ nào, 
Đất ấy thật khả ái. 
Kính Pháp Cú, Kệ 98 
HT Thích Minh Châu dịch 


5. Hạnh Ẩn Dật Tịnh Tu 


Hạnh ấn dật tịnh tu của ngài Khadiravaniya Revata còn 
được ghi lại trong nhiều nguồn kinh điển Phật giáo Nguyên 
thủy khác. 

Theo chú giải Kinh Tập, một đoạn kệ trong Kinh Ấn Sĩ 
(Sn 1.12) đã được Đức Phật thuyết cho hội chúng tỳ khưu nghe 
khi Ngài nhắc đến và khen ngợi hạnh ân tu của trưởng lão 
Revata: 


Đã rõ mọi trú xứ 
Không ham trú xứ nào: 
Vị ấy chân ấn sĩ. 
Không say đắm, không tham, 
Không còn xây dựng nữa, 
Đã đạt bờ bên kia. 


Kinh Ấn Sĩ (Muni Suita, Šn 1.12) 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Thanissaro 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 120 


Tuy nếp sống độc cư thích hợp với bản tánh và hạnh 
nguyện của ngài Revata hơn là nếp sinh hoạt tập thể trong các 
tu viện, nhưng thỉnh thoảng ngài vẫn rời khu rừng yên tĩnh, 
mang theo y bát, bộ hành đến Sãvatthi để đảnh lễ Đức Bổn Sư, 
thăm viếng đại pháp huynh Sãriputta, và ở lại cùng chư huynh 
đệ đồng môn một thời gian ngắn. Trong những dịp ấy, các vị 
đồng phạm hạnh được gặp gỡ ngài và cùng nhau chia sẻ hương 
vị Pháp Bảo trong tình đạo thiện lành. 

Thế nhưng cũng có những lúc hạnh độc cư, tránh giao du 
của trưởng lão Revata bị chê trách bởi các phàm nhân thiểu trí 
như cư sĩ Atula. 

Nghe tin trưởng lão Revata đang ngụ gần thành Sãvatthi, 
Atula cùng năm trăm người bạn tìm đến ngài để nghe pháp. 
Thế nhưng trưởng lão nói rằng ngài có hạnh nguyện độc cư, 
sông khép kín trong an tịnh, và từ chối nói đạo cho họ. Atula 
nổi giận, cho là trưởng lão Revata chẳng có gì để thuyết. Ông 
bèn tìm đến trưởng lão Sãriputta thỉnh pháp, rồi bất mãn vì cho 
là ngài thuyết quá dài dòng. Sau đó, ông tìm đến trưởng lão 
Ananda, rồi lại phẫn nộ vì cho là ngài thuyết quá ngắn ngủi. 
Cuối cùng, ông đến than phiền lên Đức Phật. 

Đức Phật dạy rằng từ xưa đến nay nhân loại vẫn có thói 
quen chê trách người lặng thinh, người nói nhiều, và người nói 
ít. Không một ai trên đời không từng bị chê trách, cho dù là 
vua chúa, đại địa, mặt trời, mặt trăng, và ngay đến một đẳng 
Chánh Biến Tri đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng, cũng có 
người khen và kẻ chê. Nhưng lời chê trách hay ngợi khen của 
kẻ thiểu trí thì không giới hạn và không có giá trị. Còn với bậc 
thiện trí thì đáng khen sẽ ngợi khen, và đáng chê mới chê 
trách. Rồi Ngài dạy thêm rằng: 


Người biết suy xét sẽ 
Tán thán bậc hiền giả 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 121 


Giới hạnh không tỳ vết 
Trí đức luôn vẹn toàn. 


Hạnh sáng như vàng ròng, 
Ai dám chê vị ấy? 
Chư thiên phải khen thưởng, 
Phạm thiên cũng tán dương. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 229-230 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Thanissaro 


D. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Ẩn Tu Trong Rừng 


Sau khi đắc thánh quả A-la-hán, trưởng lão Revata tiếp tục 
ân dật trong rừng xiêm gai vắng lặng, sống độc cư, tu hạnh đầu 
đà, tham thiền nhập định, và an vui trong hạnh phúc giải thoát 
Niết bàn. Do hạnh ân tu này mà về sau, trong một buổi thuyết 
pháp trước Tăng chúng, trưởng lão được Đức Phật tán thán: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
ấn tu trong rừng (araññaka), Khadiravaniya Revata là bậc đệ 
nhất (etadagga)!” 


(Mặc dù cũng có các vị thánh tăng khác ẩn tu trong 
rừng, tuy nhiên các vị ấy thường hành trì hạnh này 
sau khi đã tìm được một nơi chốn có phong thổ thích 
hợp, có nguồn nước, và không quá xa làng mạc để trì 
bình khất thực. Thế nhưng ngài Revata không quan 
tâm đến những điều kiện này mà chọn độc cư trong 
một khu rừng xiêm gai hoang vắng trên miền cao 
nguyên khô cẳằn, gập ghènh sỏi đá. Vì vậy ngài được 
tán dương là bậc đệ nhất về đặc hạnh này.) 


E. Giáo Huấn của Bậc Thánh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 122 
1. Giáo Huấn Sư Đệ 


Chú giải Kinh Pháp Cú kể lại chuyện hạnh tịnh tu của 
trưởng lão Revata bị hiểu lầm là biếng nhác. 

SammuñJani là một vị lão tăng, thường cầm chổi quét tịnh 
xá từ sáng đến chiều. Một hôm, khi thấy trưởng lão Revata yên 
lặng tọa thiền, Sammuñjani nói rằng: “Vị trưởng lão này lười 
biếng quá, dùng vật thực của tín thí xong rồi ngồi yên. Chỉ việc 
cằm chổi quét dọn một chút cũng không thấy làm.” 

Nghe thế, vị trưởng lão từ bi đã nhân việc này mà dùng lời 
giáo huấn Sammuñjani, tạo duyên lành cho vị ấy biết hành trì 
đúng theo Chánh Pháp. Nghiêm nghị mà dịu dàng, ngài dạy: 
“Này hiền hữu! Vị tỳ khưu cầm chổi quét suốt ngày là điều 
không hợp lẽ. Vào buổi sáng, nên quét dọn rồi đi khất thực. 
Khi về đến tịnh xá, ngồi nơi yên tĩnh và tham thiền trên đề 
mục ba mươi hai thê trược để quán sự hoại diệt vô thường của 
thân. Đến buổi chiều, xả thiền và quét dọn tịnh xá. VỊ tỳ khưu 
không nên bận bịu quét dọn suốt ngày; thay vì vậy, hãy dành 
một phần thời gian thanh thản an tịnh cho mình theo cách ấy.” 

Cảm nhận được tâm từ mẫn của vị thánh tăng, 
SammuñJjani chí thành hoan hỷ ghi nhận lời ngài chỉ dạy. Tình 
tân tu tập theo lời ấy, không bao lâu sau, vị lão tăng đắc quả A- 
la-hán và được Đức Thế Tôn thốt lên một bài kệ tán thán thành 
tựu cao quý ấy: 


Ai trước sống buông lung 
Sau sống không phóng dật 
Chói sáng rực đời này 
Như trăng thoát mây che. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 172 
HT Thích Minh Châu dịch 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 123 
2. Giáo Huấn Đệ Tử 


Chú giải Trưởng lão Tăng Kệ ghi lại câu chuyện về một 
phương pháp giáo huấn đệ tử của ngài Khadiravaniya Revata. 

Lúc lập gia đình, ba người chị của trưởng lão Revata — 
Cãlã, Upacãlãä và Sĩsũpacälã — mỗi vị sanh một người con trai, 
cũng mang tên là Cãlã, Upacãlã và Sĩsũpacãlã. Về sau, khi 
trưởng lão về sanh quán thăm gia đình, ngài dẫn ba người cháu 
theo và cho xuất gia, thọ giới sa dH. 

Một hôm, trưởng lão Revata lâm bệnh. Ngài Sãriputta hay 
tin nên đến thăm. Khi thấy ngài Sãriputta từ xa đi lại, ngài 
Revata nói lên bài kệ sau để cảnh giác và nhắc nhở ba người 
cháu chớ phóng dật buông lung mà phải luôn chú tâm giữ 
chánh niệm thật cần mật: 


Nghe đây, này Cälä, 
Này ỦUpacälä, 
S1sũpacälä, 
Hãy chú tâm tỉnh cần 
An trú trong chánh niệm 
Bởi vị đến với con 
Là cung thủ tuyệt vời 
Là vị bắn chẻ tóc. 
Trưởng Lão Tăng Kệ, Kệ 42 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và C.A.F. Rhys Davids 


[Trưởng lão Sãriputta được ngài Revata ví như một 
cung thủ tuyệt vời có thể bắn chẻ sợi tóc do trưởng 
lão có trí tuệ sắc sảo, bén nhạy, và thâm sâu.] 


Ba vị sa di lắng nghe bài kệ giáo huấn của trưởng lão 
Revata. Do cảm kích lòng từ mẫn của thầy mình, trong lúc đau 
yếu vẫn hết lòng chỉ dạy cho đệ tử, và kính phục trí tuệ tối 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 124 


thắng của trưởng lão Sãriputta, ba vị sa di nghiêm túc thực 
hành theo lời thầy dạy. 

Suốt buổi đàm đạo của hai vị trưởng lão, mà cũng là hai 
người cậu của mình, ba vị sa di kính cân ngồi xuống cách đó 
không xa, và chú tâm giữ chánh niệm chặt chẽ. Khi ngài 
Sãriputta đến gần hỏi chuyện, ba vị thể hiện oai nghi tế hạnh 
theo đúng phong cách của bậc xuất gia. Giới hạnh ấy đã khiến 
vị tướng quân của Giáo Pháp thốt lời khen ngợi họ và vị thầy 
của họ, ngài Revata: “Em của ta thực sự đã giáo huấn và 
hướng dẫn các sa di sơ tu sống theo Chánh Pháp.” 


3. Khuyên Dạy Vua Pasenadi 


Chú giải Trưởng Lão Tăng Kệ còn kế một câu chuyện 
khác thể hiện trí tuệ và phẩm hạnh cao quý của thánh tăng 
Khadiravaniya Revata. 

Sau khi chứng đắc thánh quả A-la-hán, ngài Revata tiếp 
tục sống đời ân sĩ khổ hạnh trong rừng xiêm gai cho đến lúc 
tuổi già. Thỉnh thoảng ngài mới rời trú xứ để viếng thăm Đức 
Bồn Sư. Một ngày nọ, sau khi đến tịnh xá Jetavana đảnh lễ 
Đức Phật, trưởng lão Revata dừng bước tại một khu rừng thanh 
vắng gần thành Sãvatthi để nghỉ ngơi. 

Lúc ấy, có một kẻ trộm lén vào thành đánh cắp tài sản của 
lương dân và đang bị cảnh sát lùng bắt. Trên đường đào tâu, kẻ 
trộm phóng ngang nơi trưởng lão đang nghỉ chân. Hắn quăng 
túi của cải đã đánh cắp gần chỗ ngài ngồi rồi bỏ chạy. Cảnh sát 
thấy túi này nên nghi oan cho trưởng lão, bắt giữ ngài và đem 
ngài đến trình vua Pasenadi xin xử tội. 

Do lòng kính mến Tam Bảo, vua truyền thả ngài nhưng 
vẫn hỏi phải chăng ngài đã lấy trộm của cải. Khi ấy, vị trưởng 
lão, người từ khi sanh ra chưa bao giờ làm một điều bất thiện 
như vậy, điềm đạm đọc mười bốn kệ để thuyết pháp cho vua 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 125 


nghe, nói lên sự kiện với một vị sa môn tâm ý hoàn toàn thanh 
tịnh thì không thể nào có hành động như vậy. Qua các bài kệ 
này, ngài Revata còn tuyên bố trí tuệ và phâm hạnh của bậc A- 
la-hán và ban lời khuyên dạy cuối cùng cho vua Pasenadi. 
Tương truyền rằng sau khi ban lời khuyên dạy đức vua 
trong kệ cuối, trưởng lão Revata an nhiên ngôi kiết già giữa 
không trung, tham thiền nhập định, rồi viên tịch. Ngay khi ấy, 
nhục thân của ngài liền được lửa từ nội thân bốc cháy thiêu rụi. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 126 


Kankhäã Revata Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Tham Thiền Nhập Định 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama tham 
thiền nhập định (¡ãy?”), trưởng lão Kañkhã Revata được Ngài 
tán đương là bậc đệ nhất (eazdagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Cách đây một trăm ngàn đại kiếp, vào thời Đức Phật 
Padumuttara, tiền thân của ngài Kankhã Revata là một vị Bà- 
la-môn thông suốt Tam kinh Veda ở kinh thành Harhsãvati. 

Một ngày nọ, cũng giống như tiền thân của các vị đại 
trưởng lão đức hạnh khác, ông đến tu viện để nghe bậc Giác 
Ngộ thuyết giảng Giáo Pháp. Nơi đây, ông được chứng kiến 
Đức Phật ban cho một vị thanh văn tỳ khưu danh hiệu đệ nhất 
trong hàng đệ tử tỳ khưu tham thiền và an trú trong định 
(jhãna). Nảy sinh lòng kính ngưỡng sâu xa nơi vị sa môn ấy và 
ước nguyện được thành tựu danh vị tương tự trong thời một vị 
Phật tương lai, ông cung thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến nhà 
cúng đường trai tăng trọng thê trong bảy ngày, rồi thành kính 
phát đại nguyện lên bậc Ứng Cúng. 

Đức Phật Padumuttara nhìn vào tương lai và ban lời tiên 
tn rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời 
Đức Phật Sãkyamuni, một trăm ngàn đại kiếp sau. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Do tiếp tục vun bồi các nghiệp lành cho đến khi mạng 


*® /hãyï: người tham thiền nhập định, vị thiền giả 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 127 


chung, vị thiện nam được hưởng quả lành liên tục tái sanh vào 
cõi trời hay cõi người trong tất cả các kiếp về sau. Rồi trong 
kiếp sống sau cùng, vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông 
tái sanh vào một gia đình giàu có ở thành Sãvatthi và được đặt 
tên là Revata. Một buôi trưa nọ, Revata cùng các thiện nam tín 
nữ đến tịnh xá Jetavana đảnh lễ Đức Phật và nghe pháp. Khi 
đang đứng ở vòng ngoài của đại chúng để lắng nghe Giáo Pháp 
thốt lên từ kim khâu của Đức Phật, Revata khởi tâm tịnh tín 
mạnh mẽ nơi bậc Minh Hạnh Túc và con đường giác ngộ giải 
thoát mà Ngài chỉ dạy. Ông xin xuất gia, gia nhập Tăng chúng, 
và tinh cần tu tập nếp sống sa môn phạm hạnh. 


2. Nguồn Gốc của Tên Kankhã Revata 


Theo chú giải Kinh Phật Tự Thuyết (UdA.314), trước khi 
chứng đắc thánh quả A-la-hán, ngài Revata thường bận tâm lo 
lắng về những gì vị tỳ khưu được phép sử dụng và những gì 
không được phép sử dụng theo Giới Luật (Vinaya). Ngay cả 
những thứ trong tứ sự của chư tỳ khưu, như vật thực và dược 
phẩm, đã được phép thọ dụng, đại đức cũng có sự hoài nghi. 
Vì vậy, đại đức được biết với tên Kaủkhã Revata, có nghĩa là 
“Revata Người Hoài Nghĩ”. 

Có hai câu chuyện về những nghi ngờ của đại đức được 
ghi lại trong Tạng Luật, Đại Phẩm, Chương Dược Phẩm. 

Câu chuyện thứ nhất liên quan đến mật đường. Đức Phật 
chế định điều học cắm tỳ khưu ăn vật thực sái giờ. Thọ thực 
trong giờ hay đúng thời là từ sớm mai đến đúng ngọ. Thọ thực 
sái giờ, phi thời, hay quá ngọ là ngoài khoảng thời gian trong 
giờ. Tuy nhiên, có một số dược phẩm có thể dùng theo mục 
đích thức ăn được Đức Bồn Sư cho phép chư tỳ khưu thọ dụng 
trong giờ và luôn cả lúc sái giờ. Mật đường (loại mật ngọt 
được nấu sệt lại từ nước mía) là một trong các dược phẩm đó. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 128 


Một lần nọ, Đức Thế Tôn cùng chư Tăng du hành từ thành 
Sãvatthi đến thành Rãjagaha. Trên đường đi, đại đức Kañkhã 
Revata bước vào một túp lều có lò làm mật đường. Đề có thể 
kết tỉnh thành khối, mật đường được trộn chung với bột và 
cám. Nhìn thấy việc này, đại đức sinh nghi, không chắc rằng 
mật đường được cho phép thọ dụng lúc sái giờ, bởi vì hai 
nguyên liệu bột và cám thuộc về vật thực (sa), không phải 
là dược phẩm (bhesa/7a), mà thọ vật thực lúc sát giờ là phạm 
giới. Đại đức nói: “Mật đường trộn với hai vật thực, bột và 
cám, thì không còn được phép xem là được phẩm. Vì vậy thọ 
dụng mật đường này vào buổi chiều là phạm giới.” 

Do hoài nghi ấy nên đại đức và các đệ tử của đại đức 
không thọ dụng mật đường đã được kết tỉnh thành hạt đường. 
Rồi nhiều vị tỳ khưu khác cũng tin theo lời đại đức và không 
thọ dụng đường Ấy. Một số vị tỳ khưu trình sự việc này lên 
Đức Phật. 

Đắng Tôn Sư hỏi: “Này các tỳ khưu, vì sao người ta trộn 
bột và cám vào mật đường?” Các vị tỳ khưu thưa: “Bạch Thế 
Tôn, để kết tỉnh thành hạt đường.” Đức Phật dạy: “Này các tỳ 
khưu, nếu bột và cám được trộn vào mật đường để nó kết tỉnh 
thành hạt đường, thế thì bột và cám đó ở đây chỉ có thể xem 
như là đường.” Rồi Ngài ban hành điều học (mññãia- 
sikkhapađa): “Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép các con tùy 
nghi thọ dụng mật đường.” 

Câu chuyện thứ hai liên quan đến điều học cắm tỳ khưu 
phá hoại thảo mộc. Đức Phật chế định điều học cắm tỳ khưu 
phá hoại (làm cho đứt ha, gãy, tết) cây cỏ sanh hay mọc trên 
đất hoặc trong một nơi nảo. 

Một lần nọ, trên đường đi, đại đức Kañkhã Revata nhìn 
thấy hạt đậu gea (một loại đậu xanh) nảy mầm trong bãi 
phân người. Đại đức sinh nghi và nói: “Đậu mwugsa không 
thích hợp để thọ dụng vì dù đã nấu chín vẫn nảy mầm được.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 129 


Do hoài nghỉ ấy, đại đức và các đệ tử của đại đức không thọ 
dụng đậu mwugga. Một sỐ tỳ khưu khác cũng tin lời đại đức nên 
tránh không thọ dụng loại đậu Ấy. Khi sự việc này được trình 
lên Đức Phật, Ngài chế định một điều học khác cho phép tỳ 
khưu được ăn đậu „⁄gsa đã nâu chín. 


3. Chứng Đắc Đạo Quả 


Về sau, do vâng theo lời khuyên răn, sách tấn và chỉ dạy 
của đắng Điều Ngự Trượng Phu, ngài Kañkhã Revata tinh cần 
tu tập theo Chánh Pháp và nỗ lực tham thiền để loại bỏ các 
chướng ngại tâm. Sau khi nhận đề mục hành thiền thích hợp 
với căn cơ từ Đức Bồn Sư, đại đức Revata tìm nơi vắng lặng, 
an tịnh để chuyên tâm tỉnh cần hành thiền trên đề mục ấy. 

Sau khi chứng đắc và thuần thục lão luyện các tầng thiền 
định (#ãna) phàm nhân, đại đức dùng các tầng thiền định ấy 
làm nền tảng để chuyên sang thiền minh sát (viassanä). Nỗ 
lực thực hành pháp thiền quán, ngài tuần tự chứng đắc các tầng 
tuệ minh sát, và cuối cùng thành tựu thánh quả A-la-hán cùng 
tam minh, bốn tuệ phân tích, và lục thông. 

Trong một bài kệ của ngài Kankha Revata được ghi lại 
trong Trưởng Lão Tăng Kệ, ngài hồi tưởng lại những thành tựu 
trên con đường giác ngộ giải thoát, nghĩ đến những hoài nghi 
từng lấn chiếm tâm tư trước kia, và nay mọi chướng ngại tâm 
đều đã được đoạn tận nhờ sự chỉ dạy và hỗ trợ của Đức Thế 
Tôn. Ngài bày tỏ lòng tri ân Đức Bồn Sư và tán thán đại trí tuệ 
của những bậc Như Lai đã mang lại ánh sáng và sự thấy biết 
chân chánh cho trưởng lão cũng như cho những ai đang trên 
đường tu. Ngài nói: 


Hãy thấy trí tuệ này 
Của những bậc Như Lai, 
Như lửa cháy nửa đêm, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 130 


Cho ánh sáng, cho mắt, 
Họ nhiếp phục nghi ngờ 
Cho những ai đi đến. 


Trưởng Lão Tăng Kệ, Kệ 3 
HT Thích Minh Châu dịch 


Revafa Suffa trong Kinh Phật Tự Thuyết (Ud.v.7) ghi lại 
rằng, một ngày nọ, Đức Thế Tôn ngự ở Sãvatthi, tại Jetavana, 
tịnh xá của Anäthapindika. Ngài thấy trưởng lão Kaikhã 
Revata ngồi kiết già tham thiền gần đó, lưng thắng, quán sát sự 
thanh tịnh của tâm ý do đã đoạn diệt được hoài nghi. Khi Ấy, 
bậc Thiện Thệ cảm hứng thốt lên lời kệ tán thán vị đệ tử: 


Bắt cứ hoài nghi nào 
Đời này hay đời sau 
Do tự mình trải nghiệm 
Hay người khác trải nghiệm, 
Vị thiền giả tỉnh cần 
Hoàn toàn đoạn diệt chúng, 
Nhiệt tâm hành phạm hạnh. 


Kinh Phật Tự Thuyết, Ud.v.7 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Thanissaro 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Tham Thiền Nhập Định 


Mahagosinga Sufta trong Trung Bộ Kinh (MN 32) ghi lại 
rằng trưởng lão Kankha Revata ca ngợi và hành trì hạnh 
nguyện của một bậc sa môn ưa thích đời sống tịnh cư ần dật, 
nội tâm an tịnh, tham thiền nhập định, không gián đoạn thiền 
định, thành tựu tuệ quán, thường an trú vào tánh rỗng không 
của Niết bàn. Ngày cũng như đêm, trưởng lão nhiệt tâm tỉnh 
cần tham thiền và có thê nhập định vào hầu hết các tầng thiền 
mà Đức Phật hằng nhập định thâm sâu. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 131 


Về sau, trong một buổi thuyết pháp cho chư Tăng, trưởng 
lão được Đức Thế Tôn tán thán: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai 
tham thiền nhập định (hay?), Kadkha Revata là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


D. Trí Tuệ và Phẩm Hạnh Cao Quý 
1. Trí Đức 


Đức hạnh cao quý và phẩm vị tối thắng về tham thiền của 
thánh tăng Kañkhã Revata là khuôn mẫu và gương sáng cho 
chư huynh đệ sa môn. Ngài còn là một bằng hữu thiện lành 
được các vị đồng phạm hạnh mến mộ, và ngài thường đi cùng 
với các vị đệ tử danh tiếng khác của Đức Phật. 

Nalakapana Suffa trong Trung Bộ Kinh (MN 68) được 
bậc Thiện Thệ thuyết giảng trong vườn Paläsavana, làng 
Nalakapãna. Hôm ấy trong đại chúng có nhiều vị tỳ khưu xuất 
chúng như ngài Anuruddha, ngài Nandiya, ngài Kimbila, ngài 
Bhagu, ngài Kunda Dhãna, ngài Ananda, và ngài Revata. 

Trong bài kinh, Đức Thế Tôn giải thích vì sao Ngài công 
bố những chứng đắc cao thượng và cõi tái sanh sau khi mạng 
chung của các đệ tử giới hạnh và trí tuệ trong hàng tứ chúng. 
Ngài chỉ ra những điều ấy không vì mục đích lường gạt quần 
chúng hay lợi lộc danh xưng, mà vì muốn cho thiện tín khi 
nghe được các sự kiện này sẽ phần khởi chú tâm noi theo 
gương sáng của bậc trí đức, và như vậy mang lại cho thiện tín 
nguồn hạnh phúc và an lạc lâu dài. 

Một bài kinh khác trong Trung Bộ Kinh, M⁄ahãgosinga 
Sufia (Đại kinh Rừng Sừng Bò, MN 32), thuật lại cuộc luận 
đạo giữa một số trưởng lão lỗi lạc vào một đêm trăng sáng 
trong rừng Gosinga, nơi những cây sãla đang mùa nở hoa thơm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 132 


ngát. Đêm ấy, các ngài Mahã Moggallãna, Mahã Kassapa, 
Anuruddha, Änanda, và Revata cùng đến viếng ngài Sãriputta. 

Trưởng lão Sãriputta lần lượt hỏi các vị trưởng lão: “Khả 
ái thay rừng sãla Gosiñga đêm nay: trăng sáng cả bầu trời, hoa 
sala nở rộ, và dường như trong hư không thoang thoảng hương 
thơm từ cõi trời. Hiền hữu nghĩ hạng tỳ khưu nào có thê tỏa 
sáng hào quang khiến rừng sãla Gosiñga thêm rực rỡ?” 

Đến phiên trưởng lão Revata, ngài nói rằng: “Này hiền 
hữu Sãriputta, đó là vị tỳ khưu ưa thích đời sống tịnh cư, vui 
thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp, tịnh chỉ, không gián 
đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các 
chỗ không tịch. Này hiền hữu Sãriputta, hạng tỳ khưu này có 
thể làm sáng chói khu rừng Gosiiga.” 

Rồi các trưởng lão cùng đi đến gặp Đức Phật và thuật lại 
cuộc pháp đàm. Đức Bồn Sư chấp nhận tất cả các câu trả lời 
theo hạnh nguyện và chứng đắc của từng đệ tử, và thêm vào đó 
câu trả lời của Ngài. Đó là về một vị tỳ khưu giới đức, nỗ lực 
hành thiền với quyết tâm giải thoát khỏi tất cả ô nhiễm vô 
minh và đoạn trừ chấp thủ — tức quả vị A-la-hán. 

Brahmana Sufa, Kinh Phật Tự Thuyết, kế về một thời 
Đức Bồn Sư ngự tại Jetavana. Lúc bấy giờ, ngài Sãriputta, ngài 
Maha Mogøgalãana, ngài Mahã Kassapa, ngài Mahã Kaccãyana, 
ngài Mahã Kotthita, ngài Mahã Kappina, ngài Mahã Cunda, 
ngài Anuruddha, ngài Nanda, và ngài Revata cùng đi đến đảnh 
lễ Đức Bồn Sư. 

Nhìn thấy các vị đệ tử từ xa, Đức Phật nói với các tỳ khưu 
đứng bên cạnh: “Này các tỳ khưu, những vị đang đi đến là 
những vị Bà-la-môn (ở đây có nghĩa là vị A-la-hán.)” Một vị 
sa môn vốn sanh trưởng trong gia đình Bà-la-môn giáo kính 
cân thưa: “Bạch Thế Tôn, như thế nào là một vị Bà-la-môn? 
Và những phẩm hạnh nào tác thành một vị Bà-la-môn?” 

Ngay lúc ấy, đấng Chánh Biến Tri nói lên kệ cảm hứng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 133 
sau để giảng giải cho chư tỳ khưu nghe: 


Sau khi loại ác pháp, 

AI thường hành chánh niệm, 
Kiết sử đoạn, giác ngộ: 
Những vị ấy ở đời, 
Thật là Bà-la-môn. 

Kinh Phật Tự Thuyết, Ud 1.5 
HT Thích Minh Châu dịch 


2. Lòng Bi Mẫn 


Uitaramatu-Peta Vaffhu trong Pefavaifhu (Chuyện Ngạ 
Quỷ, tập thứ bảy của Tiểu Bộ Kinh) ghi lại một truyền thuyết 
về lòng bi mẫn của ngài Kañkhã Revata. Ngạ quỷ (pez), còn 
gọi là ma đói, là một trong bốn khổ cảnh trong vòng luân hồi — 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la — mà chúng sanh do các 
nghiệp bất thiện phải tái sanh vào. 

Câu chuyện này xảy ra sau khi Đức Phật nhập diệt. 
Chuyện kê rằng Uttara là một cận sự nam (pãsak2) có đức tin 
Tam Bảo trong sạch và hạnh bố thí cúng dường. Với thân 
quyến, ông khuyến tu và khuyên nhủ họ cùng ông hùn phước 
xây dựng một tu viện cho chư tỳ khưu lưu ngụ. 

Thế nhưng Uttaramätu, mẹ của Ut(ara, là người keo kiệt 
và nặng tin vào ngoại đạo tà giáo. Khi thấy Uttara cũng dường 
tứ vật dụng đến chư Tăng, bà tức giận, miệt thị các vị sa môn 
và nguyên rủa con rằng: “Tất cả vật dụng nào mà con đã chống 
lại ước muốn của mẹ để cúng dường đến các sa môn, vật dụng 
ấy sẽ biến thành máu trong kiếp sau của con.” 

Tuy nhiên, bà cũng làm được một nghiệp lành là chấp 
thuận việc cúng dường một chiếc quạt kết bằng lông công vào 
ngày lễ dâng cúng tu viện lên Tăng đoàn. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 134 


Sau khi chết, mẹ của Uttara tái sanh làm một nữ ngạ quỷ 
xấu xí, chịu đựng vô số cực hình. Do thiện nghiệp chấp thuận 
việc cúng dường quạt lông công trong quá khứ, nữ ngạ quỷ 
Uttaramãtu-peta có mái tóc đen tuyên, óng ả, mịn màng, và rủ 
dài xuống mặt đất. 

Thế nhưng suốt năm mươi lăm năm bà không có áo quần 
che thân, đi lang thang trong đói khát. Mỗi khi bà bước xuống 
dòng sông Hằng để uống nước, nước lập tức biến thành máu 
theo như lời nguyền rủa con mình trong kiếp trước. 

Một ngày nọ, bà nhìn thấy một vị sa môn với dáng vẻ 
thanh tịnh và nét mặt từ bi đang ngồi yên lặng bên bờ sông 
Hằng. Đó là trưởng lão Kañkhã Revata cao quý. Bà dùng mái 
tóc đài che kín thân đề tỏ lòng kính trọng vị trưởng lão, rồi quỳ 
lạy ngài và rụt rè cầu xin ngài cho bà nước uống. 

Trưởng lão dịu dàng hỏi: “Sông Hằng đầy nước mát từ 
thượng nguồn trên Hy mã lạp sơn chảy xuống. Sao con không 
uống nước ấy mà lại xin ta?” Nữ ngạ quỷ đau khổ trả lời: 
“Thưa ngài, nếu con tự mình lấy nước sông Hằng để uống, 
nước vừa chạm tay con lập tức biến thành máu.” 

Trưởng lão từ mẫn hỏi tiếp: “Vậy ác hạnh nào về thân, về 
khẩu, về ý con đã làm trong quá khứ? Do nghiệp gì mà nay 
con phải chịu quả báo khiến nước sông Hằng khi chạm tay con 
liền biến thành máu?” 

Nữ ngạ quỷ kế cho ngài nghe các nghiệp quả đã phân 
minh kết thành trong suốt năm mươi lăm năm đói khát thống 
khổ của mình. Bà thành tâm sám hối và ước mong rằng với 
phẩm hạnh của bậc sa môn thánh thiện, nước mà ngài ban cho 
bà sẽ không do quả báo mà biến thành máu. 

Động lòng bi mẫn trước cảnh khổ của nữ ngạ quỷ, trưởng 
lão Revata thay mặt bà dâng nước uống lên đại chúng tỳ khưu. 
Ngài đi trì bình khất thực và dâng thức ăn ấy lên chư Tăng. 
Sau đó, ngài nhặt vải vụn từ một đống rác, tự tay giặt sạch, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 135 


dùng vỏ cây kết lại để may y cúng đường chư Tăng. Rồi ngài 
hồi hướng tất cả công đức cúng dường thanh tịnh ấy cho bà. 

Với ân đức dày sâu của vị thánh tăng cao quý, không bao 
lâu sau nữ nøạ quỷ được giải thoát khỏi đọa xứ, tái sanh làm 
một vị trời, hưởng hạnh phúc an vui nơi thiên giới. ĐỀ tỏ lòng 
tri ân Tăng Bảo, vị thiên nữ hiện ra trước mặt ngài Revata để 
đảnh lễ và tường thuật đời sống an lạc đang được thọ hưởng ở 
cõi trời, tất cả do nhờ công ơn cứu độ của vị trưởng lão đức 
hạnh và đầy lòng bi mẫn. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 136 


Sona Kolivisa Mahãthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Nỗ Lực Tinh Tấn 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có hạnh 
nỗ lực tỉnh tấn (ãraddha-viriya”), trưởng lão Sona Kolivisa 
được Ngài tán đương là bậc đệ nhất (eradagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Vào thời Đức Phật Padumuttara thuở xa xưa, vị thiện nam 
tiền thân của trưởng lão Sona Kolivisa sanh vào một gia đình 
thương buôn giàu có và được đặt tên là Sirivaddha. Khi 
Sirivaddha đến tuôi trưởng thành, ông tìm đến tịnh xá để nghe 
Đức Phật thuyết pháp. Khi đang đứng ở cuối hàng thính chúng, 
ông được chứng kiến Đức Phật tuyên đương một vị sa môn là 
bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu có hạnh nỗ lực tỉnh tấn. 
Ông vô cùng kính ngưỡng vị tỳ khưu ấy và ước nguyện được 
trở thành một vị sa môn như vậy trong tương lai. Khi thời pháp 
của Đức Thế Tôn chấm dứt, ông thỉnh Ngài đến nhà để cúng 
dường trai tăng trọng thể trong suốt một tuần. Sau đó, ông phát 
đại nguyện lên Đức Phật. Đấng Toàn Giác thấy trước được 
rằng ước nguyện của Sirivaddha sẽ được thành tựu vào thời 
Đức Phật Gotama nên ban lời tiên tri. Rồi Ngài trở về tịnh xá. 


2. Chuyện Tiền Kiếp 


Nhờ đã tạo được nhiêu thiện nghiệp nên vị thiện nam tiên 
thân của ngài Sopa chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi người trong 
các kiệp sau đó. Khi một trăm ngàn đại kiêp đã qua, sau lúc 


29 ~ ~ L2 k2 ..a * Ấ 
ãraddha: mạnh mẽ, chắc chăn; viriya: tính tân 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 137 


Đức Phật Kassapa nhập Niết bàn parinibbãna và trước lúc Đức 
Phật Gotama xuất hiện, vị ấy sanh vào một gia đình đạo hạnh ở 
thành BaranasI. Một ngày nọ, khi vị thiện nam đang cùng các 
bạn chơi trò thể dục dưới nước trong dòng sông Hằng, một vị 
Phật Độc Giác khoác chiếc y cũ kỹ xuất hiện. 

Đức Phật Độc Giác thầm nghĩ: “Sau khi dựng một tu cốc 
nhỏ để tạm trú bên bờ sông Hằng này, ta sẽ an cư mùa mưa và 
trì bình khát thực ở Bãränasï.” Rồi Ngài đi gom các nhánh củi 
và thân cây mía do dòng nước sông đánh dạt vào hai bên bờ. 
Nhìn thấy vẻ từ bi và thanh tịnh của Ngài, vị thiện nam cảm 
kính nên rủ các bạn đến đảnh lễ vị Phật rồi cung kính hỏi: 
“Bạch Ngài, Ngài đang làm gì đó?” Đức Phật Độc Giác dịu 
dàng trả lời: “Này người bạn trẻ, mùa nhập hạ vassz sắp đến 
rồi, một vị sư cần tu cốc để an cư.” 

Vốn đã vun bồi pháp ba-la-mật bố thí cúng dường trong 
hằng hà sa số kiếp sống trước, vị thiện nam liền thưa: “Bạch 
Ngài, kính xin Ngài hãy đợi qua ngày hôm nay. Ngày mai 
chúng con sẽ cất một tu cốc để dâng Ngài.” Đức Phật Độc 
Giác tự nhủ: “ “Ta nên độ cho vị thí chủ đạo hạnh này.” Đó cũng 
là nhân duyên chính của việc Ngài xuất hiện nơi đây. Thế nên 
Ngài nhận lời thỉnh nguyện của vị cư sĩ trẻ. 

Được Đức Phật Độc Giác chấp thuận, vị thiện nam hoan 
hỷ trở về nhà và thầm nguyện sẽ cung ứng đầy đủ tứ vật dụng 
cho bậc đại thanh tịnh trong ba tháng mùa mưa vassa. Sáng 
sớm hôm sau, vị ấy chuẩn bị đủ loại thực phẩm và vật dụng, 
rồi đứng chờ Đức Phật đến để dâng cúng. Khi Đức Phật đang 
nghĩ sẽ khất thực ở đâu hôm nay thì Ngài cảm nhận được ước 
nguyện sớt bát cúng dường của vị thiện nam, vì vậy Ngài ôm 
bát khoan thai đến trước công nhà vị ấy. 

Nhìn thấy Đức Phật Độc Giác đến nhà mình như mình 
mong ước, tâm vị thiện nam tràn đầy niềm hỷ lạc. Vị ấy rước 
bát của Đức Phật và đặt thức ăn cúng dường vào, rồi thỉnh cầu: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 138 


“Kính xin Ngài hằng ngày đến nhà con để trì bình trong suốt 
ba tháng an cư mùa mưa này.” Bậc Giác Ngộ từ bị nhận lời. 
Sau khi Ngài ra về, vị thiện nam cùng các bạn khởi công và 
hoàn tất công trình xây cất một chỗ ở thanh tịnh cho Đức Phật, 
gồm một đường kinh hành, cốc nghỉ ngơi ban đêm, am che 
nẵng ban ngày, và cúng đường lên Ngài. 

Rồi vị thiện nam tạo một công đức hy hữu: Khi Đức Phật 
Độc Giác sắp bước vào tu cốc, vị thiện nam không muốn đôi 
chân của Ngài bị lắm dơ vì phải dẫm lên lớp bùn ướt trước 
cửa, thế nên VỊ ấy liền dùng chiếc áo khoác màu đỏ rất mềm 
mại và trị giá hàng trăm ngàn đồng tiền của mình trải lên trên 
mặt bùn, rồi thỉnh Đức Phật bước lên áo để vào cốc. Lúc ấy, 
nhìn thấy đôi chân Đức Phật chạm lên chiếc áo, nhìn thấy áo 
của mình và sắc thân của vị Phật Độc Giác có cùng một màu 
tươi nhuận, vị thiện nam vô cùng hoan hỷ và thốt lên lời ước 
nguyện rằng: “Cũng như màu áo khoác của con đã trở nên đẹp 
đẽ hơn khi được Ngài bước chân lên, mong sao màu bàn tay và 
bàn chân của con rồi sẽ đỏ thắm và tươi đẹp như màu hoa 
hibiscus (hoa bụp)! Mong cho xúc chạm của thân con sẽ mềm 
mại, mịn màng như len bông vải đã mặc qua hàng trăm lần!” 

Suốt ba tháng mùa mưa, vị thiện nam tiền thân của ngài 
Sona hết lòng phục vụ Đức Phật Độc Giác. Khi mùa an cư kiết 
hạ hoàn mãn, Đức Phật Độc Giác chủ trì lễ Tự tứ (pavarana). 
Vị thiện nam dâng cúng Ngài một bộ tam y. Rồi Ngài mang y 
bát quay về ngự an trên núi Gandhamäãdãna. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Phước Sanh 


Sau khi mạng chung, tiên thân của ngài Sona Kolivisa 
không khi nào phải đọa vào bôn khô cảnh, chỉ tái sanh vào cõi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 139 


trời hay cõi người. Rồi vào thời Đức Phật Thích Ca, ngài sanh 
vào gia đình thương nhân đại phú Usabha ở thành phố 
Kãlacampä, được thọ hưởng nhiều phước báu kỳ điệu trổ quả 
từ các công đức trong quá khứ, nhất là công đức cúng đường 
tứ vật dụng đến Đức Phật Độc Giác, trong đó có chiếc áo 
choàng quý giá trải lên bùn cho Đức Phật bước lên với lời ước 
nguyện hy hữu. 

Trong suốt thời gian mẹ ngài thọ thai, cha mẹ ngài nhận 
được hàng ngàn món quà gởi đến nhà, và tài sản gia đình ngày 
cảng tăng trưởng. Vào ngày sanh của ngài, cả thành phố 
Kãlacampä như trầy hội, tràn ngập quà chúc phúc cho ngài. 

Trong ngày lễ đặt tên cho ngài, cha mẹ ngài nói với nhau: 
“Con trai chúng ta sanh ra đã mang sẵn tên của mình rồi. Sắc 
thân của con tươi sáng như màu hoàng kim của vật được 
nhúng trong vàng nung đỏ chảy lỏng.” Và do đó cha mẹ gọi 
ngài là Sona, có nghĩa là màu hoàng kim. Vì ngài thuộc thị tộc 
Kolivisa nên được biết đến với tên Sona Kolivisa. 


2. Phước Báu Thức Ăn và Chỗ Ở 


Thức ăn dành riêng cho công tử Sona Kolivisa được chuẩn 
bị rất đặc biệt và công phu. Trước hết, cánh đồng trồng lúa 
rộng lớn được cày tơi và những hạt giống tốt của loại lúa sãli 
ngon quý được gieo xuống, tưới tâm bằng sữa bò, nước có 
hương liệu, và nước thường. Sữa và nước thơm chứa trong vô 
số lu vại được trút xuống mương ruộng để hạt lúa chín trong 
mùa gặt được mềm mại thơm tho. Để bảo vệ thân cây lúa đã 
thấm sữa khỏi bị chim hay côn trùng ăn, người ta dựng cột kèo 
khắp cánh đồng rồi phủ các tắm màn che lên. Ở mỗi góc ruộng 
đều có người túc trực canh gác. 

Đến mùa lúa chín, các vựa lúa được phết lên bốn loại dầu 
(nghệ, đỉnh hương, đỗ quyên, mè) rồi thêm một lớp tinh dầu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 140 


quý lên trên nữa; không gian vì vậy ngát hương thơm. Chỉ đến 
khi ấy nông dân mới gặt lúa, cột thành bó và đem phơi. Khi hạt 
thóc khô thì những bó lúa được trải đều trên sàn vựa lót tinh 
dầu; rồi cứ một lớp tinh dầu đến một lớp thóc lúa cho đến khi 
vựa đầy thì cửa vựa đóng kín trong ba năm. Sau ba năm thì cửa 
vựa mở, và cả thành phố Campäã ngập tràn hương thơm của lúa 
và tinh dầu. Khi thóc sãli được giã, những người nghiện rượu 
đồ xô đến mua trâu và cám, còn nông dân và tôi tớ thì thu nhặt 
gạo tắm. Chỉ có gạo nguyên hạt là để dành cho Sona. 

Trước khi nấu chín, gạo ấy được cho vào rô kết từ những 
sợi làm bằng vàng để vò và sàng lọc hàng trăm đợt. Sau đó, 
người ta ngâm gạo trong nước sôi một thời gian ngắn, đem đề 
ráo rồi mới nấu thành cơm. Cách nấu này làm cho những hạt 
cơm nở trắng đẹp như những cánh hoa lài. Cơm được đựng 
trong một chén bằng vàng, đặt trên một bát bằng bạc chứa đầy 
sữa nếp nguyên chất nấu sôi để giữ nóng cho hạt cơm, rồi mới 
dọn cho Sona dùng. Sona ăn cơm säli ấy rất chừng mực. Sau 
bữa cơm, vị công tử rửa tay chân và súc miệng bằng nước pha 
hương liệu, rồi nhai các loại quế cho thơm miệng. 

Khi Sona đến tuổi trưởng thành, cha mẹ công tử xây dựng 
cho người con trai yêu quý ba dinh thự lộng lẫy, thích hợp với 
từng mùa trong năm, và cho con một đoàn ca kỹ và vũ công đề 
giải khuây. Rồi có đến sáu mươi tỳ nữ được chọn để chăm sóc 
và phục vụ ngài. Cứ như thế, vị công tử hưởng thụ cảnh phú 
quý xa hoa, sống hạnh phúc như đang ở trên cõi trời. 


3. Phúc Tướng Hy Hữu 


Sona bước đi đến đâu thì những tắm thảm êm ái mềm mại 
và đắt tiền liền được trải ra đến đó để công tử dẫm lên. Tương 
truyền rằng công tử không bao giờ phải đi chân trần trên mặt 
đất cứng. Làn đa lòng bàn tay và lòng bàn chân của Sona non 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 141 


mềm và đỏ thắm như màu hoa hibiscus. Thân hình Sona như 
phủ bằng vàng mịn và chạm vào thì mềm mại, mịn màng như 
len bông vải đã được mặc qua hàng trăm lần. Lòng bàn chân 
của Sona được bao phủ bởi một lớp lông tơ mịn màu cánh sen; 
mỗi sợi dài bốn lóng tay, cuộn xoắn ốc, xinh xắn như những 
bông tai nhỏ bằng ngọc bích. Biết đôi chân mình có phúc 
tướng hiếm quý kỳ diệu vô cùng nên mỗi khi giận dỗi ai, Sona 
thường đùa dọa rằng: “Ngươi suy nghĩ cẩn thận nhé! Nếu 
không thì ta sẽ dẫm chân lên mặt đất cho xem.” 


4. Xuất Gia”? 


Trong khi ấy, Đức Bồ Tát đã đắc quả vị Phật Chánh Đắng 
Chánh Giác và đang ngụ trên núi Gijjhakũta (Linh Thứu), gần 
thành Rãjagaha xứ Magadha, để trì bình hóa duyên. 

Lúc bấy giờ, vua Bimbisära là vị minh quân thống lãnh 
tám mươi ngàn thị trấn của xứ Magadha. Lời đồn về các phúc 
tướng hy hữu ở hai lòng bàn chân Sona Kolivisa đến tai vua. 
Là một đệ tử thuần thành của Đức Phật và hằng được Ngài 
thuyết giảng Giáo Pháp, vua biết rằng các phúc tướng ấy nếu 
có thật thì phải là phước báu từ một thiện nghiệp cao quý nào 
đó từ kiếp quá khứ của Sona, và vua muốn xem tận mắt. 

Một ngày nọ, nhân dịp vua triệu tập tám mươi ngàn vị thị 
trưởng vào triều để ban lời khuyên dạy, vua cũng phái sứ giả 
đến báo với vị công tử: “Sona hãy vào triều. Trằm mong có sự 
hiện diện của Sona!” Hiểu được ý muốn của vua Bimbisära, 
cha mẹ Sona dạy con cách trình vua xem đôi bàn chân của 
mình, rồi đưa con đến kinh thành bằng kiệu. Sau khi cung kính 
vái chào vua, Sona lễ phép ngồi trước mặt vua trong thế kiết 
già, để lộ lòng bàn chân phủ lông tơ mịn của mình. Đức vua 


'” chỉ tiết trong phần này soạn theo The Great Chronicles oƒ Buddhas và 
Luật Tạng, Đại Phâm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 142 


thấy được phúc tướng ấy và rất hài lòng. Sau đó, đức vua 
truyền Sona đi cùng tám mươi ngàn vị thị trưởng đến núi Linh 
Thứu lễ bái Đức Phật và nghe bậc Giác Ngộ thuyết pháp. 

Được nghe Giáo Pháp của Đức Phật, Sona và các vị thị 
trưởng đều khởi tín tâm trong sạch. Các vị thị trưởng xin quy y 
Tam Bảo, rồi trở về quê nhà sống đời tại gia và thực hành 
những công đức của hàng cư sĩ. Riêng Sopa lưu lại và thưa với 
Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, theo như con hiểu về Giáo Pháp 
vừa được Đức Thế Tôn giảng dạy, thì người tại gia khó thực 
hành đời sống phạm hạnh thanh tịnh một cách đầy đủ và toàn 
hảo. Bạch Thế Tôn, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác y cà-sa 
(kãsãya, y màu vàng cam), lìa bỏ đời thế tục, và xuất gia sống 
không nhà. Bạch Thế Tôn, xin hãy cho con được xuất gia.” 

Đức Phật hỏi Sona được phép cha mẹ hay chưa. Khi biết 
cha mẹ Sona chưa cho phép, Ngài dạy: “Này Sona, Như Lai 
không nhận cho ai thọ giới xuất gia nếu chưa được sự đồng ý 
của song thân.” Sona cung kính thưa: “Dạ vâng, bạch Thế 
Tôn.” Rồi Sona về xin phép cha mẹ cho xuất gia và được hai vị 
chấp thuận. Khi quay lại trú xứ của Đức Phật, Sona được một 
vị tỳ khưu truyền giới dưới sự hướng dẫn của Đức Bồn Sư. 

Sa môn Sowa trú tại Rãjagaha sau lễ xuất gia. Thân quyến 
của ngài thường xuyên đến viêng thăm, ưu ái dâng cúng lễ vật, 
và không ngớt lời tán đương phẩm cách tốt đẹp của ngài. Điều 
ấy khiến vị sa môn suy nghĩ: “Có rất nhiều người đến thăm ta. 
Nếu cứ vậy mãi thì làm sao ta có thể định tâm để thực hành 
thiền chỉ tịnh và thiền quán? Ta không thể tiếp tục như thế nữa. 
Hay là ta đến xin Đức Bồn Sư ban một thời pháp về phương 
pháp và đề mục hành thiền, rồi ta đến khu nghĩa địa vắng vẻ ở 
rừng Sita (rừng Mát) để nỗ lực tu tập pháp hành của một tỳ 
khưu? Người ta sẽ không đến đó tìm ta nữa vì họ sợ hãi khung 
cảnh nghĩa trang. Như thế ta mới mong thành đạt được mục 
đích vô thượng của đời tỳ khưu là thánh quả A-la-hán.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 143 


Rồi sa môn Sona đến đảnh lễ Đức Phật và trình ước 
nguyện. Sau khi được Đức Bồn Sư từ mẫn chỉ dạy về phương 
pháp hành thiền và ban đề mục thích hợp với căn cơ, vị sa môn 
đi đến rừng Sta, nơi đã gợi cho ngài niềm cảm hứng thanh cao 
để bắt đầu chuyên tâm tiến tu trên đường đạo. 


5. Hạnh Nỗ Lực Tinh Tấn 


Nơi nghĩa địa vắng vẻ ở rừng S1ta, đại đức Sona Kolivisa 
độc cư, quyết tâm tinh cần tu tập. Ngài biết rằng việc mình 
từng được dưỡng nuôi trong nhung lụa, từng quen thọ hưởng 
hạnh phúc dục lạc của thế gian có thê gây trở ngại về ý chí và 
nghị lực trên con đường tu tập, đoạn diệt tham ái và phiền não 
ngủ ngầm. Thế nên ngài tự nhủ: “Thân thê ta rất mảnh mai; thể 
lực ta rất yếu ớt. Quả thật khó cho một người như ta đạt được 
hạnh phúc an lạc của đạo quả giác ngộ giải thoát. Vậy ta nên 
khổ luyện thân để tăng cường nghị lực.” Nghĩ vậy, đại đức 
Sona chỉ hành thiền với hai tư thế đứng và đi trên đôi chân 
trần, hoàn toàn không nằm hay ngồi. 

Với sự nhiệt tâm tinh cần quá sức khi đi kinh hành trên 
nên đất cứng, làn da mỏng mảnh của hai bàn chân đại đức bị 
cứa rách rướm máu, và mụt nhọt nổi lên chung quanh lòng bàn 
chân mềm mại của ngài. Khi các mụt nhọt ấy bề ra, cả khúc 
đường đất ngài đi kinh hành vấy đầy máu đỏ. Đến lúc không 
thể bước đi được nữa, ngài tiếp tục thiền tập bằng cách bò 
bằng cùi chỏ và đầu gối. Rồi cùi chỏ và đầu gối cũng bị cứa 
rách, và toàn bộ đường kinh hành của ngài nhuộm đỏ gấp đôi. 

Nỗ lực tinh tấn khổ luyện thân đến thế mà đại đức Sona 
Kolivisa không thấy một dấu hiệu tiễn bộ nào trong sự thiền 
tập của ngài cả. Do đó, đại đức suy nghĩ: “Nếu có ai khác trong 
hàng đệ tử của Đức Thế Tôn tinh tấn nỗ lực tu tập, vị ấy cũng 
sẽ hành trì như ta nhưng không thể nào gắng sức hơn vậy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 144 


được. Thế nhưng tâm ta vẫn còn chấp thủ và chưa giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, ta chưa thể chứng đạt đạo quả. Có lẽ ta 
không là một hành giả có thể giác ngộ tức thì sau khi nghe một 
bài kệ ngắn (weghaz/iañññ), không là một hành giả có thê giác 
ngộ sau khi nghe giảng giải chi tiết một bài pháp 
(vipañcitañfñu), cũng không là một hành giả có thể giác ngộ 
sau khi được chỉ dạy, hướng dẫn cặn kẽ để thực hành pháp tu 
(neyya). Có lẽ ta chỉ là một người không thê giác ngộ vì giỏi 
lắm cũng chỉ hiểu được từ ngữ chứ không sao thấu hiểu được ý 
nghĩa thâm sâu vi diệu của Giáo Pháp (padaparama). Vậy thì 
cuộc sống tu hành này có ích gì? Chắc chẳng lợi lạc gì. Gia 
đình ta có đủ tài sản cho ta thọ hưởng và làm các việc phước 
thiện để tạo nghiệp lành. Thôi thì ta nên xin hoàn tục, sống đời 
tại gia, và thực hành những công đức của hàng cư sĩ.” 


6. Giáo Huấn của Đức Phật 


Khi ấy, với tha tâm thông, Đức Bồn Sư biết được suy nghĩ 
của đại đức Sona Kolivisa. Ngài cũng biết các nỗ lực và 
chướng ngại trên đường tu tập của người đệ tử. Với lòng bị 
mẫn vô lượng, Ngài muốn đến sách tấn và chỉ dạy vị đệ tử. Vì 
vậy, Ngài biến mắt từ núi Gijjhakũta và hiện thân ở rừng Sĩta. 

Vào buổi chiều, Đức Phật cùng nhiều vị tỳ khưu đi về phía 
đại đức Sona trú ngụ và nhìn thấy đường kinh hành nơi ấy 
nhuộm đỏ. Tuy đã biết rõ nguyên do nhưng với dụng ý muốn 
ban pháp nên Đức Phật từ tốn hỏi: “Này các tỳ khưu, đường 
kinh hành của vị nào mà vấy đầy máu như một lò sát sanh 
vậy?” Chư Tăng thưa: “Bạch Thế Tôn, đại đức Sona đã quá nỗ 
lực tỉnh tấn đi kinh hành đến nỗi lòng bàn chân bị rách đồ 
máu! Đường kinh hành đỏ thẫm vết máu này là của vị ấy.” 

Nghe xong lời này, Đức Phật yên lặng dẫn chư tỳ khưu 
đến nơi đại đức Sona hành thiền. Sau khi Đức Bồn Sư ngồi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 145 


trên chỗ đã được soạn sẵn, đại đức Sona cung kính đảnh lễ 
Ngài rồi ngồi xuống một bên. Đức Phật hỏi đại đức Sona có 
phải đại đức có ý hoàn tục, đại đức thú nhận là có. Sau đó, Đức 
Phật ban cho đại đức một bài pháp với ví dụ về chiếc đàn tỳ bà 
(vaa), rằng người nhạc sĩ chơi đàn không nên lên dây đàn quá 
căng hay quá chùng. 

Đây là vì Đức Phật biết rằng khi Sona còn nhỏ, cha mẹ 
Sona đã chọn đàn tỳ bà cho con học vì người chơi đàn này 
được ngồi thoải mái nên không dễ thắm một, và rồi vị công tử 
trở thành một nhạc sĩ đàn tỳ bà tài hoa. Là đắng Điều Ngự 
Trượng Phu, Đức Bốn Sư cũng biết rằng “các phương pháp 
thiền khác không thể mang lợi ích cho Sona, nhưng nếu Như 
Lai giảng dạy và làm sáng tỏ pháp hành cho Sona bằng ví dụ 
về nghệ thuật lên dây đàn tỳ bà, thì Sona sẽ nhanh chóng thành 
đạt tri kiến.” Rồi như thế, Đức Bồn Sư tạo cơ duyên mở đầu 
cho bài pháp bằng cách đặt cho đại đức Sona các câu hỏi liên 
quan đến nghệ thuật ấy. Cuộc pháp đàm diễn ra như sau: 

“Này Sona, con nghĩ thế nào về câu hỏi sau của Như Lai? 
Con có thể trả lời theo ý con. Có phải trước đây, khi còn tại 
gia, con từng chơi đàn tỳ bà rất giỏi?” 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

“Này Sona, con nghĩ thế nào: khi những sợi dây đàn tỳ bà 
của con quá căng thì tiếng đàn có phát ra đúng âm điệu không? 
và đàn có sử dụng được lâu không?” 

“Bạch Thế Tôn, điều ấy không thể được. Tiếng đàn sẽ 
không đúng âm điệu, và đàn không sử dụng được lâu.” 

“Này Sona, con nghĩ thế nào: khi những sợi dây đàn tỳ bà 
của con quá chùng thì tiếng đàn có phát ra đúng âm điệu 
không? và đàn có sử dụng được lâu không?” 

“Bạch Thế Tôn, điều ấy không thể được. Tiếng đàn sẽ 
không đúng âm điệu, và đàn không sử dụng được lâu.” 

“Này Sona, con nghĩ thế nào: khi những sợi dây đàn tỳ bà 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 146 


của con không quá căng, cũng không quá chùng, mà được 
chỉnh ở mức quân bình toàn hảo, thì tiếng đàn có phát ra đúng 
âm điệu không? và đàn có sử dụng được lâu không?” 

“Bạch Thế Tôn, dạ được, tiếng đàn sẽ đúng âm điệu, và 
đàn sử dụng được lâu.” 

“Cũng vậy, này Sona, nếu tinh tấn quá sức, thời đưa đến 
dao động, bất an („đdhacca). Nêu nỗ lực quá ít, thời đưa đến 
biếng nhác, trì trệ (kosaj/a). Vì vậy, này Sona, con hãy lập sự 
quân bình giữa tinh tấn (viriya) và định (samäđji). Con cũng 
phải biết chú tâm giữ các căn quyên khác, như tín (sađdh) và 
tuệ (a4), cho được cân bằng như nhau. Khi năm căn quyền 
- tín (saddha), tấn (viriya), niệm (sai), định (samađ?¡), tuệ 
(pañña) — được quân bình tốt đẹp, con mới tìm được sự an 
định, từ đó mới thấu hiểu được thực tướng của các pháp, và 
mới mong thành tựu đạo quả.” 

“Dạ, con xin vâng, bạch Thế Tôn.” 

Sau khi chỉ dạy cho đại đức Sona phương cách hành thiền 
với sự quân bình toàn hảo giữa tinh tấn và định, Đức Bổn Sư 
quay về tịnh xá trên núi Gijjhakũta. 


7. Quả Vị và Phẩm Hạnh A-la-hán 


Được Đức Bồn Sư giáo huấn, sách tấn, và làm sáng tỏ các 
pháp hành trì, tâm ngài Sona Kolivisa tràn đầy niềm phân khởi 
và hoan hỷ. Rồi đại đức tiếp tục sống độc cư, an tịnh, vẫn nỗ 
lực tỉnh tấn hành thiền nhưng luôn cố gắng quân bình năm căn 
quyền (n, tắn, niệm, định, tuệ) thật toàn hảo đúng theo lời 
Đức Bồn Sư chỉ dạy. Không bao lâu sau, ngài thấu rõ Tứ diệu 
đề, đắc quả A-la-hán với bốn tuệ phân tích và lục thông. 

Khi ấy, ngài Sona đến đánh lễ Đức Bốn Sư để bày tỏ lòng 
tri ân và trình thánh trí của một vị A-la-hán: “Bạch Thế Tôn, vị 
tỳ khưu nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 147 


hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt 
xuống, đã đạt được mục đích, mọi kiết sử đã trừ diệt, đã được 
giải thoát nhờ chánh trí, vị ấy hướng tâm đến sự thành tựu của 
xuất ly, của viễn ly, của vô sân, của đoạn diệt tham ái, của 
đoạn diệt thủ, của đoạn diệt sĩ.” Tiếp đến, trưởng lão giải thích 
chỉ tiết về từng sự hướng tâm và mối tương quan của chúng 
trong tâm một vị A-la-hán. Rồi ngài kết thúc như sau: 
VỊ tỉnh giác hướng tâm 
Đến xuất ly, viễn ly, 
Đến vô sân, ái diệt, 
Đến thủ diệt, vô sỉ, 
Có thấy xứ sanh khởi,” 
Tâm được chánh giải thoát. 
Với vị chánh giải thoát, 
VỊ tỳ khưu tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đá tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Thanh, hương, vị, và xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoát, 
Thấy tánh diệt của chúng. 
Sona Suffa, AN 6.55 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Thanissaro 


3' sồm 6 nội xứ (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) và 6 ngoại xứ (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 148 


Đức Thế Tôn dạy chư tỳ khưu về cách tường trình thánh 
trí của ngài Sona Kol|ivisa rằng: 

“Này các tỳ khưu, các thiện nam tử cao quý công bố sự 
chứng ngộ như thế ấy: sự thật được trình bày, còn bản thân thì 
không tôn vinh. Trong khi đó có những kẻ ngu sỉ thiểu trí 
tuyên bố chứng ngộ như một trò đùa; những kẻ ấy về sau sẽ rơi 
vào sự tiêu hoại.” 

Rồi với lòng bi mẫn dày sâu, Đức Bồn Sư dịu dàng nói 
với trưởng lão Sona: 

“Này Sona, chân con vốn mỏng mảnh mềm yếu. Như Lai 
cho phép con sử dụng đép loại một lớp.” (Đức Bồn Sư dạy như 
vậy vì Ngài và chư Tăng thường đi chân đất, không giày đép.) 

Trưởng lão Sona cung kính thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con đã từ bỏ tài sản tám mươi xe tải vàng 
và bảy đại tượng để xuất gia, sống đời khát sĩ không nhà. Nếu 
bây giờ con mang dép một lớp, người đời sẽ dị nghị: “Sona 
Kolivisa đã từ bỏ tài sản tám mươi xe tải vàng và bảy đại 
tượng để xuất gia, sông đời khát sĩ không nhà. Vậy mà giờ đây 
chính vị ấy lại tập quen với việc mang đép một lớp." Bạch Thế 
Tôn, nếu Thế Tôn cho phép hội chúng tỳ khưu sử dụng dép 
loại một lớp, thì con cũng sẽ sử dụng như chư Sư. Nhưng nếu 
Thế Tôn không cho phép hội chúng tỳ khưu sử dụng, thì con 
cũng sẽ không sử dụng.” 

Do nhân duyên này, Đức Phật từ mẫn ban pháp cho chư 
Tăng rồi dạy rằng: “Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép các 
con sử dụng đép loại một lớp. Này các tỳ khưu, các con không 
được mang đép loại hai lớp, ba lớp, hay nhiều lớp; tỳ khưu nào 
mang các loại dép ấy thì phạm tội tác ác (dukka/a).””” 


3 Chư tỳ khưu ở trong vùng Trung Ấn (Majjhimadesa) không được phép 
mang dép loại 2 lớp, 3 lớp, hay nhiêu lớp. Chư tỳ khưu ở ngoài vùng Trung 
Ấn được phép mang dép loại 2 lớp, 3 lớp, hay nhiêu lớp, nêu cân thiết. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 149 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Nỗ Lực Tinh Tấn 


Trong khi sự nhiệt tâm tính tấn của đa số các thiền giả 
khác cần được tăng thêm vì không đủ, thì sự nhiệt tâm tỉnh tấn 
của ngài Sona Kolivisa cần được giảm thiểu vì quá sức. Do đó, 
về sau, trưởng lão được Đức Phật tán dương trước đại chúng: 

“Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai có hạnh nỗ lực 
tinh tấn (ãraddha-viriya), Soạna Kolivisa là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 150 


Sona Kutikanna Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Giọng Tụng Êm Dịu và Trong Sáng 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có giọng 
tụng êm dịu và trong sáng (kalyãna-vakkarana”`), trưởng lão 
Sona Kutikanna được Ngài tấn dương là bậc đệ nhất 
(etadagsa).`° 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Soqa Kutikanna cùng các thiện tín đến tu viện 
để nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi đang đứng ở cuối hàng 
thính chúng, ông được chứng kiến Đức Phật tuyên dương một 
vị sa môn là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu có giọng tụng 
khả ái, rõ ràng, êm dịu và trong sáng. Ông vô cùng kính 
ngưỡng vị tỳ khưu ấy và ước nguyện được thành tựu danh hiệu 
tương tự trong thời một vị Phật tương lai. Khi thời pháp của 
Đức Thế Tôn chấm dứt, ông thỉnh Ngài đến nhà để cúng 
dường trai tăng trọng thể trong suốt một tuần. Sau đó, ông phát 
đại nguyện lên Đức Phật. Đức Thế Tôn ban lời tiên tri rằng đại 
nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật 
Gotama, một trăm ngàn đại kiếp sau. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


1. Tái Sanh 


Sau khi tạo nhiều thiện nghiệp cho đến khi mạng chung, 
tiền thân của ngài Sona chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi người 


vi kalyana: khả ái, tốt lành, (tụng đọc) rõ ràng; yakkarana: nói, tụng đọc 
* chi tiết trong bài soạn theo The Great Chronicles oƒ Buddhas và Luật 
Tạng, Đại Phâm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 151 


trong các kiếp sau đó. Trong kiếp cuối cùng, trước khi Đức Bồ 
Tát thành đạo và trở thành Đức Phật Gotama, ngài Sona thọ 
sanh vào bụng mẹ là tín nữ Kä]I, vợ của một thương nhân ở thị 
trần Kuraraghara, xứ Avanti. Khi gần đến ngày sanh nở, Kãjï 
về lại nhà cha mẹ ở thành Rãjagaha. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật Gotama đã đắc quả vị Phật Chánh 
Đăng Chánh Giác. Vào ngay trước buồi hoàng hôn ngày trăng 
tròn tháng 4sz/ha (tháng 6), năm 588 TCN, đẳng Thiên Nhân 
Sư dạy Kinh Chuyên Pháp Luân trong vườn Nai ở Isipatana. 
Ngoài nhóm năm anh em Kondañña còn có chư thiên và Phạm 
thiên từ hàng trăm ngàn thế giới cùng tụ hội về nơi đây để 
nghe Đức Phật giảng bài kinh đầu tiên. Trong hội chúng đó có 
Sãfãgrra, một trong hai mươi tám vị đại tướng dạ xoa (yakkha). 

Sãtãgira chứng đắc thánh quả nhập lưu (so/ãpafii-phala) 
sau khi lắng nghe bài kinh Chuyên Pháp Luân. Không thấy 
người bạn của mình là đại tướng quân dạ xoa Hemavata trong 
hàng thính chúng, Sãtãgtra bèn đi tìm bạn, và họ gặp nhau giữa 
bầu trời, trên mái nhà của KRII. 

Hemavata hỏi bạn về các pháp hành thuộc thân 
(kãyasamacar4), sự nuôi mạng (đ77v4), và các pháp hành thuộc 
tâm (manosamacaära) của Đức Phật. Sãtägtra trả lời thỏa đáng 
từng câu hỏi. Khi cuộc vấn đáp về phẩm hạnh và ân đức của 
bậc Giác Ngộ chấm dứt, Hemavata tuần tự suy ngẫm thấu đáo 
những lời thành tín của bạn mình và đạt thánh quả nhập lưu. 

Vào lúc Sãtãgira đang nói pháp về đạo hạnh và ân đức của 
Đức Phật cho Hemavata nghe giữa trời, bên trên mái nhà của 
Kã]I, thì Kã|T nghe được tất cả những lời ấy và bắt đầu khởi tín 
tâm thanh tịnh mạnh mẽ vào Đức Thế Tôn dù chưa hề được 
nhìn thấy Ngài. Với pháp được nghe và tín tâm ấy, bà đắc quả 
nhập lưu, giống như người được hưởng bữa ăn dọn sẵn dành 
cho người khác. 

Như vậy, Kãlï là vị tín nữ đầu tiên đắc quả nhập lưu và trở 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 152 


thành bậc thánh đệ tử (ariya-sãvaka) của Đức Phật Gotama, và 
vì thế, Kã]ï được xem là người chị cả của tất cả các vị nữ cư sĩ. 
Về sau, Kãlï được Đức Phật tán thán là một trong những vị nữ 
cư sĩ xuất sắc trong Giáo Pháp của Ngài, và được tuyên dương 
danh hiệu bậc đệ nhất cận sự nữ về tịnh tín ngay cả khi chưa 
được gặp đẳng Như Lai (anussava pasanna). 

Sau khi đắc quả nhập lưu, Kã]T hạ sanh một bé trai ngay 
đêm ẫy. Sống với cha mẹ một thời gian rồi Kãjï mang con trở 
về Kuraraghara. Cậu bé được đặt tên là Sona. Khi còn tại gia, 
Sona thường đeo đôi hoa tai trị giá một kø/¡ nên được gọi là 
Sona Kutikanmna (koƒi, kuƒi: mười triệu đồng: kamna: lỗ tai). 


2. Niềm Thôi Thúc Tu Tập Trong Tâm 


Khi ấy, trưởng lão Mahã Kaccãyana đang ngụ ở đồi 
Papata (còn được biết đến dưới tên Pavatta hay Upavatta) và 
khất thực hóa duyên ở thị trấn Kuraraghara, xứ AvantI, một 
vương quốc xa xôi ở phía Tây Nam của Trung Án. (Xin xem 
bản đồ Án Độ vào thời Đức Phật tại thế, khoảng thế kỷ thứ 5 
trước Công nguyên, ở cuối bài). 

Trưởng lão thường đến nhà nữ cư sĩ KãlT để trì bình, và vị 
thí chủ thuần thành này luôn hết lòng hộ độ ngài. Những dịp 
ấy, Soqa cũng quanh quân bên vị trưởng lão từ bi và nảy sanh 
lòng quý mến ngài. Bất cứ lúc nào có dịp, Soqa đều đến phục 
vụ trưởng lão như một người thị giả. Để đáp lại, trưởng lão 
cũng thường xuyên giảng pháp cho vị cư sĩ trẻ. Vì vậy, Soqa 
sớm cảm nhận được trong tâm niềm thôi thúc phải cấp bách tu 
tập (samega) và nhiệt tâm thực hành Giáo Pháp. 

Một lần nọ, Sona theo một đoàn thương nhân đi đến kinh 
thành UJJenm để buôn bán. Ban đêm, khi họ căm trại, cậu cảm 
thấy sợ hãi phải ở chung với đám đông hỗn độn nên tìm nơi 
khác ngủ. Sáng hôm sau, đoàn thương nhân ra đi mà không ai 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 153 


nhớ đánh thức Sona để cùng lên đường. 

Khi thức dậy, Sona không thấy ai nên vội vàng chạy theo 
dấu của đoàn thương nhân. Trên đường, Sona ngẫu nhiên đi 
ngang một cây đa cô thụ. Nơi đó, cậu thấy một ngạ quỷ nam to 
lớn, xấu xí ghê rợn, đang nhặt những miếng thịt của chính 
mình rơi ra từ các lóng xương trên thân đề ăn. 

Sona hỏi ngạ quỷ vì sao ăn thịt của chính mình như thế, 
ngạ quỷ giải thích răng đó là do nghiệp bất thiện từ quá khứ: 
“Thưa ngài, trong quá khứ tôi là một thương nhân gian ác ở 
Bharukaccha, nuôi mạng bằng cách lừa gạt người khác. Không 
những vậy, tôi còn nguyễn rủa nhục mạ các vị sa môn đến khất 
thực và nói với các vị ấy rằng: “Hãy ăn thịt của chính mấy 
người đi!” Do quả báo của các ác nghiệp ấy mà kiếp này tôi 
phải gánh chịu vô số cực hình đày đọa mà ngài chứng kiến 
đó.” 

Nghe ngạ quỷ kế lại sự việc, Sona chấn động tâm linh 
trước luật nhân quả như hình với bóng và sức mạnh của nghiệp 
lực. Rời cây đa um tùm rậm rạp, Sona tiếp tục lên đường. Cuộc 
hành trình lại dun rủi cho cậu gặp hai ngạ quỷ trẻ, từ miệng 
của họ máu đen ngòm sủi bọt và nhỏ giọt. Khi cậu hỏi do 
duyên cớ gì họ phải chịu khổ như vậy thì được kế lại rằng 
trong một kiếp trước, họ làm người, và lúc còn trẻ, họ buôn 
bán nước hoa đề kiếm sống. 

Một ngày nọ, mẹ của họ thỉnh các vị thánh tăng A-la-hán 
đến nhà để cúng dường trai tăng. Lúc họ về nhà và thấy như 
vậy, họ giận dữ lớn tiếng với mẹ: “Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại lây đồ 
của chúng ta đem cho mấy ông sư?” Rồi họ hành hung và 
nguyên rủa các vị thánh tăng: “Cầu cho bọt máu đen ứa trào từ 
miệng của những ai đã ăn thức ăn mà mẹ của ta bố thí!” Do tội 
lỗi đó, họ đã bị đọa địa ngục. 

Sau đó, bởi quả của ác nghiệp trong tiền kiếp vẫn còn dư 
sót, họ phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ, chịu đựng những cảnh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 154 


thống khổ mà Sona chứng kiến. Một lần nữa, Sona chắn động 
tâm linh khi nghe câu chuyện của hai ngạ quỷ trẻ. Lần này, 
niềm thôi thúc tu tập trong tâm Sona còn mạnh mẽ hơn lần 
trước. 

Sau chuyến buôn bán ở Ujjenï, Sona trở về Kuraraghara 
rồi liền đến viếng trưởng lão Mahã Kaccäyana và thuật lại 
những gì đã chứng kiến. Trưởng lão từ bi ban cho Sona một 
bài pháp về những nguy hại của sự tái sanh vào đọa xứ trong 
vòng sanh tử luân hồi szrisãra và trôi lăn trong đau khổ, và về 
những lợi lạc của sự vô sanh và chấm dứt mọi đau khổ trong 
luân hồi. 

Sona đảnh lễ tri ân trưởng lão rồi về nhà, dùng cơm chiều, 
và thiếp ngủ một lát. Khi tỉnh giấc giữa đêm, Sona suy ngẫm 
về bài pháp trưởng lão ban, rồi hồi tưởng lại những đọa đày mà 
các ngạ quỷ mình đã gặp phải chịu đựng, và cảm thấy vô cùng 
kinh sợ vòng luân hồi và sự tái sanh trong khổ cảnh. Do đó, 
Sona hướng tâm mạnh mẽ đến hạnh xuất ly thế tục, sống đời tỳ 
khưu. 

Trời vừa hừng sáng, Sona tắm gội sạch sẽ rồi đến đảnh lễ 
trưởng lão Mahã Kaccäyana và trình lên ngài tâm nguyện của 
mình: “Bạch ngài, khi con suy ngẫm về bài pháp ngài đã ban 
cho con qua đủ khía cạnh, con thấy rằng thật không dễ dàng đề 
đi theo con đường phạm hạnh hành trì Tam học (giới, định, 
tuệ) giống như một vỏ ốc xà cừ vừa được đánh bóng toàn hảo 
và tỉnh khiết. Nhưng con quyết chí muốn cạo sạch râu tóc, 
khoác y cà-sa, lìa bỏ đời thế tục, và xuất gia sống đời tỳ khưu. 
Do đó, bạch ngài, con kính xin ngài cho con xuất gia.” 

Nghe xong ước nguyện của Sona, bậc thánh trí, trưởng lão 
Mahã Kaccãyana lắng tâm suy xét và biết rằng trí tuệ của Sona 
chưa đủ chín muỗi để bước vào và đi trọn con đường xuất gia 
đầy thử thách. Muốn chờ đến đúng lúc đúng thời nên trưởng 
lão dạy Sonqa rằng: “Này con, Sona, quả là việc khó làm để 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 155 


hành trì cho đến trọn đời nếp sống phạm hạnh ngủ một mình 
vả ăn một bữa.” Vì vậy, Sona, ta muốn con trước tiên hãy thực 
tập. Khi còn làm cư sĩ, thỉnh thoảng con phải thực hành nếp 
sống thanh cao ngủ một mình và ăn một bữa trong một khoảng 
thời gian quy định, như vào những ngày Bồ tát (Uposarha), 
theo giới luật mà Đức Thế Tôn chỉ dạy.” 

Sona vâng lời trưởng lão Mahã Kaccäyana khuyên bảo. 
Nhưng rồi lòng nhiệt thành muốn sống đời khất sĩ phạm hạnh 
của Sona lần lần lui sụt vì các căn quyền - tín, tắn, niệm, định, 
tuệ — chưa tròn đủ, và niềm thôi thúc tu tập, cấp bách xuất gia 
trong tâm vị cư sĩ chưa mạnh mẽ lắm. 

Mặc dù nhiệt tâm đã có phần lắng dịu, nhưng Sona không 
dễ duôi chênh mảng mà vẫn tiếp tục hành trì theo lời chỉ dạy 
của trưởng lão và thường xuyên tìm đến ngài để nghe pháp, 
học đạo. Thời gian trôi qua, ý hướng xuất gia của Sona lại trỗi 
dậy mạnh mẽ lần thứ hai, nhưng trưởng lão cũng khuyên vị cư 
sĩ như lần trước. 

Khi Sona thỉnh cầu lần thứ ba, trưởng lão Mahã 
Kaccäyana biết rằng đã đến lúc cho phép Sona xuất gia vì vị 
cư sĩ đã có đủ quyết tâm và trí tuệ. 


3. Đời Sa Môn 


Lễ ra trưởng lão Mahã Kaccäyana cho phép cư sĩ Sona 
Kutikanna làm lễ thọ cụ túc gIỚI, tỨC BIỚI bốn của tỳ khưu, 
nhưng điều ây chưa thê thực hiện được cho nên ngài chỉ có thể 
ban giới sa đi. Đây là vì lúc bấy giờ Đức Phật chỉ cho phép cử 
hành lễ truyền tỳ khưu giới cho người nguyện tu lên bậc cao 
(upasampad24) khi có ít nhất là mười vị tỳ khưu hiện diện. 


5 Vinaya Pitaka - Mahävagsga và Udãna viết là “... nếp sống phạm hạnh 
ngủ một mình và ăn một bữa.” Sách The Greaf €ƒtrorifclds oƒ Buddhas viết 
là: “... nếp sống phạm hạnh ngủ một mình và ăn một mình.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 156 


Thế nhưng trú xứ của trưởng lão Mahã Kaccãyana, 
Kuraraghara, là vùng xa xôi hẻo lánh, chỉ có hai hoặc ba vị tỳ 
khưu trú ngụ rất xa nhau, không quần tụ như Tăng già miền 
Trung Ấn. Riêng trưởng lão Mahã Kaccãyana thì sống độc cư 
trên đồi Papata. 

Vì vậy, có khi trưởng lão đã mời được hai hay ba vị tỳ 
khưu đến làm lễ cho đệ tử sa di Sona của ngài. Nhưng rồi lúc 
trưởng lão đang đi xa để đón thêm các vị khác về cho Tăng hội 
đủ số, thì những vị trước lại phải đến nơi khác làm Phật sự. 
Khi biết những vị ấy đã trở về, trưởng lão liền rời đồi Papata 
đề đến đón, thì đến lượt các vị khác đang chờ ở Papata lại ra đi 
vì Phật sự. 

Vị trưởng lão bi mẫn và nhẫn nại đã cố gắng nhiều lần 
như vậy trong hơn ba năm để lễ truyền tỳ khưu giới được tổ 
chức đúng theo giới luật. Cuối cùng, sau hơn ba năm dài đầy 
khó khăn vất vả, ngài mới quy tụ được đủ số chư Tăng cần 
thiết để cho phép giới tử sđmanera Sona tu lên bậc trên, trở 
thành một vị bhikkhu. 

Dưới sự giáo huấn của trưởng lão Mahã Kaccäyana, sa 
môn Sona Kutikanna chuyên cần tu tập. Đại đức được trưởng 
lão ban một đề mục hành thiền và nỗ lực tinh tấn thực hành 
thiền minh sát vi2assanã trên đề mục đã nhận. Ngay trong mùa 
an cư năm ấy, đại đức đắc quả A-la-hán với bốn tuệ phân tích 
và lục thông. Sau đó, đại đức được vị trưởng lão từ bị chỉ dạy 
cặn kẽ Kinh Tập (Sa Nipaia). 

Sau khi dự lễ Tự tứ vào cuối mùa an cư kiết hạ, đại đức 
Sona tưởng nhớ đến ân đức Phật và tha thiết muốn đến đảnh lễ 
Đức Bồn Sư, bậc Chánh Đắng Chánh Giác, để bày tỏ lòng tri 
ân. Vì vậy, đại đức đến xin phép vị thầy tế độ, trưởng lão 
Mahã Kaccäyana. 

Trưởng lão hoan hỷ cho phép và dạy: “Lành thay, lành 
thay! Này con, Sona, con hãy đến yết kiến Đức Thế Tôn, bậc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 157 


A-la-hán cao thượng, đắng Chánh Biến Tri. Con sẽ thấy Đức 
Bồn Sư làm hưng khởi đức tin, là bậc xứng đáng với niềm tín 
thành Ấy, các căn thanh tịnh, tâm ý thanh tịnh, đã đạt được sự 
thu thúc và tĩnh lặng tối thượng, như voi chúa được điều phục, 
tâm ý được phòng hộ, tự chế ngự các căn.” 

Rồi vị thầy tế độ dặn dò người đệ tử: “Sona, khi con đến 
đó, Đức Thế Tôn sẽ cho phép con ngụ trong hương thất của 
Ngài và bảo con tụng kinh, nói pháp. Vâng lời dạy của Ngài, 
con hãy làm điều ấy. Rồi do hoan hỷ với bài pháp của con, 
Đức Thế Tôn sẽ ban thưởng cho con. Hãy nhận phần thưởng 
Ngài ban. Hãy nhân danh ta mà cúi đầu đảnh lễ đưới chân Đức 
Bồn Sư và trình lên Ngài lời nhắn của ta.” 

Sau khi được phép thầy, ngài Sona đến viếng thăm mẹ, tín 
nữ Kãlï, và nói cho mẹ biết về dự định yết kiến Đức Phật của 
mình. Kã|ï vô cùng hoan hỷ. Bà trao cho ngài Sona một tắm 
thảm và thỉnh cầu: “Lành thay, thưa Sư! Tấm thảm này là vật 
cúng dường Đức Phật của tôi. Khi Sư đến gặp Đức Thế Tôn, 
xin hãy mang nó theo và thay mặt tôi trải lên sàn hương thất 
của Ngài!” 

Ngài Sona nhận tắm thảm và trở về chỗ trú ngụ dọn dẹp 
sàng tọa. Rồi ngài mang y bát lên đường, bộ hành từ 
Kuraraghara xa xôi đến tịnh xá Jetavana, gần thành Sãvatthi, 
nơi Đức Bồn Sư đang lưu ngụ. 


4. Yết Kiến Đức Phật 


Khi ngài Sona đến tịnh xá Jetavana, Đức Bồn Sư đang 
ngôi trên Pháp tòa, chỗ ngồi trang nghiêm dành riêng cho Đức 
Phật. Ngài Sona cung kính đảnh lễ dưới chân đắng Tôn Sư rồi 
ngồi xuống một bên. Sau khi dịu dàng thăm hỏi vị khách tăng 
từ phương xa, Đức Phật bảo ngài Ananda: “Này con, Ananda, 
hãy sắp đặt chỗ ở cho vị tỳ khưu này!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 158 


Theo thông lệ, nếu Đức Phật muốn một vị khách tăng 
được ở chung trong hương thất của Ngài vì lý do nào đó, Ngài 
sẽ đặc biệt yêu cầu sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị Ấy. Còn với các 
vị khách tăng khác, Ngài sẽ không nói gì cả. Các vị này sẽ 
được cung ứng một nơi thích hợp khác. Biết ý của Đức Bốn Sư 
cho phép ngài Sona ngụ cùng trú xá, ngài Änanda sửa soạn 
sàng tọa cho vị khách tăng trong hương thất của Đức Phật. 

Lúc vào đêm, Đức Phật tọa thiền nhập định ở ngoài trời 
qua nhiều giờ. Trong thời gian đó, trưởng lão Sona cũng tọa 
thiền nhập định. Muốn đàm đạo với trưởng lão Sona qua đại 
định của thiền chỉ tịnh jzZn»a nên Đức Phật lần lượt nhập vào 
tất cả các tầng /hãna chung cho các đệ tử. Cảm nhận được ý 
muốn của Đức Bồn Sư, trưởng lão Sona nhập vào tầng thiền 
jhãna mà Đức Bỗn Sư đang an trú. 

Sau khi trải qua gần trọn đêm hành thiền ở ngoài trời, Đức 
Phật rửa chân và bước vào hương thất. Trưởng lão Sona cũng 
đi theo Ngài, giăng một bức màn bằng chiếc y của mình, và 
ngôi yên lặng dưới chân Đức Bồn Sư. Vào canh cuối cùng của 
đêm, Đức Phật ngả lưng nằm xuống về phía bên phải, theo thế 
sư tử (s7uaseyya), để nghỉ ngơi. 

Lúc gần rạng đông, với chánh niệm, Ngài ngôi dậy. Từ 
mẫn nhìn trưởng lão Sona đang tính tọa bên cạnh, Đức Phật 
nghĩ rằng sự mệt mỏi nơi thân của vị đệ tử lúc này chắc đã 
lắng dịu nên Ngài dạy: “Này con, Sona, hãy nhớ lại bài pháp 
nào đó để tụng đọc cho Như Lai nghe.” 

Vâng lời Đức Thế Tôn, trưởng lão Sona tụng lại mười sáu 
bài kinh, bắt đầu là Kinh về Dục (Kãma Su#a), tất cả họp 
thành một nhóm bài pháp có tên là Aƒ//haka Vagga, tức chương 
thứ tư trong Kinh Tập (Su#a Nipära), bằng giọng dịu ngọt, rõ 
ràng, và không vấp lỗi nào dù chỉ một chữ. 

Khi bài tụng chấm dứt, Đức Bồn Sư chúc phúc cho trưởng 
lão và khen ngợi: “Lành thay, này con của Như Lai! Con đã 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 159 


khéo học, khéo suy ngẫm, khéo tác ý, và khéo thuộc lòng toàn 
hảo trọn mười sáu bài kinh của phẩm Affhaka Vaggal Chúng 
được tụng với cách phát âm chính xác nên vang lên âm thanh 
khả ái. Con có giọng đọc êm dịu, trong sáng, không chút tỳ vết 
lỗi lầm, làm rõ được đầy đủ ý nghĩa của kinh văn.” 

Rồi Đức Phật dịu dàng hỏi vị đệ tử: “Này con của Như 
Lai, con đã tu được mấy hạ rồi?” Ngài Sona cung kính thưa: 
“Bạch Thế Tôn, dạ chỉ mới một mùa vassø.” Đức Phật lại hỏi: 
“Này con, sao con thọ giới tỳ khưu trễ như vậy?” 

Trưởng lão Sona thưa: “Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con thấy 
được những nguy hại của dục lạc, nhưng đời sống tại Øla VÔ 
cùng gò bó, đầy cản trở, nhiều bốn phận và công việc phải làm. 
Cũng nhờ sớm nhận ra được bản chất và hiểm họa của dục lạc 
nên con đã không bị đắm chìm dài lâu trong vòng tục lụy. Rồi 
giống như những giọt nước rơi khỏi chiếc lá sen, chính những 
tâm ô nhiễm bởi tham ái này cuối cùng đã trượt khỏi trái tim 
con.” 

Sau khi nghe lời ấy, Đức Phật, bậc Thế Gian Giải, nói lên 
lời cảm hứng tán thán vị đệ tử: 


Thấy nguy hại ở đời, 
Biết pháp không sanh y, 
Bậc thánh không ưa ác, 

Bậc tịnh không ưa ác. 


(Kinh Phật Tự Thuyết, Ud.ii.10 
HT Thích Minh Châu dịch) 


Trưởng lão Sona thành kính thọ nhận lời dạy của Đức 
Phật. Rồi trưởng lão suy nghĩ: “Đức Bổn Sư do hoan hỷ với ta 
mà ban lời chúc phúc và đọc kệ cảm hứng. Bây giờ là lúc ta 
thưa lên Ngài những điều thầy tế độ của ta đã căn dặn.” Nghĩ 
vậy, trưởng lão sửa lại thượng y bên vai trái, cúi đầu đánh lễ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 160 


dưới chân Đức Bồn Sư, và thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thầy tế độ của con là trưởng lão Mahã 
Kaccäyana xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn. Thầy con 
cũng nhờ con bạch lên Thế Tôn những lời sau: 

L) 'Bạch Thế Tôn, miền nam xứ Avanti có rất ít tỳ khưu. 
Đề tổ chức lễ tu lên bậc trên theo đúng giới luật, con phải mất 
ba năm đài đầy khó khăn vất vả mới quy tụ được đủ mười vị tỳ 
khưu từ nhiều nơi khác nhau. Dạ thưa, con tự hỏi Thế Tôn có 
cho phép lễ truyền cụ túc giới được cử hành với Tăng hội dưới 
mười vị ở miền ấy không.” 

2) “Bạch Thế Tôn, ở miền nam xứ Avanti, mặt đất sẫm 
đen và gồ ghè, bị dẫm đạp bởi móng chân bò. Dạ thưa, con tự 
hỏi không biết Thế Tôn có cho phép tỳ khưu được sử dụng đép 
có nhiều lớp ở miền ấy không." (Lúc bấy giờ, chư tỳ khưu chỉ 
được phép mang dép một lớp.) 

3) “Bạch Thế Tôn, dân chúng ở miền nam xứ Avanti xem 
trọng việc tăm và cho rằng được trong sạch tinh khiết là nhờ 
nước. Dạ thưa, con tự hỏi không biết Thế Tôn có cho phép tỳ 
khưu được tắm hăng ngày ở miền ấy không." (Lúc bấy giờ, chư 
tỳ khưu chỉ được phép tắm một lần trong nửa tháng.) 

4) Bạch Thế Tôn, cũng giống như tại Trung thổ 
(Majjhina-desa), các loại cỏ eragu, moragu, maJjäru và Jantu 
được dùng làm chiếu, thì ở miền nam xứ Avanti, các loại da 
thú như da trừu, da đê, da nai được dùng làm đồ trải lót. Dạ 
thưa, con tự hỏi không biết Thế Tôn có cho phép tỳ khưu được 
dùng các tắm da trừu, da dê, da nai để làm tọa cụ ở miền ây 
không. (Lúc bấy giờ, chư tỳ khưu không được phép sử dụng 
bất cứ loại da thú nào để làm tọa cụ.) 

5) “Bạch Thế Tôn, đôi khi tín thí ủy thác y cho các tỳ 
khưu ở ngoài vùng kiết giới szmz để nhờ dâng đến một vị tỳ 
khưu nào đó. Vị tỳ khưu được ủy thác mang chiếc y đến vị tỳ 
khưu được cúng dường. Nhưng hiện nay vị ty khưu được cúng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 161 


dường không dám nhận y ấy vì hoài nghi rằng nếu thọ lãnh thì 
sẽ phạm giới. Dạ thưa, có lẽ Thế Tôn nói rõ hơn về cách thức 
thọ lãnh y này.” (Lúc bấy giờ, nếu tỳ khưu thọ nhận và cất giữ 
y dư (y phụ trội) quá I0 ngày mà không gởi, không nguyện, 
không xả y ấy thì phạm tội ưng xả đối trị nởissaggiya pacittiya.) 

Bạch Thế Tôn, trưởng lão Mahã Kaccäyana đã nhờ con 
bạch lên Thế Tôn những lời ấy.” 

Do những lời trưởng lão Sona đã thay mặt thầy của mình 
tường trình, Đức Phật từ bi ban một bài pháp cho vị đệ tử và 
truyền dạy chư Tăng như sau: 

1) “Này các tỳ khưu, ở miền nam xứ Avanti và các vùng 
nằm bên ngoài Trung thổ có ít tỳ khưu. Trong những địa phận 
ấy, có hoàn cảnh như vậy, Như Lai cho phép làm lễ truyền giới 
tỳ khưu với một Tăng hội gồm năm tỳ khưu, vị thứ năm phải là 
bậc thiện xảo về giới luật.” 

2) “Này các tỳ khưu, ở miền nam xứ Avanti và các vùng 
phía nam nằm bên ngoài Trung thổ, mặt đất sẵm đen và gồ 
ghê, bị đẫm đạp bởi móng chân bò. Như Lai cho phép các con 
được sử dụng dép có nhiều lớp ở các địa phận ấy.” 

3) “Này các tỳ khưu, ở miền nam xứ Avanti và các vùng 
phía nam năm bên ngoài Trung thổ, dân chúng xem trọng việc 
tắm và cho rằng được trong sạch tinh khiết là nhờ nước. Như 
Lai cho phép các con được tắm hằng ngày ở các địa phận ấy.” 

4) “Này các tỳ khưu, cũng giống như tại Trung thổ, các 
loại cỏ eragu, majjãru và jantu được dùng làm chiếu, ở miền 
nam xứ Avanti và các vùng phía nam nằm bên ngoài Trung 
thổ, các loại da thú như da trừu, đa dê, da nai được dùng làm 
đồ trải lót. Như Lai cho phép các con được dùng các tắm da 
trừu, da dê, da nai để làm tọa cụ ở các địa phận ấy.” 

5) “Này các tỳ khưu, nếu tín thí ủy thác y cho các tỳ khưu 
ở ngoài vùng kiết giới sữnã để nhờ dâng đến một vị tỳ khưu 
nào đó. Bao lâu mả vị tỳ khưu được cúng dường chưa chạm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 162 


tay vào chiếc y, thì không xem là y ấy đã được thọ nhận, và 
không đếm vào số ngày cất giữ để phải nguyện hay xả y ấy. 
Như Lai cho phép các con được thọ lãnh y ấy như vậy.” 

Khi Đức Phật dứt lời truyền dạy, trưởng lão Sona 
Kutikanna thay mặt thầy tế độ của mình đảnh lễ tri ân bậc Đạo 
Sư. Rồi theo lời yêu cầu của thân mẫu, trưởng lão nhân danh 
mẹ cúi đầu lễ bái đưới chân Đức Phật và bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thí chủ của Ngài, tín nữ KãH, đã cúng 
dường tâm thảm này để dùng làm chiếu trải trên nền hương 
thất của Ngài.” 

Thưa xong lời ấy, trưởng lão dâng tâm thảm lên bậc Ứng 
Cúng. Sau khi ngụ lại Jetavana vài ngày, trưởng lão đến từ biệt 
Đức Bồn Sư và huynh đệ đồng môn rồi trở về tịnh xá trên đôi 
Papata, xứ Avanti, quê hương của mình. 

Về đến tịnh xá, trưởng lão Sona đến đảnh lễ và vấn an 
trưởng lão Mahã Kaccãyana, rồi tường trình lên vị thầy tế độ 
mọi sứ mạng đã hoàn thành. Ngày hôm sau, ngài ôm bát đến 
nhà thân mẫu, cư sĩ Kãlï, và đứng yên lặng ở lối vào để khất 
thực. 

Được cho hay con mình đang đứng trước cửa, Kã|T nhanh 
chóng đi ra và kính cân chào vị trưởng lão. Rồi bà rước bát của 
ngài, sửa soạn chỗ ngồi cho ngài, và đặt thức ăn cúng đường 
vào bát. 

Khi trưởng lão Sona độ thực xong, bà hỏi ngài: “Thưa Sư, 
Sư có được nhìn thấy Đức Thế Tôn không?” “Vâng, thưa thí 
chủ.” “Thưa Sư, Sư có nhân danh tôi mà đảnh lễ Đức Thế Tôn 
không?” “Thưa có. Sư cũng dâng lên Đức Thế Tôn tắm thảm 
thí chủ cúng dường Ngài và, theo lời thí chủ yêu cầu, Sư đã 
đích thân trải thảm lên nền hương thất nơi Ngài ngự an.” 

Nghe xong lời ấy, tín nữ Kãlï hoan hỷ tri ân trưởng lão 
Sona rồi kính cần hỏi: “Thưa Sư, cuộc thăm viếng Đức Thế 
Tôn của Sư ra sao? Có thật là Sư đã nói với Đức Thế Tôn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 163 


những điều về Pháp? Có thật là Đức Thế Tôn đã chúc phúc 
cho Sư?” 

VỊ trưởng lão dịu dàng hỏi: “Thưa thí chủ, làm sao thí chủ 
biết được những việc này?” Tín nữ Kã|T nói: “Thưa Sư, vị hộ 
thần trong nhà này đã nói với tôi rằng vào ngày Đức Thế Tôn 
chúc phúc cho Sư thì chư thiên và Phạm thiên ở khắp mười 
ngàn thế giới cũng làm như thế. Thưa Sư, tôi tha thiết muốn 
được Sư nói lại cho tôi nghe Pháp ấy, y hệt như những lời kinh 
Sư đã tụng đọc trước Đức Bồn Sư tôn kính.” 

Trưởng lão Soqa Kutikanna chấp nhận yêu cầu của thân 
mẫu bằng cách lặng thinh. Biết trưởng lão đã nhận lời, người 
mẹ cho dựng một giảng đường trang nghiêm trong thị trấn, 
cung thỉnh trưởng lão đến đề thuyết lại nguyên văn diệu pháp 
mà ngài đã tụng đọc trước Đức Phật, và như thế, nơi đây người 
mẹ đã tô chức được một pháp hội trọng thể. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Giọng Tụng Êm Dịu Trong Sáng 


Về sau, vào một buổi thuyết pháp trước hội chúng đệ tử 
thánh tăng, Đức Phật tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
có giọng tụng êm dịu và trong sáng (kalyãnavakkarana), Soqa 
Kutikanna là bậc đệ nhất (eiadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 164 


: BÃLHĨKA. : m Mahäãjanapadas and 
227C ~ ; janapadas (c. 500 BCE) 
k⁄ Z7 KH x 


; 5i DJe2rernr 
EMPIRE. Ẹ TRISARTA ”/ 2 „ 


và 
9Ÿ (au0®®“” “ÿaupHEYA 


KURU Rastinap: 
j Tndraprasthae. 
2 Z2„ŸAhicchattã Z2 
7 . ` “(7 
vn nte Virãtanagara_ Mathurã Sự, C{ SIAYNST SAKVA 27 
E` v MATSYA' Kămjilya KOSALA Kuẻinduaf 
3 TA kụ, k 
“>> 2,AyodhVä MALLA. 1? 
*⁄4 W4 ÄếT “Vaisalr 
Kaléambi* V3rậ93SỈ MAGADHAsCanpa ˆ. “ 
Qi2M9ÊE csốukimau? — Rajapyha ANGÀI PUNBRA 
S 


*Patala? 


`7 Tin 
K2: AVANTT *Vidiáã Tripuri 
cv... ãi tĩ RÃpHA. 
TSAURASTRA °“ ly Dệt PULINDA pỊ 


n. 
'Bharukaccha. VIDARBHA. 


: co — 


ẢNDHRA 


KUNTALA. 


16 vương quốc lớn Mahäjanapadas của Ấn Độ 
vào thời Đức Phật Gotama tại thế, khoảng thế kỷ thứ 5 TCN 
(trong khung là vùng Trung thô Majjhima Desa) 


Mankula Mothy tai 
~.—>— 


Trung thổ Ấn Độ (Majjhữma Desa) 
vào thời Đức Phật Gotama tại thế 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 165 


Sivali Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Phước Báu Tài Lộc 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có phước 
báu tài lộc, được thọ lãnh tứ vật dụng dồi dào (/Zb¡? ”), trưởng 
lão STvali được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (cetadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Một ngày nọ, vào thời Đức Phật Padumuttara, ngài STvali 
tương lai đến nghe bậc Giác Ngộ thuyết pháp và được chứng 
kiến Ngài ban cho một vị sa môn, có tên là Sudassana, danh 
hiệu đệ nhất trong hàng đệ tử tỳ khưu có phước báu tài lộc, 
được thọ nhận tứ sự đồi đào. Ước mong cũng sẽ được phẩm VỊ 
cao quý này trong ngày vị lai, ông cung thỉnh Đức Phật và chư 
Tăng đến nhà cúng dường trọng thê trong bảy ngày, rồi phát 
đại nguyện lên Ngài: “Bạch Thế Tôn, với công đức đại thí này, 
con không cầu phước quả giàu sang của thế tục mà ước nguyện 
sẽ được trở thành bậc đệ nhất về phước báu tài lộc trong hàng 
đệ tử tỳ khưu của một vị Phật tương lai, giống như vị tỳ khưu 
đã được Thế Tôn tán thán bảy ngày trước đây.” 

Đức Phật Padumuttara nhìn vào tương lai và ban lời tiên 
tn rằng, vào thời Đức Phật Gotama, ước nguyện của vị thí chủ 
sẽ thành tựu mà không gặp chướng duyên hay trở ngại nào. 


2. Tiền Kiếp Người Dân Quê 


Do tiếp tục hành trì các thiện nghiệp cho đến khi mạng 


* /ãbhï: nguyên ngữ có nghĩa là người được thọ lãnh nhiều tài lộc, tặng vật; 
ở đây có nghĩa là vị tỳ khưu được thọ lãnh tứ vật dụng dồi dào; tứ vật dụng 
của vị tỳ khưu gồm y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 166 


chung, vị thiện nam tiền thân của ngài STvali được hưởng quả 
lành liên tục tái sanh vào cõi trời hay cõi người, không khi nào 
phải đọa sanh vào bốn khổ cảnh, trong tất cả các kiếp về sau. 

Vào thời Đức Phật Vipassï, cách đây chín mươi mốt đại 
kiếp, tiền thân của ngài Sĩvali là một người dân quê sinh sống 
trong một ngôi làng gần kinh thành Bandhumati. 

Lúc bấy giờ, dân chúng thành Bandhumafi, trong một 
cuộc tranh đua phước cúng dường với quốc vương của họ, 
đang cùng nhau chuẩn bị lễ vật dâng cúng Đức Phật và chư 
Tăng. Một hôm, khi kiểm soát các món ăn để cúng dường 
chung, họ thấy còn thiếu mật ong và sữa đông (sữa tươi được 
lên men bằng một chất chua như chanh hay dâm, rồi để đông 
đặc lại). Đồng ý với nhau là phải tìm cho được hai lễ vật này 
bằng mọi giá, họ cắt đặt một người đứng canh con đường dẫn 
từ làng quê lên kinh thành đề đón mua chúng. 

Lúc ấy, vị thiện nam tiền thân của ngài Sïvali đang mang 
một bình sữa đông từ làng quê vào thành bán để lấy tiền mua 
vài món đồ cần thiết. Trên đường đi, khi dừng bước tìm nước 
rửa mặt và rửa tay, ông nhìn thấy một tô ong lớn như đầu chiếc 
máy cày nhưng không có con ong nào trong tô. Tin rằng tổ ong 
hiện lên như một tặng vật cho mình do phước quả từ tiền kiếp, 
ông mang nó theo và đi vào thành. 

Khi người dân thành Bandhumafï đứng canh con đường 
vào phó nhìn thấy người dân quê lam lũ với những món mình 
rất cần trong tay, người ấy mừng rỡ và liền hỏi: “Này bạn, bạn 
mang mật ong và sữa đông này cho ai vậy?” VỊ thiện nam 
điềm đạm trả lời: “Thưa ông, những thứ này không cho ai cả. 
Tôi mang chúng theo để bán.” “Vậy thì, bạn ơi, xin hãy nhận 
một đồng tiền của tôi và bán chúng cho tôi nhé.” 

Vị thiện nam không hiểu vì sao những món trong tay 
mình không đáng giá bao nhiêu, thế nhưng người dân kinh 
thành này sẵn sàng mua với giá cao như vậy. Muốn thử xem 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 167 


người ấy cần chúng đến đâu, ông nhất định không bán, dù 
người ấy tiếp tục trả giá và tăng dần đến một ngàn đồng tiền. 
Thấy điều ấy kỳ lạ nên ông hỏi: “Thưa ông, những thứ này 
không đáng giá là bao, thế nhưng ông lại sẵn lòng mua với giá 
rất cao. Vì sao ông muốn có chúng đến như vậy?” 

Khi được giải thích rằng nếu thiếu mật ong và sữa đông 
thì dân chúng thành BandhumatT sẽ thua nhà vua trong cuộc thi 
phước cúng dường Đức Phật, vị thiện nam hỏi: “Thưa ông, có 
phải công đức cúng dường này là việc dành riêng cho người 
dân ở kinh thành không, hay cho cả người dân ở làng quê?” 

“Bạn ơi, ai cũng làm được, đó là việc chung. Không có lễ 
vật cúng dường nảo của một ai bị ngăn cấm.” “Thưa ông,” vị 
thiện nam hỏi thêm, “hiện nay đã có người dân nào cúng 
dường phẩm vật đáng giá một ngàn đồng trong một ngày 
không?” “Không, bạn à, chưa có ai như vậy.” VỊ thiện nam hỏi 
tiếp để khẳng định: “Thưa ông, ông biết rõ rằng mật ong và 
sữa đông của tôi mang theo đây đáng giá một ngàn đồng tiền, 
phải không?” “Đúng vậy, bạn à, tôi biết.” 

“Thưa ông,” vị thiện nam nghiêm trang nói, “vậy thì xin 
ông hãy báo cho dân chúng trong thành hay rằng có một người 
dân quê sẽ cúng dường mật ong và sữa đông lên Đức Phật, 
nhưng không phải để lấy tiền mà chỉ muốn được tận tay dâng 
cúng lễ vật này đến Ngài. Xin cũng cho họ biết là họ không 
phải cố công tìm kiếm nữa mà nên hoan hỷ và yên tâm biết 
rằng lễ vật cần có đã có. Và xin ông hãy làm chứng rằng tôi là 
thí chủ của món lễ vật cúng dường đáng giá nhất.” 

Nói xong, người dân quê lam lũ ấy dùng trọn số tiền định 
mua thức ăn cho mình để mua năm loại hương liệu và xay 
chúng thành bột. Ông nghiền sữa đông, vắt lấy nước cốt. Sau 
đó ông trộn mật ong ngọt và hương liệu thơm vào nước sữa 
béo, rồi đựng trong một lá sen xanh tươi. Ông mang lễ vật đã 
tự tay làm với tâm thành kính đến nơi đang cử hành lễ cúng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 168 


dường, và hoan hỷ ngồi chờ đến lượt mình. Tới phiên ông, ông 
đánh lễ Đức Phật, dâng phẩm vật lên Ngài, rồi kính cần thưa: 
“Bạch Đức Thế Tôn, món ăn được cúng dường này là của con, 
một người dân quê nghèo khó. Con đã tự tay làm. Kính xin 
Ngài từ bi tiếp nhận phẩm vật nhỏ nhoi khiêm tốn này.” 

Đức Phật đón nhận vật thực vào trong chiếc bát bằng đá 
hoa cương do Tứ đại thiên vương dâng cúng và chú nguyện. 
Rồi Ngài phân chia món sữa đông và mật ong này cho sáu 
triệu tám trăm ngàn tỳ khưu mà vẫn không hết. 

Khi Đức Phật thọ thực xong, người dân quê nghèo, tiền 
thân của trưởng lão Sĩvali, đảnh lễ Ngài và kính cẩn thưa: 
“Bạch Đức Thế Tôn, dân chúng thành BandhumatfT đều thấy và 
biết lễ vật con đã tự tay làm và mang đến để cúng dường lên 
Ngài cùng chư Tăng. Do phước báu của công đức này, con 
nguyện được trở thành một vị nhiều tài lộc, nhiều tùy tùng và 
danh tiếng trong các kiếp về sau còn trong vòng luân hồi.” 

Sau khi truyền đạy vị thiện nam: “va hofu kulapuffa — 
Nguyện cho ước muốn của thí chủ thành tựu như ý,” Đức Phật 
ban pháp và chúc phúc cho toàn thê dân chúng, rồi cùng chư tỳ 
khưu trở về tịnh xá. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 
1.1. Những Điều Kỳ Lạ Xảy Ra Khi Còn Trong Bụng Mẹ 


Trong kiếp sống sau cùng, vào thời Đức Phật Gotama, 
ngài STvali tái sanh vào bụng mẹ là Suppaväsä, công chúa 
dòng họ Thích Ca xứ Koliya. Từ khi thọ thai, ngày cũng như 
đêm, mẹ của ngài liên tục được dâng tặng hàng trăm lễ vật. 

Một ngày nọ, đề thử phước quả của thiện nghiệp trong tiền 
kiếp của công chúa, thân quyến trong hoàng tộc mang các giỏ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 169 


hạt giống đến để công chúa chạm tay vào. Lúc họ đem những 
hạt giống ấy gieo trồng thì mỗi hạt nảy cả ngàn mầm và kết 
quả thu hoạch trên các thửa đất thật phi thường. 

Cũng như vậy, khi đem lương thực chứa vào kho, họ xin 
công chúa chạm tay nơi cửa kho. Sau đó mỗi lần xuất kho, 
lương thực lại tràn đầy như trước. Còn khi họ nâu cơm để phân 
phát mà nói lên lời nguyện răng: “Đây là phước báu của công 
chúa,” thì múc cho bao nhiêu người cũng không thiếu hụt. 

Những điều kỳ lạ như thế cứ xảy ra trong suốt thời gian 
ngài Sĩvali ở trong bụng mẹ. Mọi người nhìn thấy và công 
nhận những phước quả vô cùng hy hữu của công chúa 
Suppaväsäa. Nhưng thật ra công chúa chỉ là người được cộng 
hưởng phước quả của thai nhi là ngài STvall. 

Thường thì người mẹ chuyển dạ lâm bồn sau khi mang 
thai chín tháng mười ngày. Thế nhưng thai nhi của công chúa 
Suppavãsã được cưu mang trong bụng mẹ mãi đến bảy năm 
dài mới đến lúc chuẩn bị thoát thai. Công chúa bắt đầu chuyên 
dạ và phải chịu đựng những cơn đau đớn cùng cực đến ngất 
xỉu (gabbhamiulha dukkha). 

Thế nhưng, vốn có đức tin trong sạch chí thành nơi Tam 
Bảo, công chúa chịu đựng sự đau đón, khổ sở khốc liệt đó mà 
không một tiếng rên la, chỉ cố gắng giữ chánh niệm tưởng nhớ 
ân đức Tam Bảo, và niệm những phẩm chất cao quý của Đức 
Phật, Tăng già, và Niết bàn như sau: 

“Sammasambuddho vao so Bhagavã yo imassa 
evaripassa dukkhassa pahãnãya dhammam deseri — Quả thật, 
Thế Tôn đã chứng quả Chánh Đẳng Chánh Giác do Ngài tự 
ngộ, là bậc hiểu biết viên mãn tất cả sự thật; Ngài thuyết pháp 
để chỉ dạy chúng ta đoạn trừ mọi khổ đau như thế này!” 

“Suppafipanno vafa tfassa Bhagavato saãvakasamgho: yo 
Imassa evaripassa dukkhassa pahãnãya pafippanno — Quả 
thật, Tăng chúng, hàng thanh văn đệ tử tỳ khưu của Thế Tôn, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 170 


đã khéo tu hành chín chắn theo Tam học (giới, định, tuệ); các 
ngài nỗ lực tu hành đề đoạn trừ mọi khổ đau như thế này!” 
“Susukham vafta tam nibbandm, yafthTdarh evaripam 
dukkharh na sarivijjati — Quả thật Niết bàn là pháp an vui tuyệt 
đối, là pháp mà một chút mảy may đau khổ cũng không có 
mặt!” 
Cứ như thế suốt bảy ngày trời, công chúa nhiếp phục sự 
đau đớn và ngăn chặn tiếng rên rỉ bằng cách liên tục quán niệm 
phẩm chất cao quý của Đức Phật, Tăng già, và Niết bàn. 


1.2. Sanh Khổ”” trong Kiếp Sau Cùng 


Lúc bây giờ, Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá trong khu rừng 
Kundadhãnavana, gần thành Kundikã của xứ Koliya. 

Đến ngày thứ bảy từ lúc bắt đầu đau chuyền dạ, công chúa 
Suppaväsäã kiệt sức. Bà nảy sanh ý muốn được chiêm bái Đức 
Phật và cúng dường trai tăng trước khi chết nên thỉnh cầu 
hoàng tử, chồng của bà: “Thưa phu quân, xin chàng hãy đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình bày với Ngài về những gì xảy ra 
cho thiếp, rồi cung thỉnh Ngài cùng chư Tăng về đây cho thiếp 
được chiêm bái và cúng dường.” Và công chúa dặn dò thêm: 
“Xin phu quân hãy ghi nhớ thật kỹ những gì Đức Thế Tôn 
truyền dạy để về kể lại cho thiếp nghe.” 

Hoàng tử liền đến tịnh xá nơi Đức Phật đang ngự, đảnh lễ 
và trình lên Ngài những điều kỳ lạ đã xảy ra suốt bảy năm bảy 
ngày thai nghén của công chúa, cùng lời thỉnh mời cúng dường 
trai tăng của vợ. 

Bằng nhãn thông thanh tịnh, đắng Chánh Biến Tri thấy rõ 
nghiệp quả của thai nhi và người mẹ. Ngài rủ lòng bi mẫn ban 
lời chúc phúc: 


- sanh khổ là một trong bốn khổ lớn trong vòng luân hồi: sanh khổ, lão 
khô, bệnh khô, tử khô 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 171 


“SukhinT vata hotu Suppavasa Koliyadhia, arogã arogam 
pufttam vayafufi — Nguyện cho công chúa Suppaväsa xứ 
Koliya được bình an và khỏe mạnh. Được khỏe mạnh rỒi, 
nguyện cho công chúa hạ sanh một bé trai khỏe mạnh!” 

Khi Đức Phật vừa chúc phúc xong thì, kỳ diệu thay, tại 
cung điện công chúa nhanh chóng hạ sanh một bé trai, không 
một chút đau đớn. Những người đang quây quần túc trực bên 
công chúa và lo buồn rơi lệ suốt bảy ngày qua, ai ai cũng vui 
mừng khi nhìn thấy cậu bé sơ sanh lành mạnh và công chúa 
thoát cơn hiểm nạn. Họ cử người đi tìm hoàng tử để báo tin. 

Lắng nghe lời Đức Phật dạy xong, hoàng tử đảnh lễ từ biệt 
Ngài và quay về hoàng cung. Trên đường về, khi thấy những 
người hầu tiễn đến gần với vẻ mặt rạng rỡ hân hoan, hoàng tử 
đoán được tin lành và nhủ thầm: “Lời chúc lành của Thế Tôn 
chắc đã thành tựu rồi.” 

Sau khi nghe hoàng tử thuật lại những lời Đức Phật truyền 
dạy, công chúa vô cùng cảm kích lòng bi mẫn và ân đức của 
Ngài. Bà thưa với chồng: “Thưa phu quân, lễ trai tăng mà phu 
quân đã vì thiếp đến thỉnh mời Đức Thế Tôn đã cứu mạng mẹ 
con thiếp; nay chúng ta sẽ thiết lễ trai tăng tri ân phước lành. 
Xin phu quân, một lần nữa, hãy đến cung thỉnh Đức Thế Tôn 
và chư Tăng đến cung điện để chúng ta được cúng đường trọng 
thể trong bảy ngày.” Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của hai vị. 


2. Xuất Gia 


Sự ra đời của cậu bé đã dập tắt nỗi lo sợ nóng bỏng tâm 
can cho hoàng tộc cũng như mọi người dân. Vì vậy, cậu bé 
được đặt tên là STvall, có nghĩa là đem lại sự dịu mát, an vui. 
Thật lạ thường, mới sanh ra công tử STvali đã mau lớn như một 
đứa trẻ bảy tuổi, có thể đi đứng, nói chuyện, và làm được bất 
cứ việc gì. Thí dụ, cậu biết cách dùng ống lọc nước 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 172 


(dhamakarana) đề lẫy nước tỉnh khiết dâng cúng chư tỳ khưu 
suốt bảy ngày đại thí. 

Đến ngày cúng dường thứ bảy, ngài Sãriputta — có danh 
hiệu là vị tướng quân của Giáo Pháp — dịu dàng thăm hỏi 
ST1vali: “Này S1vali, mọi việc đều tốt đẹp với con không?” Cậu 
bé nhỏ nhẹ trả lời: “Bạch trưởng lão, làm sao con có thể an lạc 
được? Suốt bảy năm trường, con đã phải co cuộn gò bó trong 
một bình máu và gây khổ cho mẹ của con.” 

Ngài Sãriputta hỏi tiếp: “Này Sĩvali, sau khi đã chịu đựng 
bao nhiêu đau đớn khổ sở như thế, có thuận hợp cho con trở 
thành một tỳ khưu hay không?” STvali cung kính thưa: “Bạch 
trưởng lão, chỉ cần cha mẹ cho phép thì con sẽ xuất gia.” 

Thấy con trai đang trò chuyện cùng ngài Sãriputta, công 
chúa Suppaväsä nhủ thầm: “Thật vậy sao? Đứa con trai mới 
sanh bảy ngày của ta đang nói chuyện với vị trưởng lão tướng 
quân của Giáo Pháp?” Với lòng hân hoan, công chúa đến bên 
cạnh trưởng lão và kính cần hỏi rằng ngài và con mình vừa nói 
việc gì. Trưởng lão từ tốn trả lời: “Sïvali nói về những nỗi khổ 
đã nhận chịu khi còn nằm trong bụng mẹ và sẵn lòng xuất gia, 
sông đời tu hành, nếu cha mẹ đều cho phép.” 

Là một nữ cư sĩ thuần thành với đức tin mạnh mẽ nơi Tam 
Bảo, công chúa hoan hỷ nói với ngải SãrIputta: “Lành thay, 
bạch trưởng lão! Kính xin ngài từ bị tế độ cho STvali được xuất 
gia làm sa di (szmanera).” 


3. Thánh Đạo Viên Mẫn 


Sau lễ cúng dường trai tăng, trưởng lão Sãriputta dẫn 
Sïvali về tịnh xá, chuẩn bị cho cậu bé xuống tóc, đắp y, thọ 
Tam Quy, rồi thọ giới xuất gia sa di. 

Trước khi xuống tóc cho Sívali, ngài giảng dạy cho cậu 
cách hành thiền với đề mục quán niệm căn bản là năm thể 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 173 


trược trong thân: tóc, lông, móng, răng, da (faca-pafñca 
kammafthäna, là 5 thể trược đầu tiên trong 32 thể trược làm đề 
mục hành thiền chỉ tịnh). Rồi Ngài từ mẫn đặn dò cậu bé bảy 
tuổi: “Con không cần hướng tâm theo một đề mục nào khác. 
Chỉ cần nhớ lại và giữ chánh niệm trên những cảm thọ khổ mà 
con đã nhận chịu suốt bảy năm bảy ngày trong bụng mẹ.” 

Sa di S1vali kính cần bạch vị thầy tế độ và giáo thọ, trưởng 
lão Sãriputta: “Bạch trưởng lão, con cảm niệm ân đức ngài 
hướng dẫn cho con xuất gia. Đó là nhiệm vụ của vị thầy. Giờ 
đây kính xin cho con được làm bổn phận của người đệ tử là 
suy nghiệm Giáo Pháp. Con sẽ hành thiền trên bất cứ đề mục 
nào con có thể hồi tưởng lại.” 

Trong khi xuống tóc, sa di Sïvali chánh niệm hành thiền. 
Với căn cơ đã đầy đủ sau hằng hà sa số kiếp sống vun bồi ba- 
la-mật cho thánh quả, đường tóc đầu tiên vừa được cạo xong, 
vị sa di chứng đắc quả nhập lưu (sofãpaffi-phala); đường tóc 
thứ hai vừa được cạo xong, ngài chứng đắc quả nhất lai 
(sakadäagamïi-phala); đường tóc thứ ba vừa được cạo xong, 
ngài chứng đắc quả bất lai (anägãmï-phala). Khi tóc vừa cạo 
xong, ngài đắc quả A-la-hán (arahaffa-phala). Việc cạo tóc 
được hoàn tất gần như cùng một lúc với sự viên mãn thánh quả 
A-la-hán cùng với tam minh, bốn tuệ phân tích, và lục thông. 

Riêng theo Trưởng Lão Tăng Kệ, chương Một Kệ, thì sau 
khi được ngài Sãriputta cho thọ giới sa di, trong cùng ngày ấy 
ngài Sïvali đến trú trong một ngôi chòi lá ở nơi vắng lặng, và 
Suy tư đến sự đau khổ đã phải nhẫn nại chịu đựng khi thọ sanh. 
Nơi đây, ngài thực hành thiền định và thiền quán, đắc các tuệ 
giác, và chứng quả A-la-hán. 


4. Quả Khổ từ Bất Thiện Nghiệp trong Quá Khứ 


Từ ngày ngài Sĩvali xuất gia, gia nhập Giáo đoàn của Đức 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 174 


Phật, tứ sự hay bốn món vật dụng của chư tỳ khưu (y phục, vật 
thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh) được cung ứng dồi dào hơn bao giờ 
hết, nhất là mỗi khi trong đoàn có ngài đi cùng. 

Một hôm, chư Tăng hội họp trong giảng đường của tịnh xá 
và bàn luận với nhau về quả phước và quả khổ lạ thường của 
ngài STvali: “Đại đức STvali đã phải chịu đựng bảy năm bó 
thân, quặn mình khốn khổ trong bụng mẹ (gzbbhaväsa 
dukkha), và người mẹ phải trải qua bảy ngày chuyển dạ đau 
đớn khốc liệt đến ngất xỉiu mà đứa con không thoát thai được 
(gabbhamulha dukkha). Do sự cầu nguyện chí thành và được 
Đức Thế Tôn từ mẫn thương tưởng chúc phúc mà cuối cùng 
thai nhi mới được sinh nở, an toàn cả mẹ và con. Ôi, hai mẹ 
con cùng chịu đựng nhiều đau khổ! Ác nghiệp nào đã trổ sanh 
những quả khô như vậy?” 

Nghe được những lời này, Đức Thế Tôn giải thích rằng 
đó là quả báo do bất thiện nghiệp đã tạo ở kiếp quá khứ. Rồi 
Ngài kế chuyện tiền thân 4sđ/aripa (Jãtaka #100) sau đây. 

Thuở xưa, vào thời đức vua Brahmadatta trỊ vì xứ 
Bãrãnasĩ, tiền thân của ngài Sĩvali là thái tử và của công chúa 
Suppaväsã là hoàng hậu. Lúc bấy giờ, vua xứ Kosala đem đại 
quân tấn công chiếm thành Bãrãnas, giết vua Brahmadatta, và 
đoạt hoàng hậu của vua làm hoàng hậu của mình. Khi cha bị 
sát hại, thái tử luồn theo ống cống thoát nước và chạy trốn ra 
ngoại thành. 

Thái tử tập hợp lực lượng, đóng quân gần Bãrãnasĩ, và gởi 
tối hậu thư buộc vua Kosala giao thành, nếu không thái tử sẽ 
giao chiến. Vua Kosala trả lời sẵn sàng đánh trả. Mẹ của thái 
tử, lúc ây đang ở trong thành nội, nghe sự việc như vậy thì 
nhắn tin khuyên con nên vây hãm thành để tránh thương vong 
do chiến tranh. Thái tử nghe lời mẹ, bao vây bốn công chánh 
của thành, ngăn chặn mọi giao thông và cắt đứt các nguồn tiếp 
viện. Thế nhưng bảy năm trôi qua, việc vây công thành vẫn vô 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 175 


dụng vì dân chúng tiếp tục ra vào qua các công nhỏ để thu nhặt 
rau CỎ, ØạO CỦI... 

Thấy tình hình này kéo dài mãi, mẹ thái tử khuyên con 
vây chặt luôn các cổng nhỏ này. Thái tử làm theo lời khuyên 
của mẹ. Dân chúng hoàn toàn bị giam hãm trong thành, không 
nhận được tiếp viện nào, tù túng khổ sở trong suốt bảy ngày. 
Đến ngày thứ bảy, họ nổi dậy, chém đầu vua Kosala và đem 
nạp cho thái tử. Khi ấy thái tử vào thành, lấy lại vương quốc. 

Cuối câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng: do những bất 
thiện nghiệp tạo tác trong bảy năm bảy ngày này mà thái tử và 
hoàng hậu phải thọ quả khổ trô sanh trong kiếp về sau như vậy. 
Rồi bậc Thế Gian Giải đọc bài kệ sau: 

Chính đắng, không phải ngọt, 
Chính hận, không phải ái, 
Chính khổ, không phải lạc, 
Nhiếp phục kẻ phóng dật. 
Asataripa Jataka (Chuyện Sắc Thân Bắt Lạc) 
HT Thích Minh Châu dịch 


Trong một lần khác, chư Tăng bàn luận với nhau: “Này 
chư hiền hữu, kìa một vị tỳ khưu nhiều phước báu và phâm 
hạnh để thành tựu quả A-la-hán như đại đức STvali mà vẫn 
phải chịu quả khổ cùng cực bị giam hãm trong bụng mẹ bảy 
năm bảy ngày.” 

Nghe lời ấy, Thế Tôn dạy rằng đó là do quả báo của bất 
thiện nghiệp từ tiền kiếp và khẳng định rằng: “Sĩvali, con của 
Như Lai nay đã dứt khỏi mọi đau khổ ấy; STvali đã chứng ngộ 
giải thoát Niết bàn.” Rồi Ngài đọc kệ tán thán vị đệ tử: 

Vượt đường nguy hiểm này, 
Nhiếp phục luân hồi, sĩ, 
Đến bờ kia thiền định. 
Không dục ái, không nghi, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 176 


Không chấp trước, tịch tịnh 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 414 
HT Thích Minh Châu dịch 


5. Tự Kiểm Chứng Quả Phước Thiện của Mình 


Từ ngày ngài Sïvali xuất gia sa di, số tứ vật dụng cúng 
dường lên Đức Phật và Tăng đoàn trở nên đầy đủ dồi dào hơn 
bao giờ hết. Năm sa di Sïvali lên hai mươi tuổi, ngài thọ cụ túc 
giới. Khi ấy, vật phâm cung ứng đến Đức Phật và Tăng đoàn 
càng sung túc hơn nữa, bất cứ khi nào cần thiết và bất cứ nơi 
đâu — nhất là mỗi khi trong đoàn có trưởng lão đi cùng — dù là 
rừng sâu, núi thăm, nơi sông nước, nơi khô cạn, nơi đất liền, 
vùng làng mạc dân cư thưa thót, hay vùng xa xôi hẻo lánh. 

Do oai lực phước báu tài lộc của trưởng lão STvali từ 
những thiện nghiệp cao quý hy hữu từ tiền kiếp, hàng thí chủ 
tín thành của ngài đông vô số kể, không chỉ loài người mà cả 
long thần và chư thiên. Khi chư thiên cúng dường vì sự lợi ích 
cho ngài Sĩvali, Đức Thế Tôn và Tăng chúng đi cùng cũng 
được cúng đường đầy đủ như thế. Ở những nơi hoang vu, chư 
thiên hóa ra xóm làng, phố thị, tịnh xá, chùa tháp, dân cư để 
dâng cúng y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men đến chư Tăng. 
Khi đoàn tỷ khưu, trong đó có trưởng lão S1vall, rời khỏi trú xứ 
ấy thì tất cả trú xứ và dân chúng liền biến mắt. 

Một ngày kia, khi Đức Phật ngự ở Sãvatthi, trưởng lão 
Sivali đến đảnh lễ Bốn Sư và cung kính thỉnh cầu: “Bạch Thế 
Tôn, con muốn được tự kiểm chứng quả phước thiện của mình. 
Kính xin Thế Tôn cho phép con được dẫn năm trăm vị sa môn 
cùng đi với con.” Đức Phật hiền hòa dạy rằng: “Này STvali, 
con của Như Lai, hãy dẫn chư tỳ khưu theo cùng.” 

Được Đức Bồn Sư cho phép, vị trưởng lão cùng năm trăm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 177 


huynh đệ sa môn theo đường rừng đi về hướng Himälaya, 
ngang qua tám nơi sau: (1) một cây đa cô thụ cao lớn; vị thần 
trú nơi đây cúng đường vật thực đến ngài và chư Tăng trong 
bảy ngày; (2) đổi Pandava; (3) sông AcrravatT; (4) biển Vara- 
sagara; (5) dãy núi Himalaya; (6) hồ Mandäkinr trong rừng 
Chaddanta; (7) đỉnh núi Gandhamadana; (8) trú xứ của trưởng 
lão Khadiravaniya Revata. 

Ở mỗi nơi trong tám địa điểm này, chư thiên đều cúng 
dường ngài và chư Tăng thật trang trọng trong bảy ngày. Đặc 
biệt nhất là khi chư tỳ khưu đến đỉnh núi Gandhamãdãna. Nơi 
đây, một vị trời tên là _Nãgadatta đã dâng cúng hai món cơm 
nấu với sữa và cơm nấu với bơ, thay đổi mỗi ngày trong bảy 
ngày. Lúc ấy, chư tỳ khưu nói với nhau: “Này các hiền hữu, lạ 
thay chúng ta không thấy một con bò nào được vị trời vắt sữa, 
cũng không thấy sữa đông được khuấy đề làm bơ.” 

Khi chư tỳ khưu hỏi vị trời Nãgadatta do thiện nghiệp nào 
đã làm để có được nhiều sữa và bơ một cách kỳ diệu như vậy, 
vị trời giải thích: “Bạch chư đại đức, đó là phước quả của công 
đức cúng dường cơm sữa trong suốt thời gian Đức Phật 
Kassapa hiện tiền.” 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Phước Báu Tài Lộc 


Chú giải Kinh Pháp Cú ghi lại một câu chuyện khác về 
phước báu tài lộc hy hữu của ngài ST1vali. Câu chuyện này được 
Đức Bồn Sư kẻ lại khi Ngài ngự tại tịnh xá Jetavana, đề cập 
đến trưởng lão Khadiravaniya Revata. 

Một ngày nọ, ngài Sãriputta đến xin phép Đức Phật được 
đi thăm em trai út của mình, trưởng lão Revata. Đức Phật chấp 
thuận. Ngài Sãriputta dẫn năm trăm tỳ khưu theo bước Đức 
Bồn Sư đến viếng trưởng lão Revata ở Rừng Xiêm Gai. 

Khi đi đến một lối rẽ, ngài Ananda thưa: “Bạch Thế Tôn, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 178 


có hai con đường đi đến trú xứ của trưởng lão Revata. Một 
đường quanh co, dài đến sáu mươi đo tuần, nhưng có làng xóm 
và dân cư, an toàn hơn. Còn một đường đi thẳng, chỉ dài ba 
mươi đo tuần, nhưng không có nhà cửa và lại nhiều phi nhân, 
rất nguy hiểm. Bạch Thế Tôn, chúng ta nên đi lối nào?” Đức 
Phật điềm đạm hỏi: “Này Änanda, Sïvali có cùng đi trong đoàn 
tỳ khưu hay không?” “Bạch Thế Tôn, dạ có.” 

Biết trước được rằng, do phước báu của ngài Sĩïvali, rồi sẽ 
có vật thực cúng đường phát sanh, nên Đức Phật dạy: “Nếu có 
Sïvali trong đoàn thì hãy đi theo con đường thăng.” 

Hay tin Đức Phật và chư Tăng, trong đó có trưởng lão 
Sivali kính yêu của họ, đang đi dọc theo con đường thắng để 
đến Rừng Xiêm Gai, chư thiên nơi này vô cùng hoan hỷ. Cứ 
mỗi do tuần, chư thiên tạo dựng một kinh thành lớn để cung 
ứng đầy đủ chỗ ở cho Đức Phật và năm trăm tỳ khưu. 

Hằng ngày vào buổi sáng tỉnh sương, chư thiên hóa hình 
thành những viên chức được vị vua của kinh thành sai đến các 
trú xứ của chư Tăng để dâng cúng vật thực, nhất là cháo trời 
thơm ngon. Họ đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đi loanh quanh hỏi 
thăm: “Trưởng lão Sïvali của chúng tôi đang ngôi ở nơi đâu?” 
Gặp được ngài STvali, họ hết sức vui mừng, kính cân đánh lễ 
và dâng cúng phẩm vật. Ngài Sivali mang các lễ vật chư thiên 
tặng mình dâng lên Đức Phật và chư Tăng. 

Nhờ oai lực phước báu tài lộc đó của trưởng lão STvali mà 
Đức Bồn Sư và chư tỳ khưu đã an lành trải qua đoạn đường dài 
ba mươi đo tuần đầy nguy hiểm trở ngại, và sau một tháng trời 
thì đến Rừng Xiêm Gai. Do nhân duyên này, ngài Sïvali được 
Đức Phật tán dương trước đại chúng: 

“Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai có phước báu tài 
lộc, được thọ lãnh tứ vật dụng dồi dào (/Zb/7), Sĩvali là bậc đệ 
nhất (etadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 179 


Vakkali Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Đức Tin Mãnh Liệt 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có đức tin 
mãnh liệt (saddhãdhimuttz”), trưởng lão Vakkali được Ngài 
tán đương là bậc đệ nhất (eazdagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Tiền thân của trưởng lão Vakkali là một thiện cư sĩ trong 
thời Đức Phật Padumuttara. Cũng giống như tiền thân của các 
vị trưởng lão tối thắng khác, ông đến tịnh xá để nghe đắng 
Toàn Giác thuyết pháp. Khi đang ngồi bên lề của thính chúng, 
ông trông thấy một vị tỳ khưu được Đức Phật tán thán là bậc 
đệ nhất về đức tin mãnh liệt và tuyệt đối, có lòng tin không 
thối chuyển vào Đức Phật. Ông vô cùng kính ngưỡng vị sa 
môn ấy và ước nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự 
trong thời một vị Phật tương lai. 

Ông thỉnh Đức Phật đến nhà đề cúng dường trai tăng trọng 
thể trong suốt bảy ngày. Sau đó, ông cung kính phát nguyện 
lên Ngài: “Bạch Thế Tôn, do phước báu của thiện nghiệp này, 
con nguyện sẽ được một đắng Toàn Giác trong tương lai tuyên 
dương là bậc đệ nhất trong hàng tỳ khưu có niềm tin hoàn toàn 
và vững chắc vào Đức Phật.” Đức Thế Tôn ban lời tiên tri rằng 
đại nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật 
Gotama, một trăm ngàn đại kiếp sau. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Xuất Gia 


Vị thiện nam đáng kính ấy, tiền thân ngài Vakkali, đã hết 


33 sađddha: đức tin; adhimuita: thiên về, có khuynh hướng về 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 180 


lòng hành trì thiện nghiệp cho đến khi mạng chung. Sau đó, 
ông chỉ tái sanh vào những cõi an vui. Trong hằng hà sa số 
kiếp sống ấy, ông nỗ lực vun bồi đầy đủ mười pháp ba-la-mật 
cho thánh quả vị lai. 

Trong kiếp cuối cùng, vào thời Đức Phật Gotama, ông tái 
sanh vào một gia đình Bà-la-môn danh tiếng ở thành Sãvatthi, 
được cha mẹ đặt tên là Vakkali. Khi lớn lên, ông học và thông 
suốt Tam kinh Veda. 

Một ngày nọ, ông được thấy Đức Phật đang ôm bát đi khất 
thực cùng đoản tỳ khưu trong thành Sãvatthi. Ông bị thu hút 
bởi dáng vẻ thanh thoát uy nghi của bậc Vô Thượng Sĩ, với ba 
mươi hai tướng tốt, màu da vàng kim sắc rực sáng tỉnh anh, lục 
căn thanh tịnh, nét mặt hiền hòa an nhiên mà trang nghiêm, 
thôi thúc niềm kính ngưỡng trong sạch. 

Sự thu hút và niềm kính ngưỡng ấy khiến ông theo trọn 
đoạn đường Ngài đi, rồi vào tịnh xá cùng chư tỳ khưu, mắt ông 
luôn hướng về Đức Phật để chiêm ngưỡng kim thân của Ngài. 
Đến lúc Đức Thế Tôn thuyết pháp, ông chọn chỗ ngồi ngay 
trước mặt Ngài. 

Tín tâm của Vakkali đối với Đức Phật, phát sinh từ niềm 
ngưỡng mộ sắc tướng của Ngài, ngày càng sâu đậm đến nỗi 
ông không thê xa rời Ngài được một giây phút nào. Ông quyết 
định không tiếp tục sống đời tại gia nữa, bởi vì còn là cư sĩ thì 
ông không thể nhìn thấy Đức Phật suốt ngày như ao ước, 
nhưng nếu là tỳ khưu thì ông sẽ được duyên may ấy. 

Do đó, ông tha thiết thỉnh cầu Đức Phật cho phép ông xuất 
gia, gia nhập Tăng già; và lời thỉnh cầu của ông được chấp 
thuận. 


2. Đức Tin Mãnh Liệt của Phàm Nhân 


Sa môn Vakkali không bỏ lỡ một cơ hội nào được ngắm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 181 


nhìn Đức Phật những khi Ngài hiện diện, ngoại trừ giờ thọ 
thực. Vị ấy không lo tu tập, chẳng làm bất cứ bốn phận nào của 
một tỳ khưu như học kinh kệ hoặc hành thiền, mà chỉ dành tắt 
cả thời giờ chiêm ngưỡng Đức Phật. 

Đức Thế Tôn biết rằng trí tuệ của Vakkali chưa tròn đủ, 
căn cơ chưa chín muồi để chứng đắc giác ngộ. Vì thế, thoạt 
tiên Ngài không nói gì về sự chênh mảng bốn phận tu hành của 
vị ấy. Khi thấy đến đúng lúc phải giáo huấn vị đệ tử, Đức Thế 
Tôn dạy đại đức Vakkali rằng: 

“Này Vakkali, ích lợi gì khi con chiêm ngưỡng tắm thân 
hôi thối bất tịnh này của Như Lai? Này Vakkali, ai thấy Pháp, 
người ấy tức thấy Như Lai. Ai thấy Như Lai, người ấy tức thấy 
Pháp. Này Vakkali, chỉ những aI nhìn vào Giáo Pháp mới thật 
sự nhìn thấy Như Lai. Người thành tâm muốn nhìn thấy Như 
Lai phải là người nhìn vào Giáo Pháp.” 

Mặc dù Đức Phật đã sách tấn đại đức Vakkali với những 
lời nghiêm huấn như vậy, nhưng đại đức vẫn không thê rời xa 
Ngài. Đức Bồn Sư thấy rằng vị tỳ khưu này cần được thức tỉnh 
bằng sự động tâm mới có thê giác ngộ. 

Vì vậy, khi sắp đến mùa mưa an cư vøssz, Ngài bộ hành 
cùng chư Tăng đến thành Rãjagaha; rồi ngay vào đầu ngày lễ 
vassa, Ngài đuôi đại đức ra khỏi trú xứ kiết hạ nơi đây, truyền 
rằng: 

“Này Vakkali, hãy đi đi! Hãy rời khỏi nơi Như Lai hiện 
diện!” 

Không tuân theo một mệnh lệnh được Đức Thế Tôn đưa ra 
là điều không thể làm được bởi vì Phật lực vô thượng. Thế nên 
đại đức Vakkali phải vâng lệnh mà rời xa Đức Phật gần suốt ba 
tháng an cư, không thể làm gì khác được. 

Buôn tủi vì bất toại nguyện và tuyệt vọng, đại đức nghĩ: 
“Đức Thế Tôn không nói đến ta nữa. Thà chết còn hơn phải 
cách biệt Đức Thế Tôn. Sống như vậy có ý nghĩa gì? Ta sẽ lên 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 182 


một đỉnh núi cao mà gieo mình xuống vực sâu.” Suy ngẫm như 
vậy, đại đức đi đên núi GIJJhakita, nơi có nhiêu vách đá dựng 
đứng cheo leo, và leo lên đỉnh núi. 


3. Chuyển Hướng đến Chánh Tín của Thánh Nhân 


Khi ấy, với tha tâm thông, Đức Bốn Sư thấy được nỗi 
tuyệt vọng đang phủ trùm tâm tư của đại đức Vakkali. Ngài 
quán xét căn cơ của đại đức và suy nghĩ: “Nếu không được 
Như Lai cứu độ thì Vakkali sẽ hoài phí công đức lớn lao hằng 
vun bồi qua bao nhiêu kiếp sống mà nay đã tròn đủ đề đạt giác 
ngộ.” 

Đề hỗ trợ cho vị đệ tử, Ngài phóng hào quang đến đại đức 
Vakkali để đại đức có thê thấy được kim thân của Ngài. Hình 
ảnh Đức Bồn Sư lập tức làm lắng dịu trái tìm đang bị thiêu đốt 
của đại đức, như thể mũi tên sầằu muộn đâm xuyên qua tim đại 
đức đã thình lình được rút ra. 

Rồi để rót đầy vào tim đại đức Vakkali niềm hoan hỷ và 
mãn nguyện, Đức Phật bi mẫn thốt lên bài kệ sau: 


Ty khưu nhiều hân hoan, 
Tịnh tín Giáo Pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tịnh, 
Các hành an tịnh lạc. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 381 
HT Thích Minh Châu dịch 


Nói xong bài kệ, Đức Bổn Sư giang tay về phía đại đức 
Vakkali và dịu dàng gọi: 

“Hãy đến đây, này tỳ khưu!” 

Rồi Ngài nói những câu kệ động tâm sau để người đệ tử 
biết chuyển hướng từ đức tin của phàm nhân đến chánh tín 
kiên cô vào Giáo Pháp của thánh nhân: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 183 


Hãy đến đây, này Vakkali, đừng sợ hãi! 
Hãy nhìn vào Như Lai! 
Như Lai sẽ nhắc con lên (đến Niết bàn) 
từ vực sâu của luân hồi sasara vô thi, 
Cũng như người nhắc một đại tượng ra khỏi đầm lầy. 


Hãy đến đây, này Vakkali, đừng sợ hãi! 
Hãy nhìn vào Như Lai! 
Như Lai sẽ giải thoát cho con 
ra khỏi sự giam cầm của phiền não, 
Cũng như Như Lai có thể giải thoát mặt trời 
ra khỏi sự khống chế của thần Rãhu. 


Hãy đến đây, này Vakkali, đừng sợ hãi! 
Hãy nhìn vào Như Lai! 
Như Lai sẽ giải thoát cho con 
ra khỏi sự giam cầm của phiền não, 
Cũng như Như Lai có thể giải thoát mặt trăng 
ra khỏi sự khống chế của thần Rãhu. 


Trông thấy Đức Thế Tôn và nghe tiếng nói của Ngài, tâm 
đại đức Vakkali dâng tràn niềm hỷ lạc và mãn nguyện. Đại đức 
hân hoan tự nhủ: “ “Fa nay được tự thân nhìn thấy Đức Bồn Sư. 
Ngài lại còn giang tay về phía ta và nói cho ta nghe nữa. Ôi, 
thật vui thay! Bây giờ ta phải đi đâu?” 

Khi ấy đại đức đang đứng trên đỉnh núi Gijjhakũfa và 
muốn được đến ngay bên cạnh Đức Bồn Sư để đảnh lễ Ngài, 
nhưng đại đức không thể quyết định hướng nào để đi xuống. 
Lập tức, với niềm tin mãnh liệt và tuyệt đối nơi Đức Phật, đại 
đức quyết định bay xuống núi, lao mình về phía Đức Phật. 

Do căn cơ lúc bấy giờ đã tròn đủ, lại được Đức Bốn Sư 
đích thân sách tấn và chỉ dạy, nên ngay lúc đó đại đức lập tức 
chú tâm suy ngẫm về các kệ ngôn mà Đức Bồn Sư vừa nói cho 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 184 


người đệ tử nghe. 

Khi tâm trở nên an tịnh và tỉnh giác, đại đức Vakkali thực 
hành thiền minh sát, ghi nhận và quán thấu suốt tam tướng vô 
thường, khổ, vô ngã của các pháp hữu vi — một trong các pháp 
có tánh sanh diệt đó là niềm hỷ lạc và mãn nguyện được trông 
thấy Đức Bồn Sư và nghe tiếng nói của Ngài. 

Do quán niệm như vậy, ngài vượt lên trên được tâm hoan 
hỷ, và các tuệ minh sát phát triển mạnh mẽ. Rồi với sự chín 
muôi của tuệ giác, giữa hư không, ngài Vakkali chứng ngộ 
được hạnh phúc cao thượng của Niết bàn, đạt thánh quả A-la- 
hán cùng bốn tuệ phân tích và lục thông, thành tựu mục đích 
tối hậu của đời sa môn phạm hạnh. 

Từ trên hư không, ngài Vakkali hạ xuống đất liền, đứng 
trước Đức Thế Tôn và đảnh lễ tri ân bậc Đạo Sư. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Đức Tin Mãnh Liệt 


Đối với nhiều vị tỳ khưu khác thì tín tâm nơi Đức Phật cần 
được tăng trưởng để quân bình các căn quyền - tín, tấn, niệm, 
định, tuệ. 

Nhưng riêng đối với trưởng lão Vakkali thì khuynh hướng 
đặt đức tin vào Đức Phật quá mạnh mẽ đến nỗi Đức Bồn Sư 
phải làm lắng dịu nó xuống bằng cách đuổi trưởng lão rời xa 
Ngài. Do đó mà trưởng lão là bậc tối thắng về đức tin vào Đức 
Bồn Sư. 

Do nhân duyên này, vào một buổi thuyết pháp trước đại 
chúng, Đức Phật tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
có đức tin mãnh liệt và tuyệt đối (saddhadhimufftanam), 
Vakkali là bậc đệ nhất (fadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 185 


PHỤ LỤC 
Các Tướng Tốt của Đức Phật” 


Một số trong 32 tướng tốt chánh của Đức Phật, 
bác Đại Nhân (Buddha Mahapurisa Lakkhana): 


01.Lòng bàn chân đầy đặn và bằng phẳng, 


02. 


06. 


09. 
TẾ 
M2 
14. 
15. 
16. 


18. 


BA 


khi đặt xuống đất thì trọn lòng bàn 
chân chạm đất. 

Dưới mỗi lòng bàn chân có 108 vòng 
tròn với hình bánh xe có một ngàn tăm 
xe, trục xe, và các nét đặc trưng khác. 
Bốn ngón tay (trừ ngón cái) và năm 
ngón chân dài bằng nhau; kẽ hở ở giữa 
các ngón tay và giữa các ngón chân rất 
hẹp. 


Khi đứng thắng lưng, hai bàn tay có thể chạm đầu gồi. 

Màu da vàng và sáng rực như vàng ròng si2gimikkha. 

Da mịn màng láng trơn khiến bụi không thê bám vào. 

Mỗi sợi lông xoáy tròn hướng lên trên như đang cung kính 
nhìn lên mặt Đức Bồ Tát. 

Thân thắng đứng như thân hình của Phạm thiên, không 
nghiêng về phía trước, phía sau, hay hai bên. 

Bảy nơi trên thân có thịt đầy đặn và thanh nhã: hai phần 
trên của bàn chân, hai mu bàn tay, hai vali, và cổ. 

Lưng đầy đặn và bằng phẳng, không có dấu lõm khuyết 
của rãnh cột sống; các thớ thịt trên xương sườn khéo phát 
triển từ lưng đến cổ. 

VỊ giác vô cùng nhạy bén. 


3 chi tiết và số thứ tự của các tướng được soạn theo sách The GŒreat 
Chromicles oƒ Buddhas, Mahapadana Sufa (DN 14), Lakkhana Sufa (DN 
30), và Brahmayu Sufía (MN 91) 


22. 
23. 


24. 
29- 
ĐC 
28. 


29. 
30. 
SIÊ 


3. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 186 


Cằm như quai hàm sư tử. 

Hàm răng có đúng bốn mươi cái, trong khi phàm nhân chỉ 
có ba mươi hai cái. 

Hàm răng đều đặn. 

Răng khít khao nhau, không khuyết hở. 

Lưỡi rộng, dài và mềm mại. 

Giọng nói có tám đặc tánh vi diệu như giọng nói của Phạm 
thiên (rõ ràng, trong sáng, dịu ngọt, êm ái, tròn chữ; gọn 
nhẹ, trầm lắng; vang vọng). 

Đôi mắt trong xanh. 

Lông mi mềm mại mướt mịn như lông mi của bê mới sanh. 
Giữa hai chân mày có sợi lông trắng mịn màng xoắn lại 
như bông gòn. 

Trán có một làn thịt mềm mỏng vấn quanh như đội vương 
miện. 


Một số trong öU tướng tốt phụ của Đức Phật 
(AsTti Anuvyafjana): 


. Thân không có nếp nhăn. 

. Hào quang tỏa tròn quanh thân 

. Đôi lỗ tai dài và khả ái. 

. Tĩnh mạch không lộ ra dưới da. 

. Chân mày rộng. 

. Chân mày dài. 

. Cơ thê tỏa mùi thơm. 

. Các sợi lông trên cơ thê đều xoắn theo chiều kim đồng 


. Hơi thở ra vào rât vi tê. 
. Miệng tỏa mùi thơm. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 187 


Rahula Mahaäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Thiết Tha Tu Học và Trì Giới 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có hạnh 
thiết tha tu học và trì giới (s/kkhãkãma'?), trưởng lão Rãhula 
được Ngài tán đương là bậc đệ nhất (eradagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Tiền Kiếp Thí Chủ 


Vào giai đoạn đầu của đại kiếp Đức Phật Padumuttara 
hiện tiền, tiền thân của trưởng lão Rahula và tiền thân của 
trưởng lão Ratthapäla tái sanh vào hai gia đình giàu sang ở 
thành Harhsävati, và họ kết bạn với nhau. 

Đến tuổi trưởng thành, họ lập gia đình; rồi lúc thân phụ họ 
qua đời thì họ trở thành các gia trưởng tiếp nói. Khi chính thức 
thừa hưởng cơ nghiệp, họ mới biết gia sản ấy thật không lồ. Họ 
suy ngẫm: “Tổ tiên của ta đã bỏ biết bao công sức đề tích lũy 
tài sản kếch sù này mà lại không thể đem theo được gì khi thân 
hoại mạng chung. Nhưng ta thì sẽ đem chúng sang kiếp sau 
bằng bất cứ cách nào trong khả năng của mình.” Vì vậy, từ đó 
họ thường xuyên thực hành hạnh bố thí. 

Một sáng sớm nọ, đôi bạn có việc cùng ra khỏi làng. Lúc 
ấy có hai vị ấn sĩ từ rặng Hy mã lạp sơn dùng phép thần thông 
phi hành đến gần làng, rồi hiện thân ôm bình bát vào làng khất 
thực. Nhìn thấy hai vị ân sĩ trang nghiêm thanh tịnh, đôi bạn 
đến gần đảnh lễ, rồi mỗi người thỉnh một vị đến nhà mình đề 
cúng dường thức ăn. Sau đó đôi bạn thỉnh cầu hai vị hằng ngày 
đến nhà họ trì bình. 

Vị ấn sĩ nhận lời mời của trưởng lão Rahula tương lai có 


#9 sikkhã: học tập, giới hạnh; kZzna: ưa thích, muốn làm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 188 


tánh khí điềm đạm. Để giữ thân nhiệt dịu mát, vị ấn sĩ thường 
lưu ngụ đưới đáy biển vào ban ngày, trong thủy cung của một 
vị long vương øãga có tên là Pathavindhara (zzgz là loài rắn 
thần và là một trong bốn hạng chư thiên ở cõi trời Tứ thiên 
vương: yakkha, gandhabba, kumbhanda, và nãga). Vị ân sĩ 
đến nơi ấy bằng cách rẽ nước đại đương thành một con đường 
khô ráo. 

Lúc trở về cõi người và đến thọ thực tại nhà trưởng lão 
Rãhula tương lai, thỉnh thoảng vị ân sĩ nói đến “thủy cung của 
long vương Pathavindhara” những khi cảm ơn và chúc phúc thí 
chủ. Khi người thí chủ trở nên hiếu kỳ và hỏi ý nghĩa của lời 
ấy, vị ân sĩ giải thích: “À, đó là ước muốn của ta, rằng thí chủ 
cũng sẽ được vĩ đại như long vương Pathavindhara,” rồi mô tả 
thủy cung lộng lẫy của vị long vương. 

Từ đó về sau, trưởng lão Rãhula tương lai luôn hướng tâm 
về thủy cung của long vương ø0ãgz theo lời mô tả của vị ân sĩ, 
và mong cầu kiếp sống ấy. Do nhân duyên này, khi mạng 
chung tiền thân của trưởng lão tái sanh làm long vương 
Pathavindhara. 

Vị ân sĩ nhận lời mời của trưởng lão Ratthapala tương lai 
thì ban ngày thường lưu ngụ trong thiên cung Serisaka ở cõi 
trời Tam thập tam. Từ nơi đó vị ân sĩ trông thấy cung điện huy 
hoàng tráng lệ của thiên chủ Sakka — vị chúa tế cai quản chư 
thiên trong hai cõi trời: Tứ thiên vương và Tam thập tam. 

Lúc đến thọ thực tại nhà trưởng lão Ratthapäla tương lai, 
thỉnh thoảng vị ẩn sĩ nói đến “thiên cung của vua trời Sakka” 
những khi cảm ơn và chúc phúc thí chủ. Người thí chủ hỏi về ý 
nghĩa của lời ấy thì được vị ân sĩ tả lại thiên cung lộng lẫy của 
vua trời Sakka và ước mong vị thí chủ cũng được vinh quang 
như thiên chủ. 

Từ đó về sau, trưởng lão Ratthapäla tương lai luôn hướng 
tâm về thiên cung của vua trời Sakka theo lời mô tả của vị ân 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 189 


sĩ, và mong cầu kiếp sống ấy. Do nhân duyên này, khi mạng 
chung tiền thân của trưởng lão tái sanh làm thiên chủ Sakka. 


2. Tiền Kiếp Rắn Thần Nãga 


Trong giây phút tái sanh vào kiếp răn thần zzga, tiền thân 
của ngài Rãhula, lúc bấy giờ là long vương Pathavindhara, 
nhìn lại thân hình của chính mình và cảm thấy buồn phiền hối 
tiếc vì đã thực sự trở thành một loài bò sát trong hàng chư 
thiên. Rồi với phép mầu của loài rắn thần, vị long vương hóa 
thân thành một thiên nam trẻ tuổi và trút bỏ hình tướng của 
loài bò sát. 

Các long vương øZga đều ở dưới sự cai quản của thiên 
vương Virũpakkha, một trong Tứ đại thiên vương. Cứ mỗi nửa 
tháng, tất cả long vương phải có mặt trong đoàn tùy tùng của 
vị thiên vương để đến cõi trời Tam thập tam dự đại hội chư 
thiên do vua trời Sakka chủ trì; đây là một dịp cho bốn vị thiên 
vương lễ bái vua trời. Pathavindhara cũng đi theo đoàn. 

Sakka, tiền thân của ngài Ratthapäla, từ xa đã trông thấy 
Pathavindhara và nhận ra người bạn cũ. Sakka niềm nở hỏi: 
“Này hiền hữu, bạn đã tái sanh vào cảnh giới nào vậy?” 
Pathavindhara buồn bã nói: “Thưa thiên chủ, thật là bất hạnh 
cho tôi đã tái sanh làm loài bò sát trong cảnh giới 0g. Còn 
ngài có phước gặp được một vị thầy tốt trong kiếp trước nên 
tái sanh vào cõi trời.” 

Sakka an ủi bạn: “Này hiền hữu, đừng thất vọng vì chỗ tái 
sanh kém phước của mình nữa! Nay Đức Phật Padumuttara đã 
xuất hiện trong thế gian. Hiền hữu hãy đến đảnh lễ đắng Chánh 
Biến Tri và tạo nhiều công đức hộ trì Ngài. Rồi với phước báu 
trong sạch đã làm ấy, bạn hãy nguyện trở thành một thiên chủ 
để chúng ta có thể cùng sống với nhau tại Tam thập tam thiên.” 
Nghe lời khuyên ấy, Pathavindhara hân hoan nói: “Lành thay! 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 190 
Tôi sẽ làm theo lời khuyên của ngài.” 
3. Lời Phát Nguyện trước Đức Phật 


Sau đại hội chư thiên, long vương Pathavindhara đến bái 
kiến Đức Phật Padumuttara và thỉnh mời Ngài cùng chư Tăng 
hôm sau đến nơi cư ngụ của mình dưới thủy giới để dự lễ trai 
tăng. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Suốt đêm ấy, 
Pathavindhara cùng đoàn hầu cận chuẩn bị đầy đủ lễ vật thanh 
tịnh cho ngày cúng đường trọng thẻ. 

Rạng đông hôm sau, Đức Phật dạy thị giả của Ngài là 
trưởng lão Sumana: “Hôm nay Như Lai sẽ đi đến một vùng rất 
xa để trì bình. Chỉ các thánh tăng A-la-hán đã thông suốt Tam 
Tạng, chứng đắc bốn tuệ phân tích và lão luyện lục thông đi 
cùng Như Lai. Còn các phàm Tăng thì miễn theo.” 

VỊ thị giả bèn triệu tập chư tỳ khưu và thông báo lời dặn 
của Đức Bồn Sư. Thế rồi Đức Phật, bậc Vô Thượng Sĩ, cùng 
chư thánh A-la-hán bay lên hư không để đến cõi của long 
vương Pathavindhara. Khi đứng trên mặt biển chờ cung nghinh 
Đức Phật, Pathavindhara nhìn thấy Đức Phật cùng chư Tăng hạ 
xuống từ không trung và đi trên những lượn sóng nước màu 
xanh ngọc bích của đại dương. VỊ long vương vô cùng hoan hỷ 
trước cảnh tượng oai nghiêm huy hoàng ấy. Đức Phật dẫn đầu, 
theo sau là các vị A-la-hán uy nghi thanh tịnh và một vị sa di 
trẻ tên Uparevata, con trai của Đức Phật. Pathavindhara đặc 
biệt xúc động và thán phục vị sa di tuy trẻ tuổi mà có được 
những năng lực thần thông giống như chư tỳ khưu trưởng lão. 

Sau khi Đức Phật an tọa vào chỗ dành cho Ngài, và chư vị 
A-la-hán tuần tự ngồi vào chỗ của các ngài theo thứ tự tuổi hạ, 
thì sa đi Uparevata được sắp xếp ngồi trước mặt của Đức Phật. 
Trong lúc dâng vật thực đến Đức Phật và Tăng giả, 
Pathavindhara đã lần lượt chăm chú ngắm nhìn Đức Phật rồi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 191 


ngắm nhìn sa di Uparevata vì nhận thấy vị sa đi có nhiều thân 
tướng đặc biệt của bậc đại nhân giống hệt như những tướng tốt 
của Đức Phật. Pathavindhara tự hỏi tại sao vị sa di giống Đức 
Phật đến thế, và mối quan hệ giữa hai vị là gì. Rồi long vương 
cung kính hỏi một vị A-la-hán: “Bạch đại đức, vị sa di trẻ này 
quan hệ với Đức Thế Tôn như thế nào?” Vị A-la-hán trả lời: 
“Thưa long vương, đó chính là con trai của Đức Thế Tôn.” 

Mối quan hệ thiêng liêng ấy khiến Pathavindhara càng có 
ân tượng sâu đậm với vị sa di và thầm nghĩ: “Cao quý biết bao 
là địa vị của sa di này, người con trai của bậc Ứng Cúng vĩ đại 
nhất thế gian, vinh quang vô song! Vị ấy lại có nhiều thân 
tướng oai nghỉ rạng rỡ giống như Đức Thế Tôn. Ôi, ta mong 
muốn thay được là con trai của một vị Phật tương lai!” 

Xúc động bởi ước nguyện này, long vương Pathavindhara 
bèn thỉnh Đức Phật đến thủy cung dự lễ đại thí (mahã dãna) 
liên tục trong bảy ngày. Sau đó, long vương cung kính phát 
nguyện trước đẳng Thiện Thệ: “Bạch Thế Tôn, do đại phước 
quả của công đức này, con nguyện được làm con trai của một 
Đức Phật trong thời vị lai, giống như sa di Uparevata vậy.” 

Đức Phật Padumuttara thấy răng ước nguyện này sẽ được 
thành tựu mỹ mãn nên ban lời tiên tri: “Con sẽ trở thành con 
trai của Đức Phật Gotama trong tương lai.” Rồi Đức Thế Tôn 
cùng Tăng chúng trở về tịnh xá. 


4. Lời Khuyên cho Hiền Hữu 


Vào kỳ đại hội chư thiên kế tiếp, Pathavindhara cũng đi 
theo đoàn tùy tùng của thiên vương Virũpakkha đến lễ bái vua 
trời Sakka. Sakka hỏi người bạn cô tri: “Này hiền hữu, bạn đã 
có phát nguyện được sanh về cõi trời 7Zvz/isa không?” 
Pathavindhara trả lời: “Dạ không, thưa thiên chủ,” Sakka ngạc 
nhiên hỏi: “Vì sao bạn không phát nguyện? Phải chăng bạn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 192 


thấy có điều bất lợi nào trong kiếp sống nơi thiên giới?” 

Pathavindhara từ tốn giải thích và khuyên nhủ vị hiền hữu: 
“Thưa thiên chủ, không phải vì điều bất lợi nào ở cõi trời cả. 
Sự thật là tôi đã được thấy sa di Uparevafa, người con trai cao 
quý của Đức Phật. Kê từ lúc diện kiến vị ấy, tôi chỉ mong ước 
được trở thành con trai của một vị Phật tương lai, và vì vậy tôi 
đã phát nguyện như thế trước Đức Thế Tôn. Thưa thiên chủ, 
tôi mong muốn thiên chủ cũng đến trước Đức Thế Tôn và phát 
nguyện được thành tựu một phẩm vị nào đó trong Giáo Pháp 
của một vị Phật tương lai. Như thế chúng ta sẽ sống bên nhau 
trong các kiếp về sau trong vòng luân hồi sasãra.” 

Sakka, tiền thân của trưởng lão Ratthapäla, hoan hỷ tán 
thán: “Lành thay, này hiền hữu!” và chấp nhận đề nghị của 
Pathavindhara. (Xin đọc tiếp về trưởng lão Ratthapäla trong 
bài kế tiếp.) 


5. Tiền Kiếp Hoàng Tử 


Do các công đức đã vun bồi, khi mạng chung tiền thân của 
ngài Rahula liên tục chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi người 
trong tất cả các kiếp về sau. Rồi vào thời Đức Phật Kassapa, 
ngài tái sanh làm con trai trưởng của vua KIkT xứ Kãsi và được 
cha mẹ đặt tên là Pathavindhara. Hoàng tử Pathavindhara có 
bảy người em gái mà về sau, trong thời Đức Phật Gotama, là 
những vị tỳ khưu ni và nữ cư sĩ được đắng Toàn Giác tán 
dương là bậc đệ nhất: 


I1. Công chúa Samarr: tiền thân của trưởng lão ni Khema, 
đệ nhất về đại trí tuệ 

2. Công chúa Samanaguttã: tiền thân của trưởng lão nỉ 
Uppalavanna, đệ nhất về năng lực thần thông 

3. Công chúa Bhikkhunĩ: tiền thân của trưởng lão nỉ 
Patäcãrä, đệ nhất về giới luật 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 193 


4. Công chúa Bhikkhadãyikã: tiền thân của trưởng lão nỉ 
Bhaddã Kundalakesä, đệ nhất về tốc thắng trí 

5. Công chúa Dhammã: tiền thân của trưởng lão nỉ 
Kisägotami, đệ nhất về mặc thô V 

6. Công chúa Sudhammä: tiền thân của trưởng lão nỉ 
Dhammadinnä, đệ nhất về thuyết pháp 

7. Công chúa Sanghadãyikã: tiền thân của nữ cư sĩ 
Visãkhã, đệ nhất về bố thí cũng dường 


Khi hoàng tử Pathavindhara được tân phong thái tử thì bảy 
công chúa đã cúng dường bảy tu viện đến Đức Phật Kassapa 
và Tăng già. Vị thái tử yêu cầu các em gái cho ngài được hùn 
phước cúng dường chi phí của một trong bảy tu viện này, 
nhưng các công chúa chỉ ra cho thái tử thấy rằng ngài có khả 
năng đề dâng cúng một tu viện khác. 

Vì vậy ngài xây dựng năm trăm tu viện có tầm vóc phù 
hợp với địa vị của một thái tử để cúng dường Đức Phật. Thái 
tử Pathavindhara trọn đời hành trì các thiện nghiệp. Đến khi 
mạng chung, ngài tái sanh lên thiên giới. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Trong thời Đức Phật Gotama, thái tử Pathavindhara tái 
sanh làm người con đầu lòng và duy nhất của thái tử 
Siddhattha và công nương Yasodharä. Tin công nương 
Yasodharäa vừa hạ sanh một hoàng nam đến với thái tử 
Siddhattha ngay vào ngày mà ý nguyện xuất ly thế tục để tìm 
con đường giải thoát khổ đau cho chúng sanh đang khẩn thiết 
thôi thúc trong tâm Ngài. 

Sanh con trai đầu lòng lẽ ra là tin mừng lớn cho một người 
cha, nhưng thái tử không lộ vẻ mừng vui quá đỗi. Đó bởi vì 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 194 


Ngài không phải là một phàm nhân mà là một Đức Bồ Tát. 
Đứa con mới chảo đời như thêm một gông cùm của vòng tục 
lụy, một ràng buộc ngăn cản ý nguyện xuất gia, và vì vậy Ngài 
thốt lên: “RZhula jãto, bandhanam jãtam — Một sợi dây trói 
buộc đã ra đời, một xiềng xích đã ra đời.” 

Chính vì lời than này mà vị hoàng tử sơ sanh được ông 
nội, vua Suddhodãna, đặt tên là Rahula — nghĩa là sợi dây ràng 
buộc hay gông cùm siết chặt - vì vua đã nói sẽ chọn tên cho 
cháu nội dựa vào lời thốt đầu tiên của thái tử khi được báo tin 
mừng. Thế nhưng sợi dây trói buộc ấy đã không cản trở được ý 
chí xuất gia của thái tử Siddhattha. Vào giữa khuya hôm ấy, 
thái tử lặng lẽ vào hậu cung để nhìn mặt người vợ hiền và đứa 
con sơ sanh thân yêu rồi rời khỏi kinh thành, xả ly thế tục. 

Sau sáu năm sống đời khất sĩ không nhà và không thân 
quyến, nỗ lực tỉnh tấn tu tập không ngừng nghỉ để tìm cầu 
Chân Lý, Đức Bồ Tát thành tựu quả vị Chánh Đăng Chánh 
Giác, trở thành Đức Phật Sãkyamuni Gotama. Từ đó, Ngài bắt 
đầu cuộc bộ hành truyền bá Giáo Pháp khắp miền Bắc Ấn và 
thành lập Tăng già. Trong lúc ấy, hoàng tử Rãhula lớn lên 
vắng bóng thân phụ, sống trong tình thương yêu và sự dưỡng 
dục của mẹ và ông bà nội. 

Một năm sau ngày thành đạo dưới Cội Bồ Đề, Đức Phật 
về thăm quê hương, thành Kapilavatthu. Nơi đây, Ngài gặp lại 
thân quyến sau bảy năm dài xa cách, trong đó có Rãhula. 

Về lại quê nhà, Đức Phật không ngự trong cung điện với 
hoàng tộc mà cùng chư Tăng lưu trú ở lâm viên Nigrodha 
thanh tịnh gần kinh thành, và thường đi trì bình hóa duyên trên 
khắp đường phố Kapilavatthu. 

Vào ngày thứ bảy trong chuyến viếng thăm, Đức Thế Tôn 
dẫn hai mươi ngàn vị A-la-hán vào hoàng cung thọ trai và 
thuyết pháp. Công chúa Yasodharä chỉ cho hoàng tử Rãhula 
thấy Ngài, lúc ấy đang ngồi giữa chư thánh tăng, và dịu dàng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 195 


nói với con: “Này Rahula con yêu, vị sa môn tôn kính đó, cha 
của con, có một kho tàng vô cùng quý báu. Con hãy đến xin 
Ngài phần gia tài của con!” 

Cậu bé Rahula ngây thơ vâng lời mẹ, đến trước mặt Đức 
Phật cung kính đảnh lễ, rồi lại gần bên Ngài. Khi đứng ngay 
cạnh bậc Giác Ngộ, cậu bé lần đầu tiên trong đời được cảm 
nhận và thọ hưởng trọn vẹn sự mát mẻ an lành kỳ diệu của tâm 
từ lan tỏa từ đẳng Từ Phụ. Lòng cậu bé dâng tràn một niềm 
cảm mến hân hoan đến quên cả lời hỏi xin mà mẹ đã dặn mà 
nhỏ nhẹ thưa lên Ngài một câu nói chân thành tự đáy lòng: 
“Bạch sa môn tôn kính, cha của con, ở trong vùng không gian 
bảo bọc của Ngài thật là mát mẻ an lành.” 

Rồi cậu bé cứ quấn quýt bên Đức Phật. Sau lễ trai tăng, 
Đức Phật rời hoàng cung. Rãhula lẽo đẽo theo chân Ngài. Lính 
hầu không ai dám, và cũng không nỡ, ngăn cản vị hoàng tử 
nhỏ bấy lâu nay sống vắng bóng cha. Đức Phật cũng im lặng, 
không cấm đi theo. Lúc bấy giờ Rahula sực nhớ lời mẹ dặn 
nên cung kính chắp tay bạch Đức Thế Tôn: “Bạch sa môn tôn 
kính, cha của con, xin trao cho con phần gia tài của con.” 


2. Xuất Gia 


Đức Phật không trả lời, tiếp tục im lặng bộ hành về rừng 
Nigrodha. Rãhula vẫn vui vẻ đi theo. 

Ngai vàng và giang sơn quả là gia tài vĩ đại từ một người 
cha phàm thế. Nhưng bậc Giác Ngộ thì nghĩ khác: “Con muốn 
gia tài của cha, nhưng tài sản trong thế gian mong manh và đầy 
phiền não. Như Lai sẽ trao cho con bảy tài sản cao quý của bậc 
thánh (ariyadhana: tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí 
tài, tuệ tài) mà Như Lai đã thành đạt dưới Cội Bồ Đề. Như Lai 
sẽ hướng dẫn và hộ trợ cho con làm chủ một la tài siêu thế.” 

Về đến tịnh cốc, Đức Thế Tôn dạy trưởng lão Sãriputta: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 196 


“Này Sãriputta, con hãy cho Rãhula làm lễ xuất gia.” Trưởng 
lão chắp tay cung kính hỏi Đức Bồn Sư: “Bạch Thế Tôn, 
Rãhula tuổi còn nhỏ quá. Con nên cho hoàng tử xuất gia như 
thế nào?” Đức Bồn Sư dạy: “Này Sãriputta, trước tiên con hãy 
cho Rahula xuống tóc, khoác y cà-sa, thọ Tam quy, rồi thọ các 
giới căn bản của sa đi (szmanera) đề tập sự nếp sống xuất gia.” 

Trong buổi lễ thọ giới sa di của Rãhula, ngài Sãriputta là 
thầy tế độ (paj/häya); ngài Mahä Moggalläna là thầy truyền 
giới xuất gia (pabajjhäcariya) làm lễ cạo tóc, dạy mặc y cà-sa, 
truyền Tam quy; ngài Mahã Kassapa là thầy cố vấn 
(ovaaacariza). Tuy ba vị đại trưởng lão giữ ba vai trò khác 
nhau trong buổôi lễ, nhưng ngài Sãriputta là vị chủ lễ, chăm lo 
tất cả các nghi thức cần thiết đề truyền giới sa di. 

Thế là hoàng tử Rãhula gia nhập Tăng già năm lên bảy 
tuổi và là vị thọ sa đi đầu tiên trong Giáo Pháp của Đức Phật 
Gotama. Lúc bấy giờ, ở hoàng cung, vua Suddhodãna thoạt 
tiên ngỡ rằng hoàng tử Rãhula chỉ ở lại lâm viên Nigrodha vài 
ngày để được quanh quân bên cha. Đến khi hay tin đứa cháu 
nội thân yêu cũng đã xuất gia, vua hết sức sầu khổ, tan nát tâm 
can. Không thể chịu đựng được nữa, vua đến viếng Đức Phật 
và nói với Ngài: 

“Khi Đức Thế Tôn xuất gia, trầm đau xót vô cùng. Rồi 
đến Nanda (người em trai cùng cha khác mẹ của Đức Phật, 
được Đức Phật cho xuất gia vào ngày thứ ba trong chuyên 
viếng thăm Kapilavatthu này). Nay lại đến Rãhula. Lòng của 
người cha bị mất con cũng như bị ai cắt da, xẻ thịt, cắt gân, cắt 
luôn cả xương tủy. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh 
nguyện của trầm rằng sẽ không làm lễ xuất gia thọ giới sa di 
cho người con nào mà cha mẹ chưa cho phép.” 

Đức Phật chấp thuận lời thỉnh cầu, rồi khuyên giải vua 
bằng một bài pháp về lợi ích cao thượng của hạnh xuất gia. 
Sau khi lắng nghe pháp, vua bình tâm trở về hoàng cung. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 197 


Do nhân duyên này, Đức Phật chế định học giới rằng: 
“Này các tỳ khưu, người con nào mà cha mẹ chưa cho phép thì 
không nên nhận cho thọ giới xuất gia. Tỳ khưu nào nhận cho 
thọ giới xuất gia sẽ phạm tội tác ác (dukka/a).” 


3. Ước Muốn được Sách Tấn 


Hoàng tử Rãhula xuất ly thế tục, gia nhập Tăng già, nên từ 
nay không chỉ là con trai của Đức Phật mà còn là đệ tử của bậc 
Toàn Giác. Thay vì thừa kế gia sản thế tục là ngai vàng của 
dòng tộc Sãkya, khát sĩ Rãhula hoan hỷ tín thọ gia tài của Đức 
Bồn Sư là Pháp Bảo. 

Từ thuở ban đầu sa di Rãhula đã luôn an vui tri túc trong 
nếp sống xuất gia đạm bạc, khiêm cung bên cạnh chư tỳ khưu 
xuất thân từ mọi đẳng cấp đời thường, luôn luôn vâng lời giảng 
dạy của Đức Bồn Sư và các bậc sư trưởng, đặc biệt là rất 
nghiêm trì giới luật và tỉnh cần tu học. 

Sa di Rãhula có thói quen dậy thật sớm vào mỗi buổi sáng, 
vốc một nắm cát trong tay, tung lên không trung và tự nhủ: 
“Nguyện rằng ngày hôm nay ta sẽ đón nhận được vô số lời 
khuyên dạy từ Đức Thế Tôn hoặc từ thầy tế độ của ta, nhiều 
như những hạt cát trong tay này.” Thói quen ấy đã khiến cho 
ngài Rahula được tiếng là vị sa di có hạnh nhiệt tâm đón nhận 
lời sách tân khuyên dạy, xứng đáng là con trai của Đức Phật. 

Hằng ngày sa di Rãhula kề cận thầy tế độ là trưởng lão 
Sãriputta, được ngài chăm sóc và giáo huấn về pháp học cũng 
như pháp hành. Dù vậy Đức Phật vẫn thường xuyên quan tâm 
đến việc tiến tu của vị sa di trẻ. Thế nhưng Đức Bồn Sư không 
dành quan tâm đó riêng cho Rahula như một người cha bình 
thường, bởi vì đấng Điều Ngự Trượng Phu rải tâm đại từ đại bi 
đều khắp chúng sanh. Chú giải Tương Ưng Bộ Kinh đã ghi lại 
lời ngài Sãriputta ca ngợi Đức Bồn Sư rằng: “Đức Vô Thượng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 198 


Sĩ có tâm đại từ đại bi đồng đăng đối với tất cả chúng sanh. 
Ngài đối với Devadatta, Angulimäla, và đại tượng Nãlãgirï 
cũng giống như đối với Rãhula vậy.” 

Kinh điển Pali ghi lại nhiều bài kinh kệ mà Đức Phật đã 
giảng dạy cho ngài Rahula: 


KINH THỜI MỤC ĐÍCH TÓM TẮT 
ĐIỂM 
1. Samanera sa di 7 dạy Rahula Bài kinh gồm 10 câu vân 
Pañhã tuổi không nói đáp Giáo Pháp mà sa di nên 
(Khp 4) điều ngược suy nghiệm 
với đạo quả 
2.Ambalatthika | sa di 7 khuyên răn Đức Phật dùng lời lẽ, thí dụ 
Rahulovada tuổi Rahula thích hợp với lứa tuổi và 
Sutfa không nói căn cơ của Rãhula đề dạy 
(MN 61) dối về hạnh chân thật 
3. Maha sa di 18 dạy Rahula Đức Phật dạy về cách thanh 
Rahulovada tuổi từ bỏ sự lọc tâm bằng pháp thiền 
Sutfa tham luyến quán về tứ đại và hư không, 
(MN 62) vào sắc đẹp | và về niệm hơi thở 
của thân 
4. Cula vừa thọ làm sáng tỏ Các pháp đưa đến quả A- 
Rahulovada tỳ khưu, | các pháp la-hán đã thuần thục trong 
Sutfa trước khi | hành để hỗ tâm Rahula nên Đức Phật 
(MN 147) mãn hạ trợ Rahula dạy kinh này để giúp 
đầu tiên chứng đắc Rãhula đoạn tận ô nhiễm 
quả A-la-hán | lậu hoặc cuối cùng 
5. Abhinha hằng đê dạy các Qua § bài kệ, Đức Phật dạy 
Rahulovada ngày và | pháp tu tập các pháp tu tập như bạn 
Sutfa thường của một sa lành, cư ngụ rừng vắng, tiết 
(Sn2.I1) xuyên môn phạm độ ăn uống, trì giới, thu 
hạnh thúc lục căn, tu tập tâm, 
quán bắt tịnh... 
6. Rahula sa d1 7 đê huân tập Bài kinh gồm 22 bài pháp 
Samyutfa tuổi cho | minh sát tuệ | ngắn, hướng dẫn pháp 
(SN2.18) đến hạ thiền minh sát để đoạn tận 
thứ nhất tham ái vào mọi hiện hữu 
trong luân hồi 
7. Rahula Sutta sa di cho | để phát triển | Bài kinh hướng dẫn pháp 
(AN 4:177) đến hạ minh sát tuệ | thiền minh sát, có phần 
thứ nhất tương tợ như Mahã 


Rahulovada Sutta 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 199 


Sau đây là trích lược của bốn bài kinh đầu nêu trên và 
Jataka Tipallattha-miea mà Đúc Phật kế lại cho chư Tăng 
nghe về hạnh hiểu học của ngài Rãhula trong tiền kiếp. 


Sãmanera Pañha (Sa Di Vấn Đạo, Khp 4) 


Sau khi cho Rãhula xuất gia, Đức Phật suy xét về VIỆC 
giáo huấn vị sa đi bảy tuổi và nghĩ rằng: “Trẻ con có khuynh 
hướng nói chuyện mà không lưu ý đến sự chân thật và thích 
nghỉ của điều mình nói. Rãhula vẫn còn thơ đại, cần sớm được 
chỉ dạy và khuyên răn.” 

Do đó, Ngài thường khuyên nhắc vị sa di trẻ: “Này con, 
Rahula, sa di không nên nói những chuyện nhảm nhí vô ích và 
những điều trái ngược với đạo quả. Này con, Rãhula, nếu con 
muốn nói chuyện, hãy nói về Giáo Pháp.” 

Rồi Đức Phật thuyết cho Rãhula nghe bài pháp Sa Di Vấn 
Đạo, gồm mười câu vấn đáp mà một vị sa di nên suy nghiệm: 

1. Thế nào là một? - Thức ăn 

2. Thế nào là hai? - Danh và sắc (tâm và thân) 

3. Thế nào là ba? - Ba loại cảm thọ (lạc thọ, khổ thọ, bất 
khổ bắt lạc thọ) 

4. Thế nào là bốn? - Bốn thánh đề (khổ, tập, diệt, đạo) 

5. Thế nào là năm? - Năm uâẫn (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức) 

6. Thế nào là sáu? - Sáu nội xứ (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 


Z 


ý) 

7. Thế nào là bảy? - Bảy yếu tố giác ngộ (niệm, trạch 
pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả) 

8. Thế nào là tám? - Tám thánh đạo (chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình tấn, 
chánh niệm, chánh định) 

9, Thế nào là chín? - Chín cõi cư trú của các loài hữu tình 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 200 


10. Thế nào là mười? - Mười yếu tố phẩm hạnh của một vị 
A-la-hán 


Ambalafthika-Rahulovada Sufta (MN 61) 


Như bao trẻ thơ ngây cùng lứa tuổi, sa di Rãhula đôi lúc 
có tình nói dối để khỏa lấp tội nghịch ngợm ham vui. Tuy 
không có ác ý lường gạt hay hãm hại ai nhưng như vậy vị sa di 
cũng đã phạm giới thứ tư, không nói đối, một trong những điều 
học căn bản hàng đầu của một tu sĩ. Đức Phật biết được việc 
này nên sớm nghiêm huấn sa di Rãhula về tầm quan trọng của 
hạnh chân thật, bởi Giới chính là nền tảng đề rèn luyện đức độ 
và trí tuệ của sa môn trên đường tu. Vì vậy Đức Thế Tôn 
thuyết giảng Ambalatthikä-Rãhuloväda Sutia cho chú sa đi bảy 
tuôi nghe. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật đang ngụ tại tịnh xá Veluvana ở 
RãJagaha, còn trú xứ của sa di Rahula là lâm viên 
Ambalatthikã, nằm giữa RãJagaha và thị trần Nãlandã. 

Vào một buổi chiều sau giờ hành thiền, Đức Bốn Sư đến 
chỗ ở của Rãhula. Thấy Đức Phật từ xa đi lại, chú sa di liền 
sửa soạn chỗ ngồi và chậu nước rửa chân cho Ngài. Trong lúc 
Đức Phật ngồi xuống và rửa chân, Rãhula cung kính đảnh lễ 
rồi ngồi xuống một bên Ngài. Rửa chân xong Đức Phật đồ 
nước đi nhưng còn giữ lại một ít nước trong chậu. Rồi Ngài ôn 
tồn hỏi Rãhula: “Này Rãhula, con có thấy một chút ít nước còn 
lại trong chậu không?” “Dạ con thấy, bạch Thế Tôn.” 

Đức Phật nghiêm giọng: “Cũng ít như vậy, này Rahula, là 
sa môn hạnh của những người biết mà có ý nói dối, không biết 
hồ thẹn, không có tàm quý.” 

Rãhula cúi đầu nín thinh. Đức Phật đồ hết nước trong chậu 
rồi hỏi Rãhula: “Rãhula, con có thấy chút ít nước còn lại đó đã 
bị đồ hết đi không?” “Dạ con thấy, bạch Thế Tôn.” “Cũng đồ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 201 


hết đi như vậy, này Rãhula, là sa môn hạnh của những người 
biết mà có ý nói dối, không biết hồ thẹn, không có tàm quý.” 

Rồi Đức Phật lật úp chậu và hỏi: “Rahula, con có thấy 

chậu nước bị lật úp không?” “Dạ con thấy, bạch Thế Tôn.” 
“Cũng đảo lộn như vậy, này Rahula, là sa môn hạnh của những 
người biết mà cố ý nói dối, không biết hồ thẹn, không có tàm 
quý.” 
Cuôi cùng, Đức Phật lật ngửa chậu nước trở lại và hỏi: 
“Rãhula, con có thấy chậu nước trống rỗng không?” “Dạ con 
thấy, bạch Thế Tôn.” “Cũng trống rỗng như vậy, này Rãhula, 
là sa môn hạnh của những người biết mà cô ý nói đối, không 
biết hồ thẹn, không có tàm quý.” 

Rồi Đức Phật đạy vị sa di: “Ví như con voi ra trận, dù nó 
sử dụng tất cả các bộ phận của cơ thể đề lâm chiến nhưng nếu 
biết bảo vệ cái vòi là biết giữ mạng sống. Còn nếu nó dùng 
luôn cả cái vòi tức đã thí mạng. Với con voi liều mạng như vậy 
thì không việc gì sẽ không làm. Cũng vậy, kẻ cố ý nói đối mà 
không biết hồ thẹn là kẻ xem thường huệ mạng, không điều bất 
thiện nào mà không dám làm. Vì vậy, Rahula, con phải cương 
quyết rèn luyện tâm tánh rằng: “Dù chỉ để đùa chơi ta cũng sẽ 
không nói đối."” 

Im lặng giây lát để Rãhula nhập tâm lời căn dặn rồi Đức 
Phật tiếp lời: “Rãhula, con có biết tấm gương dùng để làm gì 
không?” “Dạ để phản chiếu cho ta soi mình, bạch Thế Tôn.” 

Đức Phật dạy tiếp: “Cũng vậy, như người soi gương, con 
phải quán sát, suy xét và cân nhắc hành động, lời nói, ý nghĩ 
của con khi muốn làm, hay đang làm, hoặc đã làm. Nếu biết nó 
gây hại cho chính con, gây hại cho người, hoặc gây hại cho cả 
mình và người — tức là bất thiện pháp, đưa đến khổ đau - thì 
cương quyết không làm, hay ngừng lại, hoặc sám hối và 
nguyện từ nay về sau sẽ từ bỏ. Nếu biết nó không gây hại cho 
chính con, không gây hại cho người, và không gây hại cho cả 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 202 


mình và người — tức là thiện pháp, đưa đến an vui — thì hãy 
hoan hỷ tiếp tục hành trì thiện pháp ấy. Luôn luôn quán sát và 
suy xét ba nghiệp thân, khẩu, ý như vậy là phương pháp thanh 
tịnh hóa thân, khẩu, ý mà chư Phật và chư thanh văn đệ tử Phật 
trong quá khứ, vị lai và hiện tại đều thực hành.” 

Rồi Đức Phật sách tấn: “Do vậy, này Rãhula, con hãy ghi 
nhớ phải luôn luôn nỗ lực làm thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, 
ý bằng cách quán sát và suy xét chúng. Này Rãhula, con phải 
tu tập ba điều học này như thế.” Với lời ấy, Đức Bồn Sư kết 
thúc bài pháp. Sa di Rahula hoan hỷ tín thọ lời Ngài dạy. 


Chuyện Tiên Thân Tipallatha-miga (Jãtaka #16) 


Một thời nọ, Đức Phật lưu trú tại đền AggRlava, gần thành 
Älavi. Khi nghe chư tỳ khưu tán thán hạnh luôn sẵn sàng thọ 
nhận và hành trì điều học của sa di Rãhula, Đức Phật dạy rằng 
Rãhula đã có phẩm hạnh này từ trong tiền kiếp. 

Rồi Ngài kể câu chuyện tiền thân Tipallaftha-miga về một 
thuở xa xưa khi Đức Bồ Tát sanh làm con nai trưởng của một 
đàn nai. Nai chị của Ngài thỉnh cầu Ngài dạy cho con mình 
những mưu mẹo khôn ngoan để sanh tồn của loài nai. Nai 
cháu, tiền thân của ngài Rãhula, luôn luôn có mặt đúng giờ, 
tuân theo mọi lời nai trưởng chỉ dạy, và dốc tâm sức vào việc 
rèn luyện. Một ngày nọ, khi đang đi trong rừng, nai cháu bị sập 
bẫy mắc lưới. Lập tức, nai cháu làm theo những điều đã học từ 
nai trưởng và, nhờ vậy, đã thoát khỏi tay người thợ săn và an 
toàn về lại trú xứ. 


Maha-Rahulovada Sutta (MN 62) 


Vào năm sa di Rãhula mười tám tuổi, Đức Thế Tôn thuyết 
giảng Mahã-Raähuloväda Sutfa cho vị sa di nghe. Thời gian ấy 
Đức Phật đang trú tại tịnh xá Jetavana ở Sãvatth1. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 203 


Một buổi sáng Đức Phật đắp y, vào thành trì bình khất 
thực. Sa di Rãhula cũng đắp y, ôm bát đi ngay sau lưng Ngài. 
Sau một đoạn đường, tuy vẫn bước chậm đều theo Đức Thế 
Tôn nhưng chú sa di không còn an trú trong chánh niệm nữa. 
Chân chú bước đều nhưng chú không quán sát bước đi mà len 
lén chiêm ngưỡng thân tướng toàn hảo và phong cách oai 
nghiêm của Đức Phật, rồi chú nghĩ thầm: “Ta cũng đẹp như 
cha ta, Đức Thế Tôn. Thân tướng của Ngài uy nghi đẹp đẽ biết 
bao, và thân tướng của ta cũng uy nghi đẹp đẽ như vậy.” 

Kỳ diệu thay, chú sa di nghĩ thầm mà Đức Thế Tôn biết 
được tư tưởng của chú lúc ấy. Đang đi, Ngài dừng chân và 
chậm rãi quay người lại. Đoàn khất sĩ đang bước theo sau Ngài 
cũng dừng bước. Ngài nghiêm nghị nhìn sa di Rãhula và lên 
tiếng khiển trách: “Này Rãhula, bất cứ sắc pháp nào thuộc quá 
khứ, vị lai, hay hiện tại; nội hay ngoại; thô hay tế; tầm thường 
hay cao quý; xa hay gần: tất cả sắc pháp đều phải được quán 
sát để nhận biết thực tướng của nó, với trí tuệ biện biệt rằng: 
“Sắc pháp này không phải của ta; sắc pháp này không phải là 
ta; sắc pháp này không phải là tự ngã của ta.”” 

Sa dị Rahula cung kính bạch Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, 
có phải chỉ quán sắc như vậy không?” Đức Phật trả lời văn tắt: 
“Rãhula, phải quán như vậy với cả năm uân: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức.” Ban xong lời dạy, Đức Phật nhẹ nhàng quay lại và 
tiếp tục bước đi. Đoàn chư Tăng cũng nối bước Ngài. 

Riêng sa di Rãhula đứng sang một bên, yên lặng suy tư về 
lời khiển trách của Đức Bồn Sư. Chú thấy lòng hỗ thẹn như 
một kẻ trộm bị bắt gặp quả tang và nhủ thầm: “Ai còn có thê đi 
vào làng khất thực hóa duyên hôm nay sau khi được nghe 
những lời giáo giới và sách tấn trực tiếp từ kim khẩu Đức Thế 
Tôn như vậy?” 

Nghĩ thế, sa di Rãhula quyết định không theo đoàn khất sĩ 
vào làng trì bình như mọi hôm. Chú quay lại tìm một cội cây, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 204 


ngôi kiết già, và dự định hành thiền trên đề mục quán ngũ uân 
mà Đức Bồn Sư vừa chỉ dạy. 

Vào thời gian này ngài SãrIputta cũng đang cư trú ở 
Jetavana. Thường thì mỗi khi hai vị trưởng đệ tử — Sãriputta và 
Moggalläna — ở cùng tịnh xá với Đức Phật, hai ngài không đi 
theo Đức Phật trì bình lúc sáng sớm như các vị tỳ khưu khác 
mà ở lại lo Tăng sự như quét dọn tịnh xá hay vấn an các vị tỳ 
khưu đang lâm bệnh. Rồi hai ngài mới đi khất thực. 

Sáng hôm ấy, khi đi trì bình sau đoàn khất sĩ, ngài 
Sãriputta nhìn thấy sa di Rãhula đang ngồi kiết già dưới cội 
cây nên tưởng chú đang hành thiền quán niệm hơi thở. Ngài 
không biết rằng chú đang thực tập thiền quán trên một đề mục 
vừa được Đức Bồn Sư chỉ dạy. Vì vậy vị thầy tế độ từ mẫn 
sách tấn người đệ tử trẻ: “Này Rãhula, con hãy huân tập pháp 
quán niệm hơi thở, thở vào và thở ra với chánh niệm. Pháp 
môn này, khi được chuyên cần hành trì đến sung mãn, sẽ mang 
lại nhiều lợi lạc và thành quả lớn.” 

Buổi thiền tập của sa di Rãhula không mang lại thành quả 
nào bởi chú quá bối rối phân vân: Đức Bổn Sư và trưởng lão 
Sãriputta đã ban cho chú hai đề mục thiền quán hoàn toàn khác 
nhau. Cuối cùng, vì Đức Phật thường dạy về tầm quan trọng 
của việc vâng lời vị thầy giáo thọ, cho nên sa di Rãhula quyết 
định thực tập quán niệm hơi thở và tự nhủ sẽ xin Đức Phật 
thêm lời chỉ dẫn về đề mục này. 

Chiều hôm đó, sau khi rời chỗ tọa thiền, vị sa di tìm đến 
Đức Phật, đảnh lễ Ngài và thưa: “Bạch Thế Tôn, làm thế nào 
để huân tập pháp quán niệm hơi thở? Chuyên cần hành trì như 
thế nào đề có thê đạt được nhiều lợi lạc và thành quả lớn?” 

Đức Phật không trả lời ngay câu hỏi của vị sa di mà trước 
tiên Ngài khai triển lời dạy văn tắt đã ban cho chú sáng nay về 
quán ngũ uân. Ngài hướng dẫn cho Rãhula phương pháp hành 
thiền vi2zssanä, quán niệm từng yếu tô tứ đại và hư không, từ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 205 


đó thây biết được tánh vô ngã của năm thủ uấn. Với chánh kiến 
này vị hành giả không còn luyến ái và tham chấp tâm thân giả 
tạm, không ngã mạn khi thấy thân tướng mình oai nghiêm, đẹp 
đẽ. Từ đó sẽ sanh nhàm chán thân, đoạn ly ngũ thủ uân, thanh 
lọc tất cả ô nhiễm trong tâm, và chấm dứt mọi khổ đau. 

Sau đó, Đức Bồn Sư nhấn mạnh sự quan trọng của tâm 
quân bình, an nhiên và khuyến khích sa di Rãhula trưởng 
dưỡng tâm này bằng cách thanh lọc tâm ý theo hạnh của tứ đại 
và hư không: (1) Dẫu cho trên đất người rải những chất thanh 
sạch thơm tho hay quăng những thứ dơ bân hôi thối, đất cũng 
thản nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi, tủi nhục, hay 
chán ghét. (2) Dẫu cho trong nước người ta rửa đồ tịnh sạch 
hay rửa những thứ ô uế, nước cũng thản nhiên, không vui 
mừng cũng không sợ hãi, tủi nhục, hay chán ghét. (3) Dẫu cho 
lửa đốt vật tịnh hay đốt vật bất tịnh, lửa cũng thản nhiên, 
không vui mừng cũng không sợ hãi, tủi nhục, hay chán ghét. 
(4) Dẫu cho gió thôi vật tịnh hay thôi vật bất tịnh, gió cũng 
thản nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi, tủi nhục, hay 
chán ghét. (5) Hư không thì không bị quản thúc tại một chỗ 
nào. Cũng như vậy, khi vị hành giả phát triển thiền quán theo 
hạnh của tứ đại và hư không, bất cứ cảm thọ nào sanh khởi sẽ 
không thê dẫn dắt, quản thúc và chiếm giữ tâm vị ấy. 

Rồi Đức Phật chỉ dẫn thêm cách đối trị các trạng thái tâm 
bắt thiện: tu tập tâm từ đề đối trị sân tâm, tu tập tâm bị để đối 
trị ác tâm, tu tập tâm hỷ để đối trị bất lạc tâm, tu tập tâm xả để 
đối trị hận tâm, tu tập quán bắt tịnh để đối trị tham ái, tu tập 
quán vô thường để đối trị ngã mạn. 

Sau cùng Đức Bồn Sư giảng giải về pháp quán niệm hơi 
thở mà ngài SãrIputta đã khuyên vị sa di nên thực hành: “Này 
Rahula, con hãy tu tập pháp niệm hơi thở. Đến một khu rừng, 
một gốc cây, hay một nơi vắng vẻ, ngồi kiết già, giữ lưng 
thắng, và an trú trong chánh niệm. Tỉnh giác theo dõi và biết rõ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 206 


hơi thở vào hay ra, dài hay ngắn, toàn bộ từ đầu đến cuối một 
hơi thở.” 

Rồi Ngài dặn phải chú tâm trên cả bốn niệm xứ: thân, thọ, 
tâm, pháp. Chuyên cần quán niệm hơi thở như vậy để tăng 
trưởng niệm và định. Nếu tu tập pháp môn này đến sung mãn 
thì sẽ được tỉnh giác an nhiên lúc thở hơi cuối cùng trước khi 
chết. Với lời ấy đắng Từ Phụ kết thúc bài pháp. 


CñjJa-Rahulovada Sufta (MN 147) 


Năm ngài Rãhula lên hai mươi tuổi, nhằm hạ thứ mười 
bốn của Đức Phật, ngài được Đức Bồn Sư cho thọ cụ túc ĐIỚI. 
Ngay sau khi trở thành một vị tỳ khưu và trước khi mãn hạ 
vassa đầu tiên, ngài Rãhula được Đức Bồn Sư thuyết giảng 
CHịa-Rahulovada Sutta. 

Hôm ấy Đức Phật ngụ tại tịnh xá Jetavana. Trong lúc Ngài 
đang tĩnh tọa trong cốc vắng và quán chiếu căn cơ của chúng 
sanh thì ý nghĩ sau khởi lên trong tâm bậc Thế Gian Giải: 
“Mười lăm pháp đưa đến quả giải thoát A-la-hán (vửmurri- 
paripäcaiãya-dhamma) đã thuần thục trong tâm Rãhula.” 
Như Lai sẽ làm sáng tỏ thêm các pháp hành trì cho Rãhula để 
đoạn tận ô nhiễm lậu hoặc cuối cùng.” 

Đức Phật truyền gọi đại đức Rãhula đi theo Ngài vào lâm 
viên Andha thanh vắng và ngồi xuống bên Ngài. Rồi Ngài 
thuyết cho đại đức nghe về thực tướng vô thường, khổ, vô ngã 
và lý duyên khởi của các pháp chịu điều kiện, và kết luận rằng: 
“Do thấy vậy, này Rahula, vị thánh thanh văn đệ tử biết rõ và 
nhàm chán tất cả các pháp được khởi lên ấy. Do nhàm chán, vị 
ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Khi giải thoát, vị ấy 


*' 15 pháp này gồm ngũ lực (tứn, tấn, niệm, định, tuệ), 5 tuệ quán nhàm 
chán (vô thường, khổ, vô ngã, từ bỏ, đoạn tận), và 5 năm thiện pháp là bạn 
lành, giới, nghe pháp nói đạo, tinh tắn, tuệ về tướng sanh diệt của các pháp 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 207 


biết rõ tâm đã giải thoát. Và vị ấy biết: “Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa.” 

Khi bài pháp kết thúc, ngài Rãhula chứng đắc thánh quả 
A-la-hán với bốn tuệ phân tích và lục thông. Đó chính là giây 
phút Đức Phật trao truyền cho ngài Rãhula toàn bộ gia tài mà 
người con trai đã hỏi xin năm xưa. 


C. Năng Lực và Phẩm Hạnh của Bậc A-la-hán 


Năng lực và phẩm hạnh của bậc A-la-hán thường được 
Đức Phật tán thán trước hội chúng tỳ khưu để khuyến tu. 
Trưởng lão Rahula cũng đã được Đức Phật tán thán như vậy 
trong một lần thuyết pháp tại tịnh xá Jetavana. Đó là tích 
chuyện Mãra khuấy phá trưởng lão Rãhula sau khi ngài đã là 
bậc vô lậu nhưng chưa qua một vassz nào của tỳ khưu nên 
chưa có tuổi hạ. 

Hôm ấy có rất nhiều trưởng lão tăng từ phương xa về 
Jetavana để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vì chưa có tuổi hạ nên ngài 
Rãhula nhường chỗ của mình cho chư tỳ khưu cao hạ có đủ nơi 
yên nghỉ về đêm. Rồi do không tìm được một chỗ khác trú qua 
đêm, ngài Rãhula ngủ ở ngoài cửa hương thất của Đức Phật. 

Vào khuya, khi thấy ngài Rãhula nằm ngủ ngoài hương 
thất, Mãra biết vị sa môn này là con của đắng Toàn Giác nên 
thầm nghĩ: “Mầm non của sa môn Gotama đang nằm phía 
ngoài, còn sa môn thì nằm bên trong. Nếu ta xúc phạm đến 
mầm non này, làm cho y hoảng sợ, thì ta cũng xúc phạm đến 
sa môn Gotama và làm cho y kinh động vậy.” 

Rồi để gián tiếp chọc ghẹo Đức Phật bằng cách khuấy phá 
con của Ngài, Mara bẻn hiện hình thành một con voi to lớn 
hung đữ, đến trước mặt trưởng lão Rãhula và lấy vòi quấn 
chặt đầu trưởng lão, đồng thời rống lên những tiếng kêu quái 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 208 


dị để hù dọa. Thế nhưng trưởng lão vẫn bình thản an nhiên, 
không mảy may kinh sợ. 

Tuy đang ở trong hương thất nhưng Đức Phật biết được sự 
việc này nên nghiêm nghị nói vọng ra: “Này Mãra gian ác, dù 
có cả một trăm ngàn ma vương như ngươi đến khuấy phá cũng 
không thể nào làm con của Như Lai rúng động kinh khiếp. 
Thật vậy, Rahula không còn sợ hãi nữa. Con của Như Lai đã 
đoạn diệt tham ái, là bậc đại hùng lực và đại trí tuệ.” 

Biết Đức Phật đã thấy rõ sự gian trá hiểm độc của mình 
nên Mãra khiếp sợ và liền biến mắt. 


D. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Thiết Tha Tu Học và Trì Giới 


Ngay từ ngày đầu thọ giới xuất gia sa di, ngài Rãhula đã 
có hạnh luôn luôn sẵn sàng đón nhận mọi giáo giới về Tam 
học, chuyên cần tu tập và nghiêm trì giới luật. 

Hằng ngày ngài dậy thật sớm, nghiêm trang đứng chờ 
nhận lời sách tấn và giảng dạy của Đức Bồn Sư và vị thầy giáo 
thọ. Ngài mong muốn được ban thật nhiều những lời giáo huấn 
ấy, nhiều như những hạt cát ngài thường nắm trong tay mỗi 
buổi sáng, tung lên không trung mà tự nhủ: “Nguyện rằng ngày 
hôm nay ta sẽ đón nhận được vô số lời khuyên dạy từ Đức Thế 
Tôn hoặc từ thầy tế độ của ta, nhiều như những hạt cát trong 
tay này.” 

Do nhân duyên này, trong một buổi thuyết pháp trước hội 
chúng tỳ khưu, Đức Phật đã tán dương trưởng lão Rãhula: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
có hạnh thiết tha tu học và trì giới (sikkhãkãma), Rahula là bậc 
đệ nhất (efadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 209 


Ratthapala Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Xuất Gia vì Lòng Tin 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama xuất gia 
vì lòng tin (saddhäpabbajita'^), trưởng lão Ratthapala được 
Ngài tán dương là bậc đệ nhất (eazdagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Tiền Kiếp Thiên Chủ Sakka 


Vào giai đoạn đầu của đại kiếp Đức Phật Padumuttara 
hiện tiền, tiền thân của trưởng lão Rahula và tiền thân của 
trưởng lão Ratthapäla tái sanh vào hai gia đình giàu sang ở 
thành Harnsävat1i. Họ kết bạn với nhau và cùng thực hành hạnh 
bồ thí cúng đường. 

Do duyên nghiệp riêng nên khi mạng chung, ngài Rãhula 
tương lai tái sanh làm long vương øzga, và ngài Ratthapala 
tương lai tái sanh làm thiên chủ Sakka. Được lời khuyên của 
long vương øãga, vị hiền hữu cố tri, nên Sakka khởi tâm mong 
muốn được phát nguyện trước Đức Thế Tôn về một phẩm VỊ 
cao quý nào đó trong Giáo Pháp của một vị Phật tương lai. 

Trong lúc đang suy tư về đại nguyện ấy thì Sakka nhìn 
thấy một vị tỳ khưu đã chứng đắc nhiều thần lực vĩ đại. Sakka 
tìm hiểu dòng dõi của vị tỳ khưu và biết rằng vị ấy là con trai 
của một gia đình cao quý và rằng vị ấy đã kiên quyết tuyệt 
thực bảy ngày để được cha mẹ cho phép xuất gia. Sakka vô 
cùng kính ngưỡng vị ấy và tự nhủ rằng mình cũng phải được 
trở thành một bậc sa môn cao quý như vậy. 

Mặc dù đã biết thân thế của vị tỳ khưu bằng năng lực thần 


* saddhã: lòng tin; pabbajifa: vị xuất gia, tu sĩ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 210 


thông của một thiên chủ, Sakka vẫn cung kính đến hỏi Đức 
Thế Tôn và được Ngài cho biết đó là vị tỳ khưu tối thắng về 
hạnh xuất gia vì lòng tin. Rồi Sakka cúng dường trai tăng trọng 
thể đến Đức Phật trong suốt bảy ngày và sau đó kính cân thưa 
lên Ngài: “Bạch Thế Tôn, do đại phước quả của thiện nghiệp 
con đã làm đây, con nguyện sẽ được một vị Phật tương lai 
tuyên đương là bậc đệ nhất trong hàng đệ tử tỳ khưu xuất gia 
vì lòng tin.” 

Đức Phật Padumuttara nhìn vào tương lai và truyền rằng: 
“Sakka, ước nguyện của con sẽ thành tựu trong thời kỳ Giáo 
Pháp của Đức Phật Gotama.” 


2. Tiền Kiếp Người Điều Hành Lễ Trai Tăng 


Thiên chủ Sakka tiếp tục tạo nhiều thiện nghiệp cho đến 
khi tịch diệt. Sau đó ngài Ratthapala tương lai liên tục tái sanh 
vào cõi trời hay cõi người qua hàng ngàn đại kiếp. 

Cách đây chín mươi hai đại kiếp là thời Đức Phật Phussa. 
Đức Phật có ba người em trai cùng cha khác mẹ. Thân phụ của 
Ngài là vua Mahinda. Vua giành độc quyền cúng đường Tam 
Bảo vì không muốn chia sẻ công đức phục vụ Đức Phật và 
Tăng già cho bắt cứ ai. 

Một ngày nọ, có cuộc nồi loạn xảy ra tại một vùng xa xôi 
trong lãnh địa của vua Mahinda. Vua nói với ba người con trai 
rằng: “Này các con, một là trầm, hai là các con, phải thân 
chinh đi dẹp loạn. Nếu trẫm đi thì các con phải thay trầm duy 
trì sự phục vụ Đức Thế Tôn như thường lệ.” Ba vị hoàng tử 
đồng loạt xin thay phụ vương bình định lại vùng ấy. Rồi họ lên 
đường đi đẹp loạn và toàn thắng trở về. 

Trên đường về, ba vị hoàng tử hỏi ý kiến các tướng lãnh 
trung tín: “Phụ vương của chúng tôi chắc chắn sẽ trọng 
thưởng. Vậy chúng tôi nên xin đặc ân gì?” Các tướng lãnh đáp 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 211 


rằng: “Khi đức vua băng hà, sẽ không có gì mà quý vương tử 
không đạt được. Nhưng bây giờ thì quyền được phục vụ người 
anh cả của quý vương tử, Đức Thế Tôn, quả thật là đặc ân cao 
quý nên xin.” Ba vị hoàng tử nghe theo lời khuyên ấy. 

Vô cùng hài lòng về chiến công của ba hoàng tử, vua 
tuyên bố sẽ thưởng cho họ bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng khi 
họ xin đặc ân được phục vụ Đức Phật thì vua từ chối. Sau vài 
lần khước từ mà ba hoàng tử vẫn kiên quyết không đổi ý, cuối 
cùng vua đành chấp thuận cho ba vị được phép phục vụ Đức 
Phật trong ba tháng, nhưng dặn dò các con: “Đức Phật thường 
trú ngụ nơi thanh vắng, giống như sư tử ân náu trong hang của 
mình. Vì vậy các con phải hết sức lưu ý chú tâm trong việc 
phục vụ Ngài. Đừng bao giờ sai sót bổn phận của mình.” 

Ba hoàng tử bàn với nhau: “Chúng ta sẽ hầu cận Đức Phật 
là bậc đại thanh tịnh, cho nên chúng ta nên mặc y cà-sa và xuất 
gia sa di.” Không những vậy, họ quyết định sẽ hoàn toàn thoát 
khỏi mọi ô nhiễm của bắt thiện nghiệp. Do đó họ tham gia vào 
việc cúng dường hăng ngày đến Đức Phật và Tăng già, nhưng 
họ giao phó phận sự điều hành lễ trai tăng cho một nhóm ba cư 
sĩ tín cân. Trong ba vị thiện tín này, người thứ nhất phụ trách 
việc tìm đủ gạo và ngũ cốc; người thứ nhì phụ trách việc cung 
cấp các vật thực cần thiết khác cho bữa ăn; người thứ ba phụ 
trách việc nâu nướng và bày biện các món cúng dường. 

Vào thời Đức Phật Gotama, ba vị hoàng tử tái sanh là ba 
anh em đạo sĩ thờ thần lửa: Uruvelã Kassapa, Nadï Kassapa, và 
Gayäã Kassapa. Về sau ba vị được Đức Thế Tôn giáo hóa và 
chứng đắc thánh quả A-la-hán. Còn ba vị điều hành lễ cúng 
dường thì tái sanh (theo thứ tự trên) là vua Bimbisära, nam cư 
sĩ Visakha,!° và trưởng lão Ratthapala. 


* Visakha là nam cư sĩ của Đức Phật Gotama. Xin đọc thêm chỉ tiết trong 
bài Trưởng Lão Ni Dhammadinnä trong sách này. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 212 
B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng ”” 
1. Xuất Gia và Chứng Đắc Đạo Quả 


Trong chuyến hoằng pháp đến vương quốc Kuru, Đức 
Phật cùng chư Tăng ghé qua thị trấn Thullakotthika (có nghĩa 
là thị trân mà tất cả gia đình ở đó đều có những kho thóc đầy). 

Các vị Bà-la-môn và gia chủ trong thị trấn đã được nghe 
tiếng đồn tốt đẹp về bậc Giác Ngộ răng: “Ngài là Đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán cao thượng, Chánh Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự 
thân chứng quả chánh biến tri, hiểu biết chân chánh và viên 
mãn thế giới này — bao gồm cả thiên vương, ma vương, Phạm 
thiên, cùng chúng sa môn, bà-la-môn, trời và người. Khi đã 
chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người 
khác. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa đầy đủ, và giới thiệu nếp sống phạm hạnh trong sạch.” 

Một ngày nọ, Ratthapäla, người con trai của một thương 
nhân giàu có, cùng các vị Bà-la-môn và gia chủ đến nghe Đức 
Phật thuyết pháp. Khi lắng nghe lời bậc Giác Ngộ giảng dạy, 
Ratthapala khởi tín tâm sâu dày nơi Tam Bảo và từ đó nảy sinh 
ước muốn xuất gia mãnh liệt. 

Sau khi thính chúng cư sĩ đã ra về, Ratthapala lưu lại, 
đánh lễ Đức Phật và ngồi xuống một bên. Rồi vị thiện nam xin 
được Đức Phật cho xuất gia, sống đời khất sĩ trong Giáo Pháp 
của Ngài. Khi biết cha mẹ Ratthapala chưa cho phép, Đức Phật 
dạy: “Này Ratthapala, Như Lai không nhận cho ai thọ giới 
xuất gia nếu chưa được sự đồng ý của song thân.” Ratthapäla 
thưa: “Như vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ làm những gì cần thiết 


* các chỉ tiết trình bày trong phần này dựa theo Rz//hapäla Su#a (MN 82) 
và sách The Great Chronicles oƒ Buddhas 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 213 


đề được cha mẹ cho phép.” 

Rồi Ratthapäla từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ và cung kính 
nhiễu ba vòng quanh đắng Chánh Đăng Giác trước khi lui 
bước. Về đến nhà, Ratthapala thưa với song thân: “Thưa cha 
mẹ, theo như con hiểu về Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn giảng 
dạy, thì người tại gia khó thực hành đời sống phạm hạnh thanh 
tịnh một cách đầy đủ và toàn hảo. Vì vậy, con muốn cạo bỏ râu 
tóc, khoác y cà-sa, lìa bỏ đời thế tục, và xuất gia sống không 
nhà. Xin cha mẹ hãy cho phép con được xuất gia.” 

Cha mẹ Ratthapäala liền nói: “Này con thân yêu 
Ratthapaäla, con là đứa con độc nhất, đứa con yêu của cha mẹ. 
Con khả ái, thanh nhã, được dưỡng nuôi trong giàu sang an 
lạc. Con không biết gì về đau khổ. Khi con chết thì cha mẹ 
đành buộc lòng mắt con. Nhưng nay con còn sống, làm sao cha 
mẹ có thê bằng lòng cho con xuất gia?” 

Sau ba lần thuyết phục cha mẹ mà vẫn không được phép, 
Ratthapäla liền năm xuống nền đất trần và nói với giọng kiên 
quyết: “Hoặc con sẽ chết ngay nơi đây, hoặc con được xuất 
gia.” Và Ratthapäla tuyệt thực, không ăn không uống bảy ngày 
liền. Cha mẹ Ratthapäla năn nỉ: “Này con thân yêu Ratthapala, 
hãy ngồi dậy! Hãy ăn, hãy sống và hãy vui chơi! Con có thể 
vừa thụ hưởng dục lạc, vừa vui vẻ làm các việc phước đức như 
ý. Nhưng cha mẹ không cho phép con xuất gia.” 

Rồi mặc cho hết cha mẹ đến bằng hữu ba lần nài nỉ, 
khuyến dụ bằng của cải và dục lạc của đời thế tục qua những 
lời trên, Ratthapäla chỉ giữ im lặng để phản kháng. Cuối cùng 
vị thiện nam được song thân đồng thuận cho phép xuất gia, với 
điều kiện là phải về thăm cha mẹ. Sau khi đứng dậy và lấy lại 
sức lực sau bảy ngày không ăn uống, Ratthapäla liền đến đảnh 
lễ Đức Phật và được Ngài chấp nhận cho xuất gia, thọ đại giới, 
và gia nhập Tăng già. 

Đức Thế Tôn trú tại Thullakotthika chỉ mười lăm ngày rồi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 214 


quay về tịnh xá Jetavana, gần kinh thành Sãvatthi. Ngài 
Ratthapäla theo chân Đức Bồn Sư đến Sãvatthi. Nơi đây ngài 
Ratthapäla sống độc cư, tinh tấn tu tập. nỗ lực hành thiền minh 
sát, phát triển tuệ quán. Không bao lâu sau, ngài đắc quả A-la- 
hán với bốn tuệ phân tích và lục thông.” 

Sau khi hoàn mãn được mục đích tối thượng mà bậc xuất 
gia hướng đến là thành đạt thánh quả A-la-hán, trưởng lão 
Ratthapäla xin phép Đức Bồn Sư về thăm cha mẹ. Với trí tuệ 
của bậc Chánh Biến Tri, Đức Bồn Sư biết được chứng đắc của 
người đệ tử nên nói với trưởng lão: “Này Ratthapala, con hãy 
làm những gì đúng lúc phải làm.” 


2. Trí Tuệ và Phẩm Hạnh Cao Quý 


Được Đức Bổn Sư chấp thuận, trưởng lão Ratthapäla 
mang y bát lên đường, chậm rãi bộ hành về quê hương, thị trấn 
Thullakotthika. Nơi đây, ngài trú tại vườn lộc uyên của vua 
Korabya. Rồi vào buổi sáng, trưởng lão đắp y, mang bát vào 
thị trấn. Ngài đi khất thực từng nhà một trên đường phố 
Thullakotthika và đến trước cửa nhà song thân của mình. 

Dù đã cho phép con trai xuất gia nhưng cha mẹ của ngài 
Ratthapäla không hoan hÿ về việc này. Vì vậy mỗi lần các vị 
tỳ khưu đến trì bình trước cửa nhà, người cha đều nói: “Các 
ông đến đây làm gì? Các ông đã cướp mất đứa con trai duy 
nhất của gia đình chúng tôi. Các ông còn muốn gì nơi chúng 
tôi nữa?” 

Khi trưởng lão Ratthapäla đứng khất thực trước cửa nhà 
song thân thì cha ngài đứng từ xa, trong gian nhà giữa, nhìn 
thoáng qua. Ông không nhận ra ngài và tưởng đó là một khất sĩ 


* theo chú giải Trung Bộ Kinh thì ngài Ratthapãla đắc A-la-hán 12 năm 
sau (MA.ii.725), và theo chú giải Trường Bộ Kinh, trong 12 năm này ngài 
có đặc hạnh không bao giờ năm trên giường đề ngủ (DA.iii.236) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 215 


nào đó, cho nên ông không những không sớt bát mà lại còn 
buông lời nhiếc mắng nguyễn rủa như thường lệ. Lúc bấy giờ, 
người nữ tỳ ra trước nhà định đồ bỏ phần cháo thiu từ ngày 
hôm qua. Ngài Ratthapäla nói với cô rằng nếu cần phải đỗ bỏ 
cháo ấy thì cô hãy đồ vào bát của ngài. Lúc sớt phần cháo thiu 
ấy vào bát của ngài, cô nhận ra thân tướng và giọng nói của vị 
tiểu chủ cũ ngay tức thời, nên liền vào báo cho chủ nhân hay. 

Cha ngài liền đi tìm và gặp được ngài Ratthapäla. Lúc ấy 
ngài đang ngồi an nhiên bên một bức tường, bình thản ăn cháo 
thiu như đang ăn thức ăn ngon quý của chư thiên. Người cha 
muốn nói: “Này con thân yêu, có phải con đang ăn cháo ngày 
hôm qua? Chúng ta có tài sản, không phải là những kẻ bần 
cùng; vậy mà con lại ngồi ăn cháo thiu tại đây một nơi như thế 
này. Này con thân yêu, con phải vào nhà của con.” Tuy nhiên 
vì quá đau buồn nên ông không thể nói hết câu mà chỉ thốt lên 
rằng: "Ô con, có phải... sao ngồi đấy ăn cháo thiu mà không đi 
vào nhà của con?” 

Ngài Ratthapala dịu dàng điềm đạm nói với cha: “Thưa 
gia chủ, chỗ nào là nhà của Sư, một người đã xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình? Sư có đến trước nhà của gia 
chủ đề khất thực, nhưng chỉ nhận được những lời mắng nhiếc.” 
Cha ngài hối hận vì đã vô tình buông lời sỉ nhục ngài và để 
người nữ tỳ sớt bát cho ngài với thứ vật thực tệ hại, nên ông 
thỉnh ngài vào nhà để ông được cúng dường tươm tất. Nhưng 
ngài nói rằng vì hôm nay đã thọ trai rồi nên ngày mai sẽ trở lại. 

Vào ngày hôm sau, khi trưởng lão Ratthapala vào nhà và 
ngồi xuống trên chỗ đã được soạn sẵn, cha ngài đem vàng bạc 
ra để quyến dụ ngài trở lại đời thế tục giàu sang nhung lụa. 
Nhưng ngài nghiêm trang dạy rằng: “Thưa gia chủ, hãy chở 
vàng bạc này ra đồ xuống giữa dòng sông Hằng. Vì sao vậy? 
Này gia chủ, vì do nhân duyên này mà sâu, bi, khổ, ưu, não sẽ 
khởi lên cho gia chủ.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 216 


Rồi các người vợ cũ của ngài theo lệnh cha ngài trang sức 
đẹp lộng lẫy, bước ra ôm chân ngài mà hỏi: “Thưa phu quân, 
vì thiên nữ nào mà phu quân sống đời sa môn phạm hạnh?” 
Ngài từ tốn trả lời họ: “Này các bà chị, tôi không sống đời sa 
môn phạm hạnh vì thiên nữ nào.” Nghe vị trưởng lão gọi mình 
là chị, họ ngã xuống đất, bất tỉnh. Khi ấy, ngài Raftthapäla nói 
với cha: “Thưa gia chủ, nếu gia chủ muốn thí thực thì hãy bố 
thí đi, nhưng đừng gây phiền nhiễu cho Sư nữa.” Lúc bấy giờ 
cha ngài mới trang nghiêm cúng dường vật thực. 

Sau khi thọ thực, ngài Ratthapäla đứng dậy và đọc một bài 
kệ cho cha mẹ và thân quyến trong gia đình nghe, để họ nhận 
thức được tánh vô thường và bắt tịnh của thân thể. Bài kệ ám 
chỉ các người vợ cũ đã trang sức đẹp lộng lẫy đề dụ trưởng lão 
hoàn tục; nhưng thân xác có thực tánh vô thường và ô uế, dù 
được tô điểm cũng chỉ mê hoặc, lừa gạt được kẻ thiêu trí. 

Đọc xong bài kệ, trưởng lão bay vút lên không trung, 
nhanh như một mũi tên, và đáp xuống vườn lộc uyên của vua 
Korabya. Nơi ấy ngài tọa thiền dưới một cội cây. Thấy vậy 
người thợ làm vườn lập tức đến báo cho hoàng thượng biết tin. 

Vua Korabya liền đến đảnh lễ vị trưởng lão mà vua hằng 
kính mến. Rồi vua bạch rằng: “Bạch đại đức, có bốn sự suy 
vong (paãrj„ñna): lão suy vong, bệnh suy vong, tài sản suy 
vong, thân tộc suy vong. Chính do bốn sự suy vong này mà có 
người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời khất sĩ. Còn đại đức thì 
trong tuổi thanh xuân, ít bệnh, gia đình giàu có, nhiều thân hữu 
quyến thuộc; ngài đâu có các suy vong ấy. Vậy ngài đã biết gì, 
đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia?” 

Trưởng lão từ tốn giảng giải cho vua nghe: “Thưa đại 
vương, do tôi biết được, thấy được, nghe được bốn giáo lý mà 
Đức Thế Tôn đã giảng dạy nên tôi xuất gia. Thứ nhất, thế giới 
là vô thường, đi đến hoại diệt. Thứ hai, thế giới không có nơi 
ân náu, không có bậc cứu rồi, khi bệnh tật không ai có thể che 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 217 


chở hay chịu thay ta đau khổ ấy. Thứ ba, thế giới là vô sở hữu, 
khi ra đi sẽ phải từ bỏ tất cả, chỉ mang theo nghiệp của mình. 
Thứ tư, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.” 

Rồi, với những thí dụ cụ thể khác nhau, ngài giảng giải 
cặn kẽ ý nghĩa từng lời dạy của bậc Giác Ngộ cho vua Korabya 
được hiểu rõ, và kết thúc bài pháp rằng: “Thấy vậy, tôi xuất 
gia, bởi nếp sông sa môn phạm hạnh là tối thắng.” 

Vua hoan hỷ tín thọ những lời dạy cao quý và vi diệu ấy. 
Sau bài pháp, trưởng lão Ratthapäla trở về Sãvatthi. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Xuất Gia Vì Lòng Tin 


Vì lòng tin mãnh liệt vào Giáo Pháp mà trưởng lão 
Ratthapäla đã kiên quyết tuyệt thực suốt bảy ngày để được 
thành tựu ý nguyện xuất gia. Do nhân duyên này, vào một dịp 
đông đủ hội chúng tỳ khưu, Đức Phật đã tuyên dương: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
vì lòng tin mà đã vượt qua nhiều thử thách để được xuất gia 
(saddhapabb4a7i:a), Ratthapala là bậc đệ nhất (etadagsa)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 218 


Kunda Dhãna Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Nhận Phiếu Thực Phẩm Đầu Tiên 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama từng nhận 
phiếu thực phẩm trai tăng đầu tiên (pa/hamarh saläkari 
ganhantãnar'°), trưởng lão Kunda Dhãna được Ngài tấn 
dương là bậc đệ nhất (efadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của ngài Kunda Dhãna sanh vào một gia đình giàu sang ở kinh 
thành Harhsävati. Ông thường đến tu viện nơi Đức Phật lưu 
ngụ đề nghe pháp. Nơi đây, ông nhìn thấy vị thánh tăng được 
Đức Phật tán dương là bậc đệ nhất trong hàng đệ tử tỳ khưu 
từng là vị đầu tiên nhận phiếu thực phẩm phân phát bởi các thí 
chủ. Tâm ông nảy sinh niềm hân hoan và kính ngưỡng vị tỳ 
khưu ấy, và ông ước nguyện được danh vị tương tự trong thời 
một vị Phật tương lai. Vì vậy, ông tổ chức cúng dường trai 
tăng trọng thể lên bậc Ứng Cúng trong bảy ngày, rồi vào ngày 
thứ bảy ông thành kính thốt lời phát nguyện lên Ngài. Đức Thế 
Tôn ban lời tiên tri rằng ước nguyện của ông sẽ được thành tựu 
như ý vào thời Đức Phật Gotama. 


2. Bất Thiện Nghiệp trong Kiếp Quá Khứ 
2.1. Phạm Bất Thiện Nghiệp 


Sau khi được nghe lời tiên tri của Đức Phật Padumuttara, 


s pathama: đầu tiên; sa/2ka: phiếu hay thẻ làm bằng miếng cây mỏng, 


dùng để rút thăm phân phát thực phẩm; gaphazma: nhận, lấy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 219 


vị thiện nam tiền thân của ngài Kunda Dhãna tiếp tục hành trì 
các thiện nghiệp cho đến khi mạng chung. Một lần nọ, ông 
dâng Đức Phật Padumuttara một nải chuối chín khi Ngài xuất 
thiền sau bảy ngày nhập diệt thọ tưởng định. Do phước báu 
này, ông tái sanh mười một lần là vua của chư thiên và hai 
mươi bốn lần là vua trong nhân loại (Ap 3.31). 

Vào thời Đức Phật Kassapa, ông sanh làm một vị địa thần 
trong hàng chư thiên sống trên trái đất (bhưmmaftha deva). 
Một ngày nọ, có hai vị tỳ khưu là bạn thân, ở hai trú xứ khác 
nhau, cùng chung đường đến tham dự buổi lễ Bố tát 
(Uposatha) đề tụng giới với hội chúng tỳ khưu. VỊ địa thần, 
tiền thân của ngài Kunda Dhãna, biết được tình bằng hữu thắm 
thiết của hai vị tỳ khưu này và tự hỏi có thể nào phá vỡ được 
tình bạn đó không. Rồi vị địa thần nảy ác ý muốn ly gián hai vị 
sa môn nên lặng lẽ đi theo họ đề chờ cơ hội. 

Trong lúc vị địa thần đang rình chờ như vậy, một trong hai 
vị tỳ khưu trao y bát của mình cho vị tỳ khưu bạn giữ giùm đề 
đi vệ sinh sau một lùm cây bên đường. Khi vị tỳ khưu vừa 
bước ra khỏi lùm cây, vị địa thần lập tức hóa thành một phụ nữ 
rất xinh đẹp xuất hiện ngay sau lưng vị tỳ khưu, trông giống 
như cũng từ sau lùm cây ấy đi ra dù vị ấy không hề hay biết. 
Người phụ nữ vừa đi vừa bới lại mái tóc và sửa sang xiêm y. 
Vị địa thần trá hình người phụ nữ chờ vị tỳ khưu bạn nhìn thấy 
mình, rồi rẽ sang lỗi khác và biến mắt. 

Vị tỳ khưu bạn đang đứng đợi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ 
này từ xa nên rất tức giận, thầm nghĩ: “Ta thật không ngờ Sư 
ấy lại tồi tệ như vậy. Lòng cảm mến ta dành cho Sư ấy bấy lâu 
nay giờ đây chấm dứt. Nếu biết Sư ấy là kẻ gian tà như vậy, ta 
đã không giữ một tình bằng hữu dài lâu như thế.” Khi vị tỳ 
khưu kia trở lại, vị tỳ khưu bạn giao lại y bát và lạnh lùng nói: 
“Này Sư! Đến đây lấy lại y bát của Sư! Từ nay tôi sẽ không 
bao giờ đi cùng với một kẻ tà hạnh như Sư nữa.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 220 


Là một sa môn luôn nghiêm trì giới luật và không phạm 
lỗi lầm nào cả, vị bị buộc tội vô cùng kinh ngạc bởi lời mắng 
nhiếc của bạn. Vị ấy đau đớn tâm cang như bị ai đó dùng 
gươm bén đâm xuyên qua tim nên khân thiết hỏi: “Hiền hữu 
nói gì vậy? Tôi không khi nào phạm bất cứ giới luật nào của tỳ 
khưu, ngay cả những giới nhỏ không đáng kể. Thế mà hiền 
hữu lại gọi tôi là kẻ tà hạnh. Hiền hữu đã thấy tôi làm việc gì?” 

Vị buộc tội nghiêm giọng trả lời: “Nếu tôi chứng kiến việc 
nào khác, tôi có thể làm ngơ. Nhưng việc nảy quá nghiêm 
trọng. Sư đã cùng một phụ nữ rất quyền rũ, trang sức lộng lẫy 
đi ra từ bụi rậm ở bên đường.” VỊ bị buộc tội liền thanh minh: 
“Không, không đâu, này hiền hữu! Điều đó không đúng. 
Không có chuyện như vậy. Tôi không hề trông thấy người phụ 
nữ mà hiền hữu nói.” 

Thế nhưng dù vị bị buộc tội đã ba lần phủ nhận việc phạm 
giới, vị buộc tội vẫn nhất định không tin bởi vì chính mắt mình 
trông thấy sự việc. Rồi vị buộc tội quay lưng không nhìn đến 
vị bị buộc tội. VỊ bị buộc tội tuy oan ức nhưng đảnh làm thinh. 
Hai vị mỗi người một ngả đi đến tu viện nơi Đức Phật Kassapa 
đang ngự đề dự lễ Bồ tát. 


2.2. Ấn Hận và Sám Hối 


Đứng ở ngưỡng cửa hội trường nơi cử hành lễ Bồ tát, vị 
buộc tội nhìn thấy vị bị buộc tội đã bước vào trước nên nhất 
quyết đứng ở ngoài và nói rằng: “Kiết giới trường (sĩ) này 
đã bị ô uế vì sự hiện diện của một tỳ khưu sa đọa. Ta không 
thể tham dự lễ tụng giới bổn này cùng chung với vị sư vô 
hạnh, bắt tịnh ấy.” 

Thấy vậy, vị địa thần vô cùng ân hận vì đã ly gián hai vị tỳ 
khưu giới hạnh và thầm nghĩ: “Ôi! Ta đã tạo một nghiệp bất 
thiện nghiêm trọng.” Vị địa thần biết mình phải chuộc lỗi lầm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 221 


Ấy. Do đó, vị ây hóa thành một nam cư sĩ lớn tuôi, đến gần VỊ 
tỳ khưu buộc tội và hỏi: “Thưa đại đức, vì sao ngài đứng bên 
ngoài kiết giới trường?” 

VỊ buộc tội nghiêm nghị trả lời: “Trong kiết giới trường 
này có một tỳ khưu sa đọa. Tôi không thê tham dự lễ Bồ tát 
cùng với VỊ sư ấy.” Vị địa thần kính cần nói: “Thưa đại đức, 
xin ngài đừng nghĩ như thế. Vị tỳ khưu ấy giới hạnh trong 
sạch. Người phụ nữ mà đại đức nhìn thấy chính là tôi. Tôi chỉ 
muốn thử xem tình bằng hữu của nhị vị bền chặt đến đâu và 
giới hạnh của nhị vị trong sạch như thế nào. Do đó, tôi đã biến 
hóa thành một nữ nhân theo sát sau lưng vị tỳ khưu ấy.” 

VỊ buộc tội ngạc nhiên hỏi: “Hốõi thiện nam, ông là ai?” 
Khi ấy, vị địa thần phủ phục bái lạy dưới chân vị tỳ khưu: 
“Thưa đại đức, tôi là một địa thần. Tôi xin sám hối lỗi lầm đã 
phạm. Cúi xin đại đức từ bị xá tội cho tôi. VỊ tỳ khưu bị buộc 
tội ấy hoàn toàn trong sạch và không biết việc gì đã xảy ra. Vì 
vậy, kính xin đại đức hãy yên tâm vào dự lễ Bồ tát.” 

Rồi vị địa thần kính cân thỉnh cầu vị tỳ khưu vào phòng 
kiết giới. Tuy hai vị tỳ khưu cùng tụng giới nơi ấy, thế nhưng 
vị buộc tội không nối lại thâm tình bằng hữu với vị tỳ khưu bị 
buộc tội. Chú giải không ghi lại công phu tu tập hay hành thiền 
sau đó của vị tỳ khưu buộc tội. Còn vị tỳ khưu bị buộc tội thì 
tiến tu, nỗ lực hành thiền minh sát, lần lượt thành đạt các thánh 
quả, và cuối cùng đắc quả vị A-la-hán. 

Đến lúc mãn tuôi thọ, vị địa thần phải lãnh quả đữ của bất 
thiện nghiệp trong suốt khoảng thời gian giữa Đức Phật 
Kassapa và Đức Phật Gotama dài vô lượng kiếp trái đất. Trong 
rất nhiều kiếp sống, vị ấy đọa sanh vào bốn khổ cảnh (apäya). 
Còn mỗi khi được sanh làm người trở lại, do quả báo của tội 
lỗi trong tiền kiếp, vị ấy phải liên tục gánh chịu bao nhiêu lời 
chê trách từ người khác mặc dù tội không phải do mình làm. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 222 
B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Xuất Gia 


Sau khi trả quả báo nặng nề cho bất thiện nghiệp trong 
tiền kiếp, vị địa thần sanh làm một vị Bà-la-môn ở Sãvatthi 
vào thời Đức Phật Gotama, và được cha mẹ đặt tên là Dhãna. 
Ông học qua Tam kinh Veda lúc còn trẻ, nhưng về sau, khi 
được nghe Phật Pháp, ông khởi đức tin trong sạch chí thành 
nơi bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và xuất gia, sống đời sa môn 
trong Giáo đoàn của Đức Phật. 


2. Quả Báo của Bất Thiện Nghiệp 


Tuy Dhãna đã bước vào đời sa môn nhưng quả của ác 
nghiệp trong tiền kiếp vẫn còn dư sót. Từ ngày Dhãna trở 
thành một tỳ khưu, hình ảnh một phụ nữ xinh đẹp bỗng xuất 
hiện và luôn luôn theo sát sau lưng đại đức bất cứ nơi nào đại 
đức đi đến. Khi đại đức đi thì người phụ nữ đi; khi đại đức 
dừng thì người phụ nữ dừng. Đại đức không nhìn thấy người 
phụ nữ, nhưng mọi người đều nhìn thấy cô ấy. Hình ảnh người 
phụ nữ này được tạo thành bởi quả của bắt thiện nghiệp trong 
tiền kiếp, theo ngài như bóng theo hình. 

Khi đại đức Dhãna đi trì bình, vì nhìn thấy người phụ nữ 
theo sau lưng ngài nên các nữ thí chủ thường nói đùa: “ “Thưa 
đại đức, muỗng thức ăn này cúng dường ngài, còn muỗng thức 
ăn này cho vị nữ bằng hữu đi theo ngài.” 

Lời trêu đùa khiến đại đức khổ sở vô cùng. Rồi khi trở về 
tu viện, ngài cũng là một đối tượng cho mọi người chế giễu. 
Các sa di và tỳ khưu sơ tu thường vây quanh ngài cười nhạo: 
“Đại đức là kẻ đổi bại!” Do lời chế nhạo này, đại đức được biết 
đến với tên Kunda Dhãna, có nghĩa là “Dhãna Đồi Bại”. 

Những lời chế nhạo càng lúc càng thường xuyên khiến đại 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 223 


đức Kunda Dhãna không thể chịu đựng được nữa nên một lần 
nọ đã phẫn nộ mắng trả lại: “Chỉ có các Sư mới là kẻ đồi bại; 
chỉ có sư trưởng của các Sư mới là kẻ đồi bại; chỉ có thầy tổ 
của các Sư mới là kẻ đồi bại; chứ không phải là tôi.” 

Các vị tỳ khưu khác nghe được những lời thô lỗ hung ác 
này nên trình lên Đức Bốn Sư. Đức Phật cho gọi đại đức 
Kunda Dhãna đến và hỏi đại đức sự việc ây có thật như vậy 
chăng. Đại đức kính cần thưa: “Dạ có, bạch Thế Tôn.” Đức 
Phật nghiêm nghị hỏi: “Tại sao con lại nói lời thô ác như vậy?” 
“Bạch Thế Tôn, vì con không thể nào chịu đựng những lời chế 
nhạo phỉ báng của các Sư ây được nữa.” Rồi đại đức Kunda 
Dhãna tường thuật lại và giải thích câu chuyện của mình. 

Nghe xong lời của vị đệ tử, Đức Bổn Sư dạy: “Này 
Dhãna, các Sư ấy vì có thấy người phụ nữ đi chung với con 
nên mới nói. Còn con không thấy người phụ nữ đi chung với 
họ, mà tại sao lại nói như vậy? Hình ảnh người phụ nữ theo 
sau lưng con là chính quả báo của bất thiện nghiệp mà con đã 
tạo ở kiếp quá khứ. Quả báo ấy con vẫn chưa trả xong đâu. 
Nhưng từ đây về sau đừng bao giờ nói những lời trả treo thô ác 
như vậy nữa.” 

Nói xong, Đức Phật kề câu chuyện tiền thân về vị địa thần 
cho đại đức Kunda Dhãna và hội chúng tỳ khưu nghe. Cuối 
câu chuyện, Ngài dạy: “Này Dhãna, đừng nói lời thô ác với al, 
nếu không người ấy cũng sẽ nói lời như vậy với con. Đau đớn 
thay là lời trả treo phẫn nộ, bởi nó như đao trượng chạm vào 
nhau gây đau đớn cho cả hai. Và này Dhãna, nếu con có thể 
bình thản lặng thính như một chiếc chuông bị bề vành, thì con 
sẽ chứng đạt Niết bàn, trong con sẽ không còn hận thù nữa.” 

Rồi bậc Thế Gian Giải đọc hai bài kệ sau: 


Chớ nói lời thô ác, 
Nói ác, bị nói lại. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 224 


Khổ thay lời phẫn nộ, 
Đao trượng phản chạm người. 


Nếu tự mình yên lặng 
Như chiếc chuông bị bề, 
Người đã chứng Niết bàn 

Người không còn phẫn nộ. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 133-134 
HT Thích Minh Châu dịch 


Cuối thời pháp, nhiều vị lắng nghe lời giảng dạy của Đức 
Thế Tôn đã chứng đắc được các bậc đạo quả khác nhau trong 
dòng thánh. Riêng đại đức Kunda Dhãna thì thành tâm sám hồi 
và vâng theo lời giáo huấn của Đức Bồn Sư. 


3. Cuộc Điều Tra của Vua Pasenadï 


Tin đồn về việc đại đức Kunda Dhãna có mối liên hệ với 
một phụ nữ lan truyền từ một số tỳ khưu đến tai vua Pasenadĩ 
của xứ Kosala. Là một đệ tử thuần thành của Đức Phật và có 
đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, vua liền truyền lệnh điều tra 
câu chuyện. Rồi đích thân vua cùng với một nhóm hầu cận 
cũng đến tu viện nơi đại đức đang cư ngụ để tìm hiểu. 

Nơi đây, vua PasenadI tận mắt thấy đại đức Kunda Dhãna 
đang nghiêm trang và im lặng ngồi vá y, còn người phụ nữ gây 
tai tiếng cho đại đức đang đứng sần ngài. Cảnh tượng ấy khiến 
vua hiếu kỳ, tiến đến gần cô, nhưng khi ấy cô liền đi vào phía 
trong tu viện. Vua bước theo hướng cô đi nhưng tìm khắp nơi 
cũng không thấy bóng dáng cô đâu cả. 

Lúc bấy giờ, vua kết luận rằng người phụ nữ mình nhìn 
thấy trước đây không phải là người thật mà chỉ là một hình ảnh 
được tạo thành bởi nghiệp quả nào đó của đại đức. 

Khi mới bước vào tu viện, vì lòng nghi ky nên vua 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 225 


Pasenadr không chảo hỏi đại đức Kunda Dhãna. Chỉ sau khi 
biết được sự trong sạch của đại đức, vua mới cung kính đảnh lễ 
ngài và hỏi: “Thưa đại đức, đại đức có được cúng dường thức 
ăn đầy đủ khi đi khất thực hằng ngày không?” Đại đức Kunda 
Dhãna điềm đạm nói: “Tâu đại vương, cũng không tệ lắm.” 

Nghe vậy, vua Pasenadï ngỏ lời: “Thưa đại đức, trẫm hiểu 
ý đại đức. Lúc nào cũng nhìn thấy đại đức có người phụ nữ đi 
cùng, thì ai mà hoan hỷ để sớt bát cho đại đức? Nhưng trẫm 
biết sự trong sạch của đại đức. Kế từ nay, đại đức không phải 
đi trì bình nữa. Trẫm nguyện làm một cư sĩ hộ trì và cung ứng 
đầy đủ tứ vật dụng đến đại đức. Mong ngài tiếp tục chuyên cần 
tiến tu tốt đẹp.” 

Từ đó, hằng ngày vua Pasenadï thành kính cúng dường 
thực phẩm đến đại đức Kunda Dhãna. Với sự hộ trì của vua, 
đại đức không phải bận tâm về các nhu cầu thanh đạm đơn sơ 
trong đời sống của một vị sa môn phạm hạnh nữa. 


4. Chứng Đắc Đạo Quả 


Vâng theo lời khuyên răn, sách tấn và chỉ dạy mà đắng 
Điều Ngự Trượng Phu đặc biệt ban cho mình qua thời pháp kế 
lại câu chuyện tiền thân về vị địa thần tạo ác nghiệp, đại đức 
Kunda Dhãna chuyền hóa tâm tánh, tỉnh cần tu tập. và nỗ lực 
hành thiền để loại bỏ các chướng ngại tâm. Ngài thuần thục 
thiền định và phát triển thiền quán. Rồi không bao lâu sau, 
ngài đạt được các tuệ giác minh sát, tận diệt mọi ô nhiễm phiền 
não trong tâm, và chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng bốn tuệ 
phân tích và lục thông. 

Ngay từ lúc ngài Kunda Dhãna trở thành vị thánh A-la- 
hán, bậc vô lậu, thì hình ảnh người phụ nữ biến mất và không 
bao giờ xuất hiện lại nữa. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 226 
C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Nhận Phiếu Thực Phẩm Đầu Tiên 


Cư sĩ Anathapindika, vị đệ nhất nam thí chủ của Đức Phật 
ở thành Sãvatthi, có ba người con gái và một người con trai. 
Các vị là những người thấu hiểu Giáo Pháp như cha của họ và 
noI gương cha trong việc đạo như cúng dường trai tăng và 
nghe pháp, lẫn việc đời như bồ thí cho người nghèo khó và làm 
tròn bổn phận tại gia. 

Trước khi lập gia đình, Mahã Subhaddä, người con gái 
lớn, thường được cha cô nhờ thay mặt cúng dường thực phẩm 
đến chư Tăng những khi cha cô vắng nhà. Một lần nọ, sau khi 
cúng dường và được nghe chư Tăng ban pháp, cô đắc quả nhập 
lưu. Cô kết hôn với một gia trưởng ở thành phố Ugga. Gia đình 
chồng không có đức tin nơi Đức Phật nên vị cận sự nữ thuần 
thành không thường được sự an lạc trọn vẹn trong tâm. 

Một ngày nọ, với ước nguyện được Đức Bồn Sư rải tâm bi 
mẫn đến mình, Mahã Subhaddä thọ tám giới của hàng cư sĩ 
trong ngày Bồ tát (Uposatha) và giữ gìn tâm ý trong sạch, 
không ô nhiễm. Đứng lên lầu thượng của nhà mình và hướng 
về phía tu viện nơi Đức Bồn Sư đang lưu trú, cô tung tám năm 
hoa nhài lên không trung và nguyện: “Mong hoa này bay thăng 
về hướng Đức Thế Tôn và kết thành một lọng hoa phía trên 
đầu Ngài. Mong Đức Thế Tôn do hoan hỷ thọ nhận lễ vật này 
mà ngày mai đến nhà con để con được cúng dường trai tăng.” 
Những cánh hoa như nguyện bay đến nơi bậc Ứng Cúng đang 
ban pháp và kết thành một lọng hoa tươi đẹp ngát thơm để 
cúng dường Ngài. 

Nhìn thấy lọng hoa của Mahã Subhaddã cúng đường, Đức 
Bồn Sư cảm nhận được ước nguyện của người đệ tử và thấu rõ 
nhân duyên của sự cúng đường. Với lòng bi mẫn Đức Thế Tôn 
nhận lời thỉnh mời của thí chủ. Sáng sớm hôm sau, Đức Phật 
dạy ngài Änanda: “Này Änanda, hôm nay Như Lai sẽ đi xa để 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 227 


thọ trai. Chỉ có các thánh tăng đi cùng Như LaI, còn các phàm 
Tăng không được thỉnh mời.” 

Hiểu tôn ý Đức Phật, ngài Änanda triệu tập Tăng chúng và 
cho hay: “Chư hiền hữu, hôm nay Thế Tôn sắp đi thọ trai ở nơi 
xa. Các phàm Tăng không được rút phiếu nhận thực phẩm do 
thí chủ cúng dường. Chỉ có các thánh tăng mới được.” Nghe 
vậy, ngài Kunda Dhãna vươn tay chuẩn bị nhận phiếu và từ tốn 
nói với ngài Änanda: “Này hiền hữu, hãy đem các lá phiếu đến 
đây cho tôi.” Nghĩ rằng ngài Kunda Dhãna còn là phàm Tăng 
nên ngài Änanda thưa lại sự việc lên Đức Phật. 

Bậc Thế Gian Giải dạy: “Ananda, con hãy để Kunda 
Dhãna nhận phiếu nếu Sư ấy muốn.” Ngài Änanda thầm nghĩ: 
“Nếu đại đức Kunda Dhãna không hội đủ điều kiện để nhận 
phiếu, Đức Thế Tôn sẽ không cho phép đại đức được như ý. 
Nhưng đại đức được cho phép thì phải có lý do, và ta phải để 
đại đức nhận phiếu.” 

Khi ngài Änanda quay trở lại chỗ ngài Kunda Dhãna ngồi 
thì vị thánh tăng đang nhập định vào tứ thiền, tầng thiền nền 
tảng của năng lực thần thông, rồi từ đó phát triển phép mầu 
đứng giữa không trung và nói với ngài Änanda: “Này hiền hữu 
Ananda, hãy đem các lá phiếu đến đây. Đức Thế Tôn biết tôi. 
Đức Thế Tôn không nói điều gì ngăn cản việc một tỳ khưu như 
tôi nhận lá phiếu đầu tiên.” (Đây là một sự kiện hy hữu, phi 
thường về trưởng lão Kunda Dhãna.) 

Rồi ngẫu nhiên mà tất cả phiếu phân phát đều được nhận 
bởi các vị A-la-hán. Và như vậy, hôm ấy Đức Phật dẫn năm 
trăm vị thánh tăng vô lậu đến nhà tín nữ Mahã Subhaddä thọ 
nhận thực phẩm cúng dường phân phát theo phiếu, mà trưởng 
lão Kunda Dhãna là vị nhận được lá phiếu đầu tiên. 

Cũla Subhaddã là người con gái kế của cư sĩ 
Anathapindika. Cũng như chị Maha Subhadda, trước khi lập 
gia đình, Cũla Subhadda đã đạt được quả vị nhập lưu. Sau đó 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 228 


cô kết hôn với một gia trưởng ở thành phố Sãketa và phải làm 
dâu trong một gia đình nặng tả kiến, theo ngoại đạo. 

Và cũng như chị cô, Cũñla Subhaddã hướng về phía tịnh xá 
Jetavana, nơi Đức Bổn Sư đang ngự an, và tung lên trời tám 
nắm hoa nhài để cúng dường Đức Phật và đề gởi lời thỉnh cầu 
Ngài và Tăng chúng ngày mai đến nhà cô dự lễ trai tăng. Đức 
Bồn Sư bi mẫn nhận lời. Trong đoàn năm trăm vị thánh tăng 
theo chân Ngài đến nhà thí chủ Cũla Subhadda thọ nhận thực 
phẩm cúng dường phân phát theo phiếu, trưởng lão Kunda 
Dhãna cũng là vị nhận lá phiếu đầu tiên. 

Trong một lần trai tăng khác, Đức Phật đến tu viện xứ 
Sunãparanta, là quê hương của trưởng lão Punna Suppäraka. 
Vì đường đi đến nơi đây xa xôi hiểm trở, Đức Phật đã sử dụng 
thần thông để phi hành đến thị trần cạnh tu viện. Trong đoàn 
năm trăm thánh tăng đi theo Đức Bồn Sư dự lễ cúng dường 
hương thất và trai tăng, có trưởng lão Kunda Dhãna là vị đầu 
tiên nhận phiếu thức ăn trong buổi thọ trai này. 

Trong cả ba lần các thí chủ cúng dường trai tăng theo 
phương cách phân phát phiếu thực phẩm trên, trưởng lão 
Kunda Dhãna không chỉ là vị tỳ khưu đầu tiên nhận phiếu, mà 
còn là vị tỳ khưu đầu tiên của thánh chúng trong trú xứ nhận 
phiếu. Do nhân duyên hy hữu ấy, trưởng lão Kunda Dhãna đã 
được Đức Phật tán dương trước hội chúng tỳ khưu: 

“Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai từng nhận phiếu 
thực phẩm đầu tiên (pathamam salakam ganhanfãnam), trưởng 
lão Kunda Dhãna là bậc đệ nhất (tadagga)!” 


+ 
PHỤ LỤC 
Trai Tăng (Sanghabhafta-Dana) 


Trai tăng (saighabhatta-däna) là cũng đường vật thực đến 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 229 


chư Tăng (gồm chư tỳ khưu, tỳ khưu ni, sa đi, sa di ni). Thí 
chủ có thể dâng thức ăn theo nhiều phương cách khác nhau, 
tùy theo ước nguyện và khả năng. Theo kinh điển Phật giáo 
Nguyên thủy, có mười bốn hình thức trai tăng:? 


01. 


02. 


03. 


04. 


05. 


06. 


7. 


08. 


UÐ: 


10. 


II 


15. 
lếa 


14. 


thí thực đến toàn thể Tăng già có mặt trong chùa 
(sakalabhafttam) 

thí thực đến những vị sư do Tăng già chỉ định đi thọ 
thực (uddesabhaftarmn) 

thí thực đến những vị sư do mình thỉnh mời đích danh 
(nưmantanabhaftam) 

thí thực đến chư Tăng theo thông lệ hằng tháng, 
thượng huyền hay hạ huyền (pakkhikabhattan) 

thí thực đến chư Tăng trong ngày trai giới 
(uposathikabhafIam) 

thí thực đến chư Tăng vào mỗi ngày đầu của nửa 
tháng (pafipadikabhattam) 

thí thực đến các vị khách tăng (ãganukabhattam) 

thí thực đến các vị tăng sắp ra đi (gamikabhatra) 

thí thực đến các vị tăng bị bệnh (giãnabhaffamm) 

thí thực đến các vị tăng chăm sóc tỳ khưu bị bệnh 
(gilãnupafthakabhafttam) 

thí thực đến chư Tăng thường xuyên hằng ngày, như 
là người hộ tăng (miccabhaffarn) 

thí thực đến vị tăng nhập thất (kuHkabhattam) 

thí thực đến chư Tăng theo sự luân phiên hộ độ 
(varakabhaftarm) 

thí thực đến chư Tăng bằng cách phân phối phiếu 
thực phẩm (salãakabhaftam) 


* theo Cư Sĩ Giới Pháp 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 230 


Vangisa Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Biện Tài Ứng Khẩu Kệ Ngôn 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama thông 
minh nhanh trí, sẵn có biện tài ứng khẩu kệ ngôn 
(patibhãnavanf"), trưởng lão Vagĩsa được Ngài tán dương 
là bậc đệ nhất (eiadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của trưởng lão 
Vanglsa sanh vào một gia đình giàu có ở kinh thành 
Harnsäavati. Vị ấy thường đến tịnh xá để nghe Đức Phật thuyết 
pháp. Một lần nọ, ông được chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên 
dương một vị tỳ khưu là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu 
thông minh nhanh trí, có biện tài ứng khâu kệ ngôn. Ông vô 
cùng kính ngưỡng vị ấy và ước nguyện cũng được trở thành 
một bậc sa môn tối thắng như vậy. Sau lễ cũng dường trai tăng 
trọng thể, ông phát đại nguyện lên Đức Phật. Đức Thế Tôn ban 
lời tiên tri rằng đại nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu mỹ 
mãn vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Sau suốt một kiếp chuyên cần hành trì thiện nghiệp, 
Vangrsa tương lai mạng chung và liên tiếp chỉ tái sanh vào cõi 
trời hay cõi người. Vào thời Đức Phật Gotama, vị ấy sanh vào 
một gia đình Bà-lamôn ở Sãvatthi. Ông được gọi tên là 


“3 patibhãna: sự thông minh nhanh trí, sẵn sàng ứng đối; pafibhãnavanu: 
săn có trí tuệ ứng đôi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 231 


VangIsa vì sanh ở xứ Vaiga, và cũng vì ông được tôn xưng là 
bậc thầy về tài biện thuyết, hoạt bát trong lời nói (yacana). 

Khi lớn lên, ông học và thông suốt Tam kinh Veda. Thầy 
dạy học của ông rất hài lòng nên đã truyền cho ông một bài 
thần chú bí truyền gọi là Chavasisa mamta (mamia có nghĩa là 
bài chú), chỉ cần gõ nhẹ lên sọ của người quá cố và tụng chú 
này thì biết được nơi tái sanh của người ấy. Với tài biện thuyết 
xuất sắc cùng bí quyết thần kỳ được thầy ban truyền, VagTsa 
rất tự tin vào tài nghệ của mình và nghĩ rằng trên thế gian này 
không ai sánh bằng ông. 

Các người Bà-la-môn rất biết cách khai thác tài nghệ này 
của Vagïsa. Họ cho Vaigisa ngồi trong kiệu che kín và kéo 
đến trước một công thị trấn hay cổng làng. Khi thấy đã có 
nhiều người tụ tập chung quanh, họ quảng cáo về oai lực vĩ đại 
của Vaigsa răng: “Ai mà thấy được đạo sư Vaigïsa thì sẽ 
được tài sản, danh vọng, và khi chết sẽ lên cõi trời.” Nhiều 
người tin vào lời dụ dỗ hứa hẹn này nên đến gần họ và hỏi: 
“Bạch quý ngài, đạo sư Vaigïsa có trí tuệ siêu phàm như thế 
nào?” Lúc ấy các Bà-la-môn kể cho họ nghe về việc VaigIsa 
biết được cõi tái sanh của người quá vãng. 

Và Vangïsa thực sự có khả năng làm điều đó. Ông gọi hồn 
của người chết, cho nhập vào một người nào đó ở gần cạnh 
ông, rồi để chính miệng người này nói lên nơi người chết tái 
sanh. Nhờ biệt tài thần thánh này mà Vaägïsa đã thu được 
những món tiền lớn từ khách hàng của mình trong ba năm liên. 


2. Chứng Đắc Đạo Quả 


Sau chuyến du hành qua nhiều thành thị và làng mạc, 
Vangrsa được kiệu đến thành Sãvatthi. Ông cho kiệu ngừng lại 
ở gần tịnh xá Jetavana và suy nghĩ: “Sa môn Gotama nổi tiếng 
là bậc trí tuệ. Nếu ta chỉ du hành trong cõi Diêm phù đề 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 232 


(Jambudïna, là toàn cõi Ân độ bây giờ) này thì sẽ chăng lợi lạc 
gì hơn cho ta. Ta nên đến viếng VỊ nào được tiếng là có trí tuệ.” 
Thế nên ông bảo đoàn tùy tùng: “Các ông cứ đi tiếp. Tôi 
không muốn có ai đồng hành khi đến viếng Đức Phật. Hãy để 
tôi đi một mình.” Họ phản đối: “Thưa ngài, Sa môn Gotama 
biết cách dùng tà thuật để thu phục những ai đến gặp ông ta.” 
Nhưng Vagïsa không quan tâm gì đến những lời ấy và vẫn 
đến viếng Đức Phật. Đoàn tùy tùng đành miễn cưỡng đi theo. 
Sau khi chào hỏi phải phép, VaägTsa ngồi vào chỗ thích hợp. 

Đức Phật hỏi VangIsa: “Này VangIsa, người có biệt tài 
nào đó phải không?” “Bạch Ngài Gotama, con có biết một bài 
thần chú tên là Chavassa manra.” “Vahgĩsa dùng chú này thì 
được ích lợi gì?” “Bạch Ngài Gotama, khi tụng chú này và 
dùng móng tay gõ lên sọ của một người đã chết thì con có thể 
nói ra được người này đang tái sanh ở cõi nào.” 

Khi ấy Đức Phật dùng thần thông đem bốn sọ người đến 
trước Vaigĩsa: sọ thứ nhất của người đang ở trong địa ngục, sọ 
thứ nhì của người đang ở trong cõi người, sọ thứ ba của người 
đang ở trong cõi trời, sọ thứ tư là của một vị A-la-hán.? 
Vangrsa lần lượt gõ móng tay lên ba sọ người đầu tiên, đọc 
chú, và nói lên chính xác nơi tái sanh của họ. 

Tuy nhiên, khi bậc Giác Ngộ chỉ vào chiếc sọ thứ tư để 
thử tài Vaigisa, thì người thanh niên Bà-la-môn này bối rối. 
Mặc dù đã gõ đi gõ lại lên chiếc sọ để suy đoán, Vaigisa vẫn 
không biết được vị ấy hiện nay đang ở trú xứ nào. Đức Phật 
hỏi: “Vañgisa đã cạn trí thông minh sáng suốt rồi sao?” “Bạch 
Ngài Gotama, xin hãy chờ thêm giây lát cho con thử lại.” 
Vangïsa có gắng một cách vụng về, đọc lại bài chú Chavasisa 
manfa trữ danh và gõ lên xương sọ thêm nhiều lần nữa, nhưng 
vẫn vô ích. Ông thấy rõ rằng việc này vượt ngoài khả năng của 


* theo Thera-Apadãna, sọ này của một vị Phật Độc Giác (Ap 3.544) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 233 


mình. Những giọt mô hôi đầm đìa chảy xuống từ trán; Vagsa 
trông thật thảm hại. Ông đã hết cách, đành ngồi làm thinh. 

Đức Phật hỏi: “Người thấy mệt rồi chăng, Vangisa?” 
“Bạch Ngài Gotama, quả thật con rất mệt. Con không thể đoán 
được hiện nay vị này đang ở đâu. Nếu Thế Tôn biết được, xin 
từ bi nói cho con biết.” “Này Vagïsa, Như Lai biết chúng 
sanh này, và hơn thế nữa.” 

Rồi Đức Phật thốt lên hai kệ sau: 

Ai hiểu rõ hoàn toàn 
Sanh tử của chúng sanh, 
Không nhiễu, khéo vượt qua, 
Sáng suốt chân giác ngộ 
Ta gọi Bà-la-môn. 
Với al, loài trời, người 
Cùng với càn thát bà 
Không biết chỗ thọ sanh, 
Lậu tận bậc La-hán 
Ta gọi Bà-la-môn. 
Kinh Pháp Cú, kệ 419-420 
HT Thích Minh Châu dịch 


(Theo chú giải Kinh Pháp Cú thì trong thời điểm 
này, Đức Phật thốt lên hai kệ trên vì lợi ích của 
Vangsa: cho Vaigisa biết rằng vì sọ thứ tư là của 
vị A-la-hán nên điểm đến sau khi chết không thể 
tìm được trong năm cõi tái sanh: địa ngục, ngạ 
quý, súc sanh, người, trời và Phạm thiên. Về sau 
Đức Phật cũng thốt lên hai kệ này, nhưng đề chư tỳ 
khưu biết rằng ngài Vaigĩsa đã là bậc A-la-hán.) 


Sau khi nghe hai bài kệ của Đức Phật, VaigTsa thưa với 
Ngài: “Bạch Ngài Gotama, ai trao đôi marra này lẫy manfa kia 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 234 


thì không thua lỗ gì cả. Con sẽ trao cho Ngài Chavasisa manta 
của con đề đôi lấy Buddha manta mà Ngài vừa đọc.” 

Đức Phật trả lời: “Vaủgisa, chư Phật không trao đổi 
manía. Chư Phật ban manfa cho chúng sanh mà không tính 
toán, ban với thiện ý, đến những ai muốn có.” “Lành thay, 
bạch Ngài Gotama! Vậy con kính xin Ngài ban cho con manfa 
ấy.” Nói xong, Vaägisa bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật 
bằng cách chắp tay và cúi thấp đầu giống như một con rùa non. 

Đức Phật hỏi: “Này Vangisa, trong phong tục Bà-la-môn 
Của người, ai muốn thỉnh cầu để được nhận một đặc ân có cần 
qua một thời gian thử thách để làm tròn phận sự của người 
thỉnh cầu không?” “Dạ có, thưa Ngài.” 

Đức Phật hỏi tiếp: “VañgTsa, người nghĩ rằng trong Giáo 
Pháp của chư Phật không có thời gian thử thách cho ai muốn 
học một mzwa hay sao?” Nghĩ rằng mình phải học bài chú 
Buddha manta với bất cứ giá nào nên Vahgĩsa nói: “Bạch Ngài 
Gotama, con xin tuân theo các điều luật của Ngài.” 

Khi ấy, Đức Phật dạy: “Này Vangĩsa, chư Phật chỉ giảng 
dạy Buddha manra cho những ai có ngoại hình giống như chư 
Phật.” VañgIsa thông minh, hiểu được điều kiện mà Đức Phật 
đưa ra. Do đã quyết tâm học Buddha mama, Vahgïsa nói với 
đoàn tùy tùng rằng: “Đừng phiền lòng khó chịu khi thấy tôi trở 
thành tỳ khưu. Tôi phải học cho được chú Buddha mamra. Khi 
học xong, tôi sẽ trở thành bậc thầy vĩ đại nhất trong cõi diêm 
phù đề này, và như vậy cũng là điều tốt cho các ông.” Sau khi 
trần an những người cộng sự như vậy, Vaủgisa xuất gia tỳ 
khưu, chỉ với mục đích là học được bài chú Buddha mamra. 

Đức Phật truyền dạy thánh tăng A-la-hán Nigrodha 
Kappa, khi ấy đang đứng cạnh Ngài, cho Vaigisa xuất gia tỳ 
khưu. Vâng lời Đức Bồn Sư, trưởng lão dạy Vaủgisa cách 
hành thiền với đề mục quán niệm năm thể trược trong thân, rồi 
cho Vaigsa xuống tóc, đắp y, và làm lễ xuất gia thọ giới sa di 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 235 


trước, để tập sự nếp sông khát sĩ phạm hạnh. Sau một thời gian 
chuyên cần tu tập. vị sa di được cho thọ cụ túc giới. 

Rồi Đức Bồn Sư dạy đại đức Vaigisa: “Vaigisa, bây giờ 
con hãy tu tập pháp hành của một người đang tập sự học 
manra,” và chỉ dẫn cho vị tỳ khưu tường tận phương pháp quán 
ba mươi hai thể trược của thân. Đại đức vốn có trí thông minh 
nhạy bén nên nhanh chóng niệm thông suốt ba mươi hai phần 
này. Rồi ngài nỗ lực hành thiền trên đề mục thể trược và thực 
tập thiền quán đề thấu suốt tánh sanh diệt của sắc pháp; từ đó 
các tuệ minh sát phát triển mạnh mẽ. Về sau, khi tuệ giác tròn 
đủ, ngài chứng đắc tam minh, thành tựu đạo quả A-la-hán cùng 
bốn tuệ phân tích và lục thông. 

Sau khi ngài VaigIsa chứng quả giải thoát giác ngộ, trở 
thành một vị A-la-hán, các bạn Bà-la-môn của ngài đến viếng 
để tìm hiểu xem ngài đã tiến bộ đến đâu về việc học chú. Họ 
hỏi: “VañgTsa bây giờ ra sao rồi? Bạn đã học được zmama của 
Sa môn Gotama chưa?” 

Ngài VangIsa trả lời: “Rồi, tôi đã học được.” Họ liền vui 
vẻ nói: “Vậy thì chúng ta đi thôi.” Ngài VaägTsa điềm đạm nói: 
“Các vị hãy đi với nhau. Tôi không còn việc gì để cùng đi với 
các vị nữa.” Nghe câu trả lời thắng thắn này, các vị Bà-la-môn 
bảo: “Thấy chưa, chúng tôi đã báo trước cho bạn biết rằng Sa 
môn Gotama biết cách dùng mánh khóe tà thuật để thu phục 
những ai đến viễng ông ta. Giờ thì bạn đã bị ông ta bỏ bùa mê 
rồi. Vậy chúng tôi còn làm gì với bạn được nữa?” Rồi họ thất 
vọng và buồn bực quay về bằng con đường cũ đã đi qua. 


C. Biện Tài Ứng Khẩu Kệ Ngôn'”° 


Ngài Vangisa là một trong những vị đệ tử tỳ khưu ưu tú 


*® các bài kệ trong phần này được trích từ Va¿ga Samyutfa (SN 8), theo 
bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Bodhi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 236 


của Đức Phật Gotama do biện tài ứng khâu kệ ngôn với trí 
thông minh nhanh nhẹn. Với biện tài này, ngài đã thốt lên rất 
nhiều bài kệ ca ngợi ân đức của Đức Thế Tôn, được ghi lại 
trong Tương Ưng Bộ Kinh và Trưởng Lão Tăng Kệ. Ngài còn 
để lại nhiều kệ ngôn tán thán phẩm hạnh thanh cao của các bậc 
sư trưởng như ngài Aññã Kondañña, ngài Sãriputta, ngài Mahã 
Moggalläna, và vị thầy tế độ, ngài Nigrodha Kappa. 

Một ngày nọ, đại đức VaigTsa — lúc bấy giờ còn là một tân 
sa môn chưa đạt đạo quả, và là thị giả của trưởng lão Ananda — 
đi theo ngài Änanda vào hoàng cung nơi ngài thuyết pháp cho 
các vương phi. Khi trông thấy những vị vương phi xinh đẹp, tô 
điểm lộng lẫy thì đại đức Vagsa bị dục vọng quấy phá, nung 
nấu tâm tư. Đại đức nghĩ như vậy là không tốt cho hiện tại và 
tương lai của ngài. Thế nên, khi có thể đàm luận riêng, đại đức 
liền thốt lên một bài kệ trình bày tâm tư lên trưởng lão Änanda 
và khẩn khoản yêu cầu sự trợ lực và hướng dẫn: 


Dục ái đốt cháy tôi, 
Tâm tôi bị thiêu cháy. 
Lành thay (Ananda) Gotama, 
Vì lòng từ nói lên, 
Pháp tiêu diệt lửa hừng. 


Với lòng bị mẫn, ngài Ananda đọc kệ ngôn chỉ rõ cho vị 
sư đệ nghe nguồn gốc của ô nhiễm trong tâm và hướng dẫn các 
pháp thiên tập đề từng bước diệt trừ ô nhiễm này: 


Chính vì điên đảo tưởng 
Tâm ông bị thiêu đốt. 
Hãy xa lánh sắc tướng, 
Hệ lụy đến tham dục. 


Nhìn hành (szkhara) là kẻ lạ, 
Là khổ, không là ngã. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 237 


Dập tắt đại tham dục 
Chớ để bị cháy dài. 
Hãy quán pháp bắt tịnh, 
Nhất tâm, khéo định tĩnh, 
Tu tập thân hành niệm, 
Hành hạnh nhiều yếm ly. 


Hãy tập quán vô tướng, 
Đoạn ngã mạn ngủ ngầm. 
Nhờ thấu suốt ngã mạn, 
Tâm ông sẽ an tịnh. 


Rồi dưới sự chỉ dạy của Đức Phật, với sự hỗ trợ từ các bậc 
sa môn huynh trưởng, và với nỗ lực tinh tấn tu tập hành thiền 
của chính mình, ngài VangIsa chứng quả giải thoát giác ngộ. 
Một ngày nọ, sau khi chứng quả A-la-hán không bao lâu, ngài 
nhập vào thiền quả để trải nghiệm hạnh phúc an lạc giải thoát 
của Niết bàn. Lúc xả thiền, ngài nói lên những kệ sau: 


Thuở trước ta mê thơ, 

Bộ hành khắp mỌI nƠI, 

Từ làng này thành này, 
Qua làng khác thành khác. 


Ta thấy bậc Chánh Giác 
Đạt bờ kia mọi pháp. 
Kính thành ta nghe pháp 
Tín khởi lên nơi ta. 
Các pháp Ngài nói lên 
Ta tri kiến như vậy. 
Ta đạt được mục đích, 
Lời Phật dạy làm xong. 


Là một thi sĩ bắm sanh, bất cứ khi nào đi trước Đức Phật, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 238 


trưởng lão Vagisa đều thốt lên những vần thi kệ tán thán ân 
đức của Đức Bồn Sư, ví Ngài với những hình tượng cao quý 
như mặt trời, mặt trăng, vua rồng, voi chúa, sư tử... 

Những bài kệ như vậy thường được ứng khẩu ngay khi 
trưởng lão vừa nhìn thấy đắng Thiện Thệ, rồi từ đó tuôn trào 
thành hằng ngàn vần kệ tiếp. Do việc này, một số tỳ khưu tỏ vẻ 
khó chịu, than phiền rằng sa môn Vangisa có tâm tư của một 
thi sĩ hồn thơ lai láng chứ không phải của một khất sĩ trang 
nghiêm thanh thoát. 

Biết được điều Ấy, Đức Phật muốn làm sáng tỏ phẩm hạnh 
của ngài VaigIsa trước Tăng già. Một thời nọ, Đức Phật ngự 
tại tịnh xá Jetavana và ban pháp về Niết bàn để sách tấn đại 
chúng tỳ khưu gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị. Lúc bấy 
giờ, trưởng lão VaigTsa đang cùng chư Tăng ngồi nghe pháp. 
Khi bài pháp chấm dứt, ý tưởng sau đến với trưởng lão: “Bài 
pháp của Thế Tôn gây niềm phấn khởi, hoan hỷ cho chư Tăng, 
và các vị ấy chú tâm, lắng nghe Pháp Bảo. Vậy trước mặt Thế 
Tôn, ta hãy nói lên những kệ ngôn tán thán thích ứng.” 

Nghĩ vậy, trưởng lão đứng dậy, đắp thượng y vào một bên 
vai, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn, và cung kính xin Đức 
Bồn Sư được trình bày cảm hứng ấy. Đức Bồn Sư cho phép vị 
đệ tử. Rồi trước mặt Đức Thế Tôn, trưởng lão nói lên những 
bài kệ tán thán Phật Bảo và Pháp Bảo: 

Hơn một ngàn tỳ khưu 
Hầu cận bậc Ứng Cúng, 
Ngài thuyết pháp vô cấu, 

Pháp Niết bàn vô úy. 

Họ nghe pháp vô cấu, 
Bậc Chánh Giác thuyết giảng. 
Bậc Chánh Giác chói sáng, 
Tăng già đồng tôn kính. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 239 


Bạch Thế Tôn, Thiện Thệ, 
Là bậc Đại Long Vương, 
Bậc Phật Nhãn thứ bảy, `" 

Như vằng mây vĩ đại, 
Mưa móc ban đệ tử. 


Khi trưởng lão đọc xong các kệ, Đức Phật hỏi vị đệ tử: 
“Này VangIsa, những bài kệ này của con có phải đã được suy 
nghĩ từ trước, hay khởi lên tại chỗ và nảy sanh theo sự việc?” 
Ngài Vañgĩsa cung kính trả lời: “Bạch Thế Tôn, những bài kệ 
này của con không phải đã được suy nghĩ từ trước, mà do cảm 
hứng mà ứng khâu, khởi lên tại chỗ và nảy sanh theo sự việc.” 

Đức Bồn Sư từ mẫn dịu dàng nói: “Vậy này Vaủgisa, con 
hãy ứng khẩu, nói lên thêm nhiều bài kệ nảy sanh theo sự việc 
như thế.” Và vị trưởng lão kính cân vâng theo lời dạy của Đức 
Phật, đọc lên nhiều bài kệ tán thán ân đức Tam Bảo khác. 


D. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Biện Tài Ứng Khẩu Kệ Ngôn 


Trưởng lão Vangisa là một thi sĩ bắm sanh, nhưng sau khi 
xuất gia, chứng đắc giải thoát giác ngộ, ngài chỉ ứng khẩu thốt 
lên những bài kệ ca ngợi ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức 
Tăng, theo tâm tư của một sa môn phạm hạnh thanh cao. Do 
nhân duyên này, trong một dịp Đức Phật tán thán những vị đệ 
tử tỳ khưu tối thắng trước Tăng chúng, Ngài đã tuyên dương: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
thông minh nhanh trí, có biện tài ứng khâu kệ ngôn 
(pafibhanavanfu), Vang1sa là bậc đệ nhất (etadagøsa)!” 


*! Đức Phật Gotama là vị Phật thứ bảy trong bảy vị Phật quá khứ: Vipassï, 
SikhT, Vessabhu, Kakusandha, Konaägamana, Kassapa, Gotama 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 240 


Upasena Vañgantaputta Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Được Kính Mến Trọn Vẹn 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama được kính 
mến trọn vẹn (samantapäsädikãnari 5) bởi các môn đồ, trưởng 
lão Upasena Vangantaputta được Ngài tán dương là bậc đệ 
nhất (etadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Upasena Vañgantaputta sanh vào một gia đình 
danh giá ở kinh thành Harnsavat. 

Cũng như các bậc thánh tăng trưởng lão tương lai, vị thiện 
nam thường đến tịnh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nơi 
đây, ông được chứng kiến Đức Thế Tôn xưng tán một vị tỳ 
khưu là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu được kính mến 
trọn vẹn bởi các môn đồ. Ông mong ước cũng được trở thành 
một bậc sa môn tối thắng như vậy vào thời một vị Phật tương 
lai. Một ngày nọ, ông nhìn thấy Đức Phật đang tĩnh tọa trên 
sườn núi. Ông kết một lọng hoa và nghiêm trang nâng lọng che 
phía trên đầu của bậc Ứng Cúng. Sau đó ông dâng vật thực 
ngon quý cúng dường Đức Phật cùng tám vị sa môn, rồi quỳ 
dưới chân Ngài phát nguyện. 

Vị thiện nam được Đức Phật ban lời tiên tri rằng do công 
đức phục vụ và cúng dường thanh tịnh của ông, trong hậu kiếp 
ông sẽ làm vua của chư thiên ba mươi sáu lần và làm đắng 
chuyền luân vương hai mươi mốt lần; rồi vào thời Đức Phật 
Gotama, ước nguyện của ông sẽ được thành tựu. 


52 
53 


samana: toàn vẹn, trọn vẹn; pãsãđika: dễ mến, đáng mến mộ 
chi tiệt trong bài soạn theo 7e Great Chronicles oƒ Buddhas; Thera- 
Apadãna; và Luật Tạng, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 241 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Xuất Gia và Chứng Đắc Đạo Quả 


Sau suốt một kiếp sống vun bồi công đức, vị thiện nam 
mạng chung và liên tục chỉ tái sanh vào các cảnh gIới an vui. 
Vào thời Đức Phật Gotama, ông sanh vào một gia đình Bà-la- 
môn trong làng Nãlaka, xứ Magadha, và là em trai của trưởng 
lão Sãriputta. Cha ông là trưởng giả Vañganta. Mẹ ông, bà 
Rũpasäm, là một tín nữ Bà-la-môn. Thuở nhỏ ông có tên là 
Upasena. Về sau ông còn được biết đến với tên Vañgantaputta 
nghĩa là “Con Trai của Vañganfta,” cũng như tên ngài SãrIputta 
có nghĩa là “Con Trai của SãrT” (UdA.266; DhA.1.188). 

Khi lớn lên, ông học Tam kinh Veda. Nhưng sau khi ông 
nghe Đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp, niềm tịnh tín nơi Đức 
Thế Tôn phát khởi sâu xa trong tâm ông. Ông xuất gia, trở 
thành đệ tử tỳ khưu của Ngài. 

Sau mùa vassa đầu tiên, được một tuổi hạ, đại đức có ước 
vọng làm tăng trưởng số lượng tỳ khưu, hạt giống của thánh 
chủng. Lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu chỉ mới được một vài tuôi 
hạ đã cho đệ tử thọ cụ túc giới, tu lên bậc trên („asampada). 
Vì vậy đại đức Upasena cũng nhận cho một thiện nam xuất gia 
sa đi, và sau đó ban phép thọ giới tỳ khưu. 

Vào cuối mùa an cư thứ hai, đại đức Upasena dự lễ Tự tứ 
cùng chư Tăng rồi lên đường đến viếng Đức Bồn Sư. Dẫn theo 
người đệ tử tỳ khưu vừa tròn một hạ mà mình là thầy tế độ, đại 
đức Upasena nghĩ rằng Đức Bồn Sư chắc sẽ hoan hỷ với đại 
đức vì đã có hành động khéo tác ý là thu phục và hướng dẫn 
thành viên mới vào chúng tỳ khưu. 

Sau khi đảnh lễ Đức Phật, đại đức và người đệ tử ngồi vào 
chỗ thích hợp và được Đức Bồn Sư thăm hỏi theo thông lệ của 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 242 


chư Phật từ mẫn: “Này các tỳ khưu, sức khỏe các con tốt 
không? Tứ sự tạm đủ không? Các con đi đường có chút mệt 
nhọc không?” Đại đức Upasena cung kính trả lời: “Bạch Thế 
Tôn, sức khỏe chúng con tốt. Tứ sự tạm đủ. Và chúng con đi 
đường có chút mệt nhọc.” 

Chư Phật, các đắng Thế Tôn, đặt câu hỏi cho các tỳ khưu 
khi các Ngài nghĩ rằng: “Như Lai sẽ thuyết giảng Giáo Pháp,” 
hoặc là, “Như Lai sẽ chế định một học giới.” Và như thế, Đức 
Phật hỏi đại đức Upasena: “Này tỳ khưu, con đã được bao 
nhiêu hạ rồi?” “Bạch Thế Tôn, con đã được hai hạ.” “Còn tỳ 
khưu cùng ổi với con thì được mấy hạ?” “Bạch Thế Tôn, một 
hạ.” “Tỳ khưu nảy là gì của con?” “Bạch Thế Tôn, vị này là đệ 
tử thân tín của con.” 

“Này, kẻ rồ dại,” Đức Phật nghiêm giọng quở trách vị sa 
môn hai tuổi hạ Upasena, “mới thọ hưởng tứ sự không bao lâu 
mà đã nhanh chóng bị lung lạc, làm điều không đúng đăn, 
không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không 
nên làm! Này kẻ rồ đại, vì sao trong khi còn cần được giáo 
huấn, cần được chỉ dạy, lại nghĩ đến VIỆC giáo huấn và chỉ dạy 
người khác? Kẻ rồ dại này đã quá nhanh chóng quay lùi vào lối 
sông dư thừa tứ sự nên hấp tấp thu nhận đồ chúng. Sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những ai chưa có đức tin, cũng 
không làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin.” 

Sau khi ban nhiều lời khiển trách đến đại đức Upasena, 
Đức Phật thuyết pháp cho đại chúng rồi chế định học giới sau: 

“Này các tỳ khưu, tỳ khưu nào chưa đủ mười hạ thì không 
được ban phép tu lên bậc trên đến một ai. Tỳ khưu nào bất tuân 
điều học này thì phạm tội tác ác (dukka/a). Này các tỳ khưu, 
Như Lai cho phép tỳ khưu mười hạ hay trên mười hạ được làm 
thầy tế độ ban phép tu lên bậc trên cho một tân tỳ khưu.” 

Với lòng tôn kính ân đức Phật dày sâu, đại đức Upasena 
đón nhận lời quở trách của Đức Bồn Sư như lời nhắc nhở đại 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 243 


đức nên vô cùng thận trọng trong việc giáo huấn đệ tử, và nhất 
là nhắc nhở đại đức phải tinh tấn tu học để thăng tiễn trên con 
đường giải thoát giác ngộ cho chính mình. 

Đại đức tự nhủ sẽ tiễn tu để ngày sau xứng đáng được thọ 
lãnh lời tán thán của Đức Bồn Sư về hạnh nguyện thu phục và 
hướng dẫn đệ tử của mình. Nghĩ vậy, đại đức tự sách tấn: “Ta 
nguyện những lời khen ngợi ban cho ta về chính hạnh nguyện 
này sẽ được thốt ra từ kim khẩu của đắng 8hagavä, bậc Thế 
Tôn, hào quang sáng ngời như trăng rằm.” 

Cũng ngay trong ngày hôm ấy, đại đức Upasena lui về 
sống ân dật độc cư, nỗ lực hành thiên, phát triển tuệ giác. Rồi 
chỉ sau một vài ngày, đại đức chứng đắc tam minh, thành tựu 
thánh quả A-la-hán, đạt bốn tuệ phân tích và lục thông. 


2. Giáo Huấn Đệ Tử 


Trưởng lão Upasena Vañgantaputta là một vị tỳ khưu xuất 
thân từ gia đình danh giá. Với danh tiếng lan truyền khắp nơi 
là một giảng sư tài ba về Giáo Pháp, trưởng lão được lòng tin 
cậy và thiện cảm của nhiều thiếu niên danh gia thế tộc có liên 
hệ huyết thống hay thân hữu với ngài. Các thiếu niên này lần 
lượt trở thành đệ tử sa di dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của ngài. 
Nhưng ngay từ đầu, trưởng lão đã nói cho họ hiểu một điều 
kiện tiên quyết: “Này các con, ta có nguyện chỉ cư trú trong 
rừng. Nếu các con có thể sống ở rừng như ta thì các con mới 
trở thành đệ tử sa di của ta được.” 

Rồi trưởng lão giải thích cặn kẽ về mười ba pháp tu hạnh 
đầu đà (2h„anga), một lỗi tu khắc khổ theo trung đạo — không 
khổ hạnh cực đoan mà cũng không hưởng thụ thái quá — của 
các vị sa môn nguyện sống tiết độ, tri túc để diệt trừ tham ái, 
phiền não. Mười ba pháp ấy là: 


1) mặc thô y — còn gọi là phấn tảo y — là y kết bằng giẻ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT + 244 


rách lượm từ bãi tha ma, đồng rác hoặc đường phó, 
giặt sạch, rồi kết lại thành V: pamsukilik 'anga, 

2) chỉ giữ tam y: /ec1varik'anga, 

3) đi khát thực: pi»dapätik'anga, 

4) khất thực từng nhà: sapadãänikanga, 

5) chỉ ăn một lần trong ngày: ekãsanik'anga, 

6) chỉ ăn thức ăn trong một bát: afapindik anga, 

7) không nhận thức ăn sau khi đã thọ thực: khalu-paccha- 
bhat†Ik anga, 

8) sống ở rừng: đraññik'anga, 

9) sống dưới gốc cây: rukkha-milik'anga, 

10) sống ở giữa trời: abbhokäsik'anga, 

11) sống ở nghĩa địa: susãnik'anga, 

12) nghỉ ở bất cứ chỗ nào mà Tăng chỉ định: yz/hä- 
santhaHk anga, 

13) không nằm (chỉ có ba oai nghi đi, đứng, ngồi): 
nesa]J]ik anga. 


Chỉ những thiếu niên có thể thọ trì các pháp đầu đà mới 
được ngài thu nhận làm đệ tử sa di, nhưng các pháp này cũng 
được thọ trì trong giới hạn thích ứng với tuổi còn nhỏ của họ. 

Khi ngài Upasena tròn đủ mười hạ tỳ khưu, tính thông 
giới luật, ngài làm thầy tế độ ban phép tu lên bậc trên cho các 
đệ tử sa di. Số lượng tỳ khưu được ngài truyền cụ túc giới và 
giáo huấn lên đến năm trăm vị. 

Bấy giờ, Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá Jetavana. Một hôm, 
Đức Phật bảo cho các tỳ khưu biết rằng Ngài muốn sống độc 
cư an tịnh trong ba tháng, không ai được đến gặp Ngài trừ một 
vị mang vật thực lại. Rồi Ngài sống viễn ly, độc cư như thế. 
Khi ấy chư Tăng ở Sãvatthi quy định với nhau là, ngoài vị 
mang vật thực dâng Đức Thế Tôn, tỳ khưu nào đến gặp Ngài 
thì phạm tội ưng đối trị (pãciffiya) và phải sám hối. 

Lúc bấy giờ, trưởng lão Upasena Vañgantaputta cùng với 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 245 


các đệ tử đến gặp Đức Bồn Sư. Do thọ trì mười ba pháp tu 
hạnh đầu đà, chư vị đều mặc phần tảo y (pamsukøla). Sau khi 
đảnh lễ Đức Phật, trưởng lão Upasena và các đệ tử ngồi xuống 
một bên. Đức Bồn Sư từ mẫn thăm hỏi các vị khách tăng, rồi 
với ý định mở đầu một cuộc pháp đàm, Ngài hỏi một tỳ khưu 
trẻ, đệ tử của trưởng lão Upasena: “Này tỳ khưu, con có thích 
mặc phấn tảo y không?” Vị tỳ khưu chân thật chắp tay thưa: 
“Bạch Thế Tôn, thưa không, con không thích mặc phần tảo y.” 

Đức Bồn Sư hỏi: “Này tỳ khưu, vậy vì sao con là người 
mặc phần tảo y?” “Bạch Thế Tôn, bởi vì thầy tế độ của con là 
vị mặc phấn tảo y, cho nên do lòng kính mến ngưỡng mộ thầy 
mà con cũng mặc phấn tảo y.” Khi ấy Đức Bốn Sư hỏi trưởng 
lão Upasena với giọng dịu ngọt: “Này Upasena, hàng đệ tử của 
con có đều kính ngưỡng mến mộ con không? Con hướng dẫn 
đệ tử như thế nào?” 

Vị trưởng lão cung kính thưa: “Bạch Thế Tôn, với bất cứ 
ai thỉnh cầu con ban phép tu lên bậc trên, con nói với họ rằng: 
“Này đạo hữu, ta là vị thọ trì pháp sống ở rừng, đi khất thực, 
mặc phấn tảo y. Nếu người cũng sẽ thọ trì các pháp ấy thì ta sẽ 
cho tu lên bậc trên.” Nếu người ấy hứa nguyện với con thì con 
cho tu lên bậc trên, nếu không hứa nguyện thì con không cho 
tu lên bậc trên. Với bất cứ ai thỉnh cầu con ban pháp y chỉ 
(missaya) cho họ được nương tựa để tu học, con nói với họ 
rằng: “Này đạo hữu, ta là vị thọ trì pháp sống ở rừng, đi khất 
thực, mặc phần tảo y. Nếu người cũng sẽ thọ trì các pháp ấy thì 
ta sẽ ban pháp y chỉ." Nếu người ấy hứa nguyện với con thì 
con ban pháp y chỉ, nêu không hứa nguyện thì con không ban 
pháp y chỉ. Bạch Thế Tôn, con hướng dẫn đệ tử như thế.” 

Đức Bồn Sư khen ngợi: “Lành thay, lành thay, này 
Upasena! Con hướng dẫn đệ tử tốt lắm.” Rồi Ngài tiếp lời: 
“Này Upasena, con có biết về quy định của Tăng chúng ở 
Sävatthi không?” “Bạch Thế Tôn, dạ con không biết.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 246 


Lúc ấy Đức Phật nói cho trưởng lão Upasena nghe về quy 
định của Tăng chúng ở Sãvatthi, rằng không ai được đến gặp 
Đức Thế Tôn trong ba tháng Ngài độc cư; ai vi phạm điều này 
sẽ phải sám hối tội ưng đối trị. Vị trưởng lão thành kính thưa: 
“Bạch Thế Tôn, Tăng chúng ở Sãvatthi sẽ được danh thơm 
tiếng lành bởi quy định của họ. Chúng con sẽ không thọ trì 
những điều không được quy định, cũng không hủy bỏ những 
điều đã được quy định; chúng con sẽ sống phù hợp và tuân thủ 
theo các điều học đã được ban hành.” 

“Lành thay! Này Upasena,” Đức Phật từ mẫn dạy, “những 
điều không được quy định thì không nên thọ trì, còn những 
điều đã được quy định thì không nên hủy bỏ; một tỳ khưu nên 
sống phù hợp và tuân thủ theo các điều học đã được ban hành. 
Này Upasena, Như Lai cho phép các tỳ khưu sống ở rừng, đi 
khất thực, mặc phần tảo y được đến gặp Như Lai như ý.” 

Sau đó trưởng lão Upasena cùng các đệ tử đứng dậy, đảnh 
lễ đắng Điều Ngự Trượng Phu, rồi kính cẩn lui bước, trang 
nghiêm giữ vai phải hướng về phía Đức Phật. Lúc bấy giờ, 
nhiều vị tỳ khưu đang đứng ở bên ngoài cổng tịnh cốc của Đức 
Phật bàn với nhau: “Chúng ta sẽ buộc đại đức Ủpasena sám 
hối tội vi phạm quy định.” Khi ngài Upasena đi ra, các vị tỳ 
khưu hỏi ngài có biết quy định của Tăng chúng ở Sãvatthi 
không. Ngài nói rằng ngài vừa được Đức Phật cho biết, và rằng 
Đức Phật đã cho phép các tỳ khưu hành trì pháp sống ở rừng, 
đi khất thực, mặc phần tảo y được đến gặp Đức Bồn Sư như ý. 


3. Phẩm Hạnh Cao Quý 


Các phẩm hạnh cao quý của trưởng lão Upasena 
Valgantaputta còn được Đức Phật tán thán vào một dịp khác, 
trong thời Đức Phật ngự ở tịnh xá Ve]uvana tại RãJagaha. 

Lúc bấy giờ, ngài Upasena đang độc cư thiền định, và ý 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 247 


nghĩ sau khởi lên trong tâm ngài: “Thật là một ân phước, thật 
là một ân phước vĩ đại cho ta, rằng Đức Bồn Sư của ta là đẳng 
Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác; rằng ta 
được xuất gia, từ bỏ gia đình để sống nếp sống khất sĩ trong 
Pháp và Luật được giảng dạy thấu đáo; rằng các vị đồng phạm 
hạnh với ta là những vị giới đức và phẩm hạnh đáng kính phục, 
rằng ta thọ trì viên mãn giới luật; rằng tâm ta an định; rằng ta 
là bậc A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc; rằng ta có đại thần 
thông, đại uy lực. Kiếp sống của ta là phước lành. Cái chết của 
ta cũng sẽ là phước lành.” 

Rồi Đức Thế Tôn với tâm của mình biết được tâm của 
trưởng lão Upasena, nên ngay lúc ấy thốt lên kệ cảm hứng sau: 
Không hối tiếc kiếp sống, 

Không sầu muộn cái chết, 
Khi bậc trí đã từng 
Thấy được tướng sanh diệt. 
Giữa sầu, không sầu muộn. 
Tỳ khưu đoạn hữu ái, 
Tâm ý được an tịnh, 
Luân hôi sanh tử tận, 
Vị ấy không tái sanh. 
Kinh Phật Tự Thuyết, Ud.iv.9 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Thanissaro 


Do ý nghĩ thanh tịnh: “ta thọ trì viên mãn giới luật” ở trên, 
do lời ngài đã cung kính thưa lên Đức Bổn Sư trước kia: 
“chúng con sẽ không thọ trì những điều không được quy định, 
cũng không hủy bỏ những điều đã được quy định; chúng con 
sẽ sống phù hợp và tuân thủ theo các điều học đã được ban 
hành,” mà ngài Ủpasena Vagantaputta là một trong hai vị 
thánh tăng được tán dương là bậc nghiêm trì chặt chẽ các điều 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 248 


học của tỳ khưu, tuân thủ giới luật tròn đủ và không áp đặt bắt 
kỳ quy định mới nào. VỊ thánh tăng thứ hai là ngài Yasa 
Kakandakaputta (DA.1.525). 

Một thời nọ, Đức Phật đang ngự ở tịnh xá Ghositarama, 
tại Kosambiï. Lúc bấy giờ, có một xích mích do bất đồng quan 
điểm về giới luật của tỳ khưu xảy ra giữa hai vị sa môn, một vị 
tỉnh thông về Kinh (%a) và một vị tỉnh thông về Luật 
(Vinay4a). Sự bất đồng này khởi sanh từ việc vị tỳ khưu tình 
thông về Kinh vi phạm một giới nhỏ liên quan đến cách sử 
dụng phòng vệ sinh. Từ sự bất đồng này xảy ra một cuộc tranh 
chấp gay gắt giữa hai nhóm tỳ khưu. 

Dù Đức Thế Tôn đã khuyên bảo họ phải gìn giữ sự hòa 
hợp Tăng và dạy rằng chính sự tranh biện và ác ý mới xấu xa 
hơn những lỗi nhỏ về học giới, họ vẫn tiếp tục chống báng 
nhau. Khi ây Đức Thế Tôn một mình rời khỏi Kosambi, đi đến 
khu rừng Parileyyaka thanh vắng và nhập hạ thứ mười. 

Trong lúc này, một vị tỳ khưu đến thỉnh ý trưởng lão 
Upasena Vañgantaputta rằng mình cần phải làm gì khác khi 
cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn và có nạn phá hòa hợp Tăng. Vị 
trưởng lão từ bi vì lời hỏi mà thốt lên những kệ ngôn chỉ dạy vị 
ấy các pháp hành sống thiểu dục và viễn ly để thanh tịnh thân 
tâm. Qua lời giáo huấn ấy, trưởng lão cũng nêu rõ chứng đắc 
và thánh trí của ngài: 


581. Ít dục và biết đủ, 
Ấn sĩ sống viễn ly, 
Không thân cận cả hai: 
Tại gia và xuất gia. 


582. Như kẻ ngu, người câm, 
Hãy tỏ mình như vậy; 
Bậc trí giữa chúng Tăng, 
Chớ có giảng quá dài. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 249 


583. Chớ có chỉ trích a1, 
Hãy tránh làm hại aI, 
Chế ngự trong giới bốn, 
Tiết độ trong ăn uống. 


584. Khéo năm giữ các tướng, 
Thiện xảo tâm diễn khởi, 
Chú tâm vào tịnh chỉ, 
Đúng thời tu thiền quán. 


585. Đủ tinh tắn nhẫn nại, 
Luôn chuyên chú bổn phận; 
Còn chưa đạt khổ diệt, 
Bậc trí phải tiến tu. 


586. Tỳ khưu sống như vậy, 
Ước nguyện thanh tịnh tâm, 
Lậu hoặc sẽ đoạn tận, 
Chứng ngộ được Niết bàn. 


Trưởng Lão Tăng Kệ 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu SuJato 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Được Kính Mến Trọn Vẹn 


Do lòng kính mến ngưỡng mộ vị thầy tế độ, trưởng lão 
Upasena, mà các đệ tử của ngài cũng thọ trì các pháp tu đầu đà 
cũng như ngài, cho dù đây là một lối tu khắc khổ đối với họ. 
Vì vậy, trong một dịp ngôi giữa hội chúng chư Tăng, Đức Phật 
tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
được kính mến trọn vẹn (samamtapasadikanamn) bởi các môn 
đồ, Upasena Vaägantaputta là bậc đệ nhất (ezdagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 250 
D. Tịch Diệt 


Một thời nọ, trưởng lão SãrIputta và trưởng lão Ủpasena 

Vangantaputta cùng trú ngụ tại hang động Sappasondika (động 

có hình dạng giống như mang rắn) trong khu rừng gỗ mun gần 
RãJagaha. 

Một hôm, khi trưởng lão Upasena đang ngôi vá y gần cửa 
động, một làn gió nhẹ thổi vào. Lúc Ấy, có một cặp rắn độc 
đang chơi đùa trên vòm động, và một trong hai con rơi xuống 
trên vai của trưởng lão. Con rắn ấy có nọc cực độc đến nỗi chỉ 
cần chạm nhẹ vào nọc ấy cũng đủ gây tử vong. Vì thế thân của 
trưởng lão Upasena liền bị đốt cháy như sợi bắc của một cây 
đèn, sức nóng lan khắp cơ thể. 

Trưởng lão biết thân thể mình sẽ bị thiêu rụi trong chốc 
lát, nhưng trưởng lão nguyện rằng thân này sẽ được nguyên 
vẹn bên trong hang động để không bị tàn hoại ngay. Rồi 
trưởng lão Upasena gọi các vị tỳ khưu và nói: “Này chư hiền 
hữu, hãy đến đây ngay! Hãy đặt cái thân này của ta lên giường 
và khiêng ra ngoài động trước khi thân này phân hủy ở đây 
như một năm rơm.” 

Nghe như vậy, trưởng lão SãrIiputta nói với trưởng lão 
Upasena: “Nhưng chúng tôi không thấy sự thay đổi nào nơi 
thân hay biến chuyền nào trong các căn của trưởng lão.” Sở dĩ 
trưởng lão Sãriputta nói như thế vì ngài không thấy biến đổi 
nào trong oai nghi của thân hay trên nét mặt của trưởng lão 
Upasena, như thường thấy ở những phàm nhân vào giờ cận tử. 

Thế nhưng trưởng lão Upasena vẫn điềm tĩnh bảo chư 
Tăng hãy lập tức mang thân ngài ra khỏi hang động. Rồi 
trưởng lão tiếp lời: “Này hiền hữu Sãriputta, chỉ những ai nhìn 
các pháp qua tà kiến và tham ái, như: “ta là mắt, mắt này là của 
ta; ta là tai, tai này là của ta; ta là mũi, mũi này là của ta; ta là 
lưỡi, lưỡi này là của ta; ta là thân, thân này là của ta; ta là ý, ý 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 251 


này là của ta,” thì thân và các căn mới bị biến đổi. Này hiền 
hữu, tôi không có cái nhìn qua tà kiến hay qua tham ái như thế. 
Này hiền hữu, tôi không có những chấp kiến như thế thì làm 
sao có sự biến đối nào nơi thân hay các căn của tôi?” 

Khi ấy trưởng lão Sãriputta nói với người em trai, mà 
cũng là một vị pháp đệ đồng phạm hạnh, về vô ngã tướng 
(anaftalakkhana): “Quả thật là vậy, này hiền hữu Upasena. Từ 
lâu hiền hữu đã đoạn diệt tham ái về “cái này của ta”, đoạn diệt 
ngã mạn về “ta', đoạn diệt tà kiến chấp vào “tự ngã của ta”, cho 
nên không một cái nhìn qua tà kiến hay qua tham ái nào có thể 
khởi sanh được.” 

Thế rồi các vị tỳ khưu đặt trưởng lão Upasena trên một 
chiếc giường và khiêng ra ngoài hang động. Ngay nơi đó và 
ngay lúc ấy, thân của trưởng lão tan rã như một nắm rơm, và 
ngài nhập Vô dư Niết bàn, chấm dứt tái sanh. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 252 


Dabba Mahaäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Sắp Xếp Chỗ Ngụ Cho Chư Tăng 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama giữ việc 


sắp xếp chỗ ngụ cho chư Tăng (senãsanapaññäpaka`^), trưởng 
lão Dabba được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (e/adagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Dabba sanh vào một gia đình giàu sang danh 
giá trong kinh thành Hamsävati. Khi đến tuôi trưởng thành, vị 
ây đến tu viện nghe Đức Phật thuyết pháp. Nơi đây ông chứng 
kiến một vị sa môn được Đức Phật tuyên dương là bậc đệ nhất 
trong các đệ tử tỳ khưu giữ việc sắp xếp chỗ trú ngụ cho chư 
Tăng. Lắng nghe lời xưng tán của đắng Chánh Đẳng Giác, ông 
vô cùng hoan hỷ, và do lòng kính ngưỡng vị sa môn ấy, ông 
ước nguyện cũng được trở thành bậc tỳ khưu tối thắng như vậy 
vào thời một vị Phật tương lai. Ông tạo phước báu cúng dường 
trai tăng trọng thê trong bảy ngày, rồi phát đại nguyện lên Đức 
Phật. Đức Thế Tôn ban lời tiên tri răng ước nguyện của ông sẽ 
được thành tựu mỹ mãn vào thời Đức Phật Gotama. 


2. Tu Thiền trên Đỉnh Núi 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật, vị thiện nam 
tiền thân của trưởng lão Dabba đã sống trọn đời hành trì thiện 
nghiệp. Khi mạng chung, ông tái sanh vào cõi trời Tam thập 


M senäsana: chỗ ngụ; senãsanapaññãpaka: người sắp đặt chỗ ngụ 
” chỉ tiết trong bài soạn theo 7he Great Chronicles oƒ Buddhas; Thera- 
Apadana; Luật Tạng, Phân Tích Giới Tỳ Khưu; và Luật Tạng, Tiêu Phâm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 253 


tam, rồi trong tất cả các kiếp về sau chỉ tái sanh vào cõi trời 
hay cõi người. Trong các hậu kiếp này, tiền thân của trưởng 
lão làm vua của chư thiên ba trăm lần và làm bậc chuyên luân 
vương năm trăm lần. 

Vào cuối thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, Chánh 
Pháp bị lu mờ và suy yếu; một số sa môn không còn nghiêm trì 
những giới luật mà Đức Phật đã ban hành. Trưởng lão Dabba 
tương lai tái sanh vào một gia đình phú quý trong thời kỳ này. 
Về sau, ngài xuất gia, là một vị tỳ khưu chân chánh. 

Trước sự suy vong của Giáo Pháp, ngài thật ưu tư vì biết 
rằng sự xuất hiện của một vị Phật Chánh Đăng Giác là điều vô 
cùng hy hữu trong thế gian. Ngài tìm được sáu vị tỳ khưu khác 
cùng có quan điểm rằng một tỳ khưu chân chánh phải theo 
hạnh ân cư, bởi vì nếp sống thân cận với thế nhân giữa đời 
thường không phải là cách sống đúng theo chánh đạo của bậc 
xuất gia. Bảy vị đồng phạm hạnh nguyện sẽ tịnh cư nơi thanh 
vắng và hiến trọn đời mình cho việc nỗ lực hành thiền để đạt 
giải thoát giác ngộ. 

Sau khi phát nguyện như vậy, bảy vị cùng vào rừng, đi 
đến chân một ngọn núi cao có triền dốc thăng đứng, và dùng 
thang leo lên. Khi đã đến đỉnh, họ bàn với nhau: “AI có sự tự 
tin vào ý chí tiến tu, hãy đây thang ra khỏi vách núi. Ai còn sự 
tham đắm đối với thân và tâm mình, hãy xuống núi bằng chiếc 
thang này trước khi nó bị vứt bỏ.” 

Cả bảy vị tỳ khưu đều chọn ở lại trên đỉnh núi cho đến khi 
đạt được đạo quả giải thoát cho dù phải hy sinh thân mạng, và 
vì thế họ xô chiếc thang xuống núi. “Giờ đây, hỡi các hiền 
hữu, hãy tinh tấn trong pháp hành của sa môn,” chư vị sách tân 
lẫn nhau. Rồi mỗi vị chọn một chỗ riêng trên núi và nỗ lực 
hành thiền để đắc đạo tuệ, không chút quan tâm đến cái chết. 

Do căn cơ đầy đủ, quyết tâm dũng mãnh, và nỗ lực hành 
thiền không ngừng nghỉ, vị tỳ khưu cao hạ nhất trong bảy vị 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 254 


thành tựu quả A-la-hán (arahaa-phala) ngay sau đêm đầu 
tiên trên đỉnh núi. Ngài biết mình đã viên mãn thánh đạo. 
Dùng năng lực thần thông, ngài bay đến xứ Uttarakura xa xôi 
để khất thực và mang thức ăn về cho sáu vị thiện hữu đồng 
phạm hạnh. Ngài mời các vị thọ thực bằng cách sách tấn rằng: 
“Này các hiền hữu, hãy thọ dụng thức ăn này rồi tiếp tục 
chuyên tâm tinh tấn hành thiền, chớ có buông lơi. Tôi sẽ giữ 
việc trì bình mỗi ngày.” 

Sáu vị tỳ khưu thưa lên ngài: “Này hiền hữu, chúng ta có 
đã thỏa thuận với nhau rằng vị nào đắc đạo quả giác ngộ trước 
sẽ lãnh trách nhiệm kiếm thức ăn cho những người chưa đạt 
đến mục đích tối hậu ấy hay không?” Vị trưởng lão A-la-hán 
từ mãn trả lời: “Không, này các hiền hữu, chúng ta không có 
sự thỏa thuận như vậy.” 

Sáu vị tỳ khưu kính cần thưa: “Bạch đại đức, ngài đã 
chứng đắc quả vị cao quý do vun bồi đầy đủ các pháp ba-la- 
mật trong quá khứ. Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt vòng sanh tử 
luân hồi đau khổ, nếu chúng tôi có thể. Nếu chúng tôi thọ dụng 
thức ăn ngài mang về, chúng tôi sẽ trở nên dễ duôi khiến mắt 
thêm thời gian để đạt đến mục tiêu tối hậu. Bạch đại đức, ngài 
không phải lưu lại nơi này để lo việc độ thực của chúng tôi.” 

Không thê thuyết phục sáu vị đồng phạm hạnh thọ dụng 
vật thực, vị trưởng lão đành từ giã chư vị. Ngài độ thực ở một 
nơi thích hợp rồi đến một trú xứ khác. Sau khi tịch diệt, ngài 
nhập Vô dư Niết bàn, chấm dứt tái sanh. 

Vào ngày kế tiếp, vị tỳ khưu cao hạ thứ nhì chứng đắc quả 
bất lai (anägãmĩ-phala). Ngài cũng dùng năng lực thần thông 
bay đến xứ Uttarakura để khất thực và mang thức ăn về cho 
năm vị đồng tu còn lại. Nhưng chư vị cũng kiên quyết từ chối 
thọ nhận vật thực nên ngài đành từ giã họ. Ngài độ thực ở một 
nơi thích hợp rồi đến một trú xứ khác. Sau khi mạng chung, 
ngài tái sanh vào cõi Tịnh cư thiên (5⁄đddhãväsa), trú xứ của 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 255 


các bậc Phạm thiên đã đắc quả bắt lai." 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


Năm vị tỳ khưu còn lại vẫn tiếp tục nỗ lực hành thiền 
không ngừng nghỉ, nhưng vì chưa đầy đủ các pháp ba-la-mật 
nên chư vị không đắc được đạo quả trong kiếp sống ấy. Vào 
ngày thứ bảy, do thân kiệt quệ vì đói và khát, chư vị qua đời 
trên đỉnh núi và tái sanh lên thiên giới. Sau đó chư vị chỉ tái 
sanh vào cõi trời và cõi người qua vô số chu kỳ thế giới giữa 
thời kỳ Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama. 

Trong thời Đức Phật Gotama, năm vị tái sanh vào các xứ 
sở khác nhau ở Ấn Độ: 

(1) vị thứ nhất sanh ở thành Takkasilä, vương quốc 
Gandhãra, về sau là đức vua Pukkusãti; sau khi lắng nghe Đức 
Phật thuyết giảng Kinh Giới Phân Biệt (Dhãm: Vibhanga 
Suia), đức vua đắc quả bắt lai; đến lúc thọ mạng chấm dứt, 
ngài tái sanh lên cõi Tịnh cư thiên; 

(2) vị thứ hai sanh ở xứ Pabbateyya (còn được gọi là xứ 
Majjhantika), về sau là du sĩ ngoại đạo Sabhiya; ngài có hai 
mươi câu hỏi về những vấn đề khó hiểu không ai có thể giải 
đáp; cuối cùng ngài đi đến Đức Phật; hoan hỷ với những câu 
trả lời từ bậc Giác Ngộ, ngài xin xuất gia, nỗ lực hành thiền, và 
đắc quả A-la-hán; 

(3) vị thứ ba sanh ở nước Bahiya, về sau là trưởng lão 
Bãhiya DãrucTriya, bậc đệ nhất về tốc thắng trí; 

(4) vị thứ tư sanh ở thành RãJagaha, xứ Magadha, về sau 
là trưởng lão Kumara Kassapa, bậc đệ nhất về thuyết giảng vi 
diệu; 


*5 theo chú giải Kinh Pháp Cú: vị tÿ khưu cao hạ nhất đắc đạo quả vào ngày 
thứ nhất, và vị thứ nhì đắc đạo quả ngày kế tiếp; theo 7he Great Chronicles 
Øƒ Buddhas: vào ngày thứ năm và thứ bảy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 256 


(5) vị thứ năm sanh ở thành Anupiya, vương quốc Malla, 
về sau là trưởng lão Dabba, bậc đệ nhất về sắp xếp chỗ ngụ 
cho chư Tăng. 


1. Vị Thánh tăng A-la-hán Bảy Tuổi 


Vào thời Đức Phật Gotama, ngài Dabba sanh vào vương 
gia của một hoàng tử xứ Malla. Mẹ ngài qua đời lúc sắp hạ 
sanh ngài. Xác mẹ ngài được đưa lên giàn hỏa thiêu khi ngài 
còn ở trong bào thai. Do hơi nóng, bụng mẹ ngài cùng bào thai 
vỡ ra, nhưng nhờ đại phước quả từ các công đức siêu phàm 
trong quá khứ, và vì duyên nghiệp đang vận hành để ngài trở 
thành một vị A-la-hán trong kiếp sống này, nên hài nhi bắn lên 
không trung rồi rơi xuống an toàn trên một đồng cỏ đabba, và 
do đó ngài được bà nội đặt tên là Dabba. (Chữ “dabba” có hai 
nghĩa: một loại cỏ và một bó củi; vì vậy có vài chú giải ghi 
rằng hài nhi rơi trên một đống củi.) Do là con của một hoàng 
tử Malla, ngài còn được biết đến với tên Dabba Mallaputta. 

Khi cậu bé Dabba được bảy tuổi, Đức Phật cùng đoàn tỳ 
khưu đi đến Anupiya trong một chuyến du hành hoằng pháp ở 
vương quốc Malla. Nơi đây Ngài ngụ tại Vườn Xoài Anupiya. 
Dáng vẻ thanh thoát uy nghi của Đức Phật thu hút Dabba và 
khiến nảy sanh một niềm kính ngưỡng trong sạch sâu xa, thôi 
thúc cậu bé xin bà nội cho phép xuất gia. Bà nội đồng ý và dẫn 
Dabba đến trước Đức Phật, xin Ngài cho cậu bé được xuất gia. 

Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu. Ngài giao nhiệm vụ thu 
nhận cậu bé vào Tăng chúng cho một vị tỳ khưu trưởng lão 
đang đứng cạnh Ngài, và dạy rằng: “Con hãy cho cậu bé này 
làm lễ xuất gia sa di.” 

VỊ trưởng lão vâng lời Đức Bồn Sư, chuẩn bị cho cậu bé 
làm lễ xuống tóc, đắp y, và thọ giới xuất gia sa di. Trước khi 
xuống tóc cho Dabba, ngài dạy cậu bé cách hành thiền với đề 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 257 


mục quán niệm năm thể trược trong thân (tóc, lông, móng, 
răng, da). Xuống tóc là bước đầu tiên trong lễ xuất gia thu 
nhận một thiếu niên vào hàng sa di, cho nên pháp quán tưởng 
này là pháp thích hợp nhất đề vị thiếu niên trang nghiêm và chí 
tâm hành trì lúc ấy. Cũng vì vậy, vị trưởng lão bảo cậu bé hãy 
đọc to và quán niệm năm chữ này. Dabba chánh niệm hành 
thiền theo cách thức vị thầy tế độ dạy trong lúc đang được ngài 
cạo tóc cho mình. 

Cậu bé Dabba vốn đã có đầy đủ căn cơ để đạt quả giác 
ngộ giải thoát sau hằng hà sa số kiếp sống vun bổi ba-la-mật; 
hơn nữa, Dabba đã phát đại nguyện được trở thành vị tỳ khưu 
tối thắng lên Đức Phật Padumuttara từ một trăm ngàn đại kiếp 
trước. Vì thế, đường tóc đầu tiên vừa được cạo xong, sa di 
Dabba chứng đắc quả nhập lưu (sofãpzffi-phala); đường tóc 
thứ hai vừa được cạo xong, ngài chứng đắc quả nhất lai 
(sakadäagamïi-phala); đường tóc thứ ba vừa được cạo xong, 
ngài chứng đắc quả bất lai (anägãmï-phala). Khi tóc vừa cạo 
xong, ngài thành tựu quả vị A-la-hán (arahanfia-phala). Việc 
cạo tóc được hoàn tất cùng một lúc với sự viên mãn thánh quả 
A-la-hán cùng bốn tuệ phân tích và lục thông. 

Sau khi ngụ lại Anupiya một thời gian cần thiết để độ cho 
những chúng sanh có căn cơ chứng đắc quả giác ngộ giải thoát, 
Đức Phật trở về thành Rãjagaha và trú ở tịnh xá Veluvana. Sa 
di Dabba, nay đã là bậc A-la-hán, cũng đi theo Đức Bồn Sư. 

Đến Rãjagaha, ngài Dabba ân cư nơi thanh vắng. Một 
hôm, trong lúc tham thiền, ngài tự nghĩ: “Fa đã chứng ngộ đạo 
quả A-la-hán năm bảy tuổi, hoàn mãn mục đích tối thượng của 
một người đệ tử xuất gia. Những việc nên làm đã làm. Và đối 
với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm, 
cũng không có sự tích lũy nào cần phải thêm cho việc đã làm. 
Vậy thì tốt thay, nếu ta có thê dùng thời gian còn lại để hộ độ 
Tăng già trong việc phân phối chỗ cư trú và sắp xếp nơi khất 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 258 


thực cho hội chúng tỳ khưu.” Ngài Dabba bày tỏ ý nguyện này 
lên Đức Bồn Sư và được Đức Bồn Sư tán thành và khen ngợi. 

Lúc bấy giờ là thời gian đầu tiên Tăng già có các vị tỳ 
khưu được chỉ định để đảm trách những phận sự thiết yếu cho 
hội chúng như vị sắp xếp các bữa ăn, vị phân bố chỗ trú ngụ, 
vị giữ kho đồ đạc, vị tiếp nhận y, vị phân chia y, vị phân chia 
cháo, vị phân phối bình bát, vị quản trị các sa dH, v.v. 

Vì vậy, để có sự chỉ định đúng pháp và sự hòa hợp Tăng, 
Đức Phật đặt ra các điều luật sau: (1) vị được chỉ định có giới 
hạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ (thí dụ như Đức Phật 
cho phép chỉ định vị sắp xếp các bữa ăn là vị tỳ khưu có 5 yêu 
tố: không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chỉ phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể 
bị chi phối bởi sự sợ hãi, biết bữa ăn đã được hay chưa được 
sắp xếp); (2) vị ấy chấp nhận nhiệm vụ; (3) hội chúng được 
thông báo và đồng tán thành theo đúng quy luật. 

Do những nhân duyên trên, Đức Phật ban pháp thoại cho 
chư Tăng và công bồ hai phận sự của ngài Dabba: thứ nhất là 
sắp đặt chỗ ngụ cho hội chúng tỳ khưu (senãsanapaññäpaka 
samnuíi), và Tăng chúng công nhận phận sự này của ngài 
Dabba; thứ hai là chỉ định cho hội chúng tỳ khưu đến những 
thí chủ thích ứng để khất thực (bhaít uddesaka-sammuri), và 
Tăng chúng công nhận phận sự này của ngài Dabba. 

Đức Phật hoan hỷ thấy vị khất sĩ trẻ Dabba mới bảy tuổi 
mà đã đạt được đạo quả cao quý xuất chúng trong Giáo Pháp 
của Ngài, chứng đắc bốn tuệ phân tích, lục thông và tam minh. 
Do đó, mặc dù Dabba còn rất nhỏ tuổi, nhưng Đức Phật đã cho 
phép vị sa di A-la-hán được thọ cụ túc giới của hàng tỳ khưu. 


(Cũng như vậy, các vị sa dị A-la-hán khác như 
samanera Pandita, samanera Sarnkicca, sãmanera 
Sopäka đều được nâng lên hàng tỳ khưu chính thức 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 259 


dù dưới hai mươi tuôi vì đã đắc A-la-hán — đỉnh 
điêm của đời sa môn — và xứng đáng được gọi là 
bậc trưởng lão, 7hera.) 


2. Sắp Xếp Chỗ Ngụ và Nơi Khất Thực cho Tăng Già 


Từ khi trở thành vị tỳ khưu chính thức, ngài Dabba bắt 
đầu chăm lo việc sắp đặt chỗ ngụ và chỉ định nơi trì bình cho 
tất cả tỳ khưu trú tại thành Rãjagaha. Tiếng tốt của vị tỳ khưu 
A-la-hán trẻ tuổi, xuất thân từ hoàng tộc Malla, lan truyền 
khắp chốn, rằng đó là một vị sa môn tận tụy chăm sóc chư 
Tăng, rằng ngài hoàn thành nhiệm vụ thật hiệu quả: không một 
sai sót nào trong việc phân phối phiếu lãnh vật thực theo tuổi 
hạ của chư tỳ khưu như Tăng già đã quy định, và rất thận trọng 
chu đáo trong việc tìm chỗ ngụ cho chư Tăng. 

Ngài Dabba thường thu xếp để các tỳ khưu cùng sở hành 
hay hạnh tu có thể trú ngụ trong cùng một khu vực vì ngài nghĩ 
rằng: các vị làu thông về Kinh (Sui/a) sẽ tụng đọc kinh kệ với 
nhau; các vị tinh thông về Luật (Vinaya) sẽ xác định các giới 
luật với nhau; các vị chuyên về thuyết Pháp (Dhammna) sẽ đàm 
luận Giáo Pháp với nhau; các vị thiền giả hay có hạnh thinh 
lặng sẽ giữ an tĩnh cho nhau. Ngài cũng sắp đặt cho các tỳ 
khưu thường tụ họp nói chuyện phù phiếm thị phi hay các tỳ 
khưu năng động thể chất có thể ở chung một nơi để họ được 
sinh hoạt như ý. 

Ngài Dabba còn vang danh vì thường dùng năng lực thần 
thông của mình đề giúp đỡ những vị tỳ khưu bệnh tật đau yêu 
và đề tìm được chỗ ngụ ở những trú xứ xa xôi cho các vị khách 
tăng theo yêu cầu của họ. Lúc về đêm, sau khi nghe dứt pháp 
thoại, ngài Dabba còn dùng thần lực thắp sáng ngón tay trỏ của 
ngài như một ngọn đuốc cháy rực để dẫn dường cho chư vị 
đồng phạm hạnh về chỗ ngủ. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 260 


Do danh tiếng này của trưởng lão, có nhiều vị khách tăng 
có ý đến vào buổi tôi để được chứng kiến thần thông kỳ diệu. 
Rồi họ yêu cầu những chỗ ngụ mà thông thường không thể 
cung ứng được vì giờ giấc trái ngược, đường xá xa xôi, địa thế 
hiểm trở, như tịnh xá trong Vườn Xoài của y sĩ JTvaka, tự viện 
Maddakucchi dưới chân núi Gijjhakũta (Linh Thứu), tu cốc ở 
hang Hắc Thạch trên sườn núi Isigill, động Sattapanmi trên 
sườn núi Vebhara, hẻm núi hẻo lánh Tapodã, v.v. 

Thế nhưng, trước sự kinh ngạc của họ, những đòi hỏi gần 
như bất khả thi này đều được đáp ứng theo đúng yêu cầu bằng 
năng lực thần thông của ngài Dabba. Sử dụng thần lực dùng ý 
hóa thân, ngài tạo ra nhiều thân khác từ thân ngài với hình 
tướng y như ngài. Rồi thi triển thần lực về hỏa giới, ngài khiến 
những ngón tay của mình phát ra ánh sáng như những ngọn 
đèn tỏa sáng trong đêm tối. Sau đó ngài Dabba (và những hóa 
thân của ngài) dẫn đường, đưa các khách tăng đến nơi chốn mà 
họ đã chọn lựa, chỉ cho họ chỗ đặt sàng tọa, và giải thích tường 
tận những việc họ cần biết khác như chỗ đi vệ sinh, nước uống, 
nước rửa, gậy chống, và quy định của hội chúng nơi ấy. Rồi 
ngài mới quay về Ve]uvana. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Sắp Xếp Chỗ Ngụ cho Chư Tăng 


Từ khi Đức Phật giao ngài Dabba nhiệm vụ chăm lo các 
tiện nghi về chỗ trú ngụ của chư Tăng, thì ngài đã giữ gìn 
mười tám tịnh xá lớn chung quanh thành RãJagaha — bên trong 
lẫn bên ngoài các am cốc — cho luôn được sạch sẽ tươm tất. 
Ngài không bao giờ sót việc quét dọn một chỗ ngồi hay một 
chỗ ngủ nào, cũng không bao giờ quên châm nước uống và 
nước rửa cho chư Tăng. 

Đề ghi nhận công lao cao quý của trưởng lão Dabba trong 
việc phục vụ Tăng già tận tụy và hiệu quả, một ngày nọ, Đức 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 261 


Phật tán dương trưởng lão trước hội chúng tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
giữ việc sắp xếp chỗ ngụ cho chư Tăng (senäsanapaññäpdka), 
Dabba là bậc đệ nhất (e/adagga)!” 


D. Nạn Nhân Của Sự Vu Khống 


Mặc dù là vị sa môn giới đức trong sạch và là bậc A-la- 
hán, nhưng trưởng lão Dabba lại là nạn nhân của một vụ vu 
khống bởi nhóm sa môn ác hạnh do tỳ khưu Mettiya và tỳ 
khưu Bhũmajaka dẫn đầu, cáo gian rằng trưởng lão dan díu với 
tỳ khưu ni Mettiyä. Đây là quả dữ tương báo từ một bắt thiện 
nghiệp trong quá khứ cách đây chín mươi mốt đại kiếp, vào 
thời Đức Phật VipassI, khi ngài Dabba vu oan một vị A-la-hán 
dù biết rõ vị ấy là bậc thanh tịnh. 

Chi tiết về việc ngài Dabba là nạn nhân của vụ vu khống 
được ghi lại trong Luật Tạng và tóm tắt dưới đây. 

Theo điều luật Tăng già thì nơi ngụ của chúng Tăng, vị trí 
trong hàng khi chư tỳ khưu đi trì bình, và chỗ ngồi nơi trai 
đường được phân định theo thứ bậc tuổi hạ. Các vị sư trong 
nhóm Mettiya và Bhũmajaka này là những vị mới tu, thấp hạ, 
và ít phước báu. Vì vậy, họ thường nhận chỗ trú hay vật thực 
không tốt đẹp như họ mong muốn. 

Lúc bấy giờ, dân chúng ở Rãjagaha thường cúng dường 
thực phẩm thượng hạng đến chư tỳ khưu trưởng lão, và dâng 
các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhũmajaka những món ăn bình 
thường. Một hôm nọ, có một gia đình thí chủ thỉnh chư trưởng 
lão đến nhà thọ trai. Họ đích thân phục vụ và dâng cúng những 
thức ăn ngon quý đến chư vị trong nhà ăn trang nghiêm của họ. 

Cùng trong ngày ấy, vị thí chủ đến viếng ngài Dabba và 
được ngài ban pháp khuyến tu. Sau đó, ông được ngài cho biết 
rằng ngày mai các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhũmajaka đã 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 262 


được sắp xếp đề đến nhà ông thọ thực. Các vị sư này được biết 
là không giữ giới trong sạch. Do đó, tuy không dám nói ra 
nhưng người thí chủ không vui vì nghĩ rằng các vị sư ấy không 
xứng đáng cho ông cúng đường long trọng. Do vậy, khi về đến 
nhà, ông dặn người tớ gái hãy xếp đặt chỗ ngồi trong nhà kho 
và chỉ dâng cơm tấm cùng cháo chua khi phục vụ các vị tỳ 
khưu đến thọ thực ngày hôm sau. 

Trong lúc đó, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhũmajaka rất 
vui mừng khi nhận sự chỉ định từ ngài Dabba về bữa ăn ngày 
mai, bởi họ nghĩ sẽ được sớt bát bởi một gia đình thí chủ mà 
hôm nay đã dâng những thức ăn ngon quý đến chư trưởng lão. 
Vì vậy họ vô cùng tức giận và xấu hồ khi thọ nhận bữa ăn 
không thượng vị và trang nghiêm mà người tớ gái đã dâng họ 
theo lời vị gia chủ căn dặn. Biết được rằng vị gia chủ đã đến 
viếng thăm ngài Dabba ngày hôm trước, họ suy đoán rằng ngài 
Dabba đã ly gián họ với vị ấy nên mang lòng oán hận ngài. 

Đề trả thù, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhũmajaka tìm 
cách phi báng và hãm hại ngài Dabba. Họ xúi giục tỳ khưu mi 
Mettiyä đến gặp Đức Phật và vu cáo rằng ngài Dabba đã làm 
Mettiyäa bị ô nhục — một tội bất cộng trụ (par/¡ka) mà tỳ khưu 
phạm rồi thì sẽ bị trục xuất khỏi Tăng đoàn. 

Khi Ấy, Đức Phật triệu tập chư Tăng và hỏi ngài Dabba: 

“Này Dabba, con có nhớ đã làm điều như tỳ khưu nỉ 
Mettiyä nói không?” 

“Bạch Thế Tôn,” trưởng lão chắp tay kính cần thưa, “Thế 
Tôn biết rõ con như thế nào mà.” 

Đức Phật hỏi ba lần như vậy, và ngài Dabba cũng trả lời 
ba lần như vậy. Khi ấy, Đức Phật truyền: 

“Này Dabba, các vị dòng dõi Dabba (nghĩa là dòng dõi 
các bậc thiện trí) không đưa ra những câu trả lời lần tránh như 
vậy. Nếu có làm, hãy nói có làm; nếu không có làm, hãy nói 
không có làm.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 263 


“Bạch Thế Tôn,” trưởng lão trang nghiêm thưa, “con nhớ 
tường tận sáng suốt rằng, từ khi con được sanh ra, con không 
bao giờ làm việc tình dục, ngay cả trong khi ngủ mơ, nói chi 
đến lúc đang tỉnh thức.” 

Lúc Ấy, Đức Phật dạy chư Tăng: 

“Này chư Tăng, do lẽ này, hãy trục xuất tỳ khưu nỉ 
Mettiyä và xét hỏi những tỳ khưu này.” 

Nói xong, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào 
hương cốc. 

Tăng già truyền trục xuất vị tỳ khưu ni theo lời Đức Phật 
đã dạy. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhũmajaka nói 
với hội chúng tỳ khưu: 

“Thưa chư đại đức, đừng trục xuất tỳ khưu ni Mettiyä; cô 
ấy không phạm tội nào cả. Vì chúng tôi tức giận, muốn loại trừ 
đại đức Dabba, nên xúi giục cô ây thôi.” 

Hội chúng hỏi lại họ: 

“Vậy có phải các vị đã bôi nhọ đại đức Dabba với một cáo 
buộc vô căn cứ về tội bất cộng trụ không?” 

'“Thưa chư đại đức, quả là vậy,” họ nhận tội. 

Chư Tăng trình sự việc này lên Đức Bồn Sư. Khi ấy, trước 
hội chúng tỳ khưu, Đức Phật nghiêm giọng quở trách các tỳ 
khưu nhóm Mettiya và BhũmaJaka: 

“Này những kẻ rồ đại, vì sao lại bôi nhọ Dabba với một 
cáo buộc vô căn cứ về tội bất cộng trụ như vậy? Này những kẻ 
rồ đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những ai chưa 
có đức tin, cũng không làm tăng thêm niềm tin của những 
người đã có đức tin...” 

Sau khi ban nhiều lời khiển trách đến các tỳ khưu kém 
giới hạnh ấy, Đức Thế Tôn chế định học giới sau: 

“Bất cứ tỳ khưu nào xấu xa, sân hận, bất bình vị tỳ khưu 
khác rồi bôi nhọ vị ấy với một cáo buộc vô căn cứ về tội bất 
cộng trụ, và nghĩ rằng: “Chắc ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi đời 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 264 


phạm hạnh này, rồi sau đó, trong khi được tra hỏi hay không 
được tra hỏi, nếu sự cáo buộc được tỏ rõ là vô căn cứ, và nếu 
tỳ khưu thú nhận lỗi lầm, thì phạm tội tăng tàn 
(sanghadisesa).” 

Rồi, về lời trình của ngài Dabba lên Đức Phật và Tăng 
chúng trước đó: “Bạch Thế Tôn, con nhớ tường tận sáng suốt 
rằng, từ khi con được sanh ra, con không bao giờ làm việc tình 
dục, ngay cả trong khi ngủ mơ, nói chỉ đến lúc đang tỉnh thức”, 
Đức Phật ban một bài pháp thích ứng và dạy hội chúng tỳ 
khưu: 

“Này các tỳ khưu, vì những điều trên, hội chúng hãy ban 
một phán quyết vô tội đến Dabba, là vị đã nhớ tường tận sáng 
suốt (về sự trong sạch của mình). 

“Này các tỳ khưu, một phán quyết vô tội được ban khi hội 
đủ năm điều đúng pháp sau: 

1) vị tỳ khưu trong sạch và không có phạm tội; 

2) các vị khác vu cáo vị Ấy; 

3)_ vị ấy thỉnh cầu hội chúng ban phán quyết vô tội; 

4)_ hội chúng ban phán quyết vô tội đến vị ấy; 

5) hội chúng đồng tán thành phán quyết theo đúng quy 

luật.” 

Sau khi Tăng già làm minh bạch vụ vu khống vô căn cứ đề 
bôi nhọ thanh danh và hãm hại ngài Dabba, và sau khi Tăng 
già ban phán quyết vô tội cho ngài, trưởng lão Dabba nói lên 
bài kệ cảm thán sau: 


Ai thật khó nhiếp phục, 
Nay đã được nhiếp phục, 
Nghi ngờ được vượt qua, 

Tròn thanh danh, mãn nguyện. 


*” sanghãdisesa: tội tăng tàn, là tội mà tỳ khưu khi phạm rồi thì phải chịu 


hình phạt cầm phòng rôi mới khỏi tội 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 265 


Thắng trận, không sợ hãi, 
Dabba trú tịch tịnh. 


Trưởng Lão Tăng Kệ, Kệ 5 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Sujato 


E. Tịch Diệt 


Trưởng lão Dabba viên tịch lúc còn trẻ tuổi. Vào ngày mà 
trưởng lão Dabba sẽ nhập diệt, sau khi đi trì bình, ngài trở về 
tịnh xá Veluvana, độ thực, và đến đảnh lễ Đức Bồn Sư. Rồi 
ngài rửa chân cho sạch mát và mang một chiếc chiếu nhỏ ra 
nơi thanh vắng, tọa thiền, và nhập vào tầng diệt thọ tưởng định 
trong một khoảng thời gian đã nguyện trước. 

Sau khi xuất định, trưởng lão kiểm điểm lại mạng căn và 
biết rằng xác thân tứ đại của mình sắp đến lúc tan rã, và ngài 
chỉ còn sống chừng vài giờ nữa. Ngài tự nhủ: quả là không hợp 
lẽ nếu ngài viên tịch trong thinh lặng ở nơi vắng vẻ mà không 
có lời từ biệt Đức Bồn Sư và huynh đệ sa môn đồng cư. 

Ngài Dabba muốn được đảnh lễ tri ân đắng Tôn Sư cao 
quý lần cuối cùng. Ngài cũng nghĩ đến những ai đã vô tình có 
ý nghĩ sai trái về ngài bởi tin vào lời vu khống của tỳ khưu 
Mettiya và tỳ khưu Bhũmajaka. Vị trưởng lão bi mẫn muốn thị 
hiện thần thông trước khi chết để nhờ chứng kiến đại thần 
thông, đại uy lực của ngài mà những vị ấy có thê biết được 
phẩm hạnh đích thực của ngài và từ đó phát tâm kính ngưỡng 
bậc thanh tịnh. Điều ấy sẽ mang lại phước quả tốt đẹp hơn cho 
họ trong ngày vị lai. Vì thế, ngài Dabba đến viếng Đức Phật. 

Sau khi đảnh lễ Đức Bốn Sư và ngồi xuống một bên, 
trưởng lão Dabba cung kính thưa: “Kính bạch Thế Tôn, đẳng 
Thiện Thệ, kiếp sống cuối cùng của con sắp chấm dứt, sắp đến 
lúc con nhập Niết bàn.” 

Đức Phật kiểm tra lại mạng căn của Dabba và thấy quả là 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 266 


vị đệ tử sắp đến lúc tịch diệt nên nói: “Này Dabba, con biết 
được giờ chết của mình. Con hãy làm những gì con nghĩ đã 
đúng lúc phải làm.” 

Khi ấy trưởng lão Dabba từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Đức Phật, và cung kính nhiễu ba vòng quanh Đức Bồn Sư với 
vai phải của trưởng lão hướng về phía Ngài. Rồi trưởng lão 
đứng ở một nơi thích nghỉ, kính cân chắp tay hướng về Đức 
Bồn Sư và bạch răng: “Bạch Thế Tôn, Ngài và con đã cùng 
trôi lăn trong thế gian này qua nhiều kiếp sống suốt cả trăm 
ngàn đại kiếp. Con hằng chí tâm hành trì thiện nghiệp qua bao 
đời kiếp với ý nguyện thành tựu được đạo quả A-la-hán. Mục 
đích ấy nay đã viên mãn. Đây là lần cuối cùng con được trông 
thấy Thế Tôn.” 

Giây phút ấy thật là cảm động. Chư tỳ khưu hãy còn là 
phàm Tăng, và các vị thánh nhập lưu hay nhất lai, đều cảm 
thấy bùi ngùi, có vị đau buồn, có người rơi lỆ. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm ý của trưởng lão 
Dabba là muốn độ cho những ai đã có ý nghĩ sai trái về trưởng 
lão trước khi nhập diệt, cho nên Ngài cho phép và khuyến 
khích vị đệ tử thi triển phép mầu: “Này Dabba, nếu là như vậy, 
con hãy thị hiện thần thông trước Như Lai và các tỳ khưu để 
Tăng già được chứng kiến.” 

Đức Phật vừa nói xong lời ấy thì tất cả chúng Tăng đều 
hiện diện. Rồi trưởng lão Dabba thi triển các phép thần thông 
mà những vị đệ tử chân chánh của đắng Chánh Biến Tri hằng 
chứng đắc được, như dùng thần túc thông để biến hiện theo ý 
muốn: từ một thân biến hiện ra nhiều thân; từ nhiều thân hóa 
thành một; khi hiện hình; khi tàng hình, v.v. Rồi ngài cung 
kính phủ phục đảnh lễ tri ân Đức Bồn Sư lần nữa. 

Kế đó trưởng lão Dabba bay lên không trung, dùng thần 
túc thông tạo nên một mảnh đất lơ lửng giữa hư không và ngồi 
kiết già trên đó. Rồi ngài hành thiền, nhập định (/#Zna) trên đề 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 267 


mục lửa với kasina (fejo-kasina) để làm bước chuẩn bị sơ bộ. 
Sau khi xuất ra khỏi tầng định này, ngài hướng tâm trí về hỏa 
giới (fejo-dhãi„) và chú nguyện răng thân của ngài sẽ bốc lên 
những ngọn lửa. Rồi trưởng lão Dabba nhập định hỏa giới, 
dùng na này làm nền cho thần thông. 

Khi xuất ra khỏi tầng định này thì luồng tâm thức liên 
quan đến năng lực thần thông sanh khởi. Vào ngay sát na tâm 
đồng lực đầu tiên của lộ thần thông này thì thân ngài phát lửa, 
và lửa từ nội thân bốc cháy thiêu rụi toàn cơ thể bằng một năng 
lực có thể so sánh với những ngọn lửa hủy diệt được thế giới, 
cho nên không để lại một dấu vết nào của sắc thân. Ngay cả 
chút tro hay than cũng không thấy được. Thân của ngài được 
cháy sạch, đốt sạch. Ví như bơ hay dầu được cháy, được đốt, 
không còn có than hay tro có thê thấy được (Ud 8.9). 

Rồi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn theo ý nguyện của 
trưởng lão. Do ngài là vị A-la-hán nên sau đó không còn 
nghiệp lực để tạo sự tục sinh nào nữa. Vào cuối lộ thần thông, 
tâm trở lại dòng hộ kiếp (bhavanga) mà lúc bấy giờ chỉ là sự 
chết. 

Trưởng lão Dabba đã kết thúc mạng sống trong kiếp cuối 
cùng như thế. Ngài tịch diệt, nhập Vô dư Niết bàn, chấm dứt 
khổ đau, không bao giờ còn phải tái sanh nữa. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 268 


Pilindavaccha Mahaäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Được Chư Thiên Quý Mến 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama được chư 
thiên quý kính và thương mến (devapiyamanäpd`), trưởng lão 
Piindavaccha được Ngài tấn dương là bậc đệ nhất 
(etadagsa).” 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Pilindavaccha sanh vào một gia đình giàu có ở 
kinh thành Harnsävati. Vị ấy thường đến tịnh xá để nghe Đức 
Phật thuyết pháp. Một lần nọ, ông được chứng kiến Đức Thế 
Tôn tuyên dương một vị sa môn là bậc đệ nhất trong các đệ tử 
tỳ khưu được chư thiên quý mến. Ông nảy sinh ước muốn 
mãnh liệt được trở thành một bậc sa môn tối thắng như vậy 
nên làm lễ cúng dường trọng thê trong suốt bảy ngày rồi phát 
đại nguyện lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ban lời tiên tri rằng 
đại nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu mỹ mãn vào thời 
Đức Phật Gotama. 


2. Kính Lễ Bảo Tháp và Tăng Già 


Sau suốt một kiếp chuyên cần hành trì thiện nghiệp, vị 
thiện nam mạng chung và tái sanh vào cõi chư thiên, rồi sau đó 
liên tiếp tái sanh vào cõi trời hay cõi người. Vào thời Đức Phật 
Sumedha, ông tái sanh làm người. Trong kiếp sống ấy, ông 


*Š Jeya: chư thiên; piya: yêu quý, thương mến; znãpa: vừa lòng, vui vẻ 
*? chỉ tiết trong bài soạn theo The Great Chronicles oƒ Buddhas và Thera- 
Apadãana 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 269 


thường lễ bái cúng dường trọng thể đến đại bảo tháp được 
dựng lên để tôn vinh và tưởng niệm Đức Phật đã nhập diệt. 
Với lòng thành kính dày sâu, ông cũng thực hiện các lễ dâng 
cúng tứ vật dụng vĩ đại đến Tăng già. Do các phước báu trong 
sạch và tâm tịnh tín này, sau khi qua đời, ông tái sanh làm một 
vị vua trời cao quý nhất trên thiên giới. 


3. Kiếp Chuyển Luân Vương 


Vào thời kỳ trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện, trong 
một hậu kiếp, ngài Pilindavaccha tương lai tái sanh làm vị 
chuyền luân vương có tên là Varuna, có phước lành luôn được 
thọ hưởng vật thực tinh khiết quý báu. Người dân không phải 
gieo hạt giống, không phải cày sâu cuốc bằm mà vẫn có gạo 
ngon để thọ dụng. 

Sau khi trị vì vương quốc ấy, ngài sanh thiên lần nữa. 
Cũng như ngài, người dân được tái sanh vào đời sống ấm no an 
lành khác. Không một chúng sanh nào, bằng hữu hay oán 
nghịch, hãm hại ngài. Tất cả đều kính mến ngài; đó là phước 
quả của thiện nghiệp ngài hằng tích lũy. 

Rồi trong một kiếp làm chuyền luân vương sau đó, ngài 
dùng oai lực và thâm quyền đề khuyến khích người dân hành 
trì ngũ giới, khiến họ được tái sanh vào nhàn cảnh khi qua đời. 
Do đại thiện nghiệp này, ngài được chư thiên hết lòng yêu quý 
kính ngưỡng. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


Trong kiếp cuối cùng và trước khi Đức Phật Gotama thành 
đạo thì trưởng lão Pilindavaccha tương lai tái sanh là một vị 
Bà-la-môn ở kinh thành Sãvatthi, có tên là Pilinda, dòng họ 
Vaccha, nên được gọi là Pilindavaccha. 

Từ thời niên thiếu, Pilindavaccha đã có ý hướng viễn ly, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 270 


muốn rời bỏ thế tục. Vì vậy, khi lớn lên Pilindavaccha trở 
thành đạo sĩ và tu luyện loại bùa phép có tên là C⁄Ja-gandhara 
(Tiểu gandhãra), gồm một số bài chú zmanza thần kỳ. 

Sau khi thuần thục các thần chú này, đạo sĩ Pilindavaccha 
tinh thông về đọc tâm ý của người khác và có thể đi trên hư 
không. Đạo sĩ nghiễm nhiên nỗi danh là vị thầy lỗi lạc nhất ở 
thành Rãjagaha, trú xứ của ông khi ấy, với nhiều tín đồ và tài 
sản lớn. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca đã đắc quả vị Phật Chánh 
Đăng Chánh Giác. Sau một chuyến du hành hoằng pháp độ 
sanh, Đức Thế Tôn đến Rãjagaha trì bình hóa duyên. 

Từ lúc Ngài có mặt ở đây thì năng lực phép mâu của đạo 
sĩ Pilindavaccha bị suy giảm rõ rệt. Dù đã rất nhiều lần tụng đi 
tụng lại những bài chú thần diệu đầy oal lực trước kia, nhưng 
đạo sĩ không còn có thể đi trên hư không hay đọc tâm người 
khác nữa. 

Đạo sĩ Pilindavaccha từng nghe rằng dù là bậc lão luyện 
trong phép thuật, nhưng năng lực bùa chú của đạo sĩ chỉ thuộc 
hàng sơ cơ (Tiểu gandhara), và khi một vị sở hữu được năng 
lực bùa chú cao hơn (Đại gandhãra) đến gần hay ở trong phạm 
vi thi triển phép mầu của đạo sĩ, thì bùa chú của đạo sĩ sẽ mất 
hiệu nghiệm. 

Pilindavaccha tự nhủ: “Thầy tổ của ta chắc đã nói đúng, 
bởi vì từ khi Sa môn Gotama đến Rãjagaha thì phép thuật của 
ta rõ ràng bị lui sụt. Sa môn Gotama ắt phải là một đại sư có 
thần lực cao cường. Vậy tốt thay nếu ta đến học phép thuật với 
Ngài.” Nghĩ vậy, Pilindavaccha đến viếng Đức Phật và thành 
kính thỉnh cầu: “Bạch Ngài Sa môn, con ước mong được Ngài 
chỉ dạy phép thuật. Kính mong Ngài chấp thuận.” 

Đức Thế Tôn bảo: “Nếu người muốn học phép thuật thì 
phải trở thành tỳ khưu.” Pilindavaccha nghĩ rằng trở thành một 
tỳ khưu chỉ là bước chuẩn bị trong việc học bùa phép thôi cho 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 271 


nên đạo sĩ liên chấp thuận. 

Sau khi Pilindavaccha làm lễ xuất gia ty khưu và tập sự 
nếp sống khất sĩ phạm hạnh, Đức Bồn Sư dạy vị đệ tử Chánh 
Pháp cùng phương pháp thiền quán, và ban một đề mục hành 
thiền thích hợp với căn tánh của đại đức. 

Đại đức Pilindavaccha nỗ lực hành thiền trên đề mục được 
Đức Phật ban cho. Với căn cơ đầy đủ và nhiệt tâm tỉnh tấn, 
không lâu sau, khi tuệ giác tròn đủ, đại đức chứng đắc đạo quả 
A-la-hán cùng bốn tuệ phân tích và lục thông. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Được Chư Thiên Quý Mến 


Trước khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên thế gian, 
trưởng lão Pilindavaccha có một thời là vị chuyển luân vương 
đầy oai lực. Ngài khuyến khích người dân hành trì ngũ giới và, 
bằng cách ấy, hướng dẫn họ vun bồi phước báu để sau khi 
mạng chung được sanh lên cõi trời (đeva-loka). Do sự dẫn dắt 
của ngài mà vô số người được sanh thiên. 

Hầu hết chư thiên trong sáu cõi trời dục giới đều mang ơn 
ngài, vị chuyển luân vương đã chỉ cho họ con đường đi đến 
những cõi tốt lành — sáu cõi trời dục giới (&ãma-loka) gồm Tứ 
thiên vương (C4fwmumaharđ/ika), Tam thập tam (Tãvafimsa), 
Dạ ma (YZm2), Đầu suất (Tusia), Hóa lạc (Nhnmaãnarafi), Tha 
hóa tự tại (Paranimmifavasavaffi). Các vị này luôn luôn nhớ 
ơn và mến mộ ngài. Họ lễ bái và phục vụ ngài ngày lẫn đêm để 
tỏ lòng tri ân quý kính. 

Do nhân duyên này, trong một dịp Đức Phật tán thán 
những vị đệ tử tỳ khưu tối thắng trước Tăng chúng, Ngài đã 
tuyên dương: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai 
được chư thiên quý kính và thương mến (đevapiyamanäpa), 
Pilindavaccha là bậc đệ nhất (eiadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 272 


D. Tâm Ý Trong Sạch của Bậc A-la-hán 
1. Thói Quen Dùng Lời Thô Tháo 


Trưởng lão Pilindavaccha có một thói quen kỳ lạ là gọi 
người khác bằng chữ “tiện dân” (vasaia, nghĩa là người sanh 
vào dòng thấp hèn, hạ tiện, ở ngoài vòng xã hội) trong khi nói 
chuyện, như: “Lại đây, tiện dân,” hay “ĐI đi, tiện dân,” hay 
“Mang tới đây, tiện dân,” hay “Lấy đi, tiện dân,” v.v. 

Một hôm chư Tăng trình lên Đức Phật thói quen kỳ lạ này 
của trưởng lão Pilindavaccha và hỏi: “Bạch Thế Tôn, các bậc 
thánh nhân có dùng lời thô tháo bất nhã không?” 

“Này các tỳ khưu,” Đức Phật trả lời, “các bậc thánh nhân 
không dùng lời thô tháo để nhạo báng ai. Tuy nhiên, vì các tiền 
khiên tật (smmudäcara, những thói quen cũ hay tập khí cũ tích 
lũy từ các kiếp quá khứ) mà lời nói thô lỗ có khi vô tình được 
thốt ra.” 

Chư Tăng lại thưa: “Bạch Thế Tôn, khi nói chuyện với 
những người khác, hàng xuất gia cũng như cư sĩ, đại đức 
Pilindavaccha luôn luôn gọi họ là “tiện dân'. Bạch Thế Tôn, 
nguyên nhân vì sao?” 

Nghe vậy, Đức Phật cho gọi trưởng lão Pilindavaccha đến. 
Trưởng lão đảnh lễ Đức Bồn Sư, rồi cung kính ngôồi xuống một 
bên Ngài. Đức Thế Tôn từ tốn lặp lại lời tường thuật của các tỳ 
khưu và hỏi: 

“Này Pilindavaccha, Như Lai nghe kê lại rằng con thường 
gọi các ty khưu là “tiện dân”. Có thật như vậy chăng?” 

“Thưa có, bạch Thế Tôn.” 

Khi ấy, đấng Toàn Giác quán xét các tiền kiếp của trưởng 
lão A-la-hán Pilindavaccha, rồi dạy rằng: 

“Này các tỳ khưu, các con chớ nên buồn phiền tỳ khưu 
Pilindavaccha. Pilindavaccha không có ác ý khi gọi các con 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 273 


như vậy. Đó là tiền khiên tật của vị ấy, bởi vì trong năm trăm 
kiếp quá khứ liên tục, Pilindavaccha đã sanh vào gia đình Bà- 
la-môn, giai cấp cao nhất trong xã hội. Họ xem tất cả những ai 
không cùng giai cấp đều là hàng thấp kém hơn và do đó gọi tất 
cả người khác là “tiện dân'. Qua liên tiếp năm trăm kiếp sống 
ấy, thói quen này đã ăn sâu vào vô thức của Pilindavaccha. Vị 
ấy không có tình dùng chữ “tiện dân” để xúc phạm ai. Vị ấy 
không có ác ý hay ngã mạn. Lời vị ấy dùng tuy thô lỗ chướng 
tai nhưng vô hại. Một bậc thánh (ariya) — tâm hoàn toàn trong 
sạch, không còn chút tỳ vết của ô nhiễm phiền não — không bị 
chê trách vì dùng ngôn ngữ thô tháo bởi tập khí cũ.” 

Nhân dịp này, Đức Phật, bậc Ứng Cúng, đã thốt lên lời kệ 
sau để giảng dạy thêm cho đại chúng: 


Nói lên lời ôn hòa 
Lợi ích và chân thật 
Không xúc phạm một aI 
Ta gọi Bà-la-môn 


Kinh Pháp Cú, Kệ 408 
HT Thích Minh Châu dịch 


Đức Thế Tôn vừa thốt xong lời kệ, nhiều vị trong hàng 
thính chúng đạt được giác ngộ ở những tầng bậc khác nhau. 


(Lưu ý: “Tiện dân” là lời thô lỗ nếu gọi người khác 
như thế với ý nhạo báng, khinh miệt. Nhưng vì 
trưởng lão Pilindavaccha không hề có ác ý khi thốt 
lên lời ấy nên đó không phải là ác ngữ.) 


5! Tâm của một vị Phật và tâm của một vị À-la- hán đều hoàn toàn trong 
sạch. Nhưng vị Phật đồng thời loại trừ tất cả tập khí về thân và khẩu, còn vị 
A-la-hán có thể còn vài tập khí thân hay khâu. Do lẽ này, “Arahari” (bậc 
A-la-hán cao thượng, thân tâm hoàn toàn trong sạch) là hồng danh dành 
riêng cho Đức Phật. VỊ A-la-hán khác không được gọi là bậc “Araham”. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 274 
2. Hạt Tiêu Thuốc Biến Thành Phân Chuột 


Một ngày nọ khi đi khất thực ở thành Rãjagaha, trưởng lão 
Pilindavaccha gặp một người đàn ông đang đi vào phố, mang 
theo một bát đựng đầy hạt hồ tiêu thuốc (một loại dược phẩm). 
Ông cúi chào vị trưởng lão. Ngài dịu dàng hỏi ông: “Vật gì ở 
trong bát của ông vậy, tiện dân?” 

Nghe vậy, ông cảm thấy bị xúc phạm và tự nhủ: “Thật là 
vận xui, mới sáng sớm ra buôn bán đã bị gọi là “tiện dân". VỊ 
sư này phải nhận lại lời thô lỗ tương xứng với lời thô lỗ của vị 
ấy.” Nghĩ vậy, ông lạnh nhạt trả lời: “Đó là phân chuột, thưa 
đại đức.” Khi ấy, trưởng lão Pilindavaccha từ tốn nói với ông: 
“Thì là như vậy, tiện dân.” 


(Ở đây, trưởng lão Pilindavaccha dùng lời thô tháo 
nhưng không có ác ý mà chỉ do tập khí, và ngài 
thốt lên lời ấy với giọng nói từ hòa và thái độ thân 
thiện, cho nên lời nói của ngài không phải là ác 
ngữ. Còn câu nói của người đàn ông kia thì đầy 
sân hận, và lời thô tháo của ông thốt lên với tác ý 
xúc phạm một vị A-la-hán, vì vậy ác quả xảy ra 
tức thì.) 


Lúc người đàn ông vừa đi khuất tầm mắt của vị trưởng 
lão, ông vô cùng kinh ngạc khi thấy cái bát của ông trước đây 
đựng đầy hạt hồ tiêu thuốc bây giờ toàn là phân chuột. Vì hạt 
hồ tiêu thuốc hao hao giống phân chuột, ông bốc một ít rồi bóp 
nát trong tay đề thử, và nó đúng là phân chuột. 

Ông buồn phiền bực bội và lo lắng tự hỏi: “Ta chở món 
hàng hồ tiêu thuốc trong một chiếc xe đây; không biết hồ tiêu 
trong xe đều có biến thành phân chuột hết hay chăng.” Quay 
lại chiếc xe, ông đau khổ thấy rằng tất cả hồ tiêu thuốc giờ đã 
thành phân chuột. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 275 


Tinh thần ông hoàn toàn suy sụp. Áp tay trên vùng tim 
đau nhói, ông suy ngẫm: “Rủi ro bất hạnh này đã giáng xuống 
cho ta sau khi ta gặp vị tỳ khưu ấy. Ta tin chắc răng phải có 
cách nào đó đề hóa giải vận xui. Vị tỳ khưu ấy chắc chắn biết 
phép thuật. Ta nên đi theo để tìm hiểu về vị ấy và biết được 
căn nguyên của việc này. ” 

Khi ấy có một người qua đường lưu ý đến người buôn hồ 
tiêu thuốc và nhận thấy ông có vẻ cực kỳ bắn loạn nên hỏi ông: 
“Này ông, trông ông rất buồn lo tức bực. Có chuyện gì vậy?” 
Người buôn hồ tiêu thuốc kể lại mọi sự việc đã xảy ra giữa ông 
và trưởng lão PIlindavaccha. 

Khi ấy người kia liền bảo ông: “Bạn ơi, đừng lo phiền 
nữa. Chắc bạn đã gặp đại đức Pilindavaccha, tôn sư của chúng 
tôi rồi. Hãy mang cái bát đựng phân chuột của bạn đến đứng 
trước ngài. Ngài sẽ hỏi bạn: “Vật gì ở trong bát của ông vậy, 
tiện dân?” Khi ấy bạn hãy nói với ngài: “Dạ đó là hồ tiêu thuốc, 
bạch đại đức.' Ngài sẽ nói: “Thì là như vậy, tiện dân.” Thế là 
bạn sẽ thấy cái bát của bạn lại chứa đầy hồ tiêu thuốc, và cả 
chiếc xe chở hàng của bạn cũng vậy.” 

Người thương buôn làm đúng theo lời chỉ dẫn ấy và tất cả 
hồ tiêu thuốc của ông trở lại nguyên trạng như trước. Giờ thì 
ông biết được rằng vị tỳ khưu ấy thật sự là bậc thanh tịnh từ bị, 
bậc đại uy lực, tâm ý hoàn toàn trong sạch. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 276 


Baähiya Dãruciriya Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Tốc Thắng Trí 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu tốc thắng trí (khippäbhiãñã””) 
của Đức Phật Gotama, trưởng lão Bahiya Dãrucrriya được 
Ngài tán dương là bậc đệ nhất (cfzdagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, trưởng lão Bahiya 
Dãrucrriya tương lai sanh vào một gia đình giảu sang danh giá 
trong kinh thành Hamsävati. Vị ấy đến viếng tịnh xá nơi Đức 
Phật ngự an và trong khi nghe pháp, ông được chứng kiến Đức 
Thế Tôn xưng tán một vị tỳ khưu là bậc đệ nhất trong các đệ tử 
tỳ khưu tốc thăng trí. Ông rất hoan hỷ, và do vô cùng kính 
ngưỡng vị sa môn ấy, ông ước nguyện cũng được trở thành bậc 
tỳ khưu tối thắng như vậy vào thời một vị Phật tương lai. Sau 
khi cúng dường trai tăng trọng thể, ông phát đại nguyện lên 
Đức Phật. Đắng Chánh Biến Tri thấy trước được rằng ước 
nguyện của vị thí chủ sẽ thành tựu mỹ mãn trong thời kỳ của 
Đức Phật Gotama nên ban lời tiên tri trước khi trở về tịnh xá. 


2. Tu Thiền trên Đỉnh Núi 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật, vị thiện nam 
tiền thân của trưởng lão Bãhiya Dãruciriya đã sống trọn đời 
hành trì thiện nghiệp. Khi mạng chung, ông tái sanh vào thiên 


%1 khjppa: mau lẹ; abhiññãä: thắng trí hay thần trí, trí tuệ đặc biệt siêu phàm 
thành tựu khi vị hành giả chứng đắc đạo trí và quả trí; năng lực thần thông; 
khippäbhiññä: tốc thắng trí, là chứng đắc trí tuệ đạo quả mau lẹ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 277 


giới, rồi trong tất cả các kiếp về sau chỉ tái sanh vào cõi trời 
hay cõi người. 

Vào cuối thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, Chánh 
Pháp bị lu mờ và suy yếu; một số sa môn không còn nghiêm trì 
những giới luật mà Đức Phật đã ban hành. Tiền thân trưởng lão 
Bãhiya Dãrucriya lúc bấy giờ là một tỳ khưu phạm hạnh. Ngài 
tìm được sáu vị tỳ khưu khác cùng có quan điểm rằng một tỳ 
khưu chân chánh phải sống nếp sống tịnh cư và nỗ lực tham 
thiền. Bảy vị đồng phạm hạnh cùng leo lên đỉnh một ngọn núi 
cao và nguyện hiến trọn đời mình cho việc hành thiền đề đạt 
giải thoát giác ngộ. (Xin xem chỉ tiết câu chuyện này trong bài 
về trưởng lão Dabba.) Do giới hạnh trong sạch và toàn hảo, sau 
khi mạng chung, vị tỳ khưu ấy tái sanh vào thiên giới. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng”? 
1. Bãhiya Mặc Y Vỏ Cây 


Vào khoảng thời gian giữa thời kỳ Đức Phật Kassapa và 
thời kỳ Đức Phật Gotama, tiền thân ngài Bãhiya DãrucTriya 
sống trên cõi trời. Khi Đức Phật Gotama sắp xuất hiện, ngài tái 
sanh vào một gia đình danh giá trong xứ Bahiya, và vì vậy 
người ta gọi ngài với tên Bahiya, chỉ nơi sinh quán của ngài. 
Về sau, ngài được biết đến với tên Bãhiya Dãruciriya, nghĩa là 
“Bãhiya Mặc Y Vỏ Cây”, bởi vì ngài mặc y kết bằng vỏ cây. 

Khi trưởng thành, Bahiya lập gia đình và trở thành một 
thương nhân buôn bán bằng đường hàng hải. Một lần nọ, trong 
chuyến hải hành trao đổi hàng hóa đến xứ Suvannabhumi, 
chiếc tàu của ngài bị bão đánh đắm vỡ tan giữa biển khơi. Tất 
cả mọi người trên thương thuyên, trừ ngài ra, đều thiệt mạng. 


5“ chỉ tiết trong phần này soạn theo 7he Great Chronicles oƒ Buddhas, 


Bahiya Sufa (Ud.1.10), và chú giải Kinh Pháp Cú 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 278 


Riêng về phần ngài Bãhiya, do phước duyên là một vị 
đang sống kiếp cuối cùng trong luân hồi và sẽ trở thành bậc A- 
la-hán trong kiếp này, cho nên ngài may mắn bám được vào 
một mảnh vỡ của chiếc tàu và sống sót sau bảy ngày ráng sức 
vật lộn với sóng gió trên biển cả. Sau đó, ngài trôi dạt vào bãi 
cát của hải cảng Suppäraka. Do áo quần đã bị sóng cuốn hết, 
ngài không còn mảnh vải trên người. Trước khi đi vào thị trấn, 
ngài làm một chiếc khố kết bằng lau sậy từ hồ chứa nước đề 
che thân và nhặt một chiếc bình cũ để làm bát khất thực. Rồi vì 
kiệt sức và đói lả, ngài lê từng bước một, dáng vẻ trông giống 
như một khất sĩ khiêm tốn chậm rãi đi trì bình. 

Hình tướng khổ hạnh lạ thường của Bãhiya thu hút sự chú 
ý của những người dân có đức tin sai lạc và thiếu sự hiểu biết 
đúng đắn trong thị trấn. Họ ngây thơ đánh giá bề ngoài đó, cho 
rằng vị khất sĩ với y bát lập dị này hăn là một nhân vật phi 
thường, không giống như người phàm tục, và họ nói về ngài 
rằng: “Nếu trên thế gian này có một bậc A-la-hán thì ắt phải là 
vị này!” Họ tự hỏi phải chăng vị này (một bậc thánh theo suy 
diễn nông cạn của họ) đang thực hành pháp khổ hạnh cực đoan 
nên không muốn mặc y phục bình thường. 

Đề thử xem sự xét đoán của mình có đúng hay không, họ 
dâng thức ăn và y phục đẹp đẽ đến Bãhiya. Nhưng Bãhiya tự 
nghĩ: “Các người này trọng vọng ta chỉ vì lỗi phục sức khổ 
hạnh của ta mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu ta tiếp tục phục sức bần 
hàn như vây để duy trì lòng kính ngưỡng của họ.” Do lẽ ấy, 
Bãhiya nhận vật thực nhưng từ chối không nhận những y áo họ 
dâng. Kết quả là dân chúng lại càng thêm tôn sùng kính trọng 
Bãhiya và cúng đường nhiều hơn nữa. 

Sau khi khất thực và thọ trai xong, Bãhiya về nghỉ ngơi 
trong một bảo tháp cô. Dân chúng đi theo ngài vào đấy. Họ 
kính cần quét dọn sạch sẽ chỗ trú ngụ của ngài. Khi ấy Bãhiya 
tự nghĩ: “Chỉ trông vào hình tướng bên ngoài của ta mà mọi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 279 


người đã tôn kính ta nhiều như thế. Vậy ta nên hành xử cho 
xứng với lòng tin của họ. Ta phải sống như là một khất sĩ chân 
chính và trong sạch.” Thế nên Bãhiya tìm vỏ cây, tước sợi, rồi 
dùng dây bện kết lại thành y để mặc. Từ đó ngài có tên là 
Bahiya Dãrucrriya, nghĩa là “Bahiya Mặc Y Vỏ Cây”. 

Nhìn thấy Bãhiya giữ nếp sống giống như một khất sĩ 
phạm hạnh, dân chúng hoàn toàn tin tưởng rằng ngài chính là 
một vị A-la-hán. Vì vậy, họ trọng vọng lễ bái ngài và hoan hỷ 
cúng dường rộng rãi vật thực, sàng tọa, dược phẩm, V.V. VỚI 
ước mong sẽ được hưởng an lạc về sau với công đức ấy. Sau 
một thời gian được dân chúng tôn sùng như một bậc A-la-hán 
như thế, Bãhiya khởi lên ý nghĩ sai lầm ngã mạn rằng: “Nếu có 
ai đã đắc A-la-hán quả (arahafta-phala) hoặc chứng A-la-hán 
đạo (arahafia-magga), thì ta là một trong những vị ấy.” 


2. Lời Khuyên Răn của Vị Phạm thiên 


Trong số bảy vị tỳ khưu cùng leo lên đỉnh núi và nguyện 
xả thân hành thiền đề đạt tuệ giác vào cuối thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Phật Kassapa, vị tăng cao hạ thứ nhất đắc thánh quả 
A-la-hán và nhập Vô dư Niết bàn sau khi tịch diệt, vị cao hạ 
thứ nhì đắc thánh quả bất lai và tái sanh vào cõi Tịnh cư thiên 
sau khi mạng chung. 

Khi vừa tái sanh vào cõi Phạm thiên ấy, ngài liền xem lại 
tiền kiếp của mình và quan tâm đến năm vị tăng còn lại. Ngài 
thấy rằng cả năm vị, sau khi chết, đều tái sanh lên thiên giới. 
Dù vậy, ngài vẫn luôn theo dõi năm vị để hỗ trợ họ trên đường 
đạo về sau, khi cần thiết và đúng lúc. 

Rồi khi một trong năm vị ấy — Bãhiya DãrucTriya — trở 
thành một A-la-hán giả mạo, sống dựa vào sự nhẹ đạ cả tin của 
đàn na tín thí tại Supparaka, vị Phạm thiên với tâm của mình 
biết được tâm của Bãhiya. Ngài thấy tiếc cho Baãhiya 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 280 


DãrucTriya bởi vì trong kiếp trước vị tỳ khưu này có giới hạnh 
rất trong sạch, đến nỗi từ chối thức ăn mà người bạn đồng tu 
chứng đắc A-la-hán khất thực mang về chia cho mình. Thế mà 
nay người bạn ấy đang đi theo con đường lầm lạc bởi tà kiến 
và ngã mạn, tưởng mình là một bậc A-la-hán. 

Vị Phạm thiên từ mẫn cảm thấy có trách nhiệm thức tỉnh 
và đưa người bạn cũ đi vào đường tu chân chánh. Ngài cũng 
muốn báo cho Bahiya biết về sự xuất hiện của Đức Phật 
Gotama trong thế gian. Ước mong gợi lên được cho bạn mình 
niềm khẩn trương tu tập trong tâm, ngài lập tức hạ xuống trần 
gian từ cõi Phạm thiên, đi đến chỗ Bãhiya Dãruciriya, uy nghi 
xuất hiện giữa hư không với hào quang sáng ngời. 

Đột nhiên bị thu hút bởi vằng ánh sáng kỳ diệu này, 
Bãhiya DãrucTriya bước ra khỏi chỗ ngụ của mình. Trông thấy 
vị Phạm thiên, Bãhiya chắp hai tay lại và cung kính hỏi: “Thưa 
ngài, ngài là a1?” 

Vị Phạm thiên kể lại câu chuyện bảy vị tỳ khưu là bạn 
đồng tu thiền trên đỉnh núi trong kiếp quá khứ. Rồi, do biết 
được tâm của Bãhiya, do tà kiến ngã mạn tưởng rằng mình đã 
đắc A-la-hán quả hoặc đã chứng A-la-hán đạo, vị Phạm thiên 
cảnh tỉnh người bạn cũ: “Ta đến đây để khuyên ông chớ sống 
nhờ vào sự nhẹ đạ cả tin của dân chúng. Này Baãhiya, ông chưa 
đắc quả A-la-hán. Ông cũng chưa chứng đạo A-la-hán. Ông 
còn chưa bắt đầu tu tập để trở thành bậc A-la-hán, chưa có một 
chút thực hành nào theo chánh đạo để đạt đạo quả A-la-hán. 
Không biết phương pháp và đường lối thì làm sao ông có thể 
trở thành bậc A-la-hán?” 

Vốn đã có căn cơ tu hành từ tiền kiếp, khi nghe những lời 
khiến trách của vị Phạm thiên, Bãhiya liền thức tỉnh và rất hồi 
hận trước bao lỗi lầm đã phạm trong lúc mê mờ. Ông hỏi: 
“Thưa ngài, hiện nay trong thế gian này có vị sa môn đạo hạnh 
chân chánh nào thực sự là bậc A-la-hán hay không?” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 281 


Biết Bãhiya đã thành tâm hi lỗi, vị Phạm thiên sách tấn: 
“Này Bahiya, Đức Phật Chánh Đăng Giác đã xuất hiện trong 
thế gian và đang ngự tại tịnh xá Jetavana gần kinh thành 
Sãvatthi, xứ Kosala, phía đông bắc của cảng Suppäraka. Chẳng 
những Ngài là bậc A-la-hán thực sự, mà Ngài còn thuyết giảng 
Chánh Pháp và chỉ dạy con đường đưa đến sự chứng đắc đạo 
quả A-la-hán. Ta khuyên ông hãy gấp rút đến yết kiến Đức 
Thế Tôn.” 

Sau khi ban những lời khuyên răn động tâm cho người bạn 
đồng tu cũ, vị Phạm thiên trở về trú xứ của mình. 


3. Thành Tựu Đạo Quả A-La-Hán 


Thức tỉnh bởi lời khuyên răn của vị Phạm thiên, Bahiya 
DãrucTriya cảm nhận sự hồi hận và niềm thôi thúc tu tập trong 
tâm nên quyết định tìm Đạo lộ dẫn đến Niết bàn. Ngài lập tức 
rời cảng Suppäraka, đi thắng đến thành Sãvatthi. Đoạn đường 
đài này một trăm hai mươi do tuần, thế mà chỉ qua một đêm 
Bãhiya đã đến tịnh xá Jetavana vào buổi sáng hôm sau."° 

Đức Phật biết Bãhiya sắp đến yết kiến sáng hôm ấy, 
nhưng thấy rằng các căn quyền của Bãhiya, như tín tâm, chưa 
đủ chín muôi để tiếp nhận Chân Lý thâm sâu vi diệu. Vì vậy, 
đề trì hoãn việc tiếp độ Bãhiya cho đến khi đúng lúc, Đức Phật 
vào kinh thành khát thực cùng chư Tăng. 

Khi Bãhiya Dãruciriya đến tịnh xá Jetavana thì Đức Thế 
Tôn đã rời khỏi và trên đường đi trì bình. Nhìn thấy vài vị tỳ 
khưu đang đi kinh hành trong sân để tránh bị hôn trầm sau 
buổi điểm tâm, Bãhiya hỏi Đức Phật hiện giờ ở đâu và được 


5 1 do tuần = 5 đến 8 miles. 120 do tuần là đoạn đường rất dài cho người 
bình thường bộ hành chỉ trong một đêm. Chú giải viết rằng ngài Bãhiya đi 
được như thế là do oai lực gia hộ của vị Phạm thiên và của Đức Phật (tha 
lực). Cũng có bản dịch ghi là ngài chỉ nghỉ qua một đêm ở mỗi chặng 
đường đề mau đến nơi. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 282 


cho biết là Ngài đang khất thực trong kinh thành. Các vị tỳ 
khưu hỏi vị đạo sĩ từ đâu đến. Bahiya trả lời: “Thưa chư đại 
đức, con từ cảng Suppäraka đến.” Chư vị nói: “Ông đã đến đây 
từ nơi rất xa. Hãy rửa chân, thoa dầu cho dãn chân, và nghỉ 
ngơi chốc lát. Không bao lâu nữa Đức Thế Tôn sẽ trở về, và 
ông sẽ gặp Ngài.” 

Mặc dù được chư Tăng từ bị ân cần mời ở lại tịnh xá, 
nhưng Bãhiya rất nóng lòng được gặp đắng Thiện Thệ nên 
thưa rằng: ““Thưa chư đại đức, con không thể biết được nếu con 
có sắp gặp tai họa nào đe dọa mạng sông của mình. Con đã vội 
vã đi đến đây, vượt qua một trăm hai mươi do tuần chỉ trong 
một đêm, không cho phép mình ngừng nghỉ chút nào suốt đoạn 
đường dài ấy. Con phải được gặp Đức Thế Tôn trước khi nghĩ 
đến việc nghỉ ngơi.” 

Vừa nói xong, Bãhiya vội vàng đi vào thành và trông thấy 
Đức Phật, đắng Vô Thượng Sĩ. Nhìn Đức Thế Tôn thanh tịnh 
uy nghỉ đang đi trì bình trên đường phố, Bãhiya nhủ thầm: “Ôi, 
quả là một thời gian dài vô lượng đã qua con mới được duyên 
lành chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn!” Bãhiya đứng như chôn 
chân tại chỗ để ngắm nhìn Đức Phật, nỗi hân hoan và niềm 
kính ngưỡng tràn ngập khắp tâm tư, đôi mắt không hề chớp, 
luôn tập trung vào kim thân Đức Phật. 

Với tâm tư đắm chìm trong ánh hào quang rạng ngời của 
Đức Thế Tôn, Bähiya tiến lại gần Ngài, cúi rạp xuống rồi trải 
năm vóc trên mặt đất để bái lạy Ngài, vuốt ve và hôn đôi chân 
của Ngài một cách tôn kính chí thành. 

Đảnh lễ Đức Phật xong, Bãhiya thành kính khân cầu: 
“Bạch Thế Tôn, kính xin Ngài ban cho con một bài pháp ngắn. 
Bài pháp của bậc Thiện Thệ, đắng Chánh Biến Tri sẽ cho con 
được lợi lạc, tắn hóa lâu dài.” 

Đức Phật từ mẫn biết rằng chưa đến đúng thời đề thuyết 
pháp cho Bahiya nên nói với giọng dịu ngọt: “Này Bahiya, bây 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 283 


giờ không phải là lúc thích hợp để Như Lai ban pháp. Như Lai 
đang đi bát giữa đường.” 


(Ở đây có thê có câu hỏi: “Có lúc không thích hợp 
để Đức Phật cứu độ chúng sanh hay chăng?” 


Câu trả lời là “lúc không thích hợp” ở đây không 
phải để chỉ về Đức Phật mà về người tiếp nhận lời 
dạy của Ngài. Biết được căn cơ của một người đã 
chín muồi để lãnh thọ lời dạy của Đức Phật hay 
chưa là điều vượt trên khả năng của phàm nhân 
(ngay cả đối với một vị A-la-hán bình thường). 
Căn cơ của Bãhiya chưa chín muôi để lãnh thọ 
Giáo Pháp. Nhưng nói điều này với Bãhiya sẽ vô 
ích vì Bãhiya không thể hiểu được. Vì vậy Đức 
Phật chỉ đưa lý do là Ngài đang đi khất thực để 
không thuyết pháp. 


Đức Phật luôn sẵn sảng ban pháp cho ai đủ căn cơ 
để hiểu được lời dạy ấy, và Ngài biết lúc nào người 
nghe đã sẵn sàng và lúc nào thì chưa. Ngài không 
ban pháp khi căn cơ người nghe chưa chín muỗi 
bởi vì thời pháp sẽ không mang lại sự giác ngộ cho 
người ấy.) 

Khi nghe Đức Phật nói như thế, Bãhiya Dãruciriya khân 
cầu lần thứ hai: 

“Bạch Thế Tôn, con không thể biết trước được nếu Thế 
Tôn hay nếu con có sắp phải gặp hiểm nguy gì đến tánh mạng 
hay chăng. Vì vậy, cầu xin Thế Tôn ban pháp cho con. Thời 
pháp của đắng Thiện Thệ sẽ cho con được lợi lạc, tấn hóa lâu 
dài.” (Đây là kiếp chót của Bãhiya nên phước báu quá khứ vận 
hành thôi thúc ông hết sức quan tâm đến sự cấp bách về an 
nguy của tánh mạng, bởi vì một người đang sống kiếp chót 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 284 


trong luân hồi thì không thê chết mà không đắc A-la-hán.) 
Vì biết lúc này căn cơ của Bãhiya vẫn chưa chín muôi và 
nhân duyên chưa đầy đủ nên Đức Phật lại dạy lần thứ nhì: 
“Này Bahiya, giờ này không phải là giờ ban pháp. Như 
Lai đang đi bát giữa đường.” 


(Đức Phật muốn thuyết pháp cho Bãhiya nhưng 
phải từ chối lần thứ nhì vì Ngài biết Bãhiya đang 
chìm đắm trong hỷ lạc được nhìn thấy Ngài; điều 
này cản trở sự chứng đạt các tuệ minh sát. Tâm 
Bãhiya cần được lắng dịu xuống trạng thái quân 
bình. Ngoài ra, nỗ lực để vượt qua một trăm hai 
mươi do tuần chỉ trong một đêm đã khiến cho thể 
lực của Bãhiya suy yếu nên Bãhiya cần chút nghỉ 
ngơi đề có thể lãnh thọ thời pháp một cách lợi lạc.) 


Đến khi Bãhiya tha thiết thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp 
lần thứ ba, đắng Điều Ngự Trượng Phu thấy rằng: 

o_ tâm Bãhiya đã lắng dịu xuống trạng thái xả, 

©o_ Bahiya đã nghỉ ngơi chút ít và đã vượt qua cơn mệt lả, 

o_ căn cơ Bãhiya đã chín muỗi, 

o_ mối hiểm nguy đe dọa mạng sống Bãhiya sắp xảy đến, 
cho nên Ngài quyết định đây là lúc thích hợp để thuyết pháp 
cho Bahiya. 


Và như thế Đức Phật ban một bài pháp vắn tắt như sau 
(Bahiya Suifa, Ud.1.10): 

“Vậy thì, này Bahiya, con hãy tu tập như sau: Trong cái 
thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. 
Trong cái cảm giác, sẽ chỉ là cái cảm giác. Trong cái nhận 
thức, sẽ chỉ là cái nhận thức. Này Bãhiya, con cần phải tu tập 
như vậy. Khi nào với con mà sẽ chỉ là cái thấy trong cái thấy, 
chỉ là cái nghe trong cái nghe, chỉ là cái cảm giác trong cái 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 285 


cảm giác, chỉ là cái nhận thức trong cái nhận thức, thì, 
này Bãhiya, con sẽ không hợp nhất với cái đó. Khi con không 
hợp nhất với cái đó thì không có con ở đó. Này Bãhiya, khi 
không có con ở đó thì con cũng không ở đây, không ở kia, 
không ở chặng giữa. Như vậy, chỉ như vậy, là chấm dứt đau 
khổ.” 

Như vậy Đức Phật đã thuyết giảng giáo lý đến điểm cao 
diệu nhất về sự tận diệt hoàn toàn hay Niết bàn mà nền móng 
của hiện hữu — ngũ uẫn (khandha) — không còn tồn tại. 

Ngay trong lúc lắng nghe pháp của Đức Phật, Bãhiya đã 
có tứ thanh tịnh giới của bậc sa môn (cafupärisuddhi-sila, gồm 
biệt biệt giải thoát thu thúc giới, lục căn thu thúc giới, chánh 
mạng thu thúc giới, quán tưởng thọ vật dụng giới), đã thanh 
lọc tâm qua sự định tâm, và cũng chứng đạt minh sát tuệ trong 
khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cho nên ngài đắc quả A-la-hán 
cùng với bốn tuệ phân tích (paisambhidä-ñãna). Ngài Bãhiya 
có thê đoạn tận mọi lậu hoặc nhanh như vậy bởi vì ngài là loại 
người hy hữu do phước quá khứ, có trí tuệ tiềm ân đưa đến sự 
chứng đắc đạo quả mau lẹ. 

Sau khi đắc quả A-la-hán, Bãhiya Dãrucriya tự kiểm 
điểm lại chính mình bằng tuệ duyệt xét (paccavekkhana-nana) 
gồm mười chín yếu tố, và cảm thấy — như cách thông thường 
của một vị cư sĩ vừa mới đắc thánh quả A-la-hán — cần phải trở 
thành một tỳ khưu. Do đó, ngài xin Đức Phật thu nhận ngài 
vào Tăng chúng. Đức Phật hỏi: “Con đã có y bát của tỳ khưu 
chưa?” “Bạch Thế Tôn, dạ chưa.” 

Đức Phật dạy: “Vậy thì con hãy đi tìm y bát trước.” Nói 
xong, Đức Phật tiếp tục đi trì bình trong thành Sãvatthi. 


(Theo truyền thuyết, ngài Bãhiya DãrucTriya từng 


là tỳ khưu trong thời Đức Phật Kassapa. Ngài đã 
tiếp tục hành trì sa môn pháp và luôn nỗ lực đề đạt 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 286 


giác ngộ suốt hai mươi ngàn năm. Trong thời gian 
đó, mỗi khi nhận được tứ sự cúng dường, ngài đều 
nghĩ rằng đó là do công đức cúng dường tứ sự 
trong quá khứ của mình nên không cần phải chia 
phước quả này cho các tỳ khưu đồng tu. Do thiếu 
hạnh bố thí y bát đến huynh đệ sa môn như thế nên 
ngài thiếu phước cần thiết để được Đức Phật 
Gotama gọi “khi Bhikkhu! ” 


Có một chú giải khác về việc Đức Phật không gọi 
ngài Bahiya “Ehi Bhikkhu!” Theo đó, ngài BahIya 
từng là một tên cướp trong thời kỳ không có Đức 
Phật xuất hiện. Tên cướp ấy đã dùng cung tên bắn 
chết một vị Phật Độc Giác để cướp y bát của Ngài. 
Đức Phật Gotama biết răng, với ác nghiệp này, 
Bãhiya không thê thọ hưởng phước báu được nhận 
y bát do tâm-tạo thần thông phát sanh, cho dù có 
được Đức Phật gọi “E7; Bhikkhu!” Chú giải này 
thích ứng hơn với sự kiện Bahiya phải lãnh quả 
không có y phục bình thường mà chỉ che thân bằng 
vỏ cây khi làm khắt sĩ.) 


4. Cái Chết Bi Thảm của Ngài Bãhiya 


Ngài Bãhiya đảnh lễ từ biệt Đức Phật rồi đi quanh trong 
thành tìm bát và các mảnh giẻ rách đề kết lại thành y. Trong 
khi đang kiếm y bát thì ngài bị một con bò cái mới sanh bê con 
húc chết. 


(Theo truyền thuyết, trong một kiếp quá khứ nào 
đó, có bốn người con trai của một phú gia thuê một 
cô gái giang hồ và mang vào công viên để hưởng 
lạc. Khi đêm về và chung quanh vắng vẻ, một 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 287 


trong bốn người đề nghị cướp đoạt nữ trang và tiền 
bạc của cô gái. Cả bọn đồng ý và cùng đánh đập cô 
thật dã man. Trong lúc bị hành hạ, cô gái khởi lên 
những ý nghĩ oán hận rằng: “Lũ thanh niên hung 
ác và vô liêm sỉ này đã dùng ta để thỏa mãn dục 
vọng rồi bây giờ lại muốn giết ta vì lòng tham. Ta 
không làm hại gì họ cả. Bây giờ thì ta lại không có 
ai cứu giúp. Thôi đành chết lần này vậy. Ta 
nguyện trong các kiếp sau sẽ trở thành một nữ dạ 
xoa có thể giết những kẻ này nhiều lần!” Và cô gái 
chết trong khi đang phát lời nguyền này. 


Trong một kiếp sau, một trong bốn kẻ sát nhân 
hung ác này tái sanh là Pukkusäti trong gia đình 
quyền quý; người thứ nhì tái sanh là Bãhiya 
Dãrucrriya; người thứ ba tái sanh là Tambadathika, 
một tên cướp; người thứ tư tái sanh là một người 
cùi tên Suppabuddha. Cô gái tái sanh là một nữ dạ 
xoa, và trong hằng trăm kiếp khác nhau của bốn kẻ 
sát nhân, cô đã hóa thân thành một con bò cái húc 
họ chết đề trả thù. Ngài Bãhiya phải lãnh chịu quả 
của ác nghiệp quá khứ và chết ngay tức thì.) 


Khi Đức Phật đi trì bình xong và cùng chư Tăng trở về thì 
thấy thi hài của ngài Bãhiya trong một đồng rác. Ngài dạy: 

“Này các tỳ khưu, các con hãy đến một nhà thiện tín xin 
một cái chõng để khiêng thi thể Bãhiya, làm lễ hỏa táng theo 
nghỉ thức trang trọng, rồi xây dựng bảo tháp thờ xá lợi của vị 
ấy.” 

Trong lời truyền cho chư Tăng xây dựng bảo tháp thờ xá 
lợi của ngài Bãhiya, Đức Phật đã hàm ý rằng ngài Bãhiya là 
một vị A-la-hán. Chư Tăng làm theo lời Đức Bổn Sư dạy. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 288 
5, Bài Kệ của Đức Phật 


Khi trở về tịnh xá, chư Tăng trình với Đức Phật rằng đã 
hoàn tất mọi việc đúng theo lời Ngài dạy và hỏi: “Bạch Thế 
Tôn, Bãhiya Dãruciriya tái sanh về đâu?” Qua thắc mắc này 
chư Tăng có ý hỏi rằng khi chết Bãhiya là phàm nhân, hay là 
vị thánh hữu học, hoặc là bậc A-la-hán đã sống kiếp chót. 

Đức Phật giải thích: “Này các tỳ khưu, Bãhiya là vị hiền 
trí. Vị ấy đã thực hành đúng phương cách để chứng đắc pháp 
siêu thế theo lời dạy của Như Lai. Vị ấy không tranh luận về 
Giáo Pháp với Như Lai. Này các tỳ khưu, Bahiya đã đoạn tận 
phiền não khổ đau, nhập Vô dư Niết bàn.” 

Và Đức Phật thốt lên lời cảm hứng này: 


Chỗ nào nước và đất, 
Lửa, gió không dấu vết: 
Tại đây sao không sáng, 
Mặt trời không chiếu rọi. 
Tại đây trăng không hiện. 
Tại đây không bóng tối. 

Và khi bậc hiền giả 
Tự mình với trí tuệ 

Chứng ngộ pháp Niết bàn, 

Vị ấy được giải thoát 
Khỏi sắc và vô sắc, 

Khỏi lạc và đau khổ. 
Bahiya Sufa, Ud.1.10 

Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Thanissaro 


Rồi Đức Bồn Sư nói tiếp: “Này các tỳ khưu, Bãhiya đứng 
đầu trong các thanh văn đệ tử của Như Lai chứng đắc trí tuệ 
đạo quả mau lẹ (tốc thắng trí).” 

Khi được nghe rằng ngài Bãhiya thác đi là một bậc A-la- 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 289 


hán, chư tỳ khưu vô cùng ngạc nhiên. Các vị cung kính hỏi 
Đức Bồn Sư: “Bạch Thế Tôn, Bãhiya Dãruciriya đắc đạo quả 
A-la-hán vào lúc nào?” 

Đức Phật nói: “Này các tỳ khưu, vào lúc nghe Như Lai 
thuyết pháp.” “Bạch Thế Tôn, dạ thưa Thế Tôn đã ban pháp 
cho vị ấy trong dịp nào?” Đức Bồn Sư trả lời: “Hôm nay, khi 
Như Lai trên đường đi trì bình.” Chư ty khưu lại ngạc nhiên 
hỏi: “Nhưng, bạch Thế Tôn, vậy thì bài pháp ấy có lẽ mang ít ý 
nghĩa. Làm sao một bài pháp văn tắt như thế có thê khiến vị ấy 
đạt giác ngộ được?” 

Đắng Chánh Biến Tri nghiêm trang dạy: “Này các tỳ 
khưu, làm sao các con có thê xét đoán được hiệu quả một thời 
pháp, dù ngắn hay dài, của Như Lai? Pháp của Như Lai thuyết 
không thể ước tính bằng thời lượng ngắn dài. Một ngàn câu kệ 
chứa đựng những lời vô ích không bằng một câu kệ mang đầy 
ích lợi cho người nghe.” 

Rồi trong dịp này, Đức Phật đã thốt lên bài kệ sau: 

Dầu nói ngàn câu kệ 
Nhưng không gì lợi ích, 
Tốt hơn nói một câu 
Nghe xong, được tịnh lạc. 


Kinh Pháp Cú, Dhp. 101 
HT Thích Minh Châu dịch 


Khi bài pháp chấm dứt, nhiều chúng sanh chứng đắc được 
các tầng thánh khác nhau, như thánh quả nhập lưu, v.v. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Tốc Thắng Trí 


Trong các vị thánh đệ tử của Đức Phật chứng đắc đạo trí 
và quả trí mau lẹ, trưởng lão Bãhiya Dãrucriya là bậc tối 
thắng. Ngài đắc quả A-la-hán trong khi lắng nghe một thời 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 290 


pháp vô cùng vắn tắt của Đức Bồn Sư. Vì vậy, vào một dịp nọ, 
ngài được Đức Phật tán dương trước hội chúng tỳ khưu: 


“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu tốc thắng trí 


(khippabhinna) của Như Lai, Bãhiya Dãrucrriya là bậc đệ nhất 


(ctadagga)!” 


D. Giảng Rộng Bài Pháp Ngắn của Đức Phật trong 
Bahiya Sutta 


(1) “Này Bahiya, nếu là như vậy, con hãy tu tập như sau: khi 


(2 


@ 


` 


`— 


thấy một cảnh sắc, chánh niệm ghi nhận cái thấy chỉ là 
thấy; khi nghe âm thanh, chánh niệm ghi nhận cái nghe chỉ 
là nghe; cũng thế, khi tiếp xúc mùi, vị và vật xúc chạm, 
chánh niệm ghi nhận cái ngửi, cái nếm, cái tiếp xúc chỉ là 
ngửi, nếm, xúc chạm; và khi nhận biết một đối tượng của 
tâm — tức là ý nghĩ và ý tưởng — thì chánh niệm ghi nhận 
cái nhận biết chỉ là nhận biết. 


“Này Bãhiya, nêu con có thể luôn chánh niệm ghi nhận cái 
thấy, cái nghe, cái tiếp xúc, và cái nhận biết đối với các đối 
tượng được thấy, được nghe, được tiếp xúc, hoặc được 
nhận biết, thì con sẽ không hợp nhất với tham ái, sân hận 
và si mê về các đối tượng Ấy. Nói cách khác, chắc chắn con 
sẽ không là người tham ái, sân hận hay sĩ mê. 


“Này Bãhiya, nếu con quả thật không trở thành người tham 
ái, sân hận hay si mê thì, này Bãhiya, con quả thật trở 
thành người không bị chi phối bởi ái dục, ngã mạn hay tà 
kiến về các đối tượng được thấy, được nghe, được tiếp Xúc, 
hoặc được nhận biết. Khi ấy con sẽ không có ý nghĩ về “cái 
này là của ta" (do tham ái), về “ta” (do ngã mạn), hay về 
“tự ngã của ta” (do tà kiến). 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 291 


(4) “Này Bãhiya, nếu con quả thật trở thành người không bị 
chỉ phối bởi ái dục, ngã mạn hay tà kiến về các đối tượng 
được thấy, được nghe, được tiếp xúc, hoặc được nhận biết 
(do sự vắng mặt của tham ái, ngã mạn, tà kiến) thì con sẽ 
không còn tái sanh vào cõi người nữa, con cũng không còn 
tái sanh vào bốn cõi còn lại (tức là cõi trời, cõi địa ngục, 
cõi thú vật, cõi ngạ quỷ). Ngoài cõi người trong kiếp hiện 
tại và bốn cõi còn lại, không có chỗ đến nào khác cho con. 
Sự không còn sanh khởi của danh sắc mới, này Bãhiya, 
chính là sự chấm dứt các ô nhiễm do phiền não và sự chấm 
dứt đau khổ của sanh tử luân hồi.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 292 


Kumaära Kassapa Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Thuyết Giảng Vi Diệu 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu thuyết giảng vi diệu 
(citakathika”^) của Đức Phật Gotama, trưởng lão Kumara 
Kassapa được Ngài tán đương là bậc đệ nhất (eadagsga).° 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, trưởng lão Kumära 
Kassapa tương lai sanh vào một gia đình giàu có trong kinh 
thành Hamsavaf. 

Cũng như các bậc thánh tăng trưởng lão tương lai, vị thiện 
nam đến viếng tịnh xá nơi Đức Phật ngự và trong khi nghe 
pháp, ông được chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên dương một vị 
tỳ khưu là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu thuyết giảng vi 
diệu, dùng phép so sánh với nhiều ân dụ và biểu tượng cụ thể 
sinh động để diễn giải Giáo Pháp cho người nghe. Ông khởi 
ước muốn mãnh liệt được trở thành bậc tỳ khưu tối thắng như 
vậy vào thời một vị Phật tương lai. Sau khi cúng dường trai 
tăng trọng thể, ông phát đại nguyện lên Đức Phật. 

Đắng Chánh Biến Tri thấy trước được rằng ước nguyện 
của vị thí chủ sẽ thành tựu mỹ mãn trong thời kỳ của Đức Phật 
Gotama nên ban lời tiên tri trước khi trở về tịnh xá. 


2. Tu Thiền trên Đỉnh Núi 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, vị 


- CÌHA: hay, khéo; kafhifa: nói; cHtakathika: vị thuyết giảng hay, khéo 
” chỉ tiết trong bài soạn theo 7he Great Chronicles oƒ Buddhas, Kinh Gò 
Mối (MN 23), và Giảng Giải Kinh Gò Mỗi (Ngài Mahäsi Sayadaw) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 293 


thiện nam tiền thân của trưởng lão Kumãra Kassapa đã sống 
trọn đời hành trì thiện nghiệp, và sau kiếp sống ấy, ông tái 
sanh vào cối trời hoặc cõi người. 

Vào cuốỗi thời kỳ Giáo Pháp. của Đức Phật Kassapa, Chánh 
Pháp bị lu mờ và suy yếu; một số sa môn không còn nghiêm trì 
những giới luật mà Đức Phật đã ban hành. Tiền thân trưởng lão 
Kumara Kassapa lúc bấy giờ là một tỳ khưu phạm hạnh. Ngài 
tìm được sáu vị tỳ khưu khác cùng có quan điểm rằng một tỳ 
khưu chân chánh phải sống nếp sống tịnh cư và nỗ lực tham 
thiền. Bảy vị cùng leo lên đỉnh một ngọn núi cao và nguyện 
hiến trọn đời mình cho việc hành thiền để đạt giác ngộ. (Xin 
xem chỉ tiết câu chuyện này trong bài về trưởng lão Dabba.) 

Do giới hạnh trong sạch và toàn hảo, sau khi mạng chung, 
vị tỳ khưu tiền thân của trưởng lão Kumãra Kassapa tái sanh 
vào thiên gIới. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Người Con của Vị Tỳ Khưu Ni 


Suốt thời gian gồm vô lượng chu kỳ thế giới giữa thời Đức 
Phật Kassapa và thời Đức Phật Gotama, vị thiện nam tiền thân 
của ngài Kumara Kassapa chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi 
người mà thôi, không bao giờ phải đọa sanh vào địa ngục. 

Trong kiếp sống sau cùng và trước khi Đức Phật Gotama 
thành đạo, vị ấy tái sanh vào bụng mẹ là con gái của một 
thương nhân giàu có ở thành RãJagaha. Người phụ nữ trẻ này 
luôn luôn mong muốn được xuất gia sông đời tu hành, nhưng 
cha mẹ cô không ưng thuận và buộc cô kết hôn với con trai của 
một gia đình giàu có khác. Cô đành phải tuân theo lệnh song 
thân xuất giá vu quy về nhà chồng, trở thành người vợ trung 
thành, đức hạnh và sống theo thiện pháp trong gia đình mới. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 294 


Không bao lâu sau cô thọ thai nhưng không biết điều ấy. 
Vẫn thiết tha mong trở thành tỳ khưu ni, cô xin chồng cho 
phép được xuất gia. Người chồng hoan hý chấp thuận và đưa 
cô đến ni viện của các tỳ khưu ni đệ tử của đại đức Devadatta. 

Khi bào thai của vị ni cô lớn rõ rệt, các tỳ khưu ni đến gặp 
đại đức Devadatta và trình sự kiện để thỉnh ý. Thiếu từ bi và trí 
tuệ, đại đức Devadatta không suy xét kỹ lưỡng mà lập tức bảo 
rằng: “Cô ấy không còn là tỳ khưu ni nữa,” và truyền trục xuất 
vị ni trẻ ra khỏi hội chúng của đại đức. Khi vị ni trẻ được chư 
Ni cho biết quyết định của đại đức, cô nghiêm trang thưa với 
chư Ni: “Thưa chư Ni, con xuất gia vào cửa Phật không phải 
với đại đức Devadatta mà với bậc Chánh Đăng Giác, đẳng Vô 
Thượng Sĩ. Xin đừng làm mất nơi con điều con đã rất khó 
khăn mới đạt được. Xin hãy đưa con đến Jetavana, gặp Đức 
Bồn Sư.” 

Theo lời thỉnh cầu của vị ni trẻ, chư Ni đưa cô đến ni viện 
của các tỳ khưu ni đệ tử của Đức Phật Gotama để tá túc. Nơi 
đây, khi được tường trình trường hợp của vị ni trẻ đang mang 
thai, Đức Bồn Sư bi mẫn suy nghĩ: “Dầu thai nhi tượng hình 
khi cô còn là cư sĩ, nhưng đây cũng là một dịp để ngoại đạo 
nói rằng Sa môn Gotama đã nhận một tỳ khưu ni bị Devadatta 
trục xuất. Vậy thì để sớm ngăn chặn lời thị phi, vấn đề này cần 
được giải quyết trước mặt quốc vương và triều đình.” 

Vì thế, ngày hôm sau Đức Phật cho mời vua Pasenadï xứ 
Kosala và một số cư sĩ đáng kính ở thành Sãvatthi — như ông 
Mahã Anathapindika, ông Culla Anathapindika, bà Visakhã — 
đến tịnh xá. Rồi trước đông đủ tứ chúng, Đức Phật truyền cho 
trưởng lão Upãäli làm sáng tỏ sự việc và quyết định. 

Vâng lời Đức Bồn Sư, trưởng lão Upäli triệu tập hội 
chúng cư sĩ và giao cho bà Visäkhã việc đích thân điều tra cặn 
kẽ để tìm hiểu xem sự thụ thai xảy ra trước hay sau khi thai 
phụ thọ giới tỳ khưu ni. Sau khi thâm định với đầy đủ chứng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 295 


cớ, bà Visäkhã trình lên ngài Upäli rằng sự thụ thai xảy ra khi 
thai phụ còn là cư sĩ. Lúc ấy vị trưởng lão ban phán quyết 
minh bạch rằng bởi vì thai kỳ đã bắt đầu trước khi gia nhập 
Giáo đoàn nên vị ni trẻ là một tỳ khưu mi trong sạch. Đức Bồn 
Sư khen ngợi trưởng lão Upäli về sự xét xử công minh này. 

VỊ ni trẻ hạ sanh một bé trai khôi ngô, đẹp như một pho 
tượng vàng. Biết rằng nuôi con là một chướng ngại cho các tỳ 
khưu ni nên vua PasenadI xứ Kosala nhận chăm sóc cậu bé, và 
cậu được nuôi dưỡng trong cung điện như một hoàng tử. Cậu 
bé được đặt tên là Kassapa. Năm lên bảy tuổi, cậu bé được đức 
vua cho biết rằng mẹ ruột của cậu là một tỳ khưu mi. Kassapa 
rúng động tâm can và cảm nhận niềm thôi thúc cấp bách tu tập 
trong Giáo Pháp. Cậu xin phép đức vua cho xuất gia và được 
vua hoan hỷ chấp thuận. Thế rồi đức vua lập tức sắp đặt cuộc 
lễ trang trọng và gửi Kassapa đến tịnh xá nơi Đức Phật ngự để 
được xuất gia sa di. 

Vào Giáo đoàn, chú sa di bảy tuổi được Đức Phật gọi là 
Kumära Kassapa, nghĩa là “Cậu bé Kassapa”, để phân biệt với 
các sa di khác có cùng tên Kassapa. Kưmara còn có nghĩa là 
“hoàng tử”. Vì Kassapa được vua Pasenadr nhận nuôi dưỡng 
nên tên Kumära Kassapa cũng hàm ý là “Hoàng tử Kassapa”. 


2. Kinh Gò Mối (Vammiika Sutta, MN 23) 
2.1 Câu Chuyện Dẫn Nhập 


Trong số bảy vị tỳ khưu cùng leo lên đỉnh núi và nguyện 
xả thân hành thiền để đạt tuệ giác vào cuối thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Phật Kassapa, vị tăng cao hạ thứ nhất đắc thánh quả 
A-la-hán và nhập Vô dư Niết bàn sau khi tịch diệt, vị cao hạ 
thứ nhì đắc thánh quả bắt lai và tái sanh vào cõi Tịnh cư thiên 
sau khi mạng chung. Ngài luôn luôn theo dõi năm vị tỳ khưu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 296 


bạn trong kiếp quá khứ đề hỗ trợ họ trên đường đạo về sau, khi 
cần thiết và đúng lúc. Kumãra Kassapa là một trong năm vị ấy. 
Vào thời Đức Phật Gotama, khi vị Đại Phạm thiên quán xét 
xem Kumãra Kassapa hiện đang sống ở đâu, thì ngài thấy rằng 
vị ấy lúc bây giờ đã xuất gia vào Giáo đoàn của Đức Phật. 

Sa di Kumaära Kassapa bắt đầu hành thiền minh sát và học 
Giáo Pháp của Đức Phật ngay từ lúc mới gia nhập Giáo đoàn, 
và cứ như thế chú luôn luôn chuyên cần tinh tấn tu học và ôn 
luyện cả pháp học lẫn pháp hành theo lời dạy của Đức Phật. 
Khi Đức Bồn Sư ngự tại tịnh xá ]Jetavana, gần kinh thành 
Sãvatthi, thì Kumära Kassapa lưu trú trong rừng Andhavana 
thanh vắng, cách tịnh xá không bao xa. 

Khi thấy Kumãra Kassapa đang nỗ lực tu tập để đạt giác 
ngộ, vị Phạm thiên quyết định trao truyền cho người bạn cũ vài 
hướng dẫn thực tiễn về pháp hành thiền minh sát. Do đó, trước 
khi rời Tịnh cư thiên để đến cõi người, ngài chuẩn bị sẵn một 
bài pháp đồ gồm mười lăm câu hỏi thâm sâu khó hiểu. 


2.2 Kinh Gò Mối 


Vào giữa đêm, vị Phạm thiên hiện ra trước mặt Kumara 
Kassapa trong hào quang rực rỡ chiếu sáng khắp rừng 
Andhavana. Kumara Kassapa hỏi vị Phạm thiên: 

“Thưa ai đang hiện ra trước mặt tôi đây?” 

“Thưa đại đức, tôi là bạn đồng tu với đại đức trong kiếp 
quá khứ; chúng ta đã cùng hành thiền để tầm cầu giác ngộ giải 
thoát. Tôi đã được tái sanh vào cõi Tịnh cư thiên sau khi đắc 
thánh quả bất lai.” 

“Thưa ngài, ngài đến đây gặp tôi với mục đích gì?” 

VỊ Phạm thiên trình bày mục đích của mình như sau: 

“Này tỳ khưu, tỳ khưu! (1) Gò mối này (2) ban đêm nhả 
khói, (3) ban ngày phun lửa. (4) Vị thầy Bà-la-môn nói với (5) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 297 


người học trò thiện trí: (6) “Hãy cầm cây gươm và (7) siêng 
năng đảo gò mối này lên.” 

Người học trò làm theo lời thầy dạy và (8) tìm thấy một 
then cửa. Vị ấy thưa: “Thưa thầy, đây là cái then cửa.” Vị thầy 
nói: “Hãy vứt cái then cửa đi. Cầm cây gươm và siêng năng 
đào tiếp. 

Người học trò làm theo lời thầy dạy và (9) tìm thấy một 
con cóc. Vị ấy thưa: “Thưa thầy, đây là một con cóc phình 
bụng (loại cóc khi bị chạm vào thì phình to lên).” VỊ thầy nói: 
“Hãy ném con cóc đi. Cằm cây gươm và siêng năng đào tiếp.” 

Người học trò làm theo lời thầy dạy và (10) tìm thấy một 
ngã ba đường. Vị ấy thưa: “Thưa thầy, đây là một ngã ba 
đường.” Vị thầy nói: “Hãy bỏ ngã ba đường đi. CẦm cây gươm 
và siêng năng đảo tiếp. 

Người học trò làm theo lời thầy dạy và (11) tìm thấy một 
cái rây lọc nước để sàng cát. Vị ấy thưa: “Thưa thầy, đây là 
một đồ lọc nước.” Vị thầy nói: “Hãy liệng đồ lọc nước đi. Cầm 
cây gươm và siêng năng đảo tiếp. 

Người học trò làm theo lời thầy dạy và (12) tìm thấy một 
con rùa. Vị ấy thưa: “Thưa thầy, đây là một con rùa.” Vị thầy 
nói: “Hãy vứt con rùa đi. Cầm cây gươm và siêng năng đào 
tiếp.” 

Người học trò làm theo lời thầy dạy và (13) tìm thấy một 
con dao và một cái thớt. Vị ấy thưa: “Thưa thầy, đây là một 
con dao và một cái thớt." Vị thầy nói: “Hãy vứt con dao và cái 
thớt đi. Cầm cây gươm và siêng năng đào tiếp.” 

Người học trò làm theo lời thầy dạy và (14) tìm thấy một 
miếng thịt. VỊ ây thưa: “Thưa thầy, đây là một miếng thịt.” VỊ 
thầy nói: “Hãy liệng miếng thịt đi. Cầm cây gươm và siêng 
năng đảo tiếp. 

Người học trò làm theo lời thầy dạy và (15) tìm thấy một 
con rồng (nãga). VỊ ây thưa: “Thưa thầy, đây là một con rồng.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 298 


Khi ấy vị thầy nói: “Hãy để con rồng yên. Chớ khuấy động con 
rồng. Hãy tôn kính đảnh lễ con rồng.” 

Này tỳ khưu, hãy đến xin Đức Phật câu trả lời cho những 
vấn đề khó hiểu này. Hãy chú tâm ghi nhớ những câu trả lời 
của Đức Phật. Ngoài Đức Thế Tôn, các đệ tử của Ngài, và 
những ai đã nghe lời giải đáp từ chính tôi, tôi không thấy ai 
trong các cõi giới khác nhau với chư thiên, ma vương và Phạm 
thiên, cũng như trong thế giới hữu tình với những vị sa môn, 
bà-la-môn, vua chúa và loài người, mà có thể trả lời thỏa đáng 
những vấn đề bí ân này.” 

Nói xong vị Phạm thiên liền biến mắt. Sáng sớm hôm sau, 
Kumara Kassapa đến viếng Đức Phật, đảnh lễ Ngài, ngôi 
xuống một bên và thuật lại cuộc gặp gỡ vị Phạm thiên đêm 
hôm qua, rồi cung kính bạch lên Đức Bốn Sư mười lăm câu 
hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, 


I. “gò mối” có nghĩa là gì? 

2. “nhả khói ban đêm' có nghĩa là gì? 
3. “phun lửa ban ngày" có nghĩa là gì? 
4. *vị thầy Bà-la-môn' là ai? 

5. “người học trò thiện trí” là a1? 

6. “cây gươm có nghĩa là gì? 

7. “siêng năng đảo lên” có nghĩa là gì? 
8. “cái then cửa” có nghĩa là gì? 

9. “con cóc phình bụng" có nghĩa là gì? 
10. “ngã ba đường" có nghĩa là gì? 

11. “cái rây lọc nước” có nghĩa là gì? 
12. “con rùa” có nghĩa là gì? 

13. “con dao và cái thớt” có nghĩa là gì? 
14. “miếng thịt” có nghĩa là gì? 

15. “con rồng” có nghĩa là gì?” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 299 


Đức Phật từ tốn trả lời: 

“Này tỳ khưu, 

1. 'gò mối” (yamznika) ngụ ý là thân vật chất (rzpa) này — 
tâm thân do tứ đại kết hợp, tạo thành từ cha mẹ, phát triển nhờ 
vật thực, vô thường, biến hoại, phân tán, hoại diệt. 

2. “nhả khói ban đêm" ngụ ý là lúc về đêm thì nghĩ ngợi và 
suy ngẫm lại những gì đã làm ban ngày. 

3. “phun lửa ban ngày" ngụ ý là vào ban ngày thì thực hiện 
bằng thân, khẩu, ý những gì đã nghĩ ngợi và suy ngẫm lúc về 
đêm. 

4. 'vị thầy Bà-la-môn' ngụ ý chỉ Như Lai (Ta¿hãgaia). 

5. người học trò thiện trí” ngụ ý chỉ vị tỳ khưu hữu học 
(sekha) đang nỗ lực tu tập theo Tam học giới-định-tuệ để thành 
tựu đạo quả A-la-hán. 

6. 'cây gươm' ngụ ý là trí tuệ, cả trí thế gian (/okiya) lẫn 
trí siêu thế (lokuftara). 

7. “siêng năng đào lên” ngụ ý là nỗ lực tỉnh tấn 
(viriyarambha). 

8. “cái then cửa" ngụ ý là vô minh (av///a). “Hãy vứt then 
cửa đi. CẦm cây gươm và siêng năng đào' nghĩa là hãy nỗ lực 
tỉnh cần dùng trí tuệ để đoạn diệt vô minh. 

9. “con cóc phình bụng" ngụ ý là giận dữ, sân hận (kodđha). 
“Hãy ném con cóc đi. Cầm cây gươm và siêng năng đào” nghĩa 
là hãy nỗ lực tinh cần dùng trí tuệ để đoạn diệt sân hận. 

10. “ngã ba đường" ngụ ý là hoài nghi (v/c/k/cchđ). “Hãy 
bỏ ngã ba đường đi. Cầm cây gươm và siêng năng đào' nghĩa 
là hãy nỗ lực tinh cần dùng trí tuệ để đoạn diệt hoài nghi. 

11. “cái rây lọc nước" ngụ ý là năm triền cái (nĩvarana) — 
dục tham (kđmacchanđa), sân hận (vyãpada), hôn trầm thụy 
miên (fhina-middha), trạo cử hối hận (uddhacca-kukkucca), và 
hoài nghi (v/c/kjccha) — tức năm chướng ngại tâm ngăn chặn 
sự phát triển các tầng thiền định và đạo tuệ. “Hãy bỏ cái rây lọc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 300 


nước đi. Cầm cây gươm và siêng năng đào" nghĩa là hãy nỗ lực 
tỉnh cần dùng trí tuệ để đoạn diệt năm chướng ngại tâm. 

12. “con rùa" ngụ ý là năm uân, đối tượng của sự chấp thủ 
(upadanag)  — sắc  uấẫn (rupakkhandha), thọ uẫn 
(vedãnakkhandha), tưởng uẫn (saññakkhandha), hành uân 
(sankhärakkhandha), thức uân (viññãnakkhandha). “Hãy vứt 
con rùa đi. Cầm cây gươm và siêng năng đào” nghĩa là hãy nỗ 
lực tinh cần dùng trí tuệ để đoạn diệt năm thủ uấn. 

13. “con dao và cái thớt” ngụ ý là năm thứ dục lạc giác 
quan (øñcakãma) khả ái, khả hỷ, khả lạc, khiến sanh khởi tâm 
tham luyến; đó là sắc do nhãn thức nhận biết, thanh do nhĩ 
thức nhận biết, hương do tỉ thức nhận biết, vị do thiệt thức 
nhận biết, xúc do thân thức nhận biết. 'Hãy vứt con đao và tắm 
thớt đi. Cầm cây gươm và siêng năng đào nghĩa là hãy nỗ lực 
tỉnh cần dùng trí tuệ đề đoạn diệt ngũ dục. 

14. “miếng thịt” ngụ ý là hỷ tham hay sự tham luyến vui 
thích ái dục (nandirãga-tanha). “Hãy liệng miếng thịt đi. Cầm 
cây gươm và siêng năng đào" nghĩa là hãy nỗ lực tinh cần dùng 
trí tuệ để đoạn diệt tham ái. 

15. “con rồng (»ãga)ˆ chỉ vị A-la-hán. Hãy để vị A-la-hán 
được an tịnh, đừng quấy nhiễu vị ấy, và phải biết tôn kính lễ 
bái vị ấy.” 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Kumãra Kassapa hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


3. Thành Tựu Đạo Quả A-la-hán 


Theo các chú giải, Kinh Gò Mối (Vammika Suffa) là một 
bài học về phương cách hành thiền cho ngài Kumãra Kassapa. 

Ngài Kumara Kassapa ghi nhớ các câu trả lời của Đức 
Phật cho mười lăm vấn đề thâm sâu khó hiểu rồi lui về ẩn dật 
trong rừng Andhavana thanh vắng, tỉnh cần nỗ lực hành trì 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 301 


theo phương pháp thiền minh sát hàm chứa trong các câu trả 
lời ấy, và không bao lâu sau ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán 
cùng lục thông và bốn tuệ phân tích. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Thuyết Giảng Vi Diệu 


Từ lúc trở thành một vị tỳ khưu, trong những bài pháp 
thuyết cho tứ chúng (tỳ khưu, tỳ khưu n1, cận sự nam, cận sự 
nữ), ngải Kumaãra Kassapa thường dùng phép so sánh với 
nhiều ân dụ và biểu tượng cụ thể sinh động để giảng giải Giáo 
Pháp. Cách thuyết giảng giáo lý ấy cũng giống như cách những 
ví dụ phong phú thâm sâu đã được sử dụng trong bài Kinh Gò 
Mối để hướng dẫn phương pháp hành thiên. 

Một lần nọ, trưởng lão Kumara Kassapa ban một bài pháp 
để cảm hóa vua Pãyãsi, là một người chấp chặt tà kiến rằng: 
“Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện 
ác không có quả báo.” 

Trong bài pháp này, có tên là Payasi-ra/anna Sua (DN 
23), vị trưởng lão đã sử dụng mười lăm ví dụ thích ứng để giải 
thích giáo lý của Đức Phật một cách tường tận và hữu hiệu, 
giúp vua Pãyãsi từ bỏ tà kiến ấy. 

Tâm trí được soi sáng, đức vua hoan hỷ tán thán ngài: 
“Thật kỷ diệu thay, Tôn giả Kassapa! Thật hy hữu thay, Tôn 
giả Kassapa! Tôn giả Kassapa, như một người giơ ra vật gì bị 
che kín, hay như người hướng dẫn cho kẻ bị lạc đường, hay 
như người đem đèn vào trong bóng tôi cho người có mắt được 
thấy sắc, cũng vậy Chánh Pháp được Tôn giả Kassapa dùng 
nhiều phương tiện trình bày.” 

Do nhân duyên này, trưởng lão Kumära Kassapa được 
Đức Phật tán dương trước hội chúng tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử của Như Lai vận dụng 
phép biểu tượng phong phú trong các thời pháp và vì vậy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 302 


thuyết giảng vi diệu (cữakathika), Kumãra Kassapa là bậc đệ 
nhất (etadagga)!” 


D. Giảng Rộng Bài Kinh Gò Mối (Vammika Sutta) 


Gò mối: Tâm thân này giống như một gò mối vì từ gò mối 
các loại rắn rẾt, chuột bọ, thăn lăn, kiến... bò ra; cũng vậy thân 
người thải ra những thứ bắt tịnh từ cửu khiếu (9 lỗ: 2 mắt, 2 lỗ 
tai, 2 lỗ mũi, I miệng, 1 lỗ tiểu và I hậu môn). 

Nhả khói ban đêm: cũng biểu hiệu cho những gì ta suy 
nghĩ, dự tính lúc ban đêm đề thực hiện ngày hôm sau. 

Phưn lửa ban ngày: biêu hiệu cho các hành động do thân, 
khẩu, ý diễn ra ban ngày đúng như đã suy nghĩ, dự tính lúc ban 
đêm. 

Cây gươm: gò môi (thân vật chất) phải được đào bằng 
chiếc xẻng minh sát tuệ (vi2assana ñana). 

Then cửa: Cái then cửa của công thành khóa lại, cản người 
vào thành. Cũng vậy, vô minh cản trở trí tuệ dẫn đến Niết bàn. 

Con cóc phình bụng: chỉ sự sân hận phẫn nộ. Con cóc nồi 
giận và tự phình lên bất cứ lúc nào có gì chạm vào nó. Có khi 
cóc phình to theo cơn giận quá sức đến nỗi bị lật ngửa, không 
di chuyên được, và trở thành mồi ngon cho loài quạ hay các kẻ 
thù khác. Cũng vậy, khi một người bắt đầu giận dữ thì tâm trí 
rối loạn. Nếu người ấy cân trọng thì có thể điều phục cơn giận 
bằng sự suy xét khôn khéo hay như lý tác ý. Nếu không kiểm 
soát tâm thì cơn giận biêu hiện ra nét mặt, rồi dẫn đến lời thô 
ác như nguyền rủa, chửi mắng. Nếu cứ để cho cơn giận bùng 
nỗ, người ấy bắt đầu nghĩ đến một hành động hung hãn nào đó. 
Đến mức ấy, người ấy thường nhìn quanh xem có ai theo phe 
đối phương không. Rồi người ấy khiêu chiến, và trừ khi có thể 
tự kèm chế, người ấy có khuynh hướng tìm kiếm vũ khí để tấn 
công đối phương. Nếu không có sự thu thúc hiệu quả, người ấy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 303 


có thể gây bạo hành. Những trường hợp thái quá có thể dẫn 
đến tử vong cho đối phương hoặc cho người ấy, hoặc cả hai. 

Cũng giống như con cóc căng phồng đến mức nằm lật 
ngửa bất động và trở thành nạn nhân của loài quạ và các kẻ thù 
khác, một người đang chịu ảnh hưởng của sân hận nặng nè thì 
không thê tập trung tâm ý để hành thiền, và như thế trí tuệ bị 
chướng ngại cản trở. Thiếu trí tuệ, người ấy dễ dàng là nạn 
nhân của đủ loại ma lực (r4) và ngoan ngoãn trở thành nô lệ 
của các bản năng thấp kém. 

Ngã ba đường: Khi một khách lữ hành mang theo nhiều 
của cải quý giá gặp phải một ngã ba đường và lưỡng lự không 
biết chọn hướng nào để tiến bước, thì người ấy giống như đang 
mời gọi bọn cướp đường đến gây hại cho mình. Tương tự như 
vậy, một tỳ khưu đã nhận lời hướng dẫn pháp thiền căn bản từ 
vị thầy và bắt đầu thực tập mà lại mang trong tâm nhiều hoài 
nghi về Tam Bảo, thì không thê hành thiền được. Khi ngồi đơn 
độc với tâm trạng bối rối hoang mang, vị ấy đầu hàng trước 
các phiền não, ma lực, và những tác động bắt thiện khác. 

Rây lọc nước: Khi một người đỗ nước vào một cái rây lọc 
nước để sàng lọc cát, nước sẽ dễ dàng chảy xuống hết. Dù chỉ 
một cốc nước hay có hàng trăm vại nước đồ vào rây, cũng 
không một chút nước nào đọng lại được trong rây. Tương tự 
như vậy, trong tâm của một hành giả còn vướng năm triển cái 
thì sẽ không lưu giữ được một thiện pháp nào, đặc biệt là 
những thiện pháp thuộc thiền định và thiền minh sát. 

Con rùa: Con rùa có năm chỉ, đầu và bốn chân. Cũng vậy, 
dưới tuệ nhãn, tất cả các pháp chịu điều kiện đều được quán 
như ngũ uẫn, đối tượng của chấp thủ. 

Con dao và cái thớt: Thịt được băm nhỏ bằng con đao và 
cái thớt. Cũng vậy, tâm thụ hưởng dục lạc, tức là các phiền 
não, tìm đến những đối tượng giác quan. Phiền não (kilesa) 
được ví với con dao và đối tượng giác quan (ngũ trần, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 304 


kamaguna) được ví với cái thớt. 

Miếng thịt: Con người, dù sang hay hèn, vua chúa hay 
thường dân, ngay cả chim chóc thú vật, ai cũng đều ưa thích và 
truy tầm miếng thịt, tức những điều khả lạc. Đủ loại phiền não 
xuất phát từ sự theo đuôi miếng thịt. Cũng vậy, hỷ dục hay 
tham ái là nguồn sốc của tất cả khô đau. Nhưng sự thật này bị 
vô mỉnh che khuất. Dục ái hay tham luyến dục lạc lôi cuốn 
chúng sanh rơi vào vòng sanh tử luân hôi vô tận. Trong một ý 
nghĩa khác, miếng thịt dính mắc vào bất cứ nơi nào nó được 
đặt xuống. Cũng vậy, dục ái có khuynh hướng trói buộc chúng 
sanh vào vòng tái sanh mà họ trân quý ưa thích, không nhận ra 
được thực tánh đau khô của nó. 

Con rồng: Bậc A-la-hán được gọi là con rồng (zzga) bởi 
vì bậc A-la-hán không bị chệch hướng, sai đường bởi những 
yếu tố lầm lạc như tham ái, sân hận, sợ hãi, và si mê. Nói cách 
khác, vị A-la-hán không bao giờ trở lại với những phiền não 
lậu hoặc đã được thanh lọc và diệt tận ở bốn tầng đạo đã chứng 
đắc. Ở một ý nghĩa khác nữa, vị A-la-hán không thể phạm bắt 
cứ bắt thiện nghiệp nào. 


tk 
PHỤ LỤC 


Thân Mẫu của Trưởng Lão Kumãra Kassapa”° 


Tương truyền rằng thuở còn là một tiểu thơ, con gái một 
thương nhân giàu có ở RãJagaha, mẹ của trưởng lão Kumara 
Kassapa đã sẵn có căn cơ sâu dày và ba-la-mật đầy đủ để đắc 
quả A-la-hán trong kiếp sống cuối cùng này của tiêu thơ. Cũng 
vì vậy, khi vừa lớn khôn tiểu thư đã luôn luôn mong muốn 
được xuất gia sống đời tu hành và cuối cùng đạt được ước 


® theo Migrodhamiga .Jãtaka (lãt #12) và chú giải Kinh Pháp Cú về kệ 160 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 305 


nguyện thanh cao ấy. Sau khi hạ sanh ngài Kumãra Kassapa, 
bà tiếp tục sống đời tỳ khưu ni trong ni xá. 

Kế từ khi trưởng lão Kumãra Kassapa lui về ẩn dật trong 
rừng Andhavana thanh vắng, tỉnh cần nỗ lực hành thiền và đắc 
quả A-la-hán, thắm thoát mười hai năm trôi qua. Suốt mười hai 
năm dài cách biệt ấy, mẹ ngài không thể ngăn được nước mắt 
nhớ thương buồn khổ mỗi khi nhớ đến con. 

Một hôm bà đang đi khất thực mà nhớ con nên mặt đầm 
đìa nước mắt. Bỗng nhiên, bà nhìn thấy trưởng lão Kumãra 
Kassapa trên đường phố. Bà mừng rỡ, vừa chạy đến bên ngài, 
vừa kêu to: “Con của mẹ! Con của mẹ!” Quýnh quáng, bà té 
nhào xuống đất dưới chân trưởng lão và lăn trên đường. Do sự 
xúc cảm mãnh liệt, sữa tươm chảy từ hai vú bà và dính ướt y 
của bà. Bà lồm cồm đứng dậy, vươn tay níu lây trưởng lão. 

Ngập tràn lòng bi mẫn trước nỗi khổ của chúng sanh, vị 
trưởng lão trí tuệ tự nhủ: “Nếu lúc này mẹ ta nghe những câu 
nói dịu ngọt từ ta, ắt sẽ không mang ích lợi gì cho người. Vậy 
ta nên dùng lời cứng rắn để thức tỉnh và cứu độ mẹ ta.” Nghĩ 
thế, trưởng lão làm nghiêm và khiển trách mẹ: “Bà đang làm gì 
thế? Đã ly gia tu hành mà không thê cắt ái được sao?” 

Người mẹ, vị tỳ khưu n1, thầm nghĩ: “Ôi, lời lẽ của con ta 
sao chát chúa nhẫn tâm quá!” Như không tin vào tai mình, bà 
hỏi lại một lần nữa: “Con yêu của mẹ, con vừa nói gì vậy?” 

Trưởng lão Kumara Kassapa nghiêm trang lặp lại những 
câu khiến trách nghiêm khắc mà đối với người mẹ là sự lạnh 
nhạt và nhẫn tâm. Lúc Ấy, sự xúc cảm bởi tình mẫu tử lập tức 
bị chặn đứng, người mẹ nghĩ: “Ôi, vì thương nhớ con mà ta đã 
không cầm được nước mắt suốt mười hai năm dài xa cách! Thế 
mà con ta lòng dạ sắt đá, quá vô tình, không nghĩ gì đến ta cả. 
Tại sao ta phải nuối tiếc nắm níu đứa con này nữa chứ?” 

Nghĩ vậy rồi bà buông tay, không nắm lấy y của trưởng 
lão nữa, và quay trở về tịnh cốc nơi ni xá. Sau khi chế ngự 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 306 


được nỗi sầu bi bởi tình mẫu tử, nguồn gốc đau khổ đã phủ 
trùm tâm tư của người mẹ suốt mười hai năm ly biệt, trái tim 
bà lập tức lắng dịu. Do căn cơ lúc bấy giờ đã tròn đủ, vị tỳ 
khưu ni suy ngẫm lại lời giáo huấn của trưởng lão Kumãra về 
ly gia cắt ái. Khi tâm trở nên an tịnh và tỉnh giác, vị tỳ khưu ni 
chú tâm chánh niệm và nỗ lực hành thiền. Rồi với sự chín 
muỗi của tuệ giác, ni sư chứng ngộ được hạnh phúc cao 
thượng của Niết bàn và đắc quả A-la-hán ngay trong ngày hôm 
đó. 

Về sau, tại tịnh xá Jetavana, trong một buổi thuyết pháp 
cho chư Tăng, Đức Phật khẳng định rằng, sau khi chế ngự 
được nỗi sầu bi bởi tình mẫu tử, vị ni sư mẹ của trưởng lão 
Kumara Kassapa đã chứng đắc đạo quả Niết bàn. Đức Bổn Sư 
sách tấn chư tỳ khưu: “Chính mình làm chỗ nương tựa cho 
mình chứ không nương tựa nơi người khác được. Tự mình 
khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương tựa cao thượng nhiệm mầu 
(quả vị A-la-hán),” rồi Ngài đọc kệ sau: 


Tự mình y chỉ mình, 
Nào có y chỉ khác. 
Nhờ khéo điều phục mình, 
Được y chỉ khó được. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 160 
HT Thích Minh Châu dịch 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 307 


Mahã Kotthita Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Bốn Tuệ Phân Tích 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu có bốn tuệ phân tích 
(patisambhidä"”) của Đức Phật Gotama, trưởng lão Mahã 
Kotthita được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (etadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Mahã Kotthita sanh vào một gia đình giàu có 
trong kinh thành HamsävatI. Trong một lần nghe Đức Phật 
thuyết pháp, ông được chứng kiến Ngài xưng tán một vị tỳ 
khưu là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu đã đắc được bốn 
tuệ phân tích. Ông khởi ước muốn mãnh liệt được trở thành 
bậc tỳ khưu tối thắng như vậy vào thời một vị Phật tương lai. 
Cũng như các bậc thánh tăng trưởng lão tương lai, ông cúng 
dường trai tăng trọng thê, và sau đó ông phát đại nguyện lên 
Đức Phật. Đức Thế Tôn ban lời tiên tri rằng đại nguyện của vị 
thí chủ sẽ được thành tựu mỹ mãn vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 
trưởng lão Mahã Kotthita tương lai đã sống trọn đời hành trì 
thiện nghiệp. Khi mạng chung, ông tái sanh lên thiên giới. Sau 
kiếp sống đó, ông chỉ sanh vào cõi trời hoặc cõi người, làm 
vua của chư thiên ba trăm lần và làm bậc chuyên luân vương 
năm trăm lần, khi làm người thì sanh vào hai gia tộc quyền quý 
Cao Sang nhất là Bà-la-môn và sát-đế-lợi (Ap 3.534). 


67 pa†isambhidã: sự phân tích, sự hiểu biết phân biệt; pafisambhidä-ñãna: 
tuệ phân tích, còn gọi là tuệ đạt thông hay vô ngại giải trí 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 308 


Trong kiếp cuối cùng, vào thời Đức Phật Gotama, ông 
sanh vào một gia đình Bà-la-môn giàu sang ở Sãvatthi và được 
đặt tên là Kotthita. Khi lớn lên, ông thông suốt Tam kinh 
Veda. Nhưng một ngày nọ, khi được nghe Đức Phật thuyết 
pháp, ông khởi đức tin mãnh liệt nơi bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác và xuất gia, sống đời sa môn trong Tăng đoàn. 

Từ khi xuất gia, ngài Mahã Kotthita tỉnh cần tu tập, nỗ lực 
hành thiền, và phát triển thiền quán. Khi các tuệ minh sát chín 
muồi, ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán, thành tựu tam minh, 
lục thông, và bốn tuệ phân tích. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Bốn Tuệ Phân Tích 


Sau khi đạt thánh quả A-la-hán và là bậc tính thông lão 
luyện về bốn tuệ phân tích, trưởng lão Mahã Kotthita thường 
đàm luận cùng Đức Bốn Sư và chư vị đại trưởng lão khác, 
phân tích và khai triển những vấn đề vi diệu thâm sâu trong 
Giáo Pháp. 

Đại Kinh Phương Quảng (Mahavedalla Suíía, Trung Bộ 
Kính, MN 43) là một trong những bài kinh ghi lại một pháp 
đàm vi diệu thâm sâu như vậy giữa ngài Mahã Kotthita và ngài 
SãrIputta. Do cuộc pháp đàm này mà trưởng lão Maha Kotthita 
được Đức Phật tán dương trước hội chúng tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử của Như Lai có bốn 
tuệ phân tích (aƒisambhiđa), Mahä Kotthita là bậc đệ nhất 
(cetadagga)!” 


D. Tuệ Phân Tích (Pa†isambhida-ñäna) 
1. Định Nghĩa 


A-la-hán đạo tuệ (arahafta-magsga-ñãna) của một sô thanh 
văn đệ tử của Đức Phật chỉ làm sanh khởi tam minh (v72) và 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 309 


lục thông (abh¡ñña); trong khi đó, một số đệ tử khác đắc được 
bốn tuệ phân tích (cafupafisambhida-ñana); còn một SỐ VỊ 
khác chỉ đạt thanh văn ba-la-mật tuệ (szvaka-päramr-ñana). 
Các bậc A-la-hán có thể có sự khác biệt nhau về trí tuệ hay 
thần thông trong kiếp cuối cùng, nhưng sau khi tịch diệt và 
nhập Vô dư Niết bàn thì hoàn toàn không có sự khác biệt nữa. 

Các vị Phật Độc Giác thì chứng đắc Độc Giác Phật tuệ 
(Pacceka-bodhi-ñãna). Thế nhưng, tất cả chư Phật Toàn Giác 
khi vừa chứng ngộ arahafta-magga-ñäna thì tức khắc thành 
tựu tất cả những ân đức tối thắng của bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác, trong đó có bốn tuệ phân tích. 

Tuệ phân tích (pzƒisambhidä-ñãna) là sự hiểu biết và phân 
biệt đúng đắn, rõ ràng, toàn diện. 

Bốn tuệ phân tích gồm: 

L) Tuệ phân tích về nghĩa (atha pafisambhidä-ñãna): là 
trí hiểu biết thấu suốt về affha, ở đây aftha có nghĩa là kết quả. 
Có 5 loại zíha: (I) các pháp hữu vi do điều kiện, nhân 
duyên tạo ra; (ii) Niết bàn; (iii) nghĩa của chữ (tiếng Päli); (iv) 
các tâm quả; (v) các tâm duy tác. 

2) Tuệ phân tích về pháp (dhamưna pafisambhida-nñana): 
là trí hiểu biết thấu suốt về đhammna, ở đây dhamưna có nghĩa 
là nhân duyên. Có 5 loại dhamưna: (1) các nhân tạo ra quả; (1) 
bốn thánh đạo; (iii) lời Phật dạy (tiếng Päli); (iv) các tâm thiện; 
(v) các tâm bắt thiện. 

3) Tuệ phân tích về ngôn ngữ (nữzuffi pa†isambhida-ñana): 
là trí hiểu biết thấu suốt về ngôn ngữ tự nhiên của chư thánh 
(như tiếng Mãgadhi), bao gồm từ ngữ và văn phạm, để hiểu rõ 
và diễn giảng 5 loại affha và đhamưna ở trên. 

4) Tuệ phân tích về ba tuệ trên (pafibhana pafisambhida- 
ñãna): là trí hiểu biết và biện giải phận sự của ba tuệ phân tích 
trên (nghĩa, pháp, ngữ) một cách minh bạch, rõ ràng. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 310 


Bốn tuệ phân tích còn gọi là bón tuệ đạt thông:”3 

1) Nghĩa đạt thông (affha pafisambhidä), tuệ thấu rõ nghĩa 
lý; có khả năng phân tích chỉ tiết các điều được nói tóm tắt; chỉ 
thấy nhân cũng có thê biết được quả. 

2) Pháp đạt thông (dhamma pafisambhidä), tuệ thấu rõ 
nguyên lý; có khả năng lập thành chủ đề các ý nghĩa chỉ tiết; 
chỉ thấy quả cũng có thể tìm được nhân. 

3) Ngữ đạt thông (nirutfi patisambhidä), tuệ hiểu biết và 
ứng dụng ngôn ngữ, có khả năng dùng ngôn ngữ diễn đạt vấn 
đề cho người khác hiểu theo. 

4) Biện đạt thông (paƒibhãna pafisambhida), tuệ ứng đối, 
tài xử trí nhạy bén trong việc biện luận. 


Đức Phật tuyên bố ngài Mahã Kotthita là bậc đệ nhất 
trong những vị thanh văn đệ tử có bốn tuệ phân tích mà chỉ các 
bậc A-la-hán và các bậc giác ngộ đạt được mà thôi. Một 
trường hợp ngoại lệ là ngài Ananda. Ngài Ananda được cho là 
đã đạt được bốn tuệ phân tích khi chỉ mới chứng đắc quả nhập 
lưu trong thời gian Đức Phật còn hiện tiền. 


2. Bốn Tuệ Phân Tích của Trưởng Lão Mahä Kotthita 


Kinh điển Pãli ghi lại nhiều bài kinh tỏ rõ bốn tuệ phân 
tích siêu phàm, tối thắng của trưởng lão Mahã Kotthita. Các 
bài kinh này năm dưới dạng pháp đàm mà ngài Mahã Kotthita 
thường là vị vấn đạo và các vị đại trưởng lão khác, như ngài 
Sãriputta, là vị trả lời các câu hỏi. Những câu hỏi và trả lời ấy 
tỏ rõ sự biện giải uyên thâm của những bậc thánh thanh văn đệ 
tử được nghe nhiều và hiểu rõ lời dạy của bậc Đạo Sư. Dưới 
đây là vài thí dụ điển hình: 

Đại Kinh Phương Quảng (Mahavedalla Sutta, MN 43) ghi 


 Š theo Kho Tàng Pháp Học 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 311 


lại cuộc luận đạo giữa ngài Maha Kotthita và ngài SãrIputfta về 
những vấn đề vi diệu thâm sâu của Giáo Pháp. Ngài Mahã 
Kotthita đã mở đầu và thu hút ngải Sãriputfa vào một cuộc 
pháp đàm thâm sâu bằng một loạt câu hỏi về liệt tuệ và trí tuệ, 
thức, thọ, tưởng, chánh tri kiến, hữu, chỉ phần của sơ thiền 
jhaãna, ngũ căn, diệt thọ tưởng định, tâm giải thoát, v.v. 

Kinh Bó Lau (Nalakalapiya Sufa, SN 12.67) ghi lại cuộc 
vấn đáp giữa ngài Mahã Kotthita và ngài Sãriputta về nhân 
duyên và nghiệp quả, mở đầu bằng một câu hỏi thắm nhuần 
hương vị Pháp Bảo của ngài Mahã Kotthita: “Này hiền hữu 
Sãriputta, già chết do tự mình tạo ra, già chết do người khác 
tạo ra, già chết do tự mình và do người khác tạo ra, hay già 
chết không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do 
tự nhiên sanh?” Cuối cuộc pháp đàm, ngài Sãriputta nói rằng 
mỗi mắt xích trong chuỗi nhân quả phụ thuộc vào mắt xích bên 
cạnh nó. Ví như hai bó lau tựa vào nhau mà đứng, nếu một bó 
lau bị đây qua một bên thì bó lau kia phải ngã xuống. 

Kinh VỊ Giữ Giới hay Kinh Giới Hạnh (5/avamta Suta, 
SN 22.122) ghi lại một cuộc pháp đàm khác giữa ngài Mahaã 
Kotthita và ngài Sãriputta. Bài kinh dạy rằng một vị tỳ khưu 
giới hạnh — từ vị phàm Tăng đến các vị thánh hữu học, và cả vị 
A-la-hán — cần phải cân trọng quán sát ngũ uẫn (đối tượng của 
chấp thủ) đề thấy chúng là vô thường, khổ, vô ngã. 

Những cuộc pháp đàm như vậy đã cho hai vị đại đệ tử 
thánh tăng được cùng nhau chia sẻ hương vị Pháp Bảo vi diệu 
trong tình bạn thiện lành, tình đạo thiện lành, và tình đồng môn 
thiện lành. Những cuộc pháp đàm này cũng đã khiến ngài 
SãrIputta, vị tướng quân của Giáo Pháp, quý trọng và tán thán 
các giới đức và phẩm hạnh cao quý tối thắng của vị hiền hữu, 
ngài Maha Kotthita, qua một số kệ ngôn được ghi lại trong 
Trưởng Lão Tăng Kệ (Thag. 1006-1008). 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 312 


Uruvelä Kassapa Mahaäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Đại Hội Chúng 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có đại hội 
chúng (mahã-parisa””), trưởng lão Uruvelã Kassapa được Ngài 
tán dương là bậc đệ nhất (c/adagga). ° 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Uruvelã Kassapa sanh vào một gia đình danh 
giá ở kinh thành HamsävatI. 

Đến tuổi trưởng thành, vị thiện nam đến nghe Đức Phật 
thuyết pháp và được chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên đương 
một vị tỳ khưu là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu có số đồ 
chúng tháp tùng lớn. Sự kiện này khiến ông vô cùng hoan hỷ, 
nảy sinh lòng kính ngưỡng sâu xa nơi vị sa môn ấy, và khởi 
ước muốn mãnh liệt được trở thành bậc tỳ khưu tối thắng như 
vậy vào thời một vị Phật tương lai. Sau đại lễ trai tăng cúng 
dường Đức Phật cùng Tăng già trong bảy ngày, ông kính cần 
dâng các bộ tam y cúng dường lên đắng Thiện Thệ và toàn thể 
chư tỳ khưu, rồi phát đại nguyện lên Đức Phật. 

Thấy trước được rằng ước muốn của vị thí chủ sẽ thành 
tựu mỹ mãn, đắng Chánh Biến Tri ban lời tiên tri rằng ông sẽ 
được như nguyện vào một trăm ngàn đại kiếp về sau, trong 
thời kỳ của Đức Phật Gotama. 


kệ maha: lớn, vĩ đại; parisa: hội chúng, đồ chúng tháp tùng 


' chỉ tiết trong bài soạn theo 7e Great Chronicles oƒ Buddhas; Luật Tạng, 
Đại Phẩm; chú giải Kinh Pháp Cú; và Mahã-Nãrada-Kassapa Jãtaka 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 313 
2. Tiền Kiếp Em Trai của Đức Phật Phussa 


Trong tiền kiếp được Đức Phật Padumuttara ban lời tiên 
tri, vị thiện nam tiền thân của ngài Uruvelã Kassapa đã sống 
trọn đời hành trì thiện nghiệp. Khi mạng chung, ông tái sanh 
lên thiên giới và sau đó chỉ sanh vào cõi trời hoặc cõi người. 

Rồi cách đây chín mươi hai đại kiếp, khi Đức Phật Phussa 
xuất hiện trên thế gian, ngài Uruvelã Kassapa tương lai tái 
sanh làm người anh cả trong ba vị hoàng tử em cùng cha khác 
mẹ của Đức Phật. 

Ba anh em đã chí thành phục vụ bậc Ứng Cúng với tứ vật 
dụng thanh tịnh trong suốt một mùa an cư. Không những vậy, 
ba vị hoàng tử quyết định hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm 
của bất thiện nghiệp trong lúc hầu cận Đức Thế Tôn, bậc đại 
thanh tịnh. Do đó ba vị tham gia vào việc cúng dường hằng 
ngày đến Đức Phật và Tăng già, nhưng họ xuất gia sa đi và 
giao phó phận sự điều hành lễ trai tăng cho các vị cư sĩ thuần 
thành tín cần. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Những Đạo Sư Thờ Thần Lửa 


Vào cuối mùa an cư kiết hạ, ba vị hoàng tử dâng cúng lên 
Đức Phật và Tăng già những lễ vật thanh tịnh hiếm quý. Họ 
sống trọn đời còn lại hành trì thiện nghiệp, và sau kiếp sống ấy 
họ chỉ tái sanh vào các cảnh giới hạnh phúc. 

Trong kiếp hiện tại, trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện, 
ba vị sanh vào một gia đình Bà-la-môn dòng họ Kassapa. Đến 
tuổi trưởng thành, họ tinh thông Tam kinh Veda và trở thành 
những đạo sư Bà-la-môn lỗi lạc. Người anh cả có năm trăm 
học trò, người em kế có ba trăm học trò, và người em út có hai 
trăm học trò. Một ngàn học trò này đều trở thành đệ tử của họ. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 314 


Khi suy ngẫm lại kiến thức của mình, ba vị đạo sư nhận ra 
rằng các bộ kinh Veda chỉ đề cập đến các vấn đề trong kiếp 
hiện tại nhưng thiếu hắn những hiểu biết đem lại lợi lạc cho 
kiếp tương lai. Người anh cả Kassapa cùng với năm trăm môn 
đệ từ bỏ đời thế tục, sống đời ẩn sĩ tóc bện bên dòng sông 
Nerañjarä trong rừng Uruvelã; vì vậy ngài được biết đến với 
tên Uruvelã Kassapa. Người em thứ hai thì dẫn ba trăm môn đệ 
đến ấn dật ở hạ lưu dòng sông, và được biết đến với tên Nadï 
Kassapa. Người em út cũng cùng hai trăm môn đệ sống đời ân 
sĩ ở hạ lưu dòng sông, vùng GayäsIsa; do đó ngài có tên là 
Gayä Kassapa. Cả ba anh em Kassapa đều trở thành những đạo 
sư thờ thần lửa rất nổi tiếng trong giáo phái của họ. 


2. Được Đức Phật Cảm Hóa 


Trong thời gian ba vị đạo sư Bà-la-môn này hướng dẫn 
các đệ tử của họ thì ở một nơi khác trong rừng Uruvelä, Đức 
Bỏ Tát thành tựu Phật quả, trở thành bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác. Đức Phật trải qua mùa an cư đầu tiên trong rừng 
Migadäya, còn gọi là rừng Isipatana, nơi Ngài đã chỉ dạy con 
đường giác ngộ giải thoát cho nhóm năm anh em đạo sĩ 
Kondañña và nhóm năm mươi lăm bằng hữu do thanh niên 
Yasa dẫn đầu. 

Sáu mươi vị đệ tử này đều thành tựu thánh quả tối thượng 
và trở thành những vị A-la-hán đầu tiên trên thế gian. Ra hạ 
đầu tiên, Đức Phật truyền dạy: “Caratha, bhikkhave, cärikamiil 
(Này các tỳ khưu, hãy cất bước vân du!)” và phái sáu mươi vị 
tỳ khưu A-la-hán đi hoằng bá Giáo Pháp ở khắp nơi. Riêng 
Đức Phật thì một mình bộ hành trở lại rừng Uruvelã. 

Trên đường đi, tại rừng Kappäsika, Đức Thế Tôn gặp ba 
mươi vị vương tử của nhóm anh em Bhadda. Ngài giảng giải 
Giáo Pháp, hướng dẫn họ lần lượt chứng đạt các tầng thánh để 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 315 


thành tựu đạo quả A-la-hán, rồi cho họ xuất gia tỳ khưu bằng 
cách ban lời truyền dạy: “E/ha bhikkhave! Hãy đến đây, này 
các tỳ khưu! Hãy thọ phép xuất gia mà các con đã xin. Pháp 
Bảo đã được truyền dạy. Giờ đây hãy sống đời phạm hạnh trên 
con đường giải thoát chấm dứt khô đau.” Rồi Đức Phật vươn 
mở bàn tay phải về phía họ để đón nhận họ vào Giáo Pháp. 

Đức Phật sở dĩ đơn thân đi đến rừng Uruvelã vì Ngài thấy 
được căn cơ của Uruvelã Kassapa đã đến lúc chín muôi để đạt 
giác ngộ. Đắng Toàn Giác, bậc Thế Gian Giải, cũng thấy được 
rằng cả ba anh em Kassapa cùng các đạo sĩ đệ tử của họ đều sẽ 
đạt đạo quả A-la-hán trong kiếp sống cuối cùng này của họ. 

Khi đến nơi đạo sĩ Uruvelãä Kassapa và các đệ tử tóc bện 
ân cư, Đức Phật trú qua đêm tại chỗ thờ thần lửa của họ dù biết 
trước rằng nơi này có một răn chúa øzgø hung dữ sinh sống. 
Rắn chúa thấy Đức Phật ngồi kiết già ở chỗ thờ thì giận dữ và 
phun khói lửa tấn công Ngài. Lúc ấy, Đức Thế Tôn đại hùng 
đại bi nhập định trên đề mục lửa để làm nền cho năng lực thần 
thông, rồi Ngài an nhiên dùng phép mâu nhiếp phục và đặt rắn 
chúa vào trong bình bát của Ngài mà không làm hại tánh mạng 
hay tốn thương rắn chúa. Uruvelã Kassapa và các đệ tử vô 
cùng khâm phục năng lực của Đức Thế Tôn. 

Tuy lòng có khâm phục nhưng, với tà kiến ngã mạn, 
Uruvela Kassapa nghĩ rằng: “Dù vị đại sa môn có đại uy lực và 
thần thông siêu phàm, nhưng vị ấy vẫn chưa phải là một bậc 
A-la-hán như ta, bậc đã tận diệt mọi lậu hoặc.” Đức Phật đọc 
được tâm ý của Uruvelã Kassapa, nhưng đắng Chánh Biến Tri 
cũng biết rằng các căn quyền của vị đạo sĩ chưa chín muỗi, thế 
nên Ngài nhẫn nại chờ đến khi đúng lúc mới tiếp độ. 

Đức Thế Tôn tiếp tục lưu ngụ trong rừng và thọ nhận vật 
thực Uruvelã Kassapa dâng cúng hằng ngày. Trong thời gian 
trú ở nơi này, Đức Thế Tôn được Tứ đại thiên VƯơng, vua trời 
Sakka, và Đại Phạm thiên Sahampati Brahmäa đến viếng thăm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 316 


và đảnh lễ. Nơi đây, Đức Phật cũng đã thi triển ba ngàn năm 
trăm phép mâu (pzƒihãriya) để cảm hóa Uruvelä Kassapa và 
các đệ tử; thế nhưng Uruvelã Kassapa vẫn khư khư nuôi ý nghĩ 
lầm lạc. Sau gần ba tháng mùa mưa trôi qua như vậy, bậc Giác 
Ngộ xét thấy rằng căn cơ của Uruvelä Kassapa và năm trăm 
đạo sĩ tóc bện đệ tử đã chín muồi để tiếp nhận Chân Lý vi diệu 
nên quyết định sẽ giúp cho Uruvelã Kassapa tỉnh ngộ. 

Lúc bấy giờ, khi Uruvelã Kassapa khởi lên ý nghĩ tà kiến 
sai lầm trên, Đức Phật cảnh tỉnh vị đạo sĩ bằng giọng trang 
nghiêm đầy uy lực rằng: “Này Kassapa, ngươi chẳng phải là 
bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã đoạn tận, cũng chưa chứng 
đắc được A-la-hán đạo; thậm chí còn chưa bắt đầu tu tập trên 
chánh đạo đề đạt đạo quả A-la-hán.” 

Vốn đã có căn cơ tu hành từ tiền kiếp, khi nghe những lời 
khiến trách nghiêm trọng của Đức Phật, Uruvelã Kassapa liền 
thức tỉnh và cảm nhận niềm thôi thúc cấp bách tu tập trong 
tâm. Khi vị đạo sĩ quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân Đức Phật 
và ngỏ ý xin được xuất gia tỳ khưu, đắng Toàn Giác nhắc nhở: 
“Này Kassapa, con là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng 
nhất của năm trăm đạo sĩ tóc bện. Thế nên trước hết con hãy 
thông báo cho các vị ấy biết. Các vị ấy sẽ làm theo cách suy 
tính của mình.” 

Vâng theo lời chỉ dạy của Đức Phật, Uruvelã Kassapa đến 
gặp các môn đệ đạo sĩ và nói với họ: “la muốn thực hành 
phạm hạnh theo vị đại sa môn. Các ông suy tính như thế nào 
thì hãy làm như thế ấy.” Lúc bấy giờ, năm trăm đạo sĩ tóc bện 
thưa rằng: “Bạch ngài, chúng tôi có niềm tin với vị đại sa môn 
đã lâu. Nếu ngài thực hành phạm hạnh theo vị đại sa môn thì 
tất cả chúng tôi sẽ thực hành phạm hạnh theo vị ấy.” 

Như vậy, Uruvelã Kassapa cùng năm trăm đệ tử đều được 
Đức Phật cảm hóa. Họ thả hết xuống dòng sông Nerañjarã 
những búi tóc của họ và các dụng cụ thờ lửa, đến phủ phục 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 317 


dưới chân Đức Thế Tôn và xin được xuất gia tỳ khưu với Ngài. 
Đức Phật chấp nhận và ban giới cho chư vị qua cách truyền 
dạy: “Etha bhikkhave! Hãy đến đây, này các tỳ khưu!” 

Sau lời ban giới ngắn gọn này của Đức Bồn Sư, chư vị 
được trang bị đầy đủ y bát bằng năng lực thần thông của Đức 
Phật và ba-la-mật của chính mình. Lúc ấy không chỉ bề ngoài 
không còn là đạo sĩ mà tâm chư vị còn được vun bồi đức hạnh 
sa môn như những bậc trưởng lão đã sáu mươi tuổi hạ. Khi 
biết tin này, hai người em kế cùng các đệ tử của họ cũng tìm 
đến Đức Thế Tôn xin xuất gia, và tất cả đều trở thành tỳ khưu 
qua lời truyền dạy tương tự của Đức Thế Tôn. 


3. Thánh Quả A-la-hán 


Đức Phật dẫn một ngàn vị tân tăng đi đến GayäsIsa. Nơi 
đây, Đức Bồn Sư ngồi trên bàn thạch và suy nghĩ xem bài pháp 
nào thích hợp với căn cơ của họ để thuyết giảng. Ngài nhớ 
rằng các vị ân sĩ Bà-la-môn này bấy lâu nay thờ phụng thần 
lửa; thế nên Ngài đã tùy thuận thuyết cho họ nghe Kinh Lửa 
Cháy (41diapariyäya Sutta, SN 35.28). 

Lây ví dụ của lửa, Đức Phật giảng giải về mười một ngọn 
lửa (lửa tham, sân, s1, sanh, lão, tử, sầu, bị, khổ, ưu, não) liên 
tục đốt cháy sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, và mười tám 
cảm thọ khởi sanh do duyên xúc, trong toàn tam giới: dục gIới, 
sắc giới, vô sắc giới. Bậc Điều Ngự Trượng Phu dạy rằng: do 
quán như vậy, vị tỳ khưu nhàm chán các cảm thọ ấy; do nhàm 
chán, vị ấy ly tham; do ly tham, vị ấy được giải thoát. 

Bài pháp này đã đem lại sự chứng đắc đạo quả A-la-hán 
cho tất cả các vị tỳ khưu trong thính chúng. Riêng ngài 
Uruvelä Kassapa thì thành tựu thánh quả A-la-hán với tam 
minh, lục thông, và bốn tuệ phân tích. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 318 


4. “Con là Đệ Tử của Thế Tôn” 


Rồi Đức Thế Tôn thấy rằng đây là lúc thích hợp để Ngài 
đến thành RãJagaha, kinh đô của vua Bimbisära, nơi trước khi 
chứng đắc đạo quả Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Bồ Tát đã 
hứa với vua rằng khi nào thành đạo thì sẽ trở lại viếng thăm 
vương quốc của vua. 

Đức Phật dẫn theo một ngàn vị đệ tử tỳ khưu A-la-hán bộ 
hành từ Gayäsisa đến Rãjagaha. Nơi đây Ngài ngự tại đền 
Supatittha trong một rừng kè gần kinh thành. Khi nghe tin 
lành, vua Bimbisãra bèn đến viếng Đức Phật, tháp tùng có một 
trăm hai mươi ngàn vị g1a chủ Bà-la-môn. 

Vua cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên ở 
chỗ thích hợp. Lúc bấy giờ, danh tiếng của ngài Uruvelã 
Kassapa đã lan truyền khắp nơi là một đạo sư Bà-la-môn lừng 
lẫy, cho nên đoàn tùy tùng Bà-la-môn của vua Bimbisära đều 
lễ bái ngài Uruvelã Kassapa. Còn phần đông các vị gia chủ ấy 
không biết Đức Phật và ngài Uruvelã Kassapa ai là thầy; họ tự 
hỏi: “VỊ đại sa môn này phục tùng sự giáo hóa và hành phạm 
hạnh theo Uruvela Kassapa, hay Uruvela Kassapa phục tùng sự 
giáo hóa và hành phạm hạnh theo vị đại sa môn?” 

Vì vậy, trước khi ngồi xuống một bên Đức Phật, người thì 
kính cân đảnh lễ đắng Giác Ngộ, người thì chắp tay xá, người 
thì chào hỏi thân thiện như chào bạn, người thì tự xưng danh 
tánh, và cũng có người giữ thái độ im lặng. 

Đức Phật, với tha tâm thông, biết được ý nghĩ và sự hoang 
mang của hội chúng do họ không phân biệt được ai là bậc vô 
thượng giữa Ngài và Uruvelã Kassapa. Đức Phật cũng biết 
rằng, trong tình huống này, những người đang hoài nghỉ trong 
thính chúng sẽ không thể chú tâm nghe pháp được. Vì thế Đức 
Bồn Sư từ tốn hỏi ngài Uruvelã Kassapa bằng một bài kệ: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 319 


“Đã thấy gì, này Kassapa, 
Người trú ở Uruvela, 
Lừng danh là ấn sĩ khổ hạnh, 
Mà từ bỏ việc thờ lửa thiêng? 
Này Kassapa, Như Lai hỏi: 
Vì sao bỏ cúng tế thờ lửa?” 


Hiểu ý Đức Phật, ngài Uruvelã Kassapa cung kính trả lời: 


“Cúng tế chỉ hướng về dục lạc, 
Sắc, thanh, hương, vị, và nữ nhân. 
Khi biết đó đều là ô nhiễm 
Tìm thấy trong mầm mống tái sanh, 
Con không còn thích thú thờ lửa, 
Con từ bỏ mọi tế lễ xưa.” 


Rồi ngài Uruvelã Kassapa cung kính bạch Đức Thế Tôn 
rằng ngài đã từ bỏ việc tôn thờ cúng tế thần lửa sau khi thấy 
được rằng việc cúng tế đó chắng thê dẫn đến con đường thanh 
tịnh giải thoát. Khi ấy, để hóa giải những hoài nghi vẫn còn 
vướng mắc trong tâm hội chúng, Đức Phật dạy vị đệ tử: “Này 
Uruvelãä Kassapa, tín đồ của con đang hoang mang bối rồi. Con 
hãy giúp họ đoạn trừ hoài ngh1.” 

Như vậy, Đức Phật đã ngụ ý cho ngài Uruvelä Kassapa 
biết là hãy thị hiện thần thông trước đại chúng. Trưởng lão 
cung kính vâng lệnh Đức Bồn Sư. Từ chỗ ngồi, ngài đứng dậy, 
đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu đảnh lễ Đức Phật 
sát năm vóc, rồi bay lên không trung cao cỡ một cây kè. Vẫn ở 
giữa không trung, ngài biến hóa ra nhiều hình tướng khác nhau 
như ý muốn, rồi hướng về Đức Phật và cung kính thưa: “Bạch 
Thế Tôn, Thế Tôn là Đạo Sư của con; con là đệ tử. Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn là Đạo Sư của con; con là đệ tử.” 

Sau đó, từ trên hư không, trưởng lão Uruvelã Kassapa hạ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 320 


xuống mặt đắt, kính cần đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Rồi 
trưởng lão lại bay lên không trung cao gấp đôi chiều cao một 
cây kè, biến hóa ra nhiều hình tướng khác nhau, hạ xuống đất 
liền, và kính cân đảnh lễ dưới chân Đức Bồn Sư. Đến lần thi 
triển phép mầu lần thứ bảy, ngài bay lên không trung cao gấp 
bảy lần chiều cao một cây kè, và sau khi hạ xuống mặt đắt, 
ngài đảnh lễ Đức Phật và ngồi vào chỗ ngồi thích hợp. 

Toàn thể đại chúng bấy giờ không còn một ai nghi ngờ gì 
nữa về vị trí ti cao, vô thượng của Đức Phật, và họ đồng 
thanh xưng tán Ngài là bậc Đại Sa Môn (Maha Samana). Chỉ 
đến lúc ấy Đức Phật mới ban pháp cho họ. 

Do biết được tâm ý của toàn thính chúng, bậc Giác Ngộ đã 
thuyết pháp theo thứ lớp phù hợp với căn cơ của họ. Ngài 
hướng dẫn họ từng bước một vào Pháp Bảo, giảng giải về bố 
thí, về trì giới, về các cõi trời, về bản chất nguy hiểm, hạ liệt, ô 
nhiễm của dục lạc, và về sự lợi ích của xả ly. Khi Đức Phật 
biết được tâm họ đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng 
ngại, hướng thượng, và tịnh tín, Ngài giảng giải cho họ nghe 
về Pháp đã được chư Phật khai mở là Tứ diệu đề. 

Nghe được lời giáo huấn từ kim khâu Đức Phật, khi bài 
pháp kết thúc, vua Bimbisãra và một trăm mười ngàn vị gia 
trưởng Bà-la-môn đạt quả nhập lưu. Mười ngàn vị còn lại xin 
quy y Tam Bảo, biểu lộ tâm tín thành nương tựa nơi Đức Bốn 
Sư. 

Nhân dịp này, Đức Phật dạy rằng đây không phải là lần 
đầu tiên ngài Uruvela Kassapa được Đức Phật chỉ dạy tu tập 
theo chánh kiến mà trong tiền kiếp đã được như vậy. Rồi Đức 
Phật kể chuyện tiền thân Maha-Narada-Kassapa (lãt #544). 
Thuở ấy, Đức Bồ Tát là Phạm thiên Nãrada, và Uruvelãä 
Kassapa là vua nước Videha. Vua nghe theo những lời dạy sai 
lầm của một đạo sĩ lõa thể nên đắm chìm trong dục lạc. và 
sau, được Đức Bồ Tát chỉ dạy, vua đã từ bỏ tà kiến bắt thiện. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 321 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Đại Hội Chúng 


Sau khi đắc quả A-la-hán, một ngàn vị đệ tử của trưởng 
lão Uruvelã Kassapa nghĩ rằng vì chư vị đã hoàn mãn đỉnh 
điểm tu tập của một tỳ khưu nên không cần phải đi một nơi 
nào khác cho việc tiễn tu. Vì vậy, chư vị ở lại với đồ chúng của 
VỊ sư trưởng cũ. 

Do nhân duyên này, một ngày nọ tại tịnh xá Jetavana, Đức 
Thế Tôn tán dương trưởng lão Uruvelã Kassapa trước hội 
chúng tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử của Như Lai có đại hội 
chúng (ajã-parisa), Uruvelã Kassapa là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 322 


Ka|udäy! Mahaäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về 
Khơi Dậy Hỷ Tín cho Thân Quyến Đức Phật 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama khơi dậy 
được đạo tâm hoan hý tín thành cho thân quyến của Đức Thế 
Tôn (k/appasãädaka””), trưởng lão Kã|udãyT được Ngài tán 
dương là bậc đệ nhất (efadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Kã]udãyT sanh vào một gia đình danh giá ở kinh 
thành Hamsãävatï. Một ngày nọ, khi đang lắng nghe pháp thoại 
của Đức Phật, ông chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên dương một 
vị sa môn là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu khơi dậy được 
đạo tâm hoan hỷ tín thành cho thân quyến của Đức Phật, ngay 
cả trước khi họ được diện kiến đắng Chánh Biến Tri. Vị thiện 
nam nảy sinh lòng kính ngưỡng sâu xa nơi vị sa môn ấy, và 
khởi ước muốn mãnh liệt được trở thành bậc tỳ khưu tối thắng 
như vậy vào thời một vị Phật tương lai. Sau đại lễ trai tăng 
cúng dường Đức Phật cùng Tăng già trong bảy ngày, ông cung 
kính phát đại nguyện lên Đức Phật. Đức Thế Tôn ban lời tiên 
tr1 rằng đại nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời 
Đức Phật Gotama, một trăm ngàn đại kiếp sau. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


1. Lời Thỉnh Cầu của Vương Phụ 


7! kuja: gia quyền, thân tộc; pasãda: sự hoan hỷ, tin tưởng; pasãdaka: làm 
cho hoan hỷ, tin tưởng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 323 


Sau khi được Đức Phật Padumuttara ban lời tiên tri, vị 
thiện nam tiền thân của ngài Kã|udãyï đã sống trọn đời hành trì 
thiện nghiệp; rồi khi mạng chung, ông chỉ tái sanh vào các cõi 
an lạc. Trong các hậu kiếp này, tiền thân của trưởng lão làm 
vua của chư thiên mười tám lần và làm bậc chuyền luân vương 
hai mươi lăm lần (Ap 3.34). 

Trong kiếp chót, vị thiện nam tái sanh vào lòng mẹ thuộc 
một gia đình có tước vị cao trong kinh thành Kapilavatthu. 
Ngài là một trong bảy vị đồng sanh với Đức Bồ Tát, nghĩa là 
có cùng ngày và cùng thời điểm thọ sanh với thái tử 
Siddhattha. Song thân của ngài Kã|udãyï tương lai quấn hài nhi 
trong một tắm vải trăng rồi dâng lên vua Suddhodãna để cậu 
bé được trở thành hầu cận cho thái tử Siddhattha. 

Vào ngày lễ đặt tên cho cậu bé sơ sanh, cha mẹ đặt cho 
cậu tên là Udãy! vì cậu chào đời cùng ngày đản sanh của Đức 
Phật tương lai, là một ngày mà khắp kinh thành tràn ngập nỗi 
vui mừng hân hoan bởi điều lành ấy (wđdaggacifadivase 
jatatfa; udagga: mừng vui; ca: tầm; đivase: ngày: Jãfaff4: sự 
việc về sanh sản). Vì Udãyï có nước da ngăm đen nên chữ 
“kãja” (màu đen) được thêm vào trước tên gốc, và do đó cậu 
bé được gọi là Kãl|udãyï. Thuở ấu thơ, Kã|udãyT sống trong 
hoàng cung và chơi chung với thái tử Siddhattha. 

Năm hai mươi chín tuổi, thái tử Siddhattha xuất gia. Sau 
sáu năm sống đời khất sĩ khổ hạnh, nỗ lực tu tập không ngừng 
nghỉ để tìm cầu Chân Lý, Đức Bồ Tát thành tựu quả vị Chánh 
Đăng Chánh Giác, trở thành Đức Phật Gotama, và thuyết giảng 
bài pháp đầu tiên — Kinh Chuyển Pháp Luân — vào ngày rằm 
tháng Asalhä (tháng sáu) năm 103 đại kỷ nguyên. Sau ba tháng 
an cư nhập hạ lần thứ nhất tại rừng Isipatana, vào ngày rằm 
tháng Pñwssa (tháng chạp) lạnh giá năm ấy, Đức Phật du hành 
đến Rãjagaha để trì bình hóa duyên. 

Khi được tin lành rằng con trai của mình, tức Đức Phật, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 324 


đang ngụ tại tịnh xá Veluvana tại thành RãJagaha, vua 
Suddhodãna liền phái một quan cận thần, cùng đoàn tùy tùng 
một ngàn người, mang sứ mệnh thỉnh cầu Đức Phật về thăm 
quê hương. 

Vị sứ giả vượt sáu mươi do tuần, từ Kapilavatthu đến 
Rãjagaha, và đi vào tịnh xá Veluvana. Ngay lúc ấy, Đức Thế 
Tôn đang thuyết pháp cho bốn hàng thính chúng. Vị sứ giả 
ngồi ở ven ngoài của hội chúng, chăm chú lắng nghe đẳng 
Giác Ngộ thuyết giảng Giáo Pháp, và định rằng khi nghe pháp 
xong sẽ trình lời nhắn của nhà vua lên Đức Phật. 

Thế nhưng, những lời dạy của Đức Thế Tôn soi sáng tâm 
trí vị sứ giả và một ngàn tùy tùng. Với căn cơ đã đầy đủ, ngay 
khi đang chú tâm lắng nghe bài pháp của Đức Phật, vị sứ giả 
và đoàn tùy tùng đều đắc quả A-la-hán. Khi bài pháp chấm 
dứt, Đức Bốn Sư đưa tay ra về phía chư vị và cho chư vị thọ 
giới tỳ khưu qua lời truyền dạy: “Này các tỳ khưu, hãy đến 
đây!” Lập tức chư vị trở thành những vị sa môn có phẩm mạo 
trang nghiêm cao quý như bậc trưởng lão đã sáu mươi tuôi hạ 
hay tám mươi tuổi đời, và được trang bị đầy đủ y bát cùng vật 
dụng bằng năng lực thần thông (¡ddhimayaparikkhära). 

Theo bản chất thanh tịnh tự nhiên của chư thánh A-la-hán 
là xả ly thế sự, các vị thánh tăng này không chuyển đến Đức 
Phật thông điệp của vua Suddhodãna. Các ngài ở lại bên Đức 
Bồn Sư và an trú trong hạnh phúc Niết bàn cao thượng. 

Vua Suddhodãna lúc bấy giờ rất trông đợi vị sứ giả đầu 
tiên, đi đã lâu rồi mà không một thông tin nào. Vua buồn bực 
và phái một vị quan khác cùng một ngàn tùy tùng lên đường 
với cùng trọng trách nhắn tin cho Đức Phật, cũng như tìm hiểu 
tông tích của vị sứ giả trước. Vị sứ giả thứ nhì này cũng đến 
trước Đức Phật và nhiếp tâm nghe pháp. Rồi cũng ngay nơi đó, 
vị ấy cùng với một ngàn tùy tùng đắc quả A-la-hán và trở 
thành tỳ khưu. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 325 


Cứ như thế, vua Suddhodãna gửi đi cả thảy chín đoàn sứ 
giả với cùng sứ mệnh, nhưng tất cả đều không còn quan tâm 
đến trọng trách vua truyền bởi vì chư vị đã chứng đắc đạo quả 
A-la-hán trước khi họ nhắn lại lời thỉnh cầu của vương phụ đến 
Đức Thế Tôn. 


2. Sứ Mạng của Käã|udäyT 


Lúc bấy giờ, vua Suddhodãna suy ngẫm tình huống ấy 
theo hiểu biết của mình: “Chín cận thần này đều hoàn toàn 
không có thân tình với ta nên đã không nhắn lại với con trai ta, 
Đức Phật, về lời ta mời về thăm kinh thành Kapilavatthu. 
Những người khác chắc cũng sẽ vậy thôi. Nhưng với Kã|udãyï 
có lẽ không như thế. Kã|udãyï sanh cùng ngày với Đức Phật, là 
bạn chơi chung với Đức Phật từ thuở âu thơ, và xưa nay có 
thân tình với ta. Có lẽ Kã|udãyï sẽ không phụ lòng ta mà chếnh 
mảng sứ mệnh.” 

Vì thế vua Suddhodãna cho gọi Kãl|udãyI, lúc đó là một 
quan cận thần tín cẩn của vua, và truyền: “Này con trai, 
Kã|udãyTï, con hãy cùng một ngàn tùy tùng đến viếng Đức Phật 
và thỉnh cầu Ngài về thăm Kapilavatthu của chúng ta.” 

Quan cận thần KaludäayT thưa: “Tâu đại vương, nếu đại 
vương cho phép thần được trở thành tỳ khưu, như các vị sứ giả 
trước đây, thì thần bảo đảm sẽ hoàn thành sứ mệnh cung thỉnh 
Đức Phật về thăm Kapilavatthu.” Vua Suddhodãna hoan hỷ 
chấp thuận: “Này con, hãy tùy nghi hành động, miễn sao con 
trai trẫm, Đức Phật, về thăm trẫm.” 

Được nhà vua cho phép, sứ giả Kã|udäyT rời kinh đô cùng 
với một ngàn tùy tùng và đến Rãjagaha. Vào tịnh xá Ve]uvana, 
vị sứ giả ngồi ở ven ngoài của hội chúng và chăm chú lắng 
nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi bài pháp chấm dứt, ngài 
KãJudãyï đắc quả A-la-hán với lục thông và bốn tuệ phân tích. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 326 


Một ngàn vị tùy tùng cũng đều đạt quả A-la-hán. Tất cả được 
Đức Bồn Sư truyền giới tỳ khưu qua lời dạy: “Này các tỳ 
khưu, hãy đến đây!” 

Trưởng lão Kã|udãyï không quên sứ mệnh của mình. Bấy 
giờ là mùa lạnh. Ngài nghĩ rằng thỉnh cầu Đức Phật thực hiện 
một cuộc hành trình dài trở về quê hương trong mùa giá rét 
quả là không thích hợp. Nhưng khi mùa xuân đến sẽ là thời 
điểm tốt lành để mời Đức Thế Tôn du hành đến Kapilavatthu. 
Vì vậy, trưởng lão Kãludãyï chờ đến ngày rằm tháng 
Phagguna (khoảng tháng 2 đến tháng 3). 

Hôm ấy, trưởng lão trang nghiêm xướng lên sáu mươi kệ 
diễn tả cảnh đẹp của tiết xuân, ngụ ý thưa lên Đức Phật rằng 
đây là thời điểm thích hợp để Ngài lên đường về thăm thân 
quyến, và rằng chuyến viếng thăm này sẽ tạo cơ duyên cho 
thân quyến được phước báu cúng dường đắng Toàn Giác. 

Đức Phật biết được tâm tư của trưởng lão Kã|udãyï và 
quyết định đã đến lúc viếng thăm Kapilavatthu. Thế rồi Đức 
Phật dẫn theo hai mươi ngàn vị thánh tăng A-la-hán, thực hiện 
cuộc hành trình sáu mươi do tuần với từng bước chân khoan 
thai chậm rãi (afurita-desacarika). 

Nhận biết rằng cuộc bộ hành của Đức Phật từ thành 
Rãjagaha đã bắt đầu, trưởng lão Kã]udãyT dùng thần thông phi 
hành đến cung điện của vua Suddhodãna. Vua nhìn thấy 
trưởng lão đứng giữa không trung bên trên hoàng thành, tuy 
nhiên vua không nhận ra ngài vì lúc bấy giờ ngài là vị sa môn 
với phâm mạo trang nghiêm cao quý như bậc trưởng lão đã sáu 
mươi tuổi hạ hay tám mươi tuôi đời. Vì vậy, ngài nói cho vua 
nghe ngài chính là quan cận thần, sứ giả Kã]|udãyT của vua 
trong đời thế tục trước kia. Rồi ngài thốt lên kệ sau để giải 
thích cho vua biết mối quan hệ ngày nay giữa ngài và vua đúng 
theo Pháp Đạo: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 327 


Ta là con Đức Phật, 

Bậc thắng (các) pháp bắt thắng, 
Bậc Angrrasa (Vẻ Vang) 
Bậc không ai sánh được. 

Vua dòng Sãkya 
Là cha của Cha ta. 
Thế nên trong Pháp Đạo, 
Vua dòng Gotama 
Là tổ phụ của ta. 
Trưởng Lão Tăng Kệ, Kệ 536 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Thanissaro 


Vua Suddhodãna vô cùng hoan hỷ và cung thỉnh trưởng 
lão KãJudãyT ngồi lên ngai vua của mình. Rồi vua đặt đầy bát 
của trưởng lão những món ăn đã được sửa soạn riêng cho vua. 
Thấy trưởng lão tỏ vẻ như muốn rời bước, vua nói với giọng 
thương mến và quý kính: “Này con trai, này đại đức, hãy độ 
thực ở đây.” Trưởng lão nói: “Tôi sẽ độ thực khi trở về với 
Đức Thế Tôn.” “Vậy Đức Phật hiện đang ở đâu?” “Đức Phật 
đang cùng hai mươi ngàn vị A-la-hán trên đường đến viếng đại 
vương.” “Vậy thì xin đại đức hãy độ thực ở đây. Rồi hằng 
ngày nhờ đại đức mang vật thực sửa soạn từ hoàng cung của 
trầm dâng Đức Phật cho tới khi Ngài đến đây.” 

Vì thế, từ đó trở đi, mỗi ngày trưởng lão Kã|udãyï đều phi 
hành đến hoàng cung đề tường trình với vua Suddhodãna cùng 
hoàng tộc về ch¡ tiết cuộc hành trình của Đức Phật ngày hôm 
ây. Rồi trưởng lão độ thực ở hoàng cung và nhận lãnh phần vật 
thực cúng dường cho Đức Bồn Sư. Thân quyến của Đức Phật 
ai ai cũng vui mừng khôn xiết khi biết được tin tức vị thái tử 
kính yêu của họ, Đức Thế Tôn, qua vị trưởng lão. 

Thuận duyên, trưởng lão còn thuyết pháp cho nhà vua và 
hoàng tộc về những ân đức cao quý của Đức Phật, vị thái tử đã 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 328 


rời bỏ hoàng cung bảy năm về trước để sống đời phạm hạnh, 
chứng quả vị Phật, chuyền luân Chánh Pháp, và nay là vị đại 
đạo sư của cả nhân loại và chư thiên. Do vậy, trưởng lão 
Kaludäy! đã cho họ thọ hưởng trước hương vị hỷ lạc vô song 
mà họ sẽ được trải nghiệm lúc gặp Đức Thế Tôn. Trưởng lão 
cũng đã khơi dậy và giúp trưởng dưỡng tín tâm của họ đối với 
Đức Thế Tôn trước khi Ngài về đến quê hương. 

Khi mọi người đang chiêm ngưỡng dáng vẻ thanh thoát 
trang nghiêm của vị trưởng lão, ngài phóng chiếc bát đựng đầy 
thực phẩm cúng dường cho Đức Phật lên không trung trước, 
rồi ngài bay lên hư không ôm bát trong tay. Sau đó ngài phi 
hành đến nơi Đức Phật đang bộ hành trên đường, hạ xuống đất 
liền, cung kính đảnh lễ Đức Phật, và dâng bát lên Đức Bồn Sư. 
Bậc Ứng Cúng nhận lây bát và độ thực cho ngày hôm Ấy. 

Cứ như thế, hằng ngày trưởng lão Kã|udãyT tự nhận lấy 
nhiệm vụ thọ lãnh vật thực cúng dường lên Đức Phật, và thay 
vị thí chủ là vua cha dâng thức ăn ấy lên Đức Thế Tôn trong 
suốt cuộc hành trình dài sáu mươi do tuần từ Rãjagaha đến 
Kapilavatthu, mà trung bình mỗi ngày Đức Thế Tôn từng bước 
khoan thai uy nghi đi được một do tuần. 

Trong thời gian này, hằng ngày trưởng lão Kã|udãyT cũng 
thuyết giảng các bài pháp thích hợp để khơi dậy và vun bồi 
lòng hoan hỷ tín thành đối với Đức Phật cho vua cha và hoàng 
tộc mỗi khi họ hướng tâm về đắng Giác Ngộ. Chính do nhân 
duyên này mà về sau trưởng lão được Đức Thế Tôn tán đương 
là một trong những vị đại đệ tử tỳ khưu tối thắng. 


C. Bậc Đệ Nhất BhikkhU 
về Khơi Dậy Hỷ Tín cho Thân Quyến Đức Phật 


Một ngày nọ, trước hội chúng tỳ khưu, Đức Phật tán thán 
trưởng lão Kãl|udãyï về việc khơi dậy lòng hoan hỷ tín thành 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 329 


đối với Đức Phật cho thân quyến của Ngài, và tuyên bồ rằng: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai 
khơi dậy được đạo tâm hoan hỷ tín thành cho thân quyến của 
Như Lai (kwlappasadaka), KãludäyT là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


xkkx# 
PHỤ LỤC 


Bảy Nhân và Vật Đồng Sanh với Đức Bồ Tát 


Ngay vào giây phút Đức Bồ Tát đản sanh, có bảy nhân và 
vật quan trọng gắn liền với cuộc đời Ngài cùng được hạ sanh, 
được gọi là Bảy Đồng Sanh với Đức Bồ Tát (saha/zía: đồng 
sanh): 

(1) công chúa Yasodharä, còn có tên là Bhadda Kaccãna, 
thân mẫu của hoàng tử Rãhula; 

(2) hoàng tử Änanda; 

(3) hầu cận thân tín Channa; 

(4) quan cận thần Kãl|udayT; 

(5) ngựa hoàng gia Kanthaka; 

(6) cây Äahäbodhi hay Đại Bồ đề, sanh ngay trung tâm 
nơi Đức Bồ Tát sẽ thành đạo trong rừng Uruvelã; 

(7) bốn bình lớn chứa đầy vàng, xuất hiện trong địa phận 
hoàng cung của kinh thành Kapilavatthu. Mỗi bình có đường 
kính từ 1 đến 4 đặm và không bao giờ vơi dù vàng trong bình 
có được lẫy ra. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 330 


Bakula Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Vô Bệnh 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu có sức khỏe tốt, không đau bệnh 
(appäbädha””) của Đức Phật Gotama, trưởng lão Bãkula được 
Ngài tán dương là bậc đệ nhất (etadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Ước Nguyện Vô Bệnh 


Vị thiện nam tiền thân của ngài Bakula sanh vào một gia 
đình Bà-la-môn ngay trước ngày Đức Phật Anomadassĩ xuất 
hiện, một chu kỳ thời gian dài vô lượng và một trăm ngàn kiếp 
trái đất trước chu kỳ thế giới hiện tại. 

Khi lớn lên, ông thông suốt Tam kinh Veda. Nhưng nhận 
ra rằng kiến thức ấy không đủ tỉnh hoa để soi sáng được tâm tư 
nguyện vọng của mình, ông quyết định: “Ta sẽ đi tìm chân 
hạnh phúc an lành cho kiếp sau.” Rồi ông lìa bỏ thế tục, trở 
thành vị ấn sĩ, sống đời tu hành phạm hạnh trên một ngọn núi 
hẻo lánh. Sau một thời gian chuyên tâm hành thiền, vị ấn sĩ 
chứng đắc năm năng lực thần thông, tinh thông tám tầng thiền 
định, và an trú trong hạnh phúc của thiền quả. 

Trong lúc ấy, Đức Phật Anomadassĩ đã xuất hiện trên thế 
gian, cùng chư Tăng du hành khắp nơi để truyền bá Giáo Pháp. 
Biết được tin này, vị ấn sĩ hết sức vui mừng. Ông đến viếng 
Đức Phật, và sau khi nghe Ngài ban pháp, ông quy y nương 
tựa Tam Bảo. Tuy vẫn tiếp tục giữ hạnh nguyện sống đời ân sĩ 
độc cư trên núi vắng, nhưng ông thường đến viếng Đức Phật 
để được nghe Ngài thuyết giảng Giáo Pháp. 


". qppa: rất ít, không có; Zbãdha: đau yếu, bệnh hoạn; appabadha: ít đau 


bệnh, vô bệnh, sức khỏe tôt 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 331 


Một ngày nọ, Đức Phật bị đau bụng. Khi vị ân sĩ đến 
viếng thăm Đức Phật, ông được Ngài cho biết về căn bệnh của 
mình. Ông lập tức trở về núi, thu thập các loại thảo được để 
bào chế một liều thuốc chữa bệnh cho Đức Thế Tôn, rồi trao 
thuốc cho vị tỳ khưu thị giả để dâng lên Ngài. Chỉ thọ dụng 
một liều thuốc ấy thôi mà cơn đau của Ngài mau chóng được 
êm địu và rồi dập tắt. 

Khi Đức Phật đã bình phục, vị ân sĩ quỳ đảnh lễ đưới chân 
Ngài và trình ước nguyện: “Bạch Thế Tôn, con đã thành kính 
cúng dường một liều thuốc chữa lành căn bệnh của Thế Tôn. 
Với công đức này, con ước nguyện rằng khi còn nổi trôi trong 
biển sanh tử trầm luân, con sẽ không bao giờ bị bệnh tật, thân 
không bao giờ phải chịu một chút đau đớn khổ sở nào dù chỉ 
ngắn ngủi như trong thời gian vắt một giọt sữa từ con bò.” 

Đây là một công đức phi thường mà tiền thân của ngài 
Bãkula đã thực hiện trong kiếp quá khứ ấy: cúng đường y dược 
và chữa lành bệnh cho đẳng Thiện Thệ AnomadassI. 


2. Đại Nguyện thành Bậc Tối Thắng Vô Bệnh 


Do đại thiện nghiệp trên, sau khi qua đời, vị ân sĩ được tái 
sanh vào cõi Phạm thiên. Lúc kiếp sống ấy chấm dứt, ông chỉ 
tái sanh vào cõi trời hay cõi người trong suốt thời gian một a- 
tăng-kỳ kiếp (asaikheyya-kappa) dài vô lượng. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, Bakula sanh vào một gia 
đình giàu có ở kinh thành Harhsävati. Một ngày nọ, ông đến 
nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng kiến Ngài ban cho một vị 
thanh văn tỳ khưu danh hiệu đệ nhất về vô bệnh. Bãkula vô 
cùng kính ngưỡng bậc sa môn ấy và ước nguyện được thành 
tựu danh vị tương tự trong thời một vị Phật tương lai. Ông 
cung thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến nhà cúng dường trai 
tăng trọng thê trong bảy ngày, rồi thành kính phát đại nguyện 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 332 


lên Đức Phật. Ngài ban lời tiên tri rằng ước nguyện của ông sẽ 
được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama. 


3. Vị Ẩn Sĩ Chữa Bệnh 


Sau khi nhận được lời tiên tri của Đức Phật Padumuttara, 
vị thiện nam Bakula tương lai dành trọn cuộc đời để vun bồi 
công đức, và sau khi mạng chung vị ấy chỉ tái sanh vào cõi trời 
hay cõi người, không khi nào phải đọa khổ cảnh. 

Rồi cách đây chín mươi mốt đại kiếp, ông sanh ra trong 
một gia đình Bà-la-môn, tại kinh thành Bandhumatl, vào ngay 
trước ngày Đức Phật Vipassï xuất hiện trên thế gian. Khi 
trưởng thành, ông sống đời ân sĩ trú đưới chân một ngọn núi, 
an hưởng niềm hạnh phúc trong các tầng thiền văng lặng. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật Vipassï cùng sáu triệu tám trăm 
ngàn vị tỳ khưu A-la-hán hằng ngày vào Bandhumatï trì bình 
và thuyết pháp để tế độ phụ vương, vua Bandhuma, và dân 
trong thành. Sau đó, đấng Điều Ngự Trượng Phu về ngự ở 
Vườn Nai, còn gọi là Thánh địa Khema. Được tin lành Ấy, VỊ 
ân sĩ đến viếng Đức Phật, và sau khi nghe Ngài ban pháp, ông 
quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Ngài. Cũng như tiền thân 
của ông vào thời Đức Phật AnomadassI, vị ấn sĩ thường đến 
tịnh xá nơi Đức Thế Tôn cư ngụ để được nghe pháp và hộ trì 
sức khỏe của Ngài, nhưng ông vẫn tiếp tục giữ hạnh nguyện 
sống độc cư trên núi văng trọn đời. 

Một ngày nọ, tất cả chúng tỳ khưu, ngoại trừ hai vị trưởng 
đệ tử và Đức Phật, bị chứng đau đầu vì nhiễm trùng, do tiếp 
xúc với phấn hoa độc bay trong không khí từ một loại cây độc 
nào đó mọc ở vùng Hy mã lạp sơn. Khi vị ân sĩ đến viếng Đức 
Phật và thấy chư Tăng nhiễm bệnh nằm che trùm đầu, ông hỏi 
một vị tỳ khưu về nguyên nhân căn bệnh. Nghe xong, ông 
nhanh chóng quay về núi, thu thập các loại thảo dược cần thiết, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 333 


bào chế thuốc, và tận tay dâng thuốc lên chư tỳ khưu. Sau khi 
thọ dụng liều thuốc ấy, chư tỳ khưu lập tức được chữa lành. 

Một lần nữa ngài Bakula đã thực hiện một công đức hy 
hữu và phi thường trong kiếp quá khứ ấy: cúng dường y dược 
và chữa lành bệnh cho Tăng già trong Giáo đoàn của đẳng 
Thiện Thệ Vipass1. 


4. Trùng Tu Một Tu Viện Cũ 


Lúc mạng chung, vị ân sĩ lại được tái sanh vào cõi Phạm 
thiên. Khi kiếp sống ấy chấm dứt, ông chỉ tái sanh vào các cõi 
tốt lành trong chín mươi mốt đại kiếp sau đó. Rồi vào thời Đức 
Phật Kassapa, ông sanh ra là một gia trưởng ở thành BãrãnasI. 

Ngày nọ, ông dẫn một nhóm thợ mộc đến một vùng đất xa 
xôi hẻo lánh tìm kiếm gỗ tốt để sửa lại ngôi nhà của ông. Tình 
cờ ông nhìn thấy một tu viện cũ, hư hỏng và dột nát ở bên 
đường. Hình ảnh ấy làm rúng động tâm ông, một tâm trong 
sạch vốn mang sẵn hạt giống công đức thiện lành đã được gieo 
trồng và vun bồi từ xa xưa trong vòng sanh tử luân hồi. Ông 
suy nghiệm rằng việc sửa chữa căn nhà riêng của mình không 
tạo được phước báu cao quý nào cho hậu kiếp, nhưng sửa chữa 
một tu viện sẽ mang lại nhiều quả lành trong ngày vị lai. Và 
suy nghĩ ấy mang lại cho ông một niềm hỷ lạc bao la. Ông phát 
tâm trùng tu nơi này ngay lập tức. 

Ông phái đội thợ mộc của mình đi tìm những loại gỗ xây 
dựng thật tốt ở miền thôn dã và rừng cây quanh đấy để sửa 
chữa thật hoàn chỉnh tu viện cũ kỹ, hư hại này. Rồi ông cho 
xây thêm đường kinh hành mới, một nhà bếp mới, một phòng 
ăn mới, một lò sưởi mới cho mùa lạnh, một phòng tắm mới có 
nước nóng, một nhà kho mới, một nhà vệ sinh mới, một phòng 
khám bệnh mới, một dược phòng mới có đầy đủ thuốc men và 
vật dụng y tế cần thiết thường dùng. Tu sửa và trang bị tu viện 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 334 


xong, ông thành kính dâng cúng Tăng già trọn công trình. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Năng Lực Thần Thông Kỳ Diệu 


Vị gia trưởng tiền thân của ngài Bãkula tiếp tục chí tâm 
vun bồi công đức và thiện nghiệp cho đến cuối đời. Rồi qua 
hằng hà sa số kiếp sống từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời 
Đức Phật Gotama hiện tiền, ông chỉ tái sanh vào cõi trời hay 
CÕI người. 

Vào thời Đức Phật Gotama, ngay trước khi Ngài xuất hiện 
trên thế gian, Bakula tương lai tái sanh vào bụng mẹ là vợ một 
thương gia ở Kosambi. Từ khi mẹ ngài thọ thai, cha mẹ ngài 
đạt đến đỉnh cao tài sản và danh vọng. Vì vậy mẹ ngài tin rằng 
đứa con của mình, dù chỉ còn là thai nhi, đã bắt đầu được thọ 
hưởng phước báu trổ quả từ rất nhiều công đức trong quá khứ. 
Vào ngày bé trai chào đời, bà theo tục lệ làm lễ tắm cậu bé sơ 
sanh ở sông Yamunä để cầu sức khỏe và tuổi thọ cho con. 
(Theo các vị ôn tụng Majjhừna Nikãya thì cậu bé được cho tắm 
dưới sông vào ngày thứ năm sau khi chào đời.) 

Người vú em bồng cậu bé ra bờ sông để tắm. Trong khi cô 
đang thích thú nhúng cậu bé xuống nước rồi kéo lên để đùa 
vui, một con cá rất lớn lội lại gần và lầm tưởng cậu bé là thức 
ăn nên vô lấy trên tay cô. Quá bất ngờ, cô kinh hãi bỏ chạy, 
mặc cho cậu bé bị cá nuốt chứng. 

Thế nhưng, vì được thọ hưởng đại phước quả từ các công 
đức hy hữu siêu phàm trong quá khứ, cậu bé không cảm nhận 
chút đau đớn nào khi bị cá nuốt mà lại thấy khá thoải mái trong 
bụng cá, như thê đang năm trên một chiếc giường êm ấm. (Nếu 
đó là bất kỳ đứa trẻ nào khác, bé sẽ chết lập tức trong tình 
trạng đó. Nhưng vì căn cơ và duyên nghiệp của cậu bé này 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 335 


đang vận hành cho cậu trở thành một vị A-la-hán trong kiếp 
sống này, nên năng lực của trí tuệ A-la-hán đạo (arahafa- 
magsa-fñäna) tiềm ân trong cậu đã cứu mạng cậu. Đây là phép 
mầu ñãpa-vipphãra iddhi”, nghĩa là thần thông do năng lực 
của trí tuệ tiềm ân.) 

Lúc Ấy, con cá lại phải chịu đau đớn tột cùng do năng lực 
nhiệm mẫu của cậu bé mà nó tưởng là một miếng mỗi ngon đã 
cho vào bụng. Nó có cảm giác như thể đã nuốt phải một quả 
banh bằng sắt. Rồi nó bơi xuôi theo dòng nước qua ba mươi do 
tuần (khoảng 240 miles), đến Bãrãnasĩ, nơi nó bị lọt vào lưới 
cá của một ngư dân. 

Cá lớn thường không chết trong lưới nhưng bị đập cho 
chết. Vậy mà trong trường hợp này, do sức mạnh kỳ diệu của 
đứa trẻ ở trong bụng, con cá đã tự chết nên ngư dân không cần 
phải đập nó. Vì thế cậu bé không hề bị chút thương tổn nào. 
Thông thường ngư dân sẽ cắt một con cá lớn như vậy thành 
từng miếng nhỏ để bán. Nhưng lạ thay, đứa trẻ bên trong có 
một năng lực phi thường can thiệp và ngăn chặn không cho cá 
bị cắt xén. Do đó, ngư dân vác cá trên vai bằng một cái ách, 
mang ra chợ rao bán với giá một ngàn đồng. Đó là một giá cao 
bất thường nên dân chúng thành Bãrãnasĩ không ai muốn mua. 

Ở Bãrãnasĩ, có một thương gia giàu có, không con. Hôm 
ấy, những người hầu trong gia đình ông đi chợ và mua con cá 
to lớn ấy với giá một ngàn đồng. Thường thì một trong những 
việc chuẩn bị thức ăn như cắt xẻ cá là việc của người hầu. Thế 
nhưng hôm ấy vợ của người thương gia lại xuống bếp đề tự tay 


?3 Theo Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) và tập Phân Tích Đạo trong Tiểu 
Bộ Kinh (Pa/isambhidamagga): ñãna: trí tuệ, tuệ giác; vipphara: thầm 
nhập, thấu vào. NÑãnavipphära-iddhi là loại thần thông giúp vị hiền giả 
tránh được tốn thương hay thiệt mạng, do năng lực của tuệ giác tiềm ân 
trong vị ấy xen vào để can thiệp hay đoạn trừ được một tiến trình sinh lý 
học hay một hiện tượng thiên nhiên nào đó — đặc biệt là những vị đang 
trong kiếp sống cuối cùng và sẽ trở thành bậc A-la-hán trong kiếp sống đó. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 336 


làm việc này. Không những vậy, thay vì xẻ cá ở trước bụng 
như thường lệ, bà lại chọn cắt lưng cá. Một lần nữa, năng lực 
thần thông của đứa trẻ sơ sanh đang nằm trong bụng cá đã 
ngăn chặn sự xảy ra của những gì có thể gây nguy hại đến bé. 

Sau nhát xẻ thận trọng trên lưng cá, bà vừa kinh ngạc vừa 
thích thú khi thấy một bé trai sơ sanh kháu khinh đang nằm 
yên lành trong bụng cá. Bề cậu bé có nước da màu vàng óng 
trong tay, bà reo lên: “Tôi tìm được một em bé đây! Tôi tìm 
được bé ở trong bụng con cá!” 

Vô cùng mừng rỡ, bà bồng cậu bé đến khoe với chồng. 
Ông cũng hân hoan như vợ mình, lập tức gióng trống thông 
báo cùng dân chúng trong thành về chuyện tìm thấy đứa bé 
thật hy hữu như một phép mầu. Rồi ông vào triều tường trình 
sự việc lên đức vua. Vua truyền răng: “Đứa bé này chắc chắn 
đã tạo nhiều công đức vĩ đại trong quá khứ nên mới sống sót 
được trong dạ dày của một con cá. Khanh hãy tiếp tục chăm 
sóc và nuôi dưỡng bé.” 


2. Nguồn Gốc của Tên Bãkula 


Trong lúc đó, cha mẹ ruột của đứa bé ở Kosambi vô cùng 
đau khổ vì mất con. Ông bà nuôi niềm hy vọng là con mình 
vẫn còn sông nên tiếp tục dò la tung tích khắp nơi. Một ngày 
nọ, họ có tin một bé trai đã được tìm thấy trong bụng một con 
cá ở Bãrãnasï, và bé vẫn còn sống. Mừng rỡ, họ liền đến 
Bãrãnasĩ đề hỏi thăm. Nơi đây, họ tìm thấy cậu bé kháu khinh, 
phục sức sang trọng, đang ngồi chơi trong nhà vị thương gia 
giàu có. Người mẹ ruột thầm nghĩ: “Bé thật là dễ thương!” rồi 
nói với cha mẹ nuôi của cậu bé rằng cậu chính là con của 
mình, và xin nhận lại đứa con thất lạc. 

Người mẹ nuôi không đồng ý, nhỏ nhẹ nhưng cương quyết 
khẳng định: “Không, đây là con của tôi.” Người mẹ ruột dịu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 337 


dàng nhưng nghiêm trang hỏi: “Thưa bà, bà đã có được đứa bé 
này từ đâu?” Người mẹ nuôi hiền lành mỉm cười: “Thưa bà, tôi 
đã tìm được nó từ bụng một con cá.” 

Bấy giờ, người mẹ ruột nói: “Nếu vậy, đứa bé không phải 
là con của bà. Bé là con của tôi.” Người mẹ nuôi hỏi: “Bà có 
được con của bà từ đâu?” Người mẹ ruột hiền lành mim cười: 
“Tôi đã thọ thai, mang thai nhi trong bụng, và sau mười tháng 
cưu mang thì hạ sanh hài nhi. Tôi cho con tôi đến sông 
Yamunã để tắm, và cháu bị một con cá lớn nuốt chứng.” 
Người mẹ nuôi đặt nghi vấn: “Có thể một con cá khác đã nuốt 
con của bà. Tuy nhiên, sự thật là tôi đã tìm được đứa bé này từ 
trong bụng một con cá.” 

Và như thế hai người mẹ đều nhận cậu bé là con. Không 
thỏa thuận được với nhau nên họ trình vấn đề nan giải này lên 
đức vua nhờ phân xử. Nghe xong lời tường thuật chân thành và 
thỉnh cầu tha thiết của cả hai bên, mẹ ruột và mẹ nuôi, quốc 
vương Bãrãnasĩ truyền rằng: 

“Lý lẽ thỉnh cầu của vợ thương gia Kosambi, là người mẹ 
ruột, thật minh bạch và vững chãi. Mặt khác, lý lẽ thính cầu 
của vợ thương gia Bãranasi, là người mẹ nuôi, không phải là 
vô căn cứ. Đó bởi vì theo lệ thường thì khi mua bán cá, người 
bán không lấy ruột cá ra, và như thế người mua được quyền sở 
hữu nguyên con cá. Đứa bé mà người mẹ nuôi có được từ 
trong bụng cá là tài sản hợp pháp của bả. Người trước có 
quyền mẫu tử theo lẽ tự nhiên của người mẹ đẻ. Người sau có 
quyền mẫu tử như người được trao một món quà. Mỗi người 
đều có quyền nhận con. Vậy thì đứa bé là con của cả hai gia 
đình và, do đó, được quyền thừa kế từ cả hai gia đình.” 

Từ ngày ấy về sau, cả hai gia đình thương gia cùng nuôi 
nắng cậu bé, và cả hai gia đình đều được thọ hưởng tài sản và 
danh tiếng chưa từng có. Cậu bé được trưởng dưỡng trong sự 
giàu sang phú quý của đôi bên và được đặt tên là Bakula 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 338 


Kumãra, có nghĩa là “Đứa Bé Trai Con của Hai Gia Đình.” 
(Có vài nguồn tài liệu ghi tên cậu bé là Bakkula.) 


3. Đời Thế Tục Phú Quý Xa Hoa 


Khi Bãkula đến tuổi trưởng thành, cha mẹ hai gia đình 
mỗi bên xây dựng ba dinh thự lộng lẫy, thích hợp với từng 
mùa trong năm, để làm nơi cư trú cho Bãkula tại Kosambiï và 
Baranasl. 

Hằng năm, vị trưởng giả chỉ sống ở mỗi biệt thự tại hai 
thành phố trong bốn tháng, hưởng thụ cảnh phú quý xa hoa 
cùng với một đoàn ca kỹ và vũ công. Sau khi lưu lại bốn tháng 
ở thành phố này, ông cùng đoàn ca vũ đi sang thành phố nọ 
trên một du thuyền rộng lớn trong bốn tháng. Các cô gái ca kỹ 
và vũ công ở mỗi thành phố chia thời gian vận chuyển bằng 
nhau giữa họ: đội tiền đưa phục vụ trên du thuyền trong hai 
tháng; rồi sau đó, khoảng nửa đường, họ được đội chào đón 
thay thế. Rồi vị trưởng giả lại sống bốn tháng thoải mái trong 
đời sống dục lạc giàu sang ở thành phố đang chào đón ông. Cứ 
như thế ông trải qua tám mươi năm đời thế tục. 


4. Xuất Gia và Chứng Đắc Đạo Quả 


Khi trưởng giả Bäkula được tám mươi tuổi, Đức Phật 
Gotama đã chứng quả vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Sau 
khi thuyết giảng bài pháp đầu tiên, Kinh Chuyên Pháp Luân, 
Đức Thế Tôn du hành từ nơi này sang nơi khác khắp Bắc Ấn 
để truyền bá Giáo Pháp. Trên đường hoằng pháp, Ngài đến 
Kosambi. (Theo các vị ôn tụng M⁄ajj/hina Nikãya, thì lúc ấy 
Đức Thế Tôn đến Bãrãnasï.) 

Biết được tin này, nghiệp lực của những công đức vô song 
trong quá khứ đã thúc đầy Bãkula tìm gặp Đức Phật. Ông kính 
cần dâng hoa và hương liệu cúng đường Ngài, rồi lắng nghe 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 339 


Ngài thuyết pháp. Bài pháp mang lại cho ông một niềm cảm 
hứng sâu xa và khởi tâm tín thành mãnh liệt. Ông xin xuất gia, 
thọ giới tỳ khưu, và gia nhập Tăng chúng, nương tựa Đức Bổn 
Sư sống đời sa môn phạm hạnh. 

Sau khi xuất gia, tỳ khưu Bãkula vẫn còn là một phàm 
Tăng chỉ trong bảy ngày đầu bởi vì, vào buổi bình minh của 
ngày thứ tám, ngài chứng đắc thánh quả A-la-hán cùng với tam 
minh, bốn tuệ phân tích, và lục thông. 

Vào lúc đó, các cô gái ca kỹ và vũ công từng hầu hạ vị 
trưởng giả trở về nhà cha mẹ của họ ở Kosambi và BãränasI. 
Hết lòng kính ngưỡng hạnh nguyện của ngài Bãkula, gia đình 
họ phát tâm hoan hỷ trong sạch may tam y cúng dường ngài. 
Ngài lần lượt mặc y họ dâng đề tất cả đều được gieo hạt giống 
phước lành: nửa tháng khoác y cúng dường từ Kosambi, rồi 
nửa tháng khoác y cúng dường từ Bãränasl. Dân chúng hai 
thành phó còn đặc biệt dâng cúng lên ngài bất cứ vật thực ngon 
quý và vật dụng tốt đẹp nào mà họ có được. 

Không bao lâu sau, trưởng lão Bãkula ân cư trong rừng 
vắng, tu khổ hạnh, hành thiền và an trú trong hạnh phúc cao 
thượng của A-la-hán quả định. Các chú giải Trung Bộ Kinh và 
Thanh Tịnh Đạo ghi rằng trưởng lão Bakula là một vị sa môn 
nghiêm trì hạnh đầu đà (đ/„a2ga) suốt tám mươi năm xuất 
gia, dù ngài không là một vị pháp sư khuyên bảo hay thuyết 
giảng các pháp hành này cho các sa môn khác. 

Lỗi lạc hơn nữa, theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, trưởng 
lão Bakula là một trong bốn vị đại đệ tử của Đức Phật Gotama 
hoàn mãn trí tuệ thần thông tối thắng hay đại thần trí 
(mahabhiñña): ngài Sãriputta, ngài Mahä Mogøgallana, ngài 
Bakula, và NI sư Bhadda Kaccana (Yasodhar3). 

Hạnh đầu đà và trí tuệ thần thông ấy đã được trưởng lão 
Bakula tu tập từ thời Đức Phật AnomadassiI, rồi viên mãn trong 
kiếp sống sau cùng, và thể hiện qua những đặc hạnh kỳ diệu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 340 


của trưởng lão trong tám mươi năm xuất gia tỳ khưu được ghi 
lại trong Trung Bộ Kinh. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Vô Bệnh 


Trong suốt tám mươi năm sống đời thế tục, ngài Bãkula 
không trải qua bất kỳ đau đớn bệnh tật nào, ngay cả chỉ một 
khoảnh khắc khó chịu ngắn ngủi như phải cầm một miếng 
thuốc cao và ngửi mùi hăng nồng của nó. 

Tròn tám mươi tuổi đời, ngài xuất gia, thọ giới tỳ khưu. 
Rồi trong suốt tám mươi năm tuổi hạ, trưởng lão Bãkula cũng 
tiếp tục được hưởng một sức khỏe toàn hảo. Hơn nữa, trưởng 
lão không bao giờ có nhu cầu để muốn hay cần bất kỳ điều gì 
trong bốn món vật dụng của vị tỳ khưu (y phục, vật thực, chỗ 
ở, thuốc trị bệnh). 

Tuổi thọ và sức khỏe siêu phàm của trưởng lão là phước 
quả của công đức cúng dường y dược và chữa lành bệnh cho 
Đức Phật AnomadassT, công đức hộ trì sức khỏe cho Đức Phật 
Vipassĩ, cùng công đức dâng thuốc và chữa lành cho hàng trăm 
ngàn vị tỳ khưu trong Giáo đoàn của Đức Phật Vipassr bị 
nhiễm độc phấn hoa. 

Do nhân duyên này, tại tịnh xá Jetavana gần kinh thành 
Sãvatthi, trưởng lão được Đức Phật tán dương trước đại chúng 
về phước báu vô bệnh: 

“Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai có sức khỏe tốt, 
không đau bệnh (zppäbädha), Bäkula là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


D. Đặc Hạnh Kỳ Diệu 


Kinh Baãkula (Bakula Sa, MN 124) ghi lại một SỐ đặc 
hạnh kỳ diệu mà trưởng lão Bãkula đã hành trì trong tắm mươi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 341 


năm xuất gia tỳ khưu. Theo chú giải 8ãkuia Suffa, bài kinh này 
được ôn tụng và xếp vào Trung Bộ Kinh trong kỳ Kết Tập 
Kinh Điền Thứ Nhì. 

Hội nghị Kết tập Thứ nhất được tổ chức 3 tháng sau khi 
Đức Phật nhập diệt để trùng tuyên Giáo Pháp và Giới Luật cho 
hậu thế. Trong kỳ này, các bài pháp thuộc phần Kinh được 
ngài Änanda tụng đọc đề trả lời những câu hỏi của vị vấn đạo 
sư là ngài Mahã Kasssapa. 

Hội nghị Kết tập Thứ nhì được tô chức khoảng một trắm 
năm sau đó, theo yêu cầu của Tăng già, để thảo luận và bổ 
sung một số giới luật và bài kinh. Kinh điển trong kỳ Kết Tập 
này được chư truởng lão trong Hội nghị ôn tụng chung. 


Bakula Suita (MN 124) 


Một lần nọ, khi trưởng lão Bakula ngụ tại tịnh xá 
Veluvana ở Rajagaha, có vị đạo sĩ lõa thể tên là Acela 
Kassapa, một người bạn cũ của trưởng lão khi ngài còn sống 
đời thế tục, đến thăm ngài. Sau những lời chào đón thân hữu, 
vị đạo sĩ hỏi trưởng lão Bãkula: 

“Này hiền hữu Bãkula, bạn xuất gia sống đời tỳ khưu đã 
bao lâu rồi?” 

“Hiền hữu Kassapa, tôi xuất gia sống đời tỳ khưu đã được 
tám mươi năm.” (Như vậy trưởng lão Bãkula lúc ấy đã một 
trăm sáu mươi tuôi đời.) 

“Hiền hữu Bãkula, trong tám mươi năm ấy, đã bao nhiêu 
lần bạn hành dâm?” 

Đề trả lời câu hỏi thô lỗ bất kính này, trưởng lão Bãkula 
nghiêm trang nói lên một số sự việc hy hữu kỳ diệu về hạnh tu 
của mình như sau: 

(1) “Hiền hữu Kassapa, bạn không nên đặt cho tôi câu hỏi 
như vậy: “Hiền hữu Bãkula, trong tám mươi năm ấy, đã bao 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 342 


nhiêu lần bạn hành dâm?? Thay vào đó, bạn nên hỏi tôi chỉ 
bằng câu này: “Hiền hữu Bãkula, trong tám mươi năm ấy, đã 
bao nhiêu lần dục tưởng (&Zma-saññä) khởi sanh trong tâm 
bạn?? Này hiền hữu Kassapa, tôi đã xuất gia sống đời tỳ khưu 
tám mươi năm. Trong suốt tám mươi năm Ấy, không một dục 
tưởng nào khởi lên trong tâm tôi.” (Lởi chư trưởng lão trong 
Hội nghị: Rằng không một dục tưởng nào khởi lên trong 
trưởng lão Bakula là một sự việc hy hữu kỳ diệu về ngài.) 

(2) và (3) “Này hiền hữu Kassapa, tôi đã xuất gia sống đời 
tỳ khưu tám mươi năm. Trong suốt tám mươi năm ấy, không 
một sân tưởng (vyapađa-sañña4) và không một hại tưởng 
(vihimsa-sañfña) nào đỗi với bất kỳ ai khởi lên trong tâm tôi.” 
(Lời chư trưởng lão trong Hội nghị: Rằng không một sân 
tưởng hay hại tưởng nào đối với bất kỳ ai khởi lên trong 
trưởng lão Bakula là một sự việc hy hữu kỳ diệu về ngài.) 

(4) “Này hiền hữu Kassapa, tôi đã xuất gia sống đời tỳ 
khưu tám mươi năm. Trong suốt tám mươi năm ấy, không một 
dục tầm (dục tư duy) nào khởi sanh trong tâm tôi.” (Lời ch 
trưởng lão trong Hội nghị: Rằng không một dục tầm nào khởi 
lên trong trưởng lão Bãkula là một sự việc hy hữu kỳ diệu về 
ngài.) 

(Š) & (6) “Này hiền hữu Kassapa, tôi đã xuất gia sống đời 
tỳ khưu tám mươi năm. Trong suốt tám mươi năm ấy, không 
một sân tầm (sân tư duy) và không một hại tầm (hại tư duy) 
nào khởi sanh trong tâm tôi.” (Lời chư trưởng lão trong Hội 
nghị: Rằng không một sân tầm hay hại tầm nào khởi lên trong 
trưởng lão Bakula là một sự việc hy hữu kỳ diệu về ngài.) 

(7) “Này hiền hữu Kassapa, tôi đã xuất gia sống đời tỳ 
khưu tám mươi năm. Trong suốt tám mươi năm ấy, tôi không 
bao giờ nhận y dâng cúng bởi những cư sĩ không là thân bằng 
quyến thuộc của tôi. (Lời chư trưởng lão trong Hội nghị: Rằng 
trưởng lão Bakula không bao giờ nhận y dâng cúng bởi những 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 343 


cư sĩ không là thân bằng quyền thuộc là một sự việc hy hữu kỳ 
diệu về ngài.) 

(8) “Này hiền hữu Kassapa, tôi đã xuất gia sống đời tỳ 
khưu tám mươi năm. Trong suốt tám mươi năm ấy, tôi không 
bao giờ cắt vật liệu dùng để may y (vải, vỏ cây...) bằng dao.” 
(Lời chư trưởng lão trong Hội nghị: Rằng trưởng lão Bãkula 
không bao giờ cắt vật liệu dùng để may y bằng dao là một sự 
việc hy hữu kỳ diệu về ngài.) 

“Này hiền hữu Kassapa, tôi đã xuất gia sông đời tỳ khưu 
tám mươi năm. Trong suốt tám mươi năm Ấy: 

(9) Tôi không bao giờ may y bằng cây kim. 

(10) Tôi không bao giờ nhuộm y bằng thuốc nhuộm. 

(11) Tôi không bao giờ may y kafhina. 

(12) Tôi không bao giờ tham gia vào việc may y với các vị 
tỳ khưu. 

(13) Tôi không bao giờ nhận lời mời thọ trai tại tư gia của 
bắt kỳ cư sĩ nảo. 

(14) Tôi không bao giờ có một suy nghĩ như: “Mong rằng 
có người mời tôi thọ thực. ` 

(15) Tôi không bao giờ ngồi trong một ngôi nhà. 

(16) Tôi không bao giờ độ thực giữa làng mạc hay phó thị. 

(17) Tôi không bao giờ để mắt đến hoặc ghi nhận các 
tướng chung hay riêng của một nữ nhân. 

(18) Tôi không bao giờ thuyết pháp cho nữ nhân, dù chỉ 
một bài kệ bốn câu. (Một vị tỳ khưu được phép thuyết pháp 
cho một người phụ nữ trong vòng năm hay sáu câu. Nếu người 
phụ nữ hỏi một câu về giáo lý, vị tỳ khưu được phép trả lời 
bằng đến cả một ngàn bài kệ. Thế nhưng, ngài Bãkula giữ đặc 
hạnh không nói pháp cho nữ nhân.) 

(19) Tôi không bao giờ đến gần tu viện hay trú phòng của 
tỳ khưu mi. (Một vị tỳ khưu được phép, như một trường hợp 
ngoại lệ, đến thăm một vị tỳ khưu ni đang lâm bệnh. Thế 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 344 


nhưng, ngải Bäkula cũng không làm việc ngoại lệ đã được cho 
phép đó.) 

(20) Tôi không bao giờ thuyết pháp cho một vị tỳ khưu ni. 

(21) Tôi không bao giờ thuyết pháp cho một vị nữ giới tử 
(còn gọi là thức-xoa-ma-na (s/kkhãmaãng), là vị tu nữ đang 
trong thời gian thực tập tuân giữ sáu giới trong hai năm, trước 
khi được xin thọ giới tỳ khưu m)). 

(22) Tôi không bao giờ thuyết pháp cho một vị sa di ni. 

(23) Tôi không bao giờ nhận làm vị thầy tế độ cho ai xin 
thọ giới sa di. 

(24) Tôi không bao giờ nhận làm vị thầy tế độ cho ai xin 
thọ giới tỳ khưu. 

(25) Tôi không bao giờ nhận làm vị thầy giáo thọ hay y 
chỉ sư cho vị tỳ khưu nảo. 

(26) Tôi không bao giờ cho phép mình được phục vụ bởi 
một sa dH. 

(27) Tôi không bao giờ tắm trong nhà tắm. 

(28) Tôi không bao giờ sử dụng bột xà bông tắm. 

(29) Tôi không bao giờ để một vị đồng phạm hạnh xoa 
bóp. (Xoa bóp, đấm lưng, bấm huyệt, v.v. thường là những 
cách trị bệnh hay thư giãn.) 

(30) Tôi không bao giờ đau bệnh, dù chỉ trong thời gian 
ngắn ngủi để vắt một giọt sữa từ con bò. 

(31) Tôi không bao giờ uống thuốc, dù chỉ là một chút 
thảo dược. 

(32) Tôi không bao giờ tựa lưng vào tắm ván dựa để tựa 
lưng khi ngủ nghỉ. 

(33) Tôi không bao giờ nằm dài trên giường để ngủ.” 

((9) — (33) Lời chư trưởng lão trong Hội nghị: Đây là một 
sự việc hy hữu kỳ diệu về trưởng lão Bãkula.) 

(34) “Này hiền hữu Kassapa, tôi đã xuất gia sống đời tỳ 
khưu tám mươi năm. Trong suốt tám mươi năm ấy, tôi không 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 345 


bao giờ an cư trong mùa mưa tại một trú xứ gần làng mạc.” 
(Lời chư trưởng lão trong Hội nghị: Hạnh ấn cư trong rừng 
vắng suốt cuộc đời sa môn là một sự việc hy hữu kỳ diệu khác 
về trưởng lão Bãkula.) 

(35) “Này hiền hữu Kassapa, trong bảy ngày xuất gia tỳ 
khưu đầu tiên tôi vẫn còn là phàm Tăng với ô nhiễm trong tâm, 
thọ dụng thức ăn của đàn na tín thí cúng dường. Vào ngày thứ 
tám thì trí tuệ giác ngộ giải thoát của quả A-la-hán (arahaffa- 
phala) đến với tôi.” (Lời chư trưởng lão trong Hội nghị: Rằng 
trưởng lão Bãkula chứng đắc quả A-la-hán vào ngày thứ tám 
sau khi xuất gia tỳ khưu cũng là một sự việc hy hữu kỳ diệu 
khác về ngài.) 


Sau khi được nghe những đặc hạnh phi thường trên của 
trưởng lão Bãkula, đạo sĩ lõa thê Kassapa thỉnh cầu trưởng lão 
nhận cho ông xuất gia, thọ giới tỳ khưu, gia nhập Tăng già để 
được sống đời phạm hạnh trong Pháp Bảo. Vì có đặc hạnh nên 
ngài Bãkula không truyền giới xuất gia cho Kassapa, nhưng 
ngài rủ lòng bi mẫn, tìm nhờ một vị tỳ khưu thích hợp để làm 
thầy giáo thọ cho đạo sĩ. Đại đức Kassapa nỗ lực hành thiền, 
tinh tấn cần mẫn tiến tu theo Chánh Đạo. Không bao lâu sau, 
đại đức thành tựu thánh quả A-la-hán. 


(36) Rồi một ngày, ngài Bãkula đi từ tịnh xá này đến tịnh 
xá khác, tuyên bố rằng: “Chư trưởng lão, xin hãy ra đây! Chư 
đại đức, xin hãy ra đây! Hôm nay tôi sẽ nhập Niết bàn 
parinibbanal” (Lời chư trưởng lão trong Hội nghị: Đây là một 
sự việc hy hữu kỳ diệu khác về ngài Bãkula.) 

(37) Khi được trưởng lão Bäkula báo trước như vậy, Tăng 
chúng liền tề tựu quanh ngài. Trưởng lão xét rằng trong suốt 
cuộc đời tu hành, ngài chưa từng gây bận tâm cho bất cứ 
huynh đệ sa môn nào và khi chuẩn bị cho cái chết, ngài cũng 
không muốn thi thể của mình sẽ là gánh nặng cho bất cứ một 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 346 


ai. Vì vậy, ước muốn của ngài là tự hỏa thiêu. Ngài thanh thản 
ngôi kiết già giữa hội chúng tỳ khưu, nhập định vào tầng thiền 
jhãna tập trung trên hỏa đại, rồi viên tịch. Ngay khi trưởng lão 
nhập diệt, nhục thân của ngài liền được lửa từ nội thân bốc 
cháy thiêu rụi, chỉ còn lại một ít xá lợi hình thể giống như 
những nụ hoa lài. (Lời chư trưởng lão trong Hội nghị: Phương 
cách nhập diệt giữa hội chúng tỳ khưu như trên cũng là một sự 
việc hy hữu kỳ diệu khác về ngài Bãkula.) 


Giải Thích Thêm về các Đặc Hạnh của Ngài Bãkula 
trong Bãkula Sutta 


Đặc Hạnh về Y (1): Chú giải Trung Bộ Kinh ghi lại rằng 
dù trưởng lão Bãkula không ngỏ lời xin được cúng dường y, 
thân bằng quyến thuộc của trưởng lão Bãkula tại hai thành phố 
Kosambi và Bãrãnasï (quê hương của ngài) vẫn may và nhuộm 
y cho ngài, rồi đặt y ở nơi ngài đến tắm rửa. Ngài khoác y này 
và trao lại y đang có đến các huynh đệ sa môn. Vì vậy ngài 
không có nhu cầu tự cắt, may, khâu vá, hay nhuộm y. Sự việc 
này có lẽ xảy ra trong thời gian ngài vừa mới xuất gia, trước 
khi hành trì hạnh đầu đà, ân cư trong rừng vắng. 

Đặc Hạnh về Y (8) — (10): Một số nguồn tài liệu khác giải 
thích rằng vì trưởng lão tu hạnh đầu đà nên chỉ mặc y kết bằng 
giẻ rách, vải liệm gói xác chết nhặt từ nhà hỏa táng hay nghĩa 
địa, hoặc vỏ cây. Việc ngài không dùng cả dao, kim, và thuốc 
nhuộm để hình thành những tắm y này nói lên nếp sống vô 
cùng đơn giản và xả bỏ của ngài. 

Đặc Hạnh về Y (11): Đức Phật cho phép chư tỳ khưu đã 
an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa được phép làm lễ thọ y 
kathina, từ rằm tháng chín đến rằm tháng mười. Y ka/hina 
được thí chủ cúng dường lên đại chúng Tăng già ở các tu viện 
và chùa tháp, rồi chư Tăng theo nghỉ luật mà giao y đến một vị 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT + 347 


tỳ khưu. Việc trưởng lão Bakula không bao giờ may y ka/hina 
được giải thích là do hạnh đầu đà sống trong rừng thay vì trú 
ngụ trong các tu viện, chùa tháp. 

Đặc Hạnh về Y (12): Việc trưởng lão Bãkula không bao 
giờ tham gia vào Tăng sự may y cho các vị tỳ khưu khác được 
giải thích là do hạnh đầu đà tránh tụ họp và giao du. 

Đặc Hạnh về Thuyết Pháp, Tế Độ, Giáo Thọ (18) - (25): 
Các sự việc này phản ánh hạnh nguyện sống khép kín, không 
mảy may dính mắc nào của trưởng lão. 

Đặc Hạnh về Ngủ Nghỉ (32) — (33): Theo chú giải Trường 
Bộ Kinh, trưởng lão Bãkula là một trong những vị tỳ khưu 
từng hành trì hạnh đầu đà không nằm trên giường đề ngủ nghỉ. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 348 


Sobhita Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Nhớ Được Các Tiền Kiếp 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama nhớ được 
các tiền kiếp của mình (pubbenivãsãmussarantãnarh “), trưởng 
lão Sobhita được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (/adagsga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Sobhita sanh vào một gia đình danh giá ở kinh 
thành Hamsävati. Một ngày nọ, khi đang lắng nghe Đức Phật 
thuyết pháp, ông chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên dương một vị 
sa môn là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu có năng lực về 
túc mạng minh, nghĩa là trí tuệ nhớ rõ, biết rõ được các kiếp 
quá khứ của mình. Ông vô cùng hoan hỷ và khởi ước muốn 
mãnh liệt được trở thành bậc tỳ khưu tối thắng như vậy vào 
thời một vị Phật tương lai. Sau đại lễ trai tăng cúng dường Đức 
Phật cùng Tăng già trong bảy ngày, ông cung kính phát đại 
nguyện lên Đức Phật. Ngài ban lời tiên tri rằng đại nguyện của 
vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


Vị thiện nam tiền thân của trưởng lão Sobhita đã sống trọn 
đời hành trì thiện nghiệp. Khi mạng chung, vị ấy chỉ tái sanh 
vào các nhàn cảnh. Năm trăm đại kiếp (kappa) về trước, ngài 
Sobhita tương lai tái sanh làm một đạo sĩ học giáo lý của các 
tín ngưỡng khác, tu tập và chứng đắc các tầng định (7hzna) của 


„„ pubbeniväsa: tiền kiếp; anussarapa: sự nhớ lại 
"5 chỉ tiết trong bài soạn theo 7he Great Chronicles øƒ Buddhas; Luật Tạng, 
Phân Tích Giới Tỳ Khưu; và Handbook öoƒ Abhidhamma Studies 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 349 


thiền sắc giới (rữpa-loka) thuộc pháp hành vô tưởng (asañña). 
Asañña ở đây là không có tưởng (sañña), cũng không có tâm 
(cữia) và tâm sở (cefasika). 

Một hôm nọ, khi đang trú trong tầng thiền thứ tư của pháp 
hành trên, ngài tịch diệt mà không rơi khỏi tứ thiền này — nghĩa 
là /hãna thứ tư còn nguyên vẹn - rồi tái sanh và sống trong cõi 
trời Phạm thiên (Bralưmna) sắc giới vô tưởng trong suốt năm 
trăm đại kiếp. Đó là thọ mạng của chúng sanh cõi vô tưởng 
thiên (asaññasafta). 

Sau khi chấm dứt kiếp sống ấy, ngài tái sanh xuống cõi 
người và sống kiếp sống cuối cùng vào thời Đức Phật Gotama. 
Ngài sanh vào một gia đình Bà-la-môn quyền quý ở thành 
Savatthi và được đặt tên là Sobhita. 

Chàng thanh niên Sobhita có duyên lành được nhiều dịp 
nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi căn cơ chín muôi để đạt giác 
ngộ thì niềm tịnh tín tăng trưởng mạnh mẽ sâu xa. Sobhita xuất 
gia, sống đời sa môn phạm hạnh, và nỗ lực tinh tắn hành thiên. 
Ngài tuần tự chứng đắc các đạo quả trong dòng thánh và cuối 
cùng trở thành bậc A-la-hán, thành tựu tam minh, lục thông 
cùng bốn tuệ phân tích. Ngài đặc biệt có năng lực tiềm tàng 
bén nhạy về túc mạng minh („bbenivãsa-ñãna). 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Nhớ Được Các Tiền Kiếp 


Một ngày nọ, trưởng lão Sobhita khai triển túc mạng minh 
và thấy được lần ngài tái sanh trong cõi hiện hữu của kiếp hiện 
tại, tức kiếp cuối của ngài. 

Khi quán sát lùi lại nữa, ngài thấy được cái chết của mình 
trong cõi hiện hữu của kiếp sống trước kiếp cuối. Nhưng ngài 
lại không thấy được cảnh giới của kiếp sống ấy, tức là kiếp ở 
cõi sắc giới vô tưởng. Đây là vì cảnh giới của tâm tùy thuộc 
vào cảnh mà tâm nhận biết. Chúng sanh ở cõi vô tưởng không 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 350 
có tâm nên không thể nhận biết cảnh giới của cõi ấy. 


(Năng lực nhớ lại được các tiền kiếp được đặt trên 
nền tảng của sự nhớ lại những sát na của tâm tử 
(cufi cữfa) và những sát na của tâm tục sinh 
(pafisandhi cita) trong các kiếp ấy. Năng lực này 
chỉ liên quan đến những hiện tượng của tâm, thí dụ 
như sự hiểu biết về quan hệ nhân quả của các lộ 
trình tâm theo sự lân cận. Chúng sanh trong cõi vô 
tưởng (asaññasafa) không có tâm thức nên không 
thể dùng năng lực này để quán xét theo cách trên.) 

Vì kiếp sống trước kiếp cuối của ngài là cõi vô tưởng — 
nơi không có các hiện tượng tâm, không có tâm (c2) và tâm 
SỞ (cefasika), chỉ có sắc pháp („pa) do nghiệp (kamma) tạo — 
cho nên không thể nhận biết được cho dù bằng năng lực của 
túc mạng minh. 

Khi không thấy được cảnh giới của kiếp làm chúng sanh 
vô tưởng, trưởng lão Sobhita sử dụng trí tuệ trực giác của vị ấy 
để suy luận như sau: “Bất cứ chúng sanh nào vẫn còn đi trong 
luân hồi thì chẳng có một khoảnh khắc nào mà các uấn 
(khandha) không sanh. Một chúng sanh tái sanh vào cõi sắc 
giới vô tưởng, là cõi có sắc pháp nhưng không có danh pháp, 
thì họ hiện hữu với thọ mạng năm trăm đại kiếp. Do đó, ta 
chắc đã sanh vào và đã sống ở cõi vô tưởng ấy. Chắc chắn đó 
là cõi hiện hữu của kiếp sống trước kiếp cuối của ta.” Và đó là 
phương cách mà trưởng lão Sobhita đạt đến tri kiến về tiền 
kiếp của ngài. 

Hồi tưởng lại được sự hiện hữu trong một tiền kiếp tái 
sanh vào cõi vô tưởng là lãnh vực vi diệu chỉ thuộc về tuệ lực 
của chư Phật mà thôi. Sự kết luận được rút ra bởi trưởng lão 
Sobhita là một năng lực phi thường của tâm, ví như bắn vào 
sợi lông một con bò yak (bò Tây Tạng) bằng một mũi tên làm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 351 


bằng lông bò yak, hay như in dấu chân vào hư không. 

Do tri kiến này, có lần trưởng lão Sobhita nói với các tỳ 
khưu: “Này các đại đức, tôi nhớ được một kiếp sống quá khứ 
với thọ mạng năm trăm đại kiếp.” Nghe như vậy, các tỳ khưu 
phê phán chê bai răng trưởng lão đã khoe khoang khoác lác về 
pháp thượng nhân (của bậc thánh), tức là phạm tội øarđ/¡ka, và 
trình sự việc lên Đức Thế Tôn. 

Khi ấy, Đức Bổn Sư dạy rằng: “Này các tỳ khưu, Sobhita 
đã sống kiếp sống ấy, và kiếp sông ấy chính là một kiếp sống 
của Sobhita. Này các tỳ khưu, Sobhita đã nói sự thật. Này các 
tỳ khưu, Sobhita không có phạm tội.” Rồi trong một địp nọ, 
khi đề cập đến năng lực túc mạng minh vô song này của 
trưởng lão Sobhita, Đức Phật đã tán dương trưởng lão trước 


hội chúng tỳ khưu răng: 
“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai 
nhớ được các tiền kiếp của mình 


(pubbenivasanussarantanam), Sobhta là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


xk*kx« 
PHỤ LỤC 


Cõi Vô Tưởng Thiên (Asaññasaffa) 


Tam giới là ba cõi hiện hữu mà chúng sanh còn trong 
vòng luân hồi tái sanh vào: dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. 
Sắc giới (rwpa-loka) gồm 16 cối Phạm thiên. 

Những vị thực tập thiền sắc giới và chết đi trong lúc nhập 
định (hãna) có thể tái sanh vào cõi Phạm thiên sắc giới. Họ 
được cho là những chúng sanh sở hữu cơ thể thuần khiết của 
ánh sáng thanh tịnh. Họ không có giới tính nam hoặc nữ và 
không có cảm xúc dục ái. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 352 


Một trong các cõi sắc giới là cõi vô tưởng thiên 
(asaññasaffa), nơi trú ngụ của những chúng sanh không có 
tưởng (sañña), không có tâm (ca) và tầm sở (cefasika). 

Có những vị thực tập thiền định với tà kiến là nếu không 
có tâm thức thì sẽ không đau khô. Khi hành thiền, họ niệm đề 
mục: “Tâm thức là uế trược” hoặc “Cảm xúc là uề trược”... và 
có sự nhàm chán về tâm ý. Nếu chết đi trong lúc nhập định, họ 
tái sanh làm chúng sanh cõi vô tưởng thiên. Vì không có tâm 
và tâm sở, chúng sanh vô tưởng không có tâm tục sinh mà chỉ 
có nhóm sắc mạng quyền (/1/z-rữpa) hình thành và làm nên 
sự tái sanh. 

Vì là chỉ có sắc pháp làm chức năng tục sinh nên chúng 
sanh vô tưởng tái sanh như những pho tượng có cùng tư thế 
như khi họ chết, chỉ khác là họ có sắc mạng quyền còn pho 
tượng thì không có. Vì không có tâm tục sinh (paƒisandhi cửa) 
cho nên họ cũng không có tâm hộ kiếp (bhavanga cirra) và tâm 
tử (cưíi ca). Những sắc pháp (rupa) của họ tiếp tục tồn tại 
trong 500 kiếp trái đất; đó là thọ mạng của họ. 

Với họ, toàn bộ đời sống chỉ là sắc pháp. Khi họ chết đi 
thì các sắc pháp này biến mất, và một nghiệp (kamma) có 
mãnh lực mạnh mẽ trong kiếp quá khứ sẽ làm cảnh cho tâm 
tục sinh của kiếp kế tiếp. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 353 


Upäli Mahãthera 
Đệ Nhất về Trì Luật 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama tính 
thông và nghiêm trì giới luật (iayadhara''), trưởng lão Upäli 
được Ngài tán đương là bậc đệ nhất (efadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp”” 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Upali sanh vào một gia đình Bà-la-môn giàu 
sang danh giá ở kinh thành HamsävatT và có tên là SuJata. 

Một ngày nọ, khi đến dự một buổi thuyết pháp của Đức 
Phật, SuJata được nghe Đức Thế Tôn ban lời tiên tri cho một vị 
đạo sĩ đã tạo công đức cúng dường hoa tươi làm mái che bên 
trên đầu Đức Phật và hội chúng trong đạo tràng suốt bảy ngày. 
Lời tiên tri là, vào thời Đức Phật Gotama một trăm ngàn đại 
kiếp về sau, đạo sĩ ây sẽ được trở thành vị đại đệ tử tối thắng 
về thuyết pháp có tên là trưởng lão Punna Mantãniputta. 

Nghe thế, Sujãta nảy sinh lòng tịnh tín và suy nghĩ đến 
những công đức trong sạch tương tự đề hành trì, ngõ hầu cũng 
được diện kiến Đức Phật Gotama trong ngày vị lai. Rồi Sujãta 
chứng kiến Đức Phật Padumuttara tán thán và ban cho một vị 
sa môn danh hiệu bậc đệ nhất trong hàng đệ tử tỳ khưu tỉnh 
thông và nghiêm trì giới luật. Ông vô cùng kính ngưỡng phẩm 
hạnh của vị sa môn cao quý ấy và ước nguyện được trở thành 
bậc tỳ khưu tối thắng như vậy vào thời một vị Phật tương lai. 

Đề thực hành một công đức trong sạch vĩ đại trước khi 


l Hệ 0 0 giới luật của tu sĩ, tự viện; iwayadhara: người thông hiểu luật 


” chỉ tiết trong phần này soạn theo Thera-Apadãna (Ap 3.6) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 354 


phát nguyện, Sujãta dùng tài sản vô lượng của mình để xây 
dựng tu viện Sobhana — một tu viện lớn, thanh tịnh và đầy đủ 
tiện nghi dành cho Tăng già. Sau lễ cúng dường tu viện và lễ 
trai tăng trọng thê đến Đức Phật, Sujãta cung kính phát đại 
nguyện lên Ngài. Đức Phật ban lời tiên tri rằng ước nguyện 
của SuJäta sẽ được thành tựu trong thời Đức Phật Gotama. 

Vị thiện nam tiền thân của trưởng lão Upäli sống trọn đời 
hành trì thiện nghiệp, và khi mạng chung, vị ấy chỉ tái sanh 
vào các cõi an vui. Trong các hậu kiếp này, tiền thân của 
trưởng lão được hưởng hạnh phúc cõi trời trong ba mươi ngàn 
đại kiếp, làm vua của chư thiên một ngàn lần, và làm bậc 
chuyên luân vương một ngàn lần. 


2. Bất Thiện Nghiệp 


Vào hai đại kiếp trước kiếp sống cuối, trưởng lão Upäli 
tương lai tái sanh làm vị hoàng tử tên là Candana, con trai của 
một hoàng đế có oai lực, danh vọng và tài sản vô biên. Ý vào 
dòng dõi và quyền lực, hoàng tử Candana rất kiêu hãnh. 

Một ngày nọ, hoàng tử cưỡi voi dạo lâm viên và gặp Đức 
Phật Độc Giác Devala đang đi trên đường. Hoàng tử thúc voi 
công kích Đức Phật, nhưng vì voi cưỡng lại mệnh lệnh nên 
hoàng tử nổi giận và trút cơn giận lên Đức Phật bằng những lời 
xúc phạm. Ngay sau đó, hoàng tử cảm nhận một sự thiêu đốt 
như lửa đang hừng hực trong thân, và đầu như bị bốc cháy. 
Khi được phụ vương cho biết rằng cảm giác ấy là hậu quả tức 
thời của việc xúc phạm Đức Phật, hoàng tử vô cùng hối hận, 
liền triệu tập một số thần dân cùng tìm đến Đức Phật để sám 
hồi tội lỗi. 

Sự xúc phạm Đức Phật này là bất thiện nghiệp khiến vị ấy 
tái sanh vào giai cấp thấp kém trong kiếp cuối cùng. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 355 
B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Theo nghiệp quả trên, trong kiếp sống chót vào thời Đức 
Phật Gotama, vị ấy tái sanh vào một gia đình thợ cạo râu tóc, 
và được đặt tên là Upäli. Trong hệ thống giai cấp Ân Độ lúc 
bấy giờ, cao nhất là Bà-la-môn (giáo sĩ), tiếp đến là sát-đé-lợi 
(vua chúa), phệ-xá (thương gia), thủ-đà-la (tiện dân: thợ 
thuyền, nông dân), chiên-đà-la (hạ tiện: nghề đổ phân, nhặt 
rác, v.v.). Thợ cạo thuộc về giai cấp thấp kém là thủ-đà-la. 

Đến tuôi trưởng thành, Upali là thợ cạo râu tóc phục vụ 
cho sáu hoàng tử dòng Sãkya là Bhaddiya, Anuruddha, Kimila, 
Bhagu, Änanda, và Devadatta. Khi sáu vị này thoát ly đời thế 
tục và đi đến Vườn Xoài Anupiyä, nơi Đức Phật đang ngự an, 
để xin xuất gia thì Upäli cũng theo cùng. Sáu vương tử thỉnh 
cầu Đức Phật cho Upäli thọ giới trước đề trở thành pháp huynh 
của họ, bởi như thế thì lòng kiêu mạn của dòng Sãkya sát-đề- 
lợi của họ sẽ được giảm thiểu. Đức Phật làm đúng theo lời yêu 
cầu, và Upãäli là người đầu tiên của nhóm bảy vị thọ giới xuất 
1a, trở thành tỳ khưu. 

Ngài Upäli thường đến nghe Đức Phật giảng giải giáo lý 
và hướng dẫn pháp hành. Một lần nọ, sau khi nhận đề mục 
hành thiền từ Đức Bồn Sư, đại đức Upäli kính cân bày tỏ mong 
muốn được ẩn cư tu tập nơi rừng thanh vắng: “Bạch Thế Tôn, 
xin Thế Tôn cho phép con được cư trú trong rừng.” 

Đức Bồn Sư trí tuệ và từ mẫn ban cho người đệ tử sa môn 
một bài pháp, dạy rằng pháp độc cư nơi thỉnh lặng của rừng 
núi xa vắng không thích hợp cho những ai chưa đạt được sự 
thanh tịnh tĩnh lặng của tâm trí, chưa chứng đắc được định của 
tứ thiền, và giải thích ý nghĩa lời dạy này bằng các ví dụ khác 
nhau như ví dụ về voi, thỏ và mèo. Một con voi trưởng thành 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 356 


có thể nhảy xuống hồ nước sâu, ngoi lên lặn xuống theo ý 
thích của mình, bởi vì voi cao lớn nên có được chân đứng 
trong hồ sâu. Nhưng nếu một con thỏ hay một con mèo nhảy 
xuống hồ nước ấy thì không thể ngụp lặn như ý, bởi vì thỏ hay 
mèo thấp bé nên không thể có được chân đứng trong hồ sâu. 

Tiếp theo Đức Bồn Sư giảng dạy phương cách làm thế nào 
để từ lòng tịnh tín đối với đắng Như Lai mà một cư sĩ lắng 
nghe Giáo Pháp, xuất gia sống đời phạm hạnh, trì giới, thu 
thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác, hành thiền, đoạn tận năm 
chướng ngại tâm, dần dần đạt được tứ thiền, và cuối cùng 
thành tựu mục đích cao thượng thù thắng nhất của một sa môn. 

Rồi Ngài khuyên Upäli: “Này con của Như Lai, nếu con 
sống trong rừng thì con sẽ chỉ thực hành pháp thiền để phát 
triển tuệ giác thôi. Còn nếu con ở cạnh Như Lai, con sẽ vừa 
thực hành pháp thiền để phát triển tuệ giác, vừa trau đồi pháp 
học cho tỉnh thông giáo lý, và như vậy con sẽ trở thành thuần 
thục cả hai. Vậy này Upäli, con hãy sống giữa Salgha. Sống 
giữa Saủgha, con sẽ được an ồn.” Đại đức Upäli hoan hỷ tín 
thọ lời Đức Bồn Sư khuyên bảo. (Upïi S„zra, AN 10.99) 

Một lần khác, đại đức Upäli đến đảnh lễ Đức Bồn Sư và 
thưa: “Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn ban cho con một 
thời pháp vắn tắt để con có thể, sau khi nghe pháp ấy, sống 
một mình, an tịnh, nhiệt tâm và tinh cần!” 

Đức Thế Tôn từ mẫn dạy đại đức rằng: “Này Upäli, những 
pháp nào không đưa đến nhàm chán, ly tham, trí tuệ, giải thoát 
thì con có thể vững tâm thọ trì là: 'Đó không phải là Pháp 
(Dhamưna), đó không phải là Luật (Vinaya), đó không phải là 
lời dạy của Bốn Sư (Sa#thu-säsana).` Và này Upäli, những 
pháp nào đưa đến nhàm chán, ly tham, trí tuệ, giải thoát thì con 
có thể vững tâm thọ trì là: “Đó là Pháp (Dhammna), đó là Luật 
(Vinaya), đó là lời dạy của Bốn Sư (Sarthu-sãsana)."” (Satthu- 
sãsanag Suffa, AN 7.79) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 357 


Với đại phước được Đức Thế Tôn trực tiếp giảng dạy, với 
căn cơ đầy đủ và sự nỗ lực tinh cần trong cả pháp học lẫn pháp 
hành, không bao lâu ngài Upäli chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
Từ đó Đức Phật đích thân dạy ngài Upäli thật sâu rộng về Luật 
(Vimaya), nghĩa là dạy cặn kẽ từng học giới đã được chế định 
hoặc mỗi khi có một duyên sự xảy ra khiến Đức Phật thiết lập 
thêm học giới mới. Đây là những học giới hợp thành giới bổn 
Patimokkha. (Theo kinh điền Pãli thì giới bốn Pãfimokkha, 
gồm các học giới chế định cho Tăng đoàn, được công bố và 
tuyên đọc sau hạ thứ 20 của Đức Phật.) 


2. Vị Tinh Thông về Luật 


Những cuộc vấn đáp về Luật giữa đắng Minh Hạnh Túc 
và trưởng lão Upäli, cũng như các câu chuyện về trưởng lão có 
liên quan đến các điều học của tỳ khưu/tỳ khưu ni, được ghi lại 
nhiều nơi trong Kinh Tạng (Sa Pứaka), Luật Tạng (Vinaya 
Piaka), và các chú giải. Dưới đây là một vài thí dụ trích lược 
từ nguồn kinh điển Phật giáo Nguyên thủy. 


2.1. Giới Bổn Pätimokkha 
Tăng Chỉ Bộ Kinh, AN 10.31-32 


Một ngày nọ, trưởng lão Upãli đến viếng Đức Phật và 
kính cần hỏi Ngài rằng, do duyên sự, có bao nhiêu mục đích 
mà các học giới cho các đệ tử Như Lai được thiết lập và giới 
bốn PZ/imokkha được tuyên đọc. Đức Phật trả lời rằng, do 
duyên sự, có mười mục đích: 

“(1) Đề tăng chúng được cực thiện, (2) để Tăng chúng 
được an ồn, (3) để chận đứng các người cứng đầu, (4) để các 
thiện tỳ khưu được sông an ồn, (S) để chế ngự các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, (6) để chận đứng các lậu hoặc trong tương 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 358 


lai, (7) để đem lại tịnh tín cho những người không tin, (8) để 
làm tịnh tín tăng trưởng cho những người có lòng tin, (9) để 
diệu pháp được tôn tại, (10) để luật được chấp nhận.” 

Rồi trưởng lão Upäli hỏi Đức Phật có bao nhiêu trường 
hợp khiến giới bổn PZ/mokkha bị ngưng tuyên đọc. Đức Phật 
trả lời rằng có mười trường hợp: 

“(1) Khi có người phạm bắt cộng trụ (orä/ika) ngồi trong 
hội chúng ấy, (2) khi thảo luận về người phạm bất cộng trụ 
(pãrjika) chưa châm dứt, (3) khi có người nào chưa thọ cụ túc 
giới ngôi trong hội chúng ấy, (4) khi thảo luận về người chưa 
thọ cụ túc giới chưa chấm dứt, (5) khi một người từ bỏ học 
pháp ngôi xuống trong hội chúng ấy, (6) khi cuộc thảo luận về 
người từ bỏ học pháp chưa chấm dứt, (7) khi có người thiếu 
nam căn ngồi trong hội chúng ấy, (8) khi cuộc thảo luận về 
người thiếu nam căn chưa chấm dứt, (9) khi có người làm ô 
nhục một tỳ khưu ni ngồi trong hội chúng Ấy, (10) khi cuộc 
thảo luận về người làm ô nhục một tỳ khưu ni chưa chấm dứt.” 


2.2. Phá Hòa Hợp Tăng 
Tăng Chi Bộ Kinh, AN 10.36 


Khi trưởng lão Upäli bạch hỏi Đức Phật rằng: cho đến như 
thế nào là có sự chia rẽ, ly giáo, phá hòa hợp Tăng, Đức Thế 
Tôn chỉ ra mười duyên sự: 

“(1) Các tỳ khưu thuyết phi pháp là pháp; (2) thuyết pháp 
là phi pháp; (3) thuyết phi luật là luật; (4) thuyết luật là phi 
luật; (S) thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, là điều 
Như Lai nói, Như Lai thuyết; (6) thuyết điều Như Lai có nói, 
có thuyết, là điều Như Lai không nói, không thuyết; (7) thuyết 
điều Như Lai thường không làm là điều Như Lai thường làm; 
(8) thuyết điều Như Lai thường làm là điều Như Lai không 
thường làm; (9) thuyết điều Như Lai không chế đặt là điều 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 359 


Như Lai chế đặt; (10) thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều 
Như Lai không có chế đặt. 

Chính do mười sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ không 
hành theo quy luật của Tăng, họ tuyên đọc giới bổn khác biệt. 
Cho đến như vậy là có sự phá hòa hợp Tăng.” 


2.3. Upali Pañcaka (Upöli Nhóm Năm) 
Luật Tạng, Tập Yếu 


Toàn bộ các câu hỏi của ngài Upäli và các câu trả lời của 
Đức Phật về những vấn đề liên quan đến học giới Vinaya — kết 
tập từ Đại Phẩm (Mahavagga) và Tiểu Phẩm (Cullavagga) — 
được ghi vào chương Upäli Pañcaka trong Tập Yếu 
(Parivara). 

Gọi là nhóm năm (pañcaka) vì tất cả các câu trả lời của 
Đức Thế Tôn đều bao gồm 5 điều hay 5 yếu tố về các đề tài 
như: vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố khiến không được sống 
không nương nhờ cho đến trọn đời, vị tỳ khưu có bao nhiêu 
yêu tố không nên phát biểu ở hội chúng, vị tỳ khưu nguyên cáo 
có ý muốn cáo tội vị khác nên quán xét nội tâm bao nhiêu pháp 
rồi mới nên cáo tội vị khác, vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố là 
không xứng đáng để giải quyết tranh tụng, kẻ chia rẽ hội chúng 
có bao nhiêu yếu tố là kẻ phải chịu sự bất hạnh và đọa sanh. 

Thí dụ, về câu hỏi răng vị tỳ khưu có bao nhiêu yếu tố 
khiến không được sống không nương nhờ cho đến trọn đời, 
Đức Thế Tôn trả lời có 5 yếu tố: (1) không biết về lễ Bồ tát 
Uposatha, (2) không biết về hành sự của lễ Bồ tát Uposatha, 
(3) không biết về giới bổn PZ/imokkha, (4) không biết cách 
đọc tụng giới bốn Pãfimokkha, (5) chưa đủ năm tuổi hạ. 


3. Sự Ngợi Khen và Tín Cẩn 


Không chỉ được Đức Phật đích thân giảng dạy về Luật thật 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 360 


sâu rộng như vậy, trưởng lão Ủpäli còn thường được Ngài 
khen về sự tỉnh thông và nghiêm trì Luật trước Tăng chúng. 

Nhiều đoạn trong Luật Tạng ghi lại rằng mỗi khi Đức Thế 
Tôn thuyết giảng về Luật cho các tỳ khưu bằng nhiều phương 
thức khác nhau, Ngài tán dương Luật, tán dương sự nghiên cứu 
phân tích Luật, và luôn nhắc đến cũng như ngợi khen trưởng 
lão Upäli là vị nắm vững Luật. 

Vì vậy, ngay cả lúc Đức Bồn Sư còn hiện tiền, huynh đệ 
sa môn gồm nhiều tỳ khưu trưởng lão, mới tu và trung niên đã 
tín cần và tìm đến ngài Upäli để học tập về Luật. 

Trong thời gian đầu, do tôn trọng các tỳ khưu trưởng lão, 
ngài Upãli chỉ đứng để tụng đọc và giảng giải; và do tôn kính 
Giáo Pháp, chư trưởng lão cũng chỉ đứng để lắng nghe. Những 
lúc như vậy có khi chư trưởng lão cũng như ngài Upãli đều bị 
mệt mỏi. 

Khi các vị trình sự việc lên Đức Phật, Ngài cho phép vị tỳ 
khưu mới tu ngồi chỗ ngang bằng hay cao hơn trong khi tụng 
giảng vì tôn kính Giáo Pháp, và vị trưởng lão ngồi chỗ ngang 
bằng hay thấp hơn trong khi nghe tụng giảng vì tôn kính Giáo 
Pháp. (Luật Tạng, Tiểu Phẩm, Chương Sàng Tọa) 

Trưởng lão cũng tự suy nghiệm về sự tỉnh thông và 
nghiêm trì giới luật của mình và biết rõ rằng (Ap 3.6): 

“Con đã đạt đến sự toàn hảo về mọi lãnh vực về Luật 
(ngôn ngữ Päli, từ ngữ, câu cú, bố cục, ý nghĩa các điều 
học...), không có vị nào sánh bằng với con; con duy trì Giáo 
Pháp. Con nắm vững mọi lãnh vực về tội (phạm hay không 
phạm, khiến trách, sửa chữa, phục hồi phẩm vị, làm cho hết 
tội). Con có thể hành xử, gỡ rối, và giải thích điều cốt lõi mọi 
điều Luật trong Phân Tích Giới Bồn Vibhanga, Hợp Phần 
Khandhaka, và Tập Yếu Parivãra. Không có điều Luật nào mà 
con không biết đến. Con là vị tối thắng về Luật trong Giáo 
Pháp của bậc Đạo Sư. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 361 


Luật cũng như là bậc Đạo Sư, con duy trì Luật bằng trái 
tim. Con sẽ luôn luôn sống trong sự nương tựa và tôn kính 
Luật. Luật là hướng tâm của con; Luật là chỗ đứng và là đường 
kinh hành của con. Con xây ngôi nhà tâm linh ở trong Luật; 
Luật là hành xứ của con. Con đã đạt đến sự toàn hảo về Luật 
và đến sự thuần thục trong pháp an lạc. Bạch đẳng Đại Hùng, 
bậc Đạo Sư, Upäli đảnh lễ ở bàn chân của Ngài.” 

Do luôn luôn sống trong sự nương tựa và tôn kính Luật 
như vậy, ngài Upali thường xuyên giáo giới chư huynh đệ sa 
môn về Luật để các vị cũng sống như thế. Trong một ngày Bố 
tát, khi đang đọc giới bổn PZ/imokkha, ngài Upäli đọc lên ba 
kệ sau để khuyên nhủ chư tỳ khưu hãy sống với bạn thiện lành, 
tu học giới bồn, và khéo hành trì đúng pháp: 


Vì lòng tin ra đi, 
Tân tăng mới xuất gia, 
Hãy sống với bạn lành, 
Mạng thanh tịnh, không nhác. 


Vì lòng tin ra đi, 
Tân tăng mới xuất gia, 
VỊ trú giữa Tăng chúng, 
Sáng suốt, học giới bồn. 


Vì lòng tin ra đi, 
Tân tăng mới xuất gia, 
Khéo biết việc nên làm, 
Và việc không nên làm, 
Hãy sống trong tự tại. 
Trưởng Lão Tăng Kệ, Kệ 248-250 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu SuJato 


Không chỉ tín cân ngài Upäli vê việc được học thông thạo 
về Luật với ngài, khi gặp hoàn cảnh khó khăn rôi răm liên 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 362 


quan về các điều học, huynh đệ sa môn còn thường tìm đến 
ngài như tìm đến một người bạn hiền trí để xin ngài xét xử, 
làm sáng tỏ, hay hỗ trợ. 

Nhiều câu chuyện về sự tín cân của chư huynh đệ sa môn 
này được ghi lại trong Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
(Bhikkhuvibhango), Đại Phâm (Mahavagga), và Tiểu Phẩm 
(Cullavagga). Thí dụ như câu chuyện liên quan đến điều học 
về việc yêu cầu y từ gia chủ không phải là thân quyến, được 
ghi lại trong Phân Tích Giới Tỳ Khưu, chương Missaggiya. 

Câu chuyện kế về nhiều vị khách tăng từ phương xa đi đến 
thành SãvatthT bị bọn cướp tước đoạt y. Lúc bấy giờ, Đức Phật 
chế định học giới cắm tỳ khưu yêu cầu sự cúng dường y từ gia 
chủ không phải là thân quyền. Vì tôn trọng học giới này, các vị 
khách tăng đã không ngỏ lời yêu cầu như vậy và đề lõa thể mà 
đi đến Sãvatthï, đảnh lễ các tỳ khưu trú ở nơi này, và cho biết 
rằng chư vị không phải là đạo sĩ lõa thể mà là tỳ khưu. 

Tín cần ngài Upäli vì ngài nắm vững về Luật, các tỳ khưu 
trú ở Sãvatthï đến nhờ ngài tra xét sự kiện này. Sau khi tìm 
hiểu duyên sự từ các khách tăng, ngài Upãli nói với các tỳ 
khưu ở Sãvatthï rằng các khách tăng là tỳ khưu và khuyên hãy 
cho y đến những vị đồng phạm hạnh ấy. Khi ấy, có một số tỳ 
khưu chê trách các khách tăng sao không dùng cỏ che thân rồi 
mới đi đến và trình sự việc lên Đức Thế Tôn. 

Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Tăng 
chúng và chế định lại học giới có thêm điều khoản phụ. cho 
phép vị tỳ khưu có y bị cướp đoạt hoặc y bị hư hỏng được yêu 
cầu gia chủ không phải là thân quyến về y. Ngài cũng cho 
phép rằng khi đến trú xứ đầu tiên, vị ấy được tạm dùng y hay 
vải thuộc về hội chúng để choàng lên và có tác ý gửi lại sau đó. 
Nếu hội chúng không có y hay vải như vậy, thì vị ấy nên dùng 
cỏ hoặc lá che thân rồi mới đi đến. (Nissaggiya Pãcittiya #6) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 363 
C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Trì Luật 


Trưởng lão Upäli đã tự chứng tỏ là vị đại đệ tử xuất chúng 
nhất của Đức Phật về sự tinh thông và nghiêm trì các học giới 
Vinaya qua cách phân xử của trưởng lão trong ba trường hợp: 
Bhãrukacchaka vwaífhu, Aljuka vafthu, và Kumara Kassapa 
vafthu. (Xin đọc Kumära Kassapa vaífhu trong bài Trưởng Lão 
Kumara Kassapa.) 


Bhãrukacchaka Vatthu 
Luật Tạng, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 


Một tỳ khưu quê ở thành phố cảng 8hãrukacchaka nằm 
chiêm bao thấy cảnh giao hợp với người vợ cũ lúc còn là cư sĩ. 
Vị sư cảm thấy ray rứt trong tâm, và vì tự suy xét rằng: “Ta 
chăng còn là tỳ khưu nữa” nên định hoàn tục và trở về quê 
hương, BhãrukacchakRa. 

Trên đường, vị sư gặp trưởng lão Upäli. Với nhiều nỗi bối 
rồi, vị sư kế lại chuyện mình làm lúc đang ngủ mơ. Trưởng lão 
suy nghĩ cặn kẽ rồi nghiêm trang nói rằng: “Này hiền hữu, với 
vị làm trong lúc đang ngủ mơ thì không xem là phạm tội.” 

Ngài Upäli đã xét xử một vấn đề mà Đức Phật chưa công 
bố sự quyết định. Tuy vậy, Luật không xem giấc mơ là hành vi 
có tác ý, không có ý thì không là tội. Trưởng lão suy xét theo 
lý lẽ trên nên biết rằng giấc mơ không là tội, và vì thế ngài đã 
đi đến quyết định đúng rằng vị tỳ khưu này không phạm giới. 

Khi Đức Phật biết được phán quyết này, Ngài khen ngợi 
trưởng lão Upäli: “Này các tỳ khưu, Upäli đã phân giải và xét 
xử đúng đắn vấn đề này. Upäli đã hành xử như một người in 
dấu chân trong không trung.” 


AJJjuka Vatthu 
Luật Tạng, Phân Tích Giới Tỳ Khưu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 364 


Trong thành VesalT có một vị thí chủ hằng hộ độ đại đức 
Aijjuka. Ông có một con trai và một cháu trai là người thừa tự 
khả dĩ của mình. Một ngày nọ, ông ký thác cho đại đức một 
trọng trách riêng tư về việc thừa kế, thành kính cầu xin: “Bạch 
đại đức, đây là con trai tôi và đây là cháu trai tôi. Trong hai 
người này, kính xin đại đức hãy chỉ chỗ cất gia tài của tôi cho 
người nào có đạo tâm tịnh tín với Tam Bảo.” Ký thác xong, vị 
thí chủ qua đời. 

Đại đức Ajjuka thấy rằng người cháu trai có tịnh tín với 
Tam Bảo nên chỉ cho vị này chỗ cất tài sản của người quá cố. 
Người cháu trai khéo léo sử dụng gia tài này vào việc đầu tư 
thương mại; kết quả là vị ấy vừa bảo quản được tài sản của 
người chú, vừa làm được nhiều việc bố thí phước thiện. 

Lúc bấy giờ người con trai của vị gia chủ quá cô trình 
chuyện này lên ngài Änanda: “Bạch đại đức, giữa con trai và 
cháu trai, ai là người thừa tự hợp pháp của một người quá cô?” 
Ngài Ananda hỏi: “Này đạo hữu, người con trai đúng là người 
thừa tự.” VỊ ấy thưa: “Bạch đại đức, thế mà đại đức AIjuka đã 
chỉ chỗ cất gia tài lẽ ra thuộc về con cho người anh em họ của 
con, cháu của cha con.” 

Ngài Änanda vội vã trả lời mà không tìm hiểu chỉ tiết của 
sự việc: “Trong trường hợp ấy đại đức Ajjuka chăng còn là tỳ 
khưu nữa (nghĩa là vị ây đã phạm tội bất cộng trụ ?ãr-/¡k4).” 

Sau đó đại đức Ajjuka nói với ngài Änanda: “Này hiền 
hữu Ananda, hãy cho tôi một cuộc phân xử về việc này.” Lúc 
bấy giờ, ngài Upäli đứng về phía đại đức Ajjuka trong câu 
chuyện này. (Thật ra ngài Upäli không đứng về phe nào mà 
không có lý do chính đáng. Ở đây ngài chỉ giản đị suy luận 
rằng đại đức Ajjuka hành xử đúng pháp vì xét về luật thì đại 
đức vô tội. Nói cách khác, ngài Upaäli bênh vực cho đại đức 
Ajjuka đề bảo tôn giới luật.) 

Ngài Upäli hỏi ngài Änanda: “Này hiền hữu Änanda, khi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 365 


một vị tỳ khưu được người thí chủ hộ độ dặn dò là hãy chỉ chỗ 
cất tài sản của mình cho người như vây, và vị tỳ khưu đã làm 
đúng theo lời ký thác ấy, thì vị tỳ khưu phạm tội gì?” Ngài 
Änanda thưa: “Bạch trưởng lão, vị tỳ khưu ấy chăng phạm bắt 
cứ tội gì, cho dù là tội nhỏ như tác ác dukkaƒa.” 

Khi ấy, ngài Upäli nói: “Này hiền hữu Änanda, tỳ khưu 
AIjuka đã được vị sở hữu chủ tài sản nhờ chỉ tài sản đó cho 
người cháu, và tỳ khưu Ajjuka đã chỉ cho người ấy. Do đó, này 
hiền hữu Änanda, xét về luật thì tỳ khưu Ajjuka không phạm 
tội.” 

Khi tin về sự phán xét quả quyết này của trưởng lão Upäli 
thấu đến Đức Phật, Đức Bồn Sư dạy rằng: “Này các tỳ khưu, 
Upäli đã phân xử đúng đắn,” và khen ngợi ngài Upäli. 

Như vậy, Đức Bồn Sư đã xác nhận ba trường hợp phân xử 
về điều luật trên của trưởng lão Upäli — Bhãrukacchaka vairhu, 
Ajjuka vaffhu, và Kumara Kassapa vafhu — và lần nào cũng 
khen ngợi vị đại đệ tử. Do ba duyên sự này, trong một địp nọ, 
Đức Phật đã tuyên bồ trước hội chúng tỳ khưu rằng: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu tinh thông và 
nghiêm trì giới luật (vinayadhara) của Như Lai, Ủpaäli là bậc 
đệ nhất (eadagga)!” 


D. Vị Ôn Tụng Luật trong Hội Nghị Kết Tập Lần Thứ Nhất 


Trong đêm cuối trước khi nhập Niết bàn, Đức Phật căn 
dặn ngài Änanda: “Này Änanda, có thể một số đệ tử của Như 
Lai nghĩ rằng: “Từ nay ta không còn được nghe lời Bổn Sư 
giảng dạy nữa. Từ nay ta không còn được ai dẫn dắt nữa.” Suy 
nghĩ như vậy là không đúng. Pháp và Luật mà Như Lai đã 
giảng dạy và hướng dẫn tứ chúng lúc Như Lai còn sống sẽ là 
Thầy cho tứ chúng theo bước khi Như Lai đã ra đi.” (DN 16) 

Tuy nhiên, ngay sau khi Đức Phật nhập diệt, một số tỳ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 366 


khưu liền tỏ thái độ thách thức, không muốn nghiêm trì giới 
luật mà Đức Bốn Sư đã ban truyền cho Giáo đoàn. Đề sớm 
ngăn ngừa hiểm họa Giáo Pháp và Tăng già nhanh chóng bị 
suy đồi, Hội nghị Kết tập Thứ nhất được tô chức ba tháng sau 
khi Đức Phật nhập Niết bàn để trùng tuyên Luật và Pháp cho 
hậu thế, với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại 
Rãjagaha. Trong lần Kết Tập này, ngài Mahã Kassapa là vị chủ 
trì và đồng thời là vị vấn đạo sư. 

Mục đầu tiên hội nghị đề cập đến là Luật, được tụng đọc 
bởi ngài Upäli. Sau khi ngài Upäli ôn tụng các điều học mà 
Đức Phật đã thiết lập, ngài Mahaã Kassapa đặt các câu hỏi chi 
tiết về chúng. Qua phần trả lời, ngài Upäli nhắc lại địa điểm, 
thời gian, và nhân duyên của sự thiết lập từng điều học. 

Mục thứ nhì là hệ thống hóa và xếp đặt theo pháp số 
những giáo lý trong các bộ kinh. Phần này dựa trên tất cả các 
bài pháp được ngài Änanda tụng đọc để trả lời những câu hỏi 
của ngài Mahã Kassapa. 

Sau cùng là cuộc thảo luận về các điều học nhỏ nhặt và ít 
quan trọng (khuddãnukhuddaka sikkhãpada) mà hội nghị quyết 
định giữ nguyên tất cả, không có ngoại lệ nào. 

Trong kỳ kết tập lần thứ nhất này, Tạng Luật (Vinaya 
Pitaka) và Tạng Kinh (5a Pi/aka), được trùng tuyên. Riêng 
phần Vi Diệu Pháp (Abñi4hammna), do vô cùng thâm sâu vì 
diệu nên chỉ có phần đại cương được ôn tụng. Đến kỳ kết tập 
lần thứ ba thì Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma Pifaka) được 
hoàn thành và trở thành tạng cuối cùng của Tam Tạng Päli. 

Tam Tạng Päli được kết tập do các vị bhãnaka (vị ôn 
tụng). Đây là các vị tu sĩ Phật giáo chuyên học thuộc lòng và 
ôn tụng một bộ sưu tập kinh văn Pali nào đó trong kinh điển 
Phật giáo Nguyên thủy. Các bộ phái bhãnaka, hay các nhóm 
ôn tụng, đã chịu trách nhiệm bảo tồn và truyền đạt giáo lý của 
Đức Phật cho đến lúc Tam Tạng kinh điển được quyết định 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 367 


chép thành văn bản vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. 
Khi hình thức khẩu truyền sơ khai hoàn toàn được thay thế 
bằng văn bản thì các bộ phái này suy tàn. 

Sau Hội nghị Kết tập Thứ nhất, Tạng Luật được ôn tụng, 
truyền đạt và duy trì bởi các vị tỳ khưu thuộc nhóm ôn tụng 
của trưởng lão Upall, được gọi là các vị winayadhara, hay 
dòng truyền thừa của những vị bảo tồn Tạng Luật. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 368 


Nandaka Mahaäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Giáo Giới Tỳ Khưu Ni 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama dạy pháp, 
giáo giới tỳ khưu ni (bhikkhunovãdaka””), trưởng lão Nandaka 
được Ngài tán đương là bậc đệ nhất (eradagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Nandaka sanh vào một gia đình danh giá ở kinh 
thành Hamsävati. Một ngày nọ, khi đang lắng nghe Đức Phật 
thuyết pháp, vị thiện nam chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên 
dương một vị sa môn là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu 
giáo giới tỳ khưu ni. Ông vô cùng hoan hỷ và khởi ước muốn 
mãnh liệt được trở thành bậc tỳ khưu tối thắng như vậy vào 
thời một vị Phật tương lai. Sau lễ cúng dường trọng thể đến 
Đức Phật cùng Tăng giả, ông cung kính phát đại nguyện lên 
Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn vào tương lai và ban lời tiên tri 
rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu mỹ mãn vào 
thời Đức Phật Gotama. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


Vị thiện nam tiền thân của trưởng lão Nandaka đã sống 
trọn đời hành trì thiện nghiệp. Khi mạng chung, ông tái sanh 
vào cõi trời Tam thập tam rồi trong tất cả các kiếp về sau chỉ 
tái sanh vào các cõi an lành. 

Trong kiếp cuối cùng, vào thời Đức Phật Gotama, vị ấy 
sanh vào một gia đình giàu sang quyền quý ở thành Sãvatthi và 


”3 oyädaka: vị chỉ dạy, nhắc nhở; bhikkhunovãdaka: vị giáo giới bhikkhunT 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 369 


được đặt tên là Nandaka. Đến tuổi trưởng thành, một ngày nọ, 
Nandaka nhìn thấy Đức Phật ở lối vào công thành và rúng 
động trước dáng vẻ thanh thoát uy nghi và nét mặt hiền hòa an 
nhiên của bậc Vô Thượng Sĩ. Rồi vào ngày cư sĩ 
Anathapindika dâng cúng tịnh xá Jetavana lên Đức Phật và 
Tăng già, Nandaka đến nghe Đức Phật thuyết pháp. 

Bài pháp của đấng Toàn Giác khiến tâm Nandaka khởi lên 
niềm tịnh tín mãnh liệt và cảm nhận một thôi thúc cấp bách 
muốn tìm đường giải thoát khỏi vòng trầm luân đau khổ, thế 
nên ông từ bỏ đời thế tục để xuất gia, sống đời tỳ khưu phạm 
hạnh trong Giáo đoàn của Đức Phật. 

Với đại phước được Đức Bồn Sư trực tiếp giảng dạy, tỳ 
khưu Nandaka nhiệt tâm tỉnh cần tu tập. nỗ lực hành thiền, 
phát triển các tuệ minh sát. Không bao lâu sau, khi tuệ giác 
tròn đủ, ngài Nandaka tận diệt được mọi ô nhiễm ngủ ngầm 
trong tâm, chứng đắc đạo quả A-la-hán, thành tựu tam minh, 
lục thông cùng bốn tuệ phân tích. Ngài có năng lực đặc biệt về 
túc mạng minh, nhớ được các kiếp quá khứ. Ngài cũng có tài 
diễn thuyết bẩm sinh và có thể thu hút sự chú tâm của hàng tứ 
chúng hội họp trước Đức Phật hay Tăng chúng đề nghe pháp. 
Do đó, ngài được biết đến với danh hiệu là “Trưởng Lão 
Nandaka, Vị Thuyết Giảng Giáo Pháp”. 

Tăng Chi Bộ Kinh ghi lại hai bài pháp của trưởng lão 
Nandaka. 

Bài pháp đầu tiên là SZ/ha Sa (AN 3.66), được ngài 
thuyết giảng ở Sãvatthi, tại giảng đường Migãramãtupãsãäda, 
cho cư sĩ Sãlha nghe về đức tin chân chánh, về các pháp bất 
thiện tham, sân, si, và những lợi ích sau khi các pháp này bị từ 
bỏ, đoạn diệt. Dưới đây là một trích đoạn: 

“Này Sãlha, chớ có tin vì nghe theo truyền thống; chớ có 
tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng 
truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 370 


đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những 
dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát 
xuất từ nơi có uy quyên, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư 
của mình. Nhưng này Sãlha, khi nào tự mình biết như sau: 
“Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp 
này bị người trí quở trách; các pháp này nêu được thực hành và 
chấp nhận, đưa lại bất hạnh và đau khổ;° thời này Salha, cần 
phải từ bỏ chúng.” 

Bài pháp thứ hai được ghi lại trong Nandaka Sufa (AN 
9.4). Lúc bấy giờ, Đức Phật trú ở SavatthI, tại tịnh xá Jetavana. 
Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn vừa xong giờ thiền tịnh. Khi ấy, 
trưởng lão Nandaka đang giảng pháp cho các tỳ khưu trong hội 
trường, mang lại niềm phấn khởi, hoan hỷ cho chư vị. 

Được thu hút bởi âm thanh thuyết giảng của trưởng lão 
Nandaka, Đức Bồn Sư đứng dậy, đi đến hội trường. Thấy cửa 
khóa, Ngài im lặng đứng chờ ngoài cửa suốt ba canh khuya, 
lắng nghe vị đệ tử nói pháp. Lúc biết rằng buổi thuyết giảng đã 
chấm dứt, Đức Bồn Sư mới đằng hắng và gõ vào then cửa. Sau 
khi các tỳ khưu mở cửa, Ngài bước vào hội trường và ngồi trên 
chỗ đã được soạn sẵn. 

Rồi Đức Bồn Sư nói với trưởng lão Nandaka rằng lưng 
đẳng Như Lai đã mỏi khi đứng chờ ngoài cửa cho đến khi bài 
pháp dài chấm dứt. Trưởng lão lấy làm bối rồi và bày tỏ sự hồi 
tiếc là nếu biết Đức Bổn Sư đang đứng chờ bên ngoài thì đã 
không nói dài như vậy. Biết tâm trạng bối rối của trưởng lão, 
Đức Bồn Sư từ mẫn dịu dàng nói: 

“Lành thay, lành thay, này Nandaka! Thật là xứng đáng 
cho các thiện nam tử các con vì lòng tin xuất gia, sống không 
gia đình, các con ngồi lại với nhau để nghe pháp. Này 
Nandaka, khi tỳ khưu các con hội họp với nhau, có hai việc 
cần phải làm: nói pháp hay giữ yên lặng của bậc thánh.” 

Rồi Ngài dạy thêm răng vị tỳ khưu cần phải làm cho đầy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 371 


đủ bốn chỉ phần là: (1) có lòng tin, (2) có giới, (3) có nội tâm 
tịnh chỉ, và (4) có các tầng tuệ minh sát cao. 

Khi Đức Phật trở về tịnh cốc, trưởng lão Nandaka tiếp tục 
thời pháp, nhắc lại lời Đức Bồn Sư vừa dạy, rồi trưởng lão 
thuyết giảng về năm lợi ích do nghe pháp đúng thời và do đàm 
luận về pháp đúng thời: (1) vị ấy kính mến và noi gương theo 
bậc Đạo Sư; (2) vị ấy thọ trì về nghĩa và thọ trì về pháp: (3) 
sau khi thấu suốt nghĩa cú của pháp ấy bằng trí tuệ, vị ấy thấy 
được sự vi diệu của pháp ấy; (4) các vị “đồng phạm hạnh tôn 
trọng noi gương vị ấy thêm nữa, nghĩ rằng: “Vị ấy đã chứng 
hay sẽ chứng;” (5) được nghe pháp ấy, các tỳ khưu hữu học 
khởi lên tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt; còn 
bậc tỳ khưu A-la-hán sau khi nghe pháp ấy sẽ sống lạc trú 
trong hiện tại. 

Một ngày kia, khi trưởng lão Nandaka đang trên đường đi 
khất thực ở Sãvatthi, một nữ nhân là vợ cũ của trưởng lão khi 
ngài còn là cư sĩ nhìn thấy ngài và mỉm cười với tâm dục vọng 
uế trược (k¿/esa). Thấy nụ cười bất chánh đó, vị thánh trưởng 
lão liền thốt lên các kệ sau để dạy bà về tánh bất tịnh của thân 
thể và về phạm hạnh của bậc sa môn đã cắt ái ly gia: 


Gớm thay, vật hôi thối! 
Vật sở hữu của ma, 
Rỉ ra nhiều dòng nước, 
Thân này có chín dòng, 
Luôn luôn được tuôn chảy. 


Chớ khinh miệt có nhân! 
Chớ xúc phạm Như Lai 
Và các thánh đệ tử! 
Họ không tham thiên giới, 
Còn nói gÌ cõi người. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 372 


Kẻ ngu, thiếu trí tuệ, 
Tà ý, si bao phủ, 
Kẻ ấy đầy tham đắm, 
BỊ ma quăng dây trói. 


Những ai đã thoát ly, 
Tham, sân và vô minh, 
Đây họ không tham đắm, 
Dây cắt, không trói buộc. 


Trưởng Lão Tăng Kệ, Kệ 278-28I 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và C.A.F. Rhys Davids 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Giáo Giới Tỳ Khưu Ni 


Vào một thời nọ, Đức Phật đứng ra hòa giải hai nhóm 
tranh chấp mà đứng đầu là những hoàng tử dòng Sãkya: nhóm 
bộ tộc Koliya và nhóm bộ tộc Kapilavatthu. Hai bộ tộc này 
sống ở hai bên bờ của một dòng sông nhỏ tên là Rohini và thỏa 
thuận thay phiên nhau dẫn nước sông vào đồng ruộng của xứ 
mình để cày bừa trồng trọt. 

Vào một tháng hạn năm nọ, nước sông rút xuống mức 
thấp nhất. Dân chúng hai bên bờ đều muốn giành hết số nước 
sông ít ỏi về đồng ruộng của mình, và vì vậy sự tranh chấp 
xung đột trầm trọng xảy ra. Thế rồi hai xứ tuyên chiến với 
nhau. Các hoàng tử và quân lính mỗi bên sẵn sàng giết hại 
nhóm bên kia sông để dành nước sông. 

Trong thời gian Ấy, Đức Phật đang ngụ tại tịnh xá Jetavana 
ở Sãvatthi. Vào buổi rạng đông mà hai phe Koliya và 
Kapilavatthu chuẩn bị lâm chiến, khi đắng Toàn Giác quán 
chiếu thế gian, Ngài nhìn thấy cảnh ngộ này và biết rằng các 
hoàng tử sẽ xua quân tàn sát nhau ngay tối hôm ấy. Đức Phật 
động lòng bi mẫn khi thấy người có thê sẵn sàng giết người và 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 373 


có thê hủy hoại cả sinh mệnh của chính mình chỉ vì một ít 
nước sông. Với Phật tuệ, Ngài cũng biết trước răng Ngài sẽ 
hóa giải được hiềm thù của đôi bên, xóa bỏ chiến tranh, đem 
lại hòa bình, và tạo duyên lành cho hai trắm năm mươi vị 
hoàng tử ở mỗi nhóm xuất gia, gia nhập Tăng đoàn. 

Đức Phật đi khất thực như thường nhật rồi an trụ trong 
hương thất trọn buổi chiều hôm ấy. Khi trời vào tối, Ngài rời 
hương thất, mang theo y bát, lên đường một mình, và uy nghỉ 
hiện thân với hào quang sáng ngời giữa không trung nơi đôi 
bên đang dàn trận. 

Nhìn thấy đắng Thiện Thệ từ bi, cả hai nhóm liền đều 
buông bỏ vũ khí, thành tâm đảnh lễ Ngài để tỏ lòng tôn kính. 
Khi ấy, Đức Phật hạ xuống từ hư không và ngồi vào chỗ ngồi 
trang nghiêm dành cho Ngài trên bãi cát đồng bằng. Với giọng 
dịu ngọt hiền hòa, Đức Phật hỏi họ: 

“Này chư hoàng tử và chiến sĩ, hãy thành thật trả lời 
những câu hỏi của Như Lai. Lý do của cuộc chiến này là gì?” 

“Bạch Thế Tôn, vì nước sông Rohini này đây.” 

“Này chư hoàng tử và chiến sĩ, giá trị của một ít nước 
trong dòng sông Rohimi là bao nhiêu?” 

“Bạch Thế Tôn, dạ chỉ là giá trị nhỏ.” 

“Còn giá trị của đại địa là bao nhiêu?” 

“Bạch Thế Tôn, dạ giá trị ây vô lượng.” 

Khi ấy, Đức Phật mới đặt câu hỏi trực tiếp: 

“Thế thì chư vị đánh giá vương tộc sát-đế-lợi như thế 
nào?” 

“Bạch Thế Tôn, dạ giá trị ấy vô hạn.” 

“Vậy cái gì quý hơn: một ít nước trong dòng sông Rohini 
hay máu trong huyết mạch của bao nhiêu người, nhất là của 
các hoàng tử sát-đề-lợi?” 

“Bạch Thế Tôn,” mọi người lập tức trả lời, “máu người, 
nhất là của các hoàng tử, dĩ nhiên muôn phần quý hơn.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 374 


“Này chư hoàng tử và chiến sĩ, vì sao lại muốn gây chiến 
hủy hoại sanh mạng con người, nhất là sanh mạng vô giá của 
vương tộc sát-đề-lợi, chỉ cho một ít nước sông? Tại sao lại liều 
thân đánh đổi cái hiếm quý cho cái kém giá trị hơn? Không thể 
tìm được một chút an lạc nào trong sự tranh chấp xung đột vô 
ích và vô lý.” 

Rồi Đức Phật thuyết Kinh Chấp Trượng (Afadanda Sutia, 
Šn 4.15) nói về sự nguy hại của bạo lực. Bài pháp cũng khuyến 
tu, giảng dạy sự hành trì phạm hạnh của bậc xuất gia để đạt an 
lạc cao thượng. Và như thế, lời khuyên dạy từ bi trí tuệ của 
đẳng Thiện Thệ đã hòa giải được đôi bên, đem thanh bình lại 
cho hai xứ sở. Với niềm tịnh tín và tri ân dày sâu đến Đức 
Phật, thành viên của vương tộc hai xứ sở ngồi lại với nhau và 
bàn luận răng: 

“Nếu Đức Thế Tôn không đến can thiệp và hòa giải, 
chúng ta chắc chắn đã giết chóc lẫn nhau, khiến máu chảy 
thành sông. Chúng ta đã được cứu thoát khỏi sự hủy diệt nhau 
này chỉ là nhờ có Ngài. Hơn thế nữa, nếu Ngài không xuất gia 
thì nay có lẽ đã là một vị chuyên luân vương, có cả hàng ngàn 
người con trai nối dõi, đũng mãnh theo phục vụ vương phụ 
trên toàn cầu. Thế nhưng Đức Thế Tôn đã từ bỏ mọi dục lạc và 
quyền lực thế gian để xuất gia, sống đời khát sĩ phạm hạnh, nỗ 
lực tiến tu và cuối cùng đắc quả vị Phật Chánh Đăng Giác. Vậy 
thì thật là chánh đáng và thích hợp nếu nay chúng ta theo bước 
Đức Bồn Sư, trở thành những tỳ khưu (những người con của 
đẳng Như Lai) có dòng máu hoàng tộc để phụng sự Ngài.” 

Rồi hoàng gia của hai xứ đồng lòng cho hai trăm năm 
mươi vị hoàng tử ở mỗi bên xuất gia với Đức Phật. Đức Thế 
Tôn chấp thuận và cho họ xuất gia tỳ khưu bằng cách ban lời 
truyền dạy “Etha bhikkhave! Hãy đến đây, này các tỳ khưu!” 

Năm trăm vị hoàng tử trẻ tuổi này còn luyến ái gia đình và 
không tìm thấy hạnh phúc trong đời sa môn phạm hạnh. Do 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 375 


vậy, Đức Phật dẫn năm trăm vị tỳ khưu này đến hồ Kunäla 
trong một khu rừng xa xôi thanh vắng. Nơi đây Đức Bồn Sư kể 
chuyện tiền thân Kupaäla (Jãataka #536), gồm các thí dụ về 
những tà hạnh của phụ nữ, khiến chư vị động tâm thức tỉnh. 
Đức Phật biết rõ sự động tâm này nên thuyết pháp, giảng dạy 
cho chư vị nghe về Tứ thánh đề khiến tất cả đều thành tựu quả 
nhập lưu. Sau đó, trong rừng Mahävana, Đức Bồn Sư thuyết 
Mahäsamaya Sufia cho chư vị nghe. Cuối bài pháp, cả năm 
trăm vị tỳ khưu đắc quả A-la-hán. 

Sau khi năm trăm vị hoàng tử này đã từ bỏ đời thế tục, 
xuất gia trở thành tỳ khưu, thì năm trăm người vợ của các vị ấy 
cũng không thấy có lý do nào đề ở lại trong cung điện cao sang 
nữa. Thế nên họ cùng với Mahãpajãpati Gotamĩ, dưỡng mẫu 
của Đức Phật, đi đến rừng Mahãvana, xin Đức Thế Tôn cho 
phép được gia nhập vào Giáo đoàn của Ngài. 

Nơi đây, do lời cầu xin khẩn thiết của Mahãpajãpati 
GotamI và sự thỉnh cầu của đại đức Ananda, Đức Phật cho 
phép chư vị được trở thành tỳ khưu mi (5h//k&h„ø7) sau khi Ngài 
ban hành tám Trọng pháp — gồm tám điều luật dành riêng cho 
ty khưu ni — mà chư vị phải thọ trì. Vì trước đó không có 
chúng tỳ khưu ni nên lễ xuất gia truyền giới cho chư vị được tổ 
chức bởi Tăng chúng. Rồi Đức Bổn Sư truyền các tỳ khưu 
trưởng lão thay phiên giáo giới cho các tỳ khưu n1. 

Một sự kiện quan trọng liên quan đến trưởng lão Nandaka 
là trong tiền kiếp, năm trăm vị tỳ khưu ni này đều từng là 
hoàng hậu của vị quốc vương tiền thân của trưởng lão 
Nandaka. Do năng lực túc mạng minh nên trưởng lão biết được 
mối dây liên hệ trong kiếp quá khứ ấy. Thế nên khi đến phiên 
trưởng lão giảng dạy cho chư Ni thì ngài không đi mà ủy 
nhiệm một vị tỳ khưu khác thay ngài làm phận sự này, bởi vì 
ngài e rằng nếu một vị tỳ khưu khác cũng có túc mạng minh 
nhìn thấy ngài được các tỳ khưu ni này vây quanh, thì ngài có 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 376 


thể bị hiểu lầm là vẫn còn dính mắc ái luyến với những người 
vợ trong tiền kiếp. 

Trong khi ấy, cả năm trăm tỳ khưu ni đều nhiệt tâm tha 
thiết muốn được thọ nhận lời giáo giới từ trưởng lão Nandaka. 
Thế nên Đức Phật dạy: “Này Nandaka, con hãy đích thân giáo 
giới các tỳ khưu ni, đừng ủy nhiệm cho một tỳ khưu khác khi 
đến phiên của con.” 

Trưởng lão Nandaka cung kính vâng theo lời dạy của Đức 
Bồn Sư. Khi đến phiên trưởng lão thuyết pháp cho chư Ni, vào 
buổi sáng sớm ngài đắp y, cầm bát và y tăng-già-lê, vào kinh 
thành trì bình. Sau khi thọ thực, trên đường trở về, trưởng lão 
cùng một tỳ khưu khác đi đến tu viện Rãjakãrãma ở Sãvatthi 
đề thuyết pháp cho chư Ni. 

Thấy trưởng lão Nandaka từ xa đi đến, các tỳ khưu ni liền 
sửa soạn chỗ ngôi và nước rửa chân cho ngài. Sau khi trưởng 
lão ngồi vào chỗ đã soạn sẵn và rửa chân, chư Ni cung kính 
đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên, và trang nghiêm nghe pháp 
ngài ban. Bài pháp này được trưởng lão Nandaka thuyết giảng 
dưới dạng vấn đáp, và được ghi lại trong Trung Bộ Kinh; đó là 
Kinh Giáo Giới Của Nandaka (Nandakovada Suia, MN 146). 

Phần thứ nhất của bài pháp là giáo lý gồm các câu hỏi và 
trả lời ngăn gọn giữa ngài Nandaka và chư Ni về thực tánh của 
các giác quan và các đối tượng giác quan. Trưởng lão giảng về 
thực tánh vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, vô ngã của mười 
hai xứ (ãyafana) — gồm sấu nội xứ (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) 
Và sáu ngoại xứ (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). 

Trong phần thứ hai của bài pháp, trưởng lão Nandaka 
dùng nhiều ví dụ khác nhau để diễn giảng ý nghĩa về tánh vô 
thường của mười hai xứ, như (1) ví dụ về ngọn đèn dầu được 
đốt cháy, nhưng với dầu, bắc, ngọn lửa đều là vô thường thì 
ánh sáng của đèn cũng là vô thường; (2) ví dụ về cây cô thụ to 
lớn đứng thắng, nhưng với rễ, thân, cành lá đều là vô thường 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 377 


thì bóng mát của cây cũng là vô thường. 

Rồi trưởng lão Nandaka dạy về pháp tu bảy yếu tổ giác 
ngộ hay thất giác chỉ (bojjha¿ga) — gồm niệm, trạch pháp, tinh 
tấn, hỷ, khinh an, định, xả — để hướng đến ly tham, đoạn tận. 
Khi bảy giác chỉ này được phát triển viên mãn thì tự chứng đạt 
vô lậu, giác ngộ và giải thoát. 

Sau khi thuyết pháp và sách tấn năm trăm tỳ khưu ni, 
trưởng lão Nandaka cho chư Ni giải tán, nói rằng: “Chư hiền 
tỷ, hãy đi về. Giờ đã đến rồi.” Chư Ni hoan hỷ tín thọ lời giảng 
dạy của trưởng lão, đứng dậy đánh lễ ngài, rồi đi nhiễu quanh 
vị trưởng lão với thân phải hướng về ngài để tỏ lòng tôn kính. 
Rồi năm trăm vị tỳ khưu ni cùng đến tịnh xá Jetavana đánh lễ 
Đức Phật để tri ân Tam Bảo. Sau khi chư vị ra về, Đức Bồn Sư 
duyệt xét lại tâm trí và căn cơ của chư vị rồi nói với chư Tăng: 

“Này các tỳ khưu, ví như ngày Bồ tát (Uposaha) vào hôm 
mười bốn (thời tối trăng) của tháng, quần chúng không có nghỉ 
ngờ rằng vằng trăng khuyết hay tròn, vì khi ấy rõ ràng là trăng 
khuyết. Cũng vậy, dù các tỳ khưu ni ấy hoan hỷ với bài pháp 
của Nandaka, nhưng tâm trí họ chưa được hoàn toàn sáng tỏ, 
chưa được hoàn toàn đoạn nghi.” 

Rồi Đức Bồn Sư dạy trưởng lão Nandaka rằng ngày mai 
hãy thuyết lại cho các tỳ khưu nỉ nghe lại bài pháp vừa thuyết 
hôm nay để đưa dẫn chư vị đến sự thành đạt đạo quả giác ngộ. 
Quả nhiên, sau thời pháp ấy, cả năm trăm vị đều chứng đắc các 
bậc đạo quả khác nhau trong dòng thánh. 

Ngày hôm ấy, khi năm trăm vị tỳ khưu ni đến tịnh xá đảnh 
lễ Đức Phật đề tri ân Tam Bảo, Đức Bồn Sư biết rằng bài pháp 
do trưởng lão Nandaka lặp lại đã đem lợi lạc đến cho chư vị. 
Vì vậy, sau khi chư vị ra về, Đức Bồn Sư tán dương phước báu 
cao quý của bài pháp ấy trước Tăng chúng rằng: 

“Này các tỳ khưu, bài pháp tỳ khưu Nandaka thuyết ngày 
hôm qua cũng giống như trăng khuyết trong ngày Bồ tát 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 378 


(posatha) vào hôm mười bốn (thời tối trăng) của tháng, còn 
bài pháp tỳ khưu Nandaka thuyết ngày hôm nay thì giống như 
vằng trăng tròn trong ngày Bồ tát (Uposarha) vào hôm mười 
lăm (thời sáng trăng) của tháng. 

Này các tỳ khưu, ví như ngày Bồ tát vào hôm rằm của 
tháng, quần chúng không có nghi ngờ rằng vằng trăng khuyết 
hay tròn, vì khi ấy rõ ràng là trăng tròn. Cũng vậy, các tỳ khưu 
ni ấy hoan hỷ với bài pháp của Nandaka; tâm trí họ được hoàn 
toàn sáng tỏ, đoạn nghi. Trong năm trăm tỳ khưu ni ấy, tất cả 
đều đã đắc thánh quả, tối thiêu là quả nhập lưu, không còn bị 
đọa lạc, và chắc chắn sẽ đạt đến chánh giác.”” 

Do nhân duyên trên, một ngày nọ, Đức Phật tuyên bố 
trước hội chúng tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
giáo giới cho tỳ khưu mi (bhikkhunovadaka), Nandaka là bậc 
đệ nhất (eadagga)!” 


tk 
PHỤ LỤC 
Ngày Uposarha (Bồ tát hay Trai Giới)" 
Hàng Xuất Gia 


Theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theraväda, 
ngày posaiha của hàng xuất gia gọi là ngày Bồ tát. Luật 
(Vinaya) quy định rằng các vị tỳ khưu mỗi nửa tháng một lần, 
trong ngày Uposarha, phải họp mặt để tụng đọc giới bốn 


”? Các thánh quả chư Ni chứng đạt trong phần này dựa theo Møndakoväda 
Sufa. Còn theo The Great Chromicles oƒ Buddhas thì sau bài pháp ngày 
đầu, tất cả chư Ni đắc quả nhập lưu; và sau bài pháp ngày kế, tất cả đắc quả 
A-la-hán. 

Š® theo Luật Xuất Gia Tóm Tắt, Nhựt Hành Của Người Tại Gia Tu Phật, 
Luật Nghĩ Tổng Quát, và Nandakovada Suffa (MN 146) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 379 


pãtimokkha. Đây là ngày nhắc nhở hạnh nguyện thực hành 
Giáo Pháp trong tinh thần Tăng hòa hợp và thanh tịnh qua lễ 
trì tụng giới bổn, tỏ sự trong sạch và sám hối tội đã phạm. 
Trong ngày này, các vị xuất gia thường dành nhiều thời gian 
để quán tưởng hay hành thiên, và vì vậy, nhiều tu viện hạn chế 
các việc lao động thê chất (xây dựng, sửa chữa...) 

Ngày làm lễ posarha được ấn định là ngày rằm và ngày 
cuối tháng theo âm lịch. Vào thời Đức Phật hiện tiền, lịch Án 
Độ chia mỗi tháng làm hai thời kỳ: (1) thời sáng trăng được 15 
ngày, và (2) thời tối trăng được 14 ngày trong tháng thiếu, 
hoặc 15 ngày trong tháng đủ. 

Về số người hành lễ Uposarha, có ba trường hợp: 

l1) Sangha-Uposatha, Tăng Bồ tát: hội chúng có 4 vị tỳ 
khưu trở lên họp mặt nơi kiết giới trường (s2) làm Bồ tát. 
Tăng Bồ tát phải làm theo cách tụng giới bổn pã/imokkha. 

2) Gana-Uposatha, nhóm Bồ tát: hội chúng chỉ có 2 hoặc 
3 vị tỳ khưu họp mặt làm Bồ tát. Trường hợp này không tụng 
giới mà chỉ làm Bồ tát tỏ thanh tịnh @øãrisuddhi-Uposatha) với 
nhau. 

3) Puggala-Uposatha, người Bố tát: chỉ đơn độc một vị tỳ 
khưu trong ngày Bồ tát, không tụng giới cũng không tỏ thanh 
tịnh, mà chỉ Bố tát chú nguyện sự thanh tịnh (adhifhana- 
Uposatha). 


Hàng Cư Sĩ 


Theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theraväda, 
ngày Uposafha của hàng cư sĩ gọi là ngày trai giới 
(Uposathadivasa). Đây là ngày tu tập thanh tịnh của người cư 
sĩ. Trong ngày trai giới, người cư sĩ thu thúc thân tâm, tạm gác 
bỏ việc thế tục, chuyên tâm hành thiền, quán tưởng, v.v. để 
trau đồi đạo hạnh. 

Đề việc tu tập được viên mãn phước hạnh trong ngày trai 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 380 


giới, người cư sĩ thọ trì tám điều học gọi là bát quan trai giới. 

Nghi thức thọ bát quan trai Ø1ới: 

© Trước ngày thọ giới bát quan trai, cư sĩ xin thọ giới 
phải sắp xếp xong công việc của mình làm trong ngày thường, 
để đến sáng khi xin thọ giới cho được trong sạch, khỏi bị việc 
trần ràng buộc. 

o Đến ngày, buổi sáng người cư sĩ phải thức sớm, dọn 
mình cho sạch sẽ rồi mới đi thọ giới. Nếu đi được trong lúc 
rạng đông thì tốt, nếu không thì phải đối trước Kim Thân mà 
phát nguyện như sau: Hôm nay là ngày trai giới, tôi sẽ là người 
thọ trì bát quan trai giới, trọn ngày và đêm nay. Sau đó, người 
cư sĩ đến chùa đề thọ bát quan trai giới do Tăng chứng minh. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 381 


Nanda Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Hộ Trì Các Căn 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama khéo hộ 
trì các căn (ádriya guttadvara”'), trưởng lão Nanda được Ngài 
tán đương là bậc đệ nhất (eazdagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Nanda sanh vào một gia đình giàu sang danh 
giá ở kinh thành HamsavatI. Một ngày nọ, khi đến dự buổi 
thuyết pháp của đắng Giác Ngộ, ông chứng kiến Đức Phật 
Padumuttara tán thán và ban cho một vị sa môn danh hiệu bậc 
đệ nhất trong hàng đệ tử tỳ khưu khéo kiểm soát và hộ trì các 
căn. Ông vô cùng kính ngưỡng phẩm hạnh của vị sa môn cao 
quý ấy và ước nguyện được trở thành bậc tỳ khưu tối thắng 
như vậy vào thời một vị Phật tương lai. 

Vị thiện nam làm lễ trai tăng cúng dường trọng thể và 
dâng cúng Đức Phật Padumuttara một tấm vải quý để may y, 
rồi ông cung kính phát đại nguyện lên Ngài. Đức Thế Tôn ban 
lời tiên tri rằng do công đức cúng dường tấm vải ấy, vị thí chủ 
sẽ được hưởng quả lành có màu da vàng óng trong kiếp về sau. 
Ngài còn dạy rằng trong các hậu kiếp, vị ấy sẽ làm vua đẳng 
chuyển luân vương mười hai lần; rồi vào thời Đức Phật 
Gotama, một trăm ngàn đại kiếp sau, ước nguyện cao quý của 
vị ấy sẽ được thành tựu. (Ap 3.13) 

Sau kiếp sống ấy, tiền thân của ngài Nanda lang thang 
trong luân hồi, liên tục tái sanh vào cõi trời và người. Vào thời 
Đức Phật Atthadassi, ông tái sanh làm một con rùa thiêng 


Sề indriya các căn (lục căn); guffadvara: hộ trì thu thúc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 382 


không lồ sống ở dòng sông Vinatä. Một hôm, khi thấy Đức 
Phật đứng bên bờ chuẩn bị qua sông, rùa tự nhủ đây là duyên 
lành để thực hiện công đức phụng sự Đức Phật. Rùa liền bơi 
đến nằm dưới chân Ngài, tỏ vẻ muốn Ngài bước lên lưng để 
rùa đưa sang sông. Đức Phật hiểu ý và chấp thuận. Đến bờ bên 
kia, Đức Phật cám ơn và chúc phúc cho rùa. Với công đức đó, 
ngài Nanda tương lai đã tích lũy thêm phước báu trong sạch 
cho ngày vị lai. Rồi sau khi mạng chung kiếp rùa thiêng, tiền 
thân của ngài chỉ tái sanh vào các cõi tốt lành. (ThagA.i.276ff) 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Đời Thế Tục 


Trong kiếp sống cuối cùng, vào thời Đức Phật Gotama, 
tiền thân ngài Nanda tái sanh nơi kinh thành Kapilavatthu, làm 
con trai của công nương MahäpaJapati GotamI, em gái của 
hoàng hậu Mãyã. Công nương cũng cùng kết duyên với vua 
Suddhodãna. Hoàng tử Nanda chào đời hai hay ba ngày sau 
khi hoàng hậu Mayã hạ sanh thái tử Siddhattha. Nanda có 
nghĩa là niềm vui; hoàng tử được đặt tên này vì sự ra đời của 
hoàng tử đem niềm vui đến cho hoàng tộc. 

Thái tử Siddhattha được bảy ngày tuổi thì hoàng hậu 
Maya băng hà. Công nương MahäpaJäpati GotamI gửi hoàng 
tử Nanda — người em cùng cha khác mẹ của thái tử — cho các 
nhũ mẫu nuôi dưỡng, còn công nương thì đích thân chăm sóc 
thái tử Siddhattha như con ruột và nuôi thái tử bằng những giọt 
sữa của chính mình. 

Năm hai mươi chín tuổi, thái tử Siddhattha xuất gia. Sau 
sáu năm sống đời khất sĩ phạm hạnh, nỗ lực tinh tấn tu tập 
không ngừng nghỉ để tìm cầu Chân Lý, Đức Bồ Tát thành tựu 
quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác, trở thành Đức Phật Gotama. 
Một năm sau ngày thành đạo dưới Cội Bồ Đề, Đức Phật về 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 383 


thăm lại quê hương, Kapilavatthu. Nơi đây, Đức Phật cùng chư 
Tăng lưu ngụ ở tu viện Nigrodha thanh tịnh gần kinh thành. 

Vào ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm của Đức Phật, 
vua Suddhodãna cử hành năm đại lễ tấn phong thái tử cho 
Nanda: (1) lễ buộc tóc cho phù hợp với vương miện thái tử, (2) 
lễ đặt quanh trán một vòng vàng khắc biểu tượng thái tử, (3) lễ 
ban cung điện cho thái tử, (4) lễ ban lọng phong vương, và (5) 
lễ thành hôn với công chúa Janapadakalyän, vị công chúa 
dòng Sakya mang danh hiệu “hoa khôi của xứ sở” do có sắc 
đẹp tuyệt trần." 

Trong ngày này, Đức Phật cũng vào hoàng cung thuyết 
pháp về công đức của thiện nghiệp cho hoàng gia nghe. Với dự 
định cho thái tử Nanda xuất gia nên sau khi thọ thực, Đức Phật 
trao bát của Ngài tận tay vị tân thái tử, đọc kinh chúc phúc, rồi 
từ bảo tọa đứng lên trở về tu viện, không thâu hồi bát lại. 

Thái tử Nanda rất nê trọng Đức Thế Tôn vì Ngài vừa là 
người anh trưởng khả kính, vừa là một vị Phật, nên dù trong 
lòng muốn thưa rằng: “Bạch đại huynh, bạch Thế Tôn, xin hãy 
lây lại bát của Ngài,” mà không dám mở lời. Lặng lẽ ôm bát 
theo chân Đức Phật, thái tử thầm nghĩ rằng chắc đến một lúc 
nào đó, không bao lâu nữa, Đức Phật sẽ lây bát lại: “Tới đây 
Ngài sẽ lấy bát lại... tới đằng ấy Ngài sẽ lấy bát lại...” Nhưng 
Đức Phật vẫn bình thản bước từng bước một rời khỏi hoàng 
cung, và như thế, thái tử đành tiếp tục miễn cưỡng theo sau. 

Lúc ấy, các cung nữ của công chúa Janapadakalyãmï trông 
thấy sự việc và lập tức báo tin cho công chúa hay rằng Đức 
Thế Tôn đã dắt thái tử đi rồi. Công chúa nghe lời cấp báo liền 


# Vài tài liệu ghi tên công chúa là Janapadakalyãnï Nandã. Sau khi ngài 
Nanda xuất gia, công chúa Nandã không còn lưu luyến đời thế tục nên xuất 
g1a VỚI Mahapajapati Gotami. Được Đức Phật dùng thần thông tạo ra hình 
ảnh vô thường của sắc đẹp ngoại hình cho Nandã thấy, Nandã từ bỏ sự dính 
mắc vào sắc đẹp của mình và đắc quả nhập lưu. Sau đó, được Đức Phật 
thuyết Kãyavicchandanika Sufa, ni sư đắc quả A-la-hán. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 384 


vội vã bới sơ mái tóc mới gội còn ướt đẫm và đang chải dở 
dang, lệ tuôn đầy khuôn mặt kiều diễm, hối hả chạy ra cửa và 
khẩn khoản: “Thái tử yêu quý ơi, hãy mau trở về với thiếp!” 

Tiếng gọi não nuột thiết tha của người vợ mới cưới khiến 
lòng thái tử Nanda nặng trïu xúc động. Nhưng thái tử vẫn đành 
phải tiếp tục miễn cưỡng ôm bát, lủi thủi bước theo Đức Phật 
về đến tu viện Nigrodha. Nơi đây, Đức Phật hỏi thái tử có 
muốn xuất gia, trở thành tỳ khưu không. Vì quá nề trọng và tôn 
kính Đức Tôn Sư nên thái tử không dám chối từ và đành ưng 
thuận. Khi Ấy, Đức Phật truyền cho chư Tăng làm lễ xuất gia, 
thu nhận thái tử vào Tăng đoàn. 


2. Phương Pháp Giáo Hóa Nanda của Đức Phật?” 


Mặc dù thái tử Nanda đã xuất gia, nhưng vị tân tăng cứ 
nghe vang mãi bên tai lời gọi thống thiết của người vợ cũ, 
công chúa JanapadakalyãnmT, và thường mơ tưởng đến hình ảnh 
kiều điễm của nàng đang kề cận bên mình. Thế nên vị tỳ khưu 
trẻ không sao có được niềm an lạc trong Giáo Pháp và cứ tìm 
cách rời khỏi tu viện Nigrodha. Nhưng tỳ khưu Nanda chưa 
vượt xa hơn một bụi rậm nào cả bởi nghĩ rằng Đức Bồn Sư có 
thể đang đứng ngay giữa lối đi, và như vậy thì mình buộc lòng 
phải quay về tu viện với tâm tư vụn vỡ giống như sợi lông 
chìm bị thiêu cháy. 

Sau chuyến viếng thăm quê hương, Đức Phật cùng Tăng 
chúng tuần tự trở về Rãjagaha, rồi đi đến Sãvatthi và lưu ngụ 
tại Jetavana, tịnh xá do cư sĩ Anathapindika dâng cúng. Xa rời 
Kapilavatthu, đại đức Nanda càng chán nản thất vọng hơn mỗi 
khi nghĩ đến việc trở về hoàng cung và gặp lại người vợ cũ 
xinh đẹp. Không những vậy, tuy sông trong Giáo đoàn phạm 


#3 chỉ tiết trong phần này soạn theo The Great Chronicles oƒ Buddhas và 
Sangaãmavacara JãtaRa (#182) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 385 


hạnh của Đức Phật, nhưng tánh nết của vị tỳ khưu trẻ vẫn chịu 
nhiều ảnh hưởng của đời thế tục trước kia, và vì thế có khi 
thiểu sự khiêm cung và đạm bạc của bậc xuất gia. 

Đại đức Nanda vốn đẹp dáng, khả ái, có làn da vàng óng 
(do phước báu của công đức phụng sự Đức Phật AtthadassI 
trong tiền kiếp làm rùa thiêng của đại đức). Tuy thấp hơn Đức 
Phật bốn lóng tay, nhưng đại đức lại mặc y có kích thước y của 
Đức Phật. Vì vậy, lúc nhìn thấy đại đức từ xa đi lại, các tỳ 
khưu trưởng lão tưởng lầm đó là Đức Bồn Sư nên rời chỗ ngồi, 
đứng dậy đề tỏ lòng tôn kính. Khi nhận ra đó là đại đức Nanda, 
các vị đều chê trách hành vi ấy. 

Biết được chuyện này, Đức Phật gọi đại đức Nanda đến đề 
xác nhận sự việc, rồi khiến trách: 

“Này Nanda, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những ai chưa có đức tin, cũng không làm tăng thêm niềm tin 
của những ai đã có đức tin.” 

Sau khi ban lời nghiêm huấn đến đại đức Nanda, Đức Phật 
dạy các tỳ khưu phố biến điều học như sau: 

“VỊ tỳ khưu nào may y theo kích thước y của đức Thiện 
Thệ hoặc dài rộng hơn thì nên cắt bớt y ấy, phạm tội ưng đối 
trị, và phải sám hối. Kích thước y của đức Thiện Thệ là chiều 
dài chín gang tay, chiều rộng sáu gang tay theo gang tay của 
đức Thiện Thệ.” (Paciiya 92) 

Đại đức Nanda cũng có tánh ưa thích y phục và trang sức 
đẹp đẽ bên ngoài. Một hôm khác, đại đức Nanda đắp y khéo ủi, 
tô vẽ mắt, mang bát sáng chói, và đến viếng Đức Phật. Theo 
chú giải Tương Ưng Bộ Kinh, đại đức làm vậy để dò ý Đức 
Phật: nếu được chấp thuận, đại đức sẽ phục sức như thế suốt 
cuộc đời còn lại; nếu bị khiển trách, đại đức sẽ mặc thô y và 
sống trong rừng theo lời Đức Bồn Sư thường khuyên dạy. 

Khi thấy tỳ khưu Nanda phục sức như thế, Đức Bồn Sư 
khiến trách: “Này Nanda, như vậy thật không xứng đáng là 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 386 


một thiện nam vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, lại mặc y khéo ủi, tô vẽ mắt, mang bát sáng chói. 
Xứng đáng là một thiện nam vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, tức là sống trong rừng, sống đi khất 
thực, sống mặc thô y, và sống viễn ly các dục vọng.” 

Rồi đề sách tấn người đệ tử, bậc Đạo Sư dạy thêm: 


Ta mong được nhìn thấy 
Nanda sống trong rừng, 
Sống mặc phấn tảo y, 
Sống với những thức ăn 
Biết là đồ vứt bỏ, 
Khá viễn ly dục vọng. 
Tương Ưng Bộ Kinh, SN 21.8 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Bodhi 


Dù được Đức Bồn Sư tiếp tục giáo hóa và sách tấn, nhưng 
càng ngày đại đức Nanda càng cảm thấy bực bội và bất mãn 
với nếp sống trong Giáo đoàn nên thường than thở với các tỳ 
khưu khác rằng: “Các hiền hữu ơi, tôi không thấy an vui, 
không thấy chút hứng thú nào khi sống đời sa môn trong Giáo 
Pháp, và tôi chỉ miễn cưỡng tu tập theo Tam học (giới, định, 
tuệ) mà thôi. Tôi không thể nào tiếp tục hành trì những giới 
luật thanh cao phạm hạnh này nữa. Tôi dự định sẽ xả giới và 
trở về đời cư sĩ.” 

Khi nghe chư Tăng thuật lại những lời than vãn của đại 
đức Nanda, Đức Phật hỏi đại đức có quả thật vậy không. Đại 
đức thành thật thú nhận: “Bạch Thế Tôn, con không sao quên 
được hình dáng người vợ cũ của con, là công chúa 
Janapadakalyänï kiều diễm, và con nhớ tiếng nói của nàng, 
nhớ lời van lơn của nàng: “Thái tử yêu quý ơi, hãy mau trở về 
với thiếp!” Thế nên con không an vui trong đời sống phạm 
hạnh, không chú tâm được trong sự tu tập, và muốn hoàn tục 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 387 


để lui về cương vị tân vương.” 

Đắng Chánh Biến Tri biết rõ rằng gốc rễ của nỗi buồn 
phiền, niềm bất mãn trong đời sống xuất gia, và ý muốn hoàn 
tục của Nanda chính là tâm tham đắm nữ sắc, luôn nhớ tưởng 
đến người vợ cũ. 

Đề làm dịu bớt tức thời nỗi đau khổ vì luyến ái của Nanda 
và đề người đệ tử có thê trải nghiệm sâu xa sự khác biệt lớn lao 
giữa hạnh phúc thấp kém, tạm bợ của loài người và hạnh phúc 
cao quý, đài lâu của chư thiên, Đức Phật dịu dàng nói: “Này 
Nanda, chúng ta hãy đến viếng thiên giới.” 

“Bạch Thế Tôn,” Nanda bối rối thưa, “chỉ những aI có 
phép mâu mới lên được thiên giới, làm sao con có thể đến đó 
được?” 

“Này Nanda,” Đức Phật dạy, “chỉ cần con khởi điều ước 
được đến đó thì con sẽ đến đó được và nhìn thấy thiên cảnh.” 

Nói xong, Đức Phật cầm tay Nanda và dùng oai lực thần 
thông, dễ dàng như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay 
co lại bàn tay đang duỗi ra, để cùng Nanda biến mắt từ tịnh xá 
Jetavana và phi hành đến Tam thập tam thiên. 

Dọc đường, Đức Phật chỉ cho Nanda lưu ý đến một con 
khi cái già nua mà mũi, tai và đuôi đều cháy rụi, đang ngồi đơn 
độc trên một góc cây lửa đốt sát đất nằm trơ trọi giữa đồng lúa 
bị thiêu rụi. Sau đó, trên không trung nhìn xuống một quãng 
đường trải dài sáu mươi dặm, Đức Phật chỉ cho NÑanda thấy 
cao nguyên Manosilã kỳ vĩ, bảy đại hồ như hỗ Anotatta bao la, 
năm con sông rộng, toàn dãy Himalãya với những núi đồi hùng 
vĩ và hàng trăm cảnh trí tuyệt đẹp... 

Rồi Đức Phật nói: “Này Nanda, bây giờ Như Lai sẽ chỉ 
con thấy cung điện của cõi trời Tam thập tam mà con chưa bao 
giờ được thấy.” 

Đến cõi trời Tam thập tam, Đức Phật dắt Nanda lại hoàng 
thạch tọa (ngai vàng của thiên chủ Sakka) và bảo Nanda ngồi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 388 


lên ngai vàng ấy. Thiên chủ Sakka cùng các vị trời tùy tùng 
đến đảnh lễ Đức Phật, đắng Thiên Nhân Sư, và ngồi vào chỗ 
thích hợp. Hai mươi lăm triệu tiên nữ hầu cận thiên chủ, và 
năm trăm thiên nữ có bàn chân đẹp thanh tú với gót đỏ như son 
tựa màu chân chim bồ câu, cũng đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi 
xuống một bên (những bàn chân đẹp này của các thiên nữ là 
phước quả của công đức cúng dường dầu thoa chân đến chư tỳ 
khưu đệ tử của Đức Phật Kassapa). 

Đức Phật khiến cho Nanda chú ý đến năm trăm thiên nữ 
ấy. Khi Nanda đang say đắm nhìn các thiên nữ không chớp 
mắt, Đức Phật hỏi: “Này Nanda, con có thấy năm trăm thiên 
nữ có gót đỏ như son tựa màu chân chim bồ câu?” “Bạch Thế 
Tôn, dạ con có thấy.” 

Đức Phật hỏi tiếp: “Bây giờ, con hãy thành thật trả lời câu 
hỏi của Như Lai. Con nghĩ thế nào? Giữa các thiên nữ này và 
công chúa Janapadakalyäm, ai kiều diễm hơn, ai quyến rũ 
hơn?” 

“Bạch Thế Tôn,” Nanda liền trả lời, “so với những thiên 
nữ này thì Janapadakalyãni trông giống như con khỉ cái già 
nua mà ta đã thấy trên đường đi. Nàng không duyên dáng 
thanh tú bằng, không thể sánh với những thiếu nữ cực kỳ diễm 
lệ, đáng yêu và quyến rũ hơn nhiều này.” 

Bấy giờ, Đức Phật nói: “Này Nanda, thế thì con hãy hoan 
hỷ, hãy hoan hỷ! Nếu con khéo hành trì hạnh sa môn và tìm an 
lạc trong Giáo Pháp, Như Lai hứa sẽ thưởng cho con năm trăm 
thiên nữ như vậy.” 

Nanda vui mừng thưa: “Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cam 
kết sẽ đền bù cho con những thiếu nữ gót đỏ như son ấy, thì 
con sẽ hoan hỷ tu tập trong đời sống phạm hạnh bên Thế Tôn.” 

Sau câu nói đầy nỗi vui mừng của Nanda, Đức Phật cầm 
tay người đệ tử rồi dùng thần thông để cùng biến mắt từ Tam 
thập tam thiên và hiện thân ở tịnh xá Jetavana. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 389 


(Chú giải Kinh Phật Tự Thuyết giải thích phương 
pháp giáo hóa Nanda của Đức Phật như sau. 


Một y sĩ tài giỏi và kinh nghiệm trước hết sẽ dùng 
thuốc xổ mạnh để tống khứ các chất thải độc hại 
trong người bệnh nhân, rồi mới cho tiếp một liều 
thuốc nhẹ nhàng để tây trừ độc tố còn sót lại là 
mầm bệnh. Cũng vậy, trước tiên, tâm luyến ái 
người vợ cũ của Nanda phải được tống khứ bởi 
lòng ham muốn các thiên nữ. Sau đó, Đức Phật 
mới hướng những nỗ lực của Nanda vào sự tu tập 
Thánh đạo; từ đó Nanda có thể đoạn trừ những ô 
nhiễm còn lại trong tâm. 


Cũng như vậy là mục đích của thứ tự trước sau của 
các bài pháp Đức Thế Tôn ban đề giáo hóa một thí 
chủ. Do hoan hý tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy và do 
vun bồi phước báu cúng dường, vị thí chủ thường 
tiễn tu, dần dần vượt lên trên ước muốn đạt được 
hạnh phúc thiên cảnh mà hướng vào thánh đạo, 
thanh lọc tâm, và theo trình tự sẽ chứng đắc đạo 
quả cao thượng.) 


Trở về tịnh xá Jetavana sau khi viếng thiên cảnh, đại đức 
Nanda bắt đầu nỗ lực tu hành theo bồn phận của một sa môn 
với mục đích sở hữu được các thiên nữ. Để đại đức Nanda vì 
xấu hồ mà tỉnh ngộ, bậc Đạo Sư thuật lại cho trưởng lão 
Sãriputta, vị tướng quân của Giáo Pháp, nghe việc Ngài đã lấy 
lời hứa đền thiên nữ đề khích lệ Nanda tu tập. 

Trưởng lão Sãriputta đi đến đại đức Nanda đề hỏi đại đức 
về sự việc này và khiển trách người sư đệ: “Này hiền hữu 
Nanda, nếu sự việc như vậy, thì phạm hạnh của hiền hữu tùy 
thuộc nữ nhân và hệ lụy đến phiền não. Nếu hiền hữu hành trì 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 390 


pháp sa môn vì mục đích được các nữ nhân Ấy, thì có khác gì 
giữa hiền hữu và một người làm thuê để lấy lương?” 

Cùng cách Ấy, Đức Phật thuật lại sự việc cho trưởng lão 
Mahä Moggalläna, trưởng lão Mahä Kassapa, trưởng lão 
Anuruddha, trưởng lão Ananda, và lần lượt các trưởng lão 
khác trong các vị đại đệ tử. Cũng như ngài Sãriputta, tất cả chư 
đại đệ tử đều đến chê trách và khuyên răn đại đức Nanda. 

Rồi Đức Phật tuần tự kế lại sự việc trên đến các tỳ khưu 
còn lại khi chư vị đến nghe Đức Bồn Sư thuyết pháp, và dạy 
chư vị đến gần nơi đại đức Nanda hành thiền để nói trong tầm 
nghe của vị tỳ khưu trẻ rằng: 

“Nghe nói đại đức Nanda đang nỗ lực hành đạo để có 
được đoàn thiên nữ. Nghe nói Đức Thế Tôn đã cam kết rằng 
năm trăm thiên nữ có gót đỏ như son tựa màu chân chim bồ 
câu sẽ là phần thưởng cho sự tu hành của đại đức Nanda.” 

“Ò, đại đức Nanda quả là tu hành như người làm thuê để 
lây lương! Ô, đại đức Nanda quả là tu hành như người buôn 
bán đổi chác sòng phẳng! Đại đức đang cố công sống phạm 
hạnh vì Thế Tôn hứa đền năm trăm thiên nữ.” 

Khi bị chê bai rằng mình hành đạo như người làm thuê 
hay như người buôn bán đổi chác, đại đức Nanda vô cùng bứt 
rứt. Lời khiển trách của chư vị sư trưởng đại đệ tử và sự chế 
nhạo của các huynh đệ sa môn đã đánh thức ngài Nanda, làm 
dây lên trong tâm vị tỳ khưu trẻ ý nghĩ rằng mình đang thực 
hành pháp của bậc thánh với mục đích có được những thiên 
nữ. Ý nghĩ ấy khiến ngài Nanda hối hận, hỗ thẹn, và lòng ham 
muốn các thiên nữ bị dập tắt. 

Sự thức tỉnh thúc đây đại đức chuyển tâm và suy nghĩ theo 
đúng Chánh Pháp: “Ôi, ta gia nhập Giáo đoàn với Pháp và 
Luật được Thế Tôn giảng dạy cặn kẽ tường tận, thế mà ta lại 
khiến Bồn Sư vì ta mà cam kết phần thưởng năm trăm thiên nữ 
cho sự tu tập sa môn pháp của ta. Ôi, ta đã sai lầm quá rồi! Ta 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 391 


đã đi ngược lại sa môn pháp! Bởi thiếu sự chế ngự, phòng hộ 
các căn mà ta trở thành trò cười cho huynh đệ tỳ khưu. Từ nay 
ta quyết tâm phòng hộ cân mật, chặt chẽ các căn.” 


3. Thành Tựu Đạo Quả A-La-Hán 


Rồi từ giây phút ấy, ngài Nanda quyết tâm tu tập theo Tam 
học với hạnh nguyện và mục đích chân chánh. Ngài sống độc 
cư nơi thanh vắng, mặc thô y, hành phạm hạnh, nhiệt tâm tinh 
tấn thực hành sa môn pháp, và nỗ lực thiền tập. 

Với quyết tâm phòng hộ cần mật các căn, ngài luôn luôn 
giữ chánh niệm tỉnh giác đối với mọi đối tượng mà mắt ngài 
nhìn thấy — hoặc nhìn hướng đông hay hướng tây, hướng nam 
hay hướng bắc, hướng trên hay hướng dưới, hướng ngang hay 
khoảng giữa; và không cho phép bắt cứ suy nghĩ nào có mầm 
mồng tham, sân, hay bắt thiện sanh khởi trong tâm bởi bất cứ 
đối tượng nào mắt ngài nhìn thấy. 

Cũng như vậy, ngài cần mật kiểm soát, phòng hộ các căn 
khác: tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ngài cũng giữ sự tiết độ trong ăn 
uống, chú tâm cảnh giác trong các oai nghi, và chánh niệm tỉnh 
giác quán sát sự sanh diệt của các cảm thọ, các tưởng, các ý 
thức. 

Do sự phòng hộ các căn đạt đến mức độ chặt chẽ chính 
xác nhất, cùng với nếp sống phạm hạnh trọn vẹn và thuần 
khiết, không bao lâu sau, khi tuệ giác đầy đủ, ngài Nanda tiến 
đến cứu cánh vô thượng của bậc xuất gia hành đạo chân chánh, 
đoạn trừ mọi tham ái, diệt tận các lậu hoặc, chứng đắc đạo quả 
A-la-hán cùng với tam minh, bốn tuệ phân tích, và lục thông. 
Ngài biết rõ: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.” 

Rồi vào khoảng nửa đêm hôm Ấy, một vị Phạm thiên đến 
đảnh lễ Đức Phật rồi đứng một bên và báo tin lành rằng ngài 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 392 


Nanda đã đạt quả vị giác ngộ giải thoát, trở thành bậc A-la- 
hán. Bằng tha tâm thông, Đức Phật liền quán xét tâm vị đệ tử 
và công nhận tin lành ấy đúng sự thật. 


4. Đức Phật Thoát Khỏi Ràng Buộc về Lời Hứa 


Sau khi thành tựu quả vị A-la-hán, ngài Nanda nhớ lại đã 
khiến cho Đức Bồn Sư vì ngài mà cam kết phần thưởng năm 
trăm thiên nữ nếu ngài khéo hành trì phạm hạnh theo Pháp và 
Luật của Giáo đoàn. Ngài Nanda nghĩ mình cần phải tháo gỡ 
lời hứa ấy cho Đức Bồn Sư. Sáng hôm sau, ngài đến đánh lễ 
Đức Phật, ngồi vào chỗ thích hợp, rồi kính cần thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài đã từng hứa sẽ thưởng cho con năm 
trăm thiên nữ có gót đỏ như son tựa màu chân chim bồ câu nêu 
con tu tập theo sa môn pháp. Bạch Thế Tôn, nay con không 
muốn Thế Tôn bị ràng buộc về lời cam kết ấy nữa.” 

Đức Bồn Sư, bậc Minh Hạnh Túc, nói với giọng địu ngọt: 

“Này Nanda, bằng tâm của Như Lai khi đọc tâm con, Như 
Lai biết rằng con đã thành tựu quả vị A-la-hán. Đêm hôm qua, 
một vị Phạm thiên cũng đã báo tin này cho Như Lai. Này con, 
Nanda, từ lúc con thoát khỏi các lậu hoặc (zsav4), đắc A-la- 
hán, thì Như Lai cũng đã thoát khỏi ràng buộc về lời cam kết 
kia.” (Nghĩa là: “Đây là điều tự nhiên. Con không cần phải 
giúp Như Lai thoát khỏi lời hứa ấy.”) 

Rồi do Đức Phật biết rõ bản chất bất thối chuyên của tâm 
một vị A-la-hán, bậc vô lậu, khi đối diện với các pháp thế gian 
thăng trầm, cho nên Ngài hoan hỷ với trạng thái tâm hiện tại 
của vị thánh đệ tử và nói lên hỷ kệ sau: 


AI vượt khỏi bùn này, 
Đè bẹp gai của dục, 
Đạt được sĩ đoạn diệt, 
VỊ tỳ khưu như vậy, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 393 
Không cảm thọ khổ lạc! 


Kinh Phật Tự Thuyết, Ud.iii.2 
HT Thích Minh Châu dịch 


Sau đó, có một hôm các t khưu chất vấn ngài Nanda 
rằng: “Này hiền hữu, lúc trước hiền hữu thường hay than phiền 
rằng mình bất mãn trong đời sa môn và có ý muốn hoàn tục. 
Thế bây giờ thì sao?” Ngài Nanda từ tốn trả lời: “Này các hiền 
hữu, giờ đây tâm tôi không còn ước muốn hoàn tục.” 

Nghe lời ngài Nanda nói, chư tỳ khưu tỏ ý hoài nghi, cho 
rằng ngài nói lời giả dối, và đem câu chuyện này bạch lên Đức 
Phật. Đức Bồn Sư dạy rằng: “Này các tỳ khưu, trong dĩ vãng, 
tâm Nanda giống như ngôi nhà có mái lợp vụng về, thưa thớt. 
Nhưng bây giờ, tâm Nanda giống như ngôi nhà có mái lợp 
khéo, đan kín. Thật vậy, từ khi nhìn thấy các thiên nữ, Nanda 
đã nỗ lực tu tập sa môn pháp, và nhờ vậy mà nay Nanda đã đạt 
được mục đích chân chánh tối thượng của đời sa môn.” 

Rồi Đức Phật ban pháp qua hai kệ sau: 


Như nhà mái vụng lợp, 
Mưa liền xâm nhập vào. 
Cũng vậy tâm không tu, 
Tham dục liền xâm nhập. 


Như nhà mái khéo lợp, 
Mưa không xâm nhập vào. 
Cũng vậy tâm khéo tu, 
Tham dục không xâm nhập. 


(Kinh Pháp Cú, Kệ 13-14 
HT Thích Minh Châu dịch) 


(Cũng như mái nhà không khéo lợp nên nước mưa 
có thể xâm nhập khiến nhà bị ngập nước, tâm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 394 


không tu là tâm của vị thiêu sự thực tập thiên định 
và thiên minh sát nên tham, sân, s¡ có thê xâm 
nhập khiến tâm bị ngập ô nhiễm. 


Cũng như mái nhà khéo lợp nên nước mưa không 
thể xâm nhập khiến nhà bị ngập nước, tâm khéo tu 
là tâm của vị có sự thực tập thiền định và thiền 
minh sát nên tham, sân, si không thể xâm nhập 
khiến tâm bị ngập ô nhiễm.) 


5. Ân Đức Phật 


Một lần nọ, chư Tăng hội họp trong giảng đường của tịnh 
xá và bàn luận với nhau về việc đại đức Nanda được Đức Phật 
trí tuệ và từ mẫn dẫn dắt vào con đường tu hành chân chánh 
bằng phương cách dùng các thiên nữ để khuyến dụ. 

Nghe được những lời này, Đức Thế Tôn dạy rằng đây 
không phải là lần đầu tiên Ngài đã cứu độ Nanda bằng cách 
dùng mỹ nhân kế mà trước kia cũng đã làm như vậy. Rồi Ngài 
kể cho chư Tăng nghe câu chuyện tiền thân Kappara Jãtaka. 

Trong tiền kiếp ấy, Đức Bồ Tát là một thương gia buôn đồ 
gốm tên Kappata, sở hữu một con lừa là tiền thân của ngài 
Nanda. Con lừa ấy có thê vận chuyền nhiều hàng hóa trong các 
cuộc hành trình dài. Một lần nọ, trong chuyến đi buôn xa, con 
lừa say mê một con lừa cái, tiền thân của công chúa 
JanapadakalyänT, đến nỗi không chịu về lại nhà cho đến khi 
người thương gia hứa sẽ tìm cho nó một con lừa cái khác cũng 
xinh đẹp như vậy. Khi về đến nhà, người thương gia nói sẽ 
thực hiện lời hứa của mình, nhưng cho con lừa biết trước rằng 
chỉ có thể cung cấp thức ăn cho nó mà thôi chứ không thể cung 
cấp thêm cho lừa cái hay cho lừa con, nếu lừa con được sanh 
ra, và khuyên con lừa phải tự suy nghĩ về việc này. Lời khuyên 
này đã thức tỉnh con lừa, và lòng mê đắm lừa cái bị cắt đứt. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 395 


Vào một dịp khác, khi nghe các tỳ khưu bàn về hạnh dễ 
dạy, dễ khuyên răn để quay về Chánh Pháp của đại đức Nanda, 
Đức Thế Tôn dạy rằng Nanda đã có phẩm hạnh này từ tiền 
kiếp. Rồi Ngài kế chuyện tiền thân Sangãmävacara Jãtaka. 

Thuở xa xưa trong kiếp quá khứ ấy, Đức Bồ Tát sanh làm 
một người huấn luyện voi cho quốc vương. Một ngày nọ, vua 
Cưỡi vương tượng, tiền thân của ngài Nanda, ra chiến trận. Khi 
thấy quân giữ thành đồ bùn sôi, ném đá và tên lửa, voi sợ chết 
nên lùi bước. VỊ tượng sư lập tức đến bên voi, khuyên răn và 
sách tấn rằng voi đã từng được huấn luyện để quen thuộc với 
chiến trận trước đây thì giờ hãy mau tiến công theo cách thế 
ấy. Nghe lời dạy này, voi liền đũng mãnh tiến bước, dẫm nát 
các chướng ngại, và đem chiến thắng về cho quốc vương. 

Và như vậy, ân đức của Đức Phật đã dày sâu từ vô lượng 
kiếp quá khứ cho đến kiếp cuối cùng của ngài Nanda. Một 
ngày nọ, sau khi trải nghiệm hạnh phúc an lạc giải thoát của 
Niết bàn, ngài Nanda nói: “Ôi, tuyệt diệu thay phương pháp 
giảng dạy của Đức Bốn Sư! Nhờ đó mà ta thoát khỏi vũng lầy 
sanh tử luân hồi và đi trên con đường giải thoát Niết bàn.” 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Hộ Trì Các Căn 


Trong Nanda Su#a (AN 8.9), Đức Thế Tôn thuyết giảng 
cho chư Tăng nghe về các hạnh tu của trưởng lão Nanda, mà 
trong đó hộ trì các căn là hạnh thứ nhất. 

Đức Phật chỉ ra rằng với bề ngoài đẹp đẽ, khả ái, mạnh 
mẽ, và tâm dễ ham muốn dục lạc trước kia, thì ngài Nanda 
không sao có thê sống đời phạm hạnh trừ phi ngài: 

1) khéo thu thúc, hộ trì các căn chặt chẽ. Thí dụ như khi 
ngài Nanda phải nhìn về một hướng, như hướng đông, ngài tập 
trung hết tâm ý nhìn về hướng đông và suy nghĩ: “Như vậy, 
khi ta đang nhìn về hướng đông, thời tham, ưu, các bất thiện 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 396 


pháp sẽ không có xâm nhập.” Thế nên, ngài có sự tỉnh giác. 

2) biết tiết độ trong ăn uống và thọ dụng thức ăn với 
chánh tư duy. Khi độ thực, ngài Nanda biết mình không thọ 
dụng thức ăn để hưởng thụ hay làm đẹp thân, mà chỉ để thân 
được bảo dưỡng và khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, 
và suy nghĩ: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho 
khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống 
được an ồn.” 

3) chú tâm cảnh giác trong các oai nghi. Khi đi kinh hành 
hay khi ngồi vào ban ngày, cũng như lúc đi kinh hành hoặc lúc 
ngồi, nằm, thức dậy vào các canh ban đêm, ngài Nanda chú 
tâm cảnh giác đề tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 

4) chánh niệm tỉnh giác quán sát sự sanh diệt của các cảm 
thọ, các tưởng, các ý thức. Ngài Nanda biết rõ khi các thọ sanh 
khởi, khi các thọ trụ, khi các thọ diệt. Cũng vậy với các tưởng 
và các ý thức. 

Đức Phật chấm dứt bài pháp bằng một câu hỏi cho chư 
Tăng nhưng cũng là lời khẳng định sự hành đạo chân chánh và 
mỹ mãn của trưởng lão Nanda: “Này các tỳ khưu, nếu Nanda 
đã không thành tựu bốn pháp hành trì ấy, thì làm sao Nanda đã 
có thể sông trọn vẹn và thuần khiết đời phạm hạnh?” 

Rồi một lần nọ, tại tịnh xá Jetavana, Đức Phật tán dương 
pháp chế ngự, phòng hộ các căn của trưởng lão Nanda và 
tuyên bồ trước hội chúng tỳ khưu răng: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
khéo hộ trì các căn (indriya gufadvãra), Nanda là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


(Các vị đệ tử tỳ khưu khác cũng nghiêm mật hộ trì 
các căn. Nhưng trưởng lão Nanda vượt trội hơn tất 
cả, như khi muốn nhìn vật gì thì ngài đều quán sát 
cả mười phương đề chắc chắn rằng ngài có đủ bốn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 397 


loại tỉnh giác, đó là: 

I) suy tư chân chánh về những ưu điểm và nhược 
điểm của một hành động trước khi làm 

2) suy tư chân chánh để xem một hành động, dù 
hữu ích, có thích hợp để làm hay không 
(sappay4) ` 

3) suy tư chân chánh đê không phạm lỗi lâm trong 
việc đi lại các nơi (øocara) 

4) suy tư chân chánh để tránh mọi hành động bị 
ảnh hưởng bởi s1 mê (asamnoha) 


Trưởng lão Nanda áp dụng kỷ luật tự giác nghiêm 
ngặt như vậy bởi ngài cảm thấy hối hận vì trước 
kia đã thiếu sót sự phòng hộ tâm; thiếu sót đó là 
gốc rễ của tâm bất mãn và không an vui trong đời 
sống xuất gia của ngài. Hơn nữa, sau hằng hà sa số 
kiếp sống vun bồi các pháp ba-la-mật, ngài vốn sẵn 
có căn cơ biết hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi (tàm và 
quý). Và trên tất cả là nguyện lực của lời ngài đã 
phát nguyện trước Đức Phật Padumuttara một trăm 
ngàn đại kiếp trước, rằng ngài ước muốn đạt được 
phẩm vị tối thắng trong pháp hành hộ trì các căn.) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 398 


Mahäã Kappina Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Giáo Giới Các Tỳ Khưu 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama giáo giới 
các tỳ khưu (bjikkhuovãdaka”), trưởng lão Mahã Kappina 
được Ngài tán đương là bậc đệ nhất (eradagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Mahã Kappina sanh vào một gia đình danh giá 
ở thành Hamsävati. Khi trưởng thành, vị ấy là một quan tòa. 
Một hôm, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị thiện nam 
chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên dương một vị tỳ khưu là bậc đệ 
nhất về giáo giới các tỳ khưu khác. Ông vô cùng hoan hỷ và 
khởi ước muốn mãnh liệt được trở thành bậc sa môn tối thắng 
như vậy vào thời một vị Phật tương lai. Sau lễ cúng dường 
trọng thể đến Đức Phật cùng Tăng già, ông cung kính phát đại 
nguyện lên bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Đức Thế Tôn nhìn 
vào tương lai và ban lời tiên tri rằng ước nguyện của vị thí chủ 
sẽ được thành tựu mỹ mãn trong thời kỳ của Đức Phật Gotama. 


2. Tiền Kiếp Người Thợ Dệt Trưởng 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật, vị thiện nam 
tiền thân của trưởng lão Mahã Kappina đã sống trọn đời hành 
trì thiện nghiệp. Khi mạng chung, ông tái sanh vào cõi trời 
Tam thập tam rồi trong tất cả các kiếp về sau chỉ tái sanh vào 
các cõi tốt lành. 


3 oyadaka: vị chỉ dạy, nhắc nhở; bJikkhuovãdaka: vị giáo giới bhikkhu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 399 


Một trong những hậu kiếp trôi dạt trong luân hồi, ngài 
Mahã Kappna tương lai là thợ dệt trưởng trong một làng dệt 
lớn sần thành BaranasI. Vào thời Ấy, có một ngàn vị Phật Độc 
Giác lưu trú ở miền Tuyết Sơn trong bốn tháng mùa lạnh và 
bốn tháng mùa nóng. Đến mùa mưa, là mùa an cư vassa, các 
ngài ngụ gần một thị trấn vùng ngoại ô. 

Vào một ngày nọ, khi sắp đến mùa an cư kiết hạ, một ngàn 
vị Phật Độc Giác hạ sơn, dừng chân ở sần thành BaranasI, và 
cử tám vị đến viếng vua Bãrãnasï xin nhân công giúp xây dựng 
tu cốc. Sự việc này xảy ra ngay vào lúc đức vua đang chuẩn bị 
lễ hạ điền hằng năm. 

Được tin có chư Phật Độc Giác đến, vua liền ra đón tiếp 
các ngài và hỏi mục đích của cuộc viếng thăm. Nghe xong lời 
yêu cầu của chư Phật, vua nói: “Bạch quý ngài, không có đủ 
thời gian để tiến hành việc xây dựng tu cốc liền bây giờ bởi vì 
ngày mai trẫm phải cử hành và tham dự lễ hội hạ điền. Vì vậy, 
xin quý ngài cho phép việc xây dựng bắt đầu vào ngày mốt.” 
Nói xong, vua trở vào cung điện mà quên thỉnh mời chư Phật 
ngày hôm sau đến hoàng cung thọ bát. 

Chư Phật Độc Giác rời hoàng cung và nghĩ sẽ đến một nơi 
khác. Ngay lúc ấy, vợ của người thợ dệt trưởng đang đi vào 
thành vì có chút việc cần. Khi nhìn thấy chư Phật Độc Giác, bà 
đảnh lễ và hỏi lý do chư vị có mặt trong thành vào giờ thất 
thường này. Chư Phật thuật lại cuộc gặp gỡ đức vua. 

Người phụ nữ này, vốn có đức tin nơi Phật Bảo và có trí 
tuệ bẩm sinh, bèn thỉnh chư Phật Độc Giác đến nhà bà thọ 
nhận vật thực cúng dường vảo ngày hôm sau. Chư vị nói: “Này 
tín nữ, chúng tôi có khá nhiều người.” “Bạch quý ngài, nhiều 
là bao nhiêu?” “Chúng tôi có một ngàn người.” “Bạch quý 
ngài, làng chúng con có một ngàn gia đình. Mỗi gia đình sẽ sớt 
bát đến một vị Phật Độc Giác. Vậy con kính xin quý ngài nhận 
lời mời thọ bát trước. Chúng con cũng sẽ lo việc cất tu cốc để 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 400 


cúng dường quý ngài, và con sẽ là người điều hành công 
trình.” Chư Phật Độc Giác nhận lời thỉnh cầu. 

Rồi bà tín nữ, vợ của người thợ dệt trưởng, đi khắp làng 
loan báo cho mọi người: “Các anh chị em ơi, tôi đã được gặp 
một ngàn vị Phật Độc Giác và đã cung thỉnh các ngài ngày mai 
đến nhận vật thực cúng dường của chúng ta. Vậy anh chị em 
hãy chuẩn bị chỗ ngôi, nấu sẵn cơm cháo và thức ăn cho các 
ngài nhé.” 

Họ chung tay dựng một gian lều lớn thật trang nghiêm ở 
ngay giữa làng dệt và sắp đặt đầy đủ tọa cụ. Sáng hôm sau, bà 
tín nữ đến gặp chư Phật Độc Giác và đưa các ngài đến gian 
lều. Sau khi chư Phật tuần tự an tọa theo thứ tự tuổi hạ, các 
thức cúng dường ngon quý được trân trọng dâng lên. 

Vào cuối buổi trai tăng, bà tín nữ cùng các phụ nữ khác 
thỉnh cầu các ngài lưu ngụ tại làng của họ trong ba tháng an cư 
mùa mưa. Được chư Phật Độc Giác nhận lời, bà liền kêu gọi 
dân làng cùng chung sức xây dựng tu cốc cho chư Phật Độc 
Giác. Thế rồi cả làng thợ dệt cùng đóng góp công đức kiến tạo 
một khu già lam thanh tịnh, gồm một ngàn thảo am cho một 
ngàn vị Phật, với đầy đủ chỗ hành đạo và nơi nghỉ ngơi. 

Khi các tu cốc đã thành hình, mỗi gia đình trong làng dệt 
cung thỉnh và hộ độ một vị Phật Độc Giác. Mọi cư sĩ đều hăng 
hái phục vụ chư Phật và xếp đặt với nhau để đáp ứng nhu cầu 
của một ngàn vị Phật Độc Giác trong ba tháng mùa mưa. Lúc 
sắp đến ngày mãn hạ, bà tín nữ nhắc nhở dân làng chuẩn bị vải 
may y cúng dường chư Phật. Thế là mỗi gia đình đã xây am 
thất cho một vị Phật Độc Giác đều cúng dường y đến vị Phật 
ấy, mỗi chiếc y đáng giá một ngàn đồng tiền. 

Sau lễ dâng y cuối mùa an cư vøssø, chư Phật Độc Giác 
thuyết pháp tán thán các công đức cúng dường của các thí chủ 
và chúc phúc cho họ. Rồi các ngài từ giã, quay về trú xứ trên 
dãy Tuyết Sơn. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 401 


3. Tiền Kiếp Trưởng Gia Chủ 


Sau khi mạng chung, nhờ phước báu cúng dường chư Phật 
Độc Giác mà toàn thể dân cư trong làng thợ đệt đều tái sanh 
vào cối trời Tam thập tam. Họ ở đó hưởng trọn phước hết một 
kiếp, rồi vào thời kỳ Đức Phật Kassapa, tất cả cùng tái sanh 
vào những gia đình giàu có trong thành BãranasI. Người thợ 
dệt trưởng là con trai của vị đại trưởng giả, còn người vợ kiếp 
trước là con gái của một vị trưởng giả niên trưởng. Đến tuổi 
lập gia đình thì những đôi vợ chồng ở làng thợ dệt kiếp trước 
lại kết duyên với nhau trong kiếp này. 

Một ngày nọ, nhóm một ngàn vợ chồng cư sĩ này đến tịnh 
xá của Đức Phật Kassapa để nghe thuyết pháp. Khi họ vừa 
bước vào sân tịnh xá thì một trận mưa lũ đồ xuống. Lúc ấy, 
những cư sĩ có người quen hay thân quyến là các vị tỳ khưu 
hay sa di ngụ nơi đây thì đến chỗ ở của các vị ấy để trú mưa. 
Còn một ngàn vợ chồng cư sĩ kia đành đứng giữa sân tịnh xá, 
ướt đẫm nước mưa. 

Bấy giờ, vị gia chủ trưởng của những cư sĩ này nói với họ: 
“Các bạn thấy đó, chúng ta bất lực làm sao, chẳng ai giúp 
chúng ta cả! Là gia đình danh giá mà phải chịu đứng giữa mưa 
như thế này thật là xấu hỗ và vô phước!” Các cư sĩ hỏi nhau: 
“Vậy chúng ta cần phải tạo phước gì đây?” 

VỊ gia chủ trưởng nói: “Chúng ta gặp tình cảnh này bởi 
chúng ta là những người hoàn toàn xa lạ, chưa từng gIeo duyên 
với Tăng già trong tịnh xá này. Vậy chúng ta nên đồng tâm 
hợp lực xây dựng một tịnh xá để cúng dường Tam Bảo, và đó 
cũng sẽ là nơi nương tựa cho tất cả chúng ta trong tương lai.” 
Tất cả đồng thuận với lời đề nghị ấy. 

Thế rồi người gia chủ trưởng mở đầu cho quỹ xây dựng 
bằng một ngàn đồng tiền. Các gia chủ còn lại đóng góp mỗi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 402 


người năm trăm đồng. Những người vợ mỗi người đóng góp 
hai trăm năm mươi đồng. Với số tiền chung góp đầu tiên này, 
họ khởi công xây cất một đại tịnh xá, trên mái có một ngàn 
tháp nóc nhọn, để dâng cúng Đức Phật Kassapa và Tăng già. 
Công trình kiến trúc đồ sộ quá nên ngân quỹ bị thiếu hụt. Vì 
vậy, mỗi người cúng dường thêm một số tiền, bằng nửa số đầu 
tiên, mới có thê hoàn tất dự án. Khi khánh thành và dâng cúng 
tịnh xá, họ tổ chức đại lễ trai tăng suốt bảy ngày. Lúc đại lễ sắp 
kết thúc, họ cúng dường đến hai mươi ngàn vị tỳ khưu A-la- 
hán mỗi vị một bộ tam y. 

Người vợ của vị gia chủ trưởng có trí tuệ bẩm sinh. Bà đã 
thể hiện tín tâm to lớn, vượt trội hơn cả công đức đã được thực 
hiện bởi toàn hội chúng của một ngàn gia đình giàu có vào địp 
cúng dường tịnh xá này. 

Trong lễ dâng y lên Đức Phật và chư Tăng, bà còn dâng 
cúng Đức Phật những bông hoa màu vàng óng của cây Anojã 
đặt bên cạnh một chiếc y cũng có màu vàng thắm ấy, trị giá 
ngàn đồng tiền. Khi Đức Phật Kassapa ban pháp tán thán công 
đức cúng dường đại tịnh xá, bà đặt hoa và chiếc y quý dưới 
chân Đức Phật và phát nguyện: “Bạch Thế Tôn, trong tất cả 
những kiếp tương lai của con, xin cho con được thân thê sáng 
màu vàng óng như sắc hoa Anojã này, và xin cho con cũng 
được mang tên của loài hoa này, Anojä.” Đức Phật từ mẫn 
chúc phúc cho vị thí chủ: “Chúc ước nguyện của con được 
thành tựu mỹ mãn.” 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng”” 


1. Phước Báu Quá Khứ 


#* chi tiết trong phần này soạn theo 7e GŒreat Chronicles of Buddhas, 


Thera-Apadana, chú giải Kinh Pháp Cú, và chú giải Trưởng Lão Tăng Kệ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 403 


Tất cả các vị cư sĩ này đã sống một đời hành trì toàn thiện 
nghiệp, rồi sau kiếp ấy, họ đều tái sanh về thiên giới. Vào thời 
kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện, họ mạng chung từ thiên giới. 
Vị gia chủ trưởng kiếp trước tái sanh vào hoàng tộc tại 
Kukkutavati, kinh thành của một vương quốc vùng biên giới, 
và được gọi là hoàng tử Mahã Kappina. Đến tuổi trưởng thành, 
hoàng tử lên ngôi vua. Các gia chủ còn lại đều tái sanh vào các 
gia đình quý tộc và về sau trở thành một ngàn vị quan cận thần 
trung thành của vua Mahaã KappIna. 

Vợ của vị gia chủ trưởng tái sanh vào hoàng tộc trong 
thành Sãgala, xứ Madda. Vì công chúa có màu da vàng óng 
như sắc hoa Anojä nên được song thân đặt tên là Anojã, đúng 
như ước nguyện trong kiếp quá khứ. Lớn lên, công chúa Anojã 
được vua Mahã Kappina rước về và tấn phong lên ngôi chánh 
cung hoàng hậu. Những người vợ của các gia chủ kiếp trước 
cũng đều sanh vào các gia tộc quyền quý, đến khi trưởng thành 
thì kết duyên với người chồng trong tiền kiếp của họ. 

Vợ chồng một ngàn quan cận thần đều chung hưởng phú 
quý vinh hoa giống như đức vua và hoàng hậu. Khi đức vua và 
hoàng hậu cưỡi voi hay ngựa thì vợ chồng họ cũng cưỡi voi 
hay ngựa đi theo, và khi đức vua ngồi trên cỗ xe thì các cận 
thần cũng ngồi trên cỗ xe mà đi. Họ được vinh hiển giống nhau 
như vậy do nhờ hưởng phước quả của nhiều công đức đã từng 
cùng nhau thực hiện trong các kiếp quá khứ. 


2. Tin Tức Kỳ Diệu Về Tam Bảo 


Vua Mahã Kappina có năm con ngựa thuần chủng tên là 
Bala, Balavahana, Puppha, Pupphavahana, và Supatta. Đức 
vua chỉ sử dụng ngựa Supatta và giao bốn con còn lại cho các 
ky sĩ hoàng gia dùng vì họ có bổn phận thu thập tin tức hàng 
ngày cho vua. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 404 


Sau buổi điểm tâm được vua ban, họ nhận chỉ thị của vua: 
“Hãy lên đường, này các trung thần của trầm, từ bốn công 
thành Kukkutavati hãy đi xa khỏi hoàng cung khoảng hai đến 
ba do tuần, mỗi người một hướng, và dò hỏi, thâu thập tin tức 
về sự xuất hiện trong thế gian của Tam Bảo — Đức Phật, Giáo 
Pháp, Tăng già. Khi các khanh nghe được tin tốt lành này thì 
hãy gấp rút về báo cho trẫm biết.” Các ky sĩ hết lòng phụng 
mệnh vua từ ngày này qua ngày khác, nhưng đã lâu rồi mà họ 
vẫn không mang về được tin lành mà đức vua hằng mong đợi. 

Một ngày nọ, khi vua Mahã KappIna cưỡi ngựa Supatta 
đến viếng vườn thượng uyền với một ngàn cận thần tháp tùng, 
thì đức vua thấy một đoàn thương gia năm trăm người đi vào 
thành, tất cả đều có vẻ mệt mỏi. Đức vua nghĩ: “Những thương 
gia này đã trải qua một hành trình vất vả, chắc hắn họ ở nơi xa 
đến và có thông tin mới lạ để trình báo. Trẫm sẽ hỏi thăm họ, 
may ra nghe được tin lành.” Thế nên vua triệu tập họ lại và hỏi 
họ từ đâu đến. “Tâu đại vương,” họ trả lời, “cách kinh thành 
KukkutavafT này độ một trăm hai mươi do tuần, có một kinh 
thành tên là Sãvatthi. Chúng tôi từ đó đến đây.” 

Đức vua nói: “Này các hiền nhân, hãy cho trầm biết những 
tin tức lạ thường ở Sãvatthi về đời sống và giáo lý (sãsana) 
được dân chúng tín ngưỡng.” Họ trả lời rằng họ không thể nói 
cho đức vua nghe những điều kỳ diệu và đáng tôn kính vì chưa 
được súc miệng. Đức vua liền truyền mang một chiếc bình 
bằng vàng đựng nước trong đến. Sau khi súc miệng cho được 
thơm sạch, họ thành kính chắp tay và thưa với đức vua: “Tâu 
đại vương, Đức Phật (Buddha) đã xuất hiện tại Sãvatthi.” 

Vừa nghe đến chữ “Buđdha”, đức vua liền choáng ngợp 
trong năm tầng hỷ lạc đến nỗi không còn cảm giác gì trong 
giây lát. Một chập sau, đức vua mới hỏi lại: “Các khanh đã nói 
gì?” “Tâu đại vương, Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian.” 
Cả ba lần nghe tin lành này đức vua đều ngây ngắt trong hỷ lạc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 405 


như vậy. Đến lần thứ tư, đức vua nói: “Ô, các khanh đã mang 
lại cho trẫm tin tức quý báu này về Đức Phật. Trẫm sẽ ân 
thưởng các khanh một trăm ngàn đồng.” 

Rồi vua Mahã Kappina hỏi thêm: “Này các hiền nhân, còn 
tin lạ thường nào nữa không?” “Thưa có, tâu đại vương, Giáo 
Pháp (Dñhammna) đã xuất hiện trên thế gian.” Vừa nghe đến chữ 
“Dhammna”, đức vua cũng choáng ngợp trong hỷ lạc ba lần như 
trước. Đến lần thứ tư, đức vua hứa ân thưởng họ thêm một 
trăm ngàn đồng cho tin lành này. 

Rồi đức vua hỏi thêm: “Này các hiền nhân, còn tin lạ 
thường nào nữa không?” “Thưa có, tâu đại vương, Tăng già 
(Sangha) đã xuất hiện trên thế gian” Vừa nghe đến chữ 
“Sangha”, đức vua cũng choáng ngợp trong hỷ lạc ba lần như 
trước. Đến lần thứ tư, đức vua hứa ân thưởng họ thêm một 
trăm ngàn đồng nữa cho tin lành này. 


3. Vua Mahã Kappina Xuất Gia 


Thế rồi vua Mahã Kappina nhìn một ngàn cận thần của 
mình và hỏi: “Này chư hiền khanh, bây giờ các khanh sẽ làm 
øì?” Các quan hỏi lại đức vua: “Tâu đại vương, bây giờ đại 
vương định làm gì?” 

“Này chư hiền khanh,” đức vua trang nghiêm nói, “nay 
chúng ta đã được nghe rằng Tam Bảo — Phật, Pháp, Tăng — đã 
xuất hiện, trẫm sẽ không quay về hoàng cung nữa. Trẫm quyết 
tâm rời khỏi kinh thành ngay bây giờ, lên đường tìm đến Đức 
Thế Tôn để xin xuất gia, trở thành tỳ khưu đệ tử của Ngài.” 
Khi ấy, các cận thần đồng hoan hỷ tâu: “Tâu đại vương, chúng 
thần cũng sẽ cùng trở thành tỳ khưu với đại vương.” 

Vua Mahã Kappina truyền lấy vàng lá khắc chiếu chỉ phát 
ba trăm ngàn đồng tiền thưởng, rồi tận tay trao cho các thương 
gia và dặn: “Các khanh hãy vào triều dâng chiếu chỉ này lên 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 406 


hoàng hậu Anojãä. Hoàng hậu sẽ thay trẫm ban thưởng cho các 
khanh. Nếu hoàng hậu hỏi trẫm bây giờ ngự ở đâu thì các 
khanh nên cho hoàng hậu biết rằng đức vua đã lên đường tìm 
đến Đức Phật đề xuất gia tỳ khưu. Rồi các khanh cũng tâu với 
hoàng hậu rằng đức vua đã từ bỏ vương quyền, truyền ngôi và 
glao giang sơn lại cho hoàng hậu trị vì.” 

Một ngàn cận thần mỗi vị cũng nhắn cho phu nhân của 
mình về sự xuất gia của chư vị và việc giao toàn bộ gia sản lại 
cho các phu nhân. Sau khi các thương gia từ biệt để đến hoàng 
cung, đức vua lập tức cưỡi ngựa Supat(a, cùng một ngàn cận 
thần lên đường hướng về Sãvatthi, tìm gặp đắng Giác Ngộ để 
được xuất gia học đạo với Ngài. 

Rạng sáng ngày hôm ấy, trong lúc quán chiếu thế giới 
chúng sanh hữu tình như thường nhật, Đức Phật nhìn thấy vua 
Mahã Kappina và một ngàn vị quan. Với Phật tuệ, Ngài biết 
rằng sau khi nhận được tin về Sự xuất hiện của Tam Bảo thì 
đức vua rời bỏ ngai vàng, dắt theo một ngàn cận thần, tìm đến 
bậc Giác Ngộ để xuất gia tỳ khưu, và sẽ đến đây vào ngày mai. 
Đức Phật cũng thấy trước được rằng, trong kiếp sống này, đức 
vua và các quan đều có đủ căn cơ chứng đắc quả A-la-hán với 
bốn tuệ phân tích. Đức Phật suy xét: “Lành thay nếu Như Lai 
đi đón tiếp đề tế độ vua Mahã Kappina!” 

Vào lúc hừng đông ngày hôm sau, Đức Thế Tôn cùng chư 
Tăng vào thành Sãvatthi trì bình và thọ thực. Rồi giống như 
một đắng chuyền luân vương ra đón tiếp một vị vua chư hầu, 
Ngài mang theo y bát, một mình rời khỏi tịnh xá để ra đón tiếp 
vua Mahã Kappina đang trên đường xuất gia đầu Phật. Từ 
Sãvatthi, Đức Thế Tôn phi hành vượt qua quãng đường một 
trăm hai mươi do tuần về hướng đức vua đi đến, và ngừng lại 
dưới bóng mát một cây đa cô thụ ở ven sông Candabhãgã. 
Ngài ngồi kiết già dưới gốc cây ấy, đối diện với bờ sông, và 
phóng hào quang sáu màu rạng ngời của một vị Phật. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 407 


4. Mahã Kappina Vượt Ba Dòng Sông 


Vua Mahã Kappina cùng một ngàn vị quan cưỡi ngựa đi 
đến Đức Phật để xin xuất gia. Dọc đường, họ gặp một dòng 
sông phải băng ngang. Nước sông chảy xiết, dâng ngập đến bờ, 
không có cầu bắc ngang. Đức vua hỏi các quan: “Đây là sông 
gì?” “Tâu đại vương, đây là sông Aparacchã, sông sâu một 
dặm và rộng hai dặm.” “Có thuyền bè gì để qua sông không?” 
““Tâu đại vương, thưa không.” 

Đức vua suy nghĩ và khấn nguyện: “Trong khi chúng ta đi 
tìm thuyền bè để vượt qua dòng sông này thì sự sanh đang dẫn 
chúng ta đến sự già, và sự già đang đưa chúng ta đến sự chết. 
Biết được điều ấy và vốn sẵn có một niềm tin bất thối vào 
Phật, Pháp, Tăng nên trẫm và bá quan đã quyết tâm từ bỏ thế 
tục để đi tìm Tam Bảo. Do nhờ oai lực của Tam Bảo, nguyện 
dòng sông này sẽ không là chướng ngại, xin cho nước sông 
này không giống như nước thường.” Sau đó, đức vua quán 
tưởng đến hồng ân Tam Bảo rồi niệm các ân đức vô thượng 
của Đức Phật như “Ngài là Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đẳng 
Chánh Biến Tri (Iipiso Bhagava Araham 
Sammasambuddhoti)” và thốt lên kệ sau: 


Bhavasotarh have Buddho, 
tụno lokanfagu vidn; 
Elena saccavqJJena, 

gamanam me sam1J]hafu. 


Đức Phật Toàn Giác quả thật đã vượt qua được 
dòng nước lũ của sanh hữu luân hồi trong tam giới. 
Ngài đã đến bờ bên kia, chấm dứt tái sanh, và hiểu 
biết biện biệt thực tánh của mọi pháp. Do oal lực 
của lời chân thật này, nguyện cho cuộc hành trình 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 408 


xuất gia đến với Đức Phật của con được thành tựu 
không một chướng ngại nào. 


Đức vua chánh niệm chú tâm đọc kệ này khi cùng một 
ngàn cận thần cưỡi ngựa vượt qua sông Aparacchã. Do oai lực 
Tam Bảo và nguyện lực lời xác nhận sự thật (sưccakiriyđ) của 
đức vua, mặt nước sông trở nên cứng như hóa thạch, thế nên 
đức vua cùng các cận thần có thể phóng ngựa lướt trên mặt 
sông như lướt trên một phiến đá phẳng mà băng qua, thậm chí 
đầu móng chân của cả đoàn ngựa cũng không bị thâm ướt. 

Vua Mahã Kappina tiếp tục cuộc hành trình và gặp dòng 
sông thứ hai, nước cũng chảy xiết và không có cầu bắc ngang. 
Đó là sông NiIlavahimI, sâu nửa do tuần và rộng nửa do tuần, 
tức là lớn gấp đôi sông Aparacchã. Đức vua cũng khấn nguyện 
như lần trước rồi quán niệm các ân đức vô thượng của Pháp 
Bảo như “Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 
(Svakkhato Bhagavafãa Dhammo)” và thốt lên kệ sau: 


Yadi sanfigamo maggo, 
mokkho caccantikam sukham; 
Elena saccavqJJena, 
gamanam me sam1J]hafu. 


Thánh đạo (ariya-magga) quả thật dẫn đến Niết 
bàn tịch tĩnh. Giải thoát Niết bàn quả là an lạc 
tuyệt đối. Do oai lực của lời chân thật này, nguyện 
cho cuộc hành trình xuất gia đến với Đức Phật của 
con được thành tựu không một chướng ngại nảo. 


Đức vua chánh niệm chú tâm đọc kệ này khi cùng một 
ngàn cận thần cưỡi ngựa vượt qua sông Nilavähinï. Do oai lực 
Tam Bảo và nguyện lực lời xác nhận sự thật của đức vua, đức 
vua cùng các cận thần có thể phóng ngựa lướt trên mặt sông 
như lướt trên một phiến đá phẳng mà băng qua, thậm chí đầu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 409 


móng chân của cả đoàn ngựa cũng không bị thấm ướt. 

Rồi vua gặp dòng sông thứ ba, sông Candabhãgã, nước 
cũng chảy xiết và không có cầu bắc ngang, sâu một do tuần và 
rộng một do tuần, lớn gấp đôi sông Nilavähinï. Đức vua cũng 
khấn nguyện như lần trước rồi quán niệm các ân đức vô 
thượng của Tăng Bảo, như “Chư thanh văn đệ tử của Đức Thế 
Tôn là những bậc tu hành chín chắn y theo Chánh Pháp 
(Supafipanno Bhagavato Sãvakasango)” và thốt lên kệ sau: 


Sưmgho ve tinnakantãro, 
puñakkhefIo anuttaro; 
Elena saccavq]Jena, 
gamanam me sam1J]hafu. 


Chư thánh tăng (ariya-sañgha) quả thật đã vượt 
thoát vòng luân hồi mịt mờ hoang dã và là phước 
điền vô thượng. Do oal lực của lời chân thật này, 
nguyện cho cuộc hành trình xuất gia đến với Đức 
Phật của con được thành tựu không một chướng 
ngại nào. 


Đức vua chánh niệm chú tâm đọc kệ này khi cùng một 
ngàn cận thần cưỡi ngựa vượt qua sông Candabhãgã. Do oai 
lực Tam Bảo và nguyện lực lời xác nhận sự thật của đức vua, 
đức vua cùng các cận thần có thể phóng ngựa lướt trên mặt 
sông như lướt trên phiến đá phẳng mà băng qua, thậm chí đầu 
móng chân của cả đoàn ngựa cũng không bị thấm ướt. 


5. Mahã Kappina Gặp Đức Phật và Trở Thành Sa Môn 


Sau khi qua sông Candabhãgä và tiếp tục cuộc hành trình, 
vua Mahã Kappina vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vằng hào 
quang sáu màu rạng ngời phát ra từ Đức Phật đang ngôi dưới 
cội đa cô thụ. Toàn thể cội cây, thân, nhánh, cành, và các tàn lá 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 410 


đều tràn ngập ánh sáng vàng lóng lánh như làm bằng vàng 
ròng. Đức vua biết ngay rằng: “Hào quang rực rỡ màu hoàng 
kim này không phải của mặt trời hay mặt trăng, cũng không 
phải của chư thiên (deva), ma vương (z4), long vương 
(nãga), hay thần điều (garugda) nào, mà chính là của Đức Phật 
Gotama, chắc chắn Đức Thế Tôn đã nhìn thấy ta trên đường 
tầm sư học đạo nên ra nơi này đề đón nhận đệ tử!” 

Ngay lúc ấy, vua Mahã Kappina xuống ngựa và kính cân 
cúi chào Đức Phật, rồi nương theo ánh Phật quang mà đến gần 
Đức Bồn Sư. Khi bước vào vùng hào quang ấy, đức vua cảm 
thấy như đang ngập chìm trong một khối chất lỏng hồng thắm 
mát rượi. Sau đó, đức vua cùng một ngàn cận thần đảnh lễ Đức 
Phật và ngồi vào nơi thích hợp. 

Thế rồi Đức Phật thuyết cho họ một bài pháp theo thứ lớp 
tuần tự từ (1) phước báu cúng dường, (2) phước báu trì giới, 
(3) phước báu dẫn đến cõi trời, và (4) sự chứng đạt đạo tuệ. 
Vào cuối thời pháp, vua Mahã Kappina và một ngàn vị quan 
của vua đều đắc quả nhập lưu. Khi ấy, tất cả đồng đứng dậy và 
cung kính thưa: “Bạch Thế Tôn, xin hãy cho chúng con được 
xuất gia. Chúng con đã nhàm chán sanh hữu.” 

Đắng Chánh Biến Tri duyệt xét quá khứ của họ và thấy 
được rằng trong một tiền kiếp, họ đã tạo công đức cúng đường 
V đến một ngàn vị Phật Độc Giác, rồi sau đó trong thời Đức 
Phật Kassapa, họ cũng đã cúng dường y đến hai mươi ngàn vị 
A-la-hán. Như vậy họ có đủ phước báu tích lũy để được thọ 
lãnh y và bát do năng lực thần thông của Đức Phật và ba-la- 
mật của chính họ. 

Thế là Đức Phật vươn mở bàn tay phải về phía họ và 
truyền dạy: “Etha bhikkhave! Hãy đến đây, này các tỳ khưul 
Hãy thọ phép xuất gia mà các con đã xin. Pháp Bảo đã được 
truyền dạy. Giờ đây hãy tỉnh tấn sông đời phạm hạnh hành trì 
Tam học trên con đường giải thoát chấm dứt khổ đau.” Lập 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 411 


tức, vua Mahã Kappina và một ngàn cận thần được chuyền đổi 
hình tướng cư sĩ thành những sa môn có phẩm mạo trang 
nghiêm cao quý như bậc trưởng lão đã sáu mươi tuổi hạ, và 
được trang bị đầy đủ y bát cùng vật dụng của tỳ khưu tạo ra do 
nguyện lực của Đức Phật. Tất cả các vị ấy cùng bay lên không 
trung, rồi hạ mình đáp xuống, cung kính đảnh lễ Đức Bồn Sư, 
và trang nghiêm ngồi vào chỗ thích hợp. 


6. Hoàng Hậu Anojä Xuất Gia 


Các thương gia của Sãvatthi vào triều yết kiến hoàng hậu 
Anojä, báo cho hoàng hậu biết họ đã gặp vua Mahã Kappina, 
và trình chiếu chỉ ba trăm ngàn đồng tiền thưởng của đức vua. 
Khi hoàng hậu hỏi họ đã làm gì để được đức vua ban thưởng 
trọng hậu đến như thế, họ trả lời: “Tâu hoàng hậu, chúng tôi đã 
không làm điều tốt nào cho đại vương ngoại trừ trình báo một 
tin lạ thường khiến đại vương hoan hỷ. Đó là tin Đức Phật đã 
xuất hiện trong thế gian.” 

Khi nghe tin này thì hoàng hậu, cũng giống như đức vua, 
choáng ngợp trong hỷ lạc đến nỗi không còn cảm giác gì trong 
giây lát, và sự kiện này cũng lặp lại ba lần. Đến lần thứ tư, 
hoàng hậu nói với các thương gia: “Một trăm ngàn đồng tiền 
thưởng của đức vua cho việc đem một tin tốt lành và kỳ diệu 
như vậy quả là không tương xứng. Về phần ta, ta thưởng cho 
các người ba trăm ngàn đồng tiền. Nhưng các người còn đem 
tin gì khác cho đức vua không?” 

Các thương gia tuần tự kế cho hoàng hậu nghe rằng họ 
cũng báo cho đức vua biết về sự xuất hiện của Giáo Pháp và 
Tăng già trong thế gian. Cũng giống như đức vua, mỗi lần 
được nghe những tin lành này thì hoàng hậu đều choáng ngợp 
trong niềm hỷ lạc đến mắt cảm giác trong giây lát. Đến lần thứ 
tư, hoàng hậu thưởng họ thêm ba trăm ngàn đồng tiền cho mỗi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 412 


tin. Như vậy họ được ban thưởng từ đức vua và hoàng hậu 
tổng cộng là một triệu hai trăm ngàn đồng. 

Sau đó, khi hoàng hậu hỏi các thương gia hiện giờ vua 
Mahã Kappina đang ở đâu, họ cho biết rằng đức vua đã lên 
đường tìm đến Đức Phật để xuất gia, trở thành tỳ khưu. Rồi họ 
tâu lại lời nhắn của đức vua, rằng nay ngài đã từ bỏ vương 
quyền, truyền ngôi và giao giang sơn lại cho hoàng hậu trị vì. 
Tiếp theo, họ thưa rằng một ngàn quan cận thần của đức vua 
cũng đã xuất gia để trở thành tỳ khưu và giao lại toàn bộ gia 
sản cho các phu nhân. Hoàng hậu mời các phu nhân của một 
ngàn vị quan đến, từ tốn thuật lại sự việc rồi hỏi: “Này các chị 
em, các chị em định làm gì bây giờ?” Các phu nhân điềm đạm 
thưa: ““Tâu hoàng hậu, bây giờ hoàng hậu định làm gì?” 

“Này các chị em,” hoàng hậu nói, “đức vua Mahã Kappina 
vô cùng hoan hỷ khi nghe tin Tam Bảo xuất hiện trên thế gian 
và đã thưởng cho những người đưa tin ba trăm ngàn đồng đề 
biểu hiện của lòng tôn kính Tam Bảo. Về phần ta, ta cũng đón 
mừng tin lành về sự xuất hiện của Tam Bảo y như thế và đã 
thưởng cho những người đưa tin chín trăm ngàn đồng đề biểu 
hiện của lòng tôn kính Tam Bảo. Bây giờ đức vua đã thoát ly 
thế tục, từ bỏ vinh quang của vương quyền như nhỗ bỏ nước 
bọt. Vinh quang của vương quyền là nguồn gốc của đau khổ 
đối với ta, cũng như đối với đức vua. Nay đức vua trao quyền 
cai trị đất nước cho ta; nếu ta nhận quyền lực này thì cũng 
giống như hứng thú nhận lấy bãi nước bọt đã nh ra. Ta không 
cần vương vị. Ta không mê mờ như thế. Ta cũng sẽ từ bỏ thế 
tục, xuất gia và trở thành tỳ khưu ni, đệ tử của Đức Phật.” 

Nghe xong những lời đạo vị và kiên quyết của hoàng hậu, 
một ngàn phu nhân thưa: “Tâu hoàng hậu, chúng tôi cũng theo 
hoàng hậu xuất gia tu hành.” “Lành thay nếu các chị em làm 
được như vậy!” Rồi hoàng hậu cho thắng các cỗ xe ngựa và 
cùng các vị phu nhân mỗi vị lên một cỗ xe, đi đến thành 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 413 


SãvatthI. 

Trên đường đi, họ gặp dòng sông thứ nhất. Cũng như vua 
Mahã Kappina trước kia, hoàng hậu hỏi về phương tiện vượt 
sông rồi truyền cho quan quân tìm dấu chân ngựa của đức vua, 
nhưng họ không thấy dấu vết nào cả. Hoàng hậu suy nghiệm 
rằng đức vua vốn có đức tin mạnh mẽ nơi Tam Bảo nên mới từ 
bỏ đời thế tục, ắt đức vua đã thốt một lời xác nhận sự thật nào 
đó đề có thê băng qua sông này bằng nguyện lực. 

Nghĩ như vậy, hoàng hậu khấn nguyện: “Con cũng đã từ 
bỏ thế tục vì lòng kính tin Tam Bảo. Nguyện cầu oai lực của 
Tam Bảo khắc phục dòng nước này khiến nó mắt đi đặc tánh 
của nước.” Sau đó, hoảng hậu chú tâm quán niệm những ân 
đức vô thượng của Tam Bảo trong lúc cỗ xe của bà cùng một 
ngàn cỗ xe tùy tùng vượt qua sông. Và kìa, mặt nước sông khi 
ấy bỗng cứng lại như một phiến đá phẳng đến nỗi khi các cỗ xe 
băng qua thì chí đến vành bánh xe cũng không hề bị ướt. Rồi 
cũng như vua Mahã KappIna, với tín tâm mãnh liệt, hoàng hậu 
cùng các phu nhân trên cả ngàn cỗ xe vượt qua hai con sông kế 
đó không chút khó khăn nào. 

Khi Đức Phật biết hoàng hậu và các phu nhân sắp đến, 
Ngài dùng năng lực thần thông biến hóa những tỳ khưu đang 
ngồi gần bên Ngài trở nên vô hình để các nữ nhân sẽ không 
trông thấy được chồng họ đang ở nơi ấy. Đây là vì đẳng Toàn 
Giác biết rằng, nếu những người vợ này nhìn thấy chồng của 
mình nay là vị sa môn đắp y và cạo tóc, họ sẽ bị tâm luyến ái 
phu thê giằng xé khiến không thể giữ được sự định tĩnh, không 
thể chú tâm lắng nghe pháp mà Đức Phật thuyết giảng cho họ, 
và đó sẽ là chướng ngại lớn cho sự chứng đắc đạo tuệ. 

Do phép mầu của đẳng Như Lai bi mãn và trí tuệ, sau khi 
vượt qua chướng ngại vật thứ ba là sông Candabhãgä và tiếp 
tục cuộc hành trình thì hoàng hậu Anojã cùng các phu nhân 
nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi một mình dưới cội đa cô thụ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 414 


với Phật quang rạng ngời. Cũng như vua Mahã Kappina, hoảng 
hậu biết rằng hào quang ấy chính là của Đức Thế Tôn, bèn 
cùng các phu nhân đến đảnh lễ Đức Phật và kính cần đứng nép 
qua một bên. Rồi khi hoàng hậu hỏi Đức Phật về tin tức của 
vua Mahã Kappina, Đức Phật nói với giọng dịu ngọt: “Các con 
hãy ngôi xuống. Rồi các con sẽ thấy vua Mahã Kappina ngay ở 
nơi này.” Lời dạy ấy khiến các vị nữ nhân hoan hỷ và an tâm, 
họ ngồi xuống nơi thích hợp trước Đức Phật. 

Sau đó, bậc Điều Ngự Trượng Phu thuyết pháp cho các vị 
nữ nhân nghe. Cuối thời pháp, tất cả đều đắc quả nhập lưu. 
Ngay lúc ấy, khi mà các vị ấy đã vào dòng thánh, đạt chánh tín 
kiên có, thì họ nhìn thấy được những người chồng cũ của họ 
nay là các sa môn phạm hạnh. Lúc bấy gIỜ, bằng nguyện lực, 
Đức Phật gọi trưởng lão ni Uppalavanna (bậc đệ nhất tỳ khưu 
ni về thần thông) hiện ra nơi các nữ nhân đang ngồi. Hiểu ý 
Đức Bồn Sư, trưởng lão ni thu nhận hoàng hậu Anojã cùng 
một ngàn bạn đạo vào Ni chúng, và đưa họ về ni viện đề thọ 
giới xuất gia tỳ khưu ni. (Theo chú giải Kinh Pháp Cú, về sau 
các vị tỳ khưu ni này đều đắc A-la-hán.) 

Rồi Đức Phật dùng thần lực đem một ngàn vị tỳ khưu phi 
hành về tịnh xá Jetavana. 


7. Pháp Hÿ Đem An Lạc 


Ngài Mahã Kappina nỗ lực tu tập và hành thiền theo 
phương cách được Đức Bồn Sư chỉ dạy. Với đại phước được 
Đức Thế Tôn trực tiếp hướng dẫn, thêm vào đó là các ba-la- 
mật đã được vun bồi đầy đủ qua hằng hà sa số kiếp sống, và 
nhiệt tâm tinh tấn, không lâu sau, khi tuệ giác tròn đủ, ngài 
chứng đắc tam minh, thành tựu đạo quả A-la-hán cùng bốn tuệ 
phân tích và lục thông. 

Biết rằng mình đã hoàn mãn được đỉnh điểm bổn phận của 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 415 


một tỳ khưu, ngài Mahã Kappina thường nhập vào thiền quả 
để an trú trong hạnh phúc an lạc giải thoát của Niết bàn. Khi an 
trú một mình, dưới cội cây hay nơi thanh vắng, trưởng lão 
Mahã Kappina thường cảm hứng thốt lên rằng: “Ôi, an lạc 
thay! Ôi, an lạc thay! (Aho sukham! Aho sukham!)” Một số chư 
Tăng nghe được những lời này, họ hiểu lầm và nghi ngờ rằng 
trưởng lão đang hồi tưởng đến những dục lạc vương giả ngày 
trước nên họ trình sự kiện lên Đức Bồn Sư. 

Đức Bồn Sư biết rõ rằng vị đệ tử đã đoạn trừ mọi tham ái, 
diệt tận các lậu hoặc, là bậc A-la-hán trong sạch, nên dạy: 
“Này các tỳ khưu, Mahã Kappina không phải vì nghĩ nhớ đến 
dục lạc vương giả xưa kia mà thốt lên lời cảm hứng ấy. Con 
trai của Như Lai nếm hương vị Pháp Bảo nên pháp hỷ khởi 
sanh và vì thế chỉ đang tán thán niềm an lạc của đạo và quả mà 
thôi.” Nhân dịp này, Đức Phật thuyết pháp và thốt lên kệ sau: 


Pháp hỷ đem an lạc, 
Với tâm tư thuần tịnh; 
Người trí thường hoan hỷ, 
Với pháp bậc thánh thuyết. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 79 
HT Thích Minh Châu dịch 


Người từng nếm hương vị của Giáo Pháp siêu thế 
sống hạnh phúc với tâm thanh tịnh. Người trí luôn 
luôn tìm niềm vui thích trong Giáo Pháp (là ba 
mươi bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ — bodhipakkhiya 
dhamma) được các thánh nhân, như Đức Phật, 
thuyết giảng. 


Khi thời pháp chấp dứt, nhiều vị trong thính chúng chứng 
đắc các tầng đạo tuệ khác nhau. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 416 
C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Giáo Giới Tỳ Khưu 


Sau khi đạt quả vị giải thoát cao quý nhất, trưởng lão 
Mahã Kappina biết rõ rằng mình là bậc vô lậu, phạm hạnh 
trong sạch đã thành, sự thanh tịnh tối thượng đã đạt được. Một 
hôm, khi thiền tịnh tại Rãjagaha trong lâm viên Maddakucchi, 
trưởng lão quán chiếu tự tâm thanh tịnh ấy, và ý nghĩ sau khởi 
lên: ““Ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tối thượng, vậy ta 
nên hay không nên đi tham dự lễ Uposafha, ta nên hay không 
nên đi tham dự hành sự của hội chúng?” 

Khi ấy, với tha tâm thông, Đức Phật biết được suy nghĩ 
của trưởng lão nên dùng thần lực biến mất từ núi Gijjhakũta và 
hiện thân trước mặt trưởng lão tại lâm viên Maddakucchi để 
dạy vị đệ tử rằng: “Nếu các con là 8rãhmana (Bà-la-môn, ở 
đây có nghĩa là vị A-la-hán), là những người có phạm hạnh, 
mà không tôn trọng, không cung kính sùng bái, không cúng 
dường lễ posa/ha, thì còn ai sẽ tôn trọng, sẽ cung kính sùng 
bái, sẽ cúng dường lễ posaiha nữa? Này người phạm hạnh, 
con hãy đi tham dự lễ posarha, chớ có không đi. Con hãy đi 
tham dự hành sự của hội chúng, chớ có không đi.” Và vị 
trưởng lão tuân theo lời Đức Bồn Sư chỉ dạy. (Vin.i.105) 

Rồi Đức Bốn Sư cũng biết được rằng, vì thường dành 
nhiều thời gian an trú trong thiền quả A-la-hán cho nên trưởng 
lão Mahã KappIna không chỉ ít tham dự Tăng sự mà còn không 
màng đến việc thuyết giảng Giáo Pháp cho một ngàn môn đệ 
tỳ khưu từng là cận thần ngày trước của mình. Đức Phật cho 
gọi một ngàn vị tỳ khưu ấy đến và hỏi trưởng lão Mahã 
Kappina có chỉ dạy gì cho họ không. Chư tỳ khưu thưa rằng 
thầy của họ, trưởng lão Mahã Kappina, không quan tâm đến 
việc chỉ dạy họ, chưa bao giờ giáo giới cho họ, ngay cả một lời 
sách tấn cũng không có, mà chỉ dành phần lớn thời gian để 
tham thiền nơi vắng vẻ. Khi ấy, Đức Bồn Sư hỏi trưởng lão: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 417 


“Này Kappina, có thật là ngay cả một lời khuyến giáo con 
cũng chưa hề ban cho các đệ tử thân cận của con?” 

“Bạch Thế Tôn,” trưởng lão thưa, “dạ quả đúng vậy.” 

“Này Brahmana Kappina, đừng tiếp tục như vậy. Từ nay 
trở đi, hãy thuyết pháp cho môn đệ.” 

“Bạch Thế Tôn, thưa vâng.” 

Rồi trưởng lão Mahã Kappina bắt đầu giáo giới cho môn 
đệ, và chỉ cần nghe một bài pháp đầu tiên được trưởng lão 
thuyết, một ngàn vị tỳ khưu (từng là cận thần của ngài) chứng 
đắc quả A-la-hán, trở thành bậc vô lậu. Đây là một thành tựu 
ưu việt và hy hữu mà nhờ đó trưởng lão được Đức Bồn Sư ban 
danh hiệu tỳ khưu tối thắng trước hội chúng tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu của Như Lai 
giáo giới tỳ khưu (5hikkhuovadaka), Mahä Kappina là bậc đệ 
nhất (etadagga)!” 


D. Công Hạnh Cao Quý 


Một ngày nọ, khi ngự ở Sãvatthi, bậc Thiện Thệ thấy 
trưởng lão Mahã Kappina ngồi kiết già tham thiền gần đó, lưng 
thắng, an trú trong niệm. Ngài hỏi chư Tăng: “Này các tỳ 
khưu, các con có thấy thân vị tỳ khưu ấy có chút rung chuyên 
hay đao động nào không?” “Bạch Thế Tôn, khi đại đức ấy ngồi 
giữa Tăng chúng cũng như khi ngồi một mình, chúng con 
không bao giờ thấy thân đại đức có chút rung chuyền hay dao 
động nào.” 

Khi ấy, Đức Phật dạy chư tỳ khưu rằng, do sự tu tập và 
phát triển thiền định (sưmadhibhãvana) đến sung mãn, trưởng 
lão Mahã Kappina dễ dàng đạt được định lực khiến thân và 
tâm không bị rung chuyên hay dao động. Đề đạt được sự định 
tâm như vậy, vị tỳ khưu chuyên tâm tu tập phương pháp thiền 
quán niệm hơi thở. Vị ấy đi vào rừng, đến dưới cội cây, hay 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 418 


trong cốc vắng, và tham thiền. Vị ấy ngồi kiết già, giữ lưng 
thắng, chánh niệm ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra, và quán 
như sau: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra.” 
(SN 5.54.7) 

Rồi vào một dịp khác, cũng tại Sãvatthi, Đức Phật thấy 
trưởng lão Mahã Kappina từ đường xa đi đến. Ngài chỉ cho 
chư Tăng thấy trưởng lão và tán thán vị đệ tử: “Này các tỳ 
khưu, vị sa môn kia đang đi đến, đa trắng, mảnh khảnh, và mũi 
cao. Này các tỳ khưu, sa môn ấy có đại thần thông, đại uy lực. 
Không chứng đắc cao thượng khả thi nào mà vị sa môn ấy 
chưa đạt được. Ngay trong kiếp sống này, tự mình với thắng 
trí, vị ấy chứng ngộ, chứng đạt và an trú cứu cánh vô thượng 
của đời phạm hạnh, mục đích mà một thiện cư sĩ vì đó xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” (SN 2.21.11) 

Chính nhờ đại thần thông đó mà trưởng lão Mahã Kappina 
có thể đi theo Đức Bồn Sư đến cõi Phạm thiên. Nhân duyên 
của chuyến du hành này khởi đầu vào một thời Đức Phật trú tại 
Jetavana, tịnh xá của Anathapindika. 

Lúc bây giờ, một vị Phạm thiên khởi tà kiến ngã mạn cho 
rằng không một sa môn nào có thê đi vào cõi giới của vị ấy, và 
cho rằng “Tôi là thường còn, hằng có.” 

Với tha tâm thông, Đức Phật biết được tâm tư của vị Phạm 
thiên nên Ngài dùng oai lực thần thông, dễ dàng như người lực 
sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra, để 
biến mất ở Jetavana và hiện thân ở Phạm thiên giới ấy. Đắng 
Vô Thượng Sĩ ngồi giữa hư không trên đầu vị Phạm thiên, 
nhập định hỏa giới và toàn thân phun lửa. 

Ngay khi ấy, trưởng lão Mahã Moggallãna chợt lưu tâm: 
“Đức Thế Tôn nay trú ở đâu?” Rồi với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu phàm, trưởng lão thấy được nơi Đức Bổn Sư đang ngự. 
Lập tức, trưởng lão dùng thần lực biến mất ở Jetavana, hiện ra 
ở cõi ấy, và ngôi kiết già giữa hư không về phía đông, trên đầu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 419 


vị Phạm thiên, phía dưới Đức Thế Tôn, toàn thân phun lửa. 

Lần lượt, với đại thần thông, trưởng lão Maha Kassapa, 
trưởng lão Mahã KappIna, trưởng lão Anuruddha cũng theo 
đến bên Đức Bốn Sư như vậy. Bồn vị thánh đệ tử ngồi giữa hư 
không, ở bốn phía đông tây nam bắc, dưới Đức Bồn Sư, và 
trên đầu vị Phạm thiên. 

Thần lực, uy đức siêu phàm của Đức Phật và chư thánh đệ 
tử đã làm vị Phạm thiên ấy rúng động, dẹp bỏ được thường 
kiến và tự mãn. (SN 1.6.5) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 420 


Sägata Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Thiện Xảo Hỏa Giới 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama thiện xảo 
về hỏa giới (/@jodhãtukusaia°"), trưởng lão Sãgata được Ngài 
tán đương là bậc đệ nhất (eazdagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Sãgata sanh vào một gia đình Bà-la-môn danh 
giá ở thành HamsaävatI, có tên là Sobhita. Một dịp nọ, khi đến 
nghe Đức Phật thuyết pháp, Sobhita chứng kiến Đức Thế Tôn 
tuyên dương một vị tỳ khưu là bậc đệ nhất trong hàng tỳ khưu 
tinh thông thiện xảo về nhập định hỏa giới. Đây là những thiền 
giả nhập định trên đề mục lửa với đĩa đất kasina (ejo-kasina) 
để làm bước chuẩn bị, rồi sau đó nhập định hỏa giới (/ejo- 
dhã¡„) và dùng jhãna này làm nền cho năng lực thần thông. 

Sobhita khởi ước muốn mãnh liệt được trở thành bậc sa 
môn tối thắng như vậy vào thời một vị Phật tương lai và phát 
đại nguyện lên Đức Thế Tôn. Đức Phật Padumuttara ban lời 
tiên tr1 rằng đại nguyện của vị thiện nam sẽ được thành tựu 
trong thời Đức Phật Gotama, một trăm ngàn đại kiếp về sau. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Xuất Gia 


Sau khi được nghe lời tiên tri của Đức Phật Padumuttara, 
trưởng lão Sãgata tương lai sông trọn đời vun bồi thiện nghiệp. 
Khi mạng chung, ngài chỉ tái sanh vảo cõi trời hay cõi người 


3 tejo & teja: sự nóng, lửa; £ejodhatu: hỏa giới; kusala: thiện, thiện xảo 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 421 


trong các kiếp về sau. Trong kiếp cuối cùng, vào thời Đức Phật 
Gotama, ngài sanh vào một gia đình Bà-lamôn ở thành 
Sävatthi. Sự ra đời của ngài được song thân mừng đón nên 
ngài được đặt tên là Sãgata, nghĩa là hoan nghĩnh, chào mừng. 
Một ngày nọ, Sãgata có duyên lành được nghe Đức Phật 
thuyết pháp khiến khởi sanh niềm tịnh tín mạnh mẽ nơi Tam 
Bảo. Sãgata xuất gia, sống đời sa môn trong Giáo đoàn của 
Đức Phật, và là một vị tỳ khưu tĩnh thông các chứng đắc của 
phàm nhân là tám tầng thiền định và năm phép thần thông. 


2. Nhiếp Phục Rắn Thần (Nãga) 


Một thời nọ, sau mùa an cư ở SãvatthI, trong khi bộ hành 
về miền quê xứ Cetiya để trì bình hóa duyên, Đức Phật đi đến 
thị trần Bhaddivatikã (được gọi tên ấy vì ngôi làng có vòng đai 
chắc chắn bao quanh). Trông thấy Đức Phật từ xa tiễn lại, 
những người chăn bò, chăn dê, nông phu, và khách đi đường 
liền đến đảnh lễ bậc Giác Ngộ. Rồi họ cấp báo cho Ngài biết 
rằng tại Ambatittha, bến đò được đánh dấu bởi một cây xoài, 
có một mãng xà cực độc, hung đữ, có nhiều pháp thuật sống 
trong khu ân cư của các đạo sĩ tóc bện thờ lửa. Họ lo sợ rằng 
rắn thần có thê làm hại Đức Thế Tôn nếu Ngài đi về hướng đó. 


(Con rắn thần ở bến Cây Xoài kiếp trước vốn là 
một người lái đò hành nghề ở bến này. Ông tranh 
cãi với khách đi đò và bị giết chết trong cuộc ấu 
đả. Trước khi chết, ông thê sẽ trả thù những người 
đã tân công mình, và kết quả là ông tái sanh làm 
một mãng xà cực độc và hung dữ ở bến phà. Vì 
người lái đò từng nuôi dưỡng lòng thù hận với dân 
địa phương nên khi tái sanh làm rắn thần thì thi thố 
quyền năng của mình để tạo mưa to gió lớn trái 
mùa khiến mùa màng trong vùng bị thất bát. Do 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 422 


đó, dân chúng phải dựng một ngôi miêu thờ răn 
thân ở ngay bên đò và hăng năm đên miêu đê cúng 
tÊ câu an.) 


Dù dân chúng đã ba lần khuyên can Đức Phật đừng đi đến 
bến đò Cây Xoài, nhưng vì biết rõ sẽ đối phó tình huống như 
thế nào nên Đức Phật im lặng và khoan thai tiếp bước. Ngài 
cùng với chúng tỳ khưu qua sông tại bến đò và trú qua đêm 
trong một khu rừng gần đó. Thế rồi, tuần tự qua nhiều chặng 
đường, Đức Phật vào thị trần Bhaddivatikã và ngụ lại nơi này. 

Riêng đại đức Sãgata thì một mình dừng lại ở miếu thờ 
rắn bên bến đò. Đại đức đi vào khu ấn cư của các đạo sĩ tóc 
bện, trải một chiếc chiếu bằng cỏ trên mặt đất, ngồi kiết già, 
giữ lưng thắng, và tham thiền nhập định. 

Khi ấy, rắn thần sanh tâm bực bội, tức giận người dám 
xâm nhập chỗ cư trú của mình nên phun khói nóng tấn công. 
Đại đức Sãgata đáp trả bằng khói nóng bội phần. Rắn thần 
càng phẫn nộ nên phun ra lửa. Nhưng đại đức lúc ấy đã nhập 
định hỏa giới nên phát ra những ngọn lửa mãnh liệt hơn, dùng 
lửa của mình điều phục lửa của rắn thần. 

Chỉ trong giây lát, rắn thần nhận ra rằng mình đang kình 
chống lại với một vị có phép thuật lão luyện và nội lực thâm 
hậu hơn. Rắn thần thu mình lại, khiêm nhu thưa với vị sa môn 
đã nhiếp phục mình: “Bạch đại đức, con xin được quy y ngài.” 
Đại đức Sãgata từ mẫn dạy: “Con không cần quy y ta. Hãy đến 
quy y Đức Phật.” Rắn thần thưa: “Lành thay, bạch đại đức!” 

Từ đó, mãng xà trở thành đệ tử của đắng Vô Thượng Sĩ, 
nương tựa Tam Bảo, thọ ngũ giới, và trở nên hòa hiếu thân 
thiện với dân địa phương. Mưa rơi đúng mùa và các vụ mùa 
được bội thu. 

Sau khi nhiếp phục rắn thần, đại đức Sãägata đi đến nơi 
Đức Bồn Sư và chư Tăng đang lưu ngụ tại làng Bhaddivatikã. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 423 


3. Chuyến Viếng Thăm Kosambï của Đức Phật 


Đức Phật ngụ lại làng Bhaddivatikã một thời gian để 
thuyết pháp và độ cho những chúng sanh có căn cơ chứng đắc 
giác ngộ giải thoát, rồi Ngài bộ hành đến thành Kosambi. Lúc 
bấy giờ, dân chúng trong thành đã hay tin đại đức Sãgata giao 
chiến và nhiếp phục được rắn thần øzga. Vì vậy, sau khi cung 
kính nghênh đón và đảnh lễ đắng Thiện Thệ, họ đến yết kiến 
đại đức Sãgata, đảnh lễ đại đức, đứng một bên, và hỏi: “Thưa 
đại đức, vật gì là hiếm có và ưng ý đối với ngài? Vật gì chúng 
con nên chuẩn bị đề dâng lên ngài hầu tỏ lòng kính ngưỡng?” 

Đại đức Sãgata giữ im lặng, nhưng các ty khưu trong 
nhóm Lục quần (C#abbagg) xen vào và nói rằng: “Này các thí 
chủ, có một thứ rượu trong suốt, màu đỏ giống màu chân của 
chim bồ câu. Rượu này là một món hiếm có và ưng ý đối với 
chư Tăng. Hãy chuẩn bị thứ nước uống ấy.” 

Dân chúng thành Kosambi rất chất phác nên chân thành 
nghe theo những lời chỉ bảo của các tỳ khưu nhóm Lục quân. 
Họ thỉnh Đức Phật và chư Tăng thọ trai vào ngày mai. Rồi mọi 
nhà đều chuẩn bị loại nước uống có men, trong suốt, có màu 
đỏ giống như màu chân chim bồ câu, gọi là rượu Kãpotikã. 

Hôm sau, khi đại đức Sãgata đi ngang cửa nhà họ thì mỗi 
nhà đều cúng đường đại đức thức uống hiếm có ấy. Lúc bấy 
giờ chưa có điều luật cắm chư tỳ khưu uống các chất say, thế 
nên đại đức Sãgata không xem việc uống rượu ấy là không hợp 
cách, không đúng pháp. Để các thí chủ được tạo phước báu 
cúng dường, đại đức từ bi thọ nhận và uống một ít rượu từ mỗi 
nhà. Vì vậy, lúc đại đức rời khỏi thành thì bị say đến ngã quy 
tại cửa thành. 

Khi Đức Bồn Sư cùng đoàn đệ tử tỳ khưu rời thành, Ngài 
trông thấy đại đức Sãgata đang nằm trên mặt đất nên dạy chư 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 424 


Tăng khiêng đại đức về tịnh xá. Nơi đây, chư Tăng đặt đại đức 
nằm xuống, đầu về hướng Đức Phật. Nhưng vì quá say nên đại 
đức xoay người lại, đưa chân về phía Đức Bổn Sư, rồi ngủ 
thiếp. Lúc ấy, Đức Phật hỏi chúng Tăng: 

“Này các tỳ khưu, Sãgata thường có sự tôn kính và sự 
vâng lời đối với Như Lai, phải như vậy chăng?” 

“Dạ phải,” chư Tăng thưa, “bạch Thế Tôn.” 

“Thế bây giờ, Sãgata có tỏ sự tôn kính và sự vâng lời đối 
với Như Lai không?” 

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

“Này các tỳ khưu, Sãgata đã nhiếp phục răn thần ở bến 
Cây Xoài, phải như vậy chăng?” 

“Dạ phải, bạch Thế Tôn.” 

“ [rong tình trạng hiện tại, liệu Sãgata có thể nhiếp phục 
được dù chỉ một con rắn nước vô hại (nói chị đến rắn thần) 
không?” 

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

“Này các tỳ khưu, do uống rượu khiến con người mất lý 
trí vì say men. Vậy việc uống chất say có hợp lẽ, có đúng pháp 
hay không?” 

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

Đức Phật ban tiếp lời nghiêm huấn: 

“Này các tỳ khưu, uống rượu quả là sai trái, không hợp lẽ, 
không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, 
không nên làm! Thế mà Sãgata, một tỳ khưu sở hữu năm năng 
lực thần thông, lại uống rượu. Vì sao Sägata lại uống men say 
vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin kính 
cho những ai chưa có niềm tin kính đối với bậc sa môn, cũng 
không làm tăng thêm niềm tin kính của những ai đã có niềm 
tin kính đối với bậc sa môn.” 

Sau khi khiển trách hành vi sai trái của đại đức Sagata, 
Đức Phật dạy các tỳ khưu phổ biến điều học như sau: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 425 


“Tỳ khưu nào uống rượu và men say thì phạm tội ưng đối 
trị và phải sám hối.” (Pãcitiya #5 1) 

Sau khi thiết lập học giới trên, Đức Bồn Sư từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đi vào hương phòng. Chư Tăng hội họp ở pháp 
đường và nói lời chỉ trích việc uống chất say: “Uống rượu thật 
là một tội lỗi lớn, vì uống rượu làm cho ngay cả một vị có trí 
tuệ và thần thông như Sãgata trở nên mê muội, không trông 
thấy oai nghiêm và ân đức của Đức Thế Tôn.” 

Biết rõ tâm ý các đệ tử, Đức Phật đến pháp đường và dạy 
rằng: “Này các tỳ khưu, không phải chỉ nay các vị xuất gia ng 
mới uống rượu và mất lý trí mà trước kia họ đã làm như vậy.” 

Rồi Đức Bổn Sư kế câu chuyện tiền thân %rãpãna 
(Jataka #6T) như sau. 

Xưa, xưa lắm, khi vua Brahmadatta trị vì xứ BãrãnasI, có 
một ấn sĩ đạt được các chứng đắc cao thượng về thần thông và 
thiền định, trú trên dãy Himalãya. Ở nơi này, ngài hướng dẫn 
năm trăm môn sinh cùng ẩn dật tu hành. Khi mùa mưa đến, các 
môn sinh xin phép tôn sư xuống đồng bằng tìm muối và giấm. 
VỊ sư trưởng dạy: “Ta sẽ ở lại đây. Các con hãy đi với nhau. 
Hãy bảo trọng lây thân và an cư mùa mưa nơi ấy rồi trở về.” 

Các môn sinh từ giã tôn sư, đi đến xứ Bãrãnasï. Nơi đây, 
họ trú trong công viên của vua Brahmadatta, và hằng ngày họ 
đi trì bình khất thực ở làng mạc hay trong kinh thành. Dân 
chúng kính mến phong cách thanh tịnh của các vị khất sĩ nên 
hoan hỷ cúng dường vật thực. Rồi sau vài ngày, dân chúng báo 
cho vua biết về năm trăm VỊ ẳn sĩ đang trú ở công viên, tu khổ 
hạnh, thu thúc các căn và giữ giới trong sạch. Được nghe 
những phẩm hạnh cao quý của các vị ấy, vua liền đến công 
viên đảnh lễ và mời họ ngụ lại đó trong bốn tháng mùa mưa. 
Họ nhận lời thỉnh mời của vua. 

Một hôm, kinh thành có ngày lễ hội uống rượu. Vua 
Brahmadatta nghĩ rằng các vị xuất gia hiếm khi có được rượu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 426 


làm thức uống cho nên vua cúng dường các ấn sĩ nhiều rượu 
thượng hạng. Họ uống những thứ men say ấy rồi trở về công 
viên. Nơi đây, do say rượu, họ múa hát và đá đô vật dụng tứ 
tung, rồi nằm lăn ra ngủ. Khi tỉnh rượu, họ nghe và thấy dấu 
vết của những hành động bất chánh, vô hạnh của mình nên 
khóc than: “Chúng ta đã làm những hành động không nên làm, 
không xứng đáng là người xuất gia. Chúng ta đã gây bất thiện 
nghiệp như vậy vì chúng ta không sống cạnh sư trưởng.” 

Lập tức năm trăm ân sĩ rời bỏ công viên, trở về núi rừng 
Himalãya. Họ đến đảnh lễ tôn sư và ngồi xuống. Vị thầy từ 
mẫn hỏi các môn sinh: “Các con có được an lạc không? Khi đi 
khất thực có mệt nhọc không? Các con có sống hòa hợp với 
nhau không?” Họ trả lời: “Thưa tôn sư, chúng con đã sống an 
lạc. Nhưng chúng con đã uống rượu, thứ men say mà lẽ ra 
không nên uống. Trong cơn say, chúng con mất lý trí và không 
giữ được chánh niệm nên chúng con đã hát và đã múa.” 

Tôn sư khiến trách các môn sinh rồi khuyến giáo họ: 
“Chuyện xảy ra đến như thế cho những ai không sống cạnh sư 
trưởng để được chỉ dạy khuyên răn. Từ nay chớ làm điều sái 
quấy như vậy nữa.” 

Rồi giải thích các tiền thân, Đức Phật cho biết: “Lúc bấy 
giờ, hội chúng của vị sư trưởng là hội chúng Đức Phật, còn vị 
sư trưởng là tiền thân của Như Lai ngày nay.” 


4. Chứng Đắc A-la-hán 


Ngày hôm sau, khi tỉnh rượu, đại đức Sãgata vô cùng hồi 
hận về lỗi lầm của mình, tâm tư tràn ngập cảm giác hồ thẹn và 
khiếp sợ tội lỗi (tàm và quý). Sau khi sám hối với Đức Bồn Sư 
và đảnh lễ Ngài, đại đức động tâm thức tỉnh, cảm nhận niềm 
khẩn trương thúc bách tu tập. Rồi do tỉnh tấn tu tập, nỗ lực 
hành thiền minh sát, phát triển tuệ giác, không bao lâu sau, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 427 


ngài Sãgata chứng đắc A-la-hán cùng tam minh, bốn tuệ phân 
tích, và lục thông. 


5. Thần Thông Thượng Nhân Pháp 


Luật Tạng, Đại Phẩm, Chương Da Thú ghi lại như sau. 

Một thời nọ, khi Đức Phật đang ngụ trên núi GIJjhakita, 
gần thành Rãjagaha, vua Bimbisãra truyền cho công tử Sona 
Kolivisa cùng tám mươi ngàn người trưởng làng đến lễ bái 
Đức Phật và nghe bậc Giác Ngộ thuyết pháp. Lúc bấy giờ, 
trưởng lão Sãägata là thị giả của Đức Phật. Khi các người 
trưởng làng đến gặp trưởng lão để xin được yết kiến Đức Phật, 
ngài đặn các vị chờ ở bậc thềm tịnh xá trong chốc lát để ngài 
vào báo cho Đức Phật biết. Lập tức ngài biến mất từ nơi ấy, 
trước tám mươi ngàn người trưởng làng đang chăm chú nhìn, 
rồi hiện thân trước Đức Bồn Sư trình sự việc. 

Đức Phật dạy trưởng lão chuẩn bị một chỗ ngồi cho Bồn 
Sư nơi có bóng râm của trú xá. Vâng lời dạy, trưởng lão cầm 
một chiếc ghế rồi biến mất trước Đức Bồn Sư và hiện ra ở bậc 
thềm, cũng trước tám mươi ngàn người trưởng làng đang chăm 
chú nhìn, rồi sắp đặt chỗ ngồi trang nghiêm cho Đức Bồn Sư. 

Khi Đức Phật an tọa ở chỗ ấy, các vị trưởng làng cung 
kính đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Thế nhưng, sau đó, 
họ chỉ hướng tâm đến trưởng lão Sãgata vì kinh ngạc và nể 
phục phép mẫu của trưởng lão. Đắng Toàn Giác, với tha tâm 
thông, biết được ý nghĩ của hội chúng. Ngài cũng biết rằng 
trong tình huống này thì hội chúng sẽ không thể chú tâm nghe 
pháp được. Vì vậy, Ngài nói với vị đệ tử: “Này Sãgata, vậy thì 
con hãy phô diễn sự kỳ diệu của thần thông thượng nhân pháp 
nhiều hơn nữa.” 

Hiểu ý Đức Bồn Sư, vị trưởng lão cung kính vâng lệnh. 
Từ chỗ ngồi, trưởng lão bay lên không trung, đi qua đi lại giữa 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 428 


bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi phun 
khói và lửa sáng rực, rồi biến mất. Sau đó, trưởng lão hiện 
thân, hạ xuống mặt đất, kính cần quỳ xuống và đê đầu đánh lễ 
dưới chân Đức Phật, rồi thưa với Đức Bồn Sư: “Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn là bậc Đạo Sư của con; con là đệ tử. Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn là bậc Đạo Sư của con; con là đệ tử.” 

Khi ấy, các vị trưởng làng thầm nghĩ: “Thật kỳ diệu thay, 
phi thường thay! VỊ đệ tử có đại thần thông, đại uy lực như thế 
này, ắt hắn vị Đạo Sư còn hơn thế nữa!” Đại chúng bấy giờ 
không còn một ai nghi ngờ gì nữa về vị trí tối cao, vô thượng 
của Đức Phật và hoàn toàn hướng tâm đến Đức Thế Tôn. 

Do biết được tâm ý của toàn thính chúng lúc bấy giờ, bậc 
Chánh Đẳng Chánh Giác bắt đầu ban pháp. Ngài thuyết giảng 
theo thứ lớp phù hợp với căn cơ của họ, hướng dẫn họ từng 
bước một vào Giáo Pháp. Được nghe Pháp Bảo từ Đức Thế 
Tôn, toàn thê hội chúng khởi tín tâm trong sạch. Các vị trưởng 
làng xin quy y nương tựa vào Tam Bảo, rồi họ trở về quê nhà 
sống đời tại gia và thực hành những công đức của hàng cư sĩ. 
Riêng Sona Kolivisa lưu lại và xin xuất gia tỳ khưu với Đức 
Thế Tôn. Về sau, ngài được Đức Thế Tôn ban danh hiệu bậc 
đệ nhất về nỗ lực tinh tắn trong hàng đệ tử tỳ khưu. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Thiện Xảo Hỏa Giới 


Một lần nọ, trước hội chúng tỳ khưu tại tịnh xá Jetavana, 
Đức Phật tán dương năng lực thần thông của trưởng lão Sãgata 
và việc trưởng lão đã thuần phục rắn thần ở bến Cây Xoài bằng 
cách thi triển thần lực về hỏa giới. Rồi Đức Bồn Sư tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
tnh thông thiện xảo về nhập định vào hỏa giới 


1?? 


(t@jodhatukusala), Sägata là bậc đệ nhất (etadagga) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 429 
PHỤ LỤC 
Nhóm Lục Quần Tỳ Khưu (Chabbaggi)"" 


Trong thành Sãvatthi có một nhóm sáu người bạn cho rằng 
việc tìm kế mưu sinh là gánh nặng và thích có một cuộc sống 
thánh thơi khi làm tỳ khưu. Đó là Panduka, Lohitaka, Mettiya, 
BhũmaJaka, Assaji, và Punabbasuka. Họ xuất gia VỚI Các VỊ 
trưởng lão có uy thế trong Tăng đoàn đề trông cậy khi gặp khó 
khăn. 

Sau khi tròn đủ năm hạ tỳ khưu và nắm vững các điều luật 
căn bản của vị sa môn, họ thỏa thuận với nhau là tách ra thành 
ba nhóm phụ, trụ ở những vùng trù phú thịnh vượng để bảo 
đảm cho sinh kế của họ. 

Nhóm phụ thứ nhất, do Panduka và Lohitaka dẫn đầu, trụ 
ở kinh thành Sãvatthi. Nhóm phụ thứ hai, do Mettiya và 
Bhũmajaka dẫn đầu, trụ ở kinh thành Rãjagaha. Đây là hai 
kinh thành sung túc, hùng mạnh. Nhóm phụ thứ ba, do AssaJ 
và Punabbasuka dẫn đầu trụ ở KTtägiri, một thị trần lớn, mùa 
màng phát đạt. 

Ba nhóm đều theo kế hoạch chung là xây dựng nhiều 
khuôn viên tịnh xá tại các khu vực thuận lợi trong địa phận của 
nhóm. Trong khuôn viên có những khu vườn đẹp để thu hút 
thiện tín và trồng đủ loại hoa trái để tặng các cư sĩ với mục 
đích tạo sự thân thiện, ngõ hầu họ sẽ gửi con em đến tịnh xá 
xuất gia sa di và sau đó gia nhập vào Tăng chúng. Bằng cách 
này, mỗi nhóm phụ có hơn năm trăm môn đồ tỳ khưu. Họ họp 
chung thành một hội chúng lớn được biết đến với tên nhóm 
Lục quần tỳ khưu hay nhóm Lục sư. 

Lúc ban đầu, nhóm Lục quần làm lễ Uposarha riêng trong 
nhóm của họ. Khi sự việc này thấu đến Đức Phật, Ngài ban 


'” theo sách The Great Chronicles oƒ Buddhas và Luật Tạng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 430 


điều học mới để dạy chư Tăng phải hành sự posafha hợp 
nhất và không cho phép việc tụng đọc giới bổn PZfimokkha 
theo nhóm riêng. 

Panduka và Lohitaka và các môn đồ của họ có giới hạnh 
tốt. Họ thường đi theo Đức Phật trong những chuyến du hành 
hoằng pháp của Ngài. Mặc dù họ có thê phạm những lỗi mới 
trong giới luật của tỳ khưu, nhưng họ làm vậy vì chưa có sự 
nghiêm cấm cụ thể về các hành vi này. Nếu điều học đã ban 
hành rõ rệt thì họ không vi phạm. 

Mettiya, BhũmaJaka, AssajJi và Punabbasuka và các môn 
đồ của họ thì đều không quan tâm đến các điều học, thường 
phạm giới, và suy đồi về mặt đạo đức. Luật Tạng phi lại nhiều 
sự việc về các hành vi sái quấy của họ mà do các duyên sự 
này, Đức Phật đã đặt định điều học mới hay sửa đôi những giới 
luật cũ để ngăn ngừa các điều sai trái, không xứng pháp sa 
môn. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 431 


Radha Mahäthera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Năng Khởi Biện Tài 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama năng khởi 
biện tài, gợi niềm cảm hứng để đắng Như Lai thuyết giảng sâu 
rộng hơn các bài pháp, soi rạng ánh sáng của Giáo Pháp đến 
hàng thính chúng của Ngài (pa/ibhäneyyaka”), trưởng lão 
Radha được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (etadagøsa). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Rãdha sanh vào một gia đình danh giá ở kinh 
thành Hamsävati. Khi đến tuổi trưởng thành, một ngày nọ, vị 
thiện nam đến viếng tịnh xá nơi Đức Phật ngự an. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi vào nơi thích hợp, 
ông được chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên dương một vị tỳ 
khưu là bậc đệ nhất về năng khởi biện tài, gợi niềm cảm hứng 
để đấng Như Lai thuyết giảng sâu rộng hơn các bài pháp, soi 
rạng ánh sáng của Giáo Pháp đến hàng thính chúng của Ngài. 

Ông vô cùng hoan hÿ và khởi ước nguyện được trở thành 
bậc sa môn tối thắng như vậy vào thời một vị Phật tương lai. 
Sau lễ cúng dường trọng thê đến Đức Phật cùng Tăng già, ông 
cung kính phát đại nguyện lên Đức Thế Tôn. Đức Phật 
Padumuttara ban lời tiên tri rằng đại nguyện của vị thiện nam 
sẽ được thành tựu mỹ mãn vào thời Đức Phật Gotama. 


*Š payibhäna: sự thông mình nhanh trí; neyya: được chỉ dạy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 432 
2. Tiền Kiếp Trong Thời Đức Phật Vipassĩ 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật, vị thiện nam 
tiền thân của trưởng lão Radha đã sống trọn đời hành trì thiện 
nghiệp. Khi mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi trời Tam thập 
tam. Rồi sau nhiều hậu kiếp vun bồi công đức, vị ấy tái sanh là 
một thiện nam đức hạnh trong thời Đức Phật VipassI. 

Một ngày nọ, vị thiện nam được gặp Đức Phật đang đi trì 
bình khất thực trên đường phó. Nhìn thấy bậc Ứng Cúng với 
dáng vẻ thanh tịnh uy nghi và nét mặt hiền hòa an nhiên, vị 
thiện nam nảy sinh niềm kính ngưỡng trong sạch và dâng cúng 
Đức Phật một quả xoải chín có hương vị thơm ngon đặc biệt. 

Do phước báu cúng đường này, khi mạng chung, vị ấy tái 
sanh lên thiên giới. Sau đó, vị ấy chỉ tái sanh vào cõi trời hay 
CÕI người, tiếp tục hành trì thiện nghiệp và vun bồi ba-la-mật 
để thành tựu các thánh quả và phẩm vị trong kiếp cuối cùng. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng”” 
1. Lòng Tri Ân của Trưởng Lão Sãriputta 


Trong vô lượng kiếp quá khứ giữa thời kỳ Đức Phật 
Padumuttara và Đức Phật Gotama, tiền thân của trưởng lão 
Rãdha làm vua của chư thiên ba trăm lần và làm bậc chuyên 
luân vương năm trăm lần. Trong kiếp cuối cùng, vào thời Đức 
Phật Gotama, vị thiện nam tái sanh vào một gia đình Bà-la- 
môn ở thành RãJagaha và có tên là Radha. 

Lớn lên, Rãdha lập gia đình, nhưng đến lúc tuổi già thì 
ông không còn được hưởng sự chăm sóc chu đáo của vợ con 
như trước nữa. Lúc bấy giờ, ông tự nhủ: “Có ích gì khi sống 


® chỉ tiết trong phần này soạn theo The Great Chronicles oƒ Buddhas; Luật 
Tạng, Đại Phâm; 7hera-Apadana, và chú giải Kinh Pháp Cú 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 433 


đời tại gia? Ta nên trở thành tỳ khưu.” Nghĩ vậy nên ông đến 
tịnh xá xin xuất gia.” Thế nhưng thỉnh cầu của ông bị tất cả 
các vị tỳ khưu từ chối vì chư vị không muốn thu nhận một môn 
đồ lớn tuổi, không thê làm tròn mọi bổn phận của người đệ tử 
đối với thầy tế độ. 

Rãdha, vốn đã cằn cỗi do tuổi già, lúc bấy giờ trông càng 
già hơn nữa bởi niềm thất vọng vì lời thỉnh cầu được gia nhập 
Tăng chúng liên tục bị khước từ. Trông ông thật thảm thương 
vì ốm o chỉ còn da bọc xương, xuống sắc, tiều tụy xanh xao, và 
khô héo như chiếc lá héo úa với những đường gân chẳng chịt 
nổi khắp thân như mạng lưới. 

Một ngày nọ, ông đến viếng Đức Phật. Sau khi chào hỏi 
phải phép, ông ngồi vào nơi thích hợp. Đức Phật thấy được 
rằng Rãdha đã đầy đủ phước duyên để chứng đắc tuệ giác. 
Ngài hỏi ông: “Ông có được vợ con chăm sóc chu đáo không?” 
Radha trả lời: “Thưa không, bạch Ngài Gotama.” 

Khi ấy Đức Phật hỏi: “Vậy thì có tốt hơn nếu ông xuất gia 
sông đời tỳ khưu?” Rãdha thưa: “Bạch Ngài Gotama, ai sẽ thu 
nhận con làm tỳ khưu? Dạ thưa, chẳng có một vị tỳ khưu nào 
sẵn lòng làm thầy tế độ cho con vì tuôi già của con.” 

Thế rồi Đức Phật hỏi chư Tăng vì sao ông lão Bà-la-môn 
có vẻ hốc hác tiều tụy vô cùng như vậy. Chư Tăng thưa rằng 
trông ông thảm thương đến thế vì nỗi tuyệt vọng và buông 
xuôi do không thê tìm được thầy tế độ để truyền giới xuất gia 
cho ông. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật từ mẫn và trí tuệ hỏi chư Tăng: 
“Này các tỳ khưu, có ai trong các con nhớ rằng, do nhân duyên 
nào đó, đã có ân nghĩa với ông lão Bà-la-môn ấy không?” 


° theo chú giải Kinh Pháp Cú thì Rãdha là một người Bà-la-môn nghèo 
khô. Đến khi già nua, ông đến tịnh xá xin tá túc và làm công quả. Ông được 
chư Tăng đối xử tốt và chu cấp vật thực, nhưng khi ông xin xuất gia thì chư 
Tăng không ai thu nhận. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 434 


Khi ấy, trưởng lão Sãriputta thưa: “Bạch Thế Tôn, con 
nhớ một việc thiện lành vị Bà-la-môn ây đã làm cho con.” 

Đức Phật hỏi: “Này con, SãrIputta, việc ây là gì?” 

Ngài Sãriputta thưa: “Bạch Thế Tôn, trong một lần con đi 
khất thực trong thành Rãjagaha, vị ấy đã cúng dường cho con 
một muỗng cơm. Đó là việc thiện lành mà vị ấy đã làm cho 
con.” 

Đức Bồn Sư dạy: “Lành thay, này Sãriputta, lành thay! 
Những bậc đức hạnh không bao giờ quên một ân nghĩa nào đã 
thọ nhận và luôn cảm thấy cần phải báo đáp ơn đã thọ. Vậy thì, 
này Sãriputta, con hãy thu nhận vị Bà-la-môn Ấy, cho vị ây 
được xuất gia (làm một vị sa di để tập sự nếp sống sa môn) và 
rồi tu lên bậc trên (trở thành tỳ khưu).” 

Khi ấy, ngài Sãriputta cung kính hỏi: “Bạch Thế Tôn, con 
nên thu nhận vị ấy theo nghỉ thức nào?” Do duyên sự này, 
đẳng Thiện Thệ ban một bài pháp liên quan đến câu hỏi của 
trưởng lão Sãriputta và tuyên bố về phép truyền giới tu lên bậc 
trên („oasampađ2) như sau: 

“Này các tỳ khưu, kế từ nay, Như Lai hủy bỏ nghỉ thức 
thu nhận một người muốn tu lên bậc trên bằng cách cho thọ 
Tam quy. Từ nay trở đi, Như Lai cho phép tu lên bậc trên theo 
nghi thức sau: vị muốn tu lên bậc trên phải được thu nhận bởi 
Tăng hội, sau khi lời đề nghị được bạch trình đến Tăng ba lần 
và lời ghi nhận sự đồng ý của Tăng được tuyên đọc (tức tuyên 
ngôn thứ tư), thì vị ây sẽ được thu nhận.” 

Đây là trường hợp đầu tiên về nghi thức mới của phép 
truyền giới tỳ khưu, gọi là nghi thức ñaf car„tha (tứ bạch 
tuyên ngôn; ñz/¡: tuyên ngôn; caíufha: thứ tư). 


2. Đời Sa Môn và Quả Vị A-la-hán của Ngài Rãdha 


Tôn kính và hoan hỷ vâng theo lời dạy của Đức Bồn Sư, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 435 


trưởng lão Sãriputta giữ vai trò thầy tế độ trong Tăng hội để 
thu nhận Bà-la-môn Rãdha vào Giáo đoàn. Trưởng lão biết 
rằng Đức Bồn Sư quan tâm nhiều đến vị Bà-la-môn này, và 
cũng do lòng tri ân của trưởng lão dành cho vị ấy, thế nên sau 
lễ xuất gia của Rãdha, trưởng lão hết lòng chăm sóc các phúc 
lợi cá nhân cho vị tỳ khưu cao niên này. 

Trưởng lão Sãriputta dẫn đại đức Rãdha vào một tu cốc 
trong rừng. Một vị tân tỳ khưu, chưa có tuổi hạ hay nhỏ hạ, có 
ít phúc lợi về tứ vật dụng. Đây là vì theo điều luật Tăng già thì 
nơi ngụ của chư tỷ khưu, vị trí trong hàng khi chư vị đi trì 
bình, và chỗ ngồi nơi trai đường được phân định theo thứ bậc 
tuổi hạ. Trưởng lão Sãriputta là bậc tỳ khưu cao hạ nên thường 
được ưu tiên trong việc thọ lãnh các vật dụng thí chủ cúng 
dường, nhưng ngài đã chia sẻ chúng cho đại đức Radha, trong 
khi chính ngài thì sống bằng thức ăn khất thực hằng ngày. 

Nhờ được trưởng lão Sãriputta, vị thầy tế độ từ bi, chia sẻ 
chỗ ngụ và vật thực mà đại đức Rãdha hồi phục sức khỏe. Rồi 
trưởng lão hết lòng hướng dẫn đại đức tu tập theo Chánh đạo, 
nhất là những khi vị thầy tế độ dắt người đệ tử đi trì bình khất 
thực, một thầy một trò, mà nhân thể trưởng lão chỉ dạy đại đức 
lần lần về sa môn pháp. 

Những lời giáo giới được trưởng lão Sãriputta lặp đi lặp 
lại để vị đệ tử cao niên luôn nhớ biết đâu là thiện nghiệp để 
hành trì, đâu là bất thiện nghiệp mà đoạn diệt. Là người dễ dạy 
và hết lòng tôn kính bậc sư trưởng, đại đức Radha luôn thành 
tâm hoan hỷ ghi nhận và chăm chỉ hành theo tất cả lời khuyên 
răn dạy dỗ của vị thầy tế độ, không chút tự ái hay buồn giận. 

Chú giải ghi rằng khi vẫn còn là một vị sa môn hữu học, 
đại đức Rãdha còn tìm đến Đức Bồn Sư để học đạo. Kinh 
Tương Ưng ghi lại ba lần vấn đạo ấy, mà mỗi lần đều bắt đầu 
từ lời thỉnh cầu của đại đức: “Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế 
Tôn ban cho con một thời pháp văn tắt để con có thể, sau khi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 436 


?? 


nghe pháp ấy, sống một mình, an tịnh, nhiệt tâm và tinh cần 
Rồi Đức Thế Tôn từ mẫn giảng cho vị đệ tử nghe pháp nào là 
vô thường, pháp nào là khổ, pháp nào là vô ngã, và dạy rằng 
cần phải đoạn tận lòng dục đến các pháp ấy. (SN 35.76-78) 

Với duyên lành được trực tiếp thọ nhận Giáo Pháp vi diệu 
từ Đức Bồn Sư và được trưởng lão Sãriputta hướng dẫn tu tập, 
cùng với sự trổ quả của những thiện nghiệp đã vun bồi từ tiền 
kiếp, và sự nỗ lực hành thiền, đại đức Rãdha nhanh chóng phát 
triển tuệ giác. 

Rồi một ngày nọ, đại đức bạch hỏi Đức Bồn Sư rằng một 
hành giả nên biết và thấy như thế nào — đối với thân thể, tâm 
thức, và tướng trạng — đề chấp kiến về “ta”, “của ta”, và ngã 
mạn ngủ ngầm không còn có thê khởi sanh. Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Radha, bất cứ sắc nào thuộc quá khứ, vị lai, hay hiện 
tại; nội hay ngoại; thô hay tế; tầm thường hay cao quý; xa hay 
gần; hành giả cần phải biết và thấy như thật bằng tuệ giác (qua 
thiền quán) rằng: “Cái này không phải của ta; cái này không 
phải là ta; cái này không phải là tự ngã của ta." Này Rãdha, cần 
phải biết và thấy như thật bằng tuệ giác (qua thiền quán) như 
vậy với cả năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức.” (SN 22.71) 

Sau thời pháp của Đức Thế Tôn, đại đức Rãdha chứng đắc 
đạo quả A-la-hán với bốn tuệ phân tích và lục thông. 

Thế rồi trưởng lão Sãriputta đưa đại đức Rãdha đến viếng 
Đức Bồn Sư. Sau khi đảnh lễ Đức Bồn Sư, hai vị đệ tử ngồi 
xuống một bên Ngài. 

Mặc dù đắng Chánh Biến Tri biết rõ ngài Rãdha sống đời 
sa môn ra sao, nhưng sau những câu hàn huyện thông thường, 
Ngài vẫn hỏi vị trưởng đệ tử: 

“Này Sãriputta, Như Lai đã giao cho con chăm sóc tỳ 
khưu Rãdha. Nay Rãdha sống như thế nào? Có an vui trong 
đời sa môn không?” 

“Bạch Thế Tôn, nếu có một ai phải chỉ ra một vị tỳ khưu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 437 


hoàn toàn an vui mãn nguyện trong Giáo Pháp, thì người ấy 
phải chỉ ra một tỳ khưu giống như tỳ khưu Rãdha vậy.” 

Sau sự việc này, trong các cuộc đàm luận, huynh đệ sa 
môn thường ca ngợi đức tính biết ơn của trưởng lão Sãriputta: 
“Này chư hiền hữu, trưởng lão Sãriputta có lòng tri ân sâu sắc 
và thành tâm báo đáp đến những ai mà ngài đã từng thọ ân.” 

Khi nghe những lời này, Đức Phật dạy rằng: “Này các tỳ 
khưu, không chỉ trong hiện tại mà trong một tiền kiếp xa xưa, 
khi chỉ là loài vật, Sãriputta đã có phẩm hạnh kỳ diệu về sự 
nhớ ơn và báo đáp bất cứ ân đức nào đã được thọ nhận trong 
đời.” Chư Tăng thỉnh cầu Đức Bổn Sư kế cho họ nghe câu 
chuyện quá khứ về phẩm hạnh này của trưởng lão Sãriputta. 
Khi Ấy, Đức Phật kê chuyện tiền thân Afinacifta (Jãtaka #156). 

Trong tiền kiếp này, trưởng lão Sãriputta là một con voi 
sống trong rừng, vì dẫm gai nên chân bị sưng phù với vết 
thương mưng mủ làm độc. Voi được những người thợ mộc 
chữa lành. Voi biết ơn cứu mạng của họ, và đề đền đáp, voi đỡ 
đần công việc cho họ. Đến tuổi giả, voI đem con trai của mình, 
một bạch tượng hùng đũng đã được huấn luyện thuần thục, 
tặng cho những người thợ mộc để thay voi cha phụng sự họ. 
Sau khi giải thích cặn kẽ những nhiệm vụ phải chu toàn cho 
voi con nghe, voi già một thân một mình quay vào rừng. 


3. Hạnh Dễ Dạy của Ngài Radha 


Cũng trong lần trưởng lão Sãriputta đưa đại đức Rãdha trở 
về yết kiến Đức Bồn Sư sau khi đại đức đắc quả A-la-hán, lúc 
cả hai vị thánh tăng quỳ trước Đức Bồn Sư, đắng Thiện Thệ 
hỏi: “Này Sãriputta, Rãdha người đệ tử thân thiết của con có 
dễ dạy, có thành kính đón nhận sự giáo giới của con không?” 
“Bạch Thế Tôn, tỳ khưu Radha rất mềm mỏng, dễ dạy, luôn 
vâng theo những lời giáo huấn và sách tấn của con. Bất cứ một 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 438 


lỗi lầm nào được chỉ ra, tỳ khưu Rãdha đều không tỏ vẻ bất 
mãn, nóng giận, dù chỉ một chút.” 

Đức Bồn Sư hỏi tiếp: “Này Sãriputta, con sẽ sẵn sàng thu 
nhận bao nhiêu đệ tử dễ dạy, biết vâng lời như Rãdha?” Ngài 
Sãriputta thưa: “Bạch Thế Tôn, nếu có những đệ tử dễ dạy, 
biết tuân phục như tỳ khưu Rãdha đến với con, thì bao nhiêu vị 
con cũng sẽ thu nhận cả.” 

Do sự việc này, trong các cuộc đàm luận, huynh đệ sa 
môn tán thán trưởng lão Sãriputta rằng vì ngài là người luôn 
luôn hoan hỷ đón nhận lời khuyên dạy, nên thu nhận đệ tử 
cũng có được đức tính ấy. Rồi chư Tăng ca ngợi đại đức Rãdha 
là người kham nhẫn, dễ dạy, dễ uốn nắn, nên mới gặp được vị 
thầy khéo dạy dỗ như thế. 

Nghe được những lời này, Đức Phật đã tán đương phẩm 
hạnh của đại đức Radha như sau: “Này các tỳ khưu, một vị tỳ 
khưu nên tuân phục lời giáo giới giống như tỳ khưu Rãdha. 
Khi vị thầy chỉ ra lỗi lầm của người đệ tử, người đệ tử không 
nên tỏ thái độ bất mãn, nóng giận, mà phải xem vị thầy ấy như 
bậc cao minh chỉ cho mình nơi chôn giấu kho tàng.” 

Rồi do nhân duyên này, Đức Phật thốt lên kệ sau: 


Nếu thấy bậc hiền trí 
Chỉ lỗi và khiển trách, 
Như chỉ chỗ chôn vàng, 
Hãy thân cận người trí! 
Thân cận với vị ấy 
Chỉ có lợi, không hại. 
Kinh Pháp Cú, Kệ 76 
HT Thích Minh Châu dịch 


Khi bài pháp chấm dứt, nhiều vị trong hàng thính chúng 
đạt được đạo quả giác ngộ ở những tầng bậc khác nhau. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 439 


4. Tương Ưng Rädha (Rãdha Samyutta) 


Ngài Radha từng là thị giả của Đức Phật, phụng sự Đức 
Bồn Sư đại từ đại bi đã trợ duyên xuất gia cho ngài, và còn là 
một trong những vị đệ tử thân cận, đồng hành (sanfikãvacaro) 
của Đức Phật.” 

Nhưng đặc biệt và tối thắng hơn hết, ngài còn có khả năng 
làm khởi dậy nguồn cảm hứng cho Đức Phật khéo thuyết giảng 
sâu rộng Giáo Pháp mà các bậc Giác Ngộ đều giảng dạy. Công 
hạnh đó gọi là năng khởi biện tài. 

Theo các chú giải, khi Đức Phật nhìn thấy trưởng lão 
Rãdha hay nghe những câu hỏi về giáo lý mà trưởng lão tác 
bạch lên Ngài, Ngài cảm thấy khởi lên niềm cảm hứng muốn 
thuyết giảng Giáo Pháp (đhammadesanä) với những chủ đề 
thâm sâu vi diệu của Chân Lý, và minh họa bằng nhiều thí dụ 
khác nhau. Đây là do trưởng lão có sự quen thuộc với các kiến 
giải (điƒ†hisamudäacara) trong giáo lý của Đức Phật và có một 
niềm tin vững chắc vào đắng Toàn Giác (okappaniya-saddhä). 

Do vị đệ tử năng khởi biện tài này mà Đức Phật đã thuyết 
bốn mươi sáu bài pháp được ghi lại trong Tương Ưng Bộ 
Kinh, Chương Tương Ưng Rãdha, SN 23.160-205. Dưới đây là 
trích đoạn và tóm tắt của vài thí dụ điển hình. 


©6 Kinh Mara (Mara Sufa, SN 23.160): Ngài Radha bạch 
hỏi Đức Phật răng như thế nào gọi là Mãra. Đức Phật dạy rằng: 
“Nếu có sắc, này Rãdha, thời có Mãra, hay kẻ giết chết 
(mãretã), hay kẻ bị giết chết (miyaii). Con hãy thấy sắc là 


*! Trong 20 năm đầu hướng dẫn Tăng già, Đức Phật không có một thị giả 
thường trực. Các vị sa môn đã hầu cận Ngài là Nãgasamala, Nãgita, 
Upavana, Sunakkhatta, sa di Cunda, Sãgata, Radha and Meghiya. Năm 
Ngài 55 tuổi, đại đức Änanda trở thành vị thị giả thường trực, trung tín, và 
tận tụy phụng sự Đức Bồn Sư cho đến khi Ngài nhập diệt. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 440 


Mãra, là kẻ giết chết, là kẻ bị giết chết, là bệnh, là ung nhọt, là 
mũi tên, là bất hạnh, là đau khô thực sự. Những ai thấy sắc như 
vậy là thấy chân chánh. Cũng thấy như vậy với thọ, tưởng, 
hành, thức. Thấy chân chánh như vậy với mục đích ly tham. 
Ly tham với mục đích giải thoát. Giải thoát với mục đích Niết 
bàn. Nhập vào Niết bàn là sự thực hành phạm hạnh; Niết bàn 
là mục tiêu cuối cùng; Niết bàn là cứu cánh.” 

6° Kinh Chúng Sanh (Sz/a Sưu#a, SN 23.161): Ngài 
Rãdha bạch hỏi Đức Phật rằng như thế nào gọi là chúng sanh. 
Đức Phật dạy rằng: “Này Radha, tham nào, dục nào, hỷ nào, 
khát ái nào đối với sắc... thọ... tưởng... hành... thức, khi ai bị 
trói buộc (saffđ) ở đây, dính mắc triỀền miên (visaffa) ở đấy, thì 
gọi là một chúng sanh (sz/z).” Rồi Ngài cho ví dụ về các trẻ 
trai hay gái chơi với cái nhà bằng đất. Khi đối với nhà bằng đất 
ấy mà chưa thoát ly lòng tham dục, lòng khát ái, thì chúng còn 
thích chơi, thích giữ, và mê đắm nhà ấy. Nhưng khi đã thoát ly 
lòng tham dục, lòng khát ái, thì chúng sẽ phá tan, đập vỡ, 
không chơi với nhà ấy nữa. Và Đức Phật dạy: “Cũng vậy, này 
Rãdha, hãy phá tan, đập vỡ, không chơi với sắc, chú tâm 
hướng đến đoạn diệt khát ái đối với sắc... thọ... tưởng... 
hành... thức. Đoạn diệt khát ái là Niết bàn.” 


6 Kính Sa Môn (Szmana Suiía, SN 23.164): Đức Phật 
nói với ngài Rãdha đang ngồi một bên về năm thủ uân và dạy 
rằng: “Này Rãdha, những sa môn, hay bà-la-môn nào biết rõ 
như thật vị ngọt tạm bợ, sự nguy hiểm, và sự xuất ly của năm 
thủ uấn này, Như Lai xem những vị ấy là bậc sa môn giữa các 
bậc sa môn, là bậc bà-lamôn giữa các bậc bà-la-môn. Và 
những bậc khả kính ấy, do tự ngộ với thắng trí, ngay trong hiện 
tại đã chứng đạt và an trú trong mục đích của sa môn hạnh và 
mục đích của bà-la-môn hạnh.” 


6 Kinh Bậc Nhập Lưu (Sofapanmna Su#ña, SN 23.166): 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 441 


Đức Phật nói với ngài Rãdha đang ngồi một bên về năm thủ 
uấn và dạy rằng: “Này Radha, khi nào một vị thánh đệ tử biết 
rõ như thật sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt tạm bợ, sự nguy 
hiểm, và sự xuất ly của năm thủ uấn này, thì vị ấy được gọi là 
vị thánh đệ tử bậc nhập lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
đạt đến cứu cánh giác ngộ.” 


6 Kính Bậc A-la-hán (Arahamf Sufía, SN 23.167): Đức 
Phật nói với ngài Rãdha đang ngồi một bên về năm thủ uẫn và 
dạy rằng: “Này Rãdha, khi nào một vị tỳ khưu sau khi biết rõ 
như thật sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt tạm bợ, sự nguy 
hiểm, và sự xuất ly của năm thủ uẫn này, vị ấy được giải thoát 
do không có chấp thủ, thì vị ấy được gọi là một tỳ khưu bậc A- 
la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, những 
việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, đã đạt được mục 
đích, mọi kiết sử đã trừ diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí.” 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Năng Khởi Biện Tài 


Một dịp nọ, khi Đức Thế Tôn ban danh hiệu tối thắng cho 
các đệ tử tỳ khưu, Ngài đã tán đương trưởng lão Rãdha rằng: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử của Như Lai năng khởi 
biện tài, gợi nguồn cảm hứng để Như Lai thuyết giảng sâu 
rộng hơn các bài pháp (0a/ibhãneyyaka), Rãdha là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


(Thuật ngữ øa/ibhaneyyaka được định nghĩa là 
pa{ibhhanam janemifi pafibhaneyyaka, nghĩa là 
những vị thiện trí đệ tử làm khởi dậy nguồn cảm 
hứng để thuyết pháp của Đức Phật. Vì lý do này, 
ngài Rãdha còn có tên là Patibhaniya Thera.) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 442 
PHỤ LỤC 
Lễ Upasampadä theo Nghi Thức Ñatticatuttha”” 


Theo Luật Tạng, để thành tựu bhikkhu, lễ upasampada 
(truyền giới tỳ khưu) phải được thực hiện đúng theo Luật mà 
Đức Phật đã ban hành, trong đó có nghi thức ñafficafuftha (tứ 
bạch tuyên ngôn). 

Lễ thọ giới tỳ khưu có hai hạng giới tử: (1) vị sa di đã tròn 
đủ 20 tuổi muốn tu lên bậc trên; (2) người cận sự nam tròn đủ 
20 tuổi có ý nguyện muốn thọ tỳ khưu; người cận sự nam cũng 
phải qua nghỉ thức lễ thọ sa di trước rồi mới đến lễ tu lên bậc 
trên. 

Trong Tăng sự phải có một vị đại đức đủ hạ lạp và đức 
hạnh làm thầy tế độ (zpaj/häya), và phải có một vị đại đức 
thông hiểu luật nghi và tiếng Pã]i để hướng dẫn giới tử và bạch 
trình tuyên ngôn đến Tăng, đó là vị tỳ khưu luật sư, thường 
được gọi là thầy kiết ma hay thầy yết ma (kammavãcacariya). 

Chú giải bộ Cữ/œvagga, Luật Tạng, ghi rằng lễ 
upasampadä cần phải theo đúng nghỉ thức ñafficatuttha và hội 
đủ năm chi pháp: 

1) Vafthusampaffi (sự toàn hảo của giới tử): Giới tử không 
phạm lỗi, không thuộc về những hạng người bị cắm xuất gia 
trở thành tỳ khưu. 

2) ÑatIisampafii (sự toàn hảo của tuyên ngôn đề nghị): VỊ 
tỳ khưu luật sư tụng 1 lần Zzri hoàn toàn đúng theo văn phạm 
Pã|i và đúng từng chữ, từng câu Pä]I trong ñaííi. 

3) Anusasanasampdaffi (hay kammaväcasampdffi, sự toàn 
hảo của tuyên ngôn thành sự): Vị tỳ khưu luật sư tụng 3 lần 
kammavacäa (thành sự ngôn) hoàn toàn đúng theo văn phạm 
Pãa|i và đúng từng chữ, từng câu Pä]I trong kaznavacaä. 


? Luật Xuất Gia Tóm Tắt, Nên Táng Phật Giáo, và Luật Nghỉ Tổng Quát 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT + 443 


4) Simãsampati (sự toàn hảo của kiết giới trường): Chỗ 
ranh giới của sữa hoàn toàn đúng theo Luật của Đức Phật chế 
định. 

53) Purisasampaffi (sự toàn hảo của Tăng hội): Chư tỳ 
khưu Tăng hội họp tại sĩ cần phải đủ số lượng. Ngoài Trung 
Ấn, ở các vùng biên địa hoặc những xứ sở khác (như nước 
Việt Nam), Tăng hội cần phải có 5 vị tỳ khưu thực thụ trở lên. 

Khi vị tỳ khưu luật sư vừa chấm dứt tứ bạch tuyên ngôn 
(tụng 1 lần ñzứi và tiếp theo tụng 3 lần kammaväcä) thì đồng 
thời giới tử sa di cũng chính thức trở thành tỳ khưu trong Tăng 
đoản. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 444 


Mogharäja Mahathera 
Đệ Nhất Tỳ Khưu về Mặc Thô Y 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Gotama có hạnh 
mặc thô y (/khacvaradhäraka”), trưởng lão Mogharãja được 
Ngài tán dương là bậc đệ nhất (eazdagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, vị thiện nam tiền thân 
của trưởng lão Mogharãja sanh vào một gia đình danh giá ở 
kinh thành Hamsaävati. Một ngày nọ, khi đang lắng nghe Đức 
Phật thuyết pháp, ông chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên đương 
một vị sa môn là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu về hạnh 
mặc thô y jjkhaemara (còn gọi là phấn tảo y 
patmsukilacivara; pamsukila: một đông bụi) về ba phương 
diện: y được kết bằng những giẻ thô xấu bị quăng bỏ, nhuộm 
bằng chất nhuộm thô xấu, và may bằng loại chỉ thô xấu. Ông 
vô cùng hoan hỷ và khởi ước nguyện được trở thành bậc sa 
môn tối thắng như vậy vào thời một vị Phật tương lai. Sau lễ 
cúng dường trọng thê đến Đức Phật cùng Tăng già, ông cung 
kính phát đại nguyện lên bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Đức 
Phật Padumuttara ban lời tiên tri rằng đại nguyện của vị thiện 
nam sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama. 


2. Tiền Kiếp Đạo Sĩ Bà-la-môn 


Vào thời Đức Phật Atthadass, tiền thân của trưởng lão 
MogharäaJa là một đạo sĩ Bà-la-môn. Một ngày nọ, khi đang 


* Jzkha: thô xâu; cara: y cà-sa của tỳ khưu; đhãraka: mang, mặc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 445 


dạy các học trò, ông trông thấy Đức Phật thanh tịnh uy nghỉ đi 
trì bình trên đường phố. Nỗi hân hoan và niềm kính ngưỡng 
tràn ngập khắp tâm tư, ông tiễn lại gần để đê đầu đảnh lễ Ngài. 
Rồi ông thốt lên sáu bài kệ tôn vinh Đức Phật và dâng cúng 
mật ong tính khiết đến bậc Ứng Cúng. Đức Phật đã tự tay nhận 
lây mật ong ấy. Sau khi thọ dụng, Ngài tán thán công đức cúng 
dường trong sạch của ông, chúc phúc, và ban lời tiên tri rằng 
trong các kiếp về sau, ông sẽ cai quản thiên quốc mười bốn lần 
và làm bậc chuyền luân vương năm trăm lần. (Ap 3.35) 


3. Tiền Kiếp Làm Quan của Vua Katthavahana 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật, vị thiện nam 
tiền thân của trưởng lão Mogharãja đã sống trọn đời hành trì 
thiện nghiệp. Khi mạng chung, vị thiện nam tái sanh lên thiên 
giới rồi sau đó tái sanh vào hai cõi chư thiên và nhân loại. 
Trước khi Đức Phật Kassapa xuất hiện, trưởng lão Mogharaja 
tương lai sanh vào cõi người và về sau là một quan đại thần 
trong triều đình của vua Katthavähana. Sau đây là câu chuyện 
về vua Katthavähana (theo chú giải Kinh Tập). 


3.1. Người Thầy Thợ Mộc Lên Ngôi Vua 


Trước khi Đức Phật Kassapa xuất hiện, có một người thợ 
mộc, quê quán ở thành Bãranasl, có tài nghệ về ngành mộc 
không ai sánh bằng. Ông có mười sáu người học trò kỳ cựu, 
mỗi người có một ngàn thợ học nghề. Như vậy, tính chung với 
người thầy thợ mộc, có tất cả là 16,017 thợ mộc sinh sống ở 
Bãrãnasï. Họ thường vào rừng để gom đủ loại gỗ về làm các 
vật phâm và đồ đạc sang trọng, thích hợp cho giới hoàng gia 
và quý tộc, rồi chuyên chở hàng hóa đến kinh thành bằng 
thuyền. Họ cũng xây dựng nhiều công trình tốt đẹp cho vua 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 446 


chúa và những người khác nữa. 

Một ngày nọ, vị thầy thợ mộc khởi lên ý nghĩ: “Đến khi ta 
già yếu thì sẽ thật khó khăn để mưu sinh bằng nghề thợ mộc. 
Ta phải làm một việc gì để lo trước cho ngày ấy.” Thế rồi ông 
bảo các học trò tìm những mâu gỗ nhẹ để ông chế tạo một 
chiếc máy có thể bay được, mang hình dạng của loài chim thần 
garula. Sau khi lắp ráp động cơ và các bộ phận, ông vào ngồi 
bên trong, nỗ máy, và điều khiển chiếc máy kỳ lạ bay lượn 
trong không trung như một con chim. Rồi ông bay đến khu 
rừng nơi những người thợ học trò của ông đang làm việc và 
đáp xuống. Ông nói với họ: “Chúng ta hãy mô phỏng chiếc 
máy bay này để chế tạo thêm những chiếc tương tự, và với 
thần lực đó, chúng ta có thê thống trị cõi Jambudipa. Chúng ta 
phải thoát khỏi cuộc sống cực nhọc của đời thợ mộc.” 

Các học trò của ông vâng lệnh thầy tái thiết thành công 
những chiếc máy bay tương tự và trình báo lên thầy của họ. 
Người thầy hỏi: “Bây giờ chúng ta nên đến chỉnh phục kinh 
thành nào đây?” Các học trò đề nghị: “Thưa thầy, chúng ta hãy 
chinh phục Bãrãnasï.” Người thầy khuyên: “Không được đâu, 
các con. Ở Bãrãnasĩ, ai cũng biết chúng ta là những người thợ 
mộc. Ngay cả nếu chúng ta chiến thắng và thống trị xứ ấy, mọi 
người cũng sẽ biết gốc gác của chúng ta vốn là thợ mộc. Đại 
lục JambudTpa rất rộng lớn. Chúng ta hãy tìm vận may ở nơi 
khác.” Các học trò đồng ý với thầy của họ. 

Mỗi g1a đình của 16,017 thành viên trong đoàn thợ mộc sử 
dụng một chiếc máy bay, trang bị khí giới, và bay về hướng 
Himalãya. Họ tiến vào một kinh đô, tụ tập ở hoàng cung, và 
truất phế vị vua xứ ấy. Rồi họ tôn xưng người thầy của họ làm 
vua. Vì ông là người phát minh ra chiếc máy bay làm bằng gỗ 
nên ông được gọi là vua Katthavahana, nghĩa là người lái một 
chiếc máy vận chuyền bằng gỗ. Căn cứ vào tên riêng này của 
nhà vua mà kinh đô và xứ sở cũng có cùng tên. Người kế vị và 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 447 


một hội đồng gồm mười sáu quan đại thần cũng được chỉ định. 

Đức vua và các vị quan đại thần hành xử rất công minh 
chính trực. Vua Katthavähana hết lòng chăm lo giúp đỡ thần 
dân trong nước về mọi mặt, thế nên dân chúng được hạnh phúc 
và thịnh vượng, ít gặp rủi ro và hiểm nạn. Ai ai cũng ca ngợi, 
kính mến, và tin cậy đức vua và quần thần. 

Ngày nọ, một nhóm thương nhân từ BãränasI đi đến thành 
Katthavähana đem theo nhiều hàng hóa. Vua Katthavahana 
cho phép họ vào yết kiến. Được biết Bãrãnasi là nơi họ sinh 
sông, đức vua hỏi: “Hỡi các thương nhân, trầm muốn có mối 
giao hảo với vua Bãrãnasï. Các khanh có thể giúp trẫm đạt 
mục đích ấy không?” Các thương nhân vui vẻ nhận lời. Trong 
thời gian họ lưu lại Katthavahana, đức vua cung cấp cho họ 
mọi nhu cầu, và khi họ ra đi, họ lại được nhã nhặn nhắc nhở về 
việc giúp thắt chặt tình giao hữu giữa hai kinh thành. 

Khi đoàn thương nhân về đến thành Bãrãnasï, họ tâu lên 
đức vua thông điệp của vua Katthavahana. Vua BaränasI vô 
cùng hoan hý, ra lệnh gióng trống rao truyền rằng các thương 
nhân của Katthavahana đang buôn bán hàng hóa tại BãranasI 
được miễn thuế. Như vậy là hai vị vua, chưa bao giờ gặp gỡ, 
đã thắt chặt tình bạn với nhau. Đức vua Katthavähana tương 
ứng đáp lễ, công bố rằng các thương nhân của Bãrãnasĩ đang 
buôn bán hàng hóa trong kinh đô của mình cũng sẽ được miễn 
thuế. Vua cũng ban lệnh rằng các thương nhân của Bãrãnasĩ sẽ 
được ngân khó của vua cấp dưỡng tất cả nhu cầu của họ. 

Rồi vua Bãrãnasï bèn gửi một thông điệp đến vua 
Katthavähana, nhắn rằng nếu có điều gì đáng lưu tâm xảy ra 
trong lãnh thổ của xứ Katthavähana, do được thấy hoặc do 
được nghe đến, thì xin hãy sắp xếp để vua Bãrãnasĩ cũng được 
thấy hoặc được nghe điều Ấy. Vua Katthavahana nhận lời và 
cũng gửi thông điệp tương tự đến vị bằng hữu, vua Bãrãnasĩ. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 448 
3.2. Món Quà Cao Quý Nhất 


Một ngày nọ, đức vua Katthavahana nhận được một loại 
hàng vải có phẩm chất vô cùng quý hiếm, không chỉ cực kỳ 
nhuyễn mịn mà còn có màu sắc óng ánh chói ngời như ánh 
bình minh. Đức vua nhớ đến lời nhắn của vua Bãrãnasï và nghĩ 
rằng đây là dịp thích hợp để gửi món quà quý báu lạ thường 
này đến thành Bãrãnasĩ. 

Vua Katthavahana truyền lệnh làm tám chiếc hộp chạm trô 
bằng ngà voi để đặt các tấm vải quý vào. Mỗi hộp nằm trong 
một quả cầu bằng sáp ướp hương. Tám quả cầu sáp được đặt 
vào một thùng gỗ bọc bằng vải mịn, trên thùng khắc dòng chữ: 
“Kính tặng quốc vương Bãränas.” Một thông điệp đi kèm theo 
quà tặng đề nghị vua Bãrãnasï đích thân mở quà này giữa triều 
đình trước sự hiện diện của tất cả các quan. 

Đoàn sứ giả của vua Katthavahana dâng quà tặng và thông 
điệp của vua họ đến vua Baränasi. Vua BãrãnasT truyền lệnh 
cho các quan triệu tập ở sân triều rồi mở quà tặng trước mặt 
họ. Khi thấy chỉ có tám trái cầu sáp, vua thất vọng, nghĩ rằng 
vua Katthavahana đang chơi một trò đùa để diễu cợt mình. 
Vua bèn đập một trong những trái cầu cứng rắn ấy vào ngai 
vàng mà vua đang ngồi, và thật là ngạc nhiên khi lớp sáp vỡ ra 
để lộ hộp ngà chạm trỗ với chiếc nắp bị tách rời. Lúc ây vua 
thấy được một tắm vải nhuyễn mịn bên trong. Bảy quả cầu sáp 
còn lại cũng như vậy. Mỗi tâm vải mịn dài 16 hắc tay và rộng 
8 hắc tay. Khi tất cả những tấm vải này được mở ra thì cả sân 
triều đình tỏa sáng lắp lánh như được nhuộm ánh mặt trời. 

Những người chứng kiến cảnh tượng đẹp lạ thường này 
đều kinh ngạc. Họ reo vui: “Vua Katthavahana, người bạn 
không thấy mặt của hoàng thượng, quả đã gửi đến một món 
quà kỳ diệu! Thật là một người bạn quý của hoàng thượng!” 
Những người định giá được vua Bãrãnasĩ cho gọi đến để đánh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 449 


giá các tắm vải quý này, nhưng họ không sao ước tính được trị 
giá của chúng. Khi ấy nhà vua tự nhủ: “Người bạn tốt của ta, 
vua Katthavahana, đã tặng ta một món quả vô giá. Món quà 
đáp lại nên quý hơn món quà được nhận. Món quà ấy sẽ là gì?” 

Lúc bấy giờ thì Đức Phật Kassapa, đẳng Vô Thượng Sĩ, đã 
xuất hiện và đang ngự tại BaranasI. Đức vua suy xét rằng trên 
thế gian không có chi cao quý hơn Tam Bảo nên quyết định: 
“Ta nên báo tin về sự xuất hiện của Đức Phật đến vua 
Katthavähana. Đây chính là món quả thù thắng đề đền đáp.” 

Thế rồi vua cho khắc trên đĩa vàng sáu dòng kệ bằng mực 
son sau đây: 


(HỡI hiền hữu Katthavahana) 
Vì lợi ích của tất cả chúng sanh, 
Buddha, đẳng Toàn Giác, đã xuất hiện trên thế gian 
như mặt trời nhô lên trên núi Udaya ở phương đông. 


Vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh, 
Dhamma đã xuất hiện trên thế gian 
như mặt trời nhô lên trên núi Udaya ở phương đông. 


Là phước điền vô thượng 
cho tất cả chúng sanh gieo hạt giống công đức, 
Sangha đã xuất hiện trên thế gian 
như mặt trời nhô lên trên núi Udaya ở phương đông. 


Ngoài những dòng kệ này, đức vua còn cho khắc lên dĩa 
những lời dạy của Đức Phật về sự thực hành Giáo Pháp, bắt 
đầu bằng sự nghiêm trì giới hạnh của hàng tỳ khưu, rồi tuần tự 
hướng đến sự thành tựu đạo quả A-la-hán. 

Những dĩa bằng vàng này trước tiên được đặt trong bốn 
lớp hộp bằng bốn loại ngọc quý; rồi chúng lần lượt được đặt 
trong các hộp bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, và sau cùng 
bằng gỗ xạ hương. Hộp gỗ xạ hương được đặt trong một chiếc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 450 


rương bọc bằng vải mịn, trên có khắc ấn triện của vua. 

Món quà này được gửi đến Katthavähana trang trọng theo 
quốc lễ. Một đại tượng cao quý được mang các trang sức bằng 
vàng và một lá cờ màu vàng bay phất phới trên thân hùng tráng 
của nó. Một bục cao được đặt trên lưng đại tượng, và rương 
đựng quà được đặt lên đó với lọng trắng che bên trên. Quà 
được gửi đi sau nghi lễ tôn vinh bằng hương, hoa, và vũ nhạc. 
Vua Bãrãnasï đích thân dẫn đầu đoàn hộ tống của hoàng gia 
đưa đại tượng ra tận biên giới xứ Kasi, lãnh thổ của vua. Ngoài 
ra, vua còn gửi quả và thông điệp đến những tiểu vương của 
các nước chư hầu láng giềng trên đường đại tượng sẽ đi qua, 
căn dặn họ bảy tỏ lòng tôn kính đến món quà cao quý này. Các 
vị ấy đều hoan hỷ vâng theo yêu cầu của vua Bãrãnasiĩ. 

Vua Katthavähana xuất cung, đi một đoạn đường xa để 
trang trọng cung nghinh món quả trả lễ. Quà được mở ra giữa 
sân triều, trước mặt bá quan văn võ và dân chúng. Tám chiếc 
hộp bao bọc bên ngoài tuần tự được mở ra cho đến khi chiếc 
đĩa vàng báo tin sự xuất hiện của Tam Bảo lộ ra. 

Vua Katthavahana vô cùng hoan hỷ và suy nghĩ: “Đây 
đúng là món quà quý hiếm nhất chỉ có được sau một thời gian 
đài đăng đăng. Vua BãranasT, người bạn quý của ta, quả thật đã 
có tâm lắm mới gửi cho ta tin lành này cùng với lời đại cương 
về sự thực hành Giáo Pháp.” Rồi vua thầm nhủ: “Sự xuất hiện 
của Đức Phật trên thế gian này là điều trước đây không bao giờ 
được nghe, nay đã thành hiện thực. Lành thay nếu ta đến yết 
kiến Đức Phật và nghe Ngài giảng dạy Giáo Pháp!” Đức vua 
thảo luận với các quan về ý nghĩ này. Họ khuyên vua nên chờ 
đợi ở kinh đô một thời gian trong khi họ đi thăm dò sự việc. 


3.3. Sứ Mạng Của Các Đại Thần 


Mười sáu vị đại thân, cùng với một ngản tùy tùng của mỗi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 451 


VỊ, đồng tâu lên vua Katthavahana: “âu đại vương, nếu quả 
thật Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian, thì khó có chuyện 
chúng thần gặp lại đại vương ở hoàng cung bởi vì tất cả chúng 
thần sẽ xuất gia, trở thành tỳ khưu. Còn nếu Đức Phật chưa 
thật sự xuất hiện thì chúng thần sẽ trở về với đại vương.” 

Trong số đại thần có một người cháu trai của vua (là con 
của em gái vua) tâu rằng: “Cháu cũng sẽ đi.” Vua nói với vị 
ấy: “Này cháu, khi cháu biết rằng Đức Phật đã thật sự xuất 
hiện, hãy trở về báo cho trầm biết.” Người cháu trai đồng ý: 
“Lành thay, đại vương hãy yên lòng!” 

Mười sáu vị đại thần cùng với mười sáu ngàn tùy tùng vội 
vã lên đường, chỉ cắm trại nghỉ đêm trên đường đi, và cuối 
cùng họ đến thành BãrãnasI. Tuy nhiên, trước khi họ đến nơi 
thì Đức Phật Kassapa đã nhập Niết bàn. Các vị đại thần đi vào 
tịnh xá Đức Phật và hỏi: “VỊ nào là Đức Phật? Đức Phật hiện ở 
đâu?” Nhưng họ chỉ thấy các vị đệ tử tỳ khưu đã từng đồng trú 
với Đức Thế Tôn lúc Ngài còn tại thế. Chư tỳ khưu nói với họ: 
“Đức Thế Tôn đã nhập diệt.” Các quan than khóc và thưa: 
“Chúng tôi từ rất xa đến đây và đã lỡ dịp được gặp Đức Phật!” 

Khi bình tâm lại phần nào, họ hỏi thêm: “Thưa chư đại 
đức, Đức Thế Tôn có để lại lời khuyên nhủ hay giáo giới nào 
cho thế gian không?” Chư Tăng từ mẫn trả lời: “Có chứ, chư 
cư sĩ. Lời dạy đó là: “Hãy nương tựa Tam Bảo. Hãy luôn luôn 
thọ trì ngũ giới. Hãy giữ trong sạch tám giới trong các ngày 
trai giới Uposarha. Hãy bô thí cúng dường. Nếu có thể, hãy 
xuất gia sông đời tỳ khưu.”” Do duyên lành này, tất cả các vị 
đại thần trừ người cháu của vua, cùng với tùy tùng của họ, đều 
xuất gia tỳ khưu. 


3.4. Vua Ka†thavähana Băng hà 


Người cháu của vua Katthavahana trở về kinh thành sau 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 452 


khi thỉnh được một trong các di vật của Đức Phật là cái rây lọc 
nước, được xem như một thánh vật đề thờ kính, lễ bái. Các di 
vật này là những đồ dùng riêng đã được Đức Phật sử dụng, bao 
gồm cây Bồ đề, bát khát thực, y, đồ lọc nước, v.v... Người 
cháu cũng đã sắp xếp để cung thỉnh một vị tỳ khưu thuộc lòng 
Tạng Kinh, Tạng Luật, và Tạng VI Diệu Pháp đi cùng với 
mình đến Katthavähana. 

Sau cuộc hành trình qua nhiều chặng đường, người cháu 
về đến hoàng cung và trình lên đức vua rằng: “Tâu đại vương, 
thưa cậu, quả thật là Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian, và 
cũng quả thật là Đức Phật đã nhập diệt.” Rồi người cháu kể lại 
những lời khuyên dạy của Đức Phật mà người cháu đã học từ 
chư đệ tử tỳ khưu của đắng Thiện Thệ. 

Từ đó, vua Katthavähana năng viếng thăm vị tỳ khưu làu 
thông Tam Tạng và nghe pháp vị ấy thuyết giảng. Vua xây cất 
một tịnh xá cho vị thầy giáo thọ, dựng một tháp thờ dụng cụ 
lọc nước của Đức Phật, và trồng một cây bồ đề mới. Vâng theo 
di giáo của Đức Bồn Sư, vua thọ trì ngũ giới, giữ trong sạch 
tám giới trong các ngày Uposarha, và bố thí rộng rãi. Sau khi 
sông hết thọ mạng, vua băng hà và tái sanh vào cõi trời. 

Mười sáu vị đại thần, cùng mười sáu ngàn tùy tùng, đều 
xuất gia tỳ khưu, tu tập theo Chánh Đạo. Trong số mười sáu vị 
đại thần này có trưởng lão Mogharãja tương lai. Theo chú giải 
Trưởng Lão Tăng Kệ, sa môn Mogharäja sống đời tỳ khưu 
phạm hạnh suốt hai mươi ngàn năm trong kiếp ấy (vào thời 
Đức Phật Kassapa, tuổi thọ nhân loại là hai mươi ngàn năm). 

Sau khi mạng chung như phàm nhân, mười sáu vị đại thần 
cùng mười sáu ngản đệ tử của họ tái sanh lên thiên giới, làm 
tùy tùng của vị trời mà tiền thân là vua Katthavähana. 


B. Đời Tỳ Khưu trong Kiếp Cuối Cùng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 453 
1. Bãvarï và Các Môn Đệ Trở Thành Ẩn Sĩ 


Trong khoảng thời gian giữa thời kỳ Đức Phật Kassapa và 
Đức Phật Gotama, người thầy cùng tất cả học trò của ông sông 
ở thiên giới. Trước ngày Đức Phật Gotama tương lai đản sanh, 
họ tái sanh vào cõi người. Đây là kiếp cuối cùng của họ. 

Người thầy sanh làm con trai của vị quốc sư trong triều 
đình vua Mahã Kosala, phụ vương của vua Pasenadi Kosala. 
Ông được đặt tên là BãvarI, và có ba tướng đặc biệt của bậc 
đại nhân. Là một vị Bà-la-môn làu thông Tam kinh Veda và 
thành thạo các lễ nghi cùng chú thuật nên khi thân phụ ông qua 
đời, ông được nối nghiệp cha làm quốc sư cho nhà vua. 

Mười sáu học trò thân tín của ông cùng mười sáu ngàn 
học trò của họ đều tái sanh vào các gia tộc Bà-la-môn trong 
thành Sãvatthi, xứ Kosala. Mười sáu vị Bà-la-môn này học 
Tam kinh Veda từ đạo sư BavarI. Do quả của thiện nghiệp và 
ba-la-mật vun bồi từ các kiếp trước, chư vị đều có danh tiếng Ở 
đời, tu thiền định, và là bậc có trí sáng. Mỗi vị có một ngàn đồ 
chúng. Như vậy BävarT và môn đệ của ông làm thành một hội 
chúng gồm cả thảy 16,017 vị Bà-la-môn lại quy tụ với nhau 
trong kiếp cuối cùng của họ. VỊ Bà-la-môn thứ mười lăm, 
Mogharäja, về sau trở thành trưởng lão Mogharäja. 

Khi vua Mahaã Kosala băng hà, con trai của vua là thái tử 
Pasenadi Kosala nối ngôi. Bãvarl, vị quốc sư của vua Mahã 
Kosala, vẫn tiếp tục tại chức và tân vương Pasenadi còn ban 
nhiều đặc quyền mới cho vị ấy hơn trước nữa. Đây là vì trước 
kia, khi còn là hoàng tử, Pasenadi đã từng là học trò của 
Bãvarï, thế nên quan hệ giữa hai người không chỉ về phương 
diện triều chính mà còn về thâm tình cá nhân nữa. 

Một ngày nọ, trong lúc ân cư, BãvarI, suy xét về sở học 
của mình và nghiệm ra rằng bộ kinh Veda không mang lại một 
lợi lạc tuyệt đối cho các kiếp VỊ lai. BãvarT quyết định từ bỏ thế 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 454 


gian để sống đời đạo sĩ ân dật. Khi vị quốc sư thổ lộ ý định này 
lên vua Pasenadi Kosala, vua nói rằng: “Thưa thầy, sự có mặt 
của thầy ở triều đình khiến cho trẫm an tâm do được sự cố vấn 
của bậc trưởng thượng, và trẫm cảm thấy như vẫn còn đang ở 
trong sự chăm lo của phụ vương. Xin thầy đừng rời xa trầm.” 

Nhưng vì phước quá khứ đã bắt đầu trổ quả, vị lão sư 
không thể bị thuyết phục ngược lại nên vẫn cương quyết sẽ ra 
đi. Đức vua đành nói: “Thưa thầy, thế thì trầm thỉnh cầu thầy 
hãy trú ngụ trong vườn ngự uyên như một ấn sĩ để ngày hay 
đêm trẫm vẫn có thể gặp thầy.” Bãvarï nhượng bộ lời yêu cầu 
này nên cùng mười sáu trưởng đệ tử, thêm mười sáu ngàn tùy 
tùng, lưu trú trong vườn ngự uyên như những đạo sĩ ân dật. 
Đức vua cung cấp cho họ đầy đủ tứ vật dụng và viếng thăm sư 
phụ thường xuyên, vào buổi sáng và buổi chiều. 

Sau một thời gian, các môn đệ thưa: “Thưa thầy, cư ngụ 
gần phố thị làm cho đời sống của ấn sĩ không được như 
nguyện vì bị nhiều phiền nhiễu. Trú xứ thích hợp cho một ẩn sĩ 
phải là nơi xa kinh thành. Vậy chúng ta nên rời khỏi nơi đây.” 
Người thầy đành phải chấp thuận. Bãvar trình bày sự việc lên 
đức vua, nhưng vua không cho thầy lìa bỏ mình. Bãvarï ba lần 
kiên quyết thỉnh cầu; cuối cùng vua phải chìu theo ước muốn 
của thầy. Vua truyền cho hai vị đại quan mang hai trăm ngàn 
đồng tiền vàng theo hộ tống Bãvarï cùng các môn đệ để tìm 
một nơi ân cư thích hợp cho họ, và ở nơi đó xây dựng tu cốc 
cho tất cả các ấn sĩ này. 

Dưới sự hộ độ của hai vị đại quan, BävarT cùng với 16,016 
môn đệ ân sĩ rời thành Sãvatthi đi về hướng nam. Khi ra khỏi 
đại lục Jambudipa đến một hòn đảo lớn giữa vương quốc 
Assaka và Alaka, nơi sông Godhãvari chia hai nhánh, và là 
một khu rừng rộng ba do tuần có nhiều cây ăn trái, Bãvarï nói 
với các môn đệ: “Đây là nơi chư ấn sĩ thời xưa đã sông. Trú xứ 
này thích hợp cho vị tu sĩ ấn cư. Thật vậy, đây là khu rừng mà 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 455 


các ân sĩ danh tiếng như Sarabhaủga đã từng lưu ngụ.” 

Các vị quan từ triều đình Sãvatthi của vua Pasenadi 
Kosala trả cho vua Assaka và vua Alaka mỗi vị một trăm ngàn 
đồng tiền bằng bạc để được sở hữu và sử dụng phần đất này. 
Cả hai vị vua đều vui lòng nhượng lại tài sản này và còn tặng 
thêm một mảnh đất hai do tuần tiếp giáp với khu rừng, như vậy 
tổng cộng hai vị vua đã chuyển nhượng một vùng đất năm do 
tuần. Các quan của triều đình Sãvatthi xây dựng một khu tu 
cốc cho các vị ấn sĩ bện tóc cư ngụ, và thành lập sơ khởi một 
ngôi làng để các vị có nơi nhận thực phẩm cúng dường hằng 
ngày. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, họ trở về Sãvatthi. 

Chú giải Kinh Tăng Chị có ghi thêm vài sự kiện khác liên 
quan đến ẩn sĩ Bãvarï. Sau ngày hai vị quan đã trở về Sãvatthi, 
có một người đàn ông đến khu tu cốc và xin các ấn sĩ bện tóc 
cho phép được cất một căn nhà cho ông trên vùng đất này. Các 
ân sĩ chấp thuận. Không bao lâu sau, hàng trăm gia đình cũng 
được phép cất nhà của họ ở nơi ấy. Và như vậy, do lòng nhân 
từ của ân sĩ Bãvarï mà cộng đồng cư sĩ này đã phát triển thịnh 
vượng, trở thành nguồn thực phẩm cúng dường hằng ngày đến 
các ân sĩ bện tóc, ngoài nguồn cây trái sẵn có trong vùng. 

Ngôi làng ở khu ân cư ngày càng phôn thịnh. Nông nghiệp 
và các hoạt động khác đem đến lợi tức hằng trăm ngàn đồng 
mỗi năm mà dân làng dựa theo đó đóng thuế cho vua Assaka. 
Nhưng vua Assaka lại bảo dân làng nên cúng dường tiền thuế 
ấy đến ấn sĩ Bãvarï. Dân làng mang tiền đến ân sĩ BãvarT và 
thưa: “Thưa ngài, số tiền này là để tỏ lòng biết ơn ngài đã cho 
chúng con được phép cư trú ở làng này và khai thác đất đai của 
ngài.” Bãvarï nghiêm trang nói: “Nếu ta quan tâm đến tiền bạc 
thì đã không trở thành một tu sĩ sống đời ân dật. Các vị hãy 
mang tiền về đi!” 

Khi ấy, những người cư sĩ khân khoản: “Nhưng thưa ngài, 
chúng con không thể lấy lại những gì đã nguyện cúng dường 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 456 


ngài. Mỗi năm chúng con sẽ dâng ngài một trăm ngàn đồng, và 
chúng con xin được đề nghị ngài hãy nhận số tiền thường niên 
này để tùy nghi bố thí bất cứ nơi nào ngài thấy cần.” BãvarT 
buộc lòng phải chấp nhận. Vì thế, hằng năm nơi đây có một 
cuộc bồ thí lớn đo vị ấn sĩ nhân từ thực hiện để giúp đỡ những 
người nghèo khổ, các nông dân, khách lữ hành, người ăn xin, 
và để hộ độ các khất sĩ từ xa đến. Tin tức về hành động cao 
đẹp này được lan truyền khắp cõi Jambudïpa. 


2. Hù Dọa của một Bà-la-môn Man Trá 


Một năm nọ, sau cuộc bố thí thường niên, khi BãvarT còn 
đang hân hoan với việc phước thiện đã làm và thiu thiu ngủ 
trong am thất của mình, vị ẩn sĩ bị đánh thức bởi giọng khàn 
khàn chói tai của một người đàn ông đang lớn tiếng đòi hỏi: 
“Bà-la-môn Bãvarï, hãy bó thí cái gì đi! Hãy bồ thí cái gì đi!” 

Đó là giọng nói của một đạo sĩ bà-lamôn giả mạo, con 
cháu của dòng dõi Bà-la-môn Jñjakã,”° đến từ làng Bà-la-môn 
Dunnivittha trong vương quốc Kaliäga. Ông ta đến theo lệnh 
của bà vợ năng nặc thúc giục: “Ông có biết là Bà-la-môn 
Bãvarï đang mở cuộc bố thí rất lớn không? Hãy đến đó lấy 
vàng bạc của ông ây về!” Là một người chồng Sợ vợ nên đạo sĩ 
Bà-la-môn giả mạo này không thê làm gì khác ngoài việc tuân 
theo lệnh vợ. 

Bãvarï nói với ông ta: “Này đạo sĩ Bà-la-môn, ông đến trễ 
quá rồi. Những gì tôi cho được, tôi đã phân phát hết cho bạt 
nào đến xin giúp đỡ. Bây giờ một xu tôi cũng không còn nữa.” 
“Này ông Bãvarï, tôi không muốn xin một số tiền lớn đâu. Ông 


* Trong Vessamara Jãtaka, lũjakã là một bà-la-môn già và nghèo, bị vợ 
thúc giục nên tìm đến thái tử Vessantara (tiền thân của Đức Phật) lúc Ấy 
đang bị vua cha đày lên núi, để xin hai người con của thái tử về làm nô lệ. 
Vua chuộc lại hai cháu và cho Jũjakã thức ăn ngon quý để ăn. Jũjakã ăn quá 
no và chết vì bội thực. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 457 


là người đã bố thí nhiều tiền của đến như vậy, không lẽ nào 
bây giờ một xu ông cũng không còn nữa như ông nói. Tôi chỉ 
xin năm trăm đồng thôi.” “Tôi không có năm trăm đâu. Đợt 
sau ông sẽ được số tiền ấy.” “Như vậy tôi phải đợi đến đợt sau 
mà ông sẽ chọn ngày để bồ thí ư?” 

Ông ta rõ ràng đã vô cùng tức giận khi nói những lời này 
vì băt đâu thôt lên những lời nguyên rủa. Đề đánh lừa Bãvarl, 
người đạo sĩ Bà-la-môn man trá này giả vờ chuẩn bị phép thuật 
bùa chú, bắt đầu bằng cách lập tức đi gom phân bò, vài bông 
hoa màu đỏ, và cỏ thô đem vào khu cư ngụ của BãvarI. Sau đó 
ông ta nhanh tay trét phân bò trên lỗi vào nhà của Bãvarï, rắc 
hoa đỏ lên, rồi rải cỏ thô khắp nơi. Rồi ông ta rửa bàn chân trái 
bằng nước trong bình nước của ông ta, bước bảy bước lên nền 
nhà và, khi lẫy tay vỗ bàn chân trái, ông ta thốt lên lời nguyền 
rủa sau đây giống như cách một đạo sĩ tụng chú vậy: “Nếu ông 
không đưa ta số tiền mà ta xin ông, thì cầu cho sau bảy ngày, 
cái đầu của ông sẽ bị vỡ thành bảy mảnh.” 

Làm phép thuật man trá xong, người đạo sĩ Bà-la-môn giả 
mạo bỏ đi. BãvarT cực kỳ bấn loạn khi nghe những lời chú 
nguyên rủa đễ sợ ấy. Khi năm thao thức trên giường ngủ, ông 
suy tư: “Lời nguyễn rủa này biết đâu có hiệu lực.” Lúc ấy mẹ 
của Bãvarï trong kiếp ngay trước đó, bấy giờ là vị nữ thần hộ 
vệ cho khu ấn cư, thấy đứa con trai kiếp trước đang sầu muộn 
lo sợ, bèn hiện đến bên con và nói: “Này con trai, Bà-la-môn 
đó không biết cái gì gọi là “cái đầu? (muddha) đâu. Ông ta chỉ 
là một đạo sĩ giả mạo đến đây để lấy tiền của con. Kẻ man trá 
ấy chăng hiểu ý nghĩa của “cái đầu? là gì, cũng không biết yếu 
tố nào có thể làm “cái đầu' bị chặt vỡ ra („uddhädhipara).” 

BãvarT nói: “Thưa mẹ, nếu mẹ biết “cái đầu” nghĩa là gì và 
yếu tố có thê làm “cái đầu' bị vỡ ra thì xin cho con biết.” Vị nữ 
thần nói: “Con ơi, mẹ không biết hai điều này. Chỉ có chư Phật 
biết được chúng.” “Vậy có ai trong thế gian này biết được? 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 458 


XIn mẹ hãy chỉ vị ây cho con.” 

Vị nữ thần trả lời: “Có bậc Chánh Đăng Giác, bậc chúa tế 
của tam giới, bậc giác ngộ giải thoát, là Đức Phật Gotama.” 
Khi nghe đến chữ “Phật”, Bãvari động tâm, vô cùng hoan hỷ, 
và bao nhiêu điều lo âu sợ hãi đều tan biến. Ông phấn khởi hỏi: 
“Vậy Đức Phật hiện giờ ở đâu?” VỊ nữ thần trả lời: “Đức Phật 
đang ngụ tại tịnh xá Jetavana ở SãvatthI.” 

Sáng sớm hôm sau, BävarT gọi mười sáu trưởng đệ tử, là 
những vị tinh thông chú thuật và kệ tụng, và bảo rằng: “Này 
các môn đệ, ta nghe nói Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. 
Các con hãy đi kiểm chứng tin ấy và về báo cho ta rõ. Ta muốn 
đích thân đến yết kiến Đức Phật, nhưng ở tuổi đã quá cao của 
ta thì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Các con hãy tìm gặp 
Đức Phật và thay ta nêu bảy câu hỏi lên Ngài.” 

Rồi Bävarï cho các môn đệ biết rằng có thể tìm gặp Đức 
Phật tại Sãvatthi. Lúc ấy, các môn đệ hỏi thầy làm thế nào đề 
khi thấy vị ấy thì biết đó là một vị Phật. Bãvarï nói với họ rằng 
trong những kệ chú được truyền lại đến nay có nói đến ba 
mươi hai tướng tốt của một bậc đại nhân. Vị nào có trọn đủ ba 
mươi hai đặc tướng ấy, nếu sống tại gia, thì là bậc chuyển luân 
vương; còn nếu xuất gia, thì là một vị Phật. 

Sau đó, vị đạo sĩ bà-la-môn dạy cho các môn đệ từng chi 
tiết của bảy câu hỏi có liên quan đến BãvarT: sanh, tộc, tướng, 
Tam kinh, kệ chú, đầu (muddha), và bê đầu (muddha phalana 
hay muddhädhipzra). Tất cả phải được trình bày theo thể kệ 
ngôn và phải được nêu lên bằng tâm ý chứ không bằng lời nói. 
Bãvarï nói thêm rằng: “Nếu vị ấy là Đức Phật — bậc thấy rõ 
(các pháp thế gian) không bị chướng ngại nào — thì khi câu hỏi 
được hỏi bằng tâm ý, Ngài sẽ đáp lại bằng lời nói.” 

Rồi Bãvarï suy nghĩ: “Tất cả mười sáu môn đệ của ta đều 
là bậc trí. Nếu họ chứng đắc mục đích tối thượng của đời sa 
môn (tức quả A-la-hán) thì họ có thể trở về hoặc có thê không 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 459 


trở về gặp lại ta.” Vì thế, vị đạo sĩ dặn đò Pingiya, một trong 
mười sáu môn đệ và cũng là cháu trai của ông: “Này cháu 
Pingiya, dù sao cháu cũng phải trở về với ta. Hãy nói cho ta 
nghe về lợi ích của pháp siêu thế khi cháu đã đạt được.” 


3. Theo Dấu Chân Đức Phật 


Thế là mười sáu ngàn môn đồ của BãvarT dưới sự lãnh đạo 
của Ajita (vị lớn nhất trong mười sáu vị trưởng đệ tử) cùng với 
mưƯỜI sáu VỊ thầy của họ đảnh lễ Bãvarl rồi rời khu ân cư. Theo 
lời thầy Bavarï chỉ dạy, đoàn ân sĩ bện tóc và mặc áo vải da thú 
đi về phương bắc, hướng đến Sãvatthi. 

Họ du hành xuyên qua kinh đô Mahissati của xứ Alaka, 
rồi qua UJjenI, Gonaddha, Vedisa, Pavana, Kosambi, Saketa, 
Savatthi, Setabya, Kapilavatthu, Kusinara, Pava, Bhoga, 
Vesalr, và RaJagaha thuộc xứ Magadha. Đó là một cuộc hành 
trình dài rất nhiều do tuần. 

Mỗi khi họ đi ngang một thành phó, khi dân chúng ở đó 
hỏi họ đi đâu và họ trả lời rằng họ đi gặp Đức Phật để xin Ngài 
giải thích một số vấn đè, thì rất nhiều người gia nhập đoàn của 
họ. Lúc họ rời Kosambi và tiễn đến Sãketa, dòng người hành 
hương đã dài đến sáu do tuần (khoảng 48 miles). 

Đức Phật biết các ân sĩ học trò của BãvarT đang trên 
đường đến gặp Ngài; Ngài cũng biết về sự gia nhập của nhiều 
người vào đoàn của họ. Thế nhưng, với Phật tuệ, đẳng Toàn 
Giác thấy rằng căn cơ của các ân sĩ này chưa chín muồi nên 
Ngài đã không ở lại Sãvatthi để đón tiếp họ mà đi đến đền 
Pasanaka, ở Magadha, bởi vì đó sẽ là nơi thích hợp cho thời 
điểm chứng đắc giác ngộ của họ. 

Ngoài ra, Đức Thế Tôn cũng biết trước rằng nhờ các vị ấn 
sĩ phải đi qua thêm nhiều thành phố để đến chỗ hữu duyên đặc 
biệt ấy, cho nên số người gia nhập đoàn hành hương sẽ tăng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 460 


lên rất nhiều, và tất cả đều sẽ được hưởng lợi lạc khi nghe Đức 
Thế Tôn thuyết pháp tại đền Pãsãnaka mà đắc được trí tuệ về 
Tứ thánh đề. Do xét thấy lợi ích to lớn này cho cả đoàn hành 
hương nên Đức Thế Tôn rời Sãvatthi và đi về hướng Rãjagaha, 
kinh đô của xứ Magadha, trước khi họ đến đó. 

Khi đoàn hành hương đông đảo đến Sãvatthi, họ đi vào 
tịnh xá của Đức Phật và hỏi Đức Phật đang ở đâu. Rồi ngay lối 
vào khu tu cốc riêng của Đức Phật, hương thất của Ngài, họ 
lưu ý thấy dấu chân của bậc Giác Ngộ được lưu lại nguyên vẹn 
do ý muốn của Ngài để duy trì liên lạc cho tới khi họ đến nơi 
này. 

Các vị ấn sĩ hướng dẫn đoàn hành hương rất thành thạo 
trong việc đọc dấu chân của những loại người sau: 

o_ Người nhiều tham dục (rzassa) có dấu chân lõm sâu ở 

giữa. 

o_ Người nhiều sân hận (đu//hassa) có dấu chân nghiêng 
về phía sau. 

o_ Người nhiều sỉ mê (ữjhassa) có dấu ngón và bàn chân 
ấn trũng xuống. 

o Đức Phật Toàn Giác, bậc đã đoạn diệt mọi ô nhiễm 
(wivafacchadassa), là vị chắc chắn có dẫu chân như dấu 
chân trước hương thất này. 

Và như vậy, với kiến thức riêng của họ, các vị ấn sĩ tin 

chắc rằng họ đã gặp được dấu chân của Đức Phật. 

Đức Phật tuần tự bộ hành ngang qua thị trấn Setabya, 
thành Kapilavatthu... và đến đền Päsãnaka gần Rãjagaha, để 
lại dấu chân trên đường cho đoàn hành hương theo bước Ngài. 

Còn các vị ấn sĩ thì ngay sau khi biết chắc chắn về dấu 
chân của Đức Phật, họ liền rời khỏi Sãvatthi, theo dấu chân 
Ngài, và đi qua những chặng đường tương tự để đến đền 
Pãsanaka. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 461 
4. Đường Đến Bờ Bên Kia”” 


Tại đền Pãsãnaka, vua trời Sakka đã chuẩn bị đủ chỗ cho 
một số người thật đông đảo tụ hợp. Trong lúc đó, các ấn sĩ 
cũng như toàn thể đoàn hành hương ráo riết bộ hành vào 
những thời khắc mát mẻ của buổi sáng và buổi chiều, có gắng 
hết sức đề theo kịp bước chân Đức Phật. 

Khi họ trông thấy đền Pãsãnaka — điểm đến của họ — vì tin 
rằng Đức Thế Tôn đang ngụ nơi ấy, họ vô cùng hân hoan như 
người đang khát thấy được nước, như người thương buôn nhận 
ra cơ hội quý báu, như khách lữ hành mệt mỏi trông thấy bóng 
cây mát rượi. Họ vội vàng tiến về ngôi đền. 

Khi vào đến khuôn viên đền Pãsãnaka, họ được diện kiến 
Đức Phật, đẳng Chánh Biến Tri, bậc Minh Hạnh Túc, đang ban 
pháp giữa hội chúng tỳ khưu bằng giọng đại hùng đại lực 
giống như tiếng rồng vô úy và đũng mãnh của sư tử. 

AjIta, trưởng đoàn của các đạo sĩ bà-la-môn, vô cùng hoan 
hỷ được nhìn thấy Đức Phật đang tỏa ánh hào quang sáu màu 
rạng ngời trong lúc thuyết pháp, như mặt trời chói sáng, như 
mặt trăng ngày rằm tròn đầy viên mãn. 

Vị đạo sĩ càng phấn khởi hơn nữa khi trông thấy tay chân 
Đức Phật đầy đủ các tướng tốt của bậc đại nhân, và còn được 
khích lệ bởi những lời đón chào với giọng dịu ngọt từ ái của 
Đức Thế Tôn như: “Các con thấy thời tiết như thế nào? Có dễ 
chịu không?” 


4.1. Những Câu Hỏi BävarT Dạy Ajita 


Sau khi ngồi vào một nơi thích hợp, Ajita nêu các câu hỏi 
đầu tiên theo thê kệ ngôn lên Đức Phật, nhưng Ajita không nói 
lớn mà chỉ hướng tâm hoàn toàn vào những câu kệ đã được 


* theo The Great Chronicles oƒ Buddhas và Pãrãyanavagga (Sutta Nipäta) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 462 


thầy Bãvarï dạy trước khi rời khu ấn cư: “Xin cho con biết 
thầy của con (1) được bao nhiêu tuổi? (2) thuộc dòng họ nào? 
(3) có các tướng đặc biệt gì trên thân? (4) làu thông bộ kinh 
Veda như thế nào? (5) có bao nhiêu kệ chú tối thượng mà vị 
thầy bà-la-môn của con tụng đọc được?” 

BãvarI đã chỉ dạy cho Ajita đặt các câu hỏi này lên Đức 
Phật bằng tâm ý chứ không bằng tiếng nói, và Ajita đã làm y 
theo lời thầy đặn. Đúng như BãvarT mong mỏi, Đức Phật biết 
rõ những câu hỏi trong tâm của Ajita. Rồi không chút do dự, 
Ngài ban những câu trả lời cũng theo thể kệ ngôn, nhưng bằng 
tiếng nói: “Này Ajita, thầy của con (1) được một trăm hai 
mươi tuổi; (2) thuộc dòng họ Bävarï; (3) có ba tướng đặc biệt 
của bậc đại nhân; (4) làu thông Tam kinh Veda; (5) tụng đọc 
được năm trăm kệ chú tối thượng trong giáo pháp của vị ấy.” 

Ajita muốn biết thầy mình có ba đặc tướng nào của bậc 
đại nhân nên nói kệ ngôn để đặt câu hỏi bằng tâm: “Thưa bậc 
Vô Thuợng ST, bậc đã đoạn diệt tham ái, có khả năng xóa tan 
mọi hoài nghỉ của tất cả chúng sanh, xin Ngài nói rõ từng chỉ 
tiết về ba đặc tướng của Bãvar. Xin đừng để chúng con còn 
chút hoài nghi nào. 

Đức Phật từ tốn trả lời: “Này Ajita, thầy Bãvarï của con có 
thể che kín mặt bằng lưỡi của mình, có một sợi lông xoắn giữa 
hai chân mày, và có bộ phận sinh dục được bọc kín (giống như 
của voi Chaddanta). Này Ajita, hãy biết như vậy.” 

Đức Thế Tôn đã trả lời các câu hỏi bằng kệ ngôn với 
những thuật ngữ chính xác. Lúc bấy giờ, thính chúng tụ hợp 
trên một vùng rộng đến mười hai do tuần thật kinh ngạc, bởi vì 
họ không nghe ai đặt câu hỏi mà chỉ nghe câu trả lời chỉ tiết 
của Đức Phật. Kính cân chắp tay đưa lên khỏi đầu, họ thốt lên: 
“AI là người hỏi? Phải chăng là một vị thiên hay Phạm thiên 
hay vua trời Sakka?” 

Sau khi nghe Đức Phật trả lời năm câu hỏi của mình, AjJita 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 463 


nêu thêm trong tâm hai câu hỏi bằng kệ ngôn nữa: “Bạch Thế 
Tôn, thầy Bãvarï của chúng con xin kính hỏi Ngài hai vấn đè. 
Thứ nhất, “cái đầu? (uddha) nghĩa là gì? Thứ nhì, yếu tố nào 
có thê chặt vỡ cái đầu (muddhädhipata)? Kính xin Thế Tôn bi 
mãn giải thích để đoạn nghi cho chúng con.” 

AjIta chỉ đặt câu hỏi trong tâm nhưng Đức Phật đã nói lên 
câu trả lời như sau: 


Vô minh là đỉnh đầu, 
Hãy hiểu biết như vậy, 
Minh là đánh bề đầu, 
Liên hệ dục, tinh tấn, 
Với lòng tin, chánh niệm, 
Liên hệ với thiền định. 
Kinh Tập, Šn 5.0 
HT Thích Minh Châu dịch 


“Này Ajita, vô minh (avjj/z) không biết Tứ thánh 
để là cái đầu (muaddha) của vòng tái sanh luân hồi. 
Minh (v//Z) hiểu biết về Thánh đạo — liên kết với 
tín, niệm, định, nguyện lực, và tinh tấn — là yếu tố 
chặt vỡ cái đầu. Con cần biết như vậy.” 


Được nghe câu trả lời chính xác, rõ ràng của Đức Phật, 
Ajita vô cùng hoan hỷ. Vị đạo sĩ trẻ đặt tắm da sơn đương lên 
vai trái, kính cần chạm đầu vào đôi chân của đẳng Thiện Thệ, 
rồi cất giọng nói lớn: “Bạch Thế Tôn, bậc đã diệt khổ 
(dukkha), bậc có tuệ nhãn, bà-la-môn BãvarT cùng với mười 
sáu ngàn đệ tử của vị ấy hết sức vui mừng phấn khởi, xin đê 
đầu đánh lễ dưới chân Ngài.” 

Các đệ tử khác của BãvarI cũng cùng Ajita hô vang lời 
xưng tán này và tôn kính đảnh lễ đắng Giác Ngộ. Băng giọng 
dịu ngọt, Đức Phật bị mẫn rải tâm từ và chúc phúc cho Ajita và 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 464 


các đạo sĩ bà-la-môn: “Mong Bãvarï cùng các đệ tử sống an 
lạc. Này thanh niên bà-la-môn Ajita, mong con sống an lạc và 
thọ mạng được lâu dài.” 

Rồi Đức Phật từ mãn nói tiếp: “Nếu Bãvarl, hay Ajita, 
hoặc bất cứ ai trong các con muốn đoạn trừ bất cứ hoài nghỉ 
nào sanh khởi trong tâm, thì Như Lai cho phép hỏi.” 

Lời cho phép này là thông lệ của chư Phật Toản Giác khi 
mời chúng sanh đặt câu hỏi. Khi được bậc Chánh Đăng GIác 
cho cơ hội tốt đẹp quý báu này, tất cả các vị bà-la-môn ngồi 
xuống, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi thay phiên nhau nêu 
câu hỏi. 

Ajita là người đầu tiên đặt câu hỏi riêng của mình. Đức 
Phật trả lời các câu hỏi của Ajita, và các câu trả lời ấy dần dần 
đưa đến đỉnh điểm là sự chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Khi thời 
pháp kết thúc, Ajita cùng một ngàn môn đệ của ông đều đắc A- 
la-hán, và hàng ngàn thính chúng cũng đắc đạo quả ở nhiều 
tầng bậc khác nhau. 

Ngay khi Ajita và các môn đệ của vị ấy vừa đạt thánh quả 
cao quý nhất, họ được Đức Phật gọi vào đời sống tỳ khưu bằng 
cách ban lời truyền dạy “Kha bhikkhavel” Lập tức, chư vị 
được chuyền đổi hình tướng thành những sa môn có phẩm mạo 
trang nghiêm cao quý như bậc trưởng lão sáu mươi tuổi hạ, và 
được trang bị đầy đủ y bát cùng vật dụng của tỳ khưu tạo ra do 
năng lực thần thông của Đức Phật. Tất cả các vị ấy đều ngôi 
trang nghiêm cung kính trước Đức Bồn Sư. 

Cũng như Ajita, mười ba trưởng môn đệ kế tiếp của 
Bävarï lần lượt nêu câu hỏi riêng của họ lên Đức Phật và được 
Đức Phật trả lời các câu hỏi ấy, giải tỏa mọi thắc mắc hoài 
nghi trong tâm họ. Chư vị cùng một ngàn môn đệ của mỗi vị 
đều đắc quả A-la-hán, và tất cả đều được Đức Phật gọi vào đời 
sống tỳ khưu với lời truyền dạy “Etha bhikkhave!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 465 
4.2. Những Câu Hỏi Của Moghorãäja 


Mogharäãja là một người rất kiêu căng ngã mạn, tự cho 
mình là người học thức lỗi lạc nhất trong mười sáu đệ tử thân 
cận của Bãvarï. Thoạt tiên, Mogharãja nghĩ rằng mình đặt câu 
hỏi ngay sau Ajita là hợp lý nhất bởi vì Ajita là người đệ tử lớn 
nhất trong mười sáu vị này, thế nên sau khi Ajita chấm đứt câu 
hỏi thì MogharäJa đứng lên hỏi. 

Tuy nhiên, Đức Phật biết rõ tâm tánh ngã mạn cũng như 
căn cơ chưa đầy đủ để giác ngộ của Mogharäja, và Ngài cũng 
biết rằng sự trừng phạt sẽ mang lại lợi ích cho vị đạo sĩ trẻ ấy. 
Vì lẽ đó, Đức Phật nói: “Này Mogharãja, hãy đợi đến khi 
những người khác đã hỏi xong các câu hỏi của họ.” 

Nghe lời dạy của Đức Phật, Mogharãja suy ngẫm: “Đã từ 
lâu ta vẫn nghĩ mình là người thông minh trí tuệ nhất. Nhưng 
Đức Thế Tôn biết rõ hơn ai cả! Chắc Ngài đã suy xét và quyết 
định rằng chưa đến phiên ta đặt câu hỏi.” Thế là Mogharãja im 
lặng ngồi xuống. 

Rồi sau khi tám vị đệ tử của Bãvarĩ — (1) Ajita, (2) Tissa 
Metteyya,(3) Punnaka,(4) Mettagu, (5) Dhotaka, (6) 
Upasïva, (7) Nanda, (8) Hemaka — đã hỏi xong, Mogharãja mất 
kiên nhẫn và đứng lên, xem như đến phiên của mình. Một lần 
nữa, đắng Điều Ngự Trượng Phu xét thấy rằng các căn quyền 
của Mogharäja vẫn chưa đủ chín muôi để tiếp nhận Chân Lý 
thâm sâu vi diệu, cho nên Ngài lại bảo người đạo sĩ trẻ hãy chờ 
đợi. MogharäJa im lặng vâng theo lời dạy của Đức Phật. 

Nhưng khi sáu vị đệ tử kế tiếp — (9) Todeyya, (10) 
Kappa, (I1) JatukanmT, (12) Bhadravudha, (13) Udaya, (14) 
Posala — đã xong phiên nêu câu hỏi của họ thì MogharäJa quan 
tâm về việc mình sẽ trở thành vị tỳ khưu nhỏ hạ nhất trong số 
môn đệ của BãvarI nếu không được nêu câu hỏi vào lúc này, 
và vì thế vị đạo sĩ muốn được nhận phiên thứ mười lăm. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 466 


Lúc bấy giờ, thấy căn cơ của Mogharäja đã đầy đủ nên 
Đức Phật cho phép đặt câu hỏi. Mogharãja bắt đầu như sau: 
“Đã hai lần con đặt câu hỏi lên Đức Thế Tôn, nhưng bậc Ngũ 
Nhãn”” đã không trả lời cho con. Tuy nhiên con được nghe 
rằng bậc Đạo Sư, vì lòng bi mẫn, đến lần thứ ba sẽ trả lời.” 

Rồi Mogharäja nêu câu hỏi lên Đức Thế Tôn: “Từ cõi 
nhân loại đến cõi chư thiên hay Phạm thiên không ai hiểu rõ 
được kiến giải (đ///J¡) của Đức Phật Gotama lừng danh về điều 
sau. Kính bạch bậc đã thấy được Pháp vi diệu thù thắng — bậc 
thấy biết được các khuynh hướng ngủ ngầm (ãsay2). sự giải 
thoát tối thượng (adhữmuffi), các cảnh giới tái sanh (gai), và 
cứu cánh Niết bàn (pãrãyana) của thế giới hữu tình — chúng 
con đã đến đề hỏi một câu hỏi: Một chúng sanh cần phải nhận 
thức về thế giới như thế nào để Ä⁄Zra không thê thấy chúng 
sanh ấy được nữa?” (Do cách nhận thức nào về thế giới hữu vi 
này mà một vị chứng đắc đạo quả A-la-hán, là quả vô sanh, 
thoát khỏi sự chết?) 

Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi của Mogharãja như sau: 


Này Mô-gha-ra-Ja, 
Hãy nhìn đời trống không, 
Luôn luôn giữ chánh niệm, 

Nhô lên ngã tùy kiến, 

Như vậy vượt tử vong, 

Hãy nhìn đời như vậy, 
Thần chết không thấy được. 


Kinh Tập, Šn 5.15 
HT Thích Minh Châu dịch 


bậc Ngũ Nhãn hay bậc Có Mắt (Cakkhuma) là một trong các hồng danh 
của Đức Phật, nghĩa là bậc “có 5 thứ mắt của trí tuệ tối thượng”: nhục nhãn, 
thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 467 


(Tất cả các pháp hữu vi phải được xem là vô ngã 
và thực tánh của chúng chỉ là một sự trống rỗng. 
Khi nhận thức chân chánh này được kiên định thì 
sự chết (Mãra) bị đánh bại. “Vượt tử vong” trong 
câu kệ này là một ân dụ chỉ cho việc thành tựu đạo 
quả A-la-hán.) 


Do căn cơ đã chín muôi, ba-la-mật đầy đủ, và phước báu 
được nghe lời dạy trực tiếp của Đức Phật, sau khi Mogharãja 
nghe được câu kệ trả lời của bậc Thiên Nhân Sư đưa đến đỉnh 
điểm là sự chứng ngộ đạo quả A-la-hán thì ngài chứng đắc tam 
minh, thành tựu đạo quả A-la-hán cùng bốn tuệ phân tích và 
lục thông.” 

Một ngàn môn đệ của ngài Mogharãja cũng đều đắc A-la- 
hán như các vị trưởng đệ tử và môn đệ của các vị ấy trước đó. 
Họ được Đức Phật gọi vào đời sống tỳ khưu bằng cách ban lời 
truyền dạy “Eiha bhikkhave†° Hàng ngàn thính chúng cũng 
đắc đạo quả ở nhiều tầng bậc khác nhau. 


4.3. Pingiya và BãvarT 


Sau Mogharäja thì đến phiên Piägiya, môn đệ cuối cùng 
trong mười sáu môn đệ thân tín và cũng là cháu trai của 
BävarT, nêu câu hỏi lên Đức Phật. 

Khi thời pháp Đức Phật ban cho Piägiya kết thúc mà đỉnh 
điểm là sự chứng ngộ đạo quả A-la-hán, Piägiya nhớ đến 
Bãvarï và tiếc cho cậu của mình — lúc ấy đã 120 tuổi — không 
có duyên lành được nghe một bài pháp vi diệu như vậy. 

Vì không chuyên chú nghe pháp nên Pigiya không đắc 
A-la-hán mà đắc thánh quả thứ ba, quả bất lai. Trong khi đó, 


” theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh (SA.iii.201), ngài Mogharaja là một ví 
dụ của một vị đắc A-la-hán bằng cách phát triển trí tuệ qua sự suy xét trải 
nghiệm, trạch pháp, hay tuệ như ý túc (vữnamsa) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 468 


một ngàn môn đệ của Pingiya đạt quả A-la-hán. PIñgiya và các 
môn đệ đều được Đức Phật gọi vào đời sống tỳ khưu bằng 
cách ban lời truyền dạy “Eiha bhikkhave!” 

Rồi Đức Phật trở về Sãvatthi cùng hàng ngàn vị đệ tử A- 
la-hán vừa gia nhập Tăng chúng. Riêng đại đức Pingiya xin 
phép Đức Bồn Sư được về gặp BavarI do đã nhận trách nhiệm 
tường thuật lại những trải nghiệm của đại đức cho người cậu 
được nghe. Sau khi được Đức Bốn Sư cho phép. đại đức 
Pingiya dùng thần thông phi hành đến bờ sông Godhãvarl rồi 
bộ hành về khu ẩn cư. 

Đạo sĩ Bãvarï ngồi bên đường ngóng chờ cháu trai trở về. 
Khi trông thấy đại đức Pingiya trong phẩm mạo tỳ khưu, vị 
đạo sĩ lập tức đoán ra rằng Đức Phật đã xuất hiện trong thế 
gian. BävarT cùng năm trăm đệ tử của đạo sĩ liền sửa soạn một 
chỗ ngồi đặc biệt cho đại đức Pingiya và cung kính đảnh lễ đại 
đức. Rồi họ thỉnh cầu đại đức truyền đạt lại cho họ nghe những 
lời dạy của Đức Thế Tôn, và họ được đại đức thuyết một bài 
pháp gồm mười lăm câu kệ. 

Đức Phật biết rằng Pingiya và Bãvarï đã đủ căn duyên để 
giác ngộ trí tuệ bậc cao hơn nên vào cuối câu kệ thứ mười lăm, 
đắng Toàn Giác phóng hào quang của một vị Phật để phân 
thân thị hiện trước mặt họ, cho họ thấy được Ngài dù Ngài 
đang ngụ tại tịnh xá Jetavana, sần thành Sãvatthi. BavarT đứng 
lên, cung kính đánh lễ đưới chân Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn ban một bài pháp thích hợp với căn cơ của 
cả Pingiya và Bãvari. Khi bài pháp chấm dứt, đại đức Piñgiya 
thành tựu đạo quả A-la-hán. BãvarT đắc thánh quả bất lai, và 
năm trăm môn đệ của đạo sĩ đắc thánh quả nhập lưu; tất cả đều 
không còn bị đọa lạc, và chắc chắn sẽ đạt đến chánh giác. 


4.4. Kinh Đường Đến Bờ Bên Kia (Pãrãäyang Sutta) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 469 


Những câu hỏi của mười sáu môn đệ của đạo sĩ BãvarT và 
những câu trả lời của Đức Phật được ghi lại thành các bài kinh 
riêng biệt. Câu chuyện về BãvarT cùng mười sáu môn đệ và các 
bài kinh hỏi đáp này được kết tập lại thành chương thứ năm 
trong Kinh Tập (Sa Nipđi4). 

Nếu một vị sau khi thông hiểu ý nghĩa của từng câu hỏi, 
sau khi hiểu pháp (những lời dạy của Đức Thế Tôn), thực hành 
đúng pháp và tùy thuận pháp, thì vị ấy có thể đi đến bờ bên kia 
của sự già và sự chết trong bề luân hồi. Vì các pháp vô thượng 
này có thể đưa chúng sanh đến bờ bên kia (MiĐbãna) nên tên 
của bài kinh này được gọi là Kinh Đường Đến Bờ Bên Kia 
(Parayana Suffa, Šn 5.18). 


5. Quả Dư Sót Của Nghiệp Trong Tiền Kiếp”” 


Tương truyền rằng trong một kiếp quá khứ vào thời Đức 
Phật Padumuttara, trước kiếp phát đại nguyện lên Đức Thế 
Tôn, ngài Mogharãja tương lai sanh vào một gia đình giai cấp 
tiện dân nghèo khó trong thành Hamsavati. Ông đi làm thuê 
cho những gia đình khác. Không nhà cửa và không của cải, 
ông phải ở trên nền đất thô trong gian nhà nghỉ chân của một 
tu viện thanh tịnh của Đức Phật. Trong khi cư ngụ nơi ấy, ông 
đốt lửa khiến nền đất bị cháy đen. 

Do nghiệp bắt thiện này, trong hậu kiếp, ông đọa sanh vào 
địa ngục và bị thiêu đốt một ngàn năm ở nơi đây. Rồi trong 
năm trăm kiếp sống về sau ông được may mắn sanh vào cõi 
người, nhưng do quả của nghiệp bắt thiện vẫn còn dư sót, trong 
suốt năm trăm kiếp ấy, từ lúc lọt lòng ông đã phải mang dấu ấn 
của giai cấp tiện dân và bị nhiễm chứng bệnh ngoài da khiến 
cực kỳ đau khổ. 

Trong kiếp cuối cùng, ông tái sanh vào một gia tộc sát-đề- 


* theo Thera-Apadäna và chú giải Theragäthä 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 470 


lợi. Khi phụ vương băng hà, ông kế thừa ngôi vua, cai trị một 
xứ sở rộng lớn. Thế nhưng, do bị chứng bệnh phong củi 
(kuffharoga) hành hạ thân xác, ông không được sống an lạc. 

Vì hạnh phúc của đời vương giả chỉ là rỗng không đối với 
vị vua đau khổ, ông được gọi là MogharäJa, nghĩa là vị vua 
(rã/a) rỗng không (mogha). Sau khi thấy được sự bất tịnh của 
thân thể và những sợ hãi bất an trong đời thế tục, ông từ bỏ 
ngai vàng, xuất gia, trở thành môn đệ của đạo sĩ Bà-la-môn 
Bãvarï, và sống đời ấn sĩ bện tóc. 

Sau khi yết kiến Đức Phật Gotama, được hỏi bậc Đạo Sư 
về Giáo Pháp và được trả lời thấu đáo, ngài Mogharãja chứng 
quả A-la-hán và trở thành tỳ khưu. Tuy trưởng lão MogharäJa 
đã bước vào đời sa môn nhưng quả của nghiệp bất thiện trong 
quá khứ vẫn còn dư sót. Do nghiệp quả ấy và do thiếu sự săn 
sóc chu đáo, các mụt ghẻ lở xuất hiện và lan tràn trên thân 
ngài. Trưởng lão nghĩ rằng chỗ ngụ của mình bị ô nhiễm nên 
đặt sàng tọa riêng trên một thửa ruộng ở Magadha, và dù vào 
mùa đông lạnh giá, ngài vẫn nằm ngủ trên thảm rơm nơi ấy. 

Một hôm, khi trưởng lão Mogharãja đến viếng thăm và 
đảnh lễ Đức Bồn Sư, Đức Phật bi mẫn hỏi vị đệ tử: 


207. Hỡi Mogharajal 
Sống với da thô độc, 
Sống với tâm hiền thiện, 
Luôn luôn hành thiền định, 
Trong những đêm đông giá, 
Con là một tỳ khưu, 
Vậy con sống thế nào, 
Con sẽ làm những gì? 


Với giọng an lạc trầm tĩnh, trưởng lão kính cần trả lời Đức 
Bồn Sư: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 471 


208. Con có được nghe răng: 
Ở nước Magadha, 
Đất nước giàu thịnh vượng, 
Toàn dân sống đây đủ. 
Am con lợp bằng rơm, 
Còn tốt đẹp hơn nhiều, 
Hơn đời sống an lạc, 
Của mọi người dân khác. 
Trưởng Lão Tăng Kệ 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và C.A.F. Rhys Davids 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhu về Mặc Thô Y 


Vào thuở Tăng chúng mới thành lập, khi chư Tăng hỏi 
Đức Bồn Sư về loại y nào được Ngài cho phép sử dụng, Đức 
Bồn Sư dạy rằng: “Này các tỳ khưu, Như Lai cho phép sáu loại 
y: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, loại bằng tơ lụa, loại 
bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố.” 

Rồi Ngài dạy thêm: “Như Lai cho phép vị tỳ khưu chấp 
nhận y của gia chủ được chấp nhận luôn cả loại vải dơ bị 
quăng bỏ. Này các tỳ khưu, Như Lai ngợi khen sự biết đủ với 
cả hai loại y ấy.” 

Sau đó, do duyên sự mới, Đức Phật tuyên bố: “Này các tỳ 
khưu, Như Lai cho phép sáu loại thuốc nhuộm: thuốc nhuộm 
từ rễ cây, thuốc nhuộm từ thân cây, thuốc nhuộm từ vỏ cây, 
thuốc nhuộm từ lá cây, thuốc nhuộm từ bông hoa, thuốc 
nhuộm từ trái cây.” (Luật Tạng, Đại Phẩm, Chương Y Phục) 

Từ lúc được trở thành tỳ khưu sống đời phạm hạnh, 
trưởng lão Mogharãja thường mặc loại y hạ đẳng, được may 
theo đúng với quy luật đã được Đức Bồn Sư ban hành như 
trên. Đây là hạnh mặc thô y /”khacfara — còn gọi là phấn tảo 
y pamsukữla — là một trong mười ba pháp tu hạnh đầu đà 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 472 


(dhuianga). Thô y hay phân tảo y là y cà-sa kết bằng giẻ rách 
thô xấu hay những mảnh vải dơ quăng bỏ trong bãi tha ma, vứt 
vào đồng rác hoặc hồ phân, hay ném xuống đường, được vị tỳ 
khưu lượm và giặt sạch để may thành y sazghãƒï (tăng-già-lê). 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsga) ghi rằng vị tỳ khưu 
hành trì hạnh mặc thô y hay phân tảo y có được những lợi ích 
sau: Vị ấy thật sự tùy thuận thực hành theo nếp sống xuất gia 
nương nhờ Tam Bảo, như trong câu: “xuất gia bằng cách tùy 
thuộc vào phấn tảo y” (Vin.i.58, 96); vị ấy an lập trong thánh 
tài thứ nhất là tín tài (A.ii.27); vị ấy không có sự đau khổ do 
phải gìn giữ; vị ấy sống không tùy thuộc vào người khác; vị ấy 
không sợ trộm cướp; vị ây không có thèm muốn liên hệ đến V 
phục; đó là một điều kiện thích hợp cho một ân sĩ; V ây được 
Đức Thế Tôn tán thán vì “không giá trị, đễ kiếm, và không lỗi” 
(A.ii.26); y ấy làm cho người ta tin cậy; y ấy phát sanh những 
hậu quả ít muốn, biết đủ, v.v.; Chánh đạo được tu tập; vị ây 
làm tấm gương cho hậu lai. 


Khi nỗ lực đánh bạt đạo quân tử thần, 

Nhà khổ hạnh quấn y bằng giẻ rách lượm từ đống rác 
Vẫn sáng chói như tướng sĩ lâm trận mặc giáp sắt. 
Y này chính đắng Thiên Nhân Sư cũng mặc, 

Từ bỏ vải &Zs7 quý giá cùng những thứ khác; 
Vậy, ai mà không nên mặc 
Y bằng giẻ lượm từ đồng rác này? 


Nhớ lời đã phát nguyện khi ra đi sống kiếp không nhà, 
Hãy hân hoan mặc y bằng giẻ rách này 
Như người trang phục xiêm y mỹ lệ. 
Thanh Tịnh Đạo 
NI Sư Thích Nữ Trí Hải dịch 


Không chỉ nhặt những mảnh giẻ rách thô xấu bị quăng bỏ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 473 


để may thô y, trưởng lão Mogharãja còn nhuộm chúng bằng 
thuốc nhuộm thô xấu, chỉ cho đúng màu theo Luật đã định, rồi 
chắp lại và may thành y bằng loại chỉ thô xấu. 

Vì thế, trong một dịp có hội chúng tỳ khưu quy tụ tại tịnh 
xá Jetavana, Đức Thế Tôn đã tán dương hạnh mặc thô y của 
trưởng lão Mogharäja và tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỷ khưu của Như Lai 
mặc thô y có đủ ba chi là kết bằng vải thô xấu, nước nhuộm 
thô xấu, may bằng chỉ thô xấu (/ữkhacivaradhäraka), tỳ khưu 
Mogharäja là bậc đệ nhất (tzdagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT + 474 


(2⁄2 <2 


CHƯ THÁNH A-LA-HÁN 
TRƯỞNG LÃO NI 


(ARAHAT-THERI) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 475 


Mahäpajäpati Gotami Ther1 
Đệ Nhất Tỳ Khưu Ni về Tuổi Thánh và Tuổi Hạ 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu ni của Đức Phật Gotama chứng 
đắc giác ngộ đã lâu ngày (razñãi”), trưởng lão nỉ 
Mahãpajäpati Gotami (Kiều Đàm Di) được Ngài tán dương là 
bậc đệ nhất (etadagga) về tuổi thánh và tuổi hạ. !99 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của trưởng 
lão ni MahãpaJapafi GotamI sanh vào một gia đình danh giá ở 
kinh thành Hamsavati. Một ngày nọ, khi đang lắng nghe Đức 
Phật thuyết pháp, vị tín nữ chứng kiến Đức Thế Tôn ban cho 
một bh/kkhunr danh hiệu là vị đệ tử tỳ khưu ni chứng ngộ Giáo 
Pháp đầu tiên, có tuổi thánh và tuổi hạ cao nhất trong Ni 
chúng. Vị tín nữ vô cùng kính phục bậc tối thắng ấy và ước 
nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự trong thời một vị 
Phật tương lai. Sau lễ cũng dường trọng thể đến Đức Phật cùng 
Tăng giả, bà cung kính phát đại nguyện trước Đức Phật. Đức 
Thế Tôn ban lời tiên tri rằng đại nguyện của bà sẽ được thành 
tựu vào thời Đức Phật Gotama, một trăm ngàn đại kiếp sau. 


1. Tiền Kiếp Trưởng Nhóm Nô Lệ Đội Nước 
Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, vỊ 


ĐỞ đây, raíaffiu bhikkhunr là vị tỳ khưu ni đã trải qua một thời gian dài từ 
khi thấy được Tứ diệu để và chứng ngộ Giáo Pháp, và từ khi xuât gia thọ 
đại giới tỳ khưu ni. Ra#afñññ etadagga là vị bhikkhunĩ có tuôi thánh và tuổi 
hạ cao nhất trong chúng tỳ khưu ni. 

'99 chỉ tiết trong bài soạn theo 7he Great Chronicles oƒ Buddhas; The Great 
Disciples oƒ the Buddha; Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương 8 Pháp; Therï- 
Apadäna; và Luật Tạng, Tiêu Phẩm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 476 


tín nữ tiền thân của trưởng lão ni Mahãpajãpatï Gotami đã 
sống trọn đời thực hành hạnh bố thí cúng dường và giữ giới 
trong sạch, rồi sau khi mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi trời 
Tavatimsa. Khi thọ mạng ở thiên giới chấm dứt, vị ấy tiếp tục 
trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi qua nhiều kiếp sống theo 
sự vận hành của nghiệp quả. Rồi trong một quãng thời gian 
giữa sự xuất hiện của hai Đức Phật Toàn Giác tiếp nối, Gotamĩ 
Therï tương lai tái sanh vào giai cấp nô lệ ở thành Bãrãnasï, 
làm trưởng nhóm của năm trăm nữ nô lệ làm nghề đội nước 
thuê. (Ở Ấn độ thời bấy giờ, người nô lệ mang nước đến nhà 
chủ nhân bằng cách đội chậu đựng nước trên đầu.) 

Khi mùa nhập hạ gần đến, năm vị Phật Độc Giác sống 
trong hang động Nandamũn trên núi Gandhamadaäna phi hành 
xuống rừng Migadävana ở Isipatana, gần BaranasI, và ôm bát 
đi vào phố thị để khất thực. Sau khi độ thực, chư vị nghỉ ngơi 
trong rừng Migadävana và bàn về việc tìm người phụ giúp xây 
dựng các tu cốc nhỏ đề an cư mùa mưa. 


[Theo giới luật của hàng xuất gia, một vị tỳ khưu 
sau khi nguyện sẽ nhập hạ ở một nơi nào đã chọn 
để cư trú trong ba tháng mùa mưa, thì tại nơi ấy 
phải ngụ trong một chỗ có mái che và phải có cửa. 
Điều luật này không có ngoại lệ ngay cả đối với 
các vị tu khô hạnh. Nếu không được cúng dường 
một chỗ an cư đã xây dựng sẵn theo đúng giới luật, 
thì vị ấy phải đi tìm người phụ giúp việc xây cất 
một chỗ an cư như thế. Chỗ an cư trong mùa vøssđ 
có thê là một ngôi chùa (đrZma), tịnh thất (vihãra), 
trú xá (ãyãsa), hoặc liêu cốc riêng (senasan4)] 


Đê có một chỗ an cư theo đúng giới luật, vào buôi chiêu, 


năm vị Phật Độc Giác đắp tam y và đi vào thành BãränasI tìm 
người phụ cất tu cốc. Việc chư vị đi vào thành được người đội 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 477 


nước trưởng nhìn thấy và lưu ý đến. Năm vị Phật Độc Giác 
đứng trước cửa nhà của một phú gia trong thành. Khi nghe chư 
vị nói về nhu cầu xây dựng nơi an cư mùa vassa, phú gia từ 
chối giúp đỡ chư vị. 

Người đội nước trưởng đến bên năm vị Phật Độc Giác khi 
họ vừa ra khỏi công thành. Bà đặt chậu nước ở trên đầu xuống, 
đảnh lễ chư vị, rồi hỏi lý do chư vị vào thành và vì sao lại rời 
khỏi thành nhanh như vậy. Năm vị Phật Độc Giác cho bà biết 
rằng các vị đi tìm người giúp dựng một trú xá nhỏ để cư ngụ 
trong ba tháng an cư mùa mưa sắp đến nhưng không được ai 
trợ giúp. Nghe vậy, bà kính cần hỏi: “Bạch quý ngài, phải 
chăng chỉ các thí chủ giàu có mới được dâng cúng chỗ ngụ ấy, 
hay một người nô lệ như con cũng được phép cúng dường?” 

Với giọng dịu dàng, chư Phật Độc Giác từ bị trả lời bà: 
“Này nữ cư sĩ, ai cũng có thể cúng dường cả.” Bà vui mừng 
thưa: “Thật lành thay! Thưa quý ngài, ngày mai chúng con xin 
được dâng cúng các tu cốc. Cũng vào ngày mai, kính xin quý 
ngài nhận lời mời thọ bát cho chúng con được cúng dường vật 
thực.” Chư Phật Độc Giác nhận lời thỉnh cầu. 

Sau khi đảnh lễ từ giã chư vị, người trưởng nhóm nữ nô lệ 
đặt thùng nước lên đầu, và thay vì trở về thành, bà trở lại giếng 
nước, tụ tập các bạn trong nhóm đội nước thuê ở đó, rồi hỏi: 
“Này các em, các em muốn làm nô lệ cho người khác mãi mãi 
hay muốn được giải thoát khỏi thân phận tôi tớ phục dịch 
này?” Tất cả đồng thanh trả lời: “Chúng em muốn được giải 
thoát khỏi kiếp nô lệ!” Khi ấy, bà trưởng nhóm nói: “Nếu vậy 
thì lành thay, chị đã thỉnh mời năm vị Phật Độc Giác đến thọ 
bát vào ngày mai! Các ngài ấy đang cần chỗ an cư mùa mưa. 
Hãy nói chồng các em ngày mai giúp một tay trong việc xây 
cất này nhé!” Tất cả hoan hỷ nói với bà: “Lành thay!” 

Những người vợ về nhà trình bày lại sự việc với chồng. 
Năm trăm người chồng đồng ý hỗ trợ và hẹn gặp nhau trước 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 478 


cửa nhả người trưởng nhóm nam nô lệ của họ. Khi họ có mặt 
đông đủ ở đó rồi, bà trưởng nhóm nữ nô lệ khuyến khích và 
đốc thúc họ giúp một tay trong việc cất liêu cốc cho năm vị 
Phật Độc Giác, rồi bà tán thán phước báu của công đức này. 
Một vài người, lúc đầu không đồng ý tham gia, sau khi được 
bà khích lệ thì cũng hoan hỷ chung tay vào việc xây dựng. 

Sáng hôm sau, bà trưởng nhóm nữ nô lệ dâng cúng thực 
phẩm cho các vị Phật Độc Giác. Sau đó, bà ra hiệu cho năm 
trăm nam nô lệ bắt đầu công trình xây dựng. Họ nhanh nhẹn đi 
vào rừng, đốn cây, và chia thành năm nhóm, mỗi nhóm một 
trăm người cất cho mỗi vị Phật Độc Giác một chỗ ngụ đơn sơ 
thanh tịnh, nối liền với một con đường kinh hành trang 
nghiêm. Những người nữ nô lệ đỗ đầy nước sạch vào các bình 
nước và cung ứng đầy đủ những vật dụng cần thiết khác trong 
năm tu cốc. Rồi họ cúng dường các tu cốc đến năm vị Phật 
Độc Giác, cung thỉnh chư vị ngụ ở nơi ấy trong suốt mùa an cư 
nhập hạ. Khi đã được chấp thuận rồi, họ thay phiên đặt bát 
hằng ngày cho chư vị. 

Nếu có người đội nước nảo vì quá nghèo túng nên không 
thể chuẩn bị thức ăn đặt bát khi đến phiên của họ, bà trưởng 
nhóm cung cấp cho họ các vật liệu cần thiết để nấu nướng. Ba 
tháng vzssz đã trôi qua như thế. Gần cuối mùa an cư, bà 
trưởng nhóm căn dặn năm trăm nữ nô lệ mỗi người dệt một 
miếng vải thô. Năm trăm miếng vải thô ấy được gom lại để đổi 
lấy năm bộ tam y tốt, mỗi bộ dâng lên một trong năm vị Phật 
Độc GIác. Sau khi nhận y, chư Phật Độc Giác tán thán công 
đức cúng dường và chúc phúc cho các thí chủ, rồi các ngài bay 
lên không trung, phi hành về hướng núi Gandhamädãna. 


2. Tiền Kiếp Thợ Dệt Trưởng 


Những người nữ nô lệ làm nghề đội nước thuê ấy đã sống 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 479 


một cuộc đời hành toản thiện nghiệp. Đến khi chết, họ tái sanh 
lên thiên giới. Sau khi sống hết thọ mạng ở cối trời, vị thiên nữ 
trưởng tái sanh vào gia đình người thợ dệt trưởng trong một 
làng đệt gần thành Bãrãnasiĩ. 

Vào một ngày nọ, năm trăm người con trai của hoàng hậu 
Padumavafi, tất cả đều là những vị Phật Độc Giác, đến cửa 
hoàng cung ở Bãrãnasï do được mời dự tiệc. Nhưng chăng có 
a1 tiếp đón chư vị, hay thỉnh vào chỗ ngồi, hoặc dâng thức ăn, 
thế nên chư vị quay về trú xứ của mình. Khi chư vị rời thành 
và đi ngang làng dệt, người thợ dệt trưởng — một tín nữ thuần 
thành — cung kính đảnh lễ chư vị và cúng dường thức ăn. Năm 
trăm vị Phật Độc Giác thọ nhận vật thực bà cúng dường, và 
sau khi độ thực, chư vị quay về trú xứ trên núi Gandamäadãäna. 


B. Đời Tỳ Khưu Ni trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Vị tín nữ thợ đệt trưởng tiếp tục vun bôi các nghiệp lành 
suốt cuộc đời còn lại. Sau khi mạng chung, tiền thân của 
trưởng lão ni GotamI liên tục tái sanh vào cõi trời hay cõi 
người trong các kiếp về sau. Trong kiếp cuối cùng, trước khi 
Đức Phật Gotama tương lai đản sanh, vị trưởng lão ni tương lai 
tái sanh vào một gia đình hoàng tộc Sãäkya, làm con gái út của 
vua Mahãsuppabuddha ở thành Devadaha. Bà được đặt tên là 
Gotami và là em gái của công chúa Mahãmäyä. 

Sau khi xem kỹ tướng mạo của hai chị em công chúa, các 
chiêm tỉnh gia thông suốt Tam kinh Veda và uyên thâm về 
khoa đoán tướng của triều đình tiên đoán rằng sau này hai vị sẽ 
sanh quý tử làm đắng chuyển luân vương. Do lời tiên đoán 
này, công chúa GotamI có tên hiệu là MahãpaJapatI, có nghĩa 
là “người mẹ có những đứa con cao quý”. “MahäapaJapatT” còn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 480 


có nghĩa là “người nữ lãnh tụ vĩ đại” (maha: lớn; pafi: người 
dẫn đầu; pz/ã: hội chúng lớn, như Ni chúng). 

Đến tuổi lập gia đình, hai chị em công chúa cùng đính hôn 
với vua Suddhodãna và được rước đến thành Kapilavatthu, nơi 
công chúa Mahãmaäyã được tấn phong chánh cung hoàng hậu. 
Sau đó, Đức Phật tương lai từ cõi trời Tusitãä giáng thế và sanh 
vào bụng mẹ là hoàng hậu Mahämayaä. Hoàng hậu hạ sanh thái 
tử Siddhattha vào ngày rằm tháng ⁄eszkha (tháng tư) vào năm 
623 trước Công nguyên, rồi chỉ bảy ngày sau, hoàng hậu qua 
đời và tái sanh làm một thiên nam trong cõi trời Tusitã. '°! 

Bấy giờ, vua Suddhodãna tấn phong em gái bà, 
MahäpaJapat Gotami, làm chánh cung hoàng hậu và trao thái 
tử Siddhattha cho hoàng hậu GotamI chăm sóc. Sau khi hoàng 
hậu Mahamaya hạ sanh thái tử Siddhattha thì hai hay ba ngày 
sau, hoàng hậu Mahãpajãpati Gotami, di mẫu của thái tử, hạ 
sanh hoàng tử Nanda. Như vậy, khi hoàng hậu Mahamäyä 
băng hà, thái tử Siddhattha chỉ mới bảy ngày tuôi và hoàng tử 
Nanda chỉ bốn hay năm ngày tuôi. 

Hoàng hậu GotamI gửi hoàng tử Nanda (người em cùng 
cha khác mẹ của thái tử Siddhattha) cho các nhũ mẫu nuôi 
dưỡng, còn hoàng hậu thì đích thân chăm sóc thái tử 
Siddhattha như con ruột, nuôi thái tử bằng những giọt sữa của 
chính mình, và từ đó dành trọn sự quan tâm cho việc nuôi 
dưỡng người cháu trai thơ ấu của mình, Đức Phật tương lai. 

Năm hai mươi chín tuổi, thái tử Siddhattha xuất gia. Sau 
sáu năm sống đời khất sĩ phạm hạnh, nỗ lực tinh tấn tu tập 
không ngừng nghỉ để tìm cầu Chân Lý, Đức Bồ Tát thành tựu 
quả vị Chánh Đắng Chánh Giác, trở thành Đức Phật Gotama. 


!!!' Theo chú giải Abhidharmma Pifaka, về sau, Đức Phật đến cõi trời Tam 
thập tam (7Zvzữisa) để thuyết Vi Diệu Pháp suốt ba tháng hạ cho hội 
chúng chư thiên đến từ khắp các cõi trời, trong đó có hậu thân của mẹ Ngài 
— hoàng hậu Mayã. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 481 


Một năm sau ngày thành đạo dưới Cội Bồ Đề, Đức Phật 
về thăm lại quê hương, Kapilavatthu. Vào ngày thứ nhì sau 
ngày về đến quê hương, Đức Phật vào thành khất thực hóa 
duyên. Cha Ngài, vua Suddhodãna, đến gặp Đức Phật trong lúc 
Ngài vẫn còn đang đi trì bình trên đường phố. Lúc ấy, vua 
được cơ hội nghe Đức Phật thuyết pháp và nhờ thế mà đắc quả 
nhập lưu. Rồi vua lãnh bát của Đức Phật và mời Ngài cùng hai 
mươi ngàn thánh tăng A-la-hán về hoàng cung. 

Nơi đây, sau khi nghe Đức Phật kể chuyện tiền thân 
Mahãdhammapala Jãtaka và thuyết pháp, vua Suddhodãna 
đắc quả bất lai, và di mẫu Mahäpajãpati Gotami đắc quả nhập 
lưu. Ngày thứ ba, hoàng tử Nanda được Đức Phật thu nhận vào 
Tăng đoàn. Đến ngày thứ bảy, hoàng tử Rahulã, con trai của 
Đức Phật, xuất gia sa di. 

Trong chuyến viếng thăm Kapilavatthu kế tiếp của Đức 
Phật, di mẫu Mahãpajãpatï Gotamĩ dâng cúng đến Ngài một bộ 
y quý do chính tay bà dệt. Nhưng dù di mẫu ba lần nài nỉ, Đức 
Phật vẫn không thọ nhận và dạy bà hãy dâng cúng bộ y đến 
Tăng chúng. Ngài giải thích rằng cúng dường Tăng chúng thì 
cũng như cúng dường đến đẳng Như Lai và, như thế, cũng như 
là cúng dường cả Đức Phật và chư Tăng. 

Thấy di mẫu thất vọng, đại đức Ananda xin Đức Thế Tôn 
nhận bộ y vì di mẫu có ơn nuôi dưỡng Ngài; không những vậy, 
nhờ ân đức Phật mà di mẫu đã quy y Tam Bảo, giữ năm giới, 
và theo thiện pháp (nên là một thí chủ thiện lành). 

Khi ấy, Đức Phật thuyết Kinh Phân Biệt Cúng Dường 
(Dakkhinä-Vibhanga Suta, MN 142) cho đại đức nghe về bốn 
sự thanh tịnh của các loại cúng dường. Trong đó, loại cúng 
dường thứ tư là loại cúng dường được thanh tịnh vì người cho 
và người nhận đều giữ giới, theo thiện pháp, và do vậy có 
phước quả vô lượng. 

Qua bài kinh, Đức Phật dạy rằng sự cúng dường đến Tăng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 482 


chúng (gồm có Đức Phật và tất cả chư thánh tăng trong quá 
khứ, hiện tại, và tương lai) có phước báu vô số và vô lượng so 
với sự cúng dường đến một cá nhân nào đó (như Đức Phật 
hoặc một vị tỳ khưu nào). Đây là vì sự cúng dường đến Tăng 
chúng thì không có sự phân biệt và dính mắc, còn sự cúng 
dường đến một cá nhân thì có thể có sự phân biệt và dính mắc. 
Với những lời dạy này, Đức Thế Tôn đã giải thích lý do vì sao 
Ngài khuyên di mẫu nên cúng dường bộ y quý đến chư Tăng, 
và cũng là một lời khuyên cho các thí chủ muốn có sự cúng 
dường tương tự như di mẫu trong tương lai. 


2. Cầu Xin Đức Phật Cho Phép Xuất Gia 


Đức Phật nhập hạ lần thứ năm ở tu viện KitagAra trong 
rừng Mahãvana, gần thành Vesälï. Trong thời gian đó, quốc 
vương Suddhodãna đắc quả A-la-hán trong hoàng cung 
Kaptlavatthu và viên tịch Niết bàn cùng ngày hôm Ấy. 

Sau khi vua Suddhodãna băng hà, di mẫu Mahäpajãpati 
Gotamï không còn muốn sống đời thế tục như xưa nữa và 
nguyện xuất gia tu hành như các vị đệ tử sa môn của Đức Phật. 
Vì vậy, khi Đức Phật ngự tại tu viện NÑigrodha gần kinh thành 
Kapilavatthu, đi mẫu đến viếng Đức Phật ba lần, tha thiết cầu 
xin Ngài cho phép giới phụ nữ được xuất gia, sống không nhà, 
chính thức gia nhập Giáo đoàn để sống đời khất sĩ phạm hạnh 
như chư tỳ khưu trong Pháp và Luật do Đức Như Lai tuyên 
thuyết." Nhưng cả ba lần Đức Thế Tôn đều từ chối và chỉ nói 


'2 Theo The Great Chronicles oƒ Buddhas, di mẫu cầu xin lần đầu trong 
chuyến viếng thăm Kapilavatthu lần thứ nhất của Đức Phật, sau đó thêm 2 
lần câu xin nữa cũng tại Kapilavatthu. Vài nguồn tài liệu khác ghi rằng. 3 
lần cầu xin của di mẫu xảy ra khi Đức Phật đến Kapilavatthu trong chuyên 
du hành giảng hòa cuộc tranh chấp dành nước sông Rohini giữa 2 bộ tộc 
Koliya và Kapilavatthu. Cũng có nguồn tài liệu ghi rằng 3 lần cầu xin xảy 
ra khi Đức Phật vê Kapilavatthu thăm vua cha đang bệnh nặng và ở lại cho 
đến khi vua băng hà. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 483 


rằng di mẫu không nên xin Ngài một việc như vậy. Đến lần thứ 
ba bị khước từ, di mẫu tuyệt vọng nên vô cùng đau buồn, mặt 
đầm đìa nước mắt, vừa khóc vừa đảnh lễ từ biệt Đức Thế Tôn, 
rồi cung kính giữ vai phải hướng về Ngài, rời tu viện và trở về 
hoàng cung. 

Sự từ chối ban đầu này là do Ngài đã quyết định không 
cho phép phụ nữ được dễ dàng xuất gia, mà chỉ thu nhận họ 
vào Giáo đoàn sau khi họ đã nỗ lực vượt qua vô vàn khó khăn 
gian khô để được như nguyện. Khi ấy, họ mới nhận ra rằng trở 
thành một tỳ khưu ni trong Giáo Pháp của Đức Phật là một 
điều rất khó đạt được, và vì vậy, họ sẽ biết quý trọng và luôn 
luôn cân mật gìn giữ phẩm vị 2#ikkh„nï. Đó là ước muốn của 
Đức Bồn Sư. 


[Trong cả ba lần từ chối lời cầu xin của di mẫu 
Gotami, Đức Phật đều không nói lý do dù tất cả 
chư Phật Toàn Giác trong quá khứ đều có Ni 
chúng trong Giáo đoàn. Đức Phật hăn đã thấy điều 
này và biết rằng chúng tỳ khưu ni là một thành 
phần trong tứ chúng của mọi vị Phật Toàn Giác. Vì 
vậy, theo một SỐ suy luận, Đức Phật đang thử 
thách quyết tâm và nghị lực của di mẫu Gotami, 
bởi vì đời xuất gia phạm hạnh thì đầy gian khó, 
đặc biệt là với các nữ nhân xuất thân từ hoàng tộc. 


Cũng có một suy luận rằng những định kiến và 
cách đối xử của xã hội đối với phụ nữ trong thời 
điểm ấy đã khiến Đức Phật thận trọng vì nghĩ đến 
sự an toàn cho các tỳ khưu mi. Nói chung, sự từ 
chối ban đầu này là nhằm củng cố lòng kiên trì và 
ý chí của các nữ nhân hoàng tộc, cũng như giúp họ 
chuẩn bị tốt hơn để đương đầu với những thử thách 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 484 


lớn lao trong đời sống của một nữ tu.]' 

Trong chuyến du hành giảng hòa cuộc tranh chấp dành 
nước sông Rohini giữa 2 bộ tộc dòng Sãkya là Koliya và 
Kapilavatthu, Đức Thế Tôn chấp thuận cho hai trăm năm mươi 
vị hoàng tử ở mỗi bộ tộc xuất gia với Ngài. Sau đó, trong rừng 
Mahävana, Đức Bồn Sư thuyết M⁄ahãsamaya Suita cho chư vị 
nghe. Cuối bài pháp, cả năm trăm vị tỳ khưu đắc quả A-la-hán. 

Sau khi năm trăm vị hoàng tử này đã từ bỏ đời thế tục, 
xuất gia trở thành tỳ khưu, thì năm trăm người vợ dòng Sãkya 
của các vị ấy cũng không thấy có lý do nào để ở lại trong cung 
điện cao sang nữa. Thế nên họ đồng lòng tìm gặp di mẫu 
Mahãpajãpatf Gotamĩ mà họ rất quý kính và khẩn cầu di mẫu 
cho họ cùng đến xin Đức Thế Tôn cho phép được thu nhận vào 
Giáo đoàn của Ngài. Dù đã ba lần Đức Phật khước từ lời thỉnh 
nguyện xuất gia, di mẫu vẫn chưa hè nản chí. Vì thế, nhân dịp 
này, di mẫu lại lên đường, cùng với năm trăm công nương 
dòng Sãkya tìm đến Đức Bồn Sư. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật đã rời thành Kapilavatthu và đến 
nhập hạ tại tu viện Kũtagära trong rừng Mahävana, gần thành 
'Vesalr. Đây là mùa vassa thứ năm của Đức Phật. 

Trước khi rời kinh thành Kapilavathu, di mẫu 
Mahãpajãpati GotamT đã nhờ người cạo tóc cho di mẫu cùng 
năm trăm vị công nương, và tất cả tự khoác y màu cà-sa như 
chư tỳ khưu trong Tăng đoàn. Rồi các vị chuẩn bị rời hoàng 
cung, ra đi về hướng VesäÏlT nơi đắng Thiện Thệ đang nhập hạ. 

Kapilavatthu và Vesälï cách nhau đến 160 miles đường 
chìm bay, là một cuộc hành trình rất đài cho các công nương 
chân yêu tay mềm bộ hành đề vượt qua, thế nên hoàng gia của 
hai bộ tộc Sãkya muốn chuẩn bị kiệu xe cho các công nương 
làm phương tiện di chuyên. Nhưng chư vị đã đồng lòng từ chối 


'3 Relatives and Disciples oƒ the Buddha (soạn giả: Radhika Abeysekera) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 485 


không nhận vì nghĩ rằng Đức Bổn Sư bao nhiêu năm qua chỉ 
bộ hành trên đôi chân, cho nên do lòng tôn kính quý trọng ân 
đức và phẩm hạnh của Ngài mà chư vị quyết tâm bộ hành cũng 
như Đức Bồn Sư. Hoàng gia tôn trọng ý muốn ấy nên chỉ sắp 
xếp VIỆC cung cấp thực phẩm và một số nhỏ các hầu cận theo 
giữ an toàn cho chư vị trên đường đến VesälI. 

Rồi như thế, di mẫu và các công nương bộ hành từ thành 
phố này sang làng thôn nọ, cho đến khi đến được tu viện 
Kũtagãra, nơi đắng Thiện Thệ đang lưu ngụ. Đôi chân sưng tây 
sau cuộc hành trình dài đăng đăng, bụi đường phủ đầy châu 
thân, và vô cùng đau đớn mệt mỏi, nhưng chư vị chỉ đứng 
khóc bên ngoài cửa tu viện mà không dám đi vào khuôn viên. 


(Lý do di mẫu đứng khóc ở công tu viện mà không 
dám bước vào là vì bà nghĩ rằng mình đã tự ý 
khoác y cà-sa như một 5J/kkhunï mà chưa được sự 
cho phép của Đức Phật.) 


Mục kích cảnh não lòng đó, ngài Ananda bước lại thăm 
hỏi nguyên do. Di mẫu cho đại đức biết rằng đó là vì Đức Phật 
đã ba lần từ chối nguyện vọng của bà xin được xuất gia, sống 
không nhà, chính thức gia nhập Giáo đoàn, sống đời khất sĩ 
phạm hạnh của một tỳ khưu mi trong Pháp và Luật do Đức Như 
Lai tuyên thuyết. Động lòng bi mẫn, ngài Änanda vào tịnh thất 
của Đức Phật, cung kính cầu xin Ngài chấp nhận thỉnh nguyện 
của di mẫu Mahãpajãpatï Gotam. 

Đức Phật từ chối lời cầu xin ấy. Ngài dạy: “Này Änanda, 
đó không phải là điều thích hợp... Như Lai khuyên con đừng 
quan tâm nữa đến việc cho phép nữ giới xuất gia, rời nhà, sống 
không nhà, để sống đời khất sĩ trong Pháp và Luật mà Như Lai 
tuyên thuyết.” 

Nhưng ngài Änanda vẫn không hè nản lòng thối chí, cung 
kính thưa lên Đức Phật lời thỉnh cầu này, lần thứ hai, rồi lần 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 486 


thứ ba. Tuy nhiên, cả ba lần đại đức đều nhận lời từ chối tương 
tự từ Đức Thế Tôn. Khi Ấy, đại đức Ananda suy ngẫm: “Đức 
Thế Tôn không cho phép người nữ xuất gia, gia nhập Giáo 
đoàn, khi được xin phép như vậy; có lẽ ta nên thỉnh cầu Đức 
Thế Tôn bằng một phương thức khác (phương thức gián tiếp).” 
Nghĩ vậy, đại đức bẻn thưa lên Đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
nếu một người nữ xuất gia tu hành trong Pháp và Luật của Đức 
Thế Tôn, vị ấy có khả năng chứng ngộ được các quả vị nhập 
lưu, hoặc nhất lai, hoặc bắt lai, hoặc A-la-hán hay không?” 

Đức Phật xác nhận: “Này Änanda, được chứ. Người nữ 
sau khi xuất gia, sống đời bjik&#„mĩ trong Pháp và Luật đã 
được Như Lai tuyên thuyết, có khả năng chứng ngộ được các 
quả vị nhập lưu, nhất lai, bất lai, và luôn cả quả vị A-la-hán.” 

“Bạch Thế Tôn,” đại đức ÄAnanda cung kính thưa, “nếu 
người nữ có khả năng chứng ngộ như vậy thì bạch Thế Tôn, 
xin Thế Tôn nghĩ đến di mẫu Gotami. Di mẫu có nhiều công 
đức đối với Thế Tôn, là đì ruột, là người nuôi dưỡng Thế Tôn 
bằng những giọt sữa của chính bà và chăm sóc Thế Tôn từ lúc 
mẫu hậu vừa qua đời. Lành thay nếu Thế Tôn cho phép nữ giới 
được xuất gia, sống đời tỳ khưu nỉ trong Pháp và Luật mà đức 
Như Lai đã tuyên thuyết!” 

Cuối cùng, Đức Phật chấp nhận lời cầu xin của đại đức 
Ananda. Ngài dạy: “Này Ãnanda, nếu di mẫu GotamI chấp 
nhận tuân hành nghiêm chỉnh tám Trọng pháp hay tám Pháp 
chế (Garu-dhamna), thì hãy xem chính điều ấy là sự thọ cụ 
túc giới, được thu nhận vào Tăng đoàn, đối với bà.” 

Rồi đắng Điều Ngự Trượng Phu nói cho Änanda nghe về 
tám Trọng pháp, là tám điều luật mà bất cứ một nữ nhân nào 
muốn được trở thành một tỳ khưu ni sống trong Pháp và Luật 
của Ngài đều phải tuân hành theo cho đến trọn đời: 


1) Tỳ khưu mi, dù cho đã thọ đại giới một trăm năm, cũng 
phải đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, và xử sự đúng pháp trước 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 487 


một tỳ khưu, đù cho tỳ khưu ấy mới thọ đại giới chỉ một ngày. 

2) Tỳ khưu ni không được an cư mùa mưa ở những trú xứ 
không có tỳ khưu. 

3) Tỳ khưu ni, vào mỗi nửa tháng, phải hỏi xin Tăng 
chúng ngày làm lễ Bồ tát (Uposatha) và xin được giáo giới. 

4) Tỳ khưu ni, sau khi an cư mùa mưa, phải làm lễ Tự tứ 
(Paväranä) trước cả hai chúng bhikkhu và bhikkhunï đề thỉnh 
cầu sự phê bình chỉ giáo (về sự tu học và giới hạnh) về ba 
phương diện: do được thấy, do được nghe, hay do nghi ngờ về 
vị Ấy. 

5) Tỳ khưu mi vi phạm trọng tội tăng tàn (saghadisesa) 
phải hành pháp sám hối pakkha mãnaffa trong nửa tháng trước 
cả hai chúng, bhikkhu và bhikkhum. 

6) Tỳ khưu ni phải sắp xếp xin lễ thọ cụ túc giới trước cả 
hai chúng, bhikkhu và bhikkhunï, cho một sa dị ni đã nương 
nhờ tu tập sáu giới với vị tỳ khưu ni ấy trong hai năm. 

7) Tỳ khưu ni không được chỉ trích, mắng nhiếc một vị tỳ 
khưu vì bất cứ duyên cớ gì. 

8) Bắt đầu từ hôm nay, các tỳ khưu ni không được phép 
khuyên dạy các tỳ khưu, nhưng các tỳ khưu được phép khuyên 
dạy các tỳ khưu ni khi cần thiết. 


Như vậy, Đức Phật đã chính thức cho phép thành lập 
chúng tỳ khưu n1 (5hikkhunï-sãsana) sau khi giảng giải tấm 
Trọng pháp hay tám điều luật đặc biệt mà các tỳ khưu nỉ phải 
thọ trì suốt đời. Đại đức Ãnanda ghi nhớ tám Trọng pháp mà 
Đức Phật đã dạy và trở ra công tu viện để trình bày lại cho di 
mẫu Mahäpajãpatï GotamI. 

Nghe xong những điều ấy, di mẫu vui mừng, thưa rằng: 
“Thưa đại đức Änanda, như một thiếu nữ hay một thiểu nam 
tươi trẻ, yêu thích điểm trang, vừa mới tắm gội tỉnh khiết và 
nhận được một vòng hoa đẹp tươi thơm ngát, người ấy sẽ cung 
kính và hoan hỷ đưa hai tay đón nhận và nâng vòng hoa đặt lên 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 488 


đầu của mình - nơi cao quý của thân; cũng vậy, thưa đại đức, 
tôi cũng hoan hỷ chấp nhận tám Trọng pháp này và nguyện sẽ 
tuân hành trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng của tôi.” 

Ngài Änanda trở về bên Đức Phật, cung kính đảnh lễ rồi 
đứng ở nơi thích hợp và hoan hỷ thưa lên cùng Đức Phật: 
“Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai, di mẫu Mahäpajãpatï GotamT đã 
chấp nhận và nguyện nghiêm trì tám Trọng pháp đã được ban 
hành, với sự kiên trì và sự tôn kính cho đến trọn đời.” 

“Này Änanda,” Đức Bổn Sư xác nhận, “kể từ lúc bà 
MahäpaJapat GotamI thọ nhận tám Trọng pháp, chính vào lúc 
ấy bà đã được tu lên bậc trên.” 

Và như vậy, di mẫu Mahãpajãpati Gotam, lúc ấy đã là 
một vị thánh nhập lưu, trở thành vị đệ tử tỳ khưu ni đầu tiên 
trong Giáo Pháp của Đức Phật SakyamunI. 

Trong trường hợp này, với sự nhiệt tâm chấp nhận thọ trì 
tám Trọng pháp, di mẫu Mahãpajãpatï Gotamĩ mặc nhiên được 
chính thức thu nhận vào Giáo đoàn, trở thành b7ik&kh„mï, mà 
không cần lễ xuất gia trong kiết giới trường (sữmz). Nghỉ thức 
tiếp nhận vào Giáo đoàn, thọ giới tu lên bậc trên, bằng tám 
Trọng pháp này được gọi là a/ha garu-dhamưna pafieggahana 
upasanpaddä (altha: số §; garudhamma: trọng pháp: 
pafiggahana: sự thu nhận; u„upasampađãä: sự thọ cụ túc giới). ” 


[Đến đây, ta cần hiểu rằng không phải vì biện luận 
khéo léo của Ananda mà Đức Phật chấp thuận sự 
thành lập Ni chúng. Không ai thay đổi được ý nghĩ 
của một bậc Toàn Giác bởi vì, qua Phật nhãn, Ngài 
luôn luôn thấy được sự thật vi tế và rốt ráo nhất. 
Những diễn biến quanh vấn đề thành lập Ni chúng 
này đã từng xảy ra y như vậy cho tất cả chư Phật 
Toàn Giác trong quá khứ. Sự đắn đo của chư Phật 
ở đây không vì muốn quyết liệt ngăn chận việc 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 489 


thành lập Ni chúng, mà chỉ để nhấn mạnh một 
thông điệp về những nguy hại lớn lao của sự việc 
này. Và vì vậy, Đức Phật ban hành tám Trọng 
pháp mà chỉ có những người phụ nữ tín tâm và 
giới hạnh tròn đầy nhất mới tuân thủ được. Tám 
Trọng pháp còn là một phương cách thận trọng và 
sáng suốt để làm minh bạch sự chia cách cần thiết 
giữa hai phái tính trong Giáo đoàn. ]'“* 


Rồi Đức Phật dạy thêm rằng: 

“Này Änanda, nếu người nữ không đạt được sự xuất gia, 
rời nhà, sống không nhà, trong Pháp và Luật đã được Như Lai 
tuyên thuyết, phạm hạnh có thể sẽ được tồn tại lâu dài, Thánh 
Pháp có thê tồn tại một ngàn năm. Này Ãnanda, bởi vì người 
nữ đã xuất gia, rời nhà, sống không nhà, trong Pháp và Luật đã 
được Như Lai tuyên thuyết, giờ đây phạm hạnh sẽ không tồn 
tại lâu đài, giờ đây Thánh Pháp sẽ tồn tại chỉ năm trăm năm. '"Š 

Này Änanda, ví như những gia đình có nhiều người nữ, ít 
người nam thường dễ bị trộm cướp đột nhập; cũng vậy, này 
Ananda, trong Pháp và Luật nào mà người nữ đạt được sự xuất 
gia, rời nhà, sông không nhà, phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài. Này Änanda, ví như một người vì phòng xa nên xây 
dựng bờ đê cho một hồ nước lớn để nước không thể tràn ra; 
cũng vậy, này Änanda, vì phòng xa nên Như Lai mới ban hành 
tám Trọng pháp này cho các tỳ khưu ni thọ trì cho đến trọn đời 
không được vi phạm.” 


3. Chúng Tỳ Khưu Ni 


Sau khi đã chấp nhận thọ trì tám Trọng pháp cho đến trọn 


' theo The Great Disciples oƒ the Buddha 
'3 theo chú giải Luật Tạng của ngài Buddhaghosa thì Thánh Pháp sẽ tồn tại 
năm ngàn năm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 490 


đời đề được thọ cụ túc giới và thu nhận vào Giáo đoàn, tỳ khưu 
ni Mahãpajãpati Gotami đến gặp Đức Bồn Sư, đảnh lễ Ngài, 
rồi đứng một bên và thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, con phải hành 
sự như thế nào đối với năm trăm công nương dòng Sãkya (đã 
theo con đến cầu xin được xuất gia với Đức Thế Tôn)?” 

Đức Phật từ mẫn ban một bài pháp để chỉ dạy, sách tân, và 
gây niềm phân khởi cho tỳ khưu ni Mahãpajãpati Gotami. Rồi 
Ngài cho phép năm trăm công nương được xuất gia, thu nhận 
họ vào Giáo đoàn, và dạy chư tỳ khưu ban pháp tu lên bậc trên 
cho năm trăm vị đề được chính thức trở thành Đj/kkhmi. 

Vì trước đó không có chúng tỳ khưu ni nên lễ truyền cụ 
túc giới cho năm trăm vị được tổ chức bởi Tăng chúng; nghỉ 
thức này được gọi là “ekafaw upasampañña”. (Về sau, lễ xuất 
gia truyền giới tỳ khưu ni đòi hỏi phải có cả hai chúng, Tăng 
chúng và ÑI chúng.) 

Trong buổi lễ tu lên bậc trên của năm trăm giới tử ấy, ni 
trưởng Mahãpajãpati Gotami là vị thầy tế độ (zpaj/häya). Rồi 
Đức Bồn Sư truyền các tỳ khưu trưởng lão thay phiên giáo giới 
cho các tỳ khưu n1. 

Sau buổi lễ truyền giới ấy, ni trưởng Gotamï đến đảnh lễ 
Đức Bồn Sư và xin Ngài ban pháp. Khi ấy, Đức Phật thuyết 
bài kinh Pháp Tóm Tắt (Sakhirta Sutia, AN 8.53) rồi ban đề 
mục hành thiền thích hợp cho ni trưởng. 

Với nhiệt tâm nỗ lực hành thiền và với căn cơ đầy đủ, 
không bao lâu sau, khi tuệ giác tròn đủ, ni trưởng chứng đắc 
tam minh, thành tựu đạo quả A-la-hán cùng bốn tuệ phân tích 
và lục thông. Và như vậy, di mẫu Mahäpajãpati GotamT trở 
thành vị tỳ khưu ni A-la-hán đầu tiên trong Giáo Pháp của Đức 
Phật SakyamunI. 

Một ngày nọ, sau khi nhập vào thiền quả và trải nghiệm 
hạnh phúc an lạc giải thoát của Niết bàn, trưởng lão ni 
Mahãpajãpati Gotamï đến đảnh lễ Đức Thế Tôn đề bày tỏ lòng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 491 
tri ân và trình thánh trí của một vị A-la-hán: 


Bậc Giác Ngộ, Anh Hùng! 
Con xin đảnh lễ Ngài, 
Ngài là bậc Tối Thượng, 
Giữa mọi loài chúng sanh, 
Ngài giải khổ cho con, 
Cùng rất nhiều người khác. 
Liễu tri mọi đau khổ, 
Gột sạch nhân khát ái, 
Con đường Thánh tám ngành, 
Đoạn diệt, con chứng ngộ. 


Trưởng Lão Ni Kệ, Kệ 157-158 
HT Thích Minh Châu dịch 


Sau khi Ni chúng được thành lập, các vị vua Licchavi ở 
Vesali đã xây dựng một ni viện lớn cho mi trưởng 
MahãpajãpatT Gotamĩ và năm trăm vị tỳ khưu nỉ xuất thân từ 
dòng họ Sãkya cư ngụ. 

Gotamï Therï là khuôn mẫu và gương sáng cho tất cả chư 
Ni, nhưng đặc biệt là với những vị ni thuộc dòng dõi quý tộc. 
Ni trưởng Gotamĩ đã khích lệ, sách tấn, và giúp các vị ấy thích 
nghi với nếp sống xuất gia phạm hạnh, khắc khổ, đơn độc của 
một nữ tu. Ni trưởng cũng hỗ trợ trong việc giảng dạy và điều 
hành các sa di n1. 

Một thời gian sau, khi được trưởng lão Nandaka giáo giới 
và ban bài pháp Nandakovada Sufa (MN 146), năm trăm vị tỳ 
khưu ni dòng Sãkya chứng đắc các bậc đạo quả khác nhau 
trong dòng thánh. Rồi về sau, với nỗ lực tiến tu trong Pháp và 
Luật của đẳng Như Lai, cả năm trăm tôn ni đều đạt được mục 
đích tối hậu của đời phạm hạnh là thành tựu quả vị A-la-hán 
ngay trong kiếp sống cuối cùng này (Ap 4.17). 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 492 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhunï về Tuổi Thánh và Tuổi Hạ 


Một dịp nọ, tại tịnh xá Jetavana, Đức Phật tán dương các 
vị đệ tử tối thắng trong hàng tỳ khưu ni và tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu ni của Như 
Lai chứng đắc giác ngộ đã lâu ngày (ra#añññø), Mahäpajãpati 
Gotami là bậc đệ nhất (c/zdagga) về tuôi thánh và tuôi hạ!” 


D. Trưởng Lão Ni Gotami Tịch Diệt 


Đức Bồn Sư luôn rủ lòng bi mẫn và thương tưởng đến tất 
cả chúng sanh, trong đó có vị di mẫu mà nay là một đệ tử tỳ 
khưu ni của Ngài. Luật Tạng có ghi lại câu chuyện về một lần 
ni tưởng MahapaJapati GotamI lâm bệnh. Khi các vị tỳ khưu 
trưởng lão đến thăm, ni trưởng xin chư vị giảng pháp. Nhưng 
vì có điều học vừa được Đức Phật ban hành không cho phép tỳ 
khưu nào sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni (mà không 
phải là giảng đường hay nơi thích hợp để giáo giới) rồi giáo 
giới cho các tỳ khưu mi, nên chư vị không dám. 

Sau đó, khi Đức Bồn Sư đến viếng thăm và hỏi han sức 
khỏe của ni trưởng, ni trưởng thưa rằng bà không được an lạc 
vì không còn được nghe các tỳ khưu trưởng lão giảng pháp khi 
đến gặp bà. Lúc bấy giờ, Đức Phật từ mẫn ban một bài pháp đề 
chỉ dạy, sách tấn, và gây niềm phấn khởi cho ni trưởng. Rồi 
Ngài triệu tập chư tỳ khưu và chế định lại học giới có thêm 
điều khoản phụ rằng tỳ khưu nào sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ 
khưu ni rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni thì phạm tội pãciffiya, 
ngoại trừ có duyên cớ là vị tỳ khưu mi bị bệnh (Pacfiya 23). 

Khi MahapaJapatI GotamTI TherT được một trăm hai mươi 
tuôi, trưởng lão ni trú tại một ni viện trong thành Vesali. (Theo 
giới luật, các ni viện phải được xây dựng bên trong thành phố 
hay làng mạc.) Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự tại tu viện 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 493 


Mahävana gần Vesäïi. 

Một buổi sáng nọ, sau khi đi trì bình và thọ thực, GotamT 
Therï tham thiền, nhập A-la-hán quả định (araharfa-phala- 
samäparfi) trong một thời gian đã định trước. Sau khi xuất ra 
khỏi tầng định, trưởng lão ni nhớ lại cả một quá trình dài đã 
vun bởi công đức và thiện nghiệp từ các kiếp quá khứ, và cảm 
thấy vô cùng hoan hý. Rồi trưởng lão ni duyệt xét lại thọ mạng 
trong kiếp hiện tại và thấy xác thân tứ đại của mình đang đến 
lúc tan rã, thọ mạng đã đến thời kết thúc. 

Di mẫu của Đức Phật, Mahãpajãpati Gotamï Therï, biết 
rằng: “Ta sẽ không sống lâu đủ để được thấy sự tịch diệt của 
con trai ta, Đức Thế Tôn; của nhị vị trưởng đệ tử Sãriputta và 
Mahã Moggallana; của cháu nội Rãhula; của cháu Ananda; và 
của con trai ta, Nanda. Ta sẽ chết trước tất cả những vị này.” 

Trưởng lão ni nghĩ mình nên trình lên Đức Bồn Sư biết về 
cái chết sắp đến của mình, cũng như nên từ giã các thiện hữu 
đồng phạm hạnh, những vị đã từng là nguồn cảm hứng khích lệ 
trên đường đạo cho trưởng lão mi — như hai vị trưởng đệ tử của 
Đức Phật và chư thánh đồng cư. Làm xong việc này trưởng lão 
ni mới trở về ni viện và tịch diệt. Nghĩ như vậy, trưởng lão ni 
tự nhủ: “Nay ta phải đến xin Đức Phật cho ta được phép nhập 
diệt.” Những ý nghĩ này cũng nảy sinh trong tâm của năm trăm 
vị tỳ khưu ni xuất thân từ dòng họ Sãkya. 

Ngay lúc ấy, trái đất rune chuyển cực kỳ mạnh mẽ. Những 
cơn mưa trái mùa mang sâm sét về khắp bầu trời. Các vị thần 
bảo hộ cho mi viện khóc than vật vã. Năm trăm vị tỳ khưu mi 
đến viếng ni trưởng Gotami và trình báo về sự khóc than của 
các vị thần bảo hộ. Khi ấy, ni trưởng cho chư Ni biết về dự 
định nhập diệt của mình. Chư Ni cũng thưa lên mi trưởng về dự 
định tương tự của chư vị. Bấy giờ, tất cả chư tỳ khưu ni đồng 
xin các vị thần bảo hộ ni viện hãy tha thứ cho chư vị nếu chư 
vị đã có xúc phạm nào đến họ. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 494 


Rôi, nhìn lướt qua mi viện với cái nhìn cuôi cùng, trưởng 
lão ni Gotami thôt lên bài kệ sau: 


Ta sẽ đến nơi không chịu điều kiện (Mibbãma), 
Nơi không có sự già và sự chết, 
Nơi không có oan kết 
với những ai hay những gì mình không ưa thích, 
Nơi không có chia ly 
với những ai hay những gì mình yêu mến. 


Trong những vị được nghe lời này, ai chưa đoạn trừ tham 
ái, đù là chư thiên hay loài người, cũng đều than khóc vật vã. 
Lúc chư tỳ khưu ni rời ni viện thì các thiện tín cũng ra khỏi 
nhà họ, đứng dọc trên đường chính, quỳ xuống trước ni trưởng 
GotamI, và khóc than bày tỏ niềm tuyệt vọng sâu xa của họ. 
Trưởng lão ni GotamT dịu dàng khuyên nhủ những người dân 
thành Vesãlï bằng những lời từ mẫn và trí tuệ, qua những bài 
kệ đầy hương vị Pháp Bảo, đề giúp họ vơi bớt sầu khô. 

Rồi cùng chư Ni, Mahãpajãpati Gotamï Therĩ đến trước 
Đức Bồn Sư và đảnh lễ Ngài. Rồi ni trưởng trình lên Ngài về 
cái chết đang gần kề của mình, và thỉnh cầu Ngài cho phép 
thoát khỏi đời trần thế, nhập Niết bàn. Những lời này được thốt 
lên bằng kệ ngôn, gồm mười sáu kệ, kệ thứ nhất bắt đầu với: 
“Aham sugafa te mãtã tu ca vira pitã mama,” như sau: 


Bạch đẳng Thiện Thệ, con là mẹ của Ngài, 
Và bạch đâng Đại Hùng, Ngài là cha của con; 
Bạch đắng Chánh Giác, vị ban niềm an lạc trong Chánh Pháp. 
Bạch ngài Gotama, con đã được sanh ra bởi Ngài. 106 


TherT-Apadana, Kệ 257 
Theo bản dịch của Ven. Bhikkhu Indacanda và J.S. Walters 


' ý nói nhờ ân đức và Giáo Pháp của Đức Phật, đấng Từ Phụ, mà 
MahãpaJapatT GotamI được sanh vào dòng thánh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 495 


Đức Phật chấp thuận lời xin phép nhập diệt của trưởng 
lão ni Gotami. Khi ấy, trưởng lão ni đọc năm kệ xưng tán Đức 
Phật, rồi cầu xin Ngài tha thứ nếu đã có điều sai trái nào đối 
với Đức Bồn Sư trong hành vi hay lời nói, trong việc liên tục 
cầu xin cho hàng phụ nữ được xuất gia, hay trong việc giáo 
huấn Ni chúng. Đức Bồn Sư dịu dàng nói với người đệ tử đang 
quỳ dưới chân: “Còn có điều gì cần phải tha thứ cho một người 
trang điểm bằng đức hạnh thanh cao? Còn có điều gì nữa để 
Như Lai dạy một người đang tiến đến Vô dư Niết bàn?” 

Sau khi nhận được lời từ bi ấy của Đức Bồn Sư, trưởng 
lão ni Gotami trình lên chư Tăng việc mình sắp chấm dứt kiếp 
sống cuối cùng. Rồi, qua hai bài kệ, trưởng lão mi thưa với đại 
đức Rãhula, đại đức Änanda, và đại đức Nanda về sự nhờm 
gớm xác thân — độc hại như chỗ trú của rắn độc, là căn nhà của 
bệnh tật, sự già và sự chết, đầy ô nhiễm, bị lệ thuộc vào duyên. 
Và vì vậy, trưởng lão ni xin chư đại đức bị mẫn thấu hiểu việc 
nhập Niết bàn của mình. 

Lúc bấy giờ đại đức Nanda và đại đức Rãhula đã là bậc A- 
la-hán nên đều xem lời lẽ của vị trưởng lão ni là nguồn cảm 
hứng cho những tư duy về sự giác ngộ. Nhưng đại đức Änanda 
vẫn còn là bậc hữu học trên thánh đạo. Vì thế, lời lẽ ấy lại 
khiến cho đại đức ưu sầu bi lụy và thốt lên một bài kệ bộc lộ 
niềm đau khổ của mình trước sự ra đi của Gotami Therï, cũng 
như nỗi lo âu về sự tịch diệt của Đức Phật mà không bao lâu 
nữa cũng sẽ đến. Khi ấy, vị trưởng lão ni bi mẫn đã an ủi cháu 
mình bằng những lời lẽ trí tuệ và bày tỏ lòng biết ơn đại đức đã 
cầu khẩn Đức Phật đề giúp cho hàng phụ nữ được xuất gia. 

Sau đó, Đức Phật yêu cầu trưởng lão ni Gotami thị hiện 
thần thông: “Này Gotami, vì lợi ích cho những kẻ thiểu trí còn 
nghi ngờ về khả năng giác ngộ của nữ nhân trong Giáo Pháp 
của Như Lai, hãy thi triển những năng lực siêu nhiên của mình 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 496 


để giúp họ diệt tận những hoài nghỉ tà kiến này.” 

Được đắng Toàn Giác cho phép, vị tỳ khưu ni một trăm 
hai mươi tuổi đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi vâng lời Ngài dạy, bay 
lên hư không và thi thố tất cả các phép thần thông thượng nhân 
pháp của bậc thánh, chăng hạn như dùng thần túc thông để 
biến hiện theo ý muốn: từ một thân biến hiện ra nhiều thân, từ 
nhiều thân hóa thành một, khi hiện hình, khi tàng hình, đi 
xuyên qua vách tường hay ngọn núi, v.v. Kế tiếp, trưởng lão ni 
đi giữa không trung, cầm lấy núi Meru như cái cán dù mà trên 
đó đại địa dựa mình vào như lọng dù, rồi xoay ngược cây dù 
mẫu nhiệm này xuống; làm cho thế gian mịt mù khói nóng dữ 
dội như khi sáu mặt trời mọc lên cùng lúc; v.v. 

Sau khi thi triển thần thông, trưởng lão ni Gotamĩ hạ 
xuống mặt đất, kính cần phủ phục năm vóc sát đất, đảnh lễ 
dưới chân Đức Phật, rồi ngồi vào một chỗ thích hợp và bạch 
rằng: “Bạch Thế Tôn, con là di mẫu của Thế Tôn, đến nay 
được một trăm hai mươi tuôi đời, đã già rồi, đã sống đủ lâu. 
Bạch Thế Tôn, con sắp đến lúc nhập Niết bàn.” 

Bấy giờ, toàn thê hội chúng vô cùng kinh ngạc bởi những 
phép mầu mà vị trưởng lão ni Gotami vừa thể hiện. Họ hỏi: 
“Thưa nỉ trưởng, nhờ vun bồi phước báu vô lượng nào mà ni 
trưởng đã thi triển được năng lực tuyệt thế như vậy?” Lúc ấy, 
GotamT TherT thuật lại cho họ nghe những công đức và thiện 
nghiệp đã hành trì liên tục từ thời Đức Phật Padumuttara cho 
đến kiếp sống cuối cùng. Rồi ni trưởng kê về năm trăm vị công 
nương dòng Sãkya đã xuất gia tỳ khưu ni cùng với di mẫu của 
Đức Phật; tất cả (ni trưởng cùng năm trăm chư Ni) đều đã 
chạm đến sự an lạc của Niết bàn. 

Khi vị ni trưởng kế đến đây, năm trăm vị tỳ khưu ni bay 
lên không trung, chói sáng như một chùm sao, thu hút hội 
chúng dõi mắt nhìn chư vị thể hiện phép mầu. Sau khi được 
Đức Phật cho phép chấm dứt việc thi triển thần thông, chư Ni 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 497 


hạ xuống mặt đất, phủ phục năm vóc sát đất, đảnh lễ đưới chân 
Đức Bồn Sư, rồi ngồi vào chỗ thích hợp. Bằng những câu kệ, 
chư Ni thưa với Đức Bồn Sư về sự biết ơn của chư Ni đối với 
ni trưởng Gotamĩ từ mẫn, và bày tỏ lòng tri ân Đức Bồn Sư, 
bậc Đại Hiền Trí, bởi nhờ thực hành lời dạy của Ngài mà chư 
Ni đã đắc quả vô lậu, thành tựu tam minh, bốn tuệ phân tích, 
và lục thông. Rồi chư Ni cũng xin Đức Bồn Sư cho phép được 
nhập Niết bàn. 

Đức Phật dạy: “Này các tỳ khưu ni, các con biết thời điểm 
để nhập diệt.” Sau khi được Đức Phật chấp thuận, toàn thể chư 
Ni đảnh lễ Ngài và trở về ni viện. Đức Phật, tháp tùng bởi rất 
đông các thiện tín, đưa tiễn trưởng lão ni Gotami đến tận công 
khuôn viên của Ngài. Nơi đó, ni trưởng cùng năm trăm tỳ khưu 
ni quỳ đảnh lễ Đức Bồn Sư lần cuối cùng. Rồi tất cả chư Ni 
khoan thai đi vào thành, trở về ni viện, và ngồi bán già tĩnh tọa 
trong tu cốc của mình. 

Vào lúc đó, nhiều nam nữ cư sĩ đệ tử của Đức Phật biết 
rằng thời điểm tịch diệt của các vị thánh ni đã đến nên họ đến 
ni viện để đảnh lễ chư vị lần cuối cùng. Họ đấm ngực than 
khóc, ngã nhào xuống đất như cội cây bị bật gốc. Ni trưởng 
GotamI bi mẫn xoa đầu vị nữ cư sĩ có tín tâm, có trí tuệ và tỉnh 
tấn nhất trong số các thiện tín nơi ấy, và dịu dàng thốt lên kệ 
sau: “Này các con, sầu muộn chỉ dẫn đến cõi của Mãra và như 
vậy chăng ích lợi gì. Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, 
đều kết thúc trong sự phân ly, đều tạo ra phiền não bắt tận.” 

NI trưởng GotamT dạy họ hãy trở về nhà họ. Khi còn lại 
một mình, trưởng lão ni nhập vào tầng sơ thiền sắc giới, rồi lần 
lượt nhập vào từng tầng kế tiếp cho đến tầng phi tưởng phi phi 
tưởng xứ vô sắc giới, sau đó lần lượt từng tầng một quay trở lại 
cho đến tầng sơ thiền sắc giới. Như thế, tới rồi lui, trưởng lão 
ni nhập vào và ra khỏi tám tầng thiền định thế gian. Kế đến, 
trưởng lão ni lại nhập từ sơ thiền đến tứ thiền. Tức khắc sau 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 498 


khi xuất tứ thiền, trưởng lão ni chứng nghiệm sự hoàn toàn tận 
diệt ngũ uấn, nhập Vô dư Niết bàn, giống như ngọn lửa của 
cây đèn lụn tắt khi dầu và bắc đã cạn kiệt. Năm trăm tỳ khưu ni 
đệ tử của bậc Đạo Sư cũng chứng nghiệm sự tận diệt hoàn toàn 
của ngũ uân, nhập Vô dư Niết bàn. 

Ngay lúc ấy, đại địa chấn động dữ dội, các thiên thạch từ 
không trung rơi xuống, và sắm sét rền vang. Các vị trời than 
khóc. Hoa từ cõi trời rơi xuống như mưa. Núi Meru nghiêng 
ngả như một vũ công đang lắc lư. Đại đương gầm thét như bị 
chấn động bởi đau thương. Các long vương, các atula, chư 
thiên và chư Phạm thiên trang nghiêm bày tỏ sự động tâm bằng 
những câu như: “Tất cả các pháp hữu vi quả thật đều là vô 
thường; chúng có bản chất hoại diệt.” 

Sau đó, chư thiên và chư Phạm thiên đến trình Đức Phật 
về sự viên tịch của trưởng lão ni Gotamĩ và năm trăm vị tỳ 
khưu mi. Khi Ấy, Đức Phật bảo đại đức Ananda loan báo tin 
này đến chư Tăng. 

Thế rồi Đức Thế Tôn, cùng với nhiều vị tỳ khưu tháp 
tùng, đến tham dự tang lễ của ni trưởng theo thứ tự sau: (1) 
chư thiên và nhân loại, cùng các long vương, các atula, và chư 
Phạm thiên dẫn đầu, tiếp đến là; (2) năm trăm quan tài của 
năm trăm tỳ khưu ni với mái che nhiều tầng do vị trời 
Visukamina tạo ra, được chư thiên khiêng: (3) quan tài của 
trưởng lão mi GotamI, được Tứ đại thiên vương khiêng; (4) 
Đức Phật và Tăng đoàn. Đức Phật, vị không bao giờ đi sau aI, 
đã đi sau quan tài của trưởng lão ni Gotami, di mẫu của Ngài. 

Đoạn đường từ ni viện đến nơi hỏa thiêu có mái che, vô số 
cờ treo, và mặt đất rải đầy hoa. Hoa sen từ trời rơi xuống. Chư 
thiên cúng dường các loại hương hoa ở cõi trời, cùng các khúc 
nhạc, bài ca và vũ điệu để vinh danh sự ra đi của những vị A- 
la-hán cao cả. Suốt buổi tang lễ, mọi người đều thấy rõ cả mặt 
trời và mặt trăng. Ngàn sao chiếu sáng khắp bầu trời. Ngay cả 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 499 


lúc giữa trưa, tia mặt trời cũng dịu mát như ánh trăng. 

Thật vậy, tang lễ của trưởng lão ni Gotami có nhiều sự 
kiện kỳ diệu phi thường hơn cả tang lễ của Đức Thế Tôn nữa. 
Tang lễ của Đức Thế Tôn không có một vị Phật Toàn Giác hay 
nhiều vị đại trưởng lão như ngài Sãriputta tham dự. Trong khi 
đó, tang lễ của trưởng lão ni Gotami nhập diệt thì có sự hiện 
diện của Đức Phật cùng nhiều vị đại trưởng lão. 

Khi đến nơi dựng hỏa đàn, quan tài của trưởng lão nỉ 
Gotami được đặt trên giàn thiêu bằng gỗ đàn hương và rắc hoa 
nhài thanh khiết cùng các loại tỉnh dầu thơm ngát. Rồi các vị 
vua Licchavi châm lửa hỏa đàn. Sau khi di hài của GotamI 
Therï đã được thiêu đốt, đại đức Ananda thu nhặt xá lợi của 
trưởng lão ni và thốt lên bài kệ sau: 


NI trưởng GotamI đã ra đi. 
Di hài của bà đã cháy rụi. 
Và không bao lâu nữa Đức Phật cũng tịch diệt, 
Một sự việc hiển nhiên mà ta hằng lo sợ, sẽ xảy ra. 


Đại đức Änanda đặt xá lợi vào chiếc bình bát của trưởng 
lão ni Mahãpajãpatï Gotami, dâng lên Đức Bổn Sư. Đức Phật 
đón nhận và nâng cao bát đựng xá lợi của vị trưởng lão ni, di 
mẫu của Đức Phật, cho đại chúng gồm chư thiên, chư Phạm 
thiên, và loài người được trông thấy. Rồi để cho thính chúng 
được lợi lạc trong biến cố đáng ghi nhớ này, Đức Phật thuyết 
pháp qua mười bài kệ, mở đầu là: 

Ví như một cội cây lớn có lõi rắn chắc 
Đang đứng vững vàng mạnh mẽ, 
Do bản chất vô thường, thân cây ngã xuống: 
Cũng vậy, GotamI đã từng là một cội cây lớn 
Cho NI chúng (5h/kkhumi-sangha) nương tựa, 
Nay đã tịch diệt Niết bàn. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 500 


Đức Bồn Sư kết thúc thời pháp với bài kệ thứ mười với lời 
sách tấn các đệ tử của Ngài rằng: “Hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình (a/a-đipna viharatha!2. Hãy tu tập viên mãn 
pháp tu bảy yếu tố giác ngộ (bojjhanga) đề châm dứt khổ đau.” 

Rồi Đức Bổn Sư dạy thêm: “Vì vậy, này Änanda, hãy y 
tựa nơi chính mình (z/ãsarana). Chớ y tựa một cái gì khác. 
Lây Chánh Pháp làm ngọn đèn. Lấy Chánh Pháp làm nơi 
nương tựa. Không nương tựa nơi nào khác.” 

Sau đó, một bảo tháp được các vị vua xây dựng để thờ xá 
lợi của trưởng lão ni Mahãpajãpatĩ Gotamĩ. Phụ nữ từ khắp nơi 
trên thế giới thường tưởng nhớ đến ân đức của trưởng lão ni 
Gotami, bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn vị ni trưởng cao quý đã 
thành lập Ni chúng. 


' gia có nghĩa là ngọn đèn, ngọn đuốc, hay hòn đảo; vì thế câu này cũng 
thường được dịch là “hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” hay “hãy tự mình 
xây dựng hòn đảo cho chính mình” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 501 


Uppalavanna Theri 
Đệ Nhất Tỳ Khưu Ni về Năng Lực Thần Thông 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu mi của Đức Phật Gotama có 
năng lực thần thông (ddhimamu ””, trưởng lão nỉ 
Uppalavanda được Ngài tán dương là bậc đệ nhất 


(ctadagga). Sở 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của trưởng 
lão ni Uppalavannãa sanh vào một gia đình danh giá ở kinh 
thành Hamsãvati. Một ngày nọ, khi đang lắng nghe Đức Phật 
thuyết pháp, vị tín nữ chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên đương 
một b#ikkhunï là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu ni có 
năng lực thần thông. Vị tín nữ vô cùng hoan hỷ và kính phục 
bậc tối thắng ấy và ước nguyện được thành tựu danh hiệu 
tương tự trong thời một vị Phật tương lai. 

Vị tín nữ làm đại lễ trai tăng cúng dường Đức Phật cùng 
Tăng già trong bảy ngày, rồi vào ngày cuối cùng, vị ấy đặt bảy 
bó hoa sen xanh dưới chân Đức Phật để dâng cúng và thành 
kính phát đại nguyện trước Đức Thế Tôn. 

Đức Phật Padumuttara ban lời tiên tri rằng đại nguyện của 
vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama, một 
trăm ngàn đại kiếp sau. 


'93 jJjhj; thần thông; iddhimanfu: có thần thông 

' chỉ tiết trong bài được soạn theo The Great Chronicles øƒ` Buddhas; 
Therï-Apadäna; Luật Tạng, Phân Tích Giới Tỳ Khưu & Tiểu Phâm; và chú 
giải Kinh Pháp Cú 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 502 
2. Dâng Cúng Hoa Sen đến Đức Phật 


Sau suốt một đời tận tụy hộ trì Đức Phật Padumuttara và 
Tăng già, vị tín nữ tiền thân của trưởng lão ni Uppalavannã 
mạng chung và tái sanh vào cõi trời Tavatimsa. Khi thọ mạng 
ở thiên giới chấm dứt, thánh ni Uppalavannã tương lai tái sanh 
vào cõi người và được duyên lành dâng cúng thực phẩm cùng 
hoa sen đến một vị Phật Độc Giác. 

Rồi sau đó, trong thời Đức Phật Vipassĩ cách đây chín 
mươi mốt đại kiếp, trưởng lão ni Uppalavannã tương lai tái 
sanh làm con gái của một đại phú gia ở thành BaranasI. Là một 
tín nữ có đức tin sâu dày nơi Tam Bảo, cô thỉnh mời đẳng 
Thiện Thệ và chư Tăng đến nhà cúng dường trai tăng trọng 
thể. Rồi cô dâng cúng những đóa sen xanh lên Đức Phật Toàn 
Giác và thầm nguyện có được sắc đẹp và nước da tươi thắm 
như sắc hoa sen ấy trong những kiếp vị lai. 


3. Kiếp Làm Con Gái của Vua Kiki 


Sau khi mạng chung từ kiếp sống trên, do phước quả của 
vô số công đức đã vun bồi, tiền thân của trưởng lão ni 
Uppalavannã sanh vào thiên giới, rồi sau đó tái sanh vào cõi 
trời hay cõi người, tiếp tục hành trì thiện nghiệp và vun bồi các 
pháp ba-la-mật. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, trong đại kiếp hiện tại, trưởng 
lão ni Uppalavannã tương lai sanh làm người con gái thứ hai 
trong bảy người con gái của đức vua KIkI ở thành BãränasIl, xứ 
KaãsI, có tên là công chúa Samanaguttä. Người con trai trưởng 
của đức vua là tiền thân của trưởng lão Rãhula. 

Bảy vị công chúa là tiền thân của: (1) trưởng lão nỉ 
Khemä, đệ nhất về đại trí tuệ; (2) trưởng lão ni Uppalavannä, 
đệ nhất về năng lực thần thông; (3) trưởng lão mi Patacära, đệ 
nhất về giới luật; (4) trưởng lão ni Bhaddã Kundalakesã, đệ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 503 


nhất về tốc thăng trí; (5) trưởng lão ni Kisãgotamn, đệ nhất về 
mang thô y; (6) trưởng lão ni Dhammadinnä, đệ nhất về thuyết 
pháp; (7) nữ cư sĩ Visäkhã, đệ nhất về bó thí cúng đường. 

Là những tín nữ thuần thành, các công chúa hết lòng hộ trì 
Tam Bảo và cúng dường bảy tu viện trang nghiêm đến Đức 
Phật và Tăng già. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, các 
công chúa xin vua cha cho phép xuất gia, nhưng vua không 
ưng thuận. Khi ấy, sáu người con gái lớn, trong đó có trưởng 
lão nï Uppalavanna tương lai, đã sống độc thân thanh tịnh trọn 
đời suốt hai mươi ngàn năm (là thọ mạng của nhân loại trong 
thời Đức Phật Kassapa). Người con gái út, tiền thân của nữ cư 
sĩ Visakhã, lập gia đình, tiếp tục hành hạnh bố thí cúng dường 
và hộ độ Đức Phật suốt đời như sáu người chị của mình. 

Đến khi qua đời, thánh ni Uppalavannã tương lai tái sanh 
Vào cõi trời Tavatimsa. 


4. Dâng Cúng Y đến Thánh Tăng A-la-hán 


Khi thọ mạng ở thiên giới trong kiếp trên đã mãn, trưởng 
lão ni Uppalavannä tương lai tái sanh vào cõi người, trong một 
gia đình thanh bạch. 

Sau suốt ba năm làm công vất vả ngày đêm, nàng được 
chủ nhân ban thưởng một tấm vải màu vàng mịn màng quý giá. 
Trên đường đi đến sông để tắm gội sạch sẽ trước khi khoác 
tấm vải choàng mà nàng hằng mơ ước ấy, nàng gặp một vị tỳ 
khưu. Đó là một vị thánh tăng A-la-hán đệ tử của Đức Phật 
Kassapa. Ngài bị mất trộm tất cả y nên chỉ mặc một tắm y dệt 
bằng chỉ gai thô. 

Nhìn thấy ngài, nàng suy ngẫm răng: “Bởi vì trong kiếp 
quá khứ ta không làm phước bố thí vải cho nên kiếp hiện tại 
này ta phải chịu cảnh nghèo khổ thiếu thốn. Vậy bây giờ ta nên 
tạo công đức cúng dường đến vị đại đức này.” Nghĩ xong, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 504 


nàng liền đến trước vị thánh tăng, dâng cúng tấm vải quý lên 
ngài, và phát nguyện: “Bạch đại đức, con xin nguyện kiếp sau 
sẽ được sắc đẹp tuyệt trần, ai thấy con đều không tự chủ được, 
và không nữ nhân nào đẹp hơn con cả.” 

Sau khi mạng chung kiếp sống ấy, tiền thân của thánh ni 
Uppalavanna tái sanh là tiêu thư UmmädantT nhan sắc diễm lệ 
tuyệt trần, con gái của một vị Bà-la-môn giàu có ở thành 
Arifthapura (Ummadanfr Jãtaka). 


5. Kiếp Làm Con Gái Người Nông Dân 


Trong kiếp kế tiếp, trưởng lão ni Uppalavannä tương lai là 
con gái của một người nông dân, sống trong ngôi làng nhỏ, và 
giữ việc canh ruộng lúa. Một buổi sáng nọ, trên đường đến 
trang trại, nàng thấy một đóa hoa sen đẹp thanh thoát mới nở 
trong hồ, và lội xuống để hái. Rồi nàng vào vựa nhặt vài trái 
bắp khô, tách hạt, rang chín và đếm được năm trăm hạt. Nàng 
đặt các hạt bắp rang trong một lá sen mới hái trong hồ, để dành 
cho bữa cơm trưa của mình. 

Vào lúc đó, một vị Phật Độc Giác vừa mới xuất ra khỏi 
tầng diệt thọ tưởng định, phi hành đến ruộng lúa, từ không 
trung hạ xuống, và đứng cách cô gái canh ruộng không xa. Khi 
nhìn thấy Đức Phật Độc Giác, cô gái phát tâm tín thành và liền 
vào vựa lây gói bắp rang đã để dành cùng với đóa sen tươi. 
Nàng đặt bắp rang vào bát khất thực của Ngài, lấy hoa sen đậy 
lên bát, rồi cung kính dâng lên Ngài. 

Nhưng sau đó, khi vị Phật Độc Giác đã đi xa một đỗi, 
nàng thầm nghĩ: “Một vị Phật Độc Giác đâu có dùng hoa làm 
việc gì, có lẽ ta nên lấy hoa lại để cài cho ta.” Thế là nàng đi về 
phía Đức Phật Độc Giác và xin lại hoa sen. Rồi nàng lại suy 
ngầm: “Thật ra nếu Đức Phật Độc Giác không cần ta cúng 
dường hoa thì Ngài đã không nhận hoa ngay từ lúc đầu. Nhưng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 505 


Ngài đã cho phép ta đặt hoa vào bát của Ngài.” Nghĩ như vậy, 
nàng đặt đóa hoa vào bát trở lại. (Do sự đắn đo ngần ngừ này 
mà những phước quả trong các kiếp tương lai của nàng hay bị 
xáo trộn, xen lẫn với vận rủi.) 

Sau khi dâng cúng lại hoa sen và sám hối lỗi lầm trong 
hành động này, cô gái bày tỏ ước nguyện đến Đức Phật Độc 
Giác: “Bạch Ngài, do sự cúng dường bắp rang này, xin cho 
con được phước báu là có năm trăm người con trai trong kiếp 
tương lai; con số này bằng với số hạt bắp rang mà con đã dâng 
cúng. Và do sự cúng dường hoa sen của con, xin cho hoa sen 
từ lòng đất sẽ vươn lên để đón từng bước chân đi của con trong 
kiếp tương lai.” 

Nghe xong những lời nguyện, Đức Phật Độc Giác bay lên 
không trung trong khi cô gái vẫn đang nhìn theo Ngài. Ngài 
phi hành về núi Gandamädãäna và đặt đóa sen ở lối vào hang 
động Nandamnla. Đóa sen được tất cả các vị Phật Độc Giác 
dùng như một tắm thảm đề đặt chân lên khi phi hành. 


6. Kiếp Làm Hoàng Hậu Padumavatï 
6.1. Sanh Từ Một Đóa Sen 


Do phước báu của thiện nghiệp trên, sau khi mạng chung, 
cô gái tiền thân của trưởng lão ni Uppalavannã hóa sanh vào 
thiên giới và lập tức có thân tướng của một nàng tiên nữ. Nơi 
Ấy, mỗi bước đi của nàng đều có một hoa sen nở dưới chân. 

Khi thọ mạng ở cõi trời chấm dứt, thánh ni Uppalavanna 
tương lai hóa sanh vào cõi người từ một hoa sen mọc trong hồ 
sen ở chân núi gần thành BaäranasI. Một ân sĩ ở sần đó, vào 
buổi sáng tỉnh sương, đến hồ rửa mặt và nhìn thấy một búp sen 
lớn vẫn còn khép cánh trong khi các đóa sen khác đã nở rộ. 

Thấy lạ, vị ân sĩ hái búp sen ấy. Khi nằm trong bàn tay của 
vị ân sĩ, búp hoa mở các cánh, để lộ một bé gái nhỏ đang nằm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 506 


bên trong. Vị ân sĩ bỗng nảy sanh tình phụ tử đối với đứa bé. 
Vị ấy bồng đứa bé vào cốc cùng với đóa sen, và đặt đứa bé 
nằm trên đóa sen trong một chiếc giường nhỏ. Nhờ phước báu 
của đứa bé mà bỗng nhiên một dòng sữa chảy ra từ ngón tay 
cái của vị ân sĩ để nuôi dưỡng hài nhi. 

Khi đóa sen đầu tiên mà đứa bé nằm bên trên bắt đầu héo 
úa thì một đóa sen tươi hiện ra để thay thế. Khi cô bé bắt đầu 
biết đi đứng, chạy nhảy thì hoa sen hiện ra ở dưới chân bắt cứ 
nơi nào cô bé đi đến. Nước da nàng hồng hào tươi thắm. Nhan 
sắc nàng thật là tuyệt thế, đẹp như tiên nữ. Vì nàng được sanh 
từ hoa sen nên cha nuôi của nàng, vị ân sĩ đức hạnh, đặt tên 
nàng là PadumavatI, nghĩa là “Nàng của Liên Hoa” (padưma: 
hoa sen; pađumavaf7 = người con gái được hoa sen cưu mang). 


6.2. Trở Thành Hoàng Hậu 


Khi Padumavati đến tuổi trưởng thành, một ngày nọ, một 
người thợ săn tình cờ nhìn thấy nàng. Dù đã hứa với vị ân sĩ sẽ 
không cho ai biết việc này, lúc trở về kinh thành Bãrãnasï, 
người thợ săn liền đến yết kiến quốc vương để trình báo về sự 
có mặt của tuyệt thế giai nhân đang sống trong rừng thắm. 

Vô cùng ngạc nhiên và thích thú, nhà vua lập tức tìm đến 
chỗ trú của vị ấn sĩ. Vua cúng dường vị ân sĩ vài phẩm vật mà 
người ấn cư hay sử dụng rồi đánh tiếng: “Thưa đại đức, sống ở 
nơi đây có ích gì? Hãy đến kinh thành với trẫm.” “Tâu đại 
vương, tôi không đi đâu cả.” Lúc ấy, vua nói thắng ý muốn của 
mình với lý lẽ khôn ngoan: “Tốt thôi, thưa đại đức. Nhưng 
trẫm được trình báo rằng có một phụ nữ đang ở nơi này với đại 
đức. Một ân sĩ mà sống chung với một phụ nữ thì thật không 
phải lẽ. Trẫm đề nghị rằng người phụ nữ ấy được phép về với 
trầm.” 

Trước lời đề nghị thắng này, vị ân sĩ bày tỏ sự lo nghĩ của 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 507 


một người cha: “Tâu đại vương, rất khó đề có thể làm vừa lòng 
nhiều người một lúc. Con gái tôi làm sao thích hợp được với 
đời sống trong triều đình có nhiều cung phi và nhiều công 
nương đang chờ được tiễn cung? Tâu đại vương, sẽ rất khó cho 
con gái tôi.” Đề làm vơi nỗi lo âu của vị ân sĩ, vua nói: “Thưa 
đại đức, nếu trầm yêu nàng và được phép cưới nàng, trầm sẽ 
phong nàng làm chánh cung hoàng hậu của trầm.” 

Nghe vậy, vị ân sĩ gọi con gái của mình theo cách xưng hô 
thường lệ khi nàng còn bé: “Ra đây PadumavafI, con gái nhỏ 
của cha!” Người thiếu nữ nhẹ nhàng bước ra chào thân phụ. 
Ấn sĩ nói với nàng: “Này con thương mến, con đã đến tuổi 
trưởng thành rồi. Đức vua đã để mắt đến con thì con không 
nên ở đây nữa. Con hãy đi theo đức vua!” Vẫn đứng yên, nàng 
Padumavati vừa khóc vừa nói: “Xin vâng, thưa cha.” Nhìn 
thấy PadumavatI xinh đẹp diễm lệ, quốc vương xứ Bãrãnasĩ vô 
cùng yêu mến và lập tức phong nàng làm chánh hậu. 


6.3. Nạn Nhân Của Một Âm Mưu 


Từ lúc phong PadumavafT làm chánh hậu, vua BaränasI 
mê mệt sắc đẹp của nàng đến nỗi bỏ rơi tất cả thứ phi và cung 
tần khác. Các phi tần rất cay đắng về việc này và cố làm giảm 
lòng sủng ái của nhà vua dành cho chánh hậu nên nói: ““Tâu bệ 
hạ, Padumavatï quả không phải là người thường. Trên thế gian 
này, bệ hạ có thấy ai cứ mỗi bước đi đều có một hoa sen nở ra 
để đón nhận? Chắc chắn nàng ta là quỷ sứ, rất nguy hiểm, cần 
phải bị trừng phạt đích đáng!” Nhưng vua không nói gì cả. 

Một lần nọ, khi vua ra biên thùy xa xôi dẹp loạn và phải 
để hoàng hậu Padumavati ở lại hoàng cung với bào thai trong 
bụng, các phi tần nắm lấy cơ hội này để hãm hại hoàng hậu. 
Họ mua chuộc người nữ tỳ hầu cận hoàng hậu để thay thế đứa 
con sơ sanh của hoàng hậu bằng một khúc gỗ dính bê bết máu. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 508 


Khi hoàng hậu Padumavati sanh nở, có tất cả năm trăm 
hoàng tử chào đời, nhưng hoàng tử Mahã Paduma là người con 
trai duy nhất sanh ra từ bụng mẹ. Bốn trăm chín mươi chín 
người con trai còn lại hình thành từ những giọt máu của hoàng 
hậu bắn ra khi sanh nở. 

Người nữ tỳ của hoàng hậu làm theo lời xúi g1ục của các 
phi tần rồi báo tin cho họ biết. Năm trăm phi tần mỗi bà đánh 
cắp một hài nhi trong lúc người mẹ còn mê ngủ sau khi sanh 
nở. Sau đó, họ đặt mỗi hài nhi vào trong một chiếc hòm bằng 
gỗ, rồi hàn kín năm trăm chiếc hòm lại. 

Khi hoàng hậu Padumavati tỉnh lại và hỏi người nữ tỳ hầu 
cận về đứa con sơ sanh của mình, người nữ tỳ đưa cho hoàng 
hậu xem khúc gỗ dính đầy máu. Đau buồn và sợ hãi, hoàng 
hậu bảo người nữ tỳ hãy lập tức vất khúc gỗ đi. 

Lúc bấy giờ, quốc vương viễn chinh trở về, cắm trại ở 
ngoài thành, và chờ giờ lành để nhập cung. Các phi tần đến 
vương trại chào đón vua và kể chuyện sinh nở của hoàng hậu 
Padumavati. Có người nữ tỷ làm nhân chứng, họ thúc giục vua 
đuôi vị chánh hậu ra khỏi hoàng cung. Không suy xét hay điều 
tra gì cả, và hoàn toàn tin rằng hoàng hậu Padumavati là quỷ 
sứ, vua liền ra lệnh trục xuất hoàng hậu. 

Khi hoàng hậu PadumavafT bị trục xuất khỏi hoàng cung 
thì hoa sen không còn xuất hiện đưới chân nữa và nhan sắc 
bỗng úa tàn. Tuyệt vọng não nề, hoàng hậu đi lang thang trên 
đường phố. Một cụ già trông thấy hoàng hậu, động lòng trắc ân 
nên đem hoàng hậu về nhà chăm sóc và cho tá túc. 


6.4. Âm Mưu Bị Vạch Trần 


Lúc hoàng hậu Padumavatfi đang tạm trú ở nhà bà cụ già, 
các phi tân thỉnh câu nhà vua ra sông Hăng cúng bái vị thân 
sông mà họ đã câu xin hộ độ cho vua thăng trận trở vê, và cùng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 509 


họ vui chơi tắm gội trong dòng sông. Vua vui vẻ đồng ý. 

Năm trăm phi tần bí mật đem theo các hòm nhỏ có đựng 
hài nhi bên trong, dấu dưới lớp y phục của họ, và để nguyên áo 
quần xuống sông tắm. Khi đã trầm mình trong nước, họ thả các 
hòm nhỏ trôi xuống hạ lưu dòng sông. Năm trăm chiếc hòm tụ 
lại với nhau, trôi theo dòng, và lọt trọn hết vào lưới của các 
ngư phủ ở vùng hạ lưu. 

Khi các ngư phủ kéo lưới lên, họ ngạc nhiên khi thấy năm 
trăm chiếc hòm nằm trong lưới và lập tức trình báo lên nhà 
vua. Vua truyền lệnh mở các hòm ra. Chiếc đầu tiên do duyên 
nghiệp vận hành nên là chiếc đựng hoàng tử Mahã Paduma. 
Do phước báu trong quá khứ của các hoàng tử nên từ ngày bị 
nhốt trong hòm, sữa đã chảy ra từ những ngón tay cái của chư 
vị để tự nuôi dưỡng sống còn. 

Thiên chủ Sakka cũng giúp xóa tan những mối nghi ngờ 
trong tâm của quốc vương Bãrãnasï bằng cách khắc vào phía 
trong năm trăm chiếc hòm các câu sau: “Những hài nhi này là 
do hoàng hậu PadumavafT sanh ra và là con của đức vua 
Bãrãnasï. Do lòng thù hận đối với chánh cung hoàng hậu, năm 
trăm cung phi cùng thuộc hạ của họ đã bỏ các hài nhi vào hòm 
rồi ném xuống dòng sông. Hãy cho đức vua Bãrãnasï biết 
những sự kiện này.” 

Mọi việc được sáng tỏ qua những lời giải thích đó nên vua 
liền bồng hoàng tử Mahã Paduma vào lòng và ra lệnh hồi cung 
lập tức. Về đến hoàng cung, vua treo giải thưởng trọng hậu cho 
bất cứ ai thấy hoàng hậu PadumavaftI. Khi Ấy, được sự khuyến 
khích của người thiếu phụ sầu khổ mà mình đã cứu giúp nên 
bà cụ mạnh dạn ra nhận tiền thưởng. Lúc bấy giờ, bà cụ mới 
biết người thiếu phụ đó chính là vị chánh cung hoàng hậu. 

Quan quân của vua nhận ra hoàng hậu PadumavafT và đê 
đầu đảnh lễ vị chánh hậu. Được tin đã tìm thấy hoàng hậu, vua 
liền cử hành nghi lễ long trọng để đón rước hoàng hậu hồi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 510 


cung. Vì hoàng hậu muốn đi bộ về hoàng cung cho toàn dân 
thấy được thân tướng cao quý của mình, nhà vua cho trang 
hoàng con đường về cung có tán lọng lộng lẫy che bên trên, và 
trải những tắm thảm quý giá cho hoàng hậu bước lên. 

Trong trang phục hoàng gia uy nghi rạng rỡ, sắc đẹp hồi 
sinh diễm lệ, hoàng hậu Padumavatfi tuyên bố: “Ta đang trên 
đường hồi cung.” Từ lúc ấy, mỗi bước đi của hoàng hậu có 
một đóa hoa sen từ lòng đất nở xuyên qua những tắm thảm quý 
giá, đón nhận đôi chân hoàng hậu. Sau đó, hoàng hậu ban tặng 
những tắm thảm quý ấy đến bà cụ già để tỏ lòng tri ân. 

Vua BaranasT cho triệu tập năm trăm phi tần tội lỗi vào 
triều đình và bảo với hoàng hậu Padumavatĩ: “Hoàng hậu yêu 
quý của trẫm, trầm ban cho ái khanh năm trăm phụ nữ này đề 
làm nô lệ.” VỊ hoàng hậu độ lượng thưa: “Tâu bệ hạ, thiếp có 
quyền ban sự tự do cho các nô lệ của mình không?” “Ô, ái 
khanh có toàn quyền làm những gì mình muốn.” “Tâu bệ hạ, 
vậy thì thiếp xin trả tự do cho họ.” 

Rồi hoàng hậu ký thác việc nuôi dưỡng bốn trăm chín 
mươi chín hoàng tử cho những người phụ nữ vừa được trả tự 
do ấy trong lúc hoàng hậu chăm sóc thái tử Mahä Paduma. Và 
như vậy, hoàng hậu Padumavafi đã lấy sự tha thứ và lòng nhân 
từ đề hóa giải oan trái. 


6.5. Năm Trăm Hoàng Tử Trở Thành Phật Độc Giác 


Từ thuở nhỏ, năm trăm hoàng tử đã được vua BãränasI 
cung cấp đủ các thú vui chơi giải trí trong vườn ngự uyên cho 
chư vị. Vào năm chư vị lên mười sáu tuổi, một hôm khi đang 
chơi đùa trong hồ nước của hoàng cung nơi hoa sen đua nở, 
chư vị quan sát những cánh sen tươi thắm đang hé mở cũng 
như những cánh sen héo tàn và rơi rụng. 

Do căn cơ lúc bấy giờ đã tròn đủ, hiện tượng ấy làm chắn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 511 


động trái tim non trẻ của năm trăm hoàng tử, và chư vị suy 
ngầm: “Ngay cả những đóa sen chỉ lệ thuộc vào hai yếu tố là 
thời tiết và vật thực mà cũng phải chịu sự héo tàn; thì thân xác 
chúng ta phải lệ thuộc vào đến bốn yếu tố — nghiệp, tâm, thời 
tiết, và vật thực — làm sao có thê thoát khỏi thân phận tương tự; 
chúng ta cũng không thoát được sự già và sự chết.” 

Rồi chư vị quán tưởng và suy nghiệm thâm sâu về tướng 
vô thường của các pháp chịu điều kiện, đạt được tuệ giác về 
bản chất của thân và tâm, và tự mình chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, không thầy chỉ dạy. Đây gọi là paccekabodhi-ñäna, 
đưa đến sự chứng đắc bốn tầng đạo tuệ. Nói cách khác, họ trở 
thành chư Phật Độc Giác. ''” Rồi mỗi vị vươn lên và ngồi kiết 
già trên một đóa sen bằng năng lực thần thông của mình. 

Đến lúc chiều tối, các hầu cận của chư vị nhắc: “Thưa quý 
hoàng tử, đã đến giờ hồi cung.” Chư Phật Độc Giác không trả 
lời. Khi được các hầu cận trình báo sự việc, nhà vua bảo: “Hãy 
cứ đề cho các con của trẫm ở đấy theo ý muốn.” 

Năm trăm Đức Phật Độc Giác được bảo vệ suốt đêm khi 
ngôi im lặng trên những đóa sen như vậy. Đến buổi rạng đông, 
các hầu cận đến gần chư vị và bạch rằng: “Thưa quý hoàng tử, 
đã đến giờ hồi cung.” Lúc bấy giờ, chư vị nói: “Chúng tôi 
không còn là hoàng tử nữa; chúng tôi là Phật Độc Giác.” 

Các hầu cận hoài nghỉ lời ấy và nói theo sự hiểu biết của 
họ: “Thưa, quý hoàng tử nói không đúng đâu. Chư Phật Độc 
Giác không giống quý hoàng tử. Râu tóc các vị ấy chỉ đài hai 
lóng tay và có các vật dụng của bậc sa môn. Còn quý hoàng tử 
thì vẫn mặc y phục vương giả, râu tóc đều dài, và mang trên 
người các trang sức của hoàng gia. Làm sao quý hoàng tử có 


'!° Chư thánh thanh văn giác cũng chứng ngộ bốn tầng đạo tuệ, nhưng chư 
vị là thánh đệ tử (savak2) của Đức Phật Chánh Đăng Giác, do được sự chỉ 
dạy trực tiếp của Đức Phật Chánh Đăng Giác hay của các vị thánh thanh 
văn đệ tử của Ngài mà thành tựu đạo quả A-la-hán. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 512 


thể tự cho mình là Phật Độc Giác được?” 

Ngay sau khi nghe những lời ấy, năm trăm hoàng tử đưa 
tay lên đầu mình, và lập tức hình tướng của chư vị thay đổi 
thành chư Phật Độc Giác và trang bị đầy đủ tám vật dụng của 
một vị tỳ khưu (gồm tam y, quả bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, 
ống kim chỉ, và đồ lọc nước). Khi mọi người còn đang dõi mắt 
nhìn theo, chư vị bay lên hư không rồi phi hành về hướng núi 
Gandamadaäna, trú xứ của chư Phật Độc Giác. 


7. Kiếp Làm Nông Dân 


Từ ngày đột ngột mất đi năm trăm người con trai, hoàng 
hậu Padumavatï vô cùng đau đớn sầu não vì nhớ thương. Rồi 
không bao lâu sau, hoàng hậu không chịu đựng được nữa, chết 
đi và tái sanh vào một gia đình nông dân trong ngôi làng nhỏ 
cạnh núi Isigili, gần cổng thành Rãjagaha. Khi lớn lên, nàng 
lập gia đình và sống với nhà chồng. 

Một ngày nọ, khi mang cháo cho người chồng đang làm 
việc ngoài đồng, nàng trông thấy tám trong năm trăm vị Phật 
Độc Giác (con của nàng trong tiền kiếp hoàng hậu 
Padumavat) đang phi hành trong không trung. 

Vốn có tín tâm đối với Tam Bảo, nàng vội vàng đến nói 
VỚI người chồng: “Hãy nhìn các vị Phật Độc Giác kìa! Chúng 
ta hãy thỉnh các Ngài đến nhà cúng dường trai tăng nhé.” 
Nhưng người chồng vốn ngu khờ, không biết Phật Độc Giác là 
øì, nên bảo vợ: “Em ơi, người ta gọi họ là tỳ khưu bay. Chỗ 
khác cũng có thấy họ. Họ chăng phải là Phật Độc Giác gì đâu 
mà chỉ là những con chim lạ thường thôi!” 

Khi hai vợ chồng còn bàn cãi với nhau thì tám vị Phật Độc 
Giác đáp xuống mặt đất, cách họ không xa. Người vợ dâng 
cúng phần thực phẩm của mình đến chư Phật Độc Giác và 
thỉnh chư vị ngày mai đến nhà nàng dự trai tăng. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 513 


Chư Phật Độc Giác từ mẫn nói: “Lành thay, này nữ cư sĩ! 
Hãy chỉ chuẩn bị tám phần vật thực và chỗ ngồi cho tám vị thọ 
nhận cúng dường trai tăng. Khi thí chủ thấy nhiều vị Phật Độc 
Giác khác ngoài chúng tôi đến dự trai tăng, tín tâm của thí chủ 
sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhiều hơn nữa.” 

Vâng lời dạy, người tín nữ (mẹ của các vị Phật Độc Giác 
này trong tiền kiếp) sửa soạn tám chỗ ngồi và vật thực cho tám 
vị Phật Độc Giác. Tám vị được mời nói với các vị Phật Độc 
Giác còn lại: “Hãy đừng đi nơi nào khác khất thực hôm nay mà 
hãy dành phước báu ấy để ban cho mẫu thân của quý Ngài 
trong tiền kiếp.” Các vị Phật Độc Giác khác đồng ý, và năm 
trăm vị cùng phi hành đến nhà người mẹ kiếp trước. Người mẹ 
trong tiền kiếp ấy đã từng ước nguyện được nhìn thấy năm 
trăm người con trai, nay là những vị Phật Độc Giác, không 
phải lo âu gì về việc thiếu thốn vật thực cúng dường. 

Khi tám vị Phật Độc Giác đầu tiên đã vào chỗ ngồi, vị thứ 
chín dùng thần lực tạo thêm tám chỗ ngồi khác cho tám vị kế 
tiếp ngồi vào đó; cứ như thế cho đến khi năm trăm vị đều có 
nơi an tọa trang nghiêm thanh tịnh, và ngôi nhà của người mẹ 
tiền kiếp được nới rộng bằng phép mầu của chư Phật Độc Giác 
để chứa đủ năm trăm vị. 

Dù chỉ chuẩn bị chỗ ngồi và vật thực cúng dường đến tám 
vị Phật Độc Giác, thế nhưng vị thí chủ, người mẹ kiếp trước, 
đã có thể cung ứng đầy đủ nhu cầu cho tất cả năm trăm vị. Rồi 
vị thí chủ mang tám bó hoa sen đặt trước tám Đức Phật Độc 
Giác, thành kính dâng cúng hoa ấy, và nguyện: “Bạch quý 
Ngài, do phước báu này, xin cho con được tái sanh với làn da 
tươi thắm như màu đài hoa của những đóa sen này.” Năm trăm 
Đức Phật Độc Giác tán dương công đức và chúc phúc người 
tín nữ, rồi chư vị bay lên không trung và phi hành về núi 
Gandamadana. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 514 
B. Đời Tỳ Khưu Ni trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Vị tín nữ tiền thân của trưởng lão ni Uppalavannã sống 
trọn vẹn một đời hành toàn thiện nghiệp vả đến khi mạng 
chung thì sanh vào thiên giới. Sau đó, qua bao kiếp sống kế 
tiếp trong vòng luân hỏi, vị ấy tiếp tục vun bồi phước báu và 
các pháp ba-la-mật để thành tựu các thánh quả và phẩm vị 
trong kiếp cuối cùng. 

Trong kiếp cuối cùng, vào thời Đức Phật Gotama, trưởng 
lão ni Uppalavannã tương lai tái sanh vào một gia đình giàu có 
ở thành Sãvatthi. Nàng có nhan sắc diễm lệ tuyệt thế, với nét 
đẹp dịu dàng và làn da tươi thăm, mịn màng, thanh tao như 
màu đài hoa sen xanh, và do đó nàng được song thân đặt tên là 
Uppalavannã (Liên Hoa Sắc hay Thanh Liên Sắc; „ppaia: hoa 
sen màu xanh; va: màu da). Khi đến tuổi cập kê, nàng được 
tất cả vương tôn, công tử gia đình giàu sang, quyền quý ở khắp 
nơi mang lễ vật đến cầu hôn. 

Thân phụ nàng hết sức phân vân, không biết phải trả lời 
thế nào trước quá nhiều lời cầu hôn như vậy. Vì không muốn 
làm mất lòng ai và để tránh sự xung đột giữa những người cầu 
hôn đầy của cải quyền lực, cuối cùng cha nàng nghĩ ra một 
phương cách để giải quyết. Ông hỏi ý con gái: “Con gái yêu, 
con có muốn xuất gia, trở thành tỳ khưu nỉ không?” 

Lúc bấy giờ, do phước quá khứ bắt đầu trổ quả cho một 
người mang gánh nặng sanh hữu trong kiếp chót và đầy đủ căn 
cơ để đắc đạo quả A-la-hán, nên khi nghe những lời này thì 
Uppalavannã động tâm, vô cùng hoan hý, đầu nàng bừng nóng 
như có chất dầu quý ngát hương, được tinh chế hàng trăm lần, 
đang rót xuống đầu. Nàng lập tức trả lời: “Vâng, thưa cha, con 
muốn được xuất gia, trở thành tỳ khưu ni.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 515 


Nghe vậy, cha nàng khen ngợi hạnh nguyện của con gái, 
làm lễ tiễn đưa long trọng, rồi gửi nàng đến một ni viện 
(bhikkhunï-upassaya), nơi Uppalavannä được làm lễ xuất gia 
và trở thành một tỳ khưu ni. Không bao lâu sau, tỳ khưu ni 
Uppalavannãa được chỉ định trách nhiệm quét dọn và chăm lo 
ánh sáng ở bên ngoài phòng kiết giới (szmã). Sau khi dọn đẹp 
nơi này, vị tỳ khưu ni thắp đèn, rồi quán sát ngọn lửa từ một 
chiếc đèn để làm đề mục hành thiền của mình. 

Tỳ khưu ni Uppalavannä tập trung tâm ý vào yếu tố lửa 
của ngọn đèn, tham thiền trên đề mục lửa và đắc các tầng thiền 
định (na), rồi dùng định ấy làm đề mục để chuyển sang 
thiền quán (viassan8). Với căn cơ đã đầy đủ, tôn ni quán thấu 
suốt tam tướng (vô thường, khổ, vô ngã) của các hiện tượng 
danh sắc, tuần tự chứng đắc các tầng tuệ minh sát, và cuối 
cùng thành tựu thánh quả A-la-hán cùng tam minh, bốn tuệ 
phân tích, và lục thông. 


2. Phẩm Hạnh A-la-hán 


Một thời nọ, thánh ni Uppalavanna vào rừng Andhavana 
thanh vắng để cư trú và hành đạo. Lúc bấy giờ chưa có học 
giới cắm tỳ khưu ni ngụ trong rừng, và các thiện tín đã phát 
tâm xây cất liêu cốc cho vị thánh ni nơi ấy. 

Một ngày kia, có một thanh niên Bà-la-môn say đắm sắc 
đẹp của thánh ni Uppalavanna nên chờ lúc vị tỳ khưu mi vào 
làng khất thực rồi lén vào liêu cốc, nắp kín và chờ đợi. Khi trở 
về cốc, vị tỳ khưu ni bị người thanh niên xúc phạm, làm điều 
tôi bại, bất chấp sự kháng cự của vị Ấy. 


[Theo chú giải Luật Tạng và chú giải Kinh Pháp 
Cú, lúc bấy giờ thánh ni Uppalavanna đã là vị A- 
la-hán. Do trọng tội xúc phạm bậc A-la-hán, khi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 516 


người thanh niên vừa đi khuất tầm mắt của vị 
thánh ni thì đại địa nứt đôi, người ấy bị hút vào nơi 
đất nứt như thê quả địa cầu này không thể nâng đỡ 
nổi kẻ độc ác Ấy. Rồi người ấy lập tức bị đọa vào 
địa ngục A Tỳ (4r7c¡) và bị lửa địa ngục thiêu đốt. 


Để tỏ lòng trong sạch, tôn ni trình chuyện này lên Ni 
chúng, và chư Ni bạch lại chư Tăng. Khi được chư tỳ khưu 
trình lại sự việc, Đức Phật dạy: “Này các tỳ khưu, vị ni không 
ưng thuận thì vô tội.” 

Đức Phật dạy thêm: “Này các tỳ khưu, đối với hàng tứ 
chúng là tỳ khưu, tỳ khưu n1, cận sự nam, cận sự nữ, nếu kẻ 
ngu nào gây ra ác nghiệp thì dù cho kẻ ấy có vui sướng thỏa 
mãn được chút ít chỉ, cũng ví như người nếm qua hương vị 
ngọt ngào của chất đường và mật.” Rồi Ngài thuyết pháp và 
đọc kệ ngôn sau: 


Người ngu nghĩ là ngọt 
Khi ác chưa chín muỗi; 
Ác quả chín muỗi rồi, 
Người ngu chịu khổ đau. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 69 
HT Thích Minh Châu dịch 


Một thời sau, chư Tăng cùng luận đạo ở pháp đường rằng: 
“Này chư hiền hữu, phải chăng đến bậc vô lậu mà vẫn còn thọ 
hưởng dục lạc? Sao lại không chứ, vì các ngài không phải vô 
tri giác, không phải là cây cỏ, gò mối, hay sỏi đá. Da thịt vẫn 
còn tươi tốt, do vậy các ngài vẫn còn thọ hưởng dục lạc.” 

Nghe được những lời này, Đức Phật dạy: “Này các tỳ 
khưu, bậc vô lậu hằng không ưa thích, không thọ hưởng, 
không dính mắc trong dục lạc; giống như giọt nước không thê 
dính trên lá sen được mà phải chảy xuống ngay, hoặc ví như 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 517 


hột cải nhỏ không thê dính trên đầu mũi kim được mà phải rơi 
xuống ngay. Cũng như thế, ái dục không thể dính mắc trong 
tâm của bậc vô lậu.” Rồi Đức Bồn Sư đọc kệ ngôn: 


Như nước trên lá sen, 
Như hột cải đầu kim, 
Người không nhiễm ái dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 401 
HT Thích Minh Châu dịch 


Khi bài pháp chấm dứt, nhiều vị trong hàng thính chúng 
đạt được đạo quả giác ngộ ở những tầng bậc khác nhau. 

Nhân dịp này, Đức Bồn Sư triệu thỉnh quốc vương 
Pasenadi xứ Kosala đến tịnh xá, trình bày cùng đức vua về sự 
nguy hiểm bởi những kẻ xấu ác mà các vị bh¿kknï cư ngụ 
trong rừng phải đương đầu, và đề nghị đức vua xây cất chỗ ngụ 
cho tỳ khưu ni bên trong thành phố hay làng mạc để bảo vệ 
chư Ni. Đức vua vâng theo lời dạy của Đức Bổn Sư và kiến 
thiết một tịnh xá riêng biệt cho chư NI trong thành Sãvatthi. Từ 
đó về sau, các tỳ khưu nỉ chỉ cư ngụ ở các ni viện trong vòng 
thành phố hay làng mạc. 

Sau đó, Đức Bốn Sư cũng ban hành điều học rằng: “Tỳ 
khưu ni không nên cư ngụ ở trong rừng; vị ni nào cư ngụ thì 
phạm tội dukkaƒa.” 


3. Đánh Bại Mãra 


Một lần nọ, khi trưởng lão ni Uppalavannä đang tham 
thiền một mình trong rừng säla, Mãra xuất hiện và quấy phá. 
Đề phá vỡ sự định tâm của trưởng lão ni, Mara dọa rằng 
trưởng lão ni nên sợ có kẻ đến cám dỗ một phụ nữ trẻ đẹp đang 
ngồi một mình ở nơi hoang vắng như vậy. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 518 


Là một vị A-la-hán, bậc đại hùng đại lực, trưởng lão ni 
Uppalavannä giải thích cho Mãra rằng thánh ni là người làm 
chủ tâm trí của chính mình và không có gì phải sợ hãi: 


Trăm ngàn người cám dỗ, 
Có đến đây như ngươi, 
Máy lông ta không động, 
Ta không gì hoảng hốt, 
Ác ma, làm gì ta, 

Khi ngươi đến một mình. 


Ta có thể biến mắt, 
Hay vào bụng nhà ngươi, 
Ta đứng giữa hàng mi, 
Ngươi không thấy ta đứng. 


Với tâm khéo nhiếp phục, 
Thần túc khéo tu trì, 
Sáu thắng trí, ta chứng, 
Lời Phật dạy, làm xong. 


Dục lạc giống gươm giáo, 
Chém nát các uân ta, 
Cái ngươi gọi khoái lạc, 
Với ta, không vui thú. 


Dục lạc đã đoạn tận, 
Vô minh đã xóa tan. 
Hỡi này kẻ Ác ma, 
Ngươi hãy biết như vậy! 
Ngươi chính là Ác ma, 
Ngươi đã bị bại trận. 


Trưởng Lão Ñ¡ Kệ, Kệ 231-235 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu SuJato 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 519 


Trước tâm vô úy dũng mãnh và bình thản của trưởng lão 
ni Uppalavannã, Mãra thất vọng vì không thể quấy phá vị 
thánh ni, chỉ còn cách biến mắt mà thôi. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhunï về Thần Thông 


Do kết quả của lời nguyện sẽ trở thành bậc tối thắng về 
thần lực trong hàng tỳ khưu ni từ một trăm ngàn đại kiếp trước, 
và nỗ lực vun bồi các ba-la-mật qua hằng hà sa số kiếp sống, 
thánh ni Uppalavannä vốn săn có định lực mạnh mẽ, và đó là 
nền tảng trong quá trình chứng đắc năng lực thần thông ưu việt 
và hy hữu của vị trưởng lão n1. 

Vào năm thứ bảy sau khi Đức Bồ Tát thành tựu quả vị 
Chánh Đăng Giác, trở thành Đức Phật Gotama, trưởng lão ni 
Uppalavannã xin Đức Bồn Sư cho phép thi triển năng lực thần 
thông. Phép mầu siêu nhiên đó là hóa thành vị chuyển luân 
vương với đầy đủ bảy phước báu, có hội chúng vây quanh rộng 
sáu do tuần, tất cả cùng đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật nói vị 
thanh văn nữ đệ tử rằng: “Này Uppalavannã, Như Lai biết con 
sẽ thực hiện được điều con vừa nói.” Tuy nhiên, Đức Phật đã 
không cho phép các vị đệ tử của Ngài, trong đó có trưởng lão 
ni Uppalavannã, thi triển thần thông trong địp này. 

Sau đó, trong một dịp khác, khi được Đức Phật cho phép 
phô bày thần thông để giúp tứ chúng cắt đứt những hoài nghi 
về khả năng giác ngộ của nữ nhân trong Giáo Pháp của đẳng 
Như Lai, thánh ni Uppalavannã đã thi thố tất cả các phép thần 
thông thượng nhân pháp của bậc thánh. 

Các phép mầu đã được thực hiện như dùng thần túc thông 
để biến hiện theo ý muốn: đặt bốn đại dương trong lòng bàn 
tay; bứng trái đất lên rồi đặt ở trong lòng bàn tay; biến bàn tay 
lớn không lồ như vũ trụ để che phủ đỉnh địa cầu; làm đồ nhiều 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 520 


đợt mưa đầy màu sắc; biến mặt đất thành cái cối giã, biến cát 
thành thóc lúa, biến ngọn núi Meru thành cái chày rồi giã nát 
thóc lúa... Rồi sau khi đã hóa hiện bằng thần thông một cỗ xe 
bốn ngựa để về bên Đức Bồn Sư, trưởng lão ni Uppalavannã 
đảnh lễ dưới chân Ngài đề tỏ lòng tôn kính và tri ân. 

Do các nhân duyên này, trong một dịp tuyên dương các vỊ 
tỳ khưu ni tối thắng trước đại chúng ở tịnh xá Jetavana, Đức 
Phật tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu ni của Như 
Lai có năng lực thần thông (đdhimaniu), Uppalavannã là bậc 
đệ nhất (eadagga)!” 

Như Đức Phật đã chọn Sãriputta Thera đệ nhất về trí tuệ 
và Mahä Mogsalläna Thera đệ nhất về thần thông là hai vị 
trưởng đệ tử tỳ khưu cho Tăng chúng, Ngài cũng chỉ định 
Khemã Therï đệ nhất về trí tuệ và Uppalavanna Therr đệ nhất 
về thần thông là hai vị trưởng đệ tử tỳ khưu ni cho Ni chúng. 

Trong bài kinh Người Con Gái Độc Nhất (Ekadhitu Sutta, 
SN 17:17), Đức Bồn Sư đã đề cao hai vị trưởng lão ni này như 
tấm gương mẫu mực đề hàng nữ sa môn có thê tự đánh giá và 
phần đấu đạt mục đích tu tập. Ngài dạy: 

“Một tín nữ, này các tỳ khưu, chơn chánh khuyên dạy đứa 
con gái độc nhất, đáng yêu, đáng mến, thì sẽ khuyên dạy như 
sau: “Này con thân yêu, nếu con xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, hãy giống như tỳ khưu nỉ Khema và 
Uppalavannã!° Này các tỳ khưu, các vị ấy — tỳ khưu ni Khema 
và Uppalavannä — là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử tỳ 
khưu mi của Như Lai.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 521 


Dhammadinnä TherT 
Bậc Đệ Nhất Tỳ Khưu Ni về Thuyết Pháp 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu ni của Đức Phật Gotama có biệt 
tài thuyết giảng Giáo Pháp (dhamma-kathika!?”), trưởng lão nỉ 
Dhammadinnäa được Ngài tán dương là bậc đệ nhất (etadagøa). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của trưởng 
lão ni Dhammadinnä sinh vào một gia đình nghèo khổ thuộc 
tầng lớp nô lệ trong thành HamsaävatI. Nàng là một thiếu nữ trí 
tuệ và đạo hạnh. 

Một ngày nọ, khi người thiếu nữ nô lệ đang đội nước trên 
đường phó, nàng gặp đại đức Sujãta — trưởng đệ tử của Đức 
Phật - đi khất thực. Với tín tâm sẵn có đối với Tam Bảo, nàng 
liền cung kính dâng cúng ngài một chiếc bánh vốn là phần 
lương thực trong ngày của mình. 

Để cảm niệm công đức cúng dường trong sạch và chúc 
phúc cho vị thí chủ thành tâm, đại đức trang nghiêm ngồi 
xuống ngay nơi ấy và thọ dụng chiếc bánh. Tương truyền rằng 
khi ấy đại đức vừa xuất ra khỏi tầng thiền diệt thọ tưởng định; 
đó là một phúc duyên hy hữu đưa đến sự trổ quả tức thì của 
phước báu cho vị thí chủ. 

Lòng tịnh tín của người thiếu nữ nô lệ tăng trưởng mạnh 
mẽ, thúc đây nàng cắt mái tóc dài óng mượt của mình và bán 
với bất cứ giá nào. Với số tiền bán tóc ít ỏi nhưng lương thiện, 
vị tín nữ mua được một phần ăn và thỉnh đại đức SuJata đến 


P1 đhamma: giáo lý, Giáo Pháp, đạo; kathã: bài pháp, câu chuyện, cuộc 
đàm luận; đhamưna-kathika: pháp sư, vị thuyêt pháp 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 522 


nhà để cúng dường. Khi người trưởng nhóm nô lệ biết được 
việc này, ông rất hài lòng với đạo hạnh của người thiếu nữ nên 
cưới nàng cho con trai của ông. 

Một hôm, nàng cùng mẹ chồng đến viếng tịnh xá của Đức 
Phật. Khi đang lắng nghe bài pháp của đắng Thiện Thệ, vị tín 
nữ chứng kiến Đức Phật tuyên dương một Phikkhuøn7 là bậc đệ 
nhất nữ pháp sư trong các đệ tử tỳ khưu nỉ có biệt tài giảng giải 
Giáo Pháp. Vị tín nữ vô cùng kính ngưỡng phẩm hạnh của bậc 
tối thắng ấy và ước nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự 
trong thời một vị Phật tương lai. 

Sau đại lễ trai tăng cúng dường Đức Phật cùng Tăng già, 
vị nữ thí chủ thành kính phát đại nguyện trước Đức Thế Tôn. 
Đức Phật Padumuttara ban lời tiên tri rằng đại nguyện của vị 
thí chủ sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama, một trăm 
ngàn đại kiếp sau. 


2. Kiếp Làm Vợ Quan Giữ Kho của Hoàng Gia 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, vị 
tín nữ tiền thân của trưởng lão ni Dhammadinnãä đã sống một 
cuộc đời thiện lành. Sau khi mạng chung, vị ấy tái sanh vào 
thiên giới, rồi sau đó chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi người. 

Chín mươi hai đại kiếp trước, vào thời Đức Phật Phussa, 
vị tín nữ tái sanh là vợ một người giàu sang quyền quý, quan 
giữ kho của ba vị hoàng tử anh em cùng cha khác mẹ của Đức 
Phật. Hai vợ chồng quan giữ kho đều có đức tin trong sạch đối 
với Tam Bảo. 

Khi được vua cha chấp thuận cho được phép phục vụ bậc 
Ứng Cúng đại thanh tịnh trong ba tháng, ba vị hoàng tử quyết 
định khoác y cà-sa, xuất g1a sa di. 

Rồi tuy hằng ngày họ tham gia vào việc cúng đường đến 
Đức Phật và Tăng già, nhưng họ giao phó phận sự điều hành lễ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 523 


trai tăng cho một nhóm ba cư sĩ tín cân mà về sau, trong thời 
Đức Phật Gotama, đều là những vị đệ tử thuần thành của đẳng 
Toàn Giác: 

I) người thứ nhất phụ trách việc tìm đủ gạo và ngũ cốc — 
tiền thân của vua Bimbisara, 

2) người thứ nhì, là vị quan giữ kho, phụ trách việc cung 
cấp các vật thực cần thiết khác cho bữa ăn — tiền thân 
của nam cư sĩ Visakha, 

3) người thứ ba phụ trách việc nấu nướng và bày biện các 
món cúng dường -— tiền thân của trưởng lão 
Ratthapala, đệ nhất về xuất gia vì lòng tin. 

Thay mặt ba hoàng tử, vị quan giữ kho xuất kho của 
hoàng gia để cung cấp các vật thực cần thiết cho vị quan phụ 
trách việc nâu nướng các món cúng đường hằng ngày. 

Riêng về người vợ của quan giữ kho, là một tín nữ có 
hạnh bố thí cúng dường rất rộng rãi, mỗi khi chồng nàng 
truyền xuất kho một phần thì nàng cung cấp hai phần. 


3. Kiếp Làm Con Gái của Vua Kiki 


Sau khi mạng chung từ kiếp sống trên, do phước quả của 
vô số công đức đã vun bồi, vị tín nữ sanh vào thiên giới. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, trong đại kiếp hiện tại, trưởng 
lão n Dhammadimna tương lai tái sanh làm người con gái thứ 
sáu trong bảy người con gái của đức vua KIkT ở thành 
Baranasl, xứ KãsI, có tên là công chúa Sudhammä. 

Cũng như các chị em của mình, công chúa Sudhammaä là 
một tín nữ thuần thành, hết lòng hộ trì Tam Bảo suốt kiếp sống 
ấy, và cùng với các công chúa khác đóng góp công đức kiến 
tạo một khu già lam thanh tịnh trang nghiêm đến Đức Phật và 
Tăng già. Và giống như các người chị, công chúa Sudhammã 
sống độc thân thanh tịnh trọn đời, suốt hai mươi ngàn năm. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 524 
B. Đời Tỳ Khưu Ni trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Chặng Đường Đầu 


Công chúa Sudhammä, trưởng lão ni Dhammadinnã tương 
lai, sống trọn đời vun bồi thiện nghiệp và đến khi mạng chung 
thì sanh vào thiên giới. Sau đó, qua hằng hà sa số kiếp sống kế 
tiếp trong vòng luân hồi, vị ấy tái sanh vào cõi trời hay cõi 
người, tiếp tục vun bồi phước báu và các pháp ba-la-mật đề 
thành tựu các thánh quả và phẩm vị trong kiếp cuối cùng. 

Trong kiếp chót, vào thời Đức Phật Gotama, tiền thân của 
thánh ni Dhammadinnãa tái sanh vào một gia đình giàu có ở 
thành RãJagaha, và được gọi là Dhammadinnã (Pháp Thí; 
đinna: ban cho, thí). 

Đến tuổi kết hôn, nàng lập gia đình với phú gia Visãkha 
Và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Visakha còn là bạn thân 
của đức vua Bimbisãra nên gia đình nàng thuộc về giới thượng 
lưu quyền quý. Tiền thân của Visãkha và Dhammadinnä chính 
là đôi vợ chồng quan giữ kho có hạnh bồ thí trong thời Đức 
Phật Phussa chín mươi hai đại kiếp trước. 

Visakha là một trong một trăm lẻ một đệ tử cư sĩ của Đức 
Phật Gotama đã đắc quả nhập lưu (so/ãpaffi-phala) vào ngày 
Đức Phật đến thành Rãjagaha thuyết pháp sau ba tháng nhập 
hạ lần thứ nhất. Sau đó, Visäkha được phước lành nghe các 
thời pháp khác của Đức Bồn Sư và lần lượt chứng đắc quả nhất 
lai (sakadägaämï-phala) rồi quả bất lai (anãägãmï-phala). 

Sau khi trở thành vị thánh bất lai, hình tướng lẫn tâm tánh 
của ông thay đổi rõ rệt. Trước kia, mỗi lần về nhà và mong gặp 
vợ thì ông tươi cười trìu mến. Bây giờ thì dáng vẻ của ông 
trang nghiêm, nét mặt điềm tĩnh, và tâm tư vắng lặng. 

Người vợ hiền thục đức hạnh Dhammadinnä, như thường 
lệ, trông đợi chồng về qua khung cửa số. Khi nhìn thấy vẻ uy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 525 


nghiêm mà thanh thoát của chồng trên đường về nhà, nàng lấy 
làm lạ và tự hỏi: “Chuyện chắng lành gì đây?” Nàng đi xuống 
lầu và vươn tay chào đón chồng. Chồng nàng có thói quen cầm 
tay vợ để cùng đi lên cầu thang và âu yếm trò chuyện với nàng. 
Thế nhưng hôm nay thì ông giữ tay lại thay vì nắm tay nàng. 
Dhammadinnä tự nhủ: “Có lẽ ta sẽ biết được duyên cớ trong 
bữa ăn.” 

Nhưng vào buổi điểm tâm, Visãkha không ngồi chung với 
vợ như thường lệ mà ăn một mình trong yên lặng, như một vị 
sa môn cao hạ đang nghiêm trang thọ thực trong chánh niệm. 
Dhammadinnãä thầm nghĩ: “Thôi thì có lẽ tối nay ta sẽ biết 
được duyên cớ.” Nhưng khi tối đến, Visãkha không vào buồng 
trong của hai vợ chồng mà lại ngủ một mình ở phòng riêng, 
trên một chiếc chõng gỗ nhỏ. 

Dhammadinnä bắt đầu lo lắng: “Phải chăng chồng mình 
đang yêu thương người phụ nữ nào khác? Hay có ai đó đã tìm 
cách gây sự hiểu lầm để chia rẽ vợ chồng ta? Hay chàng thấy 
lỗi lầm gì ở nơi ta?” Những nỗi nghỉ ngờ vô căn cứ này cứ tiếp 
tục căn xé trái tim nàng. 

Sau vài ngày như thế, nàng không thể chịu đựng được nữa 
nên yên lặng đến đứng bên cạnh chồng với vẻ nhu mì hiền 
thục, hai tay chắp lại hướng về chồng, tỏ vẻ chờ đợi chồng lên 
tiếng với nàng. Thế rồi Visäkha hỏi: 

“Sao nàng đến với tôi vào giờ không thích hợp này?” 

“Không thích hợp, quả vậy, thưa phu quân. Nhưng vì nay 
chàng đã thay đổi. Có chuyện gì vậy? Có người phụ nữ nào 
ngoài em ra không?” 

“Không, Dhammadinna, không có ai đâu.” 

“Vậy có ai chen vào chia rẽ hai ta không?” 

“Không, không có chuyện như vậy.” 

“Vậy chàng thấy em có lỗi lầm gì chăng?” 

“Không, nàng hoàn toàn không có lỗi gì cả.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 526 


“Nếu vậy thì vì sao chàng lại lạnh nhạt tránh né em như 
thể chúng ta là hai người hoàn toàn xa lạ, không tình nghĩa phu 
thê? Đã vài ngày rồi chàng không trò chuyện với em như 
thường lệ.” 

Nghe vợ hỏi như vậy, Visakha cân nhắc: “Pháp siêu thế là 
pháp thâm sâu vi diệu, không thể dễ dàng giải thích như các 
pháp thế gian. Nếu được thì tốt hơn chỉ giữ cho riêng mình. 
Nhưng giờ đây, nếu ta không nói gì về điều ấy cho 
Dhammadinnä nghe, chắc chắn nàng sẽ hiểu lầm mà tan nát 
cõi lòng.” Nghĩ vậy, Visakha dịu dàng điềm đạm nói với vợ: 

“Này Dhammadinnä, sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết 
giảng Giáo Pháp, tôi đã hiểu được pháp siêu thế. Ai hiểu được 
pháp siêu thế này rồi thì các pháp thế gian không còn thích hợp 
với họ nữa. Họ không còn tha thiết chi với chuyện gia đình, 
không còn mong muốn dục lạc nữa. Này Dhammadinnä, chúng 
ta có tài sản trị giá bốn mươi triệu mà cha mẹ nàng đã tặng, 
cộng thêm bốn mươi triệu mà cha mẹ tôi đã tặng. Nếu nàng 
đồng ý, tôi sẽ để nàng toàn quyền sử dụng tài sản ấy. Nàng có 
thể ở lại gia đình này và cư xử với tôi như là một người mẹ hay 
người chị; tôi sẽ vui lòng với bất kỳ cách đối xử nào của nàng 
đối với tôi. Hoặc nêu muốn, nàng có thê đem tất cả tài sản này 
theo và về lại gia đình cha mẹ nàng. Nếu nàng không có một 
nam nhân nào khác để trao duyên, tôi sẽ chăm sóc cho nàng 
như người em gái hay con gái của tôi.” 

Vốn có căn cơ dày sâu với đạo pháp, khi nghe những lời 
trang trọng và thăng thắn này từ người chồng, Dhammadinnã 
không còn buôn phiền và rất đỗi hài lòng. Nàng ngẫm nghĩ: 
“Không một phàm nhân nào nói được những điều như vậy. 
Chôồng ta chắc chắn đã hiểu rõ pháp siêu thế. Nhưng phải 
chăng pháp siêu thế chỉ dành riêng cho nam nhân? Nữ nhân có 
thể thấu hiểu được pháp cao quý ấy không?” Rồi 
Dhammadinnä nghiêm trang hỏi chồng những câu hỏi ấy. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 527 


Visakha trả lời: “Ô, Dhammadinnã, bất cứ aI, nam hay nữ, 
tinh tấn thực hành đúng theo Chánh Pháp đều có thê trở thành 
người con thừa tự của Đức Thế Tôn về phương diện Giáo 
Pháp. Nếu ai hội đủ căn duyên, nghĩa là đã vun bồi tròn đầy 
các pháp ba-la-mật trong quá khứ để thành tựu đạo tuệ, thì có 
thể chứng ngộ pháp siêu thế.” 

“Nếu đúng vậy, thưa phu quân, xin cho phép em được 
xuất gia, trở thành tỳ khưu nỉ.” 

“Lành thay, hiền thê! Tôi rất hoan hỷ về ước nguyện 
chứng đạt pháp siêu thế của nàng. Tôi đã không dám đề nghị 
điều ấy vì không biết được căn duyên của nàng.” 

Rồi Visakha liền đến yết kiến vua Bimbisãra và thưa rằng: 

“Tâu đại vương, hiền thê Dhammadinnã muốn xuất gia tỳ 
khưu n1.” 

“Lành thay! Vậy trẫm nên cung ứng cho Dhammadinnä 
những gì vào ngày trọng đại ấy?” 

“Tâu đại vương, thần chỉ xin hai thứ: thứ nhất, một chiếc 
kiệu bằng vàng và thứ hai, đường phố trong kinh thành 
RãJagaha được dọn đẹp sạch sẽ.” 

Đức vua chấp nhận cả hai thỉnh cầu này. 


2. Thánh Quả A-la-Hán 


Vào ngày Dhammadinnä xuất gia, Visäkha sắp đặt cho 
nàng tắm gội trong nước thơm, phục sức lộng lẫy, và đưa nàng 
ngồi vào kiệu vàng vua ban. Kiệu được khiêng đến tịnh xá của 
tỳ khưu nỉ tại Rãjagaha, đi qua những đường phố đầy hoa và 
hương thơm, chung quanh có tất cả thân quyến bên nàng cũng 
như bên chồng. (Visakha sắp đặt như vậy để tỏ cho thế nhân 
biết sự trong sạch và cao quý của vợ mình, rằng Dhammadinnã 
xin được xuất gia để sống đời thanh cao chứ không phải vì 
nàng có lỗi lầm gì nên bị chồng ruồng bỏ và đuôi đi.) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 528 


Đến ni viện, Visäkha thỉnh cầu các vị ni trưởng cho phép 
vợ ông được xuất gia, gia nhập Ni chúng. Vì tưởng rằng 
Visäkha muốn ruông bỏ vợ mình nên chư vị nói: “Này phú gia, 
hãy nhẫn nhịn bỏ qua nếu nàng có phạm lỗi lầm một hay hai 
lần.” Visäkha thưa: “Thưa quý nỉ trưởng, vợ con không có lỗi 
lầm gì cả. Vợ con tự nguyện xuất gia.” 

Nghe được lời minh bạch về việc xin xuất gia của 
Dhammadinnä, các ni trưởng chấp nhận. Sau đó, một vị tỳ 
khưu ni uyên thâm giới luật giảng giải cho nàng cách hành 
thiền với đề mục quán niệm căn bản là năm thể trược trong 
thân (tóc, lông, móng, răng, da). Rồi vị ấy cạo tóc và dạy nàng 
đắp y đề làm lễ xuất gia. 

Visakha đảnh lễ tân tỳ khưu ni Dhammadinnã và thưa: 
“Thưa tôn ni, xin an vui sống đời xuất gia trong Pháp Bảo. 
Đức Bồn Sư đã dạy chúng ta Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, ở 
đoạn giữa, và ở đoạn cuối.” Rồi Visäkha quay về nhà. 

Từ ngày trở thành tỳ khưu ni, Dhammadinna thường 
xuyên được thân quyến, bằng hữu và thiện tín bày tỏ niềm kính 
trọng qua các cuộc viếng thăm và dâng cúng lễ vật. Vì phải 
tiếp nhiều khách thập phương, vị tân tỳ khưu ni còn rất ít thời 
gian độc cư đề có thê định tâm hành thiền. Điều ấy khiến vị tân 
ni suy nghĩ như sau: “*Visãkha đã chấm dứt được khổ đau ngay 
cả khi còn sống đời cư sĩ tại gia. Còn ta, là một nữ sa môn, ta 
cũng phải chấm dứt khổ đau.” 

Thế rồi Dhammadinnä đi đến vị ni sư tế độ của mình và 
trình ước nguyện: “Thưa nỉ trưởng, con chán ngán cuộc sông 
đầy dục lạc ngũ trần ở nơi đây. Con muốn được đến tu ở một 
ni viện trong một ngôi làng nhỏ.” 

Vì tỳ khưu ni Dhammadinnã xuất thân từ một gia đình 
thượng lưu quyền thế, các ni trưởng biết rằng chư vị không thể 
làm ngơ trước lời thỉnh cầu ấy. Do đó, chư vị mang vị tân ni 
đến một tu viện của tỳ khưu ni ở thôn quê. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 529 


Nơi làng quê thanh vắng, tỳ khưu ni Dhammadinnä sống 
độc cư, chế ngự thân, khẩu, ý, và quyết tâm tinh cần tu tập 
pháp hành của bậc sa môn. Do có trí tuệ tiềm ân và kinh 
nghiệm thiền tập trong hằng hà sa số kiếp sông quá khứ cho 
nên sau một thời gian rất ngăn, vị nữ sa môn thấy được thực 
tướng của các pháp hữu vi, chứng đạt tuệ giác, và đắc quả vị 
A-la-hán cùng với bốn tuệ phân tích và lục thông. 

Rồi thánh ni Dhammadinnä suy ngẫm về việc đến đảnh lễ 
tri ân Đức Bồn Sư và việc tìm một trú xứ thích hợp, nơi có thể 
hộ độ cho nhiều thân quyến, bạn hữu và thiện tín được duyên 
lành tạo phước báu cúng dường và tiến tu trên đường giác ngộ 
giải thoát. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại tịnh xá 
Veluvana ở Rãjagaha. Do đó thánh ni quyết định trở về thành 
Rãjagaha và thỉnh cầu các ni sư tế độ và y chỉ cùng tháp tùng. 


3. Visäkha Vấn Đạo”†2 


Khi Visäkha biết được trưởng lão ni Dhammadinnä đã từ 
ngôi làng nhỏ trở lại kinh thành Rãjagaha, ông rất muốn tìm 
hiểu vì sao ni sư quay về sớm như vậy. Nhưng ông ngẫm nghĩ: 
“Nếu ta hỏi: “Thưa tôn ni, tôn ni còn ái luyến chi chăng?' thì 
thật không phải lẽ. Vậy ta sẽ đặt những câu hỏi để thăm dò sự 
tu tập của vị ấy.” Thế nên, thay vì hỏi một câu hỏi trực tiếp về 
Sự an vul trong nếp sống xuất g1a của ni sư, ông dự định đặt ra 
những câu hỏi thâm sâu về thân kiến (szk&ãyadiffhi) có liên 
quan đến ngũ thủ uân, và rồi sẽ phán đoán tâm tư của ni sư 
theo cách mi sư trả lời. 

Visãkha đến tịnh xá nơi trưởng lão ni Dhammadinnä cư 
ngụ. Sau khi đảnh lễ ni sư và ngồi vào một chỗ thích hợp, ông 
nêu lên các câu hỏi đã dự định như về tự ngã, về sự tập khởi và 


2 chỉ tiết trong phần này soạn theo The Great Chronicles of Buddhas, 


Chịavedalla Suita (MN 44), và chú giải Kinh Pháp Cú 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 530 


sự đoạn diệt thân kiến, về định, về các hành, về diệt thọ tưởng 
định, về các cảm thọ, về phiền não tùy miên (tham, sân, si ngủ 
ngầm). VỊ thánh mi trả lời lưu loát, thông suốt, rõ ràng tất cả 
các câu hỏi của Visakha, nhanh chóng như ngựa phi và chính 
xác như cọng hoa sen bị ngọn dao bén cắt đứt. (MN 44) 

Sau khi lắng nghe những câu trả lời của vị thánh ni về các 
vấn đề liên quan đến ba tầng đạo tuệ bậc thấp (sofäpdffi- 
magga, sakadägami-magga, anagãmi-magga), là giới hạn trì 
kiến của mình, Visäkha nhận ra được trí tuệ cao diệu của ni sư. 

Vì thế, ông đưa ra những câu vấn đạo khác, tiến dần đến 
các pháp thuộc lãnh vực trí tuệ của A-la-hán đạo (arahaffa- 
magga) mà ông chưa chứng ngộ, chỉ đơn thuần là kiến thức và 
khái niệm đã được nghe đến mà thôi. Dòng vấn đạo này khai 
mở như sau: 

“Thưa ni sư, đối chiếu của lạc thọ là gì?” 

“Hiền giả Visakha, đối chiếu của lạc thọ là khổ thọ.” 

“Thưa ni sư, đối chiếu của khổ thọ là gì?” 

“Hiền giả Visakha, đối chiếu của khổ thọ là lạc thọ.” 

“Thưa ni sư, đối chiếu của bất khô bắt lạc thọ là gì?” 

“Hiền giả Visãkha, đối chiếu của bất khổ bất lạc thọ là vô 
minh.” 

“Thưa ni sư, đối chiếu của vô minh là gì?” 

“Hiền giả Visäkha, đối chiếu của vô minh là minh.” 

“Thưa ni sư, đối chiếu của minh là gì?” 

“Hiền giả Visäkha, đối chiếu của minh là giải thoát.” 

“Thưa ni sư, đối chiếu của giải thoát là gì?” 

“Hiền giả Visäkha, đối chiếu của giải thoát là Niết bàn.” 

Đến đây, Visakha hỏi một câu hỏi vượt ra khỏi giới hạn trí 
tuệ của ông: 

“Thưa ni sư, đối chiếu của Niết bàn là gì?” 

Vị thánh ni A-la-hán biết rằng Visãkha chỉ có thể hỏi một 
cách thích đáng về các pháp thuộc về tri kiến của bất lai quả 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 531 


(anägämï-phala), và ông đã đi quá giới hạn hiểu biết của ông 
khi hỏi đối chiếu của Niết bàn là gì. Bấy giờ, ni sư dạy rằng: 
“Hiền giả Visäkha, câu hỏi của ông đã đi quá xa. Trình độ của 
hiền giả không thể đạt đến giới hạn của những câu hỏi như 
vậy.” (Ông không thể đạt đến được giới hạn đó bởi vì ông đã 
hỏi rằng đối chiếu của Niết bàn là gì, trong khi Niết bàn là duy 
nhất và không có gì đối chiếu hay tương đương.) 

Thánh ni Dhammadinnä dạy tiếp: “Thật vậy, này hiền giả 
Visakha, sự thực hành phạm hạnh trên thánh đạo — bao gồm 
Tam học (giới, định, tuệ) hướng đến Niết bàn — có Niết bàn là 
cứu cánh tối thượng, và Niết bàn là mục tiêu cuối cùng. Này 
hiền giả Visäkha, nếu hiền giả muốn, hãy đến bạch trình lên 
Đức Thế Tôn để nhờ Ngài giải thích vấn đề này. Rồi hãy ghi 
khắc trong tâm và thọ trì lời dạy của Đức Thế Tôn.” 

Visakha hoan hỷ, tín thọ lời trưởng lão ni Dhammadinnä 
thuyết giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ vị thánh ni, thân 
bên phải hướng về phía thánh ni để tỏ lòng tôn kính, rồi từ 
biệt. Sau đó, Visakha đến viếng Đức Phật tại tịnh xá Ve|uvana, 
đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi xuống một bên, và thuật lại cho 
Ngài nghe chi tiết cuộc vấn đáp đạo pháp giữa ông và 
Dhammadinnäa Ther1. 

Khi ông dứt lời Đức Phật dạy: “lỳ khưu mi 
Dhammadinnäa đã thoát khỏi tham ái, đoạn ly thủ uấn, diệt tận 
ô nhiễm, trong quá khứ, tương lai, cũng như hiện tại.” Rồi Đức 
Phật thốt lên kệ sau: 


AI quá, hiện, vị lai 
Không một sở hữu gì, 
Không sở hữu, không nắm, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 421 
HT Thích Minh Châu dịch 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 532 


Khi bài pháp chấm dứt, nhiều vị trong hàng thính chúng 
đạt được đạo quả giác ngộ ở những tầng bậc khác nhau. 

Rồi Đức Phật khen ngợi vị thánh mi thanh văn đệ tử: 

“Này nam cư sĩ Visakha, tỳ khưu ni Dhammadinnä là bậc 
hiền trí. Này Visakha, tỳ khưu ni Dhammadinnä là bậc đại tuệ. 
Này Visäkha, nếu con hỏi Như Lai những điều con đã hỏi tỳ 
khưu ni Dhammadinnä, Như Lai cũng chỉ trả lời y hệt như tỳ 
khưu ni Dhammadimnä đã trả lời cho con mà thôi. 
Dhammadinnä, con gái Như Lai đã giải đáp tất cả đúng theo 
Chánh Pháp. Con hãy ghi khắc trong tâm và thọ trì những câu 
trả lời của tỳ khưu ni Dhammadinnä.” 

Như ý nguyện đã khởi lên sau khi chứng đắc đạo quả A- 
la-hán là sẽ trở về kinh thành Rãjagaha đề hoằng pháp độ sanh, 
trưởng lão ni Dhammadinnã luôn hết lòng thuyết giảng Giáo 
Pháp và sách tấn các tỳ khưu ni cũng như các nam nữ cư sĩ 
hành trì theo lời dạy của Đức Bồn Sư. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhunï về Thuyết Pháp 


Trong một dịp tuyên dương các vị tỳ khưu ni tối thắng 
trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana ở Sãvatthi, Đức Phật nhắc 
đến cuộc vấn đáp đạo pháp giữa nam cư sĩ Visäkha và trưởng 
lão ni Dhammadinnã, và tán thán biệt tài thuyết pháp của vị đệ 
nhất nữ pháp sư. Ngài tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu ni của Như 
Lai có biệt tài thuyết giảng Giáo Pháp (dhamma-kathika), 
Dhammadinnä là bậc đệ nhất (eadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 533 


Sakulã TherT 
Đệ Nhất Tỳ Khưu Ni về Thiên Nhãn 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu mi của Đức Phật Gotama có 
thiên nhãn (đibbacakkhu”””), trưởng lão ni Sakulã được Ngài 
tán dương là bậc đệ nhất (etadagsa). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Phát Đại Nguyện 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của trưởng 
lão ni Sakulãa tái sanh làm con gái của vua Ananda, xứ 
Hamsävati. Khi chào đời, công chúa được hoảng tộc vui sướng 
đón mừng nên đặt tên là Nandã, có nghĩa là vui thích, hoan hỷ. 
Công chúa Nandã là chị em khác mẹ của Đức Phật 
Padumuttara. Nàng có nhan sắc tuyệt đẹp và được yêu mến, 
quý kính. 

Khi đến tuổi trưởng thành, một ngày nọ, công chúa Nandã 
cùng các công chúa khác đến nghe Đức Phật thuyết pháp và 
được chứng kiến Đức Phật tuyên dương một 2#ikkhumr là bậc 
đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu nỉ có thiên nhãn. Công chúa vô 
cùng kính ngưỡng phẩm hạnh của bậc tối thắng ấy và ước 
nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự trong thời một vị 
Phật tương lai. 

Sau đại lễ trai tăng cúng dường Đức Phật và Tăng già, vị 
nữ thí chủ thành kính phát đại nguyện trước Đức Thế Tôn. 
Đức Phật Padumuttara ban lời tiên tri rằng đại nguyện của vị 
thí chủ sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama, một trăm 
ngàn đại kiếp sau. 


H đibba: thuộc về chư thiên; cakkhu: con mắt; dibbacakkhu: thiên nhãn. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 534 
2. Tiền Kiếp Nữ Du Sĩ 


Công chúa Nandã sông trọn đời hành trì nhiều thiện 
nghiệp cao cả. Sau khi mạng chung, công chúa tái sanh vào cõi 
trời Tam thập tam và sau đó chỉ tái sanh vào hai cõi chư thiên 
và nhân loại. Vào thời Đức Phật Kassapa, trưởng lão mi Sakulã 
tương lai tái sanh vào một gia đình Bà-la-môn và về sau, trở 
thành một nữ du sĩ có hạnh độc hành. 

Khi Đức Phật nhập Niết bàn, xá lợi của đắng Thiện Thệ 
được gìn giữ và tôn thờ trong một đại bảo tháp. Một ngày nọ, 
khi đi khất thực, vị nữ du sĩ được cúng dường một ít dầu thắp. 
Vốn có tín tâm trong sạch đối với Đức Thế Tôn từ tiền kiếp, vị 
nữ du sĩ đã thắp đèn với số dầu này để cúng dường ánh sáng 
cho ngôi đền có bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật, và chăm sóc 
ngọn đèn cho được sáng tỏ trọn cả đêm. Công đức cúng dường 
ánh sáng này đã tích lũy thêm phước báu về thiên nhãn trong 
các hậu kiếp của thánh ni Sakulã tương lai. 


3. Các Tiền Kiếp Ở Thiên Giới 


Do thiện nghiệp cúng dường ánh sáng đã được thực hiện 
tốt đẹp và do các nguyện lực của tác ý, sau khi mạng chung 
kiếp sống trên, vị nữ du sĩ tái sanh vào cõi trời Tãvatirnsa, là 
một vị trời có thiên nhãn bâm sinh. Rồi trong suốt khoảng thời 
gian giữa Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama dài hằng hà 
sa số kiếp trái đất, tiền thân của trưởng lão ni Sakulã chỉ sanh 
vào thiên giới, là vị trời có đức tin và trí tuệ. 

Với nghiệp lực mạnh mẽ của công đức dâng cúng đèn cho 
bảo tháp thờ xá lợi Đức Phật, ở bất cứ nơi nào trưởng lão nỉ 
Sakulãä tương lai sanh ra đều có các ngọn đèn lớn chiếu sáng 
nơi ấy khi vị ấy chào đời. Vị ấy có đôi mắt trong ngần thanh 
khiết và danh vọng rực rỡ sáng ngời. Do thiên nhãn bắm sinh, 
nếu vị ấy muốn thì có thể nhìn thấy được hình sắc, cảnh vật 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 535 


xuyên qua bức tường hay tảng đá. (Ap 4.24) 
B. Đời Tỳ Khưu Ni trong Kiếp Cuối Cùng 


Trong kiếp sống cuối cùng, vào thời Đức Phật Gotama, vị 
trưởng lão mi tương lai tái sanh vào một gia đình Bà-la-môn 
giàu sang, hạnh phúc, và được quốc vương quý trọng trong 
thành Sãvatthi. Tiểu thư được đặt tên là Sakulã. 

Đến tuôi trưởng thành, Sakulä được nghe Đức Phật thuyết 
pháp trong buổi lễ dâng cúng tịnh xá Jetavana lên Đức Phật và 
Tăng già mà nam cư sĩ Anathapindika là thí chủ. Bài pháp của 
đẳng Chánh Đắng Chánh Giác khiến tâm Sakulã khởi lên niềm 
tịnh tín sâu xa, và nàng trở thành một đệ tử tại gia của Đức 
Bồn Sư, thực hành các công đức và trau dồi đạo hạnh của hàng 
cư sĩ theo lời dạy của Ngài. 

Về sau, Sakulã được một vị thánh tăng A-la-hán ban một 
bài pháp khiến vị nữ cư sĩ chấn động tâm linh và cảm nhận 
niềm thôi thúc muốn cấp bách tìm đường giải thoát khỏi vòng 
trầm luân đau khổ. Thế nên Sakulã từ bỏ đời thế tục để xuất 
gia, sống đời tỳ khưu ni phạm hạnh trong Giáo đoàn của Đức 
Phật. 

Ty khưu mi Sakulä nỗ lực tu tập phạm hạnh trên thánh đạo, 
chuyên cần thực hành và phát triển thiền quán. Do căn cơ đầy 
đủ và nhiệt tâm tỉnh tấn, không lâu sau, khi tuệ giác tròn đủ, 
tôn ni chứng đắc tam minh, thành tựu đạo quả A-la-hán cùng 
bốn tuệ phân tích và lục thông. Khi suy tư đến quả chứng siêu 
phàm cao thượng này của mình và hồi tưởng lại những thành 
tựu trên con đường giác ngộ giải thoát, vị thánh ni đã thốt lên 
năm kệ hoan hỷ được ghi lại trong Trưởng Lão Ni Kệ. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhunï về Thiên Nhãn 


Do kết quả của lời phát nguyện trong thời Đức Phật 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 536 


Padumuttara, sau khi đắc quả A-la-hán, trưởng lão ni Sakulã 
đặc biệt trau dồi năng lực thiên nhãn mà chức năng tiêu biểu là 
thấy hiểu được sự chết và sự tái sanh của chúng sanh trong 
kiếp luân hồi. Một thời gian sau, thánh ni trở nên tinh thông 
lão luyện và trở thành bậc tối thắng trong hàng bjikkhunï về 
lãnh vực này. 

Trong một dịp tuyên dương các vị tỳ khưu ni tối thắng 
trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana ở Sävatthi, Đức Phật khen 
ngợi Sakulã Therï về thiên nhãn và tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu mi của Như 
Lai có thiên nhãn (đbbacakkhu), Sakulã là bậc đệ nhất 
(cetadagga)!” 


zkkxx 


PHỤ LỤC 
Thiên Nhãn (Dibbacakkhu) 


Kinh điển thường nhắc đến sáu công năng siêu phàm gọi 
là lục thông (chajabhiññđ): (1) thân như ý thông, (2) thiên nhĩ 
thông, (3) tha tâm thông, (4) túc mạng thông, (5) thiên nhãn 
thông, (6) lậu tận thông. Phép thứ sáu, lậu tận thông, chỉ có bậc 
thánh A-la-hán mới chứng đắc được. 

Phép thứ năm gọi là thiên nhãn vì nó tương đương với thị 
lực của chư thiên, có khả năng tiếp nhận hình sắc ở một 
khoảng cách rất xa, xuyên qua các vật ngăn cách, và vượt qua 
nhiều cõi và nhiều kiếp hiện hữu khác nhau. 

Thiên nhãn thanh tịnh cho hành giả thấy được chúng sanh 
chết đi từ cõi này, kiếp này rồi tái sanh vào cõi khác, kiếp 
khác. Với quyết tâm chân chánh và ở mức phát triển tột độ, 
thiên nhãn tỏa sáng khắp cả tam giới của chúng sanh hữu tình 
— từ các cõi trời cao nhất đến tầng địa ngục sâu nhất — và soi rõ 
mọi nghiệp lực dẫn dắt đến sự tái sanh. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 537 


Yasodharä TherI 
Đệ Nhất Tỳ Khưu Ni về Đại Thắng Trí 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu mi của Đức Phật Gotama có đại 
thắng trí (mahãbhiññã''), trưởng lão ni Yasodharä (Bhadda 
Kaccana Theri'!” ) được Ngài tán dương là bậc đệ nhất 


(ctadagga). 
A. Lời Phát Nguyện Từ Tiền Kiếp 
1. Sumedha và Sumittã: Duyên Kiếp 


Vào thời Đức Phật Dĩpaikarãä (Nhiên Đăng), tiền thân của 
Đức Phật Gotama là một vị Bà-la-môn giàu có ở thành phố 
Amaravati, tên là Sumedha. Thấy được nguy hiểm của dục lạc 
và lợi ích của xả ly, Đức Bồ Tát từ bỏ đời sống tại gia, sống 
đời ân sĩ phạm hạnh ở miền Tuyết Sơn, chuyên tâm hành thiền 
và thành tựu các chứng đắc cao thượng. 

Một hôm, đạo sĩ Sumedha rời nơi ấn cư, đến viếng thành 
Rammavati, và thấy dân chúng đang đắp đất và trang hoàng 
đường sá để đón Đức Phật Dipaikarã vào thành dự lễ cúng 
dường trai tăng ngày hôm ấy. Với tâm ngập tràn hoan hÿ và 
tịnh tín, vị đạo sĩ cũng tham dự vảo công việc này để được 
gieo hạt giống phước báu thù thắng hy hữu. 

Trước khi đạo sĩ Sumedha đắp xong đoạn đường đã được 
chỉ định cho mình thì Đức Phật và bốn trăm ngàn đệ tử A-la- 
hán đi đến. Không muốn cho đôi chân của Đức Phật và các vị 
đệ tử bị lắm dơ vì đẫm lên sình lầy, đạo sĩ nằm sắp trên vũng 


4 mang: lớn, đại; abhiññã: thắng trí, là trí tuệ đặc biệt siêu phàm thành tựu 


khi vị hành giả giác ngộ, chứng đắc đạo quả; năng lực thần thông. 

3 Bhadda Kaccãnã là nhũ danh của công nương Yasodharä. Yasodharã 
còn được gọi là Rãhulamätã (thân mẫu của Rãhula), và sau khi trở thành 
bhikkhunr thì thường được gọi là Bhadda Kaccanã Ther1. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 538 


bùn, trải thân làm chiếc cầu để đắng Toàn Giác và chư thánh 
A-la-hán đi qua. Trong lúc lấy thân làm cầu như vậy, đạo sĩ 
Sumedha lập nguyện được chứng đắc quả vị Phật Chánh Đăng 
Chánh Giác đề cứu độ chúng sanh ra khỏi biển khổ luân hồi. 

Khi đạo sĩ Sumedha đang lập nguyện thành Phật thì một 
thiếu nữ Bà-la-môn tên là Sumittã cũng có mặt giữa đoàn 
người đang vây quanh Đức Thế Tôn. Thiếu nữ ấy chính là tiền 
thân của trưởng lão ni Yasodharä (Da Du Đà La). Nàng mang 
theo tám cành hoa sen để cúng dường Đức Phật. Khi nàng vừa 
nhìn thấy đạo sĩ Sumedha thì một tình yêu mến mãnh liệt đột 
nhiên rúng động trong lòng nàng. Nàng muốn dâng vị ấy một 
lễ vật nhưng trong tay chỉ có tám nhánh sen nên thưa rằng: 
“Thưa đạo sĩ, con xin dâng Ngài năm đóa hoa sen để Ngài tự 
cúng dường lên Đức Phật. Còn ba đóa còn lại là phần cúng 
dường của con lên Đức Phật.” 

Rồi nàng Sumittã trao năm hoa sen cho đạo sĩ Sumedha và 
bày tỏ ước nguyện: “Thưa đạo sĩ, trong suốt thời gian Ngài 
vun bồi viên mãn các ba-la-mật đề chứng đạt quả vị Phật, con 
nguyện được là bạn đời chia sẻ, hỗ trợ và phụng sự Ngài để 
Ngài được thành tựu đại nguyện.” 

Đạo sĩ Sumedha trang nghiêm nhận lấy những hoa sen từ 
thiếu nữ Sumittã rồi dâng lên Đức Phật Dipaikarä, khi ấy đang 
tiến về phía đạo sĩ, và phát nguyện được chứng đắc quả vị 
Chánh Biến Tri tự ngộ. 

Quan sát mọi sự việc, đẳng Toàn Giác biết được ước 
nguyện và căn cơ của đạo sĩ Sumedha cũng như của thiếu nữ 
Sumittä. Đức Phật nhìn vào tương lai và ban lời tiên tri ngay 
giữa đại chúng như sau: “Này Sumedha, thiếu nữ Sumittã này 
sẽ là một hiền thê chia sẻ cuộc đời với con, hết lòng hỗ trợ với 
nhiệt tâm tương đương và thiện nghiệp tương đương để giúp 
con trên đường thành tựu Phật quả. Nàng sẽ khiến con hoan hỷ 
trong từng ý nghĩ, lời nói, và hành động của nàng. Nàng sẽ có 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 539 


dáng vẻ xinh đẹp khả ái, có lời nói dịu ngọt, và mang cho con 
niềm vui. Trong thời kỳ Giáo Pháp của con vào kiếp chót, 
nàng sẽ trở thành một nữ đệ tử thừa tự di sản Giáo Pháp ấy, đó 
là đạo quả A-la-hán cùng với lục thông siêu phàm.” 

Sau đó, Đức Phật ban lời tiên tri về đại nguyện của đạo sĩ 
Sumedha rằng Bồ Tát sẽ chứng đắc quả vị Chánh Đẳng Chánh 
Giác, trở thành vị Phật có tên là Gotama, vào bốn a-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp về sau. 


2. Đại Nguyện Thành Bậc Đệ Nhất Bhikkhunï về Đại Thắng Trí 


Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), cách đây một 
trăm ngàn đại kiếp, tiền thân của trưởng lão ni Yasodharä tái 
sanh vào một gia đình danh giá trong thành HamsävatI. Một 
ngày nọ, tiểu thơ đến nghe Đức Phật thuyết pháp và được 
chứng kiến Đức Phật tuyên dương một bJ/kkhunr là bậc đệ 
nhất trong các đệ tử tỳ khưu nỉ có đại thắng trí. Vị tín nữ vô 
cùng kính ngưỡng phẩm hạnh của bậc tối thắng ấy và ước 
nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự trong thời một vị 
Phật tương lai. Sau đại lễ trai tăng cúng dường Đức Phật và 
Tăng già, vị tín nữ thành kính phát đại nguyện trước Đức Thế 
Tôn. Đức Phật Padumuttara ban lời tiên tri rằng đại nguyện 
của vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Đời Tỳ Khưu Ni trong Kiếp Cuối Cùng 
1. Phước Báu Sắc Đẹp 


Trải qua vô lượng kiếp quá khứ từ thời Đức Phật 
Dipaikarä cho đến kiếp cuối cùng, tiền thân của thánh ni 
Yasodharä đã nhiều lần là hiền thê của Đức Bồ Tát. Dù là vợ 
chồng trong kiếp thiên nga, kiếp nai, kiếp tiên, kiếp thường 
dân, kiếp vương giả, v.v., bao giờ vị ấy cũng trung thành với 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 540 


Đức Bồ Tát, hết lòng yêu thương, phụng sự, và hy sinh cho 
người chồng cao quý. Vị ấy từng chấp nhận bồ thí chính bản 
thân mình vì mục đích vun bồi phước báu của Đức Bồ Tát. Vị 
ấy đã luôn thực hiện lời nguyện cao cả là được làm bạn đời, 
chia sẻ và hỗ trợ Đức Bồ Tát trong suốt thời gian Ngài hành trì 
viên mãn ba-la-mật đề thành đạt quả vị Phật. 

Rồi sau khi phát nguyện về bậc đệ nhất đại thắng trí 
bhikkhunïr và nhận được lời tiên tri của Đức Phật Padumuttara, 
trưởng lão ni Yasodharã tương lai trải qua hằng hà sa số kiếp 
sống đề vun bôi đầy đủ mười pháp ba-la-mật cho thánh quả và 
phẩm vị tối thắng trong kiếp cuối cùng. Trong suốt một trăm 
ngàn đại kiếp, vị ấy chỉ tái sanh vào cõi trời và cõi người. 

Trong kiếp sống chót, vị ấy tái sanh làm con gái của một 
vị hoảng vương dòng Sãkya là vua Suppabuddha và hoàng hậu 
Amifäa. Công chúa được đặt tên là Bhadda Kaccaänã. Nàng còn 
được gọi là Yasodharä do được thừa hưởng danh vọng hoàng 
tộc và có nhiều tùy tùng (yzso: danh vọng và nhiều tùy tùng; 
dharđ: người có, người mang). 

Công chúa Yasodharä là một trong bảy vị đồng sanh với 
Đức Bồ Tát, nghĩa là có cùng ngày và cùng thời điểm thọ sanh 
với thái tử Siddhattha. Vua Suppabuddha là anh của hoàng hậu 
Mahãmäyä (mầu thân của Đức Bồ Táo và di mẫu 
MahäpajJapal. Hoàng hậu Amitäã là em gái của vua 
Suddhodãna (thân phụ của Đức Bồ Táo). 

Trong số bốn mươi ngàn công chúa dòng Sãkya, 
Yasodharä đứng đầu, có sắc đẹp và danh vọng bậc nhất. Công 
chúa Yasodharã có màu da vàng rạng rỡ, với thân hình tuyệt 
mỹ và kiều diễm như một bức họa đúc bằng vàng ròng. Giống 
như một thiên nữ, sắc rạng ngời từ thân nàng có thê tỏa sáng 
khắp phòng riêng của nàng. Công chúa được thừa hưởng năm 
vẻ đẹp của một mỹ nhân cao quý với sắc thân kiều diễm khả ái 
và sự tươi trẻ thanh xuân: 1) vẻ đẹp của da, 2) vẻ đẹp của thịt 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 541 


và thớ thịt, 3) vẻ đẹp của gân, 4) vẻ đẹp của cấu trúc xương và 
răng, 5) vẻ đẹp của tóc. 

Thân thê công chúa mềm mại, mịn màng như len bông vải 
đã giặt qua hàng trăm lần nên mang lại một sự xúc chạm khả 
lạc (sukha-samphassa). Nàng không bị vướng sáu khuyết điểm 
là quá đen hay quá trắng, quá mập hay quá ốm, quá thấp hay 
quá cao. Mùi thơm ngọt ngào như gỗ đàn hương luôn tỏa ra từ 
thân nàng. Đôi môi son dịu tỏa hương sen. Công chúa quả thật 
là bậc mỹ nhân phúc hậu và cao quý, xứng đáng là chánh hậu 
của bậc chuyền luân vương vĩ đại nhất thế gian. 

Cách miêu tả công chúa Yasodharã trên đây chỉ nêu vài 
nét nổi bật để phác họa một hình dung diễm lệ hy hữu, chứ thật 
ra thì công chúa là bậc vô song trong nhân loại, vượt qua cả 
các thiên nữ. Công chúa thọ hưởng tất cả phước báu đã gieo 
trồng từ vô lượng kiếp trước và đang trổ quả trong kiếp chót. 


2. Cuộc Hôn Nhân Cao Quý 


Vào năm thái tử Siddhattha lên mười sáu tuổi, vua 
Suddhodãna quyết định tìm cho thái tử một người vợ xinh đẹp 
quyến rũ để khiến thái tử vì mê luyến mà không nghĩ đến 
chuyện xuất gia như lời tiên đoán hậu vận lúc thái tử còn sơ 
sanh. Vì thế, đức vua truyền chiếu chỉ mời các công chúa dòng 
Sãkya khắp nơi trong nước đến kinh thành Kapilavatthu dự 
tiệc đề thái tử có thể tự lựa chọn mỹ nhân vừa ý nhất. 

Trong ngày tiệc, thái tử trao tặng quà cho tất cả các công 
chúa đến dự, nhưng Ngài không chọn một ai. Khi vị mỹ nhân 
cuối cùng đã nhận tặng vật và lui gót thì một thiếu nữ đến trễ 
nhanh bước tiến đến và hỏi thái tử có còn tặng vật nào cho 
nàng không. Đó là công chúa Yasodhara. Thái tử mỉm cười, 
dịu dàng cho nàng biết đã hết quà tặng, nhưng rồi tháo chuỗi 
trang sức đang đeo trên cô và nhẹ nhàng đeo vào cô nàng. Và 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 542 


như vậy, thái tử đã chọn công chúa Yasodharä đề kết hôn. 

Về phần công chúa Yasodharä, lúc đầu, phụ vương của 
nàng là vua Suppabuddha phản đối cuộc hôn nhân vì biết các 
nhà tiên tri đã báo trước rằng thái tử Siddhattha sẽ từ bỏ ngai 
vàng và xuất gia tu hành. Trong lúc ấy, chung quanh nàng 
công chúa xinh đẹp thanh cao Yasodharã có vô số hoàng tử 
tuấn tú tài giỏi muốn cầu hôn. Tuy nhiên, công chúa không 
muốn kết hôn với ai ngoài thái tử Siddhattha. 

Cuối cùng, sau khi thái tử đánh bại tất cả các hoàng tử 
Sãkya đũng mãnh nhất trong cuộc thi triển tài nghệ cưỡi ngựa, 
bắn tên và đầu kiếm, vua Suppabuddha mới hoan hÿ nhận sính 
lễ cho con gái mình về làm vợ vị thái tử xuất chúng. Khi Ấy, 
công chúa Yasodharä trở thành chánh hậu của thái tử 
Siddhattha, đứng đầu bốn mươi ngàn cung phi, trong số đó có 
một ngàn chín mươi vị là công chúa dòng Sãkya. 

Mặc dù được sống đời vương giả hạnh phúc bên người vợ 
kiều diễm, hiền dịu và hết lòng thương yêu ngài, thái tử vẫn 
mang trong tâm tư ước nguyện từ bỏ vòng tục lụy, đi tìm con 
đường thoát khổ cho chúng sanh. Ngày thái tử quyết định xuất 
gia cũng là ngày công nương Yasodharä hạ sanh hoàng tử 
Rãhula. Đêm xuất gia, thái tử nghĩ đến việc nhìn mặt đứa con 
trai sơ sanh trước khi ra đi, nhưng vì không muốn đánh thức 
người vợ hiền đang nằm ngủ bên con, nên Ngài chỉ tự nhủ sẽ 
trở về thăm lại cả hai sau khi thành đạt được ước nguyện. 

Năm ấy, thái tử Siddhattha và công nương Yasodharã vừa 
tròn hai mươi chín tuổi. Từ đó, vị công nương hiền đức dành 
trọn thời giờ nuôi dưỡng và giáo dục hoàng tử Rãahula. 


3. Đức Phật Viếng Thăm Kapilavatthu 


Sau sảắu năm sống đời khất sĩ phạm hạnh, nỗ lực tỉnh tấn 
tu tập không ngừng nghỉ để tìm cầu Chân Lý, Đức Bồ Tát 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 543 


thành tựu quả vị Chánh Đăng Chánh Giác, trở thành Đức Phật 
Gotama. Một năm sau ngày thành đạo dưới Cội Bồ Đề, Đức 
Phật viếng thăm quê hương, kinh thành Kapilavatthu. 

Vào ngày thứ nhì sau ngày về đến Kapilavatthu, Đức Phật 
vào thành khất thực. Vua Suddhodãna ban lệnh chuẩn bị một 
buổi đón tiếp trọng thể theo vương lễ để rước Đức Phật về 
hoàng cung dự yến tiệc. Thế nhưng Đức Thế Tôn đã yên lặng 
đi vào thành, trang nghiêm trì bình khất thực từng nhà trên 
đường phố. Khắp nơi, người người đến dưới chân đắng Giác 
Ngộ đề kính cần lễ bái và thốt lên lời tôn vinh. 

Từ trên lầu cao, công nương Yasodharä, Rãhulamätã, mở 
rộng cửa số trên ban công hoàng cung và trông thấy những nơi 
Đức Thế Tôn đang từng bước an nhiên đi ngang qua. Từ đại lộ 
đến ngõ hẻm trong thành, nơi nơi đều rực rỡ ánh sáng chiếu rọi 
từ sắc thân của Ngài — với ba mươi hai tướng tốt và tám mươi 
vẻ đẹp phụ, cùng vằng hào quang sáu màu của một vị Phật. 

Khi ấy, công nương chỉ tay về phía Đức Phật cho Rãhula 
thấy Ngài, và thốt lên mười bài kệ ca tụng những hảo tướng và 
phẩm hạnh vinh quang của đắng Giác Ngộ, bậc Vô Thượng Sĩ. 
Các kệ này về sau được lưu truyền dưới tên Naras?ha Gãthã 
(nara: người; siha: sư tử; gatha: thì kệ. Narasiha: sư từ của 
loài người, đây là một trong các hồng danh của Đức Phật.) 

Được công nương Yasodharã báo tin rằng Đức Phật đang 
khất thực trong kinh thành, vua Suddhodãna đến gặp Ngài 
trong lúc Ngài vẫn còn đang đi trì bình trên đường phó. Lúc 
ấy, vua được cơ hội nghe Đức Phật thuyết pháp và nhờ thế mà 
đắc quả nhập lưu. Rồi vua lãnh bát của Đức Phật và mời Ngài 
cùng hai mươi ngàn thánh tăng A-la-hán về hoàng cung để 
hoàng tộc cúng dường vật thực. 

Khi lễ trai tăng kết thúc, tất cả quần thần và các công 
nương trong triều (ngoại trừ chánh hậu Yasodharä) đều đến 
quỳ đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Mặc dù các cung phi đã thỉnh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 544 


cầu công nương rời cung phòng và đến đảnh lễ Đức Phật, 
nhưng vị chánh hậu chỉ trả lời rằng: “Nếu ta đã từng cống hiến 
một phụng sự nào đáng được Ngài ghi nhớ, và ta vẫn giữ được 
đức hạnh trong sạch, thì chính Ngài sẽ tự thân đến gặp ta. Khi 
ấy và chỉ khi ấy ta sẽ đảnh lễ Ngài.” Rồi công nương ở yên 
trong cung phòng mình. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật trao bát của Ngài cho phụ vương 
mang, và với hai vị trưởng đệ tử đi theo, Đức Phật tiễn về cung 
của công nương Yasodhara. Khi được tin Đức Phật đang trên 
đường đến, công nương truyền lệnh cho tất cả bốn mươi ngàn 
cung phi hầu cận (trong số đó có một ngàn chín mươi vị là 
công chúa dòng Sãkya) mặc y phục màu vàng như màu y của 
chư khất sĩ đề tỏ lòng kính ngưỡng, và các vị đồng vâng lệnh. 

Đến cung phòng của công nương Yasodhara, Đức Phật 
căn dặn: “Hãy để công nương đảnh lễ Như Lai theo cách công 
nương muốn. Đừng nói lời ngăn cản nào.” 

Và Đức Thế Tôn nói thêm với hai vị trưởng đệ tử: “Như 
Lai đã giải thoát (khỏi mọi ô nhiễm lậu hoặc). Nhưng công 
nương thì chưa. Đã rất lâu không được gặp Như Lai, công 
nương vô cùng đau khô. Trái tim công nương sẽ tan nát trừ khi 
nỗi đau khô ấy được bày tỏ. Thế nên nếu công nương có chạm 
vào Như Lai, các con hãy đừng ngăn cản.”!"5 

Rồi Đức Phật ngồi vào chỗ đã được sửa soạn sẵn dành cho 
Ngài. Khi ấy, công nương Yasodharã lập tức đến quỳ trước 
Đức Phật. Cả hội chúng nữ nhân đều bật khóc. Công nương 
ôm chặt hai bàn chân của Ngài bằng đôi tay với tất cả sức 
mạnh của mình, và đặt trán lên hai bàn chân Ấy, hết chân trái 
đến chân phải, rồi cứ như thế tiếp tục khấu đầu đảnh lễ Ngài 
theo niềm mong ước, với tất cả lòng tôn kính thâm sâu. Rồi khi 
đã được nguôi ngoai, công nương gạt lệ và cung kính ngồi qua 


'!® theo The Gospel oƒ Buddha: Compiled from Ancient Records (soạn giả: 


Paul Carus, Sacred-texts-Buddhism) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 545 


một bên. Lúc bấy giờ, vua Suddhodãna nói với Đức Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con trai cao quý, từ khi được tin Thế Tôn 
mặc thô y nhuộm vàng thì con gái của trẫm cũng chỉ mặc thô y 
nhuộm vàng. Từ khi nghe rằng Thế Tôn mỗi ngày chỉ độ thực 
một lần thì mỗi ngày nàng cũng chỉ dùng một bữa. Từ khi nghe 
rằng Thế Tôn từ bỏ giường nằm cao sang thì nàng cũng chỉ 
ngủ trên chõng tre thấp nhỏ. Từ khi nghe rằng Thế Tôn từ bỏ 
tràng hoa và dầu thơm thì nàng cũng không còn đeo tràng hoa 
và thoa dầu thơm nữa. Và bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn từ bỏ 
đời thế tục, các hoàng tử quý tộc khắp nơi đã gửi lời cầu hôn; 
thế mà nàng không hề đoái hoài nhìn đến một ai. Con gái của 
trầm quả thật đức hạnh vẹn toàn, khả kính, và phi thường.” 

Khi nghe vua cha kế về đức hạnh và lòng chung thủy của 
công nương Yasodharä đối với Đức Phật, Ngài nói: “Thưa phụ 
hoàng, không ngạc nhiên rằng Yasodharã, hiền mẫu của 
Rahula, đã giữ trọn tình yêu thương, tiết hạnh và lòng chung 
thủy với Như Lai trong kiếp này như vậy, bởi vì ngoài sự bảo 
bọc của phụ hoàng, nay Rãhulamãtã đã có trí tuệ chín muồi và 
có khả năng tự phòng hộ. Đáng khen hơn nữa là trong một 
kiếp quá khứ tái sanh làm loài phi nhân, Rãhulamãtã đã biết tự 
bảo vệ và luôn kính mến, trung thành với Như Lai khi phải 
lang thang một mình dưới chân núi, lúc ấy trí tuệ chưa đầy đủ 
và không có một người bảo bọc như phụ hoàng ngày nay.” 

Rồi vừa để an ủi, vừa để cám ơn những hy sinh và phụng 
sự của công nương Yasodharä đối với Ngài, Đức Phật kể câu 
chuyện tiền thân Canda Kinnarï (JZ/aka #485) liên quan đến 
duyên kiếp quá khứ của Ngài và công nương. 

Trong kiếp quá khứ ấy, Đức Bồ Tát sanh làm một tiên 
nam loài kinnara tên là Canda, sống với bạn đời (tiền thân của 
công nương Yasodhar3) là một tiên nữ #/zøaz7 tên là Candã; 
đây là những vị tiên mình chim đầu người. Một ngày nọ, khi 
họ đang tản bộ đến sần một con suối nhỏ, ca hát và nhảy múa, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 546 


thì vua xứ Bãrãnasï đang đi săn ở nơi ấy. Vua nhìn thấy Candã 
và đem lòng yêu nàng. Để chiếm đoạt Candã, vua dùng cung 
tên bắn Canda. Trong khi Candã đang than khóc trước cảnh tử 
vong của chồng, vua xuất hiện, bộc lộ tình yêu và mời nàng về 
Vương quốc của mình. Candã liền miệt thị sự mời ØỌI của vua. 
Nghe những lời miệt thị ấy, vị vua không còn say đắm nàng 
nữa và bỏ đi. Rồi nàng trách các thần linh đã để cho chồng 
nàng bị hại và khẩn thiết kêu gọi họ cứu mạng chàng. Rúng 
động bởi lòng chung thủy cao quý của Canda, thiên chủ Sakka 
hóa hiện xuống trần gian và phục hồi mạng sống cho Canda. 

Kế xong câu chuyện tiền thân, Đức Phật, cùng hai mươi 
ngàn vị đệ tử A-la-hán, trở về lâm viên Nigrodha thanh tịnh 
gần kinh thành Kapilavatthu. 

Trong thời gian Đức Phật viếng thăm quê hương, công 
nương Yasodharã nhiều lần được trực tiếp lắng nghe những bài 
pháp thốt lên từ kim khâu của đắng Chánh Đắng Chánh Giác 
nên trong tâm mau chóng khởi lên niềm tịnh tín và kính 
ngưỡng Giáo Pháp. 

Vào ngày thứ bảy trong chuyến viễng thăm, Đức Phật vào 
hoàng cung thọ trai và thuyết pháp. Công nương Yasodharä chỉ 
cho hoàng tử Rãhula thấy Đức Phật, đắng Vô Thượng Sĩ, lúc 
ấy đang ngồi giữa chư thánh tăng, và dịu dàng nói với con: 
“Này Rahula con yêu, vị sa môn tôn kính đó, cha của con, có 
một kho tàng vô cùng quý báu. Con hãy đến xin Ngài phần gia 
tài của con!” 

Vâng lời mẹ dạy, Rahula đến xin đẳng Từ Phụ trao gia tài. 
Đức Phật đã trao cho con trai tài sản cao quý nhất bằng cách 
bảo trưởng lão Sãriputta làm lễ xuất gia sa di cho Rãhula. 

Sau chuyến viếng thăm quê hương, Đức Phật cùng Giáo 
đoàn, trong đó có sa di Rãhula, rời Kapilavatthu và trở về 
RãJagaha. Công nương Yasodharä, Rahulamatä, ở lại hoàng 
cung, tiếp tục sống một đời sống thanh đạm và đạo hạnh. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 547 


4. Thánh Quả A-la-hán 


Vào năm thứ năm sau ngày thành đạo của Đức Phật, cha 
ngài —- quốc vương Suddhodãna - đắc quả A-la-hán trong 
hoàng cung Kapilavatthu và viên tịch cùng ngày hôm ấy. Sau 
đó, di mẫu Mahäãpajãpatï Gotamï cùng năm trăm công nương 
dòng Sãkya (vợ của năm trăm hoàng tử đã xuất gia tỳ khưu với 
Đức Phật) xuất gia tỳ khưu nỉ trong Giáo Pháp của Đức Thế 
Tôn. Khi Đức Phật đã chính thức cho phép thành lập chúng tỳ 
khưu ni như vậy, công nương Yasodhara (Bhadda Kaccän3) và 
công chúa Janapadakalyãnï cũng xuất gia, thọ giới bhikkhunĩ 
với Mahãpajãpatï Gotami Therï là vị thầy tế độ. 

Tỳ khưu ni Yasodhara, bấy giờ thường được gọi là 
Bhadda Kaccãnä Therï, chuyên cần thực hành sa môn pháp, nỗ 
lực hành thiền quán, phát triển các tuệ giác. Do sẵn có căn cơ 
sâu dày và ba-la-mật đầy đủ, không bao lâu sau, tôn ni đắc quả 
A-la-hán với bốn tuệ phân tích, và lục thông. 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhunï về Đại Thắng Trí 


Do kết quả của lời phát nguyện trong thời Đức Phật 
Padumuttara, sau khi đắc quả A-la-hán, trưởng lão ni Bhadda 
Kaccãnã đặc biệt trau dồi năng lực thần thông thượng nhân 
pháp, là phép thần thông của các bậc thánh. Một thời gian sau, 
vị thánh ni trở nên tỉnh thông lão luyện và trở thành bậc tối 
thắng trong hàng Đj¡k&#znï về đại thần thông hay đại thắng trí 
(mahäbhiññä). Trong một lần tọa thiền, với chỉ một hướng tâm 
(ãvajjana”?”), trưởng lão ni có thể nhớ lại tất cả các kiếp quá 
khứ trong thời gian dài vô lượng gồm một a-tăng-kỳ 


P1” ayajjana: sự hướng tâm về đối tượng. Nếu là đối tượng của năm giác 


quan thì gọi là tâm hướng ngũ môn; nêu là đôi tượng của ý thì gọi là tâm 
hướng ý môn. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 548 


(asankheyya) và một trăm ngàn đại kiếp. 

Kỳ tích phi thường này của trưởng lão ni Bhadda Kaccaänä 
đã khiến chư Tăng Ni kính ngưỡng và trở thành đề tài bàn luận 
của chư vị. Do tăm tiếng lẫy lừng này của vị trưởng lão ni, 
trong một dịp tuyên dương các vị tỳ khưu nỉ tối thắng trước đại 
chúng tại tịnh xá Jetavana ở Savatthi, Đức Phật tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu ni của Như 
Lai có đại thắng trí (mahäbhiññaä), Bhadda Kaccãnã là bậc đệ 
nhất (etadagga)!” 

Theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, chỉ có bốn vị đệ tử xuất 
chúng của Đức Phật đắc đại thần thông hay đại thắng trí. Bốn 
vị ấy có thê nhớ lại các kiếp trước trong một a-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp, còn các vị đệ tử khác chỉ có thể nhớ được 
đến một trăm ngàn đại kiếp mà thôi. Bốn vị đệ tử ưu tú đó là 
trưởng lão Sãriputta và trưởng lão Mahaäã Moggallana (hai vị 
trưởng đệ tử), trưởng lão Bakula, và trưởng lão ni Bhadda 
Kaccana. 


D. Tịch Diệt1Z 


Khi Yasodharä Therï được bảy mươi tám tuôi, trưởng lão 
ni trú tại một ni viện trong thành Rãjagaha. Lúc bấy giờ, Đức 
Phật, đắng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc đang ngự trong 
hang động trên một sườn núi thanh tịnh gần Rãjagaha. 

Một ngày nọ, sau khi đi trì bình và thọ thực, trưởng lão ni 
Yasodharä tham thiền nhập định. Lúc xả thiền, thánh ni duyệt 
xét lại thọ mạng trong kiếp hiện tại và thấy xác thân tứ đại của 
mình đang đến lúc tan rã, giờ nhập Niết bàn Vô dư sẽ đến ngay 
trong ngày hôm ấy. 

Khi ấy, thánh ni khởi lên suy nghĩ sau: “Nanda, Rãhula 
hiền thiện; cũng như nhị vị trưởng đệ tử; đại vương 


'3 chỉ tiết trong phần này được biên soạn theo 7#erï-Apadäna 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 549 


Suddhodhãna, và ni trưởng GotamI Pajaäpati; cùng các vị đại 
trưởng lão đã đạt thắng trí, và các vị trưởng lão ni có đại thần 
lực: chư vị đều đã nhập Niết bàn tịch tịnh, như ngọn lửa của 
cây đèn lụn tắt khi dầu và bắc đã cạn kiệt. Và, trong khi Đức 
Thế Tôn còn hiện tiền, ta cũng sẽ đi trên con đường tịch tịnh 
ây.” 

Rồi vị ni trưởng đại trí tuệ đại thần lực ấy nghĩ mình nên 
trình lên Đức Bổn Sư biết về cái chết sắp đến của mình nên 
cầm y bát, rời tịnh cốc, và dẫn theo một trăm ngàn tỳ khưu ni 
đến gặp Đức Phật. ''° 

Sau khi đảnh lễ dưới chân Đức Bổn Sư, Yasodharã TherT 
trình lên Ngài rằng thọ mạng trong kiếp sống chót của thánh ni 
sẽ châm dứt đêm hôm ấy, đó là thời điểm nhập Niết bàn — nơi 
không có sự sanh, sự già, sự bệnh, và sự chết; nơi không chịu 
điều kiện nhân duyên. Rồi, thánh ni sám hối: “Bạch Thế Tôn, 
bạch đẳng Đại Hùng, trong khi trôi lăn xoay vần trong vòng 
luân hồi, nếu con đã có bao giờ khiến Thế Tôn không vừa ý, 
kính xin Thế Tôn hãy tha thứ lỗi lầm cho con!” 

Đức Bồn Sư hiền hòa nói với người đệ tử đang quỳ dưới 
chân: “Còn có điều gì nữa để Như Lai dạy con, một người 
đang tiến đến Vô dư Niết bàn? Giờ thì con nên thị hiện thần 
thông cho những vị hành theo Giáo Pháp của Như Lai được 
thấy; hãy chặt đứt các hoài nghỉ tà kiến trong tất cả tứ chúng.” 

Được đắng Toàn Giác cho phép, trưởng lão ni Yasodharä 
đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi vâng lời Ngài dạy, bay lên hư không 
và thi thố tất cả các phép thần thông cao diệu, siêu phàm của 
bậc thánh. Sau khi thi triển phép mầu, trưởng lão ni quỳ mọp 
năm vóc sát đất, cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Bồn Sư, rồi 
ngồi vào một chỗ thích hợp và nói những kệ sau: 


!!? theo Therï-Apadäna, trong đoàn bhikkhunï này có mười tám ngàn vị 


thánh ni A-la-hán cũng nhập Niết bàn cùng ngày với Yasodharã Therï 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 550 


“Bạch Thế Tôn, đẳng Hữu Nhãn, con là Yasodharäa đảnh 
lễ dưới chân Ngài. 

Xin Thế Tôn nhớ lại các thiện nghiệp trước đây của con; 
phước báu con đã vun bồi ấy là để phụng sự Thế Tôn. 

Con đã ngăn trừ điều không giới hạnh và tránh xa nơi bất 
chánh; con từng hy sinh thân mạng, là để phụng sự Thế Tôn. 

Con đã bố thí chính thân con để làm vợ kẻ khác, hay đề 
phục vụ kẻ khác, hoặc để làm vật thực cho kẻ khác nhiều ngàn 
triệu lần. Thế nhưng con không hề bất bình vì điều ấy là để 
phụng sự Thế Tôn. 

Con từng cống hiến Thế Tôn cả đời con nhiều ngàn triệu 
lần. Con từ bỏ đời con một lần nữa, nghĩ rằng: “Ta sẽ giải thoát 
khỏi sợ hãi.” 

Trang sức, tài sản, con cái, nữ tỳ, và mọi thứ thuộc về con, 
con đã buông bỏ tất cả từ lâu, là để phụng sự Thế Tôn. 

Con đã trải qua nhiều khổ đau đa dạng khi trôi lăn trong 
luân hồi, nhiều không sao đếm được, là để phụng sự Thế Tôn. 

Đạt được vui sướng, con không thích thú; khi gian khổ, 
con không phiền muộn. Trong hoàn cảnh nào, con cũng giữ 
quân bình, là để phụng sự Thế Tôn. 

Bạch bậc Đại Đạo Sư, con đã vun bồi nhiều công đức, là 
để phụng sự Thế Tôn. Trong lúc Thế Tôn tầm cầu Phật Pháp, 
con đã luôn luôn là người hầu cận của Ngài. 

Bạch Thế Tôn, con đã nhàm chán vòng luân hồi và xuất 
gia vào đời sống không gia đình. Không bao lâu sau con thấu 
đạt Tứ diệu đế. 

Nhiều như những làn sóng trên đại đương, hằng hà sa số 
thí chủ đã tôn kính cúng dường tứ vật dụng dồi dào đến con. 

Mọi ô nhiễm được thiêu rụi; sốc sanh hữu được nhồ sạch. 
Như voi bẻ xiềng xích, con sống không trói buộc. 

Có Đức Phật hiện tiền là đại phước của con. Con chứng 
đắc tam minh, bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, và lục thông: 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 551 


con đã làm xong lời Đức Phật dạy! 

Như vậy con đã trải qua nhiều dạng khổ đau và nhiều loại 
hạnh phúc. Nay con hoàn mãn đời phạm hạnh, đạt được mọi 
thành tựu. 

Ô nhiễm trong quá khứ, hiện tại, và vị lai đã được tận diệt; 
tất cả nghiệp của con đều cạn kiệt. Bạch đẳng Hữu Nhãn, con 
xin đảnh lễ đôi chân Ngài.” 

Nói xong những lời kệ quán tưởng phước báu, trình bạch 
các chứng đắc, và tri ân Đức Bốn Sư, thánh ni Yasodharä đảnh 
lễ dưới chân Ngài lần cuối cùng rồi cung kính đứng dậy, cúi 
đầu bái biệt Đức Phật, đắng Vô Thượng Sĩ. 

Đêm hôm ấy, thánh ni Yasodharä nhập Niết bàn Vô dư. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 552 


Siñgalakamätu Therr 
Đệ Nhất Tỳ Khưu Ni về Đức Tin Mãnh Liệt 


Trong hàng đệ tử tỳ khưu ni của Đức Phật Gotama có đức 
tin mãnh liệt (saddhãdhimuifa'?°), trưởng lão nỉ Siagãlakamätu 
được Ngài tán đương là bậc đệ nhất (efadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của trưởng lão 
ni Siñgalakamatu tái sanh làm con gái của một vị quan cận 
thần quyền quý ở Harhsãvati. 

Một ngày nọ, tiêu thơ theo cha đến viếng tu viện nơi Đức 
Phật lưu ngụ. Sau khi được nghe bậc Chánh Đăng Chánh Giác 
thuyết pháp, tiểu thơ khởi sanh niềm tịnh tín mãnh liệt nên 
xuất gia, trở thành một tỳ khưu ni thọ trì giới hạnh trong sạch 
toàn hảo theo Tứ thanh tịnh giới (Cafu-pärisuddhi-sila'”'). Tỳ 
khưu ni Siñgãlakamãtu tương lai có một đức tin vững chắc phi 
thường vào Tam Bảo, rất nhiệt tâm lắng nghe Giáo Pháp, và 
luôn thiết tha mong muốn được nhìn thấy Đức Thế Tôn (cũng 
giống như tỳ khưu Vakkali'””. 

Một ngày nọ, vị ni được chứng kiến Đức Phật tuyên 
dương một 5U/kkhuønï là bậc đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu ni 
của Ngài về đức tin mãnh liệt. Vị ni ước nguyện được thành 
tựu danh hiệu tối thắng tương tự trong thời một vị Phật tương 
lai nên chuyên cần tu tập, tăng trưởng gấp đôi mức tinh tấn 
trong pháp hành trì Tam học (giới, định, tuệ). Do nhân duyên 


?® saddhã: đức tin; adhimuiia: thiên về, có khuynh hướng về 
'#' Catm-pärisuddhi-sila gồm: l) pãtimokkha thu thúc giới (pãtimokkha- 
samwvara-s1ia); 2) lục căn thu thúc giới (indriya-samwvara-sila); 3) chánh 
mạng thu thúc giới (đ/va-pãrisuddhi-sïla); 4) quân tưởng khi thọ vật dụng 
gIỚớI (paccaya-sannissita-s1ia) 
! xin đọc bài Trưởng Lão Vakkali trong sách này 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 553 


này, đắng Chánh Biến Tri ban cho vị ni một bài pháp qua ba 
bài kệ bắt đầu với: “Yassa saddhã Tathägare...” như sau: 


AI tin tưởng Như Lai 
Với đức tin vững chắc, 
Bắt động, khéo thiết lập, 
AI giới đức thiện lành, 
Được bậc thánh ái kính; 
AI tin tưởng Tăng già, 

Có kiến giải chánh trực: 
Người ấy gọi “không nghèo”, 
(do phước báu giới đức và tín tâm) 
Đời sống không uống phí. 
Do vậy, bậc hiền trí, 

Khi nhớ lời Phật dạy, 
Nên huân tập đức tin, 
Giới đức, và chánh tín, 
Thấy rõ được Giáo Pháp. 


SamyuftIa Nikaya, SN 55:26; TherI-Apadana, Kệ 1191-1193 
Theo bản dịch của HT Minh Châu và Ven. Bhikkhu Bodhi 


Được khích lệ khi nghe bài pháp này, vị ni trẻ vô cùng 
hoan hỷ và bạch hỏi Đức Thế Tôn xem ước nguyện của mình 
có thê thành tựu hay không. Đức Thế Tôn ban lời tiên tri rằng 
ước nguyện của vị ni sẽ được thành tựu mỹ mãn vào thời Đức 
Phật Gotama. Vị ni hết sức phấn khởi bởi lời tiên tri này nên 
đã tận tụy phụng sự Đức Phật bằng cách sống đúng theo lời 
dạy của bậc Đại Đạo Sư. (Cần lưu ý rằng tỉnh tấn hành đạo 
đúng theo Giáo Pháp với sự thành tâm, hoặc luôn luôn hướng 
tâm ái kính về Đức Phật với niềm tịnh tín, cũng đều là hết lòng 
phụng sự Đức Thế Tôn.) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 554 
B. Đời Tỳ Khưu Ni trong Kiếp Cuối Cùng” 


Sau khi nhận được lời tiên tri của Đức Phật Padumuttara, 
trưởng lão ni Siñgãlakamãtu tương lai tiếp tục phụng sự Đức 
Bồn Sư và nỗ lực hành đạo cho đến hết cuộc đời, rồi sau khi 
mạng chung, vị ấy được tái sanh trong các cõi tốt lành trong 
suốt một trăm ngàn đại kiếp. 

Trong kiếp sông cuối cùng, vào thời Đức Phật Gotama, vị 
ấy tái sanh làm con gái của một phú gia ở thành Rãjagaha. Khi 
đến tuổi trưởng thành, bà lập gia đình với con trai của một phú 
gia cùng bộ tộc và về ở bên nhà chồng. Bà sanh một người con 
trai tên là Singalaka, và vì vậy bà được gọi là Singalakamätu, 
có nghĩa là “Mẫu Thân của Singälaka”. Con trai của bà, 
Singãlaka, vì có tà kiến nên mỗi buổi sáng đều thức dậy sớm, 
tắm rửa, rồi ra đường bái lạy sáu phương. 

Một ngày nọ, khi Đức Phật đi trì bình ở RãJagaha, Ngài 
thấy một thanh niên tóc và y phục ướt sũng nước, đứng giữa 
đường bái lạy sáu phương đông-nam-tây-bắc-trên-dưới. Đức 
Phật hỏi chàng vì sao lễ bái sáu phương như vậy. Người thanh 
niên nói chàng đang thực hành lời di huấn của cha trối trăn 
trong cơn hấp hối, rằng làm như vậy để tránh được tất cả ma 
chướng có thê đến mỗi ngày từ bốn phương, hay từ chư thiên 
trên trời, hoặc từ yêu quái dưới đất. 

Nghe xong, Đức Phật nói với chàng thanh niên rằng, trong 
luật pháp của bậc thánh, lễ bái sáu phương không. phải như 
vậy. Khi Siagãlaka khẩn cầu Đức Phật giảng giải về pháp ấy, 
Ngài dạy: 

“Này con, vị thánh đệ tử diệt trừ bốn nghiệp phiền não (sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối), không làm ác nghiệp bởi bốn 
lý do (tham dục, sân hận, ngu si, sợ hãi), và không theo sáu 


'3 chỉ tiết trong phần này soạn theo The Great Chronicles of Buddhas, 


Sigalovada Sufa (DN 31), và Theri-Apadana 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 555 


nguyên nhân đề phung phí tài sản (đam mê rượu chè, du hành 
phi thời, la cà chốn ăn chơi, đam mê cờ bạc, giao du ác hữu, 
quen thói lười biếng). Vị ấy, nhờ từ bỏ mười bốn ác pháp trên, 
trở thành vị che chở sáu phương, là bậc chiến thắng trong đời 
này và đời sau. Sau khi mạng chung, vị ấy được thiện sanh vào 
cõi an lành, thiên giới. 

Này con, nên nhận biết bốn loại bạn là kẻ thù đội lốt bạn 
bè: người vật gì cũng lấy, người chỉ biết nói giỏi, người khéo 
nịnh hót, người tiêu xài hoang phí. Đó là những người bạn giả 
mà người trí tránh xa như tránh xa con đường nguy hiểm đầy 
sợ hãi. Này con, nên nhận biết bốn loại bạn là bạn tỐt: người 
bạn giúp đỡ, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong 
vui, người bạn khuyên điều lợi ích, người bạn từ bi giàu lòng 
trắc ấn. Đó là những người bạn thật mà người trí thương yêu 
và phục vụ như người mẹ đối với con ruột. 

Này con, vị thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? 
Sáu phương cần được hiểu như sau: phương đông như cha mẹ; 
phương nam như sư trưởng; phương tây như vợ con; phương 
bắc như bạn hữu; phương dưới như tôi tớ, nhân công; phương 
trên như bậc sa môn, bà-la-môn. 

Này con, đối xử với tất cả các vị trong sáu phương ấy 
bằng thiện tâm, thiện pháp thì sẽ được các vị ấy đối xử lại bằng 
thiện tâm, thiện pháp tương ứng. Như vậy, sáu phương đông- 
nam-tây-bắc-dưới-trên đều được hộ trì, được an lành, thoát 
khỏi oan trái, hiểm họa và sợ hãi.” 

Chàng thanh niên Siñgälaka hoan hỷ tín thọ lời khuyên 
dạy của Đức Phật và xin quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của 
Ngài. 

Ngoài Singãlaka, bài pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng 
trên đường phố Rãjagaha buổi sáng hôm ấy còn được hai mươi 
triệu nam nữ thính chúng lắng nghe, lãnh hội Giáo Pháp, và 
thấy được Tứ diệu đề. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 556 


Về sau, bài pháp này được ghi lại trong Trường Bộ Kinh, 
gọi là Singalovada Sufta. Vì Singalovada Suffa trình bày toàn 
bộ giới hạnh và bổn phận của một người cư sĩ đối với gia đình 
và xã hội nên bài kinh này còn được biết đến dưới tên Giji- 
Vinaya (Cư Sĩ GIớI). 

Riêng mẹ của chàng thanh niên Singälaka, nhờ cũng được 
lắng nghe bài pháp ấy từ kim khẩu của đắng Điều Ngự Trượng 
Phu mà đắc quả nhập lưu. Bà xin xuất gia, thọ giới tỳ khưu ni, 
và từ đó được gọi là Siñgalakamatu Ther. 

Do kết quả của lời phát nguyện trong thời Đức Phật 
Padumuttara, từ ngày trở thành một 5hikhhuøï, tín căn (trong 
năm căn quyền - tín, tấn, niệm, định, tuệ) của tỳ khưu ni 
Siñgalakamãtu trở nên mạnh mẽ phi thường. 

Bất cứ khi nào đến viếng tịnh xá nơi Đức Phật lưu ngụ đề 
nghe Ngài thuyết pháp, vị ni đều không thể rời mắt khỏi đắng 
Vô Thượng Sĩ. Vị ấy luôn luôn chiêm ngưỡng sắc thân gợi lên 
niềm hoan hỷ và kính ngưỡng trong sạch của Ngài, với ba 
mươi hai tướng tốt, kim thân chói sáng, lục căn thanh tịnh, 
dáng vẻ thanh thoát uy nghi, và nét mặt hiền hòa trang nghiêm. 

Biết được đức tin mãnh liệt và tuyệt đối của tỳ khưu nỉ 
Siñgalakamätu đối với sắc thân cao quý tịnh hảo của một vị 
Phật, Đức Bồn Sư ban cho vị ni những bài pháp thích hợp với 
căn cơ để tăng trưởng sự lợi lạc của niềm tịnh tín. 

Với đức tin vững chắc làm nền tảng và bàn đạp đó, tỳ 
khưu ni Siàgãlakamätu nỗ lực thực hành thiền quán, phát triển 
tuệ giác, quân bình toàn hảo các căn quyền đúng theo lời Đức 
Bồn Sư chỉ dạy. Không bao lâu sau, Siàgãlakamätu Ther 
chứng đắc quả A-la-hán cùng với tam minh, bốn tuệ phân tích, 
và lục thông. 

Do nhân duyên này, thánh ni Singälakamatu được gọi là 
một vị A-la-hán chứng đắc đạo quả với đức tin là yếu tố chính 
yếu trong ba mươi bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ (gồm tứ niệm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 557 


xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, 
bát chánh đạo). 


C. Bậc Đệ Nhất Bhikkhunï về Đức Tin Mãnh Liệt 


Trong một dịp tuyên dương các vị tỳ khưu ni tối thắng về 
công hạnh của họ trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana ở 
Sävatthi, Đức Phật khen ngợi trưởng lão ni Siñgälakamatu về 
đức tin mạnh mẽ phi thường vào Đức Như Lai, và tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử tỳ khưu mi của Như 
Lai có đức tin mãnh liệt (saddhadhimuứía), Siñpälakamatu là 
bậc đệ nhất (tadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 558 


(2⁄22 c3 


CHƯ VỊ NAM CƯ SĨ 


(UPÃSAKA) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 559 


Tapussa và Bhallika 
Đệ Nhất Nam Cư Sĩ về Quy Y Đầu Tiên 


Trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Đức Phật Gotama quy y 
đầu tiên („oäsaka pathama sarana'”?), hai anh em thương 
nhân Tapussa và Bhallika được Ngài tán dương là bậc đệ nhất 
(ctadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 
1. Ước Nguyện Quy Y Đầu Tiên 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của hai anh 
em Tapussa và Bhallika sanh vào một gia đình danh giá trong 
thành Hamsãvati. Một ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết 
pháp, hai anh em được chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên đương 
hai vị đệ tử tại gia là bậc đệ nhất trong hàng đệ tử nam cư sĩ 
của Ngài quy y đầu tiên. Hai anh em vô cùng hoan hỷ, khởi 
tâm kính ngưỡng hai bậc tối thắng ấy, và ước nguyện được 
thành tựu danh hiệu tương tự trong thời một vị Phật tương lai. 
Sau đại lễ cúng dường trai tăng lên Đức Phật và chư Tăng, hai 
vị nam thí chủ thành kính phát đại nguyện trước Đức Thế Tôn. 
Đức Phật Padumuttara ban lời tiên tri rằng đại nguyện của hai 
vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama, một 
trăm ngàn đại kiếp sau. 


2. Hạnh Dãng và Ước Nguyện Dâng Bữa Ăn Đầu Tiên 


Hai anh em tiền thân của Tapussa và Bhallika sống trọn 
đời vun bồi công đức. Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy, họ 
không bao giờ bị đọa sanh vào các khổ cảnh mà chỉ tái sanh 


l8 upasaka: đệ tử nam cư sĩ của Đức Phật, còn gọi là cận sự nam; paƒhưma: 


đâu tiên; sarz#a: quy y 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 560 


vào cối trời hay cõi người. 

Ba mươi mốt đại kiếp trước, Bhallika tương lai tái sanh 
trong thời kỳ không có một Đức Phật Toàn Giác nào xuất hiện. 
Vị ấy đã cúng dường đủ loại trái cây đến một vị Phật Độc Giác 
tên là Sumana. Nhờ vào thiện nghiệp này, vị thí chủ ấy chỉ 
sanh vào các nhàn cảnh. 

Trong thời của Đức Phật SikhI, Bhallika tương lai sanh 
vào một gia đình Bà-la-môn trong thành Arunavatfi. Vị ấy nghe 
tin rằng có hai anh em thương nhân, Ujita và Ojita, đã được 
phước duyên dâng bữa ăn đầu tiên lên Đức Phật Sikhï khi Ngài 
thị hiện sau bảy tuần nhập diệt thọ tưởng định, trải nghiệm 
niềm an lạc giải thoát của Niết bàn, và sắp bắt đầu tuần thứ 
tám. 

Vị ấy cùng một người bạn (Tapussa tương lai) đến đảnh lễ 
Đức Phật Sikhï và thỉnh mời Ngài ngày mai đến nhà họ đề họ 
được cúng dường trai tăng. Vào ngày hôm sau, họ làm lễ đại 
thí (maha-đdãna) và thưa lên Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, do 
phước báu của công đức này, chúng con nguyện được có 
duyên lành dâng bữa ăn đầu tiên lên một Đức Phật tương lai.” 

Hai người bạn tái sanh qua nhiều kiếp sống được cùng 
thực hiện công đức với nhau, và do đó, họ được thiện sanh vào 
các cõi tốt lành. Trong thời Đức Phật Kassapa, họ sanh vào gia 
đình một người buôn bán gia súc. Do công việc này, trong một 
thời gian dài nhiều năm, họ đã dâng cúng chư Tăng các món 
ăn nấu với sữa tươi, ngon và bố đưỡng. 


B. Kiếp Đệ Tử Nam Cư Sĩ của Đức Phật Gotama 
1. Hai Anh Em Thương Nhân Tapussa và Bhallika 


Đôi bạn tiền thân của Tapussa và Bhallika được tái sanh 
vào các cảnh an vui qua hằng hà sa số kiếp sống trong quãng 
thời gian giữa sự xuất hiện của hai Đức Phật Toàn Giác tiếp 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 561 


nối. Vào thời Đức Phật Gotama, trước khi Đức Bồ Tát chứng 
ngộ Phật quả, hai vị ấy tái sanh làm hai anh em trai, con của 
một thương nhân chuyên vận chuyển hàng hóa đó đây bằng 
một đoàn xe tải. Thành phố hai anh em sinh trưởng có tên là 
Asitañcana thuộc xứ Ukkala. Người anh được đặt tên là 
Tapussa và người em là Bhallika. Khi trở thành gia trưởng, họ 
tiếp tục hành nghề thương buôn với nhau và sử dụng một đoàn 
xe tải gồm năm trăm chiếc xe bò. 


2. Đức Phật Toàn Giác Gotama 


Sau sáu năm tu khổ hạnh đày đọa thân xác, Đức Bồ Tát 
chiêm nghiệm lại về các pháp tu ấy và nhận ra rằng chúng 
không là cách thức hợp lý cho việc tìm cầu giác ngộ giải thoát. 
Ngài tự nhủ sẽ từ bỏ pháp tu khổ hạnh. Khi ấy, nhóm năm anh 
em đạo sĩ Kondañña nghĩ rằng Đức Bồ Tát đã bỏ đường tu, trở 
về đời sống lợi dưỡng, nên họ bỏ đi. 

Nhưng thật ra, Đức Bồ Tát còn quyết tâm và nỗ lực tỉnh 
tấn hơn để tìm cho được Chân Lý. Vào buổi sáng ngày trăng 
tròn tháng tư hơn hai ngàn sáu trăm năm trước (năm 588 
TC), Đức Bồ Tát thọ nhận một chén gạo thơm nấu với sữa 
tươi đựng trong một bát bằng vàng do bà Sujãtã cúng đường. 
Món cơm được vắt thành bốn mươi chín vắt nhỏ, sau khi Đức 
Bồ Tát ăn vào thì biến thành chất dinh dưỡng nuôi sống Ngài 
đủ bốn mươi chín ngày. Độ thực xong, Ngài thả trôi chiếc bát 
vàng trên dòng sông Nerañjarã và nguyện rằng: “Nếu ta thành 
tựu quả vị Phật trong ngày hôm nay, nguyện cho chiếc bát 
vàng này trôi ngược dòng nước, nếu không thì hãy để bát trôi 
xuôi theo đòng nước.” Chiếc bát đã trôi ngược dòng nước. 

Ngay sau đó, Ngài đến tọa thiền dưới Cội Bồ Đề ở rừng 
Uruvelä và kiên quyết phấn đấu đũng mãnh để tận diệt mọi ô 
nhiễm trong tâm. Vào đêm lịch sử ấy, Ngài thành tựu quả vị 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 562 


Phật Chánh Đăng Chánh Giác, trở thành Đức Phật Gotama. 

Rồi đắng Toàn Giác trải qua bảy tuần yên lặng để suy 
niệm thêm về Chân Lý thâm sâu vi diệu vừa chứng ngộ, tri ân 
Cội Bồ Đề, và trải nghiệm hạnh phúc cao thượng của thiền 
định ÿðãna) và quả giải thoát Niết bàn. Suốt bốn mươi chín 
ngày ấy, Đức Phật không làm tất cả những việc sau: súc 
miệng, rửa mặt, đi vệ sinh, tăm, độ thực, uống nước, và năm. 

Đức Phật trải qua trọn tuần lễ thứ bảy dưới cội cây 
Rãjãyatana, ở hướng nam của Cội Bồ Đề. Khi ngày thứ bốn 
mươi chín hoàn mãn, và Đức Phật vẫn còn ngồi nơi ấy, thiên 
chủ Sakka biết được nhu cầu vệ sinh của Đức Thế Tôn nên đến 
dâng Ngài trái mận myrobalan có dược tính là thuốc xô. Đức 
Thế Tôn thọ nhận trái thuốc và khi ăn xong thì Ngài liền đi vệ 
sinh. Rồi Sakka dâng Ngài cây chà răng cùng nước súc miệng 
và rửa mặt. Sau đó, Đức Thế Tôn tiếp tục ngồi kiết già dưới 
cội cây RãJayatana. 


3. Hai Đệ Tử Nam Cư Sĩ Đầu Tiên Của Đức Phật 


Lúc bấy giờ, hai anh em thương nhân Tapussa và Bhallika 
đang trên đường đi buôn từ quê nhà ở xứ Ukkalã đến miền 
Trung thổ (ÄM⁄4jjhima-desa), với đoàn xe tải gồm năm trăm 
chiếc xe bò của họ. 

Khi họ đang đi dọc theo con đường chính và tiễn đến gần 
cội cây Rãjãyatana, các cỗ xe đột nhiên ngừng lại như bị sa lầy 
mặc dù mặt đất chung quanh thì khô ráo và bằng phẳng. Việc 
xảy ra như vậy là vì có một vị trời — vốn là mẹ của hai anh em 
trong kiếp ngay trước kiếp hiện tại — thấy được nhu cầu dinh 
dưỡng khẩn thiết của Đức Phật bởi Ngài không thọ thực đã 
bốn mươi chín ngày (từ sau khi dùng bát cơm sữa do bà Sujãtã 
dâng). Do nghĩ rằng hai người con trai kiếp trước của mình có 
thể cúng đường thực phẩm đúng lúc lên Đức Thế Tôn, vị trời 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 563 


đã dùng thần lực khiến cho đàn bò không di động được. 

Hai anh em xem xét kỹ lưỡng đàn bò kéo xe và kiểm soát 
lại từng toa hàng cùng tất cả những thứ có thể đã làm các cỗ xe 
bỗng dưng ngừng lại, nhưng họ không sao tìm ra nguyên nhân. 

Khi họ đang chán nản và bối rối bàn bạc sự việc với nhau, 
vị trời hiện hình trên một cành cây và nói rằng: “Hai con ạ, 
không có yêu quái, ngạ quỷ hay thần linh nào đang quấy nhiễu 
hai con đâu, mà chính ta, một vị trời, là duyên sự. Kiếp trước 
ta là mẹ của hai con. Này hai con, hiện nay Đức Phật, đẳng 
Thập Lực (Dasabala), vừa chứng đắc đạo quả Vô Thượng, 
đang ngự dưới cội cây Rãjãyatana phía trước kia. Ngài không 
ăn uống đã bốn mươi chín ngày rồi. Hãy nhanh chân đến nơi 
đó bày tỏ lòng thành kính đến Đức Thế Tôn và dâng thức ăn 
lên Ngài. Thực phẩm mà hai con dâng cúng sẽ là bữa ăn đầu 
tiên Ngài thọ nhận sau khi chứng đắc Phật quả. Phước báu này 
sẽ mang lại sự lợi ích và sự an vui lâu dài cho các con.” 

Hai anh em vô cùng phấn khởi và vui mừng khi nghe 
những lời vị trời nói. Họ nghĩ rằng nếu nấu nướng thức ăn sẽ 
mắt nhiều thời gian, mà việc dâng thức ăn lên Đức Phật lúc 
bấy giờ là cần kíp, nên họ chọn một SỐ lương thực tốt nhất sẵn 
có là bánh gạo rang (man/ha) và mật ong viên (madhupindgika). 

Họ đặt các món này lên một chiếc mâm bằng vàng và đi 
đến cội cây Rãjãyatana nơi Đức Phật đang ngồi kiết già. Tại 
đây, họ cung kính đảnh lễ Ngài rồi đứng một bên và thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, kính xin Thế Tôn vì lòng bi mẫn mà thọ nhận 
bánh gạo và mật ong của chúng con để chúng con được sự lợi 
ích và sự an vui lâu dài.” 

Nghe lời thỉnh cầu thành kính của Tapussa và Bhallika, 
Đức Phật suy xét: “Các đắng Như Lai không bao giờ đưa tay 
thọ lãnh vật thực. Nay Như Lai không có bình bát thì làm thế 
nào để thọ nhận bánh gạo và mật ong từ hai thí chủ này?” (Đức 
Phật nghĩ như vậy vì chiếc bát bằng đất do Phạm thiên 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 564 


Ghafikãra dâng tặng Đức Bồ Tát lúc Ngài xuất gia, và được 
Ngài mang theo suốt sáu năm tu khổ hạnh, đã biến mất khi 
Ngài thọ nhận món cơm sữa của bà SuJãtã; còn chiếc bát vàng 
do bà Sujãtã dâng tặng thì Đức Bồ Tát đã thả trôi trên dòng 
sông NerañJarä.) 

Đoán biết được ý nghĩ của Đức Phật, Tứ đại thiên vương 
mỗi vị dâng Ngài một chiếc bát bằng ngọc màu xanh lam, 
nhưng Ngài từ chối.” Khi ấy, mỗi vị lại dâng Ngài một chiếc 
bát bằng đá hoa cương màu xanh lục. Đức Phật từ mẫn nghĩ 
đến những phước báu lớn lao sẽ được tích lũy cho cả bốn vị 
thiên vương nên Ngài nhận hết bốn chiếc bát, chồng chúng lên 
nhau, và chú nguyện cho bốn chiếc bát nhập thành một. Ngay 
lập tức, bốn bát ấy biến thành một bình bát có bốn đường viên. 

Hai anh em Tapussa và Bhallika đặt bánh gạo rang và mật 
ong vào bát khát thực của đẳng Thiên Nhân Sư và kính cần 
dâng lên Ngài. Đức Phật thọ nhận và thọ dụng. Sau khi Đức 
Phật độ thực, hai anh em dâng nước uống và nước rửa tay. Rồi 
họ cung kính đảnh lễ Đức Phật và ngồi vào một nơi thích hợp. 

Với giọng hiền từ dịu ngọt, Đức Phật cảm ơn và chúc 
phúc hai thí chủ, rồi ban một bài pháp thích hợp cho hai vị. 
Khi bài pháp chấm dứt, hai anh em vô cùng hoan hý, quỳ dưới 
chân Đức Phật và xin được quy y. (Vì lúc bấy giờ chưa có 
Tăng Bảo nên phép quy y của hai vị gọi là Nhị quy, due-vacika 
Saraa-gamana. 16) Họ thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, chúng con 
xin được nương nhờ Thế Tôn và Giáo Pháp. Xin Thế Tôn thu 
nhận chúng con làm đệ tử nam cư sĩ kể từ hôm nay cho đến 
ngày cuối cùng của đời chúng con.” 


'” chú giải ghi rằng Đức Phật từ chối bình bát bằng ngọc có thể vì theo giới 


luật (khi Vinaya được thiết lập về sau), tỳ khưu không được phép dùng bình 
bát bằng ngọc, và chỉ có 2 loại bát được phép dùng: bình bát sắt và bình bát 
đất (đất đá trong thiên nhiên) 

'*5 que: số 2; vacĩ: lời nói; dueväcika: nói 2 chữ hay 2 lần; gamana: đưa 
đến; sarana-gamana: xin quy y, xin nương nhờ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 565 


Đức Phật bi mẫn chấp thuận. Tapussa và Bhallika kính 
cần đọc lời nương nhờ Nhị Bảo: 


“Ete mayam Bhamte, Bhagavantam saranam gacchaãma 
Dhammañ ca (Bạch Thê Tôn, chúng con xin quy y Phật Bảo 
và Pháp Bảo.) 

Buddham Saranarn Gacchami (Con xin quy y Phật.) 

Dhammam Saranam Œacchämi (Con xin quy y Pháp.)” 


Khi ấy, Tapussa và Bhallika trở thành hai đệ tử nam cư sĩ 
(upaäsaka) đầu tiên của Đức Phật Gotama. Vì thọ Nhị quy nên 
hai vị được gọi là đvevacika-upasaka, nghĩa là vị cận sự nam 
nương tựa Nhị Bảo. Và như thế, hai ước nguyện của nhị vị từ 
vô lượng kiếp quá khứ — được là hai nam cư sĩ quy y đầu tiên 
và được dâng bữa ăn đầu tiên lên một vị Phật tương lai — nay 
được viên mãn. 

Trước khi từ biệt Đức Phật, hai anh em thành kính thỉnh 
cầu: “Bạch Thế Tôn, xin Ngài vì lòng bi mẫn mà ban cho 
chúng con một thánh vật gì để chúng con có thê thờ kính và lễ 
bái hằng ngày.” 

Đức Phật xoa bàn tay phải lên đầu Ngài, vuốt lấy xuống 
tám sợi tóc, rồi ban cho Tapussa và Bhallika. Hai anh em 
thương nhân vô cùng hoan hỷ, cảm thấy toàn thân như được 
tưới nước cam lồ, thứ nước trong mát và thơm ngọt như nước 
cõi trời. Họ đánh lễ từ biệt Đức Bồn Sư, rồi họ đặt các sợi tóc 
vào một chiếc hộp bằng vàng và mang về nhà. 

Về sau, tại tỉnh nhà, họ xây một bảo tháp ở cổng vào của 
thành phố Asitañcana, xứ Ukkalä, để tôn trí các SỢI tỐC của 
Đức Phật. Vào những ngày lễ Bồ tát (Uposarha), bảo tháp rực 
sáng hào quang sáu màu rạng ngời của một vị Phật. Tương 
truyền rằng bảo vật này đến nay vẫn còn và được tôn thờ trong 
bảo tháp của chùa Shwedagon tại Yangon, Miễn Điện. Bảo 
tháp này được xem là bảo tháp Phật giáo xưa nhất trên thế giới. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 566 


C. Bậc Đệ Nhất Upãsaka về Quy Y Đầu Tiên 


Trong một dịp nọ, trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana ở 
Sävatthi, Đức Phật tuyên dương các đệ tử nam cư sĩ xuất sắc 
về công hạnh của họ và tuyên bố: 

“Này các tỷ khưu, trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Như Lai 
quy y đầu tiên (w„pãsaka pathama sarana), hai anh em thương 
nhân Tapussa và Bhallika là bậc đệ nhất (efadagsa) 


{?? 


D. Chứng Đắc Đạo Quả 


Hai tháng sau ngày chứng đắc đạo quả Vô Thượng, vào 
ngày trăng tròn tháng sáu, Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên, 
Kinh Chuyên Pháp Luân, trong Vườn Nai ở Isipatana gần xứ 
Benares, cho nhóm năm vị đạo sĩ Kondañña. Cuối bài kinh, 
ngài Kondañña là vị đệ tử đầu tiên trong năm vị thấy được Tứ 
diệu đế và chứng đắc thánh quả nhập lưu. 

Lúc Ấy, ngài Kondañña thỉnh cầu Đức Phật cho được thọ 
giới tỳ khưu. Đức Phật chấp nhận qua lời truyền dạy: “Eji 
Bhikkhu!” Và như vậy, ngài Kondañña là vị đệ tử xuất gia thọ 
giới tỳ khưu đầu tiên trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama. 
Tuần tự trong bốn ngày kế tiếp, bốn vị còn lại chứng đắc thánh 
quả nhập lưu và xuất gia tỳ khưu. Năm ngày sau đó, khi nghe 
Đức Bồn Sư thuyết giảng Kinh Vô Ngã Tướng, năm vị cùng 
đắc thánh quả A-la-hán. 

Theo phụ chú giải S4raftha Dipanr T1kã, những ai nghe 
pháp của Đức Phật trước khi Ngài thuyết Kinh Chuyển Pháp 
Luân thì sự lợi ích nhận được chỉ là một ân tượng thanh cao 
trong tâm về Giáo Pháp. Vì vậy, khi Tapussa và Bhallika nghe 
Đức Phật nói pháp dưới cội cây RãJãyatana, hai vị chỉ nhận 
được sự lợi ích là tín tâm muốn được quy y, nhưng họ không 
thể thấu rõ Tứ diệu đề để chứng đắc đạo quả giác ngộ. Đây là 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 567 


một tánh chung và quy luật tự nhiên của các pháp (dhammaia). 

Sau ba tháng an cư nhập hạ lần thứ nhất trong rừng 
Isipatana, Đức Phật du hành đến Rãjagaha để trì bình hóa 
duyên. Lúc bấy giờ, hai vị thiện nam Tapussa và Bhallika cũng 
đến thành Rãjagaha trong một chuyến buôn bán. Họ viếng 
thăm Đức Phật, đảnh lễ Ngài, và ngồi vào chỗ thích hợp. Đức 
Phật ban pháp cho họ. Vào cuối bài pháp, người anh Tapussa 
đắc quả nhập lưu, còn người em Bhallika thì xuất gia tỳ khưu. 
Về sau, khi căn cơ đầy đủ, sa môn Bhallika đắc đạo quả A-la- 
hán cùng với lục thông. 

Một ngày kia, Mãra muốn khuấy phá trưởng lão Bhallika, 
nên hiện ra dưới hình tướng quái dị kinh hoàng để hù dọa vị đệ 
tử thanh văn của Đức Phật. Thế nhưng vị thánh tăng không 
máy may kinh sợ và bình thản an nhiên nói lên bài kệ sau: 


Ai quét sạch thần chết 
Với đạo binh của nó — 
Như lũ lớn quét sạch 
Chiếc cầu lau sậy yếu — 
Thắng trận, không sợ hãi, 
Nhiếp phục, trú tịch tịnh. 


Trưởng Lão Tăng Kệ, Kệ #7 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Sujato 


Nghe những lời đầy uy lực trưởng lão Bhallika thốt lên, 
Mãra biết rằng vị trưởng lão đã nhận ra và thấy rõ sự gian trá 
độc ác của Mãra nên thất vọng và biến mắt. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 568 


Hatthakaälavaka 
Đệ Nhất Nam Cư Sĩ về Bốn Nhiếp Pháp 


Trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Đức Phật Gotama đối xử 
từ mẫn với hội chúng tùy tùng của mình bằng cách thực hành 
bốn nhiếp pháp (cau saagaha vatthu'27), Hatthakã|avaka được 
Ngài tán đương là bậc đệ nhất (e/adagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của 
Hatthakalavaka sanh vào một gia đình danh giá trong thành 
Hamsãävati. Một ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, 
VỊ ây được chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên dương một đệ tử tại 
gia là bậc đệ nhất trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Ngài thực 
hành hạnh từ bi bằng bốn nhiếp pháp. Hatthakãlavaka tương 
lai vô cùng hoan hỷ, khởi tâm kính ngưỡng bậc tối thắng ấy, và 
ước nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự trong thời một 
vị Phật tương lai. Sau đại lễ trai tăng cúng dường Đức Phật và 
chư Tăng, vị ấy thành kính phát đại nguyện trước Đức Thế 
Tôn. Đức Phật Padumuttara ban lời tiên tri rằng ước nguyện 
của vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nam Cư Sĩ của Đức Phật Gotama 


Hatthakãlavaka tương lai sống trọn đời vun bôi công đức. 
Rồi trong suốt một trăm ngàn đại kiếp sau khi mạng chung từ 
kiếp sống đạo hạnh ấy, vị ấy chỉ tái sanh vào các cõi an lành. 
Vào thời Đức Phật Gotama, vị ấy tái sanh làm hoàng tử 
Alavaka, con của vua Alavaka ở thành Alavi. 


!” cam: số 4; saägaha: nhiếp phục, cảm hóa; va/hu: phương pháp, mục 
tiêu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 569 


1. Vua Älavaka và Dạ Xoa Ä|avaka 


Vua Älavaka có thói quen dẫn quân lính và cận thần săn 
bắn trong khu rừng nai mỗi tuần một lần. Một ngày nọ khi vua 
đi săn, một con nai chạy trốn khỏi nơi vua đang rình chờ. Do 
có sức mạnh và chạy nhanh, vua lập tức một mình rượt theo và 
giết con nai. Tuy không muốn ăn thịt nai, nhưng để chứng 
minh rằng mình đã bắt được con mỗi, vua treo nó trên một cây 
sào để mang về. 

Trên đường trở về, vua trông thấy một cây đa có bóng mát 
nên đi đến gốc cây đề nghỉ ngơi giây lát. Rủi ro thay, cây đa ấy 
là nơi trú ngụ của đạ xoa (yakkha'?®) Älavaka. Dạ xoa ÄJavaka 
đã được Vessavana, vua của loài dạ xoa, ban một đặc ân là 
được phép ăn thịt bất cứ ai đi vào phạm vi bóng râm của cây 
đa. Vì vậy, khi trông thấy vua Ãjavaka dưới cây, dạ xoa liền 
hiện hình để ăn thịt vua. Vua xin dâng nai đề thế mạng, nhưng 
dạ xoa không chấp thuận. Vua bèn hứa rằng, để đền bù, mỗi 
ngày vua sẽ nộp cho dạ xoa một người và một nồi cơm, ngày 
nào vua không gửi vật thực thì dạ xoa có thể ăn thịt vua. Bằng 
lòng với lời hứa ấy, dạ xoa thả vua đi. 

Khi về lại hoàng cung, vua kế câu chuyện cho vị đại thần 
điều hành kinh đô nghe. Đề bảo vệ tánh mạng vị quốc vương, 
hằng ngày các quan cận thần gửi một tù nhân đến nộp cho dạ 
xoa Alavaka đề thế mạng cho vua theo lời vua đã hứa với dạ 
xoa. Vì vua không đặt điều kiện về khoảng thời gian phải nộp 
nhân mạng cho dạ xoa cho nên việc hiến tế không thể chấm 
dứt được. Chắng bao lâu sau, không còn tù nhân hay tội phạm 
nào trong kinh đô đề thế mạng vua. 

Bấy giờ, theo lời đề nghị của các quan, vua truyền lệnh 
mỗi gia đình phải nộp những đứa con sơ sanh còn bồng trong 


'®3 yakkha là 1 trong 4 hạng chư thiên ở cõi trời Tứ thiên vương 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 570 


tay hay cõng trên lưng của họ để hiến tế cho dạ xoa. Lúc ấy, 
những phụ nữ đang mang thai và những người mẹ có con sơ 
sanh đều tìm cách trốn khỏi kinh thành. Họ nuôi con ở xứ khác 
và chỉ trở về thành Ä{avĩ khi con họ đã lớn. 

Cứ như vậy, việc hiến tế cho đạ xoa Alavaka diễn ra suốt 
mười hai năm dài. Rồi một ngày nọ, đứa trẻ sơ sanh duy nhất 
còn lại trong kinh thành chính là con trai của vua, hoàng tử 
Alavaka. Khi được trình báo điều ấy, vua nói răng dù cũng rất 
thương con nhưng vua lại thương chính bản thân mình hơn ai 
cả. Vì vậy, để cứu mạng mình, vua truyền lệnh chuẩn bị dâng 
nạp con trai của mình cho dạ xoa. 


2. Đức Phật Nhiếp Phục Dạ Xoa Ä|avaka 


Lúc bấy giờ là mùa an cư thứ mười sáu của Đức Phật. Vào 
buổi sáng sớm của ngày vị vua thành ÄJavĩ chuẩn bị hiến tế 
con trai mình, hoàng tử Älavaka, cho dạ xoa Alavaka ăn thịt, 
Đức Phật nhập đại bị định (mahä-karuna-samapaffi) trong 
hương thất tại tịnh xá Jetavana. Khi đắng Chánh Biến Tri đang 
quán chiếu thế gian bằng Phật nhãn, có ba điều quan trọng sẽ 
xảy ra trong ngày hôm ấy lọt vào võng trí của Ngài: 

I. phước quá khứ của hoàng tử Älavaka sẽ dẫn hoàng tử 

đến sự chứng đắc thánh quả bất lai (a»ägãmĩ-phala). 

2. phước quá khứ của dạ xoa Alavaka sẽ dẫn dạ xoa đến 
sự chứng đắc thánh quả nhập lưu (so/äpaffi-phala). 

3. phước quá khứ của tám mươi bốn ngàn chúng sanh sẽ 
dẫn họ đến sự chứng ngộ pháp nhãn (đdhamma- 
cakkhu), nghĩa là sự hiểu biết Tứ diệu đế, vào cuối thời 
pháp của Đức Phật. 

Do đó, vào lúc mặt trời lặn ngay ngày hôm ấy (nhằm ngày 

mùng một của tháng), Đức Phật rời hương thất, mang theo y 
bát, lên đường một mình trong chuyến đi dài ba mươi do tuần 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 571 


từ Sãvatthi đến chỗ trú của dạ xoa Älavaka, và đứng trước lâu 
đài ấy. 

Lúc bấy giờ, dạ xoa Älavaka đang dự hội của các chư 
thiên dạ xoa trên dãy Hy mã lạp sơn. Dạ xoa gác cửa nhận ra 
Đức Phật, đấng Thiên Nhân Sư, nên đến đảnh lễ Ngài và cảnh 
báo Ngài về tánh tình hung đữ, ngạo mạn của dạ xoa Alavaka, 
có thê gây nguy hại đến Đức Phật. Đức Phật nói với dạ xoa gác 
cửa rằng Ngài biết tất cả điều này và yêu cầu được ngụ qua 
đêm trong lâu đài. Rồi Ngài đi vào lâu đài trong khi đạ xoa gác 
cửa đi đến Hy mã lạp sơn đề thông báo cho chủ của mình về sự 
xuất hiện của Đức Phật. 

Đức Phật ngồi lên chiếc ngai kết châu báu mà dạ xoa 
Alavaka thường ngồi vào những dịp lễ lạc của chư thiên đạ 
xoa, rồi Ngài phóng hào quang màu vàng rực rỡ của một vị 
Phật. Nhìn thấy Phật quang ấy, các nữ dạ xoa hầu cận trong lâu 
đài đến đảnh lễ và ngồi chung quanh đắng Minh Hạnh Túc. 
Đức Phật cất giọng hiền dịu thuyết pháp cho họ nghe. Sau khi 
nghe những lời chỉ dạy đầy lòng bi mẫn và sáng ngời trí tuệ 
của Ngài, họ hoan hỷ tín thọ và thốt lên những lời tán tụng 
ngợi ca bậc Đạo Sư. 

Trong lúc Đức Phật đang nói pháp trong lâu đài của dạ 
xoa Alavaka, hai vị đại tướng quân dạ xoa Sãfãgira và 
Hemavata đang trên đường dự định đến Jetavana yết kiến Đức 
Phật trước khi dự hội của chư thiên. ”” Nhị vị dạ xoa thánh 
thiện ấy tình cờ phi hành ngang lâu đài của dạ xoa Älavaka 
nhưng không thể tiếp tục đường bay. Đây là vì không một ai 
có thê vượt qua vùng không gian phía trên chỗ Đức Phật, đẳng 
Vô Thượng Sĩ, đang ngồi. 

Khi họ đang suy nghĩ về lý do không thê bay vượt qua nơi 
ấy thì họ nhìn thấy Đức Phật nên hạ xuống mặt đất. Họ đảnh lễ 


! xin đọc thêm về hai vị dạ xoa này trong bài Trưởng Lão Sona Kutikanna 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 572 


Đức Thế Tôn, nghe một thời pháp, rồi nhiễu quanh Ngài và xin 
cáo từ đề đi dự hội chư thiên dạ xoa. 

Gặp dạ xoa Alavaka tại đại hội, Sãtãgira và Hemavata 
hoan hỷ nói với ÄJavaka rằng vị ấy thật có phước lành được 
Đức Phật đến viếng chỗ ở của vị ấy, và nhiệt liệt tán đương 
bậc Đạo Sư đại trí tuệ, đại hùng lực. Khi Ấy, với bản tính ngã 
mạn kiêu căng của loài dạ xoa, và vốn đã giận dữ khi được dạ 
xoa gác cửa trình báo việc Đức Phật trú ngụ trong lâu đải của 
mình, dạ xoa Älavaka liền nổi cơn thịnh nộ và lập tức trở về 
chỗ ở của mình. 

Nơi ấy, dạ xoa dùng tất cả năng lực thần thông siêu nhiên 
để tấn công Đức Phật. Dạ xoa còn sai khiến đoàn binh ma 
dũng mãnh và sử dụng những vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ 
nhất mong hãm hại được Ngài. Thế nhưng Đức Phật vẫn an 
nhiên, không chút sợ hãi, và dùng thần lực của tâm từ để vô 
hiệu hóa sự tấn công hung hãn của dạ xoa. Trước tình cảnh Ấy, 
dạ xoa mất hết lòng kiêu hãnh ngã mạn. Tuy nhiên, vì vẫn 
chưa chịu thua nên dạ xoa dự định tước mất đại từ lực của 
đấng Thiện Thệ bằng cách dùng những lý lẽ khiêu khích để 
yêu cầu Ngài rời khỏi lâu đài. 

Rồi khi dạ xoa Älavaka xắc xược ra lệnh: “Này Sa Môn, 
hãy đi ra!” thì Đức Phật dịu dàng nói với dạ xoa: “Lành thay, 
này hiền giả!” Rồi Ngài làm theo lời yêu cầu ấy. Đây là vì Đức 
Phật hiểu rõ tâm ý hung bạo của dạ xoa nên Ngài có chủ ý 
nhiếp phục vị ấy bằng sự từ bị, độ lượng, dịu ngọt, và mềm 
mỏng của một đẳng Điều Ngự Trượng Phu. 

Trước sự hiền dịu ấy của Đức Phật, dạ xoa Alavaka bắt 
đầu nguôi ngoai cơn thịnh nộ. Đề biết chắc Đức Phật có vâng 
lệnh mình hay không, dạ xoa lại xắc xược yêu cầu: “Này Sa 
Môn, hãy đi vào.” Ngài làm theo lời yêu cầu ấy và đi vào. Cứ 
như vậy ba lần đạ xoa yêu cầu Đức Thế Tôn đi ra rồi đi vào. 

Đức Thế Tôn biết rằng, nếu Ngài không tạm thời chìu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 573 


lòng dạ xoa Alavaka có tánh tình hung bạo thì sân tâm của vị 
ấy sẽ thêm sôi sục và, vì thế, sẽ không thể sáng suốt để tiếp 
nhận Giáo Pháp. Do lòng bi mẫn muốn cảm hóa dạ xoa nên 
Đức Phật vẫn dịu dàng nói: “Lành thay, này hiền giả!” Rồi 
Ngài làm theo các yêu cầu của dạ xoa. Thấy vậy, dạ xoa tiếp 
tục lập lại lời yêu cầu, với mục đích làm cho Đức Phật mệt mỏi 
để dễ dàng hãm hại Ngài. Nhưng Đức Phật biết được ác ý ấy 
nên đến lần thứ tư thì Ngài từ chối làm theo. 

Lúc bấy giờ dạ xoa Alavaka nảy sanh ý định độc ác để hại 
Đức Phật bằng cách đặt ra những câu hỏi về những vấn đề khó 
hiểu mà dạ xoa nghĩ không ai có thể giải đáp, và nêu Đức Phật 
không trả lời được thì sẽ phải chịu để cho dạ xoa gây tốn hại. 
Nghĩ vậy, dạ xoa thốt lời thô lỗ để đặt điều kiện: “Này Đại Sa 
Môn Gotama, ta sẽ hỏi Ngài vài câu. Nếu Ngài không trả lời 
được, ta sẽ làm cho Ngài điên loạn, hay vỡ tim, hoặc nắm chân 
Ngài quăng qua sông.” 

Khi dạ xoa nói xong lời thô lỗ và độc ác đó, đẳng Vô 
Thượng Sĩ nghiêm trang mà từ mẫn dạy: “Này hiền giả, trong 
khắp hai cõi — cối trời với chư thiên, mãra và Phạm thiên; và 
cõi người với chúng sa môn, bà-la-môn, vương tử và thường 
dân — Ta không thấy một ai có thể làm cho Ta điên loạn, hay 
vỡ tim, hoặc năm chân Ta quăng qua sông. Euá nhiên, này 
hiền giả, hãy hỏi bất cứ câu hỏi nào hiền giả muốn.” 

Ở đây, Đức Phật đã biết trước được mọi diễn tiễn với cuộc 
vấn đạo này nên Ngài đồng ý và cho phép dạ xoa đặt câu hỏi, 
bởi việc ấy sẽ tạo cơ hội để Ngài thuyết pháp cảm hóa dạ xoa. 
Lời cho phép này là thông lệ của chư Phật Toàn Giác khi mời 
chúng sanh đặt câu hỏi. 

Tám câu hỏi của dạ xoa Alavaka là từ cha mẹ của vị ây 
truyền lại. Song thân dạ xoa đã học tám câu hỏi này cũng như 
các câu trả lời từ Đức Phật Kassapa mà họ thờ kính. Họ dạy lại 
tất cả cho dạ xoa khi vị ấy còn trẻ. Thế nhưng, khi thời gian 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 574 


trôi qua, dạ xoa đã quên hết tám câu trả lời. Để không quên 
luôn tám câu hỏi, dạ xoa khắc chúng lên những chiếc đĩa bằng 
vàng và cất giữ trong lâu đài của mình. Vì những câu hỏi ấy có 
nguồn gốc từ một Đức Phật nên chỉ có chư Phật mới trả lời 
được, bởi chúng thuộc phạm vi của chư Phật (Buddhavisaya). 

Đức Phật ôn tôn trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi mà dạ 
xoa Älavaka đưa ra. Khi lắng nghe những lời giải đáp chính 
xác và rõ ràng của Đức Phật, dạ xoa tiếp nhận Chân Lý vi diệu, 
được Ngài cảm hóa, và vô cùng hoan hỷ. Do phước quá khứ 
của dạ xoa trỗ quả và căn cơ đầy đủ, vào lúc Đức Thế Tôn 
chấm dứt câu trả lời cuối cùng thì dạ xoa thành tựu thánh quả 
nhập lưu. 


3. Hoàng Tử Ãlavaka Thọ Tam Quy 


Sau khi chứng đắc thánh quả nhập lưu, dạ xoa Älavaka 
đọc kệ tri ân Đức Phật và xưng tán ân đức Tam Bảo. Vào ngay 
lúc đạ xoa kết thúc kệ ngôn thì trời vừa rạng sáng, thính chúng 
đón nhận kệ ngôn ấy reo vang tiếng hoan hô, và các vị quan 
cận thần của vua từ kinh đô Ã]avĩ mang hoàng tử ÄJavaka đến 
hiến tế cho dạ xoa ăn thịt. 

Nghe tiếng reo rền vang, các vị quan tự hỏi: “Tiếng reo 
vang như thế không thể dành cho bất cứ ai ngoài Đức Phật. 
Phải chăng Đức Phật đã đến nơi đây?” Rồi khi nhìn thấy ánh 
hào quang của Đức Phật, họ đi vào lâu đải của dạ xoa mà 
không chút sợ hãi vì biết đang bước vào bóng mát từ mẫn của 
đẳng Thiện Thệ. Bên trong lâu đài, họ chứng kiến Đức Phật 
đang an nhiên tĩnh tọa, còn dạ xoa Alavaka thì cung kính chắp 
tay đứng một bên. 

Trước cảnh tượng đó, các vị quan biết rằng Đức Thế Tôn 
đã nhiếp phục dạ xoa nên mạnh dạn trao vị hoàng tử bé nhỏ 
vào tay dạ xoa, và nói với dạ xoa rằng họ mang hoàng tử đến 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 575 


hiến tế dạ xoa để dạ xoa ăn thịt nếu muốn. Do dạ xoa Ä|avaka 
nay đã trở thành bậc thánh nhập lưu, vả nhất là những lời này 
của các quan thốt lên trước Đức Phật, nên dạ xoa cảm thấy vô 
cùng hồ thẹn. 

Dạ xoa nhẹ nhàng bồng hoàng tử trong tay, rồi kính cân 
dâng hoàng tử lên Đức Phật, và dịu dàng thưa: “Bạch Thế Tôn! 
Con xin dâng vị hoàng tử này đến Thế Tôn. Con xin bố thí bé 
trai này đến Thế Tôn. Chư Phật luôn từ mẫn và bảo vệ chúng 
sanh vì lợi lạc của họ. Bạch Thế Tôn, xin Ngài bị mẫn thọ 
nhận bé trai này, hoàng tử Alavaka, vì sự lợi ích và sự an vui 
của cậu bé.” 

Đức Phật đón nhận hoàng tử Älavaka với đôi tay của 
Ngài. Ngài thọ lãnh như vậy để ban phước lành cho cả dạ xoa 
và hoàng tử. 

Rồi bồng vị hoàng tử trong tay, Đức Phật đọc ba bài kệ. 
Một bài kệ thường có bốn dòng, nhưng mỗi bài Ngài bỏ bớt 
một dòng. Dòng kệ bỏ trống ấy được dạ xoa đọc lên thành 
dòng kệ thứ tư, và như vậy ba kệ đầy đủ này đã cho hoàng tử 
được chính thức quy y Tam Bảo: 


1) Đức Phật: Nguyện cho hoàng tử được sống lâu. Nguyện 
cho dạ xoa thân tâm được an vui. Nguyện cho cả hai được 
trường thọ, không bệnh tật, vì lợi ích của nhiều người. 

Dạ xoa: Bạch Thế Tôn, hoàng tử Alavaka xin quy y Phật. 


2) Đức Phật: Nguyện cho hoàng tử được sống lâu. Nguyện 
cho dạ xoa thân tâm được an vui. Nguyện cho cả hai được 
trường thọ, không bệnh tật, vì lợi ích của nhiều người. 

Dạ xoa: Bạch Thế Tôn, hoàng tử Alavaka xin quy y Pháp. 


3) Đức Phật: Nguyện cho hoàng tử được sống lâu. Nguyện 
cho dạ xoa thân tâm được an vui. Nguyện cho cả hai được 
trường thọ, không bệnh tật, vì lợi ích của nhiều người. 

Dạ xoa: Bạch Thế Tôn, hoàng tử ÄJavaka xin quy y Tăng. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 576 


Khi hoàng tử AÄlavaka đã thọ Tam quy, Đức Phật trao 
hoàng tử cho các quan và dạy rằng: “Hãy nuôi dưỡng vị hoàng 
tử này rồi trả vị ấy lại cho Như Lai.” 

Vì hoàng tử Ä]avaka được trao từ tay của các vị quan đến 
tay dạ xoa, rồi từ tay dạ xoa đến tay Đức Phật, và từ tay Đức 
Phật về lại tay các quan, cho nên từ đó hoảng tử được gọi tên 
là Hatthaka-Alavaka (hay Hatthakalavaka), nghĩa là “Alavaka, 
người được chuyền tay từ người này sang người khác”. 

Trông thấy các quan đem hoàng tử trở về kinh đô, dân 
chúng trong thành Alavĩ e dè hỏi họ: “Thưa các ngài, phải 
chăng dạ xoa không muốn ăn thịt hoàng tử vì hoàng tử quá nhỏ 
bé?” Các quan mỉm cười trân an dân chúng: “Đừng sợ! Đức 
Thế Tôn đã cứu hoàng tử thoát khỏi hiểm nguy,” và họ thuật 
lại mọi sự việc. Lúc Ấy, khắp kinh đô vang rên tiếng T€O VUI 
của toàn dân: “Lành thay! Lành thay!” Rồi họ hướng về phía 
lâu đài của dạ xoa và hô vang: “Đức Thế Tôn đã mang lại sự 
an lành! Đức Thế Tôn đã mang lại sự an lành 


I?? 


4. Tám Mươi Bốn Ngàn Chúng Sanh Chứng Ngộ Giáo Pháp 


Đến giờ Đức Thế Tôn vào thành khất thực, dạ xoa 
Alavaka đi theo Đức Bồn Sư và kính cân mang y bát của Ngài 
cho đến nửa đường để tiễn biệt. Rồi dạ xoa chắp tay đứng nhìn 
theo Đức Bổn Sư đến khi Ngài khuất dạng mới trở về lâu đài 
của mình. 

Sau khi đi trì bình trong thành Ä]avï và độ thực xong, Đức 
Phật ngồi tĩnh lặng trên một chỗ ngồi trang nghiêm đã được 
soạn sẵn ở một cội cây tại công thành. Nơi Ấy, vua Alavaka, 
quần thần, và dân chúng đến đảnh lễ Đức Phật. Họ thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn có thể thuần hóa được một 
dạ xoa ngạo mạn và độc ác như vậy?” 

Lúc bấy giờ, Đức Phật kể lại việc Ngài nhiếp phục dạ xoa, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 577 


rồi thuyết cho họ nghe ⁄1/avaka Sufía (Sn 1.10); đây là bài kinh 
ghi lại tám câu hỏi của dạ xoa Alavaka và tám câu trả lời của 
Đức Phật để cảm hóa dạ xoa. 

Được phước báu lắng nghe Giáo Pháp từ kim khâu Đức 
Phật, khi bài pháp kết thúc, có tám mươi bốn ngàn chúng sanh 
hữu duyên được thành tựu pháp nhãn và giác ngộ Tứ diệu đề, 
đúng như Đức Bồn Sư đã thấy biết trước với Phật tuệ. 

Sau đó, do biết được dạ xoa Ãlavaka nay đã được Đức 
Phật cảm hóa và trở thành đệ tử của Đức Phật, đức vua và dân 
chúng thành AÄlavĩï dựng một đền thờ dành cho vị đạ xoa gần 
bảo tháp của vua trời Vessavana. Họ cũng đều đặn cúng dường 
dạ xoa vô số lễ vật thanh tịnh như hoa, nước thơm, v.v. 


5. Phước Quá Khứ của Hoàng Tử Hatthakalavaka Trổ Quả 


Khi hoàng tử Hatthakalavaka lớn lên, trở thành một thiếu 
niên thông minh đức hạnh, vị ây được cho biết rằng mình đã 
được Đức Phật cứu mạng, và nay đã đến lúc hộ độ bậc Đạo Sư 
cùng chư Tăng để báo ân. Làm theo lời khuyên ấy, hoàng tử 
đến phụng sự Đức Phật và Tăng chúng, và tinh cần thực hành 
Giáo Pháp mà Đức Bồn Sư chỉ dạy. Không bao lâu sau, hoàng 
tử chứng đắc thánh quả bắt lai, đúng như Đức Bồn Sư đã thấy 
biết trước với Phật tuệ. 


C. Bậc Đệ Nhất Upãsaka về Bốn Nhiếp Pháp”?° 


Hoàng tử Hatthakälavaka, vị „pãsaka an trú trong giới 
Uposatha, làu thông Tam Tạng và thu phục được một hội 
chúng gồm năm trăm đệ tử nam cư sĩ khác của Đức Phật. ”'! 


!39 theo sách The Great Chronicles oƒ Buddhas; Tăng Chi Bộ Kinh (AN 
§.24, AN 4.32, AN 3.125), Tương Ưng Bộ Kinh (SN 17:16) 

!3! theo chú giải Tương Ưng Bộ Kinh (SA.iii.223), Hatthakãlavaka là một 
trong bảy vị cận sự nam có hội chúng lớn như vậy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 578 


Một ngày nọ, vị thánh bất lai Hatthakãlavaka cùng hội 
chúng năm trăm người đến viếng thăm Đức Bồn Sư tại đền 
Aggãlava gần thành ÃJavĩ. Sau khi đảnh lễ Đức Bồn Sự, tất cả 
ngồi xuống một bên, nơi thích hợp. Khi nhìn thấy phong cách 
trang nghiêm đạo hạnh của hội chúng zsaka đi theo 
Hatthakalavaka, Đức Phật hỏi vị đệ tử: “Này Alavaka, con có 
một hội chúng lớn. Làm thế nào con thu phục được họ?” 

Hatthakalavaka cung kính thưa: “Bạch Thế Tôn, có bốn 
nhiếp pháp được Thế Tôn thuyết giảng. Con thu phục hội 
chúng này bằng những nhiếp pháp ấy: (1) Khi con biết rằng 
người này cần phải thu phục nhờ bồ thí, con hành hạnh bó thí 
đến họ đề thu phục. (2) Khi con biết rằng người này cần phải 
thu phục nhờ ái ngữ, con dùng ái ngữ với họ để thu phục. (3) 
Khi con biết rằng người này cần phải thu phục nhờ lợi hành, 
con trợ giúp những gì cần thiết và lợi lạc cho họ để thu phục. 
(4) Khi con biết rằng người này cần phải thu phục nhờ đồng 
sự, con đối xử bình đẳng với họ đề thu phục.” 

Nghe những lời ấy, Đức Bốn Sư tán thán: “Lành thay, 
lành thay, này Hatthakãlavaka! Đây là các pháp chân chánh đề 
thu phục, cảm hóa đại chúng. Này Hatthakãlavaka, tất cả 
những ai trong quá khứ đã thu phục đại chúng, trong tương lai 
sẽ thu phục đại chúng, trong hiện tại thu phục đại chúng, đều 
đạt sự thu phục với bốn nhiếp pháp này.” 

Bồn nhiếp pháp (cau saigaha varfhu) mà Đức Thế Tôn 
giảng dạy đó là: 

1) bồ thí (đãng): ban phát rộng rãi, thích chia sẻ tài sản 
vật chất của mình đến người khác, không keo kiệt; 

2) ái ngữ (piyavaca hay peyyava774): nói lời dịu ngọt, lời 
hòa nhã từ ái, lời cảm thông chân thành, khiến người nghe có 
thiện cảm; 

3) lợi hành (a/hacariya): phục vụ và giúp ích cho người 
khác, như dẫn dắt người khác an trú trong thiện pháp; 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 579 


4) đồng sự (samãnatiatä): đôi xử hòa hợp, bình đẳng với 
mọi người, đồng cam cộng khổ, biết nhìn điểm tương đồng 
khi sống với mọi người. 

Đây là bốn phương pháp nhiếp phục, cảm hóa chúng 
sanh — vì lợi lạc của họ — để giúp họ vững bước trên con 
đường giác ngộ giải thoát, và hỗ trợ họ trong việc trưởng 
dưỡng ngũ quyên: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Bậc hiền trí hành 
trì bốn nhiếp pháp sẽ vun bồi ba-la-mật của mình và được sự 
cảm phục, tán thán của chư thiên và loài người: 


Và ở trong thế gian 
Thì bốn nhiếp pháp này 
Như chốt trục bánh xe, 
Chiếc xe đang vận hành. 

Do vậy bậc hiền trí 

Lưu tâm hành nhiếp pháp, 
Nhờ vậy họ đạt được 
Sự cao cả vĩ đại 
Và được lời tán thán. 


Tăng Chi Bộ Kinh, AN 4.32 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Thanissaro 


Ban lời tán thán Hatthakalavaka xong, Đức Phật từ mẫn 
ban một bài pháp để chỉ dạy, sách tắn, và gây niềm phấn khởi 
hoan hỷ cho người đệ tử. Khi thời pháp chấm dứt, 
Hatthakãlavaka đảnh lễ tri ân Đức Bồn Sư, rồi nhiễu quanh 
Đức Bồn Sư - với vai phải hướng về Ngài — để tỏ lòng tôn 
kính, và ra về. 

Sau khi vị ấy đi không bao lâu, Đức Phật triệu tập Tăng 
chúng và dạy rằng: “Này các tỳ khưu, hãy ghi nhớ rằng nam 
cư sĩ Hatthakãlavaka có tám phẩm chất thù thắng: (1) có lòng 
tin; (2) có giới hạnh; (3) có tàm (tâm hỗ thẹn trước tội lỗi): (4) 
có quý (tâm sợ hãi trước tội lỗi); (5) có pháp học; (6) có hạnh 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 580 


bố thí; (7) có trí tuệ; (8) có lòng khiêm tốn.” 

Về sau, vào một dịp Đức Phật tuyên dương các đệ tử nam 
cư sĩ về công hạnh tối thắng của họ trước đại chúng tại tịnh xá 
Jetavana ở Sãvatthi, Ngài tuyên bố: 

“Này các tỷ khưu, trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Như Lai 
đối xử từ mẫn với hội chúng tùy tùng của mình bằng cách thực 
hành bốn nhiếp pháp (cau sangaha varthu), Hatthakãlavaka là 
bậc đệ nhất (tadagga)!” 

Và do tám phẩm chất thù thắng được Đức Bồn Sư nêu 
trên, Hatthakalavaka còn được ca ngợi là khuôn mẫu và gương 
sáng cho hàng đệ tử tại gia ãsaka của Đức Phật. Cũng như 
Đức Phật hằng khuyến khích hàng đệ tử tỳ khưu tu tập giống 
như trưởng lão Sãriputta và trưởng lão Mahã Moggallãana, 
trong bài kinh Người Con Trai Độc Nhất (Ekaputtakasa Sutta, 
SN 17:16), Đức Bốn Sư đã đề cao hai vị đệ tử nam cư sĩ 
Hatthakãlavaka và Citta như sau: 

“Một tín nữ, này các tỳ khưu, chơn chánh khuyên dạy đứa 
con trai độc nhất, đáng yêu, đáng mến, thì sẽ khuyên dạy như 
sau: “Này con thân yêu, con hãy nên sống giống như gia chủ 
Citta và Hatthakãlavaka." Này các tỳ khưu, hai vị ấy là cân 
lường, là mẫu mực cho các đệ tử cư sĩ của Như Lai.” 

Khi thọ mạng trong kiếp sống trên chấm dứt, cư sĩ 
Hatthakãlavaka — một vị thánh bất lai — mạng chung và tái 
sanh vào cõi Vô phiền thiên (4w¿»ã?”?), một trong năm cõi trời 
sắc giới Tịnh Cư (Suadhavasa). Các vị thánh bất lai tái sanh 
vào năm cõi này sẽ thành tựu quả A-la-hán ở đây, rồi nhập Vô 
dư Niết bàn khi thọ mạng nơi này kết thúc. 

Đề bày tỏ lòng thành tín sâu xa và tri ân đến Đức Bổn Sư, 
hậu thân của Hatthakälavaka xuất hiện ở tịnh xá Jetavana dưới 


32 4yihä là cảnh giới của các bậc thánh bất lai có tín quyền mạnh. Đặc 
điêm của cõi này là không có sự phiên muộn, không bị tôn giảm tài sản của 
mình (như thọ mạng). Thọ mạng trong cõi 47ha là một ngàn đại kiệp. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 581 


dung sắc của một vị trời trẻ chói sáng hào quang. Vị ấy đến 
trước Đức Bồn Sư, kính cần đảnh lễ Ngài, và đứng một bên. 
Rồi vị ấy thưa với Đức Bổn Sư rằng, trong kiếp hiện tại trên 
cõi trời Vô phiền, vị ấy luôn được chư thiên quý mến bao 
quanh. Các chư thiên này đến với vị ấy, ngay cả từ nơi xa xăm, 
với ước muốn thành tâm: “Chúng ta sẽ đến nghe Giáo Pháp từ 
vị trời trẻ Hatthakalavaka.” 

Rồi vị trời Hatthakãlavaka cung kính bạch rằng: 

“Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ 
đủ, con chết đi vẫn còn ân hận luyến tiếc ba pháp ấy. Ba pháp 
đó là: không được nhìn thấy Thế Tôn đủ, không được lắng 
nghe Ciáo Pháp đủ, và không được phục vụ Tăng già đủ. Bạch 
Thế Tôn, trước đây, khi tu tập giới hạnh thượng nhân cao cả, 
con đã vô cùng hoan hỷ được nghe Diệu Pháp của Đức Thế 
Tôn. Nay đã tái sanh vào cõi trời Avihã cao quý, con vẫn còn 
ân hận luyến tiếc vì thiếu ba pháp ấy.” 


+ 


PHỤ LỤC 
Alavaka Suia (Kinh Tập, Sn 1.10) 


Dưới đây là trích đoạn Jjavaka Suita về tám câu hỏi của 
dạ xoa Ä|avaka và tám câu trả lời của Đức Phật để cảm hóa dạ 
xoa, được thốt lên theo thể kệ ngôn. 


Tám câu hỏi của Alavaka: 

(1) Ở đời, tài sản gì tối thắng cho con người? 
(2) Cái gì khéo thực hành đem lại chơn an lạc? 
(3) Cái gì trong các vị là vị ngọt tối thượng? 

(4) Nếp sống như thế nào là nếp sống tối thắng? 
(5) Thế nào vượt bộc lưu? 

(6) Thế nào vượt biển lớn? 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 582 


(7) Thế nào vượt qua khổ? 
(8) Thế nào được thanh tịnh 


Tám câu trả lời của Đức Phật: 

(1) Ở đời này, lòng tin là tài sản tối thắng cho con người. 
(2) Chánh Pháp khéo thực hiện đem lại chơn an lạc. 

(3) Trong các vị, sự thật là vị ngọt tối thượng. 

(4) Nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thắng. 

(5) Với tín, vượt bộc lưu. 

(6) Không phóng dật, vượt biển. 

(7) Tinh tắn, vượt đau khô. 

(8) Với tuệ, được thanh tịnh. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 583 


Mahänäma 
Đệ Nhất Nam Cư Sĩ về Bố Thí Thức Ăn Thượng Vị 


Trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Đức Phật Gotama, những 
thí chủ có hạnh cúng dường chư Tăng dược phẩm và thức ăn 
thượng vị (pana dãyaka?””), Mahänäma được Ngài tán đương 
là bậc đệ nhất (etadagga).'"* 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Mahãnãma 
sanh vào một gia đình danh giá trong thành HamsävatI. Một 
ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy được 
chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên đương một đệ tử nam cư sĩ của 
Ngài là bậc đệ nhất thí chủ về hạnh cúng dường chư Tăng 
những thức ăn ngon thượng vị và thuốc men cùng các vật dụng 
y tế cần thiết. Mahãnäma tương lai vô cùng hoan hý, khởi tâm 
kính ngưỡng bậc tối thắng ấy, và ước nguyện được thành tựu 
danh hiệu tương tự trong thời một vị Phật tương lai. Sau đại lễ 
trai tăng cúng dường Đức Phật và chư Tăng, vị ấy thành kính 
phát đại nguyện trước Đức Thế Tôn. Đức Phật Padumuttara 
ban lời tiên tri rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ được thành 
tựu vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nam Cư Sĩ của Đức Phật Gotama 


Vào thời Đức Phật Gotama, Mahaãnama là một vương tử 
Sakya, anh ruột của ngài Anuruddha và em họ của Đức Phật. 
Khi Đức Phật về thăm Kapilavatthu, những lời dạy cao quý 


'33 panïra: (vật thực) hảo hạng, thượng vị; đãyaka: thí chủ, người hộ độ các 


VỊ Phikkhu hay bhikkhunT 
!3 chỉ tiết trong bài soạn theo The Great Chronicles oƒ Buddhas; Luật 
Tạng, Phân Tích Giới Tỳ Khưu; và chú giải Kinh Pháp Cú 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 584 


của đẳng Chánh Biến Tri đã thôi thúc nhiều thân quyến xuất 
gia, sống đời sa môn phạm hạnh. Mahãnãma suy ngẫm rằng 
nhiều vương tử Sãkya lỗi lạc đã xuất gia, nên một trong hai 
anh em của gia đình mình cũng nên xuất gia. Sau khi được 
hoàng huynh Mahãnãma giải thích cặn kẽ về gánh nặng của 
người gia trưởng thừa tự của vương tộc, Anuruddha không còn 
ham thích đời thế tục nữa nên xin phép xuất gia. 

Hoàng tử Mahãnãma ở lại hoàng cung với trọng trách nối 
ngôi vua trị quốc về sau. Cũng như các thân quyến Sãkya sông 
đời tại gia khác của Đức Bồn Sư, hoàng tử Mahanama là một 
nam cư sĩ quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới. Vị ›ãsaka thuần 
thành ấy thực hành Giáo Pháp và hết lòng hộ độ Tăng già. 

Sau kỳ kiết hạ tại thành Verañjã, Đức Phật du hành hoằng 
pháp qua nhiều chặng đường và tuần tự đến Kapilavatthu. Nơi 
đây, Đức Phật cùng chư Tăng lưu ngụ tại tu viện trong lâm 
viên Nigrodha thanh tịnh gần kinh thành. 

Lúc bấy giờ, hoàng tử Mahãnãma sở hữu một nguồn dược 
phẩm dồi dào. Khi hay tin Đức Phật ngự tại lâm viên 
Nigrodha, hoàng tử Mahãnäma liền đến viếng thăm. Sau khi 
đảnh lễ Đức Bồn Sư và ngồi vào nơi thích hợp, vị cận sự nam 
cung kính thưa: “Bạch Thế Tôn, con được nghe rằng Tăng 
chúng đã gặp rất nhiều khó khăn khi đi khất thực ở thành 
Verañjã. Con muốn thỉnh cầu Tăng chúng chấp nhận cho con 
được dâng vật thực trong bốn tháng, như vậy con có thể cung 
cấp những món ăn ngon và bổ dưỡng mà cũng là dược phâm 
cần thiết (để bù đắp lại sự thiếu thốn về dinh dưỡng của chư 
Tăng trong những tháng vừa qua).”'° 


'Š Có một số được phẩm có thể dùng theo mục đích thức ăn, như bơ lỏng, 
bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, v.v. Tuy Đức Phật chế định điều học 
cắm tỳ khưu ăn sái giờ, nhưng vì sức khỏe của chư Tăng nên Ngài cho phép 
chư Tăng thọ dụng các dược phẩm cần thiết này đúng thời và luôn cả phi 
thời. (Tạng Luật, Đại Phẩm) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 585 


Đức Thế Tôn từ mẫn dạy răng: “Lành thay, Mahãnãma! 
Vậy con hãy đến thỉnh cầu hội chúng Tăng như thế.” 
Mahãnäma vâng theo lời Đức Bồn Sư chỉ dạy, nhưng chư tỳ 
khưu vì cần thận nên ngần ngại không nhận lời và trình sự việc 
lên Đức Bồn Sư. Khi ấy, Đức Thế Tôn dạy: “Này các tỳ khưu, 
Như Lai cho phép các con chấp nhận sự thỉnh cầu về việc cung 
ứng vật dụng trong bốn tháng.” Bấy giờ, chư tỳ khưu mới đồng 
ý thọ nhận các món ăn và dược phẩm từ vị hoàng tử Sãkya. 

Từ đó, hoàng tử Mahäanaäma dâng cúng năm loại vật thực 
ngon hảo hạng và một hợp chất gồm bốn thứ mật ong (cu 
madhu) cô được tính tốt cho sức khỏe Đức Phật và Tăng chúng 
trong bốn tháng. Tuy chư tỳ khưu chỉ yêu cầu một số lượng 
nhỏ, nhưng hoàng tử vẫn cung ứng dôi dào. 

Đến lần thứ nhì, bốn tháng sau, hoàng tử Mahãnãma thỉnh 
cầu Đức Phật chấp nhận cho hoàng tử được tiếp tục dâng vật 
thực có dược tính đến Tăng chúng trong bốn tháng kế tiếp. Sự 
thỉnh cầu được tiếp tục ấy, tuần tự qua các giai đoạn đúng pháp 
như trên, được Đức Như Lai cho phép. Chư Tăng cũng chỉ yêu 
cầu một số lượng nhỏ, và hoàng tử cũng vẫn cung ứng dồi dào. 

Đến lần thứ ba, bốn tháng sau, thì hoàng tử Mahãnãma 
thỉnh cầu Đức Thế Tôn chấp nhận cho hoàng tử được tiếp tục 
dâng các vật thực có dược tính lên Tăng chúng cho đến trọn 
đời. Và cũng qua các giai đoạn đúng pháp như trên, sự thỉnh 
cầu vĩnh viễn ấy được Đức Như Lai cho phép. 

Với những chấp thuận trên của Đức Bồn Sư, hoàng tử 
Mahãnäma đã cúng dường Tăng đoàn vật thực và dược phẩm 
được mười hai tháng tròn, nhưng đến cuối năm thì vị cận sự 
nam gặp chướng duyên. Lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
quần (Chabbagg?) quấn y luộm thuộm, không chỉnh tê, không 
đúng cách của vị xuất gia. Hoàng tử bèn lên tiếng phê bình 
cung cách này của các tỳ khưu ấy. Do sự việc này, họ khởi sân 
tâm, kết oan trái với hoàng tử, và tìm kế làm cho hoàng tử bị 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 586 


xấu hồ. Họ bàn với nhau: “Tăng chúng đã được Mahãnãma 
thỉnh cầu thọ nhận dược phâm. Vậy chúng ta hãy yêu cầu 
Mahãnãma cung ứng bơ lỏng với số lượng một chum (khoảng 
8 bình bát cỡ lớn).” 

Vì đây là một số lượng lớn, cần có Sự chuẩn bị, nên hoàng 
tử Mahanäama thưa với họ: “Thưa các đại đức, xin hãy chờ đợi 
đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng. 
Các ngài sẽ nhận được vào buổi sáng ngày mai.” Họ yêu cầu 
như vậy ba lần, lần nào hoàng tử cũng xin họ chờ và hẹn dâng 
ngày mai. Vì cố tình muốn uy hiếp và gieo tiếng xấu khiến 
hoàng tử phải hồ thẹn nên họ nói rằng: “Này đạo hữu, đạo hữu 
đã thỉnh cầu chúng tôi chấp nhận thọ lãnh dược phâm mà khi 
được yêu cầu lại không chịu dâng, có phải vì đạo hữu không 
muốn dâng thí vật đã hứa dâng?” 

Khi ấy, hoàng tử Mahãnãma chê trách họ: “Vì sao khi 
được nói rằng: “Thưa các đại đức, xin chờ đợi đến ngày mai” 
thì các ngài lại không chịu chờ đợi (theo phẩm hạnh bậc sa 
môn)?” Các tỳ khưu khác nghe được những lời chê trách này 
bèn trình sự việc lên Đức Bổn Sư. Khi ấy, trước hội chúng tỳ 
khưu, Đức Phật nghiêm giọng quở trách các tỳ khưu nhóm Lục 
quần: “Này những kẻ rồ dại, vì sao khi được hoàng tử 
Mahãnãma xin chờ đến ngày mai lại không chịu chờ đợi? Này 
những kẻ rồ đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
ai chưa có đức tin, cũng không làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin.” 

Sau khi ban nhiều lời khiển trách đến họ, Đức Phật thuyết 
pháp cho đại chúng rồi chế định học giới sau: “Vị tỳ khưu 
không bị bệnh có thê chấp nhận sự thỉnh cầu về việc dâng vật 
dụng trong bốn tháng. Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy — ngoại 
trừ có sự thỉnh cầu tiếp tục, ngoại trừ có sự thỉnh cầu đến trọn 
đời — thì phạm tội ưng đồi trị.” (Pãciffiya # 41) 

Với điều học này, gọi là Mahãnãma sikkhäpada, Đức Phật 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 587 


đã hủy bỏ đặc quyền dâng cúng được phẩm lên Tăng đoàn cho 
đến trọn đời của hoàng tử Mahãnäma. (Như vậy, hoàng tử 
Mahãnäma có thể thỉnh cầu cá nhân các vị tỳ khưu, thay vì 
toàn thể chư Tăng, theo những giới hạn thời gian — bốn tháng, 
tiếp tục hay gia hạn, và trọn đời — mà Đức Phật quy định trong 
điều học mới, và các vị tỳ khưu ấy chỉ được phép chấp nhận sự 
thỉnh cầu theo đúng những giới hạn thời gian trên. Với thay đổi 
này, hoàng tử thoát khỏi sự ràng buộc về lời thỉnh cầu toàn thể 
Tăng chúng thọ nhận vật thực có dược tính trước đây.) 


C. Bậc Đệ Nhất Upãsaka về Bồ Thí Thức Ăn Thượng Vị 


Việc hoàng tử Mahãnãma dâng cúng các vị tỳ khưu đến 
khất thực trước cửa nhà mình năm loại vật thực ngon thượng vị 
và một hợp chất gồm bốn thứ mật ong có dược tính tốt đã trở 
thành lệ thường. Cách chọn lọc và phối hợp thức ăn ngon quý 
bổ dưỡng với thuốc men để cúng dường chư Tăng này đã trở 
thành nét đặc trưng của thí chủ Mahaãnama và được biết đến 
trên khắp Jambudipa (toàn cõi Ấn Độ lúc bấy giò). 

Do đặc hạnh trên của Mahãnãma, về sau, vào một dịp Đức 
Phật tuyên dương các đệ tử nam cư sĩ về công hạnh tối thắng 
của họ trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana, Ngài tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Như 
Lai, những thí chủ có hạnh cúng dường chư Tăng loại thức ăn 
có dược tính và thượng vị (pay—/a dayaka), Mahanama là bậc 
đệ nhất (eadagga)!” 


D. Một Nam Cư Sĩ Gương Mẫu 


Ngoài đặc hạnh cúng dường vật thực có dược tính và ngon 
thượng vị nêu trên, hoàng tử Mahãnama dòng Sãkya còn được 
Đức Phật ngợi khen trước Tăng chúng là một trong những cận 
sự nam gương mẫu đã thành tựu sáu pháp: (1) lòng tịnh tín bất 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 588 


thối chuyển đối với Phật, (2) lòng tịnh tín bất thối chuyên đối 
với Pháp, (3) lòng tịnh tín bất thối chuyên đối với Tăng, (4) 
thánh giới, (5) thánh trí, (6) thánh giải thoát (AN 6.120). 

Hoàng tử Mahanama là một vị cận sự nam chuyên cần 
tìm hiểu và học hỏi giáo lý mà Đức Bồn Sư thuyết giảng. Theo 
chú giải Tạng Luật Samanfapasadika (Sp.1v.857), hoàng tử đã 
đắc thánh quả nhất lai (sakadägãmï-phala), chỉ còn tái sanh 
vào cõi thế gian này một lần nữa thôi. 

Kinh điển Pãli ghi lại nhiều cuộc vấn đạo mở đầu băng lời 
thỉnh pháp của Mahanama đến Đức Phật hoặc các vị thánh 
tăng, và từ đó Giáo Pháp thâm sâu được Đức Bồn Sư hay chư 
trưởng lão giảng giải cặn kẽ và thích ứng cho vị ấy nghe. Dưới 
đây là vài thí dụ. 


Chladukkhakkhandha Sutta (Tiểu Kinh Khổ Uẩn, MN 14) 


Mahãnäma thưa Đức Phật rằng thỉnh thoảng tâm ông vẫn 
bị tham, sân, sĩ xâm chiếm, mặc dù ông đã hiểu lời dạy của 
Đức Bồn Sư rằng đó là cấu uế của tâm; vậy thì pháp nào trong 
ông chưa được đoạn trừ khiến điều ấy xảy ra? 

Đức Phật dạy rằng pháp ấy chính là dục. Vì Mahãnãma 
chưa đoạn dục, để cho dục lèo lái, nên ông vẫn sống trong gia 
đình, thụ hưởng các dục. Các dục vọng vul ít, khổ não nhiều, 
nguy hiểm lại còn nhiều hơn. Về dục, nên biết rõ vị ngọt, sự 
nguy hiểm, và sự xuất ly. Nhưng nếu thấy rõ như vậy với trí 
tuệ chân chánh, mà chưa chứng được hỷ lạc thiền định hay một 
pháp nào cao thượng hơn, thì vẫn còn bị dục chỉ phối. 


Mahanama Sufta (SN 55.2]) 


Mahanama: “Bạch Thê Tôn, sau khi con hâu hạ Thê Tôn 
hay các vị tỳ khưu đáng kính, vào buôi chiêu, con đi vào 
Kapilavatthu, con gặp con voi cuông chạy, con ngựa cuông 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 589 


chạy, người cuồng chạy, cô xe lớn cuồng chạy, cỗ xe nhỏ 
cuồng chạy. Trong lúc Ấy, tâm con nghĩ đến Phật, bị hoang 
mang. Tâm con nghĩ đến Pháp, bị hoang mang. Tâm con nghĩ 
đến chư Tăng, bị hoang mang. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ 
như sau: “Nếu ngay lúc ấy con mạng chung, thì nơi con sẽ đến 
là đâu, sanh xứ đời sau sẽ ra sao (thiện sanh hay đọa sanh)?”” 

Đức Phật: “Chớ có sợ, này Mahanama! Cái chết của con 
sẽ không dẫn đến ác đạo! Với ai đã lâu ngày tu tập trọn vẹn về 
tín, về giới, về pháp học, về thí xả, về trí tuệ; với vị ấy, thì dù 
thân có bị vô thường đoạn diệt hay bị chúng sanh khác ăn, tâm 
vẫn sẽ tách rời và thượng thăng; ví như một lọ dầu bị quăng 
xuống hồ nước sâu và bề nát, các mảnh vụn của lọ chìm xuống 
nước, nhưng dầu thì nổi lên. Này Mahãnãma, từ lâu con đã tu 
tập như vậy, cái chết của con sẽ không dẫn đến ác đạo, sanh xứ 
đời sau không là đọa sanh!””°% 


Mahanama Sutta (Chương II Pháp, AN I1 12) 


Mahãnãma hỏi Đức Phật về các pháp an trú tâm để sống 
giữa những chúng sanh có cách trú tâm khác nhau. 

Trước tiên, Đức Phật khen ngợi Mahãnama về câu hỏi 
xứng đáng được hàng cư sĩ nêu lên này. Rồi Ngài dạy 
Mahãnäma về năm pháp nên khởi tâm tu tập: tín, tấn, niệm, 
định, tuệ. Sau khi an trú trong năm pháp nảy thì tu tập thêm 
sáu pháp nữa: (I) quán niệm Phật, (2) quán niệm Pháp, (3) 
quán niệm Tăng, (4) quán niệm giới của mình, (Š) quán niệm 
thí của mình, (6) quán niệm chư thiên. 


'* Đôi khi những khoảnh khắc cuối của dòng tâm thức trước khi chết được 
xem là quan trọng nhất trong việc xác định sự tái sanh của một chúng sanh. 
Nhưng những bài kinh này cho thấy rằng. các phẩm hạnh đã được khéo 
huân tập thường xuyên trong tâm trí có thể vượt thắng ngay cả một trạng 
thái tâm hoang mang hỗn loạn lúc cận tử và, như thế, hành giả không bị đọa 
sanh vào ác đạo. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 590 


Đức Phật dạy rằng, trong khi vị thánh đệ tử quán niệm sáu 
pháp này, tâm không bị tham, sân, si ám ảnh, tâm được chánh 
trực. Với tâm chánh trực sẽ có sự hoan hỷ về pháp. Khi có 
hoan hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, sẽ có lạc thọ. 
Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Như vậy gọi là bậc thánh 
đệ tử sống an nhiên, tĩnh lặng giữa những chúng sanh không an 
nhiên, tĩnh lặng; sống vô sân, vô phiền giữa những chúng sanh 
sân hận, phiền não. 


E. Nghiệp Quả 


Hoàng tử Mahãnãma lên ngôi vua và trở thành quốc 
vương của dòng họ Sãkya, ngự tại kinh thành Kapilavatthu. 
Vua Mahãnãma có một người con gái nhan sắc tuyệt đẹp tên là 
'Vãsabhakhattiyä, do một nữ tỳ sanh cho vua. Khi vua Pasenadi 
xứ Kosala yêu cầu vương tộc Sãkya dâng cho vua một thiếu nữ 
trong gia tộc này để làm cung phi, vua Mahãnãma bèn dùng 
mưu kế để gả Vãsabhakhattiyä như một cô gái chính thống 
vương giả quý tộc của dòng Sãkya. Vua Pasenadi trúng kế, 
tưởng nàng là con gái chính thức của vua Mahãnäma, nên 
phong làm chánh hậu. 

Không bao lâu sau, hoàng hậu Vãsabhakhattiyä sanh một 
hoàng nam, được đặt tên là Vidũdabha. Đến năm mười sáu 
tuổi, hoàng tử Vidũdabha biết được nguồn sốc thân tộc bên 
ngoại, và do bị vương tộc Sãkya khinh miệt bởi thân phận là 
con của một nô tỳ, nên hoàng tử sanh tâm oán hận và thể sẽ 
báo thù, lấy máu dòng Sãkya để rửa mối sỉ nhục giai cấp và 
huyết thống. Sau khi chiếm đoạt ngôi vua xứ Kosala, quốc 
vương Vidũdabha kéo đại binh tiễn về lãnh thổ Kapilavatthu 
với dự định tiêu diệt vương tộc Säkya. 

Biết trước được việc này nên Đức Phật tĩnh tọa đợi vua 
Vidũdabha dưới một cội cây thưa bóng mát, trong lãnh thô quê 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 591 


hương Kapllavatthu, sát biên giới Kosala. Cách đó không xa, 
trong lãnh thô Kosala, có một cây đa xum xuê nhiều bóng râm. 
Trông thấy Đức Thế Tôn, vua liền xuống ngựa, cung kính 
đảnh lễ, và thỉnh Ngài sang tĩnh tọa dưới gốc cây đa râm mát. 
Đức Phật nói: “Đại vương đừng bận tâm. Bóng râm của thân 
quyến giữ mát cho Như Lai.” 

Vua Vidũdabha cảm động trước ngụ ý đầy bi mẫn của 
Đức Phật nên truyền lệnh lui quân. Tuy nhiên, mối thù khó tan, 
vua lại xuất binh. Nhưng ba lần xuất binh, ba lần vua đều trông 
thấy Đức Phật dưới cội cây thưa bóng mát ấy, và vua lại thu 
quân trở về. Đến lần thứ tư thì Đức Phật không can thiệp nữa 
vì Ngài biết rằng đã đến lúc hoàng tộc Sãkya phải trả quả của 
một ác nghiệp đã gieo trong kiếp quá khứ. 

Không còn sự can thiệp của Đức Phật, vua Vididabha kéo 
đại hùng binh đến sát thành Kapilavatthu của vua Mahanama, 
ông ngoại của vua Vidũdabha. Do quyến thuộc của Đức Bồn 
Sư đã thọ ngũ giới nên tất cả kiên trì không phạm giới sát sanh, 
thà chịu chết chứ không giết hại kẻ khác để bảo vệ thân mạng. 
Vì vậy, họ chỉ bắn tên xuống chân thành như mưa đề dọa cho 
quân địch hoảng sợ mà bỏ chạy. 

Khi kiểm điểm quân sĩ, vua Vidũdabha thấy không ai thiệt 
mạng nên lại truyền lệnh tấn công và đặn rằng: “Các khanh 
hãy giết sạch dòng họ Thích Ca, trừ những ai đứng gần ngoại 
tổ của trầm là vua Mahãnãma thì tha mạng cho họ.” Nhận lệnh 
này, quân Kosala tàn sát toàn bộ già trẻ hoàng tộc Sãkya, ngoại 
trừ vua Mahanãma, một vài người ở bên cạnh vua và một sỐ 
nhỏ dùng mẹo để thoát chết. Khi Ấy, vua Vidũdabha ra lệnh bắt 
vua Mahãnãma làm tù binh rồi rút quân về Kosala. 

Trên đường về nước, vào buổi sáng, vua Vididabha cho 
dừng quân để nghỉ ngơi trên bãi cát bên sông Aciravatfi, và sai 
người thỉnh ông ngoại đến ăn chung với mình. Hoàng tộc 
Sakya thà bỏ mạng chứ không ăn chung mâm với một ai giai 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 592 


cấp thấp hơn, dù là cháu ngoại ruột của mình, thế nên vua 
Mahãnãma giả vờ đi tắm đề trầm mình xuống sông tự tử. 

Do oai lực công đức và thiện nghiệp hăng tích lũy của vua 
Mahaänäma, một vị long vương øãga nơi thủy cung phát hiện 
đức vua trong dòng sông. Vị ấy liền rước đức vua, đặt ngồi 
trên mang, và đưa về cung điện của mình. Vua Mahaãnama lưu 
trú nơi đây trong mười hai năm trường. 

Quân lính của vua Vidũdabha cố công tìm kiếm vua 
Mahaãnama nhưng vô ích. Đêm hôm đó, vua Vidũdabha và 
quân lính dựng trại tại bờ sông AcrravatfT; một sỐ ngủ trên cồn 
cát dưới sông, còn một số ngủ trên bờ cao. Vào khuya, một 
cơn bão dữ dội thình lình kéo đến, mưa tuôn như thác đồ, nước 
sông dâng lên cuồn cuộn trong nháy mất, cuốn trôi vua 
Vidũdabha cùng đoàn quân đang ngủ trên cồn cát xuống đại 
dương. Họ đều bỏ mạng trong dòng nước. 

Khi nghe chư tỳ khưu bàn luận về hai sự việc bi thảm này, 
Đức Phật giải thích rằng hoàng tộc Sãkya phải bị diệt vong 
như vậy do sự trổ quả của một cộng nghiệp bất thiện trong 
kiếp quá khứ, khi họ họp thành đoàn xuống sông bỏ thuốc độc 
làm chết vô số cá và rùa. Còn về việc vua Vidũdabha cùng 
đoàn quân viễn chinh chết vì nạn lụt, Đức Bồn Sư dạy rằng: 


Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say, tham nhiễm, 
Bị thần chết mang đi, 
Như lụt trôi làng ngủ. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 47 
HT Thích Minh Châu dịch 


(Như trận lũ lụt lớn thình lình cuốn trôi tất cả dân 
chúng trong một ngôi làng đang mê ngủ, tử thần 
cũng bắt mất những chúng sanh đang mải mê hái 
hoa ngũ trần, vọng tưởng dục lạc.) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 593 


Ugga 
Đệ Nhất Nam Cư Sĩ về Bố Thí Vật Dụng Khả Ý 


Trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Đức Phật Gotama, những 
thí chủ có hạnh cúng dường chư Tăng các vật dụng khả ý 
(manäpa dãyaka'””), Ugga được Ngài tán đương là bậc đệ nhất 
(ctadagga). 


A. Lời Phát Nguyện Từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ugga sanh 
vào một gia đình danh giá trong thành HamsaävafI. Một ngày 
nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy được chứng 
kiến Đức Thế Tôn tuyên dương một đệ tử nam cư sĩ của Ngài 
là bậc đệ nhất thí chủ về hạnh cúng dường chư Tăng các vật 
dụng khả ý khiến người thọ nhận hoan hỷ. Ugga tương lai vô 
cùng kính ngưỡng bậc tối thắng ấy và ước nguyện được thành 
tựu danh hiệu tương tự trong thời một vị Phật tương lai. Sau 
đại lễ trai tăng cúng dường Đức Phật và chư Tăng, vị ấy thành 
kính phát đại nguyện trước Đức Thế Tôn. Đức Phật 
Padumuttara ban lời tiên tri rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ 
được thành tựu vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nam Cư Sĩ của Đức Phật Gotama 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 
Ugga tương lai tiếp tục hành trì các thiện nghiệp cho đến khi 
mạng chung, rồi sau đó vị ấy chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi 
người trong suốt một trăm ngàn đại kiếp. 

Vào thời Đức Phật Gotama, vị ây sanh vào gia đình một 
phú gia ở thành Vesälï. Thời thơ ấu, tên chính thức của vị ấy 


'Ẻ” manäpa: khả ý, vừa lòng, vui vẻ ; đãyaka: thí chủ, vị hộ độ chư Tăng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 594 


không được biết đến. Rồi khi đến tuổi trưởng thành, vì có 
ngoại hình cao lớn, có đạo đức và nhân cách nổi bật, vị ây 
được gọi là “Gia Chủ Ugga”.'”Š 

Do phước quá khứ trổ quả, Ugga đạt được thánh trí nhập 
lưu ngay vào lần đầu tiên được gặp Đức Phật. Rồi về sau, khi 
căn cơ đầy đủ, vị thiện nam cao quý ấy chứng đắc cả ba tầng 
đạo quả thấp, trở thành một vị thánh bất lại (anagamin). 

Đến tuổi ø1à, nam cư sĩ Ugga sống ân dật. Một buồi sáng 
nọ, vị cận sự nam khởi sanh ý nghĩ: ““Fa đã được nghe từ kim 
khẩu Đức Thế Tôn rằng: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều 
khả ý. Ta sẽ chỉ đâng cúng lên Đức Thế Tôn những gì ta khả ý, 
hài lòng.” Và rồi dòng suy nghĩ của Ugga nới rộng đến ước 
nguyện: “Mong thay Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của ta và 
xuất hiện trước cửa nhà của ta!” 

Khi ấy Đức Phật đang ngự an trong rừng Đại Lâm 
(Mahävana) ở Vesäli. Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ trong 
sạch chí thành của Ủgøa, và ngay lúc đó, một cách kỳ diệu, 
Ngài xuất hiện trước cửa nhà Ugga cùng năm trăm vị tỳ khưu 
tháp tùng. Ugga liền bước ra tiếp đón Đức Bồn Sư, phủ phục 
đảnh lễ, thỉnh bình bát từ tay Ngài và cung kính mời Ngài cùng 
các vị tỳ khưu vào chỗ ngồi đã soạn sẵn trong nhà. Sau khi đã 
chuẩn bị nhiều món ăn ngon quý để dâng Đức Phật và chư 
Tăng, vị cận sự nam ngồi vào một chỗ thích hợp rồi thưa lên 
Đức Thế Tôn như sau: 


(1) “Bạch Thế Tôn, con đã được học trực tiếp từ Thế Tôn 
rằng: “A1 cho vật khả ý, nhận được điều khả ý.' Bạch Thế Tôn, 
món cháo nấu bằng hoa sãla này rất khả ý đối với con. Kính 
xin Thế Tôn, vì lòng bị mẫn, mà thọ nhận.” Và Đức Phật, vì 
lòng bị mãn đối với thí chủ, đã thọ nhận. 

Sau khi dâng món cháo lên Đức Phật và chư tỳ khưu, 


'°3 „zoa có nghĩa là vĩ đại, dũng mãnh, nỗi lên 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 595 


Ugga lại thưa như trên rồi dâng các món ăn chính cùng các vật 
dụng lên Đức Phật và Tăng chúng theo trình tự sau: 

“Bạch Thế Tôn, con đã được học trực tiếp từ Thế Tôn 
rằng: “AI cho vật khả ý, nhận được điều khả ý.' Bạch Thế Tôn, 

(2) món thịt heo hầm táo này rất khả ý đối với con. Kính 
xin Thế Tôn, vì lòng bị mẫn, mà thọ nhận. 

(3) món rau muống bìm bìm xào này rất khả ý đối với con. 
Kính xin Thế Tôn, vì lòng bị mẫn, mà thọ nhận. 

(4) món cơm nấu bằng gạo ngon và gia vị này rất khả ý 
đối với con. Kính xin Thế Tôn, vì lòng bị mẫn, mà thọ nhận. 

(5) loại vải dệt từ thành Kãsi này rất khả ý đối với con. 
Kính xin Thế Tôn, vì lòng bị mẫn, mà thọ nhận. 

(6) chiếc giường này có lọng che phía trên và những 
miếng đệm màu đỏ ở hai đầu, nệm trải giường bằng lông cừu, 
chăn len thêu bông, và tắm phủ bằng da linh dương đen, rất 
khả ý đối với con. Bạch Thế Tôn, con biết rằng những vật 
dụng xa xỉ này không thích hợp để Thế Tôn sử dụng, nhưng, 
bạch Thế Tôn, tắm phản nằm bằng gỗ đàn hương này đáng giá 
hơn một trăm ngàn đồng tiền. Kính xin Thế Tôn, vì lòng bi 
mẫn, mà thọ nhận.” 


Vì lòng bi mẫn đối với thí chủ, Đức Phật thọ nhận gỗ ấy. 


(Về các vật dụng trong phần (6), Ugga có thưa 
rằng: “Con biết rằng những vật dụng xa xỉ này 
không thích hợp để Thế Tôn sử dụng.” Nhưng 
cũng có những món thích hợp cho Đức Phật sử 
dụng. Ugga phân loại tất cả, cất những món không 
thích hợp với Đức Phật vào kho, và chỉ dâng cúng 
những món thích hợp, như tắm phản nằm bằng gỗ 
đàn hương hiểm quý và đắt tiền. Đức Phật, vì lòng 
bi mẫn đối với thí chủ, đã thọ nhận gỗ ấy. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 596 


Sau khi thọ nhận, Đức Bổn Sư dạy hãy chặt gỗ 
thành mảnh nhỏ, tán nhuyễn thành bột, và phân 
phát đến chư tỳ khưu để dùng làm nguyên liệu cho 
thuốc nhỏ mắt.) 


Rồi Đức Phật nói kệ sau để tỏ lòng tri ân vị thí chủ và gây 
niềm hoan hỷ cho vị ấy: 
AI cho vật khả ý, 
Nhận được điều khả ý, 
Khi vui lòng bố thí 
Dâng lên bậc chánh trực 
Vải mặc và giường nằm, 
Thực phẩm và vật dụng. 
Biết bậc A-la-hán 
Được ví là phước điền, 
Nên các bậc chân nhân 
Với tâm ý hoan hỷ 
Xả ly vật khả ý, 
Thí những vật khó thí, 
Người thí vật khả ý, 
Nhận được điều khả ý. 


Manapadayi Suffa (Kinh Cho Các Vật Khả Ý, AN 5.44) 
Theo bản dịch của HT Thích Minh Châu và Ven. Bhikkhu Bodhi 


Trong dịp này, nam cư sĩ Ugga cũng đã thưa lên Đức 
Phật: “Bạch Thế Tôn, con đã được học trực tiếp từ Thế Tôn 
rằng: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý." Bạch Thế Tôn, 
bất cứ vật dụng nào con sở hữu mà thích hợp để Thế Tôn sử 
dụng thì đều là thí vật con đã nguyện dâng lên Thế Tôn và 
Tăng già.” Kê từ đó, vị ãsaka ấy luôn cúng dường các vật 
dụng thích hợp đến Đức Bồn Sư và chư Tăng. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 597 


C. Bậc Đệ Nhất Upãsakg về Bố Thí Vật Dụng Khả Ý 


Do đặc hạnh trên của nam cư sĩ Ugøa, vào một dịp Đức 
Phật tuyên dương các đệ tử nam cư sĩ về công hạnh tối thắng 
của họ trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana, Ngài tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Như 
Lai, những thí chủ có hạnh cúng dường chư Tăng các vật dụng 
khả ý (nanãpa daäyaka), gia chủ Ugga thành Vesäli là bậc đệ 
nhất (etadagga)!” 


D. Tám Phẩm Tánh Vi Diệu'?? 


Ngoài đặc hạnh cúng đường vật dụng khả ý tối thắng nêu 
trên, nam cư sĩ Ugga còn được Đức Phật ngợi khen trước Tăng 
chúng là một trong những đệ tử nam cư sĩ gương mẫu đã thành 
tựu sáu pháp: (1) lòng tịnh tín bất thối chuyền đối với Phật, (2) 
lòng tịnh tín bắt thối chuyển đối với Pháp, (3) lòng tịnh tín bất 
thối chuyển đối với Tăng, (4) thánh giới, (5) thánh trí, (6) 
thánh giải thoát (AN 6.120). 

Ugga cũng được Đức Phật ngợi khen về tám phẩm tánh vi 
diệu hy hữu như sau (AN §.2I). 

Hôm Ấy, bậc Thiện Thệ ngự an tại tu viện Kũtãägãrasälãa 
trong rừng Mahävana (Đại Lâm) ở VesälT. Ngài căn dặn chư 
Tăng: “Này các tỳ khưu, hãy ghi nhớ rằng cư sĩ Ugga ở thành 
Vesälï có tám phẩm tánh kỳ diệu.” Nói xong, Ngài trở về 
hương thất. 

Sau đó, vào buổi sáng, một vị tỳ khưu đắp y mang bát đi 
đến nhà của nam cư sĩ Ugga và ngồi vào chỗ dành sẵn cho chư 
Tăng (nhà Ugga luôn luôn chuẩn bị sẵn năm trăm chỗ ngồi cho 


'!2 chỉ tiết trong phần này soạn theo 7he Great Chronicles oƒ Buddhas và 


Ugsa Sufa (AN 8.21) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 598 


chư Tăng). Ugga ra đón chào và đảnh lễ vị tỳ khưu rồi ngồi 
vào một chỗ thích hợp. Vị tỳ khưu hỏi: “Này gia chủ, Thế Tôn 
nói răng ông có tám phẩm tánh kỳ diệu. Xin gia chủ cho biết 
tám phẩm tánh ấy là gì?” 

Ugga cung kính trả lời: “Bạch đại đức, con không biết 
chắc tám phẩm tánh nào Thế Tôn thấy nơi con mà Ngài gọi là 
kỳ diệu. Nhưng, thưa đại đức, con quả thật có tám pháp kỳ 
diệu. Kính xin đại đức lắng nghe và suy ngẫm.” Vị tỳ khưu 
đáp: “Lành thay, này gia chủ!” Khi ấy, Ugga trình bày: 

1. “Thưa đại đức, ngay từ lần đầu tiên con nhìn thấy Thế 
Tôn từ xa, tâm con liền có niềm tịnh tín bất thối chuyển nơi 
Đức Phật. Đó là pháp kỳ diệu thứ nhất mà con có được. 

2. Thưa đại đức, con đã đến bên Thế Tôn với đức tin 
trong sạch kiên định ấy. Rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp thuận 
thứ cho con nghe về (1) phước báu cúng dường, (2) trì giới, (3) 
cảnh giới của chư thiên, và (4) sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô 
của các dục và sự lợi ích của viễn ly. 

Tất cả lời dạy này đã khai mở tâm con, khiến tâm con nhu 
thuận, không chướng ngại, được phấn chấn và trong sáng. Khi 
biết tâm con được như vậy, Thế Tôn đã thuyết giảng cho con 
hiểu về Giáo Pháp kỳ diệu và Tứ thánh đề — chân lý về sự khổ 
(dukkha), về nguyên nhân của khô (saudaya), về sự chấm dứt 
khổ (nirodha), về con đường diệt khổ (magga) — dẫn đến đạo, 
quả, và Niết bàn. Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm 
đen được gột rửa, thì rất dễ thắm màu nhuộm. Cũng vậy, chính 
tại chỗ ngồi ấy, con đã chứng ngộ pháp nhãn xa trần ly cấu, và 
đắc quả bất lai. Từ khi trở thành một vị thánh bất lai, con 
nguyện suốt đời quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới theo nếp 
sống đoạn dục phạm hạnh (5zahmđ-cariya, đây là ngũ giới 
bình thường nhưng với giới không hành dâm thay vì không tà 
dâm). Đó là pháp kỳ diệu thứ nhì mà con có được. 

3. Thưa đại đức, trước đây con có bốn người vợ trẻ tuổi. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 599 


Khi con trở về nhà vào ngày con chứng ngộ quả bất lai, con 
gọi bốn người vợ (mà bấy giờ con đã xem như những người 
em gái) đến và nói: “Này các em gái, nay tôi đã nguyện sống 
đời phạm hạnh, không luyến ái nhục dục. Các em có thể tiếp 
tục ở lại nhà này để hưởng thụ tài sản và làm việc phước thiện, 
hoặc các em có thể về lại nhà cha mẹ và mang theo của cải 
thích nghi để có cuộc sông thoải mái, hay nếu ai có nam nhân 
nào khác để trao duyên thì cho tôi biết để tôi sắp đặt. Tất cả 
các em đều được tự do, tùy nghi hành xử.” Lúc ấy, người vợ cả 
của con tỏ ý muốn được tái hôn và nói tên vị hôn phu. Con bèn 
mời người ấy đến. Với tay trái con cầm tay vợ của con, với tay 
phải con cầm bình nước làm lễ rửa tay trả tự do cho vợ của 
con. Rồi con tặng vợ của con cho người ấy và chúc phúc cho 
lương duyên của họ. Khi buông bỏ và giao người vợ còn rất trẻ 
của con cho người đàn ông khác, tâm con bình thản, không có 
một chút đôi khác. Thưa đại đức, sự cắt đứt tham ái khi g1lao 
người vợ cả của con cho một nam nhân khác là pháp kỳ diệu 
thứ ba mà con có được. 

4. Thưa đại đức, bất cứ tài sản nào con có trong nhà đều 
được xem là lễ vật dành cho những bậc sa môn giới hạnh trong 
sạch. Con không giữ lại một vật nào cho riêng con cả bởi vì 
chúng đều đã được xem là vật sở hữu của Tăng già. Thưa đại 
đức, sự bố thí cúng dường rộng rãi của con đến các vị tỳ khưu 
giới đức là pháp kỳ diệu thứ tư mà con có được. 

5. Thưa đại đức, bất cứ khi nào con phục vụ một vị tỳ 
khưu, con đều phụng sự hết sức thành kính, không bao giờ bất 
kính. Thưa đại đức, thành kính phục vụ chư Tăng là pháp kỳ 
diệu thứ năm mà con có được. 

6. Thưa đại đức, nếu vị tỳ khưu ấy thuyết pháp cho con, 
con thành kính lắng nghe, không bao giờ bất kính. Nếu vị ấy 
không thuyết pháp cho con thì con thành kính nói pháp cho vị 
ấy nghe. Thưa đại đức, sự thành kính nghe pháp của con khi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 600 


nghe một vị tỳ khưu nói pháp, và sự thành kính nói pháp của 
con cho một vị tỳ khưu không nói pháp cho con nghe, là pháp 
kỳ diệu thứ sáu mà con có được. 

7. Thưa đại đức, chư thiên thường đến nói với con rằng: 
“Này gia chủ, Pháp được Thế Tôn thuyết giảng toàn hảo ở 
đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn cuối." Khi 
Ấy, con nói với chư thiên như sau: “Thưa chư thiên, dù chư 
thiên có nói như vậy hay không, thì Pháp được Thế Tôn thuyết 
giảng quả thật toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và 
toàn hảo ở đoạn cuối.” Dù vậy, tâm con không tự hào hay hân 
hoan phấn khởi về việc được chư thiên đến viếng con và cùng 
trò chuyện với con. Thưa đại đức, sự bình thản của con trước 
nhân duyên với chư thiên ấy là pháp kỳ diệu thứ bảy mà con 
có được. 

8. Thưa đại đức, con không thấy bất cứ pháp nào trong 
năm hạ phần kiết sử (thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, dục ái, 
sân hận), là mầm mống gây tái sanh vào cõi dục giới thấp kém, 
mà chưa được đoạn trừ trong con. (Điều này chứng tỏ Ugga đã 
chứng đắc bất lai đạo, anãgãmï-magga.) Thưa đại đức, việc 
con được chứng đắc bắt lai đạo là pháp kỳ diệu thứ tám mà con 
có được.” 


Ugga thưa tiếp: “Thưa đại đức, con biết rằng con có tám 
pháp kỳ diệu này. Nhưng con không biết chắc tám phẩm tánh 
nào Thế Tôn thấy nơi con mà Ngài gọi là kỳ diệu?” 

Sau đó, vị tỳ khưu nhận vật thực mà thí chủ Ugøga cúng 
dường, rồi ra về. Rồi vị tỳ khưu ấy đến đảnh lễ Đức Phật, ngồi 
xuống một bên, và cung kính thuật lại cho Đức Bồn Sư nghe 
chỉ tiết câu chuyện giữa vị ấy và gia chủ Ugga. 

Đức Bồn Sư dạy: “Lành thay, lành thay, này tỳ khưu! Bất 
cứ ai có thê trả lời thỏa đáng câu hỏi của con cũng sẽ trả lời 
như gia chủ Ugga. Này tỳ khưu, Như Lai nói rằng Ugga thành 
tựu tám phẩm tánh kỳ diệu này. Này tỳ khưu, hãy ghi nhớ rằng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 601 


nam cư sĩ Ugga có tám phâm tánh kỳ diệu mà vị ây đã nói với 


”» 


con. 


E. Nơi Đến 


Khi thọ mạng trong kiếp sống trên chấm dứt, cư sĩ Ugga 
thành Vesälï — một vị thánh bất lai — mạng chung và tái sanh 
vào một trong năm cõi trời sắc giới Tịnh cư của Phạm thiên 
(brahm3), với dung mạo khả ý thù thắng. Các vị thánh bất lai 
tái sanh vào năm cõi này sẽ thành tựu quả A-la-hán ở đây, rồi 
nhập Niết bàn Vô dư khi thọ mạng nơi này kết thúc. 

Lúc bấy giờ Đức Phật trú tại tịnh xá Jetavana. Vào giữa 
đêm, Phạm thiên Ugøa hiện thân với hào quang rực rỡ chiều 
sáng khắp khuôn viên tịnh xá, tiến đến gần Đức Bồn Sư, cung 
kính đảnh lễ Ngài, rồi đứng một bên. 

Đức Phật dịu dàng hỏi Phạm thiên Ugøa: “Này Ugga, 
mong muốn của con có được thành tựu không?” Phạm thiên 
Ugga thưa: “Bạch Thế Tôn, mong muốn của con quả thật đã 
được thành tựu.” (Ở đây, ý của Đức Phật trong câu hỏi là về A- 
la-hán quả, và câu trả lời của Phạm thiên Ugga cũng là về A- 
la-hán quả, bởi vì mong muốn chánh của vị ấy là chứng ngộ 
thánh quả A-la-hán.) 

Thế rồi Đức Thế Tôn từ mẫn nói với Phạm thiên Ugga hai 
bài kệ sau: 


Ai cho vật khả ý, 

Nhận được điều khả ý; 

Ai cho vật tối thượng, 
Nhận được quả tối thượng; 
Cho vật được mong muốn, 

Nhận được điều mong muốn; 
Cho vật đáng khen ngợi, 
Nhận quả đáng khen ngợi. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 602 


Ai thường hay bố thí, 

Ai cho vật tôi thượng, 
Cho vật được mong muốn, 

Cho vật đáng khen ngợi, 
Được hưởng thọ mạng dài, 
Danh tiếng trong hội chúng, 
Ở cõi tái sanh vào. 
Manapadayi Suffa (Kinh Cho Các Vật Khả Ý, AN 5.44) 
Theo The Great Chronicles oƒ Buddhas và HT Thích Minh Châu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 603 


Uggata 
Đệ Nhất Nam Cư Sĩ về Hộ Trì Tăng Già 


Trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Đức Phật Gotama có hạnh 
hộ trì Tăng già (saäghupa/thäka''?), Uggata được Ngài tán 
dương là bậc đệ nhất (efadagga). 


A. Lời Phát Nguyện Từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Uggata tái 
sanh vào một gia đình danh giá trong thành HamsävatI. Một 
ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy được 
chứng kiến Đức Thế Tôn tuyên đương một đệ tử nam cư sĩ của 
Ngài là bậc đệ nhất về hạnh hộ trì chư Tăng mà không hề có 
tâm phân biệt. Uggata tương lai vô cùng kính ngưỡng bậc tối 
thắng ấy và ước nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự 
trong thời một vị Phật tương lai. Sau đại lễ trai tăng cúng 
dường Đức Phật và chư Tăng, vị ấy thành kính phát đại 
nguyện trước Đức Thế Tôn. Đức Phật Padumuttara ban lời tiên 
tri rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời 
Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nam Cư Sĩ của Đức Phật Gotama 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 
Uggata tương lai tiếp tục hành trì các thiện nghiệp cho đến khi 
mạng chung, rồi sau đó chỉ tái sanh vào các cõi an vui trong 
suốt một trăm ngàn đại kiếp. Trong thời Đức Phật Gotama, vị 
ấy sanh vào một gia đình giàu sang ở thành Hatthigãma, xứ 


Bác upafthaka: người hộ trì, phục vụ, chăm sóc, thị giả; sanghupafthaka: 


người hộ trì, phục vụ Tăng chúng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 604 


Vajjï, và được đặt tên là Uggata. “' Khi đến tuổi trưởng thành, 


ông thừa hưởng gia sản của thân phụ. 

Sau một chuyến du hành hoằng pháp khắp đất nước cùng 
với nhiều đệ tử tỳ khưu, Đức Phật đến thành Hatthigäma và 
lưu ngụ tại lâm viên Nãgavana. Lúc bấy giờ, cũng tại lâm viên 
này, Uggata đang đắm chìm trong men rượu và cùng một 
nhóm vũ nữ say sưa nhảy múa đã suốt bảy ngày. 

Do phước quá khứ trổ quả, từ xa bất chợt Uggata được 
nhìn thấy Đức Phật, bậc A-la-hán cao thượng, đẳng Thiện Thệ. 
Ông cảm thấy hồ thẹn ngập tràn, và rồi khi đứng trước Đức 
Phật, ông đột nhiên tỉnh rượu và tâm trí sáng suốt. Rồi ông 
cung kính đảnh lễ Đức Phật và ngồi vào nơi thích hợp. Đức 
Phật thuyết cho ông nghe một bài pháp. Vào cuối bài pháp, do 
căn cơ đầy đủ, vị thiện nam cao quý ấy chứng đắc ba tầng đạo 
quả thấp, trở thành một vị thánh bắt lai (anagãmin). 

Kế từ đó, Uggata là một đệ tử cư sĩ thuần thành và giới 
hạnh của Đức Thế Tôn. Ông cho các vũ nữ nghỉ việc và dành 
hết tâm sức cho các công đức bố thí, cũng đường, và phụng sự 
Tăng chúng. 

Chư thiên thường đến viếng vị cận sự nam của Đức Thế 
Tôn vào nửa đêm và báo cho ông biết về công năng và giới 
hạnh của nhiều vị tỳ khưu khác nhau, với những lời như: “Này 
gia chủ, vị tỳ khưu này thông suốt Tam Tạng, vị tỳ khưu nọ lão 
luyện lục thông, vị tỳ khưu kia có giới hạnh trong sạch, còn vị 
tỳ khưu đó thì không giữ giới, v.v.” 

Uggata không quan tâm đến việc suy hoại của các tỳ khưu 
thiếu giới hạnh, bởi lòng sùng kính của vị cận sự nam đối với 
Tăng già được luôn kiên định là do những vị sa môn giới hạnh 
tròn đầy. (Đây là một hạnh lành đáng noi theo cho hàng cư sĩ.) 
Vì thế, lúc dâng cúng phẩm vật hay phục vụ chư Tăng, ông 


'*! vài nguồn tài liệu ghi tên vị nam cư sĩ này là Ugga; để tránh nhằm lẫn 
với nam cư sĩ Ugga thành Vesäli, tên Uggata sẽ được dùng trong bài này 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 605 


không bao giờ phân biệt giữa vị tỳ khưu cao quý hay vị tỳ 
khưu kém đức hạnh mà hướng lòng kính mộ đến toàn thể Tăng 
chúng. Không những vậy, khi ông đứng trước Đức Phật, ông 
không bao giờ nhắc đến các tỳ khưu giới luật lỏng lẻo mà chỉ 
luôn luôn ca tụng đức hạnh của những vị tỳ khưu gương mẫu. 


C. Bậc Đệ Nhất Upäsaka về Hạnh Hộ Tăng 


Về sau, vào một dịp Đức Phật tuyên dương các đệ tử nam 
cư sĩ về công hạnh tối thắng của họ trước đại chúng tại tịnh xá 
Jetavana, Ngài khen ngợi Ủggata thành Hatthigama với hạnh 
phục vụ chư Tăng với tâm không phân biệt, và tuyên bố: 

“Này các tỷ khưu, trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Như Lai 
có hạnh hộ trì Tăng già (sazghupaf{haka), gia chủ Uggata là 
bậc đệ nhất (ctadagga)!” 


D. Tám Phẩm Tánh Vi Diệu“? 


Ngoài đặc hạnh hộ trì chư Tăng nêu trên, Uggata còn được 
Đức Phật ngợi khen trước Tăng chúng là một trong những cận 
sự nam gương mẫu đã thành tựu sáu pháp: (1) lòng tịnh tín bất 
thối chuyển đối với Phật, (2) lòng tịnh tín bất thối chuyên đối 
với Pháp, (3) lòng tịnh tín bất thối chuyên đối với Tăng, (4) 
thánh giới, (5) thánh trí, (6) thánh giải thoát (AN 6.120). 

Uggata cũng được Đức Phật ngợi khen về tám phâm tánh 
vi diệu hy hữu như sau (AN 8.22). 

Một ngày nọ, khi bậc Thiện Thệ đang lưu ngụ tại thành 
Hatthigama, xứ Vajji, Ngài căn dặn chư Tăng: “Này các tỳ 
khưu, hãy ghi nhớ rằng cư sĩ Uggata thành Hatthigãma có tám 
phẩm tánh kỳ diệu.” Nói xong, Ngài trở về hương thất. 

Sau đó, vào buổi sáng, một vị tỳ khưu đắp y mang bát đi 


'#2 chỉ tiết trong phần này soạn theo 7he Great Chronicles oƒ Buddhas và 


Uggata Sufía (Tăng Chì Bộ Kinh, AN §.22) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 606 


đến nhà của nam cư sĩ Uggata và ngồi vào chỗ dành sẵn cho 
chư Tăng. Uggata ra đón chào và đảnh lễ vị tỳ khưu rồi ngồi 
vào một chỗ thích hợp. Vị tỳ khưu hỏi: “Này gia chủ, Thế Tôn 
nói rằng ông có tám phẩm tánh kỳ diệu. Xin gia chủ cho biết 
tám phẩm tánh ấy là gì?” 

Uggata cung kính trả lời: “Bạch đại đức, con không biết 
chắc tám phẩm tánh nào Thế Tôn thấy nơi con mà Ngài gọi là 
kỳ diệu. Nhưng, thưa đại đức, con quả thật có tám pháp kỳ 
diệu. Kính xin đại đức lắng nghe và suy ngẫm.” Vị tỳ khưu 
đáp: “Lành thay, này gia chủ!” Khi ấy, Uggata trình bày: 

1. “Thưa đại đức, khi con đang chìm đắm trong men rượu 
và dục lạc ở trong lâm viên Nãgavana thì con chợt nhìn thấy 
Thế Tôn từ xa. Đó là lần đầu tiên con được gặp Thế Tôn. Chỉ 
thoáng thấy Thế Tôn thôi, thưa đại đức, tâm con liền có niềm 
tịnh tín tuyệt đối nơi Thế Tôn và tỉnh rượu ngay tức khắc. 
Thưa đại đức, đó là pháp kỳ diệu thứ nhất mà con có được. 

2. Thưa đại đức, con đã đến bên Thế Tôn với đức tin 
trong sạch kiên định ấy. Rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp thuận 
thứ cho con nghe về (1) phước báu cúng dường, (2) trì giới, (3) 
cảnh giới của chư thiên, và (4) sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô 
của các dục và sự lợi ích của viễn ly. 

Tất cả lời dạy này đã khai mở tâm con, khiến tâm con nhu 
thuận, không chướng ngại, được phấn chấn và trong sáng. Khi 
biết tâm con được như vậy, Thế Tôn đã thuyết giảng cho con 
hiểu về Giáo Pháp kỳ diệu và Tứ thánh đề — chân lý về sự khổ 
(dukkha), về nguyên nhân của khô (saudaya), về sự chấm dứt 
khổ (nirodha), về con đường diệt khổ (magga) — dẫn đến đạo, 
quả, và Niết bàn. Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm 
đen được gột rửa, thì rất dễ thắm màu nhuộm. Cũng vậy, chính 
tại chỗ ngồi ấy, con đã chứng ngộ pháp nhãn xa trần ly cấu, và 
đắc quả bất lai. Từ khi trở thành một vị thánh bất lai, con 
nguyện suốt đời quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới theo nếp 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 607 


sống đoạn dục phạm hạnh (5zahmđ-cariya, đây là ngũ giới 
bình thường nhưng với giới không hành dâm thay vì không tà 
dâm). Đó là pháp kỳ diệu thứ nhì mà con có được. 

3. Thưa đại đức, trước đây con có bốn người vợ trẻ tuổi. 
Khi con trở về nhà vào ngày con chứng ngộ quả bất lai, con 
gọi bốn người vợ (mà bấy giờ con đã xem như những người 
em gái) đến và nói: “Này các em gái, nay tôi đã nguyện sống 
đời phạm hạnh, không luyến ái nhục dục. Các em có thể tiếp 
tục ở lại nhà này để hưởng thụ tài sản và làm việc phước thiện, 
hoặc các em có thể về lại nhà cha mẹ và mang theo của cải 
thích nghi để có cuộc sông thoải mái, hay nếu ai có nam nhân 
nào khác để trao duyên thì cho tôi biết để tôi sắp đặt. Tất cả 
các em đều được tự do, tùy nghi hành xử.” Lúc ấy, người vợ cả 
của con tỏ ý muốn được tái hôn và nói tên vị hôn phu. Con bèn 
mời người ấy đến. Với tay trái con cầm tay vợ của con, với tay 
phải con cầm bình nước làm lễ rửa tay trả tự do cho vợ của 
con. Rồi con tặng vợ của con cho người ấy và chúc phúc cho 
lương duyên của họ. Khi buông bỏ và giao người vợ còn rất trẻ 
của con cho người đàn ông khác, tâm con bình thản, không có 
một chút đôi khác. Thưa đại đức, sự cắt đứt tham ái khi g1ao 
người vợ cả của con cho một nam nhân khác là pháp kỳ diệu 
thứ ba mà con có được. 

4. Thưa đại đức, bất cứ tài sản nào con có trong nhà đều 
được xem là lễ vật dành cho những bậc giới hạnh thiện lành. 
Con không giữ lại một vật nào cho riêng con cả bởi vì chúng 
đều đã được xem là vật sở hữu của Tăng già. Thưa đại đức, sự 
bồ thí cúng dường rộng rãi của con đến các vị tỳ khưu giới đức 
là pháp kỳ diệu thứ tư mà con có được. 

5. Thưa đại đức, bất cứ khi nào con phục vụ một vị tỳ 
khưu, con đều phụng sự hết sức thành kính, không bao giờ bắt 
kính. Nếu vị tỳ khưu ấy thuyết pháp cho con, con thành kính 
lắng nghe, không bao giờ bất kính. Nếu vị ấy không thuyết 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 608 


pháp cho con thì con thành kính nói pháp cho vị ấy nghe. Thưa 
đại đức, sự thành kính phục vụ chư tỳ khưu, sự thành kính 
nghe chư tỳ khưu nói pháp, và sự thành kính nói pháp cho một 
vị tỳ khưu không nói pháp cho con nghe, là pháp kỳ diệu thứ 
năm mà con có được. 

6. Thưa đại đức, bất cứ khi nào con thỉnh chư Tăng đến 
nhà con thì chư thiên đến gặp con và báo cho con biết những 
điều như: “Này gia chủ, vị tỳ khưu này đã giải thoát cả hai 
phần (wubhafobhäga-vimurra): phần thân (rữpa-kãya) và phần 
tâm (nãma-kãya); vị tỳ khưu này đắc quả giải thoát do minh 
sát tuệ (pzññã-vimufra); vị tỳ khưu này chứng ngộ Niết bàn 
qua pháp niệm thân (kãyasakk”7); vị tỳ khưu này thành tựu đạo 
quả ở ba tầng cao hơn nhờ chánh kiến (đi/hippafia); vị tỳ 
khưu này được giải thoát nhờ đức tin (saddha-vimuff4); VỊ tỳ 
khưu này hành theo đức tin (saaddhanwsar?); vị tỳ khưu này 
hành theo Giáo Pháp (dhammanusar?); vị tỳ khưu này giữ giới 
và có đức hạnh; vị tỳ khưu này không giới hạnh và thấp hèn.' 

Thưa đại đức, con không nghĩ rằng việc chư thiên đến gặp 
con để nói những lời này là điều phi thường. Khi con phục vụ 
chư Tăng, con không bao giờ nghĩ rằng vị tỳ khưu này không 
có đức hạnh và vì vậy mà cúng đường ít ỏi cho vị ấy, hay vị tỳ 
khưu này có đức hạnh và vì vậy mà cúng dường trọng hậu hơn. 
Con cúng dường và phục vụ những vị tỳ khưu đức hạnh và 
những vị tỳ khưu không đức hạnh với niềm tôn kính như nhau. 
Thưa đại đức, tâm không phân biệt khi cúng dường và phục vụ 
chư Tăng là pháp kỳ diệu thứ sáu mà con có được. 

7. Thưa đại đức, chư thiên thường đến nói với con rằng: 
“Này gia chủ, Pháp được Thế Tôn thuyết giảng toàn hảo ở 
đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn cuối." Khi 
Ấy, con nói với chư thiên như sau: “Thưa chư thiên, dù chư 
thiên có nói như vậy hay không, thì Pháp được Thế Tôn thuyết 
giảng quả thật toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 609 


toàn hảo ở đoạn cuối.” Dù vậy, tâm con không tự hào hay hân 
hoan phấn khởi về việc được chư thiên đến viếng con và cùng 
trò chuyện với con. Thưa đại đức, sự bình thản của con trước 
nhân duyên với chư thiên ấy là pháp kỳ diệu thứ bảy mà con 
có được. 

8. Thưa đại đức, nếu con mạng chung trước Thế Tôn thì 
sẽ không là điều lạ thường nếu Thế Tôn nói về con với những 
lời như: “Uggata thành Hatthigãma không có bất cứ kiết sử nào 
trong tâm là mầm mống sây tái sanh vào cõi dục giới này nữa.” 
(Điều này chứng tỏ Uggata là một vị thánh bất lai.) Thưa đại 
đức, việc con không có kiết sử mang mầm mống tái sanh vào 
cõi dục giới là pháp kỳ diệu thứ tám mà con có được.” 

Uggata thưa tiếp: “Thưa đại đức, con biết rằng con có tám 
pháp kỳ diệu này. Nhưng con không biết chắc tám phẩm tánh 
nào Thế Tôn thấy nơi con mà Ngài gọi là kỳ diệu?” 

Sau đó, vị tỳ khưu nhận vật thực mà thí chủ Ủggata cúng 
dường, rồi ra về. Rồi vị tỳ khưu ấy đến đảnh lễ Đức Phật, ngồi 
xuống một bên, và cung kính thuật lại cho Đức Bồn Sư nghe 
chỉ tiết câu chuyện giữa vị ấy và gia chủ Uggata. 

Đức Bồn Sư dạy: “Lành thay, lành thay, này tỳ khưu! Bất 
cứ ai có thê trả lời thỏa đáng câu hỏi của con cũng sẽ trả lời 
như gia chủ Uggata ở thành Hatthigama. Này tỳ khưu, Như Lai 
nói rằng Uggata thành tựu tám phẩm tánh kỳ diệu này. Này tỳ 
khưu, hãy ghi nhớ rằng nam cư sĩ Uggata có tám phẩm tánh kỳ 
diệu mà vị ây đã nói với con.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 610 


Surambattha 
Đệ Nhất Nam Cư Sĩ về Tịnh Tín Bất Động 


Trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Đức Phật Gotama có tịnh 
tín bất động đối với Giáo Pháp của Đức Phật 
(aveccapasanna “°), Surambattha được Ngài tán dương là bậc 
đệ nhất (efadagsa). 


A. Lời Phát Nguyện Từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Sũrambattha 
tái sanh vào một gia đình danh giá trong thành HamsaävaftI. Một 
ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy được 
chứng kiến Ngài tuyên dương một đệ tử nam cư sĩ của Ngài là 
bậc đệ nhất về tịnh tín bất động đối với Giáo Pháp của Đức 
Thế Tôn. Sũrambattha tương lai vô cùng kính ngưỡng bậc tối 
thắng ấy và ước nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự 
trong thời một vị Phật tương lai. Sau đại lễ trai tăng cúng 
dường Đức Phật và chư Tăng, vị ấy thành kính phát đại 
nguyện trước Đức Thế Tôn. Đức Phật Padumuttara ban lời tiên 
tn rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu vào thời 
Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nam Cư Sĩ của Đức Phật Gotama 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 
Sũrambattha tương lai tiếp tục hành trì các thiện nghiệp cho 
đến khi mạng chung, rồi sau đó chỉ tái sanh vào cõi trời hay 
cõi người trong suốt một trăm ngàn đại kiếp. Trong thời Đức 
Phật Gotama, vị ây sanh vào một gia đình giàu có ở thành 


9 apecca: bất động, vững chắc; ví như một cột trụ gắn chặt trong lòng đất, 


không thể bị lay chuyền bởi gió tứ phương; pasanna: có lòng tin 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 611 


Savatthi, và được đặt tên là Sũrambattha. Khi đến tuổi trưởng 
thành, ông lập gia đình và trở thành một tín đồ thường xuyên 
hỗ trợ các đạo sĩ thuộc giáo phái khác (không tu tập theo Giáo 
Pháp của Đức Phật). 


1. Sũrambattha Chứng Đắc Quả Nhập Lưu 


Một hôm vào buổi rạng đông, khi đắng Chánh Biến Tri 
như thường lệ quán chiếu thế giới chúng sanh hữu tình để xem 
những ai có căn cơ đầy đủ để chứng ngộ đạo quả giải thoát, 
Ngài nhìn thấy phước quá khứ của gia chủ Sũrambattha đã 
chín muỗi để trổ quả cho vị ấy thành tựu nhập lưu đạo 
(sofãpaffi-magga). Và như thế, đỀ trợ duyên cho Sũrambattha, 
Đức Phật đến khất thực trước nhà vị ấy. 

Lúc đó, Sũrambattha tự nhủ: “Sa môn Gotama xuất thân 
từ một hoàng tộc và có danh tiếng lẫy lừng khắp thế gian. Vậy 
thì ta cũng nên nghênh đón Ngài!” Nghĩ vậy, ông đảnh lễ Đức 
Phật, cung kính rước bát rồi thỉnh Ngài vào nhà, mời Ngài ngồi 
trên một chiếc ghế cao đã được sắp sẵn, dành riêng cho các bậc 
cao quý. Sũrambattha cúng dường thức ăn đến Đức Phật, và 
sau khi phục vụ bậc Ứng Cúng, ông ngồi vào nơi thích hợp. 

Đức Phật từ mẫn thuyết một bài pháp có nội dung thích 
hợp với căn cơ của vị thí chủ, và khi bài pháp kết thúc, 
Sũrambattha đắc thánh quả nhập lưu. Sau khi độ cho 
Sũrambattha vào dòng thánh, Đức Bồn Sư quay về tu viện. 


2. Đức Tin Kiên Định của Sũrambattha 


Lúc bấy giờ, Mãra nghĩ rằng: “Gia chủ Sũrambattha thuộc 
về đoàn thể của ta (vì Sũrambattha là tín đồ của các đạo sĩ 
không theo Giáo Pháp của Đức Phật). Nhưng hôm nay Đức 
Phật đến viếng nhà ông ấy. Tại sao vậy? Sũrambattha đã trở 
thành bậc thánh nhân (ar¡iya) sau khi nghe pháp của Đức Phật 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 612 


chưa? Ông ta đã vượt thoát khỏi lãnh vực đầy cám dỗ nhục dục 
của ta chưa? Ta phải tìm hiểu những việc này.” 

Thế rồi Mãra lập mưu để kiểm chứng đức tin của 
Sũrambattha đối với Giáo Pháp. Với thần lực có thể hóa thân 
thành bắt cứ ai khác, Mãra biến hiện thành Đức Phật với đủ ba 
mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân và có dáng vẻ thanh thoát 
uy nghi của một vị Phật đang mang y bát trong tay. Trong hình 
tướng giả mạo đó, Mara đứng trước cửa nhà của Sũrambattha, 
mưu toan lừa dối vị gia chủ. 

Khi được các người hầu trình báo về sự xuất hiện của Đức 
Phật (mà họ không biết là giả mạo), Sũrambattha tự hỏi vì sao 
Đức Thế Tôn lại quay trở lại như vậy. Ông tự nhủ: “Đức Thế 
Tôn không khi nào đến mà không có một nguyên do thiện lành 
nào đó.” 

Rồi Sũrambattha đến trước Đức Phật giả mạo mà ông tin 
rằng đó là Đức Phật thực sự. Sau khi đánh lễ Đức Phật giả 
mạo, ông đứng vào nơi thích hợp và hỏi: “Bạch Thế Tôn, Ngài 
vừa rời khỏi nhà con sau khi thọ thực. Kính thưa Thế Tôn, vì 
nguyên do nào mà Ngài trở lại?” 

Đức Phật giả mạo (Mara) nói: “Này cư sĩ Sũrambattha, 
Như Lai có một lầm lẫn trong bài pháp Như Lai vừa ban cho 
con. Như Lai đã nói sai rằng tất cả ngũ uẫn (pañca khandha) là 
vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng ngũ uân không luôn luôn có 
pháp tánh đó. Có vài uân trong ngũ uấn là thường hằng, vững 
chắc và bất diệt.” 

Suirambattha — một bậc thánh nhập lưu, vị có lòng tịnh tín 
kiên định đối với Giáo Pháp của Đức Phật - bắt bình vì câu nói 
này. Vị thiện nam cao quý suy nghĩ: “Đây là một lời tuyên bố 
vô cùng quan trọng trong giáo lý của Đức Phật. Đức Thế Tôn 
không bao giờ có sai lầm khi thuyết pháp, bởi vì Ngài không 
bao giờ thốt ra một chữ nào, một lời nào mà không suy xét kỹ 
lưỡng. Người ta nói rằng Mãra là kẻ chống đối Đức Phật. Vậy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 613 


chắc chắn đây chính là Mãra rồi.” 

Với sự suy nghĩ đúng đắn của một đệ tử chân chánh của 
Đúc Phật, Surambattha hỏi thắng: “Ngươi là Mara, phải 
không?” Nghe vậy, Mãra kinh ngạc, tức giận và run rấy như bị 
một chiếc rìu đánh trúng bởi sự đối chất của một vị thánh có 
tịnh tín bất động đối với Giáo Pháp, một đức tin không thể bị 
lay chuyển bởi bất cứ sự cám dỗ, mưu mẹo hay lừa dối nào. 
Biết sự trá hình mạo danh của mình đã bị phát giác, Mara đành 
thú nhận: “Vâng, Sũrambattha, ta là Mara!” 

Khi Ấy, Sirambattha quở trách: “Hði Mara gian ác, dù có 
cả một ngàn ma vương như ngươi cũng không thể lay chuyên 
được đức tin kiên định của ta. Đức Phật Gotama đã dạy cho ta 
trong bài pháp của Ngài rằng: “Tất cả các pháp duyên sinh đều 
vô thường!” Và bài pháp mà ta đã tín thọ này đã đưa dẫn ta vào 
thánh đạo (so/ãpaffi-magga). Ngươi hãy ra khỏi nơi đây!” 

Nói xong những lời nghiêm khắc ấy, Sũrambaftha búng 
ngón tay ra hiệu xua đuổi Mãra đi khỏi khuôn viên nhà ông! 
Mãra không có lời lẽ nào đề biện hộ cho sự lừa dối của mình, 
biến mất ngay tức khắc. 

Vào buôi tối hôm Ấy, Sũrambattha đến viếng Đức Bồn Sư 
và tường thuật việc Mãra đến nhà ông cùng những lời Mãra 
nói, và cách ông hành xử với Mãra. Rồi vị thiện nam cao quý 
ấy thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, Mãra đã mưu toan lay chuyên 
đức tin của con như thế đó.” 


3. Bậc Thánh Nhập Lưu (Sotãäpanna) 


Đức tin kiên định đó của Sũrambattha chính là lòng tịnh 
tín bất động đối với Tam Bảo của bậc thánh nhập lưu 
(sofãpanna). Nam cư sĩ Sũrambattha đã được Đức Phật ngợi 
khen trước Tăng chúng là một trong những cận sự nam gương 
mẫu đã thành tựu sáu pháp: (1) lòng tịnh tín bất thối chuyên 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 614 


đối với Phật, (2) lòng tịnh tín bất thối chuyển đối với Pháp, (3) 
lòng tịnh tín bất thối chuyển đối với Tăng, (4) thánh giới, (5) 
thánh trí, (6) thánh giải thoát (AN 6.120). 

Aveccappasanna Sufífa trong Tăng Chị Bộ Kinh (Kinh Bất 
Động, AN 10.64) có ghi lại những lời dạy của đắng Chánh 
Biến Tri về đức tin kiên định đó như sau: 

“Này các tỳ khưu, những ai có lòng tịnh tín bất động nơi 
Như Lai (aveccapasanna), tất cả đều là những bậc nhập lưu 
(sofãpanna). Trong những bậc nhập lưu Ấy, năm hạng đạt được 
cứu cánh ngay trong thế gian này, và năm hạng đạt được cứu 
cánh sau khi rời bỏ thế gian này.” 

Bậc nhập lưu đã đoạn trừ được ba trong mười kiết sử 
(samyoJana) trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi. Ba hạ 
phần kiết sử đó là: thân kiến (sakkãya-diffhi), hoài nghỉ 
(vicikicchđ), và giới cấm thủ (silabata-paramasa). Bậc nhập 
lưu đã thoát khỏi sự tái sanh vào ác đạo, đọa xứ, và chắc chắn 
sẽ đạt cứu cánh A-la-hán quả trong tối đa là bảy kiếp. 


C. Bậc Đệ Nhất Upãsaka về Tịnh Tín Bất Động 


Về sau, vào một dịp Đức Phật tuyên dương các đệ tử nam 
cư sĩ về công hạnh tối thắng của họ trước đại chúng tại tịnh xá 
Jetavana, Ngài nhắc đến sự việc Mãra lập mưu để kiểm chứng 
đức tin của Sũrambattha đối với Giáo Pháp. Rồi Đức Bổn Sư 
tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Như Lai 
có tịnh tín bất động đối với Giáo Pháp (aveccapasanna), 
Sũrambattha là bậc đệ nhất (cetadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 615 


Jivaka Komärabhacca 
Đệ Nhất Nam Cư Sĩ về Được Mọi Người Tín Nhiệm 


Trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Đức Phật Gotama được 
mọi người tín nhiệm (puggala pasanna'“'), Jivaka được Ngài 
tán đương là bậc đệ nhất (eazdagga). 


A. Lời Phát Nguyện Từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Jĩvaka sanh 
vào một gia đình danh giá trong thành HamsävafI. Một ngày 
nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, ông được chứng kiến 
Đức Thế Tôn tuyên dương một đệ tử nam cư sĩ của Ngài là bậc 
đệ nhất về được mọi người tín nhiệm do mến mộ tài năng và 
đức độ của vị ấy. JTvaka tương lai vô cùng hoan hỷ, khởi tâm 
kính ngưỡng bậc tối thắng ấy, và ước nguyện được thành tựu 
danh hiệu tương tự trong thời một vị Phật tương lai. Sau đại lễ 
trai tăng cúng dường Đức Phật và chư Tăng, vị ấy thành kính 
phát đại nguyện trước Đức Thế Tôn. Đức Phật Padumuttara 
ban lời tiên tri rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ được thành 
tựu vào thời Đức Phật Gotama. 

Tương truyền rằng, trong một tiền kiếp của Jvaka, vị ấy 
cũng đã phát nguyện được trở thành vị y sĩ của một Đức Phật 
tương lai. 


B. Kiếp Đệ Tử Nam Cư Sĩ của Đức Phật Gotama'”° 


1. Thân Thế 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 


'# nuggala: người, cá nhân; pasanna: tin tưởng, hài lòng 


3 theo sách The Great Chronicles oƒ Buddhas và Luật Tạng, Đại Phẩm II, 
Chương Y Phục 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 616 


Jïivaka tương lai tiếp tục hành trì các thiện nghiệp cho đến khi 
mạng chung, rồi sau đó VỊ ấy chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi 
người trong suốt một trăm ngàn đại kiếp. 

Vào thời Đức Phật Gotama, vị ấy tái sanh vào bụng mẹ là 
nàng Sãlavati, một kỹ nữ tài sắc trong thành Rãjagaha. Sãlavatĩ 
lo sợ rằng nếu các khách nam nhân biết nàng mang thai thì sẽ 
không trọng vọng nàng nữa, cho nên nàng giấu việc thai nghén 
và cáo bệnh không tiếp khách. Theo thông lệ thời ấy, các kỹ nữ 
chỉ giữ nuôi các bé gái, còn các bé trai thì kín đáo vứt bỏ. Vì 
thế, sau khi sanh ra một bé trai, JTvaka tương lai, SalavatT sai 
một người hầu gái thân tín lén đặt hài nhi vào trong chiếc giỏ 
tre cũ kỹ rồi mang quăng bỏ ở đồng rác. 

Sáng sớm hôm ấy, hoàng tử Abhaya đang trên đường đến 
hầu phụ vương là vua Bimbisära, xứ Magadha, thì tình cờ nhìn 
thấy đàn quạ bu quanh một đứa trẻ sơ sinh trong đống rác bên 
đường. ““ Hoàng tử truyền cho các người hầu đến xem xét. 
Khi biết đó là một bé trai sơ sinh, hoàng tử hỏi họ: “Đứa bé 
còn sống không?” Họ trả lời: “Thưa ngài, đứa bé còn sống.” 

Thương xót cho đứa bé sơ sinh bị vứt bỏ nhưng vẫn bám 
víu vào sự sông, hoàng tử Abhaya mang hài nhỉ về hoàng cung 
nuôi dưỡng. Vì các hầu cận của hoàng tử đã trả lời cho chủ 
nhân rằng: “Đứa bé còn sống” (còn sống là “/7wz/”) nên cậu bé 
có tên là Jĩvaka. Và do cậu bé được một hoàng tử nuôi nắng 
nên còn được gọi là JTvaka Komarabhacca, nghĩa là “Jrvaka, 
Con Trai Nuôi của Hoàng Tử (Abhaya).” 


2. Vị Y Sĩ Xuất Chúng Được Dân Chúng Tín Nhiệm 


Năm lên mười sáu tuổi, đã lớn khôn, JTvaka muốn tìm hiểu 
thân thê thật sự của mình nên hỏi hoàng tử Abhaya về cha mẹ 


'*5 theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh (AA.i.216), hoàng tử Abhaya chính là 
cha ruột của JTvaka 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 617 


ruột. Hoàng tử cho biết: “Này JTvaka con, ta không biết mẹ của 
con là ai, nhưng ta là cha của con vì con được ta nuôi dưỡng.” 
Hiểu rõ được thân phận, JTvaka muốn có một nghề nghiệp tốt 
để không phải sống nhờ vả vào hoàng tộc. Lúc bấy giờ, có một 
người thầy thuốc danh tiếng sống ở Takkasilã. Không xin phép 
hoàng tử Abhaya, Jïvaka tìm đến vị ấy và xin học nghề. 

Do phước quá khứ, trí thông minh tiềm ẩn, và sự chuyên 
cần nỗ lực, chỉ sau bảy năm thì JTvaka Komarabhacca hoàn tất 
chương trình học tập y dược, một chương trình mả tương 
truyền rằng một phàm nhân khác phải mất mười hai năm mới 
học tập xong. JTvaka trở thành vị thầy thuốc xuất sắc, có kiến 
thức phi thường như khi đi bộ quanh Takkasilã một do tuần thì 
vị ấy không thấy bất cứ cây gì, vật gì mà không có dược tính. 
Khi ấy, thầy của Jĩvaka biết người môn sinh đã thành tài nên 
cho JTvaka chút ít lộ phí đề trở về quê hương. 

Trên đường về Rãjagaha, vì số lộ phí nhỏ thầy cho đã hết, 
Jïvaka bắt đầu hành nghề y sĩ. Bệnh nhân đầu tiên là người vợ 
của một đại phú gia ở Sãaketa. Khi trị dứt chứng bệnh đau đầu 
đã kéo dài bảy năm của bà bằng chỉ một thứ thuốc nhỏ mũi 
gồm bơ lỏng pha với các được liệu khác, JTvaka được gia đình 
ấy thưởng công trọng hậu. 

Về đến Rãjagaha, Jĩvaka dâng trọn phần thưởng từ công 
việc đầu tiên của mình lên hoàng tử Abhaya để đền ân nuôi 
dưỡng. Hoàng tử không nhận của cải ấy, bảo JTvaka hãy để 
dành cho chính mình, và cho phép Jivaka xây cất tư thất ở hậu 
cung của hoàng tử. 

Lúc bấy giờ, vua Bimbisara, một vị minh quân hiền đức 
và đệ tử thuần thành của Đức Phật, mang chứng bệnh nan y về 
da. Jivaka đã chữa lành bệnh của vua với chỉ một liều thuốc 
thoa. Được đức vua trọng thưởng bằng của cải nhưng JTvaka 
không nhận mà chỉ xin một chức vụ. Do vô cùng tín nhiệm và 
mến mộ tài năng của vị thầy thuốc trẻ, và vì còn là một đệ tử 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 618 


thuần thành của Đức Thế Tôn, nên vua Bimbisãra truyền rằng: 
“Này khanh, JTvaka, vậy thì khanh hãy phục vụ trầm, các cung 
phi, và hội chúng Tăng mà Đức Thế Tôn đứng đầu.” 

Từ đó, JTivaka chính thức trở thành ngự y của đức vua, và 
y sĩ của Đức Phật và Tăng già. Vị y sĩ tài giỏi ấy, đặc biệt là về 
dược thảo và phẫu thuật, cũng được dân chúng khắp nơi tín 
nhiệm và xin được chữa trị nhiều căn bệnh nan V hiểm nghèo. 

Một lần nọ, vua CandapaJJota xứ Avanti bị bệnh vàng da 
bất trị, Được nghe về danh tiếng lẫy lừng của Jĩvaka, vua 
Candapajjota thỉnh cầu vua Bimbisära cho vị ngự y sang chữa 
bệnh cho mình. Sau khi được JTvaka nhanh chóng trị dứt bệnh, 
vua Candapajjota ban thưởng cho vị y sĩ một xấp vải đôi 
thượng hạng được sản xuất tại xứ Sivi nồi tiếng về dệt vải. Đó 
là loại vải tốt nhất, quý báu và cao sang nhất trong hàng trăm 
ngàn loại vải đôi. 

Bấy giờ, JTvaka khởi thiện ý: “Không ai xứng đáng thọ 
dụng xấp vải đôi cao quý bậc nhất này, ngoại trừ Đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán cao thượng, Chánh Đăng Giác, hay là đức 
vua Bimbisära.” 


3. Vị Y Sĩ Của Đức Phật 


Vào lúc đó, Đức Phật đang ngụ tại tịnh xá trên sườn đồi 
Gijjhakũta, gần thành Rãjagaha. Bấy giờ, Đức Phật bị bệnh do 
thể dịch trong cơ thể không cân bằng nên Ngài nói với đại đức 
Ananda rằng Ngài muốn dùng thuốc xổ. “” Do tín nhiệm 
Jivaka, đại đức Änanda đến gặp JTvaka và trình bảy sự việc. 

Khi ấy, vị y sĩ chu đáo và tận tâm nghĩ rằng: “Đối với ta, 
quả là không thích đáng nếu ta dâng Đức Thế Tôn một thứ 
thuốc xổ thô tháo.” Vì vậy, JTvaka nhanh chóng mà thận trọng 


! theo y học, cơ thê người có 4 thể dịch cơ bản: máu, đờm, mật vàng, và 


mật đen; khi các dịch cân băng, cơ thê mới khỏe mạnh. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 619 


chữa lành bệnh cho Đức Thế Tôn bằng dầu thoa trong một vài 
ngày, tiếp theo là ba liều thuốc xổ nhẹ, mỗi liều gồm ba năm 
hoa sen và nhiều loại được liệu trộn lẫn nhau, rồi sau đó tắm 
nước ấm để hoàn thành việc chữa trị. Không bao lâu sau, Đức 
Phật hồi phục sức khỏe như trước. 


4. Việc Chấp Nhận Y của Gia Chủ Dâng 


Sau khi chữa lành chứng bệnh về thể dịch cho Đức Phật, 
Jivaka đến viếng thăm Ngài, mang theo xấp vải đôi hiếm quý 
từ xứ S1vi do vua CandapaJJota ban thưởng cho mình. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị y sĩ ngồi xuống một bên 
và cung kính thỉnh cầu Ngài ban cho ông một ân huệ. Đức Phật 
dạy: “Này Jïvaka, các đắng Như Lai không ban ân huệ (trước 
khi biết điều ấy là gì).” JTvaka liền thưa: “Bạch Thế Tôn, điều 
con ước muốn là điều hợp lý và không bị chê trách.” Khi ấy, 
Đức Phật bi mẫn dạy: “Này JTvaka, con hãy nói đi.” 

“Bạch Thế Tôn,” vị lương y thưa, “Thế Tôn chỉ mặc phần 
tảo y (pamsukiila, là loại y may bằng giẻ rách thô xấu hay 
những mảnh vải quăng bỏ trong đồng rác hay bãi tha ma), và 
hội chúng tỳ khưu cũng vậy. Bạch Thế Tôn, xấp vải đôi 
thượng hạng này của con được sản xuất tại xứ Sivi, là loại vải 
tốt nhất, quý báu và cao sang nhất trong hàng trăm ngàn loại 
vải đôi. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thọ nhận xấp vải này của 
con, và xin Thế Tôn cho phép hội chúng tỳ khưu được thọ 
dụng y được dâng bởi các gia chủ (gahapaficrvara).” 

Vì lòng bị mẫn cho vị thí chủ, Đức Phật đã thọ nhận xấp 
vải ấy. Rồi bậc Thế Gian Giải, đắng Vô Thượng Sĩ, ban một 
bài pháp cho Jĩvaka nghe để chỉ dạy, thức tỉnh, sách tấn, và tạo 
niềm phấn khởi cho vị ấy. Sau khi nghe pháp, JTvaka đảnh lễ 
tri ân Đức Phật, hướng vai phải về Ngài rồi nhiễu quanh đề tỏ 
lòng tôn kính, và ra về. Tương truyền răng JTvaka đắc quả nhập 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 620 


lưu sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp. 

Sau đó, do nhân duyên này, Đức Phật đã triệu tập Tăng 
chúng đề ban một bài pháp thích hợp, và dạy rằng: “Này các tỳ 
khưu, (từ nay) Như Lai cho phép vị tỳ khưu chấp nhận y của 
gia chủ dâng. Vị nào muốn sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ 
thì hãy mặc loại y ấy. Vị nào muốn sử dụng y của gia chủ dâng 
thì hãy chấp nhận loại y ấy. Và này các tỳ khưu, Như Lai ngợi 
khen sự biết đủ với cả hai loại y ấy.” 

Khi dân chúng khắp nơi nghe được rằng nhờ Jïvaka mà 
nay các thí chủ có thê dâng y đến chư tỳ khưu, họ hết sức phấn 
khởi vui mừng vì nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã cho phép chư tỳ 
khưu thọ nhận và sử dụng y của gia chủ dâng. Giờ đây, chúng 
ta sẽ được dâng thêm các thí vật đến chúng Tăng để vun bồi 
công đức.” Và chỉ trong một ngày, ở trong nước nhiều ngàn y 
đã được dâng đến Tăng già. 


5. Dâng Cúng Tịnh Xá ở Vườn Xoài — Jivakambavana 


Sau khi trở thành một vị thánh nhập lưu, JTvaka muốn đến 
viếng thăm Đức Phật thường xuyên, mỗi ngày hai lần, nhưng 
nhận thấy rằng tịnh xá Veluvana quá xa. Bấy giờ, Jĩvaka nghĩ 
rằng: “Lành thay nếu ta được cúng dường tất cả tứ vật dụng 
của Đức Thế Tôn!” Do đó, JTvaka xây cất một tịnh xá đầy đủ 
tiện nghi ngay trong khu Vườn Xoài thanh tịnh của mình ở 
RãJagaha, được gọi là JTvakambavana, và dâng lên Đức Phật 
và chư Tăng. (DA.1.133; MA.1i.590) 

Đức Phật đã nhiều lần lưu ngụ tại tịnh xá ở 
Jivakambavana. Nơi đây, đắng Chánh Đăng Giác cũng đã 
thuyết giảng nhiều bài pháp quan trọng được ghi lại trong kinh 
điển, như bài kinh SZmaññaphala Suta (DN 2) và hai bài kinh 
JTvaka Suffa (AN 8.26 và MN 55). 

Những khi Đức Phật trú ở nơi này, mỗi ngày Jïvaka đến 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 621 


viếng thăm Ngài hai lần và chăm sóc sức khỏe cho Ngài, như 
vị ấy hằng ước nguyện. Không những vậy, dù rất bận rộn với 
công việc y sĩ trong xã hội, JTvaka cũng tận tâm chăm sóc sức 
khỏe cho Tăng chúng và chữa trị cho bất cứ vị tỳ khưu nào bị 
bệnh, xứng đáng với sự tín nhiệm của tất cả mọi nĐƯỜI. 


C. Vị Nam Cư Sĩ Gương Mẫu 


Jwvaka Komarabhacca được Đức Phật ngợi khen trước 
Tăng chúng là một trong những cận sự nam gương mẫu đã 
thành tựu sáu pháp: (1) lòng tịnh tín bất thối chuyên đối với 
Phật, (2) lòng tịnh tín bất thối chuyển đối với Pháp, (3) lòng 
tịnh tín bất thối chuyên đối với Tăng, (4) thánh giới, (5) thánh 
trí, (6) thánh giải thoát (AN 6.120). 

Jvaka còn là một vị cận sự nam chuyên cần tìm hiểu và 
học hỏi giáo lý mà Đức Bồn Sư thuyết giảng. Kinh điển Päli 
ghi lại một số cuộc vấn đạo mở đầu bằng lời thỉnh pháp của 
Jïvaka đến Đức Phật, và từ đó Giáo Pháp thâm sâu được Đức 
Bồn Sư giảng giải cặn kẽ và làm sáng tỏ cho vị ấy cũng như 
cho hàng đệ tử cư sĩ của Ngài. Một thí dụ là J7vaka Suf/a trong 
Trung Bộ Kinh (MN 55) dưới đây. 

Một lần nọ, Jïvaka đến viếng Đức Phật khi Ngài đang trú 
tại Rãjagaha, trong tịnh xá ở Vườn Xoài JTvakambavana. Ông 
bạch hỏi Đức Phật có thật là khi biết thí chủ giết động vật để 
làm thức ăn cúng dường Ngài mà Ngài vẫn thọ dụng. Đức Phật 
trả lời rằng Ngài chỉ không cho phép tỳ khưu thọ dụng thịt khi 
thấy, nghe, hay nghi con vật đã vì mình mà bị giết. Đức Phật 
dạy thêm rằng ai vì đắng Như Lai hay vì đệ tử đắng Như Lai 
mà giết hại sinh vật, người ấy tạo ác nghiệp, phi công đức. 

Khi được nghe câu trả lời của Đức Phật, JTvaka vô cùng 
hoan hỷ. Ông tán thán ân đức Đức Bồn Sư và tác bạch rằng: 
“Bạch Thế Tôn, nguyện Thế Tôn nhớ đến con là một đệ tử cư 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 622 


sĩ của Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng.” 

Một trong những bài pháp dài nhất đã được Đức Thế Tôn 
thuyết giảng là SZmafññaphala Su#a trong Trường Bộ Kinh 
(Kinh Sa Môn Quả, DN 2) mà Ngài đã ban cho vua AJãtasatftu. 
Thời pháp này có liên quan mật thiết đến Jvaka, vị ngự y của 
cả hai đời vua là vua Bimbisära và vua AJãtasattu, mà cũng là 
vị y sĩ và đệ tử cư sĩ của Đức Phật. 

Vua Ajãtasattu vốn không phải là một người hiền đức; vì 
nghe theo những lời khuyến dụ tội lỗi ác độc của tỳ khưu 
Devadatta nên vua Ajãtasattu đã giết chết chính cha ruột của 
mình là vua Bimbisara, một vị vua sống theo Chánh Pháp, một 
vị thánh nhập lưu. Với đại ác nghiệp đó, vua AJäftasattu đã tự 
mình cắt đứt căn duyên đề chứng quả nhập lưu trong kiếp hiện 
tại, và sẽ phải trả quả dữ tương ứng. 

Từ lúc vua Ajãtasattu phạm tội giết cha, ban đêm vua 
không sao ngủ ngon giấc vì vừa chợp mắt thì thấy ác mộng. 
Rồi đến lúc nghe tin về cái chết đữ của Devadatta là bị đất rút, 
vua càng hoang mang kinh sợ vì e rằng mình cũng sẽ có một 
kết thúc kinh hoàng như thầy của mình với đại ác nghiệp đã 
làm. (Việc này cho thấy răng với những ai đã làm nhiều điều 
ác, họ nhìn thấy dấu hiệu phải rơi xuống khổ cảnh, đọa xứ 
không chỉ vào lúc cận tử mà còn rất lâu trước khi kết thúc kiếp 
sống hiện tại.) Vua không thể vui hưởng lạc thú đế vương và 
thường có ảo tưởng thấy cảnh đất nứt muốn nuốt chửng mình 
và cảnh lửa thiêu đốt ở địa ngục A tỳ (Avĩci). 

Vua Aljätasattu tha thiết muốn được gặp Đức Phật, đảnh lễ 
Ngài để tỏ lòng tôn kính, và bạch hỏi Ngài về chuyện của mình 
để xin lời chỉ dạy, nhưng vì đã tạo ác nghiệp quá lớn nên vua 
không dám diện kiến đắng Chánh Đẳng Giác. 

Một đêm trăng tròn nọ, vua Ajãtasattu thấy buồn phiền 
không sao khuây khỏa được. Đang ngự trên ngai vàng g1ữa 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 623 


quần thần, vua trông thấy ngự y Jïvaka ngồi gần đó. Do biết 
rằng Jĩvaka là một đệ tử thuần thành của Đức Phật, đã xây 
dựng tịnh xá cho Đức Phật, và là y sĩ của bậc Đạo Sư, nên vua 
nghĩ đến việc nói khéo để nhờ Jïvaka đưa vua đến gặp Đức 
Thế Tôn. Vì thế vua giả vờ hỏi quần thần rằng đêm nay vua 
nên gặp bậc đạo sư nào có thể làm khởi dậy niềm an lạc và tâm 
tịnh tín, với mục đích gợi ý cho JTvaka biết về việc vua muốn 
gặp Đức Phật. 

Vị ngự y minh mẫn biết rõ gợi ý của đức vua. Nhưng ông 
để cho các quan trong triều vốn là tín đồ của sáu ngoại đạo sư 
trả lời trước, còn mình thì giữ yên lặng, bởi vì ông nghĩ rằng 
bấy giờ vua sẽ trực tiếp hỏi ông, và lúc đó ông có thể trang 
nghiêm trình bày ân đức của Đức Thế Tôn mà không bị các 
quan ấy làm gián đoạn. 

Jivaka đã tiên đoán chính xác. Sau khi các quan ấy đã cố 
công ca ngợi thầy của họ với những lời lẽ vua AJãtasattu 
không sao hoan hỷ tín thọ được, còn ngự y JTvaka vẫn làm 
thính, đức vua thầm nghĩ: “JTvaka là một đệ tử, một cận sự 
nam của Đức Phật, đắng Tĩnh Lặng. Thế nên Jĩvaka cũng làm 
thinh và sống trong yên lặng như một sa môn giới hạnh.” Bấy 
giờ, vua trực tiếp yêu cầu Jïvaka nói về bậc Đạo Sư của JTvaka. 

Vị ngự y đứng dậy, trang nghiêm cúi rạp người hướng về 
chỗ ngụ của Đức Bồn Sư (lúc bấy giờ là Vườn Xoài 
Jivakambavana), lễ bái Thấy, rồi chắp tay lên đầu với tất cả 
lòng tôn kính, cất tiếng ca ngợi ân đức cao quý vô thượng của 
Đức Bồn Sư: “Tâu đại vương, bậc Đạo Sư của chúng tôi, Đức 
Thế Tôn, là bậc A-la-hán bởi vì Ngài có giới đức, định đức, tuệ 
đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức, nên Ngài là bậc Ứng 
Cúng của nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Đại vương hãy 
đến chiêm bái Thế Tôn, nghe pháp và hỏi đạo bậc Đạo Sư. Rất 
có thể, nhờ thế mà tâm của đại vương được an lạc và tịnh tín.” 

Sau khi nghe Jïvaka nói về những ân đức cao quý của Đức 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 624 


Phật, tâm vua Ajãtasaftu ngập tràn niềm hỷ lạc. Vua truyền cho 
Jïvaka dẫn vua đến viếng Đức Phật ngay đêm ấy. Vị ngự y 
trung tín và thông minh đã sắp xếp thật kỹ lưỡng để vua được 
bảo vệ an toàn trong chuyến xuất cung đột ngột giữa đêm. 

Không những vậy, Jïvaka còn chu đáo nghĩ rằng chư Phật 
Toàn Giác có thông lệ chỉ thuyết pháp khi các Ngài thấy một 
chúng sanh nào đó có thiện nghiệp hay căn duyên đặc biệt đưa 
đến sự chứng đắc đạo quả khi nghe pháp của chư Phật. Trong 
khi đó thì vua Ajãtasattu thì đã tạo một ác nghiệp rất lớn khiến 
cận y duyên trong kiếp hiện tại có lẽ đã bị cắt đứt. 

Thế nên, để trợ duyên lành cho vị vua đang khao khát ánh 
đạo, Jĩvaka gửi tin cho dân chúng biết về chuyến yết kiến Đức 
Phật của đức vua đề họ cùng tham dự, bởi vì nếu có người nào 
đó trong hội chúng có được đầy đủ căn duyên phi phàm thì 
Đức Phật sẽ thuyết pháp cho sự phát triển tâm linh trên đường 
đạo của vị Ấy. Vì thế, ngoài đoàn hộ giá của triều đình, còn có 
đông đảo dân chúng tham dự, đi theo đức vua đến chiêm bái 
Đức Thế Tôn. 

Jivaka dẫn đường cho vua Ajãtasattu và hội chúng rời 
kinh đô, đi về hướng Vườn Xoài Jĩvakambavana. Đến gần 
Vườn Xoài thì đức vua bỗng run sợ kinh hoàng vì sự yên lặng 
tuyệt đối — không cả một tiếng hắt hơi, tiếng ho hay tiếng trò 
chuyện — trong khuôn viên tịnh xá, nơi mà vua biết rằng đang 
có một đại chúng tỳ khưu gần một ngàn hai trăm năm mươi vị. 
Rồi vua khởi lên sự nghỉ ngờ về lòng trung tín và chân thật của 
vị ngự y. Biết tâm trạng đó của đức vua nên JTvaka trấn an vua 
và quả quyết rằng mình không lường gạt hay phản vua. Lúc đặt 
chân lên nền đất tịnh xá, vua AJãAtasattu chợt nhớ đến tội giết 
cha và lại khởi lên sự sợ hãi, thế nên vua phải nắm tay JTvaka 
để đủ can đảm đi vào giảng đường. 

Trong giảng đường, JTvaka chắp tay hướng về Đức Phật 
để chỉ cho vua Ajãtasattu thấy đắng Vô Thượng Sĩ đang ngồi 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 625 


yên lặng giữa các vị tỳ khưu. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, vua 
đứng ở nơi thích hợp và nhìn khắp chúng tỳ khưu tĩnh lặng và 
trang nghiêm như một hồ nước trong; đôi mắt an tịnh của họ 
chăm chú hướng về Đức Bổn Sư. Vua Ajãtasattu vô cùng ngạc 
nhiên vì chưa bao giờ thấy một hội chúng thanh tịnh như vậy, 
rồi vua chạnh nhớ đến con trai của mình nên cảm hứng thốt 
lên: “Mong hoảng tử cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng 
của các vị sa môn này vậy.” 

Đức Phật hiểu rõ tâm trạng của vua lúc ấy nên dịu dàng 
nói răng: “Tâu đại vương, tâm đại vương đang nghĩ về người 
con trai thương yêu của mình.” Được nghe lời từ mẫn ấy của 
Đức Phật, vua AJjãtasattu hoan hỷ và xác định nhận xét của 
Ngài. Rồi vua đảnh lễ Đức Phật, chắp tay vái chào chúng 
Tăng, và ngồi xuống ở nơi thích hợp. 

Sau khi xin phép và được Đức Phật cho phép đặt các câu 
hỏi, đức vua thỉnh pháp bậc Đạo Sư về những lợi ích và thành 
quả thiết thực ngay trong kiếp hiện tại của một vị sa môn sông 
đời phạm hạnh. Bấy giờ, Đức Phật giảng giải thật cặn kẽ về 
những quả thiết thực, hiện tại, và thù thắng của hạnh sa môn, 
mà quả vị cao quý nhất là đạo quả A-la-hán. 

Khi Đức Phật chấm dứt bài thuyết giảng dài nhưng thật 
mạch lạc, chỉ tiết và súc tích, với nhiều thí dụ cụ thể khác 
nhau, vua Ajãtasattu vô cùng hoan hỷ và mãn nguyện. Vua tán 
thán ân đức Đức Phật và Chánh Pháp, và xin quy y Tam Bảo. 
Rồi vua nhận trọng tội đã hại mạng phụ vương. Vua sám hối 
và thỉnh cầu Đức Thế Tôn tha thứ lỗi lầm, và xin Ngài ghi 
nhận đó là một tội làm cho vua biết cảnh giác và ngăn chặn 
trong tương lai. 

Đức Phật dạy: “Đại vương, thật là một trọng tội! Do sĩ mê 
và bất thiện, đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị vua 
chân chánh, để đoạt vương quyền. Vì đại vương đã thấy tội ấy 
là một tội và thú tội đúng với Chánh Pháp, Như Lai xá tội ấy 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 626 


cho đại vương. Này đại vương, trong luật pháp của bậc thánh, 
với những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với Chánh Pháp, và 
biết ngăn chân trong tương lai, đó là một sự tiến bộ.” 

Sau khi đức vua cung kính từ biệt và quay về hoàng cung, 
Đức Thế Tôn nói với chư Tăng: “Này các tỳ khưu, tâm vua ấy 
rất ăn năn hối lỗi. Nếu vua ấy không hại mạng phụ vương, một 
vị minh quân trị vì đúng pháp, thì ngay tại chỗ vừa ngồi đây, 
khi nghe Như Lai ban pháp, vua ấy đã khởi lên pháp nhãn 
thanh tịnh và chứng đắc đạo quả nhập lưu.” 

Tuy không thể chứng đắc quả nhập lưu lúc ấy, nhưng do 
quy y Tam Bảo và nương tựa Giáo Pháp của Đức Như LaI, nên 
vua AJãtasattu cũng đã đạt được những lợi ích lớn. 

Lợi ích thứ nhất đến trong kiếp hiện tại. Từ lúc phạm tội 
giết cha, vua không bao giờ ngủ ngon giấc, ban đêm cũng như 
ban ngày, vì bứt rứt lo sợ ác quả trong tương lai. Sau khi nghe 
Đức Phật thuyết Kinh Sa Môn Quả vi diệu với giọng dịu ngọt 
của bậc Đạo Sư, tâm vua được bình an mát mẻ nên vua đã có 
thể ngủ ngon. 

Lợi ích thứ hai đến trong hậu kiếp. Với trọng nghiệp giết 
cha, vua Ajãtasattu sẽ bị đọa địa ngục ngay sau khi chết. 
Nhưng vua sẽ chỉ chịu khổ cảnh trong địa ngục Lohakumbhï 
(thay vì địa ngục Avĩci) và chìm trong vạc dầu sôi nơi đó ba 
mươi ngàn năm, rồi nhô lên mặt vạc dầu thêm ba mươi ngàn 
năm nữa. Sau sáu mươi ngàn năm đó, vua sẽ được thoát khỏi 
địa ngục LohakumbhI. 

Theo chú giải, có một lợi ích lớn nữa là, sau khi đã gánh 
chịu ác quả ở địa ngục, và tiến tu trên đường giác ngộ giải 
thoát trong hậu kiếp, đức vua sẽ chứng đắc quả 
Paccekabuddha, trở thành một vị Phật Độc Giác. 

Từ khi quy y Tam Bảo, vua AJãtasattu hành thiện nghiệp, 
vun bồi công đức, và là một trong những đệ tử cư sĩ thuần 
thành nhất của Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt và tro cốt 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 627 


xá lợi của Ngài được phân chia cho các nhóm thỉnh cầu, 
trưởng lão Mahã Kassapa đã đích thân đem phần tro của Đức 
Phật về cho vua Ajãtasattu xây bảo tháp trong xứ Magadha đề 
tôn thờ. Một công đức lớn khác của đức vua là bảo trợ cho Hội 
nghị Kết tập Kinh điển Thứ nhất tại hang động Sattapanni trên 
sườn đồi Vebhara gần Rãjagaha, khai mạc ba tháng sau khi 
Đức Thế Tôn nhập Niết bàn. 

Và như vậy, JTvaka đã trợ duyên lành cho vua AJãtasattu 
đến với Đức Phật và Chánh Pháp, quy y Tam Bảo, sám hối tội 
lỗi trước Đức Bổn Sư, và trở thành một cận sự nam tận tụy 
phục vụ Đức Phật và Tăng già. 


D. Ảnh Hưởng Của Vị Y Sĩ Đối Với Tăng Già 


Tam Tạng PalI còn phi lại nhiều sự kiện khác có liên quan 
đến ảnh hưởng quan trọng và đặc biệt của Jïvaka 
Komãrabhacca đối với Đức Phật và Tăng chúng. 


1. Chữa Trị Vết Thương của Đức Phật tại Jwakambavana 


Khi lòng ganh ghét đồ ky Đức Phật của Devadatta biến 
thành thù hận, ông âm mưu ám sát Đức Phật. 

Thoạt tiên, Devadatta gửi một đội sát thủ do vua 
Ajãtasattu đã quy tụ cho ông để đến giết Đức Phật. Thế nhưng 
cả đội sát thủ được Đức Phật bi mẫn nhiếp phục và chứng đắc 
đạo quả nhập lưu. Vô cùng tức giận, Devadatta quyết định sẽ 
đích thân hạ thủ. 

Một hôm nọ, trong khi Đức Phật đang đi kinh hành dưới 
bóng râm dọc theo con đường men chân đồi Gijjhakũfa, 
Devadatta lén trèo lên đỉnh đổi và đây một tảng đá lớn lăn 
xuống ngay đỉnh đầu Đức Phật với ý định sát hại Ngài. Nhưng 
khi tảng đá đang lăn xuống thì có hai mỏm đá bỗng nhiên nhô 
ra và cản nó lại. Một mảnh nhỏ bay ra, văng vào bàn chân Đức 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 628 


Phật và làm Ngài chảy máu. 

Đức Phật nhìn lên và quở trách Devadatta: “Này kẻ rồ đại 
kia, kẻ không thê thăng tiến tâm linh! Với ác tâm và tác ý sát 
nhân, ngươi đã làm Như Lai chảy máu, đã gây đại ác nghiệp.” 
Rồi Đức Bồn Sư nói với các tỳ khưu: “Này các tỳ khưu, do 
làm Như Lai chảy máu với ác tâm và tác ý sát nhân, Devadatta 
đã tạo đại ác nghiệp đầu tiên, một vô gián nghiỆệp (ananfariya- 
kamma).”!8 

Các tỳ khưu dìu Đức Phật đến vườn Maddakucchi ở chân 
đồi Gijjhakũta để tạm dưỡng thương. Nhưng rồi Đức Phật bảo 
các tỳ khưu đưa Ngài đến tịnh xá ở Vườn Xoài của y sĩ JTvaka. 
Hay tin này, Jĩvaka liền đến gặp Đức Bồn Sư, đắp thuốc và 
băng bó vết thương của Ngài. Rồi Jïvaka dặn Đức Bồn Sư chờ 
ông đi chữa bệnh cho một bệnh nhân ở trong thành về rồi sẽ 
tháo băng cho Ngài. 

Thế nhưng khi Jïvaka điều trị cho bệnh nhân ấy xong và 
trở về thì quá trễ giờ, cửa thành đã đóng lại. Bấy giờ, JTvaka 
suy nghĩ: “Ta đã tạo một lỗi lầm trằm trọng. Ta đã đắp loại 
thuốc mạnh vào chân Thế Tôn và băng bó vết thương, rồi vì 
chữa trị một bệnh nhân bình thường mà không chăm sóc chu 
toàn cho Thế Tôn. Bây giờ là lúc cần tháo băng cho Thế Tôn 
mà ta lại không có mặt để làm việc ấy. Vậy thì Ngài có lẽ sẽ 
phải chịu những cơn đau nhức dữ dội suốt đêm.” Và ông vô 
cùng lo lắng. 

Ngay lúc ấy, Đức Phật cho gọi đại đức Änanda đến và dạy 
rằng: “Này Änanda, y sĩ Jvaka trở về sau khi trời tối và không 
kịp vào thành trước khi cửa đóng. Hiện nay ông đang lo lắng 


lẻ Anamiara nghĩa là không có sự ngừng nghỉ. Vô gián nghiệp (ananiara- 
kamma) trô quả ngay trong kiếp hiện tại và người gây nghiệp bị đọa địa 
ngục Vô gián (Avici). Gọi là địa ngục vô gián vì không có khoảng trống 
giữa các tội đồ và ngọn lửa thiêu đốt, và không có gián đoạn giữa sự đau 
đớn. Có 5 vô gián nghiệp là: giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, làm 
thân Đức Phật chảy máu, và phá hòa hợp Tăng. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 629 


vì bây giờ là lúc nên tháo băng vết thương cho Như Lai. Vậy 
con hãy tháo băng ngay.” Đại đức Änanda mở băng ra thì vết 
thương đã lành, kéo da non và tróc vảy giống như vỏ cây tách 
rời khỏi thân cây vậy. 

Trước lúc trời rạng sáng hôm sau, khi cửa thành vừa mở, 
Jivaka vội vã chạy đến Đức Phật và hỏi Ngài đêm qua có bị 
đau đớn gì không. 

Đức Phật trả lời: “Này JTvaka, Như Lai đã nhiếp phục tất 
cả đau khổ từ khi Như Lai chứng đắc quả giác ngộ tối thượng 
dưới Cội Bồ Đề.” Rồi Ngài thuyết một bài pháp thích hợp và 
đọc kệ sau: 


Đích đã đến, không sâu, 
Giải thoát ngoài tắt cả, 
Đoạn trừ mọi buộc ràng, 
Vị ấy không khổ não. 


Kinh Pháp Cú, Kệ 90 
HT Thích Minh Châu dịch 


(Khổ có hai loại: khổ thân (#Zy¡#a) và khổ tâm 
(cefasika). VỊ A-la-hán không thoát khỏi khổ thân 
do nóng, lạnh, v.v. Khi y sĩ JTvaka hỏi Đức Phật, 
ông đang nghĩ đến sự khổ thân. Nhưng Đức Phật, 
đắng Pháp Vương vô thượng, trả lời và giảng giải 
rằng hoàn toàn không có sự khổ tâm, không có sầu 
não, đau đớn trong tâm bậc thánh A-la-hán — vị đã 
giải thoát khỏi vòng luân hồi (samsãra), không còn 
tham luyến tất cả các pháp (trong đó có thân), đã 
đoạn trừ mọi kiết sử trói buộc chúng sanh.) 


Khi bài pháp chấm dứt, nhiều chúng sanh chứng đắc được 
các tầng thánh khác nhau, như thánh quả nhập lưu, v.v. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 630 


2. Không Nên Cho Người Mắc Năm Chứng Bệnh Xuất Gia 
Luật Tạng, Đại Phẩm I, Tụng Phẩm Thứ Tám 


Danh tiếng lẫy lừng của Jïvaka và sự tín nhiệm của dân 
chúng đối với vị y sĩ tài ba khiến ông vô cùng bận rộn, khó 
lòng chu toàn mọi bốn phận. Thế nhưng Jïvaka lúc nào cũng 
nhiệt tâm chăm sóc sức khỏe của Đức Phật và chữa bệnh cho 
Tăng chúng, không bao giờ xao lãng với phận sự này. Không 
những vậy, do kiến thức, tài năng và đức độ của một lương y 
xuất sắc, Jïvaka còn có một tầm ảnh hưởng đặc biệt đối với 
Tăng già về phương diện bệnh tật và sức khỏe. 

Lúc bấy giờ, có năm chứng bệnh hiểm nghèo hoặc dễ lây 
nhiễm đang hoành hành trong dân chúng xứ Magadha là bệnh 
cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh ghẻ ngứa, bệnh suyễn, và bệnh động 
kinh. Họ đến gặp JTvaka để xin được điều trị. Vị y Sĩ nói với họ 
rằng: “Các bạn ơi, tôi có nhiều phận sự và quá bận rộn. Tôi 
phải phục vụ đức vua Bimbisära, các cung phi, và hội chúng tỳ 
khưu có Đức Phật đứng đầu. Tôi không thể chữa bệnh cho các 
bạn được.” Và dù họ hứa dâng hiến tài sản hay làm đây tớ cho 
Jïivaka để trả công và đền ơn, vị y sĩ cũng từ chối. 

Biết được tâm nguyện phục vụ chư Tăng của JTvaka, 
những bệnh nhân ấy nghĩ rằng nếu họ đến xin các vị tỳ khưu 
cho họ xuất gia tu lên bậc trên và được chấp thuận, thì chính 
các vị tỳ khưu sẽ chăm sóc họ, và JTvaka sẽ tận tình chữa bệnh 
miễn phí cho họ. Mưu mẹo ây được thực hiện và thành công. 

Một thời gian sau, những vị tỳ khưu chăm sóc họ bắt đầu 
yêu cầu các thí chủ cung ứng thêm nhiều vật thực và được 
phẩm. Cả JTvaka cũng bị ảnh hưởng vì trong lúc phải điều trị 
cho nhiều tỳ khưu bị bệnh, ông đã xao lãng một số bốn phận 
đối với đức vua. 

Rồi có một người đàn ông mắc vào các bệnh trên cũng đã 
thực hiện mưu mẹo Ấy, nhưng khi lành bệnh thì ông ta hoàn 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 631 


tục. Khi Jïvaka nhìn thấy ông ta nay đã hoàn tục, vị y sĩ hỏi 
ông ta lý do hoàn tục thì được nghe ông ta kế mọi duyên cớ. 

Phát hiện ra cớ sự và suy xét về những điều không tốt lành 
cho Tăng chúng vì vấn đề này, JTvaka đến gặp Đức Phật. Sau 
khi đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên, vị y sĩ trình bày sự 
việc và những hậu quả không tốt. Rồi ông thưa rằng: “Bạch 
Thế Tôn, lành thay nếu chư đại đức không chấp nhận cho 
người bị mắc phải năm thứ bệnh ấy xuất gia, gia nhập Tăng 
đoàn!” 

Khi ấy, Đức Phật thuyết pháp cho JTvaka nghe đề chỉ dạy, 
thức tỉnh, sách tấn, và tạo niềm phấn khởi cho vị ấy. Sau khi 
nghe pháp, JTvaka đảnh lễ tri ân Đức Phật, cung kính hướng 
vai phải về Ngài và nhiễu quanh, rồi ra về. 

Do duyên sự này, sau đó Đức Bổn Sư từ mẫn ban pháp 
cho chư Tăng rồi dạy rằng: 

“Này các tỳ khưu, không nên cho người bị mắc phải năm 
chứng bệnh (bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh ghẻ ngứa, bệnh 
suyễn, và bệnh động kinh) xuất gia. Tỳ khưu nào cho người ấy 
xuất gia thì phạm tội tác ác (dukka/a).” 


3. Cho Phép Chư Tăng Có Nơi Vận Động Cơ Thể 
Luật Tạng, Tiểu Phẩm II, Chương Cúc Tiểu Sự 


Với kiến thức uyên bác của một lương y và hạnh hộ Tăng 
của một cận sự nam, JTvaka không chỉ chữa trị bệnh tật cho 
chư Tăng mà còn lưu tâm chăm sóc sức khỏe chung của chư 
vị, như sự cần thiết của hoạt động thể dục. 

Một ngày nọ, Jïvaka đến Vesäli có việc cần làm. Ông nhìn 
thấy nhiều vị tỳ khưu có cơ thể béo phì và đầy các thể dịch 
không tốt, sắc diện thì xanh xao, không khỏe mạnh. Đây là vì 
lúc bấy giờ, ở Vesall, các thí chủ có sự sắp đặt để luân phiên 
cúng dường trai tăng với những thức ăn ngon bổ hảo hạng. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 632 


Chư tỳ khưu liên tục thọ dụng thức ăn như vậy nên dễ sanh 
bệnh. 

Khi ấy, Jvaka đến gặp Đức Phật đề trình bày sự việc, rồi 
vị lương y xin Đức Phật cho phép chư Tăng có nơi trong 
khuôn viên tịnh xá để vận động cơ thể (với mục đích giữ gìn 
sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật). VỊ lương y thỉnh cầu như 
sau: “Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn cho phép chư tỳ 
khưu được sử dụng một nơi (như đường kinh hành) để đi đi lại 
lại và được sử dụng phòng tắm xông hơi nước nóng; như thế, 
chư tỳ khưu sẽ ít bệnh!” 

Do duyên sự này, sau đó Đức Bổn Sư từ mẫn ban pháp 
cho chư Tăng rồi dạy rằng: “Này các tỳ khưu, Như Lai cho 
phép các con sử dụng một nơi (như đường kinh hành) đề đi đi 
lại lại và sử dụng phòng tắm xông hơi nước nóng.” 


E. Bậc Đệ Nhất Upðsaka về Được Dân Chúng Tín Nhiệm 


Do sự tín cần và mến mộ của tất cả mọi người đối với biệt 
tài chữa bệnh xuất chúng của y sĩ Jivaka Komärabhacca, cũng 
như đối với đức hạnh vẹn toàn của vị cận sự nam của Đức 
Phật, về sau, vào một dịp Đức Bồn Sư tuyên dương các đệ tử 
nam cư sĩ về công hạnh tối thắng của họ trước đại chúng tại 
tịnh xá Jetavana, Ngài tuyên bố: 

“Này các tỷ khưu, trong hàng đệ tử nam cư sĩ của Như Lai 
được mọi người tín nhiệm (puggala pasanna), JTvaka là bậc đệ 
nhất (etadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 633 


C2⁄⁄⁄¿ 


CHƯ VỊ NỮ CƯ SĨ 


(UPÃSIKÄ) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 634 


Sujata 
Đệ Nhất Nữ Cư Sĩ về Quy Y Đầu Tiên 


Trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Đức Phật Gotama quy y đầu 
tiên (upãsikã pathama sarana''?), Sujãtã được Ngài tán đương 
là bậc đệ nhất (eradagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Sujãtã tái 
sanh vào một gia đình giàu có trong thành HamsävatI. Một 
ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy được 
chứng kiến Ngài tuyên dương một vị đệ tử tại gia là bậc đệ 
nhất trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Ngài quy y Tam Bảo đầu 
tiên. Sujãtã tương lai vô cùng kính ngưỡng bậc tối thắng ấy và 
ước nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự trong thời một 
vị Phật tương lai. Sau lễ trai tăng trọng thể, vị ấy thành kính 
phát đại nguyện trước Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn vào tương 
lai và ban lời tiên tri rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ được 
thành tựu mỹ mãn trong thời kỳ của Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nữ Cư Sĩ của Đức Phật Gotama”° 
1. Ước Nguyện của Sujãtã 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 
Sujãtã tương lai tiếp tục hành trì các thiện nghiệp cho đến khi 
mạng chung, rồi sau đó chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi người 
trong suốt một trăm ngàn đại kiếp. Vào thời Đức Phật Gotama, 


!2 päsikã: đệ tử nữ cư sĩ của Đức Phật, còn gọi là cận sự nữ; pa/hama: 


đâu tiên; sarz#a: quy y : 
“” theo sách The Great Chronicles oƒ Buddhas; Kinh Bỗn Sanh (1.i.680; và 
Luật Tạng, Đại Phâm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 635 


vị ấy tái sanh làm con gái của phú gia Senãnï ở làng Senä, gần 
rừng Uruvelä, và được đặt tên là SuJatä. 

Khi đến tuổi kết hôn, nàng Sujãtã đi đến một cây đa cổ thụ 
gần làng và cầu nguyện dưới cội cây rằng nêu lấy được người 
chồng xuất thân từ một gia đình giàu có, môn đăng hộ đối, và 
sanh được con trai đầu lòng, thì hằng năm nàng sẽ đến dâng vị 
thần cây đa một lễ vật là món cơm sữa. 

Ước nguyện của Sujãtã được thành tựu. Nàng lập gia đình 
với con trai của một phú gia ở thành Bãränasi, và sanh người 
con trai đầu lòng tên là Yasa. Sujãtã giữ lời hứa của mình nên 
hằng năm, đến ngày rằm tháng tư, thì mang món cơm sữa đến 
cúng dường cho vị thần cây. 


2. Chuẩn Bị Món Cơm Sữa 


Sujãtã cúng dường vị thần cây đều đặn hằng năm như vậy 
đã khoảng hai mươi năm. Vào ngày rằm tháng esãkha (tháng 
tư), năm 588 TCN, tức là ngày Đức Bồ Tát thành tựu quả vị 
Phật Chánh Đăng Chánh Giác sau sáu năm tu khổ hạnh, Sujãtã 
chuẩn bị lễ vật để dâng cúng vị thần cây như thường lệ. Năm 
đó, con trai của bà, Yasa, đã kết hôn và đang hưởng thụ đời 
sống phú quý xa hoa trong ba tòa lâu đài lộng lẫy ở Bãrãnasi. 

Sáng hôm ấy, bà Sujãtã dậy sớm để sửa soạn món cơm 
sữa thật kỹ lưỡng. Bà bảo những người làm của bà đi lẫy sữa 
tươi từ đàn bò sữa quý hiếm mà bà đã nuôi dưỡng vô cùng 
công phu. Đàn bò ấy được nuôi dưỡng như sau: Đầu tiên 
Sujãtã cho 1000 con bò sữa đến ăn ở rừng cây cam thảo rồi lây 
sữa của chúng để nuôi 500 bò sữa khác. Lấy sữa của 500 con 
bò này nuôi 250 con bò khác. Cứ tiếp tục tuần tự như vậy 
xuống còn 8 con bò để tạo ra một thứ sữa đậm đặc (ghana). 
cực kỳ thơm ngon và bổ dưỡng. 

Trong ngày đó, không hiểu sao các con bê con không chịu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 636 


đến gần tám con bò mẹ để bú sữa. Một điều lạ thường khác là 
khi các bình chứa được đặt dưới vú của những con bò mẹ, sữa 
tự động chảy xuống các bình chứa mà không cần tay người 
vắt. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, Sujãtã đích thân gom 
sữa và đổ vào nổi, rồi tự tay nhen lửa để nắu món cơm sữa 
ghana được làm bằng gạo thơm và sữa tươi đậm đặc. 

Lúc cơm sữa đang được nấu sôi trong nôi, có sáu điều kỳ 
diệu khác xảy ra: (1) nhiều bong bóng lớn nổi lên hàng loạt 
trong nôi, chạy vòng theo chiều kim đồng hồ, nhưng không 
một giọt nhỏ nào tràn ra ngoài; (2) không một ngọn khói nào, 
dù rất nhỏ, bốc lên cao hơn lò; (3) Tứ đại thiên vương — những 
vị hộ trì thế gian — mang bảo kiếm đến và đứng bảo vệ nỗi cơm 
sữa; (4) Đại Phạm thiên cầm dù trắng che phía trên nổi; (Š) vua 
trời Sakka sắp những thanh củi cho bằng phẳng và giữ cho lửa 
cháy đều; (6) chư thiên dùng năng lực thần thông để thâu góp 
vô số chất bố dưỡng quý báu nhất trên thế gian rồi đồ vào nồi 
cơm sữa. '” 

Cứ như vậy, thiên chúng cùng bà Sujãtã chuẩn bị món 
cơm sữa ghana thiêng liêng. 


3. Sujãtã Cúng Dường Cơm Sữa Ghana đến Đức Bồ Tát 


Vào buổi bình minh trong ngày rằm tháng tư năm ấy, sau 
việc vệ sinh thân thể, Đức Bồ Tát đi đến cây đa cô thụ, nơi 
Sujãtã hằng năm đến lễ bái. Ngài tĩnh tọa dưới cội cây này, 
quay mặt về hướng đông, và chờ đến giờ đi khất thực. Khi ấy, 
toàn thể cây cổ thụ bỗng sáng rực ánh hào quang phát ra từ 
thân Đức Phật tương lai. 

Trong lúc đó, trước nhiều điều kỳ diệu xảy ra nơi món 


''' Chư thiên thường đặt các chất bổ đưỡng ấy vào mỗi miếng thức ăn của 
Đức Phật khi Ngài đang độ thực. Nhưng có hai trường hợp đặc biệt, ngày 
Đức Phật thành đạo và ngày Ngài nhập Bát- niết-bàn, chư thiên cho các chất 
này vào trong nôi thức ăn. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 637 


cơm sữa được chuẩn bị và nấu chín, bà Sujãtã gọi người tớ gái 
tên Punnã đến và bảo rằng: “Này Punnã con, ngày hôm nay vị 
thần cây đa của chúng ta có lẽ đang trong tâm trạng vui vẻ, bởi 
vì hai mươi năm qua, ta chưa bao giờ thấy những điều lạ 
thường như vậy. Bây giờ con hãy nhanh chân đi đến cây đa và 
quét dọn sạch sẽ chỗ ngụ của vị ấy.” 

Vâng lời chủ nhân, Punnã nhanh nhẹn đi đến cây đa cô 
thụ. Khi nhìn thấy Đức Bồ Tát tĩnh tọa nơi ấy và toàn thân cây 
tỏa sáng những tia hào quang màu vàng từ thân Ngài, Punna 
kinh ngạc và ngỡ Đức Bồ Tát là vị thần cây hiện thân để tận 
tay thọ nhận lễ vật từ chủ nhân của cô. Cô vội vã trở về nhà và 
háo hức báo cho chủ nhân hay sự việc. Sujãtã hết sức vui 
mừng và nói với Punnã, người con gái mang tin lành đến cho 
bà: “Này con, từ hôm nay, ta xem con như trưởng nữ của ta.” 

Theo thông lệ (2/zmnz/ä), vào ngày một vị Bồ Tát chứng 
đắc quả vị Phật, Ngài sẽ được cúng đường món cơm sữa đựng 
trong chiếc bát bằng vàng. 

Do nhân duyên này, Sujãtã bỗng nhiên khởi sanh ý nghĩ: 
“Ta sẽ đựng cơm sữa trong một chiếc bát vàng.” Rồi bà lấy 
một chiếc bát vàng của mình và trút tất cả cơm sữa từ nồi vào 
bát. Trọn món cơm sữa trôi vào bát cho đến hạt cuối cùng, 
nhanh gọn như những giọt nước lăn tròn trôi xuống từ chiếc lá 
sen, vừa đủ đề làm đầy bát, không dư không thiếu. Và như thế, 
món cơm sữa thơm ngon bổ dưỡng được đựng trong chiếc bát 
vàng, có nắp đậy cũng bằng vàng, quấn khăn trăng tinh khiết, 
bên trên có các tràng hoa thơm rủ xuống chung quanh. 

Rồi Sujãtã sửa soạn tươm tất với y trang lộng lẫy, và đội 
cơm sữa trên đầu, đi đến cây đa cô thụ. Khi trông thấy Đức Bồ 
Tát đang ngồi kiết già dưới gốc cây rạng rỡ hào quang, Sujãtã 
mừng rỡ tột cùng, nghĩ rằng Ngài là vị thần cây. Bà cung kính 
cúi đầu vái chào Đức Bồ Tát ngay từ lúc thấy Ngài, rồi vừa 
tiếp tục xá vừa nhẹ nhàng tiến đến gần. Đến một khoảng cách 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 638 


phải lẽ, bà dừng lại, đặt bát cơm sữa đang đội trên đầu xuống, 
rồi mang nước tâm hương của đủ loại hoa thơm đựng trong 
một chiếc bình bằng vàng đến gần Đức Bồ Tát, và kính cần 
đứng yên. 

Vào lúc ấy, chiếc bát bằng đất do Phạm thiên Ghatikãra 
dâng tặng Đức Bồ Tát lúc Ngài xuất gia, đã theo Ngài suốt sáu 
năm tu khổ hạnh, bỗng nhiên biến mắt. Không nhìn thấy chiếc 
bát đất, Đức Bồ Tát đưa bàn tay phải ra để nhận lấy nước được 
vị thí chủ dâng. Sau đó, SuJatã dâng món cơm sữa đựng trong 
chiếc bát vàng và đặt bát trong đôi tay của Đức Bồ Tát. Ngài 
nhìn Sujãtã. '” 

Hiểu rõ cách nhìn của Đức Bồ Tát, Sujãtã kính cân thưa 
rằng: “Kính bạch Ngài, con xin cúng dường Ngài món cơm 
sữa trong chiếc bát vàng này. Mong Ngài thọ nhận món ăn 
cùng với chiếc bát vàng và đi đến bất cứ nơi nào thích hợp mà 
Ngài muốn.” 

Rồi Sujãtã khấn nguyện: “Cầu mong cho ước nguyện của 
Ngài sẽ thành tựu, như ước nguyện của con đã thành tựu!” Sau 
đó, bà đảnh lễ từ biệt Đức Bồ Tát và rời khỏi nơi ấy, không 
chút luyến tiếc chiếc bát vàng đắt giá mà bà xem tựa như một 
chiếc lá úa khô. 

Đức Bồ Tát cũng từ chỗ ngồi đứng dậy. Sau khi nhiễu 
quanh cây đa cô thụ, Ngài đi đến bờ sông Nerañjarã, mang 
theo chiếc bát vàng đựng cơm sữa. Ở nơi đây, có một bãi tắm 
tên là Suppatitthita, nơi chư Bồ Tát hằng đến tắm vào ngày 
chứng đắc Phật quả. Đức Phật Gotama tương lai xuống nơi này 
tắm rửa. Sau đó, Ngài ngồi dưới bóng mát của một cội cây, 
hướng về phía đông, và thọ thực. 

Đức Bồ Tát chia bát cơm sữa thành bốn mươi chín vắt, 
mỗi vắt nhỏ cỡ một hạt của trái thốt nốt, rồi Ngài ăn hết cơm 


“Z vị khất sĩ đạo hạnh chỉ thọ nhận vật thực hay vật dụng khi thí chủ, bằng 
hành động hay lời nói, tỏ ý muôn bô thí vật thực hay vật dụng ây 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 639 


ấy. Bốn mươi chín vắt cơm được Đức Bồ Tát ăn vào thì biến 
thành chất dinh dưỡng (ra) nuôi sống Ngài đủ bốn mươi 
chín ngày, là trọn khoảng thời gian Ngài lưu ngụ ở những địa 
điểm khác nhau chung quanh Cội Bồ Đề sau khi chứng đắc 
Phật quả mà không ăn không uống. 

Sau khi dùng xong cơm sữa do Sujãtã dâng cúng, Đức Bồ 
Tát cầm chiếc bát vàng trong tay, đi đến bờ sông Nerañjarä, và 
phát đại nguyện: “Nếu ta thành tựu quả vị Phật trong ngày hôm 
nay, nguyện cho chiếc bát vàng này trôi ngược dòng nước, nêu 
không thì hãy để bát trôi xuôi theo dòng nước.” Rồi Ngài thả 
trôi chiếc bát vàng trên dòng sông Nerañjarä. Chiếc bát cắt 
ngang dòng nước, vào giữa sông, rồi từ đó trôi nhanh ngược 
dòng nước. 

Ngay sau đó, Đức Bồ Tát đến tọa thiền dưới Cội Bồ Đề ở 
rừng Uruvelã và kiên quyết phân đấu dũng mãnh đề tận diệt 
mọi ô nhiễm trong tâm. Vào đêm lịch sử Ấy, Đức Bồ Tát thành 
tựu quả vị Phật Chánh Đăng Chánh Giác, trở thành Đức Phật 
Thích Ca. 


4. Đức Phật Chuyển Luân Chánh Pháp 


Đức Phật trải qua bảy tuần yên lặng, mỗi tuần ở một địa 
điểm khác nhau chung quanh Cội Bồ Đè, để suy niệm thêm về 
Chân Lý vi diệu vừa chứng ngộ và an trú trong diệt thọ tưởng 
định, trải nghiệm hạnh phúc cao thượng của quả Niết bàn. 

Tiếp đó, được sự thỉnh mời của vị Phạm thiên, đẳng Toàn 
Giác lần lượt suy xét xem những ai là bậc thiện trí đầu tiên có 
thể lãnh hội được diệu pháp mà Ngài vừa chứng ngộ và muốn 
ban truyền. 

Khi nghĩ đến nhóm năm anh em đạo sĩ Kondañña 
(Pañcavaggï) đã từng chăm sóc phục vụ Ngài lúc Ngài còn 
đang tu khô hạnh, Đức Phật rời khỏi rừng Uruvela, bộ hành 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 640 


đến Vườn Nai (Migadävana) ở rừng Isipatana để gặp họ. 

Nơi đây, hai tháng sau ngày Đức Phật thành đạo, Ngài 
thuyết giảng bài pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, cho 
năm vị đạo sĩ. Ngay sau khi được nghe pháp tối thượng, đạo sĩ 
Kondañña chứng đắc quả nhập lưu và xuất gia tỳ khưu. Tuần 
tự trong bốn ngày sau, bốn vị còn lại chứng đắc thánh quả 
nhập lưu và xuất gia tỳ khưu. 

Rồi cũng nơi đây, sau năm ngày ấy, khi nghe Đức Bốn Sư 
thuyết Kinh Vô Ngã Tướng, năm vị cùng đắc thánh quả A-la- 
hán, trở thành năm vị A-la-hán đệ tử tỳ khưu đầu tiên trong 
Giáo Pháp của Đức Phật Gotama. 

Sau khi chỉ dạy con đường giác ngộ giải thoát cho năm 
anh em đạo sĩ Kondañña, Đức Phật cũng thấy được phước quá 
khứ đến thời trổ quả của Yasa, con trai của bà SuJafã — vị nữ 
thí chủ đã dâng Ngài món cơm sữa vào ngày thành đạo. Thế 
nên Ngài lưu lại rừng Isipatana, nhập hạ thứ nhất, và chờ Yasa 
đến đề hóa độ. 


5. Yasa, Con Trai của Sujãtã 


Yasa, con trai của bà SuJatã, sở hữu một tài sản lớn, có 
nhiều bằng hữu và đoàn tùy tùng đông đảo. Chàng vốn có bản 
chất hiền lành nhu thuận trong cả thân, khẩu và ý. 

Lúc bấy giờ, vào một đêm khuya sau cuộc vui chơi dục 
lạc, khi nhìn những cảnh tượng xấu xí của các hầu thiếp và 
đoàn ca vũ đang mệt mỏi nằm ngủ ngồn ngang trong lâu đài 
của mình, Yasa cảm thấy chán ngán ưu phiên. 

Trong lúc tâm linh chắn động tột cùng, Yasa thốt lên: “Ôi, 
đau khổ thay khi đủ loại phiền não đang làm tốn thương và áp 
chế thân tâm của mọi chúng sanh, kế cả ta! Ôi, đáng sợ thay tất 
cả đang chịu khổ đau bởi phiền não!” Rồi Yasa rời khỏi nhà 
mình với tâm tư chán ngán đời sống xấu xa đen tối, với những 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 641 


thứ hạnh phúc tạm bợ và giả tạo mà bấy lâu nay chàng đã chìm 
đắm trong đó. 

Ra khỏi thành phố, Yasa đi lang thang và đến Vườn Nai 
gần Bãrãnasï lúc sáng sớm. Từ xa, Yasa trông thấy Đức Phật 
đang tĩnh tọa dưới một cội cây với dáng vẻ thanh thoát uy 
nghi. Chàng rời con đường mòn đang đi, tiến về phía Ngài, và 
lại thốt lên những lời đã nói trong lúc động tâm trước đó. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn gọi Yasa và nói lời sách tấn chàng 
thanh niên: “Này Yasa con, Pháp về Niết bàn mà Như Lai đã 
biết là Pháp không thẻ bị tổn thương và áp chế bởi bất cứ phiền 
não nào. Này Yasa con, hãy đến và ngồi xuống đây! Như Lai 
sẽ dạy con diệu pháp dẫn đến Niết bàn.” 

Nghe những lời từ mẫn và đại thiện ấy, Yasa hân hoan 
phấn chấn. Chàng tháo đôi giày bằng vàng ra khỏi chân, đến 
cạnh Đức Phật, cung kính đảnh lễ Ngài, và ngồi xuống nơi 
phải lẽ. Bấy giờ, Đức Phật giảng giải tường tận Giáo Pháp 
thâm sâu vi diệu cho Yasa nghe. 

Sau khi nghe những lời giảng dạy của Ngài, Yasa thấy 
được Tứ diệu đế và chứng đắc đạo quả nhập lưu. (Theo chú 
giải Tăng Chi Bộ Kinh thì khi ấy ngài Yasa chứng đắc ba tầng 
đạo quả đầu, trở thành bậc thánh bắt lai.) 

Trong lúc ấy, cha của Yasa lần theo dấu tích vết giày của 
con trai mình để đi tìm. Ông đến gặp đức Phật và hỏi Ngài có 
phải con trai ông đã đi qua ngã ấy. Đức Phật dùng thần thông 
biến hóa cho Yasa trở nên vô hình để cha Yasa không trông 
thấy được con mình đang ngồi nơi ấy, vì như thế ông mới có 
thể hoàn toàn chú tâm thính pháp. 

Rồi Đức Phật ban cho cha của Yasa một bài pháp thâm 
sâu, súc tích, thích hợp với căn cơ. Cuối bài pháp, cha của 
Yasa đắc quả nhập lưu. Ông quỳ dưới chân Đức Phật và xin 
quy y Tam Bảo. Lúc bấy giờ, cha của Yasa trở thành vị thánh 
nhập lưu đầu tiên trong hàng nam đệ tử tại gia được quy y Tam 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 642 


Bảo của Đức Phật Gotama. '® 

Yasa cũng chú tâm lắng nghe diệu pháp mà Đức Phật 
thuyết giảng cho cha của mình nghe. Khi bài pháp ấy chấm 
dứt, do căn cơ chín muồi, Yasa thành tựu quả vị A La Hán. 
Vào lúc bấy giờ, nhân loại chỉ có bảy vị A-la-hán là Đức Phật, 
nhóm năm vị đại đức Pañecavaggr Thera, và Yasa. 

Bấy giờ, biết rõ rằng cha của Yasa đã vào dòng thánh, đạt 
được tịnh tín kiên cố, còn Yasa thì đã trở thành bậc vô lậu, 
không còn dính mắc trong dục lạc, Đức Thế Tôn thu hồi thần 
thông, và cha của Yasa nhìn thấy con. Khi biết Yasa không 
còn muốn trở lại đời sống thế tục và sẽ ở lại bên Đức Phật, cha 
của Yasa thỉnh mời Ngài ngày mai đến nhà ông thọ trai, cùng 
với thị giả Yasa. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Sau khi cha của Yasa ra về, Yasa đảnh lễ Đức Phật và 
thỉnh cầu Ngài cho được xuất gia với Ngài. Đức Phật vươn mở 
bàn tay phải về phía Yasa và truyền phép xuất gia tỳ khưu cho 
Yasa qua lời gọi: “Ehi Bhikkhu! Hãy đến đây, này tỳ khưul 
Hãy thọ phép xuất gia mà con đã xin. Pháp Bảo đã được truyền 
dạy. Giờ đây hãy sống đời phạm hạnh trên con đường giải 
thoát chấm dứt khổ đau.” 

Lập tức, bằng năng lực thần thông của Đức Phật, Yasa 
được chuyên đổi hình tướng cư sĩ thành một vị sa môn có 
phẩm mạo trang nghiêm cao quý như bậc trưởng lão đã sáu 
mươi tuổi hạ, và được trang bị đầy đủ y bát cùng vật dụng của 
tỳ khưu. Và như vậy, ngài Yasa là vị A-la-hán đệ tử tỳ khưu 
thứ sáu của Đức Phật. 


6. Mẹ và Vợ Cũ của Ngài Yasa Đắc Quả Nhập Lưu 


Sáng hôm sau, Đức Phật cùng với đại đức Yasa đắp y 


3 Khi ấy, Yasa là thánh nhập lưu nhưng chưa quy y Tam Bảo; còn 
Tapussa và Bhallika đã được quy y nhưng chưa đắc quả nhập lưu. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 643 


mang bát, đi đến nhà cha mẹ của đại đức. Sujãtã (mẹ của đại 
đức Yasa) và người vợ cũ của đại đức (lúc ngài còn là cư sĩ) ra 
đảnh lễ Đức Phật và ngồi vào nơi thích hợp. 

Lúc ấy, Đức Phật thuyết pháp cho họ nghe theo thứ lớp 
tuần tự về quá trình tu tập dẫn đến sự thành tựu đạo quả giác 
ngộ (magga-phaia): (L) pháp về bố thí, (2) pháp về trì giới, (3) 
pháp về cảnh giới an vui của chư thiên, (4) pháp về sự nguy 
hại ô nhiễm của dục lạc và sự lợi ích của xả ly. Khi Đức Phật 
biết được tâm họ đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng 
ngại, hoan hỷ, thanh tịnh và trong sáng, Ngài giảng giải về 
Giáo Pháp mà Ngài đã khai mở là Tứ diệu đế. 

Vào lúc bài pháp kết thúc, mẹ của đại đức Yasa — Sujãtã — 
và vợ cũ của ngài chứng đắc thánh quả nhập lưu. Hai vị tín nữ 
quỳ dưới chân Đức Phật và xin nương nhờ Tam Bảo. Họ thưa 
rằng: “Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng. Xin Thế Tôn thu nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ 
kề từ hôm nay cho đến trọn đời.” Đức Phật bi mẫn chấp thuận, 
và như vậy hai vị được thọ phép quy y cho bậc thánh 
(lokuttara sarana-gamana!®. 

Lúc bấy giờ, trong hàng thánh đệ tử (ariya-sãvaka) của 
Đức Phật Gotama, SuJãtä và vợ cũ của ngài Yasa là hai vị nữ 
cư sĩ quy y Tam Bảo (fe-vãcika sarana-gamana) đầu tiên trên 
thế gian. ° : 

Sau đó, với tâm hoan hỷ tịnh tín, song thân và vợ cũ của 
đại đức Yasa dâng cúng Đức Phật và đại đức Yasa những món 
ăn thượng hạng do tự tay họ nấu nướng. Sau khi thọ thực, Đức 
Phật tán thán công đức cúng dường của các thí chủ, chúc phúc 


l4 Jokuffara: thuộc bậc thánh; ứe: số 3; vacr: lời nói; gamana: đưa đến; 
Sardia-gamana: Xin quy y, xin nương nhờ 

Lúc bấy giờ, tín nữ Kãlï, mẹ của ngài Sona Kutikanna (xin đọc bài 
Trưởng Lão Sona Kutikanna trong sách này), cũng là vị thánh nhập lưu đầu 
tiên trong các vị nữ đệ tử của Đức Phật, nhưng bà chưa quy y Tam Bảo. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 644 
cho họ, rồi cùng đại đức Yasa trở về rừng Isipatana. 


(Ở đây, không như thường lệ, Đức Phật đã thuyết 
pháp cho mẹ và vợ cũ của đại đức Yasa trước khi 
thọ nhận vật thực. Đức Phật làm như vậy là vì nếu 
Ngài không thuyết pháp trước, họ sẽ không thể bố 
thí vật thực với tâm hoan hỷ thanh tịnh bởi lòng họ 
tiữu nặng đau khổ khi nhìn thấy Yasa nay trở thành 
tỳ khưu; và như vậy, công đức bố thí sẽ không 
được tròn đủ. Không những vậy, nỗi đau khổ này 
cũng sẽ khiến họ không hoan hỷ với Đức Phật đến 
mức độ không thể chứng đạt đạo quả khi nghe 
Giáo Pháp của đâng Toàn Giác.) 


Không bao lâu sau, cũng trong mùa an cư đầu tiên của 
Đức Phật tại rừng Isipatana, đắng Toàn Giác đã chỉ dạy con 
đường giác ngộ giải thoát cho tất cả các bạn của ngài Yasa 
trong nhóm năm mươi lăm bằng hữu mà ngài Yasa đứng đầu. 
Chư vị đều đắc thánh quả A-la-hán và thọ giới tỳ khưu trong 
mùa wassứ này của Đức Bồn Sư. 

Như thế, lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu mươi vị A-la- 
hán là đệ tử tỳ khưu của Đức Phật Thích Ca. 


C. Bậc Đệ Nhất Upãäsikã về Quy Y Đầu Tiên 


Trong một dịp nọ, trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana ở 
Sävatthi, Đức Phật tuyên dương các đệ tử nữ cư sĩ xuất sắc về 
công hạnh của họ và tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Như Lai 
quy y đầu tiên („äsikã pathama sarana), Sujãtã, con gái của 
gia chủ Senanl, là bậc đệ nhất (ctadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 645 


Khujjuttarä 
Đệ Nhất Nữ Cư Sĩ về Nghe Nhiều Học Rộng 


Trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Đức Phật Gotama nghe 
nhiều học rộng (bahwssưíz”'), Khujjuttarä được Ngài tán 
dương là bậc đệ nhất (eadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Khujjuttarã 
tái sanh vào một gia đình giàu có trong thành Hamsävati. Một 
ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy được 
chứng kiến Ngài tuyên dương một vị đệ tử tại gia là bậc đệ 
nhất trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Ngài nghe nhiều học rộng 
Phật ngôn. Khujjuttarã tương lai vô cùng kính ngưỡng bậc tối 
thắng ấy và ước nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự 
trong thời một vị Phật tương lai. Sau lễ trai tăng trọng thể, vị 
ấy thành kính phát đại nguyện trước Đức Phật. Đức Thế Tôn 
nhìn vào tương lai và ban lời tiên tri rằng ước nguyện của vị 
thí chủ sẽ được thành tựu mỹ mãn vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nữ Cư Sĩ của Đức Phật Gotama 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 
Khujjuttarã tương lai sống trọn đời hành trì thiện nghiệp. Khi 
mạng chung, vị ấy tái sanh vào thiên giới, rồi sau đó chỉ tái 
sanh vào cõi trời hay cõi người. 


1. Khujjuttara Đắc Quả Nhập Lưu 


! bay: nhiều, dồi dào; sua: nghe, học hỏi (thí dụ: “7 me sufam ” nghĩa là 
“như vây tôi nghe”) 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 646 


Khujjuttarã tương lai hết thọ mạng ở cõi trời và tái sanh 
vào thai bào của người nữ gia sư trong dinh thự của Ghosaka, 
một vị quan trong triều đình Kosambi. Khi sanh ra, cô bị gù 
lưng nên được đặt tên là KhuJJuttarä (khujja có nghĩa là người 
gù lưng). Lớn lên, cô trở thành nô tỳ của hoàng hậu Sãmävãti 
xứ Kosambi. "7 

Tuy Khujjuttarä có bề ngoài dị dạng nhưng tất thông 
minh, tài giỏi, và được hoàng hậu tin cần. Mỗi ngày hoàng hậu 
đưa cho Khujjuttarä tám đồng tiền vàng để mua hoa. Nhưng 
lúc nào Khujjuttarã cũng chỉ mua có bốn đồng, phần còn lại cô 
g1ữ lại chi dùng cho mình. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật cùng Tăng chúng đến Kosambiï trì 
bình hóa duyên. Một ngày nọ, Đức Phật và chư tỳ khưu đến 
nhà thí chủ là một tiệm hoa để thọ nhận vật thực cúng dường. 
Hôm ấy, Khujjuttarä đến mua hoa như thường lệ. Người chủ 
hàng hoa nói với cô: “Này Khujjutarä thân mến, hôm nay tôi 
bận lo trai tăng cho Đức Phật và chư tỳ khưu nên không phục 
vụ cô được. Cô có muốn phụ giúp cho lễ trai tăng không? 
Phước báu này sẽ giúp cô được giải thoát khỏi thân phận gia 
nô.” 

Khujjutarä ưng thuận. Sau khi dùng xong phần điểm tâm 
mà người chủ hàng hoa cho cô, KhuJJutarä cùng ông và người 
nhà của ông dâng cúng vật thực đến Đức Phật và chư Tăng. 

Sau khi thọ thực, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho thí chủ và 
những người hiện diện, trong đó có KhuJjutara. Cô thành kính 
chú tâm nghe pháp và học thuộc lòng từng chữ một những lời 
giảng dạy của đẳng Thiện Thệ. Khi bài pháp kết thúc, với căn 
cơ đầy đủ, Khujjutarä thấy được Tứ diệu đề và chứng đắc đạo 
quả nhập lưu. 


1 xin đọc thêm chi tiết về nữ cư sĩ Sãmãvãtï trong sách Đại Đệ T” Phật - 
bước Thầy con theo 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 647 


2. Khujjuttara Giảng Pháp 
cho Hoàng Hậu Sãmävãtï và Năm Trăm Cung Phi 


Trở thành một bậc thánh, Khujjutarä chuyền tánh và hoàn 
toàn biến đổi phâm cách. Cô có niềm tịnh tín vững chắc vào 
Tam Bảo và không bao giờ có thể phạm ngũ giới của hàng cư 
sĩ. Sau chuyên biến tâm thức kỳ diệu này, Khujjuttarä không 
mang mảy may ý định lấy trộm tiền mà hoàng hậu Sãmävãti đã 
tin cần giao cho cô nữa, và thực sự ân hận về hành động gian 
dối của mình trước nay. Cô mua hoa với trọn tám đồng tiền. 

Khi hoàng hậu Sãmävätï nhìn thấy lẵng hoa đầy ấp bất 
thường thì hỏi cô vì sao hôm nay có nhiều hoa như thế. 
Khujjuttarã nay là một vị thánh nên không có khả năng nói dối. 
Cô thú nhận tội lỗi đã làm trước đây. Được vị hoàng hậu độ 
lượng tha tội, Khujjuttarã thuật lại điều kỳ điệu mới xảy ra đã 
làm thay đổi tâm cô và thưa rằng: “Thưa lệnh bà, hôm nay tôi 
đã không lấy trộm tiền mua hoa nữa. Sau khi nghe bài pháp mà 
Đức Thế Tôn giảng dạy, tôi đã đạt được đạo quả (đầu tiên) dẫn 
đến Niết bàn nên tôi không còn có thể làm một việc không 
phải đạo như vậy; tôi đã thấy được con đường đưa đến bắt tử.” 

Hoàng hậu Sãmãvãtï và năm trăm cung phi hầu cận của 
hoàng hậu đều cảm nhận được ảnh hưởng thiện lành kỳ diệu 
của bài pháp ấy qua phẩm hạnh thanh cao khác thường của 
KhuJjuttara. Tuy nhiên, do trí tuệ chưa được khai mở nên họ 
cùng nhẹ nhàng chìa bàn tay ra và yêu cầu Khujjuttarã: 
“Khujjuttarã thân mến, hãy chia cho chúng tôi một phần của 
Niết bàn bắt tử đó.” 

“Các thiện hữu,” Khujjuttarä giải thích, “Niết bàn không 
phải là một thứ có thể đem phân chia cho người khác. Tôi sẽ 
lặp lại những lời dạy của Đức Phật. Nếu có đầy đủ phước báu 
quá khứ, các thiện hữu cũng có thể đạt được đạo quả ấy khi 
nghe những lời này.” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 648 


Rồi do sự tôn kính Phật Bảo và Pháp Bảo, Khujjuttarä yêu 
cầu: “Tôi sẽ phải ngồi ở vị trí cao hơn chỗ ngồi của các vị 
trước khi bắt đầu lặp lại bài pháp của Đức Thế Tôn.” 

Hoàng hậu SãmãvãtI mời Khujjuttarä ngồi lên chỗ cao 
hơn, còn hoàng hậu và năm trăm cung phi ngồi dưới thấp, 
thành tâm lắng nghe với sự thành kính và tri ân. Với trí tuệ 
phân tích (pa/isambhid4) của bậc thánh hữu học (sekkha), 
Khujjuttarã trang nghiêm thuyết giảng lại diệu pháp đã được 
nghe từ bài pháp của Đức Thế Tôn từng chữ một, không chút 
thiếu sót lỗi lầm. Vào cuối thời pháp, hoàng hậu và năm trăm 
cung phi đều đắc đạo quả nhập lưu. ”Š 

Từ đó trở đi, KhuJJuttarä không còn phải giữ phận sự phục 
vụ thường lệ của một nữ hầu nữa. Do nghi thức hoàng gia, 
hoàng hậu Sãmävãfi không thẻ rời hoàng cung đi đến chỗ ngụ 
của Đức Phật để nghe Ngài thuyết giảng. Vì thế, hoàng hậu 
giao cho Khujjuttarã nhiệm vụ hằng ngày đến tu viện nghe 
Đức Thế Tôn ban pháp, ghi nhớ những lời dạy của Ngài, rồi về 
dạy lại cho hoàng hậu cùng các cung phi. 

KhuJjuttarä có một trí nhớ phi thường, những gì nghe 
được chỉ một lần từ Đức Thế Tôn cô cũng có thê thuật lại đúng 
nguyên văn. Cô còn rất thông minh và khéo giảng pháp. Bằng 
cách này, hoàng hậu và các cung phi thường xuyên được nghe 
diệu pháp của đắng Toàn Giác từ Khujjuttarä. 


3. Công Đức và Phi Công Đức Quá Khứ của Khujjuttarä 


Vì sao KhuJJuttarã tái sanh trong một gia đình nô lệ? Đó là 
quả báo trổ từ nghiệp bất thiện trong kiếp quá khứ. Vào thời 
Đức Phật Kassapa, tiền thân Khujjuttarã là con gái của một vị 


''3 Có nguồn tài liệu ghi rằng hoàng hậu SãmävãtI được Khujjuttarä dẫn dắt 
vào con đường giác ngộ giải thoát, nhưng về sau, khi nghe đại đức Ananda 
ban pháp, hoàng hậu mới đắc quả nhập lưu. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 649 


quan. VỊ tiêu thư có một người bạn là một nữ tu sĩ. Một ngày 
nọ, khi cô đang trang điểm thì vị nữ tu đến thăm. Do không có 
người hầu nào phục vụ vào lúc ấy nên cô đã yêu cầu vị nữ tu 
làm việc vặt vãnh cho cô. Vì hành động sai lầm này, cô bị tái 
sanh trong một gia đình nô lệ suốt năm trăm kiếp sống liên tục. 

Vì sao Khujjuttarã bị gù lưng khi sanh ra? Trong một tiền 
kiếp trước thời Đức Phật Gotama, tiền thân của cô là một phi 
tần trong triều vua Bãrãnasï. Khi trông thấy một vị Phật Độc 
Giác hơi gù lưng đến hoàng cung trì bình khất thực, cô khoác 
một tắm mền lên vai, rồi khòm lưng giống như một người gù, 
và bắt chước đáng đi của Ngài trước mặt các phi tần khác. Do 
bắt thiện nghiệp này, cô sinh ra bị gù lưng trong kiếp này, cũng 
là kiếp chót của cô phải thọ lãnh ác quả của nghiệp ấy. 

Cô đã tạo công đức gì trong kiếp quá khứ mà có được trí 
tuệ bẩm sinh phi thường trong kiếp hiện tại? Vào một dịp khác, 
khi là một phi tần của vua Bãrãnasĩ, cô trông thấy tám vị Phật 
Độc Giác đang ôm bình bát đựng cơm sữa nóng bốc khói đến 
mức các Ngài phải chuyên bát từ tay này sang tay kia. Cô suy 
nghĩ thật nhanh về cách làm giảm sức nóng tỏa xuống bàn tay 
của các Ngài, rồi cô lập tức tháo tám chiếc vòng vàng đang đeo 
trên tay và dâng lên chư Phật Độc Giác để các Ngài dùng làm 
miếng đệm dưới bình bát. Do công đức này mà Khujjuttarã có 
được trí tuệ và kiến thức phi thường trong kiếp hiện tại. 


C. Bậc Đệ Nhất Upãsikã về Nghe Nhiều Học Rộng 


Trong một dịp nọ, trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana ở 
Sãvatthi, Đức Phật tuyên dương các đệ tử nữ cư sĩ xuất sắc về 
công hạnh của họ và tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Như Lai 
nghe nhiều học rộng (bajussuia), Khujjuttarä là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 650 
D. Các Công Hạnh Xuất Sắc Khác 


Khi Khujjuttarã đến tu viện nghe Đức Phật thuyết pháp rồi 
về lặp lại nguyên văn những gì cô đã nghe đến hoàng hậu 
Sãmävãf và các cung phi, Khujjuttarä luôn luôn bắt đầu các 
bài pháp này với những chữ như sau: “Đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, thuyết giảng như vây...” Vị cận sự nữ cao quý ấy đã dạy 
lại tất cả 112 bài pháp, bao gồm thể văn xuôi và kệ ngôn. 

Về sau, 112 bài kinh ngắn này được các vị trưởng lão 
trong Hội nghị Kết tập Kinh điển ôn tụng và kết hợp thành một 
tập kinh gọi là Kinh Phật Thuyết Như Vậy (/wuffaka), thuộc 
Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya). 

Tăng Chi Bộ Kinh nhiều lần nhắc đến sự kiện Khujjuttarã 
được Đức Bồn Sư tuyên dương là một trong những vị cận sự 
nữ xuất sắc và gương mẫu (A.i.88, A.ii.164, A.iv.368). 

Tương Ưng Bộ Kinh cũng ghi lại lời Đức Bồn Sư tán thán 
Khujjuttarãä trong bài kinh Người Con Gái Độc Nhất (Ekadhitu 
Su#a, SN 17:17). Trong bài kinh này, Đức Phật khuyến khích 
hàng đệ tử tỳ khưu ni nên tu tập giống như trưởng lão ni 
Khema và trưởng lão ni Uppalavannä; cũng như vậy, Ngài đề 
cao hai vị đệ tử nữ cư sĩ gương mẫu, trong đó có Khujjuttarä, 
như sau: 

“Một tín nữ, này các tỳ khưu, chơn chánh khuyên dạy đứa 
con gái độc nhất, đáng yêu, đáng mến, thì sẽ khuyên dạy như 
sau: “Này con thân yêu, con hãy nên sống giống như nữ cư sĩ 
Khujjuttarä và Velukandakiyä Nandamata.'” Này các tỳ 
khưu, hai vị ấy là cân lường, là mẫu mực cho các đệ tử nữ cư 
sĩ của Như LaI.” 


'' Nữ cư sĩ Velukandakiyä Nandamata là một vị thánh đệ tử của Đức Phật 
Gotama đã đắc quả bất lai. Bà tinh thông các tầng thiền định và thuộc lòng 
một số kinh kệ trong Tam Tạng, đặc biệt là Chương Pãrãyanavagga trong 
Sutta NipaIa. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 651 


Suppaväsä Koliyadhitä 
Đệ Nhất Nữ Cư Sĩ về Bố Thí Thức Ăn Thượng Vị 


Trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Đức Phật Gotama, những 
thí chủ có hạnh cúng dường chư Tăng thức ăn thượng vị 
(pamta dãyaka'”), Suppaväsä Koliyadhftã được Ngài tán 
dương là bậc đệ nhất (eadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Suppaväsãä 
Koliyadhitãä tái sanh vào một gia đình giàu có trong thành 
Hamsävati. Một ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, 
vị ấy được chứng kiến Ngài tuyên dương một đệ tử nữ cư sĩ 
của Ngài là bậc đệ nhất thí chủ về hạnh cúng dường chư Tăng 
những thức ăn thượng vị, ngon hảo hạng. Suppaväsä tương lai 
vô cùng kính ngưỡng bậc tối thắng ấy, và ước nguyện được 
thành tựu danh hiệu tương tự trong thời một vị Phật tương lai. 
Sau lễ trai tăng trọng thể, vị ấy thành kính phát đại nguyện 
trước Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn vào tương lai và ban lời 
tiên tr1 rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ được thành tựu mỹ 
mãn vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nữ Cư Sĩ của Đức Phật Gotama 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 
Suppaväsä Koliyadhitã tương lai tiếp tục hành trì các thiện 
nghiệp cho đến khi mạng chung, rồi sau đó chỉ tái sanh vào cõi 
trời hay cõi người trong suốt một trăm ngàn đại kiếp. 

Vào thời Đức Phật Gotama, vị ây tái sanh là công chúa 


!9 nanïa: (vật thực) hảo hạng, thượng vị; đãyaka: thí chủ, người hộ độ chư 


Tăng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 652 


Suppavãsä của dòng tộc Sãkya ở xứ Koliya. Khi đến tuổi lập 
gia đình, công chúa kết hôn với một hoàng tử của dòng tộc 
Sakya. 

Trong thời gian ở bên chồng, thỉnh thoảng công chúa được 
nghe Đức Phật giảng pháp và nhờ đó, khi căn cơ đầy đủ, công 
chúa đắc quả vị nhập lưu. Sau đó, công chúa hạ sanh một 
người con trai tên là Sivali. Vị ấy chính là trưởng lão Sivali 
tương lai, bậc đệ nhất trong hàng đệ tử tỳ khưu của Đức Phật 
Gotama có phước báu tài lộc. 

Tương truyền răng ngài Svali nằm trong bụng mẹ đến bảy 
năm. Vào lúc chuyên dạ, công chúa Suppaväsä lại phải chịu 
đựng những cơn đau đớn khốc liệt suốt bảy ngày trời, và phải 
đến khi được Đức Phật từ mẫn chúc phúc thì công chúa mới có 


thể hạ sanh ngài Sivali.'° 


C. Bậc Đệ Nhất Upãsikã về Bố Thí Thức Ăn Thượng Vị 


Một thời nọ, khi Đức Phật lưu trú tại thị trấn SaJjanela 
trong xứ Koliya, công chúa Suppaväsä Koliyadhita, mẹ của 
trưởng lão STvali, thỉnh mời Đức Phật và chư Tăng ngày mai 
đến hoàng cung để dự lễ trai tăng. Đức Thế Tôn im lặng nhận 
lời. 

Sáng hôm sau, Đức Phật đắp y mang bát, cùng các tỳ khưu 
vào cung điện. Công chúa chuẩn bị đầy đủ lễ vật thanh tịnh 
cho buổi cúng đường trai tăng trọng thể và dâng những thức ăn 
hảo hạng, thượng vị lên Đức Phật và chư Tăng. 

Sau khi độ thực, Đức Thế Tôn tán thán công đức cúng 
dường và thuyết giảng một bài pháp để tri ân thí chủ. Ngài 
dạy: 

“Người thí chủ khi bố thí thức ăn, này các tỳ khưu, đem 
lại năm điều cho người thọ lãnh: thọ mạng, sắc đẹp, an lạc, sức 


'! xin đọc thêm chỉ tiết trong bài Trưởng Lão Sĩvali trong sách này 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 653 


mạnh, và biện tài (trí tuệ). Sau khi cho thọ mạng, người bồ thí 
được chia phần thọ mạng ở cõi chư thiên hay cõi người. Sau 
khi cho sắc đẹp, người bồ thí được chia phần sắc đẹp ở cõi chư 
thiên hay cõi người. Sau khi cho an lạc, người bố thí được chia 
phần an lạc ở cõi chư thiên hay cõi người. Sau khi cho sức 
mạnh, người bồ thí được chia phần sức mạnh ở cõi chư thiên 
hay cõi người. Sau khi cho biện tài, người bố thí được chia 
phần biện tài ở cõi chư thiên hay cõi người.” 
Bậc hiền cho thọ mạng, 
Sức mạnh, sắc, biện tài, 
Bậc trí cho an lạc, 
Được chia phần an lạc. 
Cho thọ mạng, sức mạnh, 
Sắc, an lạc, biện tài, 
Được sống lâu, danh xưng, 
Tại chỗ được tái sanh. 
Bhojana Sufta (AN 5.37) 


Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp 
HT Thích Minh Châu dịch 


Về sau, trong một dịp tuyên dương các đệ tử nữ cư sĩ xuất 
sắc về công hạnh của họ trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana ở 
Sävatthi, Đức Phật tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Như Lai, 
những thí chủ có hạnh cúng dường chư Tăng thức ăn thượng vị 
(panïa dãyaka), Suppaväsãä Koliyadhftã là bậc đệ nhất 
(ctadagga)!” 

Công chúa Suppaväsa KoliyadhTtä — cùng với nam cư sĩ 
Anathapindika, nam cư sĩ Culla Anathapindika, và nữ cư sĩ 
Visäkhã — còn được Đức Thế Tôn tán thán là những thí chủ 
cúng dường tứ sự mang lại niềm hoan hý cho các vị tỳ khưu 
thọ nhận (A.1v.348). 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 654 


Suppiya 
Đệ Nhất Nữ Cư Sĩ về Chăm Sóc Tỳ Khưu Bị Bệnh 


Trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Đức Phật Gotama có hạnh 
chăm sóc các tỳ khưu bị bệnh (gi/ãnupafhäka'””, Suppiyä 
được Ngài tán đương là bậc đệ nhất (eradagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Suppiyã tái 
sanh vào một gia đình giàu có trong thành HamsävatI. Một 
ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy được 
chứng kiến Ngài tuyên dương một đệ tử nữ cư sĩ của Ngài là 
bậc đệ nhất về sự chăm sóc phi thường dành cho các tỳ khưu bị 
bệnh. Suppiyä tương lai vô cùng kính ngưỡng bậc tối thắng ấy 
và ước nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự trong thời 
một vị Phật tương lai. Sau lễ trai tăng trọng thể, vị ấy thành 
kính phát đại nguyện trước Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn vào 
tương lai và ban lời tiên tri rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ 
được thành tựu mỹ mãn trong thời Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nữ Cư Sĩ của Đức Phật Gotama'°Ỷ 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 
Suppiyäã tương lai tiếp tục hành trì các thiện nghiệp cho đến 
khi mạng chung, rồi sau đó chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi 
người trong suốt một trăm ngàn đại kiếp. Vào thời Đức Phật 
Gotama, vị ấy tái sanh trong một gia đình giàu có ở thành 
Bãrãnasï và được đặt tên là Suppiyä. Khi đến tuổi kết hôn, cô 
lập gia đình với Suppiya, con trai một g1a chủ trong thành. 


'⁄2 s;Jãna: đau, bệnh; upa//hãka: người chăm nom săn sóc 


' 3 theo sách The Great Chronicles oƒ Buddhas và Luật Tạng, Đại Phâm 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 655 


Lúc bấy giờ, Đức Phật cùng Tăng chúng đến thành 
Baranasĩ và lưu trú tại tu viện ở Vườn Nai trong rừng 
Isipatana. Suppiyä đến viếng Đức Phật ở nơi đây. Ngay sau lần 
đầu tiên lắng nghe đắng Thiện Thệ thuyết pháp, cô chứng đắc 
thánh quả nhập lưu. 

Vợ chồng Suppiyä đều là những đệ tử cư sĩ thuần thành 
của Đức Phật và là hai thí chủ hết lòng phục vụ, hộ độ Tăng 
già. Một hôm, sau khi nghe Đức Bồn Sư ban pháp tại tu viện, 
SuppIyä đi một vòng quanh tăng xá, từ khu này sang khu khác, 
phòng này sang phòng khác, và cung kính hỏi các vị tỳ khưu 
rằng: “Thưa chư đại đức, có vị nào đang bị bệnh hay không? 
Vật thực nào cần được cung ứng? Cho vị nào?” 

Rồi Suppiyã trông thấy một vị tỳ khưu bị bệnh, dáng vẻ 
suy nhược yếu ớt. Sau khi thăm hỏi, Suppiyã được biết vị ấy 
đã uống thuốc xổ. Cô hỏi vị tỳ khưu rằng loại thức ăn hay 
dược phẩm nào có thể giúp vị ấy khỏe lại. Vị tỳ khưu trả lời: 
“Có lẽ nước luộc thịt sẽ giúp tôi mau phục hồi sức khỏe, nữ thí 
chủ à.” Suppiyã nói: “Vậy thì, thưa đại đức, món ấy sẽ được 
mang đến.” Rồi cô đánh lễ vị tỳ khưu và quay về nhà. 

Qua ngày hôm sau, Suppiyäã bảo người giúp việc ra chợ 
tìm mua loại thịt đã được làm sẵn, nhưng người ấy đã đi khắp 
thành Bãraänasĩ mà không tìm được. Khi trở về, ông nói với nữ 
chủ nhân: “Thưa cô chủ, hôm nay không có bán thịt đã được 
làm sẵn. Hôm nay là ngày kiêng sát sanh.” 

Bấy giờ, nữ cư sĩ Suppiyä tự nhủ: “Ta đã hứa đem nước 
luộc thịt cho vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu ta không giữ lời, vị ấy có 
thể sẽ trở bệnh trầm trọng hơn, hoặc sẽ chết, bởi vì hôm nay VỊ 
ấy chắc sẽ không được cung ứng món ấy từ nơi nào khác. Đối 
với ta, việc ta đã hứa mà không làm (trong tình cảnh này) là 
việc không thích đáng. Vậy thì ta phải kiếm cách cung ứng nhu 
cầu của vị tỳ khưu bị bệnh ây.” 

Suy nghĩ cặn kẽ xong, Suppiyã lấy dao cắt lìa một miếng 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 656 


thịt ở đùi rồi trao cho người giúp việc và bảo nấu món súp thịt 
với các gia vị thường lệ. VỊ nữ cư sĩ căn dặn người g1úp việc 
rằng: “Này em, sau khi nâu món súp thịt này, em hãy mang 
nước súp đến trú xá có vị tỳ khưu bị bệnh và dâng đến vị Ấy. 
Nếu có ai hỏi thăm ta thì hãy nói rằng ta bị bệnh.” Người giúp 
việc làm theo lời đặn của nữ chủ nhân. Rồi Suppiyäã đi vào 
phòng trong, lấy vải quấn quanh vét thương ở đùi, và nằm 
nghỉ. 

Lúc bấy giờ, chồng cô, nam cư sĩ Suppiya, trở về nhà và 
vào phòng thăm vợ. Khi được nghe Suppiyä kể lại sự việc, 
chồng cô nghĩ răng: “Thật phi thường thay! Nàng Suppiyã có 
niềm tịnh tín và hết lòng hộ độ Tăng già đến như thế. Ngay cả 
thịt của chính bản thân còn dứt bỏ được, thì đối với nàng còn 
có vật gì khác mà không thể bố thí?” Rồi với tâm hoan hỷ và 
phấn chấn, chồng cô đến gặp Đức Bồn Sư và thỉnh mời Ngài 
cùng chư Tăng đến nhà dự lễ trai tăng ngày mai. Đức Bổn Sư 
im lặng nhận lời. Suốt đêm ấy, Suppiya cùng gia nhân chuẩn bị 
đủ loại thức ăn ngon quý để sớt bát cho Đức Phật và chư Tăng. 

Sáng hôm sau, Đức Phật và chư Tăng đến trì bình ở nhà 
của Suppiyã. Sau khi Đức Phật và chư tỳ khưu ngồi vào chỗ đã 
được sửa soạn sẵn, nam cư sĩ Suppiya đảnh lễ Đức Phật rồi 
đứng một bên. Đức Thế Tôn hỏi ông: 

“Suppiyä đâu rồi?” 

“Bạch Thế Tôn, nàng bị bệnh.” 

“Hãy cho Suppiyä ra gặp Như Lai.” 

“Bạch Thế Tôn, nàng không đủ sức bước đi được.” 

“Như vậy con hãy ăm Suppiyä ra đây.” 

Nam cư sĩ Suppiya vâng theo lời Đức Bồn Sư dạy và ăm 
người vợ ra gặp Ngài. Khi Suppiyäã vừa trông thấy Đức Phật 
thì ánh mắt đại từ đại bi của Đức Bồn Sư nhìn cô ngay lập tức 
mang lại điều kỳ diệu: vết thương lớn nơi đùi cô đã lành lặn, 
thịt được liền lại như bình thường và bao phủ bởi làn da đẹp, 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 657 


và những sợi lông tơ mịn màng đã mọc lên như những vùng da 
thịt khác trên thân cô. 

Suppiya và Suppiyã thốt lên lời tán thán: “Thật kỳ diệu 
thay! Thật phi thường thay! Đức Như Lai có đại thần thông, 
đại uy lực. Với ánh nhìn của Đức Thế Tôn, ngay tức thời thịt 
bị cắt sâu đã liền lại, làn da đẹp bao phủ, và lông tơ mọc.” Vui 
mừng phấn khởi, họ tự tay dâng lên Đức Phật và chư Tăng 
những thức ăn thượng vị được sửa soạn sẵn cho buổi trai tăng. 

Sau khi thọ thực, Đức Phật tán thán công đức cúng dường, 
chúc phúc và ban pháp đề chỉ dạy, thức tỉnh, sách tấn, tạo niềm 
phần khởi cho hai thí chủ. Rồi Đức Phật cùng chư Tăng trở về 
tịnh xá. 

Do duyên sự này, khi về đến tịnh xá, Đức Phật triệu tập 
hội chúng Tăng và hỏi: 

“Này các tỳ khưu, vị nào đã yêu cầu nữ cư sĩ Suppiyã về 
món súp thịt?” 

“Bạch Thế Tôn,” vị tỳ khưu bị bệnh trả lời, “chính con đã 
yêu cầu như thế.” 

“Này tỳ khưu, có phải món ấy đã được đem đến?” 

“Bạch Thế Tôn, đạ có.” 

“Này tỳ khưu, có phải con đã thọ dụng?” 

“Bạch Thế Tôn, dạ có. Con đã thọ dụng.” 

“Này tỳ khưu, con có suy xét xem đó là thịt gì hay không” 

“Bạch Thế Tôn, dạ không. Con không có suy xét.” 

Sau khi ban nhiều lời khiến trách đến vị tỳ khưu ấy, Đức 
Bồn Sư thuyết pháp rồi dạy rằng: 

“Này các tỳ khưu, có những người mộ đạo, có niềm tin 
nơi Tam Bảo, ngay cả các phần thịt của chính bản thân còn 
được những vị ấy sẵn sàng dứt bỏ (để hộ độ chư Tăng). Này 
các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt người. Tỳ khưu nào thọ 
dụng thì phạm trọng tội (/h„laccay4). Và này các tỳ khưu, 
không nên thọ dụng thịt khi chưa suy xét nguồn gốc. Tỳ khưu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 658 


nào thọ dụng thì phạm tội tác ác (dukkafa).”'° 


C. Bậc Đệ Nhất Upãäsikã về Chăm Sóc Tỳ Khưu Bị Bệnh 


Suppiyä được Đức Thế Tôn tuyên dương là một trong 
những vị nữ cư sĩ ưu tú, được kính trọng do những công hạnh 
đặc biệt mà chư vị hành trì (A.1v.348). Ngoài ra, do câu chuyện 
bố thí hy hữu nêu trên, cận sự nữ Suppiyä còn được tán thán 
trong Kinh Miilnda Pañha là một trong những vị thí chủ cúng 
dường với tâm đại thí cao thượng phi thường nên được thọ 
hưởng phước báu nhãn tiền là vết thương sâu lập tức lành lặn 
khi vị ấy vừa trông thấy ánh nhìn của Đức Bồn Sư từ mẫn. 

Về sau, trong một dịp tuyên dương các đệ tử nữ cư sĩ xuất 
sắc về công hạnh của họ trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana ở 
Sävatthi, Đức Phật tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Như Lai 
có hạnh chăm sóc các tỳ khưu bị bệnh (gi/anupaffhaka), 
Suppiyã là bậc đệ nhất (efadagga)!” 


'*' Trong bảy tội của một vị tỳ khưu, /hwliaccaya là tội trọng hay tội xấu 
hơn các tội khác, sau bất cộng trụ (pãrđ/¡ika) và tăng tàn (sanghadisesa). 
Tác ác (dukka/a) là một loại tội nhẹ, nếu sám hối theo đúng nghi luật Tăng 
già thì được khỏi tội. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 659 


Katiyani 
Đệ Nhất Nữ Cư Sĩ về Tịnh Tín Bất Động 


Trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Đức Phật Gotama có tịnh 
tín bất động đối với Giáo Pháp của Đức Phật 
(aveccapasanna '"), Katiyami được Ngài tán dương là bậc đệ 
nhất (eadagga). 


A. Lời Phát Nguyện từ Tiền Kiếp 


Trong thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Kãtiyãni tái 
sanh vào một gia đình giàu có trong thành HamsävatI. Một 
ngày nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy được 
chứng kiến Ngài tuyên dương một đệ tử nữ cư sĩ của Ngài là 
bậc đệ nhất về tịnh tín bất động đối với Giáo Pháp. Kãtiyãni 
tương lai vô cùng kính ngưỡng bậc tối thắng ấy, và ước 
nguyện được thành tựu danh hiệu tương tự trong thời một vị 
Phật tương lai. Sau lễ trai tăng trọng thể, vị ấy thành kính phát 
đại nguyện trước Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn vào tương lai 
và ban lời tiên tri rằng ước nguyện của vị thí chủ sẽ được thành 
tựu mỹ mãn vào thời Đức Phật Gotama. 


B. Kiếp Đệ Tử Nữ Cư Sĩ của Đức Phật Gotama 


Sau khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Padumuttara, 
Kãtiyãni tương lai tiếp tục hành trì các thiện nghiệp cho đến 
khi mạng chung, rồi sau đó vị ấy chỉ tái sanh vào cõi trời hay 
cõi người trong suốt một trăm ngàn đại kiếp. 

Vào thời Đức Phật Gotama, vị ây tái sanh vào một gia 
đình giàu có trong thị trấn Kuraraghara, xứ Avanti, và được 
cha mẹ đặt tên là Katiyami. Khi lớn lên, Kaãtiyäm là bạn thân 


'!Š ayecca: bất động, vững chắc; pasanna: có lòng tin 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 660 


của nữ cư sĩ KãlT, mẫu thân của trưởng lão Sona Kutikanna — 
bậc đệ nhất tỳ khưu về giọng tụng kinh êm dịu và trong sáng. 

Avanti là một xứ sở xa xôi hẻo lánh, không như miền 
Trung Ấn nơi Đức Phật cư ngụ và có nhiều chư Tăng hoằng bá 
Giáo Pháp. Nhưng Avanti chính là quê hương và trú xứ của 
trưởng lão Mahã Kaccäyana, bậc đệ nhất tỳ khưu về thuyết 
giảng chỉ tiết các Phật ngôn vắn tắt. Khi đến tuổi trưởng thành, 
Sona Kutikamna xuất gia, thọ tỳ khưu với vị trưởng lão cao quý 
ấy. Ngay trong mùa an cư đầu tiên, sa môn Sona đắc quả A-la- 
hán và được vị thầy tế độ từ bi chỉ dạy cặn kẽ Kinh Tập (Sa 
Nipaia).'0 

Sau chuyến viếng thăm Đức Phật tại tịnh xá Jetavana, 
trưởng lão Sona Kutikanna từ biệt Đức Bồn Sư và trở về quê 
hương của mình. Khi trở về tịnh xá ở Kuraraghara, ngài Sona 
đảnh lễ và vẫn an trưởng lão Mahã Kaccäyana, rồi đến trì bình 
khất thực ở nhà thân mẫu, nữ cư sĩ KãIT. Sau khi sớt bát cho 
ngài Sona, mẹ ngài hỏi cặn kẽ về cuộc thăm viếng Đức Bồn 
Sư. Rồi bà thưa: “Thưa Sư, tôi tha thiết muốn được Sư nói lại 
cho tôi nghe Pháp mà Sư đã tụng đọc trước Đức Bồn Sư tôn 
kính, y hệt như từng lời kinh ấy.” 

Ngài Sona Kutikanna chấp nhận lời yêu cầu của thân mẫu 
bằng cách lặng thinh. Biết ngài đã nhận lời, người mẹ tô chức 
một pháp hội trọng thể ở hội trường trong thị trấn, và cung 
thỉnh ngài đến để thuyết lại nguyên văn diệu pháp mà ngài đã 
tụng đọc trước Đức Phật. Do niềm khao khát ước mong được 
nghe Giáo Pháp, hội chúng thính pháp của ngài Soqa ngày 
hôm ấy rất đông đảo. Tất cả mọi người đều chú tâm và kính 
cần lắng nghe. Trong hội chúng này, có người bạn của mẹ ngài 
Sona là nữ cư sĩ KãtIyãn1. 

Lúc bấy giờ, một đảng cướp năm trăm người âm mưu đào 


!% xịn đọc bài Trưởng Lão Sona Kutikanna trong sách này và bài Trưởng 
Lão Mahã Kaccäyana trong sách Đại Đệ Tử Phát-bước Tháy con theo 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 661 


một đường hầm từ ngoại ô thị trần đến nhà của Kãtiyämi, và họ 
đã vào được nhà bà ngay trong ngày bà đến dự pháp hội. “7 
Người chúa đảng không theo đồng bọn vào nhà Kãtiyãni mà 
một mình vào phố đề tìm hiểu sinh hoạt của dân chúng. Ông ta 
đến hội trường và đứng sau lưng Kãtiyäni khi ngài Sona đang 
giảng pháp. 

Bấy giờ, Kãtiyãni nói với người tớ gái: “Này con, hãy về 
nhà lấy dầu để thắp sáng các ngọn đèn ở giảng đường này. 
Chúng ta sẽ chia phước với hiền hữu Kãlï của chúng ta bằng 
cách này.” Người tớ gái về nhà, nhưng khi để ý thấy bọn cướp 
đang ấn nấp dưới đường hầm, cô sợ hãi và vội vã quay trở lại 
hội trường, không kịp lấy dầu thắp theo. Cô trình báo sự việc 
cho chủ nhân: “Thưa bà, bọn cướp đã đào một đường hầm và 
vào được nhà của bà rồi.” 

Nghe người tớ gái khân báo với Kãtiyäni, chúa đảng tự 
nhủ: “Nếu Kãtiyãni nghe báo tin mà trở về, ta sẽ lấy đầu bà ta 
ngay. Nhưng, ngược lại, nếu bà tiếp tục chú tâm nghe pháp, ta 
sẽ trả lại cho bà tất cả tài sản mà đàn em của ta đã lẫy trộm từ 
nhà của bà.” 

Với lòng tịnh tín bất động và tuyệt đối đặt trọn vào diệu 
pháp của Đức Thế Tôn, vượt lên trên mọi tham luyến tài sản 
thế gian trong lúc ấy, Kãtiyäni thì thầm với người tớ gái: 
“Suyt! Bọn cướp sẽ chỉ lấy được những thứ gì chúng tìm thấy 
trong nhà. Ta đang nghe Giáo Pháp cao quý vốn khó khăn lắm 
mới có cơ duyên để được nghe. Con đừng làm phiền ta và 
đừng phá hỏng buổi nghe pháp, con nhé.” 

Khi nghe Kãtiyãäni nói như vậy, chúa đảng suy ngẫm: 
“Thật là một phụ nữ vô cùng mộ đạo và có đức tin kiên cố! 
Nếu trộm cắp tài sản từ ngôi nhà của một người thanh cao đức 


'“' Theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh (AA.i.245ƒ) thì đảng cướp vào nhà 
Kãtiyämi. Còn theo chú giải Kinh Pháp cú (DhA.iv.103) thì đảng cướp vào 
nhà KãII. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 662 


hạnh như vậy, cả bọn ta chắc sẽ bị đại địa nuốt chứng.” Ông ta 
vội vã chạy đến nhà Kãtiyämi, ra lệnh cho đàn em hoàn trả tất 
cả những món đồ đã trộm cắp, rồi cùng họ trở lại hội trường, 
ngồi ở hàng cuối cùng, lắng nghe ngài Sona Kutikamna thuyết 
pháp. 

Cuối thời pháp của vị trưởng lão, Kãtiyãni chứng đắc 
thánh quả nhập lưu. 

Vào buổi rạng đông, chúa đảng đến nhà Kãtiyãni, phủ 
phục dưới chân bà, nhỏ nhẹ thưa rằng: “Thưa bà, xin bà từ bị 
tha thứ lỗi lầm của chúng tôi.” Kãtiyãni hỏi: “Ông đã làm lỗi 
lầm gì với tôi?” Chúa đảng thành tâm thú nhận tất cả âm mưu. 
Katiyäni từ bị nói với ông: “ Tôi tha thứ cho ông.” 

Bấy giờ, người chúa đảng nghiêm trang nói: “Thưa bà, sự 
tha thứ của bà cũng chưa xóa hết tội lỗi của chúng tôi. Kính 
xin bà dẫn chúng tôi đến gặp vị đại đức cao quý đã thuyết pháp 
ở pháp hội, ngài Sona Kutikanna. Chúng tôi sẽ thỉnh cầu ngài 
rủ lòng bi mẫn chấp nhận cho tất cả năm trăm người chúng tôi 
được xuất gia với ngài, thọ giới sa di, gia nhập Tăng chúng.” 

Vô cùng hoan hỷ trước thiện tâm của đảng cướp hoàn 
lương, Kãtiyãni dẫn họ đến gặp trưởng lão Sona Kutikanna, 
trình bày mọi sự việc, và xin được nhận trách nhiệm cung ứng 
đầy đủ tứ vật dụng của vị tỳ khưu cho họ, nếu họ được phép 
xuất gia. Đoàn người được ngài Sona nhận cho xuất gia sa di 
với ngài. Dưới sự giáo huấn của vị trưởng lão từ bi trí tuệ, họ 
tỉnh tấn tu tập. nỗ lực hành thiền để đạt đạo tuệ. Cuối cùng, do 
căn cơ đã chín muồi và phước báu đầy đủ, cả năm trăm vị đều 
chứng ngộ thánh quả A La Hán. 


C. Bậc Đệ Nhất U/pãsikã về Tịnh Tín Bắt Động 


Về sau, trong một dịp tuyên dương các đệ tử nữ cư sĩ xuât 
sắc về công hạnh của họ trước đại chúng tại tịnh xá Jetavana ở 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 663 


Sãvatthi, Đức Phật tuyên bố: 

“Này các tỳ khưu, trong hàng đệ tử nữ cư sĩ của Như Lai 
có tịnh tín bất động đối với Giáo Pháp (aweccapasanna), 
Kãtiyãni là bậc đệ nhất (ezdagga)!†” 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT + 664 


2//2/77-4/7192:7 


Imaya Dhamma”nudhamma-pafipattiyä 
Buddham pũJemI. 


Imaya Dhamma”nudhamma-pafipattiyä 
Dhammam pũJem. 


Imaya Dhamma”nudhamma-pafipattiyä 
Sangham pũJemI. 


Con xin cúng dường Đức Thế Tôn 
bằng sự hành đạo. 
Con xin củng dường Pháp Bảo 
bằng sự hành đạo. 
Con xin củng dường Tăng Bảo 
bằng sự hành đạo 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 665 


Ban Biên Tập xin thành kính trị ân chư vị tác giả, soạn giả, 
dịch giả của các kinh sách và tài liệu đã là nguồn tham khảo 
quý báu về kinh điển và thuật ngữ Phật giáo cho việc soạn dịch 
sách Đại Đệ Tử Phật - Bậc Đệ Nhái. 


The Great Chronicles oƒ Buddhas — Singapore Edition (2006) 
Tác giá: Venerable Sayadaw Mingun 

Có vấn bản hiệu đính: Venerable Sayadaw U STlãnanda 

Dịch giả bản Anh ngữ: U Ko Lay,  Tìn Lwnn, U "Tin Oo 


Great Disciples oƒ the Buddha: Their Lives, Their Works, Their 
Legacy 

Tác giả: Venerable Nyanaponika Thera & Hellmuth Hecker 

Niệu đính: Venerable Bhikkhu Bodhi 


Trường Bộ Kinh (Digha Nikãya) 

Trung Bộ Kinh (Maj?hima Nikãyq) 
Tăng Chỉ Bộ Kinh (Anguftara Nihãya) 
Tương Ung Bộ Kinh (SamyuHa Nikãya) 
Kinh Tập (Suữa Nipaitq) 

Kinh Tiểu Tụng (Khuddaka Patha) 
Kinh Pháp Cú (Dhammnapada) 

Kinh Phật Tự Thuyết (Udãna) 

Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragatha) 
Trưởng Lão Ni Kệ (Therigatha) 


Bản Anh ngữ: Ven. Bhikkhu Bodhi, Ven. Bhikkhu Ñãnamoli, Ven. 
Bhikkhu Thanissaro, Ven. Bhikkhu SuJato, C.A.F Rhys Davids 
Bản Việt ngữ: HT Thích Minh Châu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 666 


Kinh Bồn Sanh/Chuyện Tiên Thân (Jãtaka) 

Bản Anh ngữ: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H.D. Rouse 

Bản Việt dịch: HT Thích Minh Châu và Nguyên Tâm Trần Phương 
Lan 


Thánh Nhân Ký Sự (Apadaãna) 
Bản Anh ngữ: J.S. Walters & Päli Text Soclety 
Bản Việt dịch: Venerable Bhikkhu Indacanda Nguyệt Thiên 


Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada Commenfary) 
Bản Anh ngữ: Dịch giả: Eugene Watson Burlingame 
Bản Việt ngữ: Venerable Bhikkhu Pháp Minh 


Kinh Mi Tiên Vấn Đáp (Milinda Pañha) 
Bản Anh ngữ: T.W. Rhys Davids 
Bản Việt dịch: Ngài Giới Nghiêm Thitas1la Mahathera 


Luật Tạng (Vinaya Pitaka) 
Bản Anh ngữ: T.W. Rhys Davids & Herman Oldenberg 
Bản Việt dịch: Venerable Bhikkhu Indacanda Nguyệt Thiên 


The Buddhist Monastic Code I & II 
Venerable Bhikkhu Thãnissaro dịch thuật 


Thanh Tịnh Đạo (The Path oƒ PurfficaHon — Visuddhimagga) 
Tác giả: Ngài Luận Sư Buddhaghosa 
Bản Việt dịch: Ni Sư Thích Nữ Trí Hải 


Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp (Handbook o‡ Abhidhamma 
Sfudies) 

Bản Anh ngữ: Venerable U S1lãnanda Sayadaw 

Bản Việt dịch: Pháp Triều 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 667 


Luật Xuất Gia Tóm Tắt * Nhựt Hành Của Người Tại Gia Tu Phật 
Ngài Hộ Tông Vansarakkhita Mahathera 


Nên Tảng Phật Giáo * Pháp Hành Ba-la-mật 
Ngài Hộ Pháp Dhammarakkhita Mahãthera 


Luật Nghi Tổng Quát * Cư Sĩ Giới Pháp * Kho Tàng Pháp Học 
Ngài Giác Giới Bodhisila Mahathera 


Đức Phát và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) 
Bản Anh ngữ: Venerable Narada Mahãäthera 
Bản Việt dịch: Phạm Kim Khánh 


Dictionary of Pa]i Proper Names 
G. P. Malalasekera 


The Pali Text Society s Pali-English Dictionary 
T.W. Rhys Davids and William Stede 


Concise Pali-English Dictionary 
A.P. Buddhadatta Mahathera 


Tự Điển Pali-Việt Giản Lược 
Ngài Bủu Chơn Nãga Mahãthera 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 668 


£5⁄4⁄/¿ 2#: C2 PÄLI-VIỆT 


Ajãtasattu — A xà thế 
Anãthapindika - Cấp cô độc 
Anuruddha — A nậu lâu đà 
Bimbisära — Bình sa vương 
BaranasI, Benares — Ba la nại 
Devadatta — Đề bà đạt ta 
Đức Phật DIpañkarä — Đức Phật Nhiên Đăng 
Đức Phật Gotama — Đức Phật Cô Đàm 
Đức Phật Padumuttara — Đức Phật Liên Hoa 
Đức Phật Sakyamumi — Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
Đức Phật Vipassi - Đức Phật Tỳ Bà Thi 
Gijjhakũta — Linh thứu 
Jetavana — Kỳ viên 
Kanthaka — Kiên trắc 
Kaptlavatthu — Ca tỳ la vệ 
Kondañña — Kiều trần như 
Magadha — Ma kiệt đà 
Maha Kaccäyana — Đại Ca chiên diên 
Mahã Kassapa — Đại Ca diếp 
Mahäã Moggalläna — Đại Mục kiền liên 
Mahãpajãpati Gotami — Ma ha ba xà ba đề, Kiều đàm di 
Nerañjarã — Ni liên thuyền 
Punna (Mantãniputta) — Phú lâu na 
Rahula — La hầu la 
RãJagaha — Vương xá 
Sãriputta — Xá lợi phất 
Sãvatthi —- Xá vệ 
Siddhattha — Tất đạt đa 
Suddhodana — Tịnh phạn 
Upäli - Ưu bà li 
Ve]uvana — Trúc lâm 
Vesali — Tỳ xá ly 
Yasodharä — Da du đà la 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 669 


PHƯƠNG DANH CHƯ TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ 
ĐÓNG GÓP CôNG ĐỨC PHÁP THÍ (DHAMMA-DÃNA) 


Pháp thí, thắng mọi thí! 
Pháp vị, thắng mọi vị! 
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 
Ái diệt, thắng mọi khổ! 
Kinh Pháp Cú, Kệ 354 
HT Thích Minh Châu dịch 


CHƯ TĂNG: Hòa Thượng Kim Triệu. Sư Thiện Viên. Sư Dũng Chí. 
Sư Thiện Trí. Sư Minh Phước. Sư Thiện Phước. Sư Minh Pháp. Sư 
Thiện Thời. Sư Minh Hạnh (Canada). Sư Metta Vihara (Long Lưu- 
Úc). Sư Hộ Tăng. 


CHƯ ÑI: Sư Cô Viên Thành. Sư Cô Diệu Pháp. Sư Cô Trinh. Sư 
Cô Diệu Ngọc. Sư Cô Diệu Thiện. Sư Cô Jimnaputta Diệu Linh 
(Canada). Ni Cô Đạo Tâm. Sư Cô Daya. Sư Cô Phước Hạnh. Sư 
Cô Pháp Hạnh. Cô Tu nữ Lê Hương (VN). Cô Tu nữ Ratana Diệu 
Bảo (VN). Sư Cô Quảng Tú (VN). Sư Cô Phước Báu (VN). Sư Cô 
Sương Huỳnh (VN). Sư Cô Diệu Minh (VN). Sư Cô Dạ Lê (VN). 
Sư Cô Nga (VN). 


ÚC CHÂU: G/đ Cao Xuân Thủy. G/đ Trí Mỹ (A Cao Xuân). G/đ 
Quách Vũ Ngọc. 


CANADA: G/đ Hùng Phạm & Thanh Mai Thị Nguyễn (hồi hướng 
đến Chư Thiên & tứ thân phụ mẫu). Nhóm thân hữu của Mudita 
Kim Dung (Lê Thị Kim Dung): Sư Minh Hạnh; Sư Cô Jinaputta 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 670 


Diệu Linh; G/đ Kim, Hương, & Dũng; G/đ Hứa Bích Hồng/Diệu 
Thủy; G/đ Quách Lê Như; TB; G/đ Huỳnh Thị Nguyệt; Ân danh; 
G/đ Khánh Hạnh; G/đ Sukhita; G/đ một Phật tử ở Montreal. 


VIỆT NAM: Sư Metta Vihara (Long Lưu-Úc). Cô Tu nữ Lê Hương. 
Cô Tu nữ Ratana Diệu Bảo. Sư Cô Quảng Tú. Sư Cô Phước Báu. 
Sư Cô Sương Huỳnh. Sư Cô Diệu Minh. Sư Cô Dạ Lê. Sư Cô Nga. 
G/đ Như Huỳnh. G/đ Thanh Duy. G/đ cô An Ngọc. G/đ cô Liên 
Chánh. G/đ Nguyễn Thu Hà. G/đ Phan Thị Lan Anh. G/đ Lê Thị 
Minh Tâm. G/đ Vũ Anh Tuấn. G/đ chị Huệ Lan. G/đ Lê Thủy 
Tiên. G/đ Trần Thị Kim Cúc. G/đ Nguyễn Ngọc Yến. G/đ Phạm 
Thị Tâm Châu. G/đ Bích Nguyễn Đặng và các con ở Mỹ. G/đ 
Hoàng Trọng Lộc & Nguyễn Thị Hậu. G/đ Kiêm Yên, Kim Hương, 
& các con cháu. G/đ Nguyễn Văn Thành & các con cháu ở Việt 
Nam và Úc. G/đ Ty & Geoffrey Jones ở Úc. G/đ Thanh Liêm & 
Phi Phụng. G/đ Nguyễn Thị Kim Dung. G/đ Nguyễn Văn Thịnh. 
G/đ Tuyết Moli. G/đ Võ Ngọc Hồng Nhung. G/đ Phạm Quỳnh. 
G/đ Hồ Mỹ Liên. G/đ Lê Thị Sương. G/đ Châu Thị Thúy & con 
cháu. G/đ Nguyễn Thị Hoàng Oanh. G/đ Hữu Nhân & Kim Bùi. 
G/đ Ngô Thị Thanh Trang. G/đ Nguyễn Thị Kim Loan. G/đ Phạm 
Thị Hoài Hương. G/đ em Vy. G/đ em Châu. G/đ Mai Thị Huê. 
G/đ Đặng Ân & Như Huệ. G/đ Đặng Thành Vinh. G/đ Đặng Thành 
Long & Đặng Thành An. G/đ Trần Hữu Lộc & Kiều Diễm. G/đ 
Như Kim & Thiện Trung. G/đ Trâm Anh & Khánh Duy. G/đ 
Lương Thiên Hương. G/đ Hồ Kim Dung. G/đ Ngọc Chiếu, Hòa, & 
Trí. 


HOA KỲ: 


ARIZONA: G/đ Nguyễn Thị Thanh. 


FLORIDA: G/đ Võ Kim Thu 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 671 


ILLINOIS: G/đ Huỳnh Quang Phước & Nguyễn Thị Hoàng Yến. 


NEVADA: G/đ Ronald Skurow & Minh Skurow (Pháp danh Tịnh 
Minh). 


NORTH CAROLINA: G/đ Quách Thị Ngọc Đông (Pháp danh Chơn 
Nguyên). 


MARYLAND: G/đ Nguyễn Quang Huy (Tâm Khánh) & g/đ Trần 
Thị Anh Thư (Diệu Vân). G/đ Hoàng Đức Thành (Pháp danh Tâm 
Đức). G/đ Thanh Hoàng. G/đ Nguyễn Thị Phước. G/đ Lê Phúc & 
Nguyễn Phượng Tiên. 


VIRGINIA: G/đ Võ Hồng Sơn & Võ Thanh Vân. G/đ Hường K 
Đào & Thiệu Đào. G/đ Dương Ngọc Dung, Dương Hồng Hoa & các 
con (xin hồi hướng phước báu đến mẹ là bà Dương Thị Ánh, Pháp 
danh Diệu Tuyết, hưởng thọ 84 tuổi). G/đ Chúc Giới (Nguyễn Văn 
3ô) & Chúc Nguyên. G/đ Như Đệ McNamara. G/đ Sơn Võ. 


MINNESOTA: G/đ Kevin Phạm. G/đ Kim Lê (Pháp danh Vạn 
Phước). G/đ Của Vân & Hải Trường. G/đ Tùng Nguyễn & Trang NÑ 
Huỳnh. Nhóm thân hữu g/đ Nicholas John Bentz & Mai Nguyễn 
Bentz: G/đ Hoa Nguyễn & Hoa Võ; G/đ Sophia Nguyễn; lan; 
Nicole; Alex. G/đ Vũ Thị Xuân (Pháp danh Diệu Trí). G/đ Trần T 
Nga (Pháp danh Diệu Phượng) & Nguyễn T Long. 


TEXAS: G/đ Cao Anh Thư (Pháp danh Tenzin Chotso). G/đ Nam 
Trần & Hiền Vương. G/đ Linda Âu. G/đ Thảo Nguyễn. Nhóm thân 
hữu của G/đ Vũ Đình Long & Vũ Bạch Tuyết: G/đ Kinh, Thủy Tiên, 
Tây Thi; G/đ Mai Đỗ; G/đ Nguyễn Quỳnh Anh; & G/đ Tuyết Vũ. 
G/đ Thu Loan K Nguyễn & Hiền D Nguyễn. G/đ Đỗ Hồng Quang 
& Đỗ N Tuyết. G/đ Tuyet Nguyen Do. Nhóm thân hữu của Tuyết 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 672 


Đỗ (Tịnh Đạo): Mai Tôn Nữ (Quảng Liên); Luke Phùng; Nguyễn B. 
Thanh (Diệu Tịnh); Xem Trầm; Kỳ Phong (Chánh Minh Hòa); Vân 
Nguyễn (Hạnh Tường); Quang Đỗ (Quang Minh); Vivian Đỗ 
(Viriya); Matthew Đỗ (Mangala). 


SOUTH CALIFORNIA: G/đ Oanh Lê (kính hồi hướng giác linh 
Thầy Tuệ Giác, và hương linh anh Lê Nguyên Trực, và anh Nguyễn 
Thạnh Danh). G/đ Mai Võ Nguyễn (Karuna) & Tâm Nguyễn 
(Metta). G/đ Vui Phan (Hoan Hi). G/đ Liên Chỉ Trần. G/đ Thu 
Minh Trần (Kusala). G/đ Nga Lâm. G/đ Dương Ngọc Mai. G/đ 
Quách Ngọc Giàu (gia đình Chơn Bồn). G/đ Sandy, Chi Thúy Bùi 
& Đích Quán. G/đ Huệ Đức & Donna Nguyễn. G/đ Liên K Quách 
& Nga Hồ. Nhóm thân hữu của Ken Dental, Inc.: G/đ Lê Thị Gia 
Ninh & Tôn Nữ Diệu Xuân; G/đ Bảo Lộc & Nguyễn Phước Quý 
Lâm; G/đ Nguyễn Thị Quỳnh Như; G/đ Tôn Nữ Diệu Lan & Trương 
Phùng Nghi. G/đ Liên K Quách (DBA QD Dental). G/đ Bạch Liên 
T Trần (Pháp danh Như Xuân) & Hồ P Nguyễn. G/đ Trần Phượng 
Liên & Sư Cô Trinh. G/đ Lý Kim Huệ. G/đ Lê Thanh Hồng. G/đ 
Thùy Anh. G/đ Sư Dũng Chí, Thanh Lý & Anne Lý. G/đ Mangala 
Doan & Truc Nguyen. G/đ Lâm Thị Ngọc Tuyết. G/đ Lý Thanh 
(Annie Bành). G/đ Mai Trần. 


NORTH CALIFORNIA: G/đ Trần Minh Lợi. G/đ Hồng Khin. G/đ 
Nguyễn Bích Liên. G/đ Trần Thị Nữ. G/đ Liên Thư & Liên Phương 
Huỳnh. G/đ Hồ Công Min & Đỗ Mạnh Hà. G/đ Đỗ T Trước & Đỗ 
Thị Phương Lan. G/đ Tivonne Hà (Tâm An Bình). G/đ Thơm Võ. 
G/đ Lê Hữu Duyên. G/đ Trang & Nam. G/đ Bhikkhu Punno; Sư Cô 
Viên Thành; G/đ Trịnh Chi Tiên & Ngô Quý Vĩnh; G/đ Jasmine, 
Justin, Quảng Pháp & Quảng Hiền. G/đ Dương Như Liên/Từ Thủy 
(hồi hướng cho Phật tử Nguyễn Văn Xiêm). G/đ Minh Trần. G/đ 
Hùng Trương. G/đ Tâm Đạo. G/đ Diệu Kim. G/đ Phong & Yến. 
G/đ Diễm & Hoa. G/đ Đoàn Trung Nghĩa & Phạm Thị Nga. G/đ 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 673 


Vương Minh Thu & Đoàn Thị Minh Tâm. G/đ Châu Thanh Thư & 
Vida Scott. G/đ Chánh Phạm. G/đ Stephan Tuấn Tăng (Pháp danh 
Tăng Tuệ) & Lâm Kim Phụng. G/đ Cẩm Tú Hồ. G/đ Anh Phan. 
G/đ Nguyễn Thị Hồng Hoa. G/đ Julie Phan & Khang Phan Lương. 
G/đ Hạnh Phạm. G/đ Hoa H Ngô. G/đ Phương Q Trần & Tú Quỳnh 
Đỉnh G/đ Liêm Đỗ (Pháp danh Minh Trí). G/đ Talersak 
Houangvilay. Nhóm thân hữu của Phan Y Goh: Bhante U Konsalla 
(Sư Thiện Thời) & các thí chủ. G/đ Lê Thị Mỹ. Ninh Đàm & bạn. 
G/đ Thùy Khanh. Nhóm thân hữu của Tản Trần: Ni Cô Đạo Tâm; 
G/đ Từ BI Hoa; G/đ Diệu Thanh; G/đ Hoa Đức; G/đ Trâm Nguyễn; 
G/đ Điệp & Hồng: G/đ Lưu Lợi; G/đ Trần Minh Lợi; G/đ Mỹ Trân; 
G/đ Nguyên Thiện; G/đ Bùi Tre & Diệu Mỹ. G/đ Vĩnh T Đặng. 
G/đ Michael Nguyễn & Anna Nguyễn. G/đ Thùy Dương Trần. G/đ 
Khiêm Trần. G/đ Minh Đức Trần. G/đ Cô Nguyên Khiêm. G/đ Đỗ 
Công Min. G/đ Mai Thi Pham-Duong. NhuHoa Gross. G/đ Lưu 
Nguyễn. G/đ Mai Trần (Pháp danh Tịnh Đạo). G/đ Oanh & Lộc. 
G/đ Lý Quân Tín & Quảng Từ Nguyên. G/đ Nguyễn Thị Lạc & 
Quảng Thiện. G/đ Tản Trần. G/đ Chơn Diệu Chiếu & Huệ Đức. 
G/đ Tâm Ngọc. G/đ Mai Anh & Nhuận. G/đ Diệu Hạnh. G/đ 
Huỳnh Thị Hai & Nguyễn Văn Thanh. G/đ Sen Nguyễn & Phước 
Huỳnh. G/đ Võ Thị Nhiều & Sang Lưu. G/đ Như Hà & Ngộ Quán. 
G/đ Huệ Từ. G/đ Billy Tăng. G/đ Bùi Phiên & Chi Đỗ. 
Nếu có Sự sai sót nào trong danh sách trên, 
Ban Ấn Tống và Ban Biên Táp xin thành thật cáo lỗi, 
và xin quý vị hoan hỷ báo cho chúng tôi được biết qua 
email: santi.stupa( gmail.com hay phone: (408)320-9427 


Sadhu! Sädhu! Sãdhu! 
š99/% ta 4L ta 69/40 (64/2 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT + 674 


C/Â: 2/2 C282 2⁄œ 


Nguyện cho tất cả chúng sanh 
Cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay. 
Nguyện cho tất cả từ đây 
Luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. 


Nguyện cho chư vị Long Thiên 
Trên trời dưới đất oai thiêng phép màu 
Cùng chia công đức dây sâu 
Hộ trì Chánh Pháp bền lâu muôn đời. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT s 675 


3224 4c uà X2 (24 


THÁP HÒA BÌNH 
1180 Roberts Avenue, San Jose, CA 95122 
(408) 320-9427 


JETAVANA VIHARA - KỲ VIÊN TỰ 
1400 Madison Street NW, Washington, DC 20011 
(202) 882-6054 


THÍCH CA THIỀN VIỆN 
15950 Wmters Lane, Riverside, CA 92504 
(951) 780-5249 


CHÙA HƯƠNG ĐẠO 
4717 E. Rosedale Street, Fort Worth, TX 76105 
(817) 710-6885 


ÄNANDA THIỀN VIỆN 
1661 W. Cerritos Avenue, Anaheim, CA 92802 
(714) 603-7333 


TÂM PHÁP THIỀN VIỆN 
574 Willow Brook Road, Bumpass, VA 23024 
(804) 556-6162 


ĐẠI NIỆM XỨ THIỀN VIỆN 
5597 Ekamaggo Court, Leesburg, FL 34748 
(352) 533-8495 


TAM BẢO TỰ 
4766 Rock Springs Road, Apopka, FL 32712 
(407) 703-7009 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - BẬC ĐỆ NHẤT + 676 


SÁCH ẤN TỐNG 


Printed by PAPYRUS 
1437 Monterey Hwy 
San Jose, CA 95110 
Tel: (408)971-8843 
email: papyrusqt@yahoo.com 


